TIỂU THửa PHậT GIáO 
TƯ TƯỞNG LUẬN 


Tác giả: KIMURA TAIKEN 
Hán dịch: ÂU DƯƠNG HÃN TÒN 
Việt dịch: THÍCH QUẢNG ĐỘ 


Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản 1969 


TIỂU THỪA PHẬT GIÁO (A-TỲ-ĐẠT-MA) 
TƯ TƯỞNG LUẬN 
Tác giả: KIMURA TAIKEN 
Hán dịch: ÂU DƯƠNG HÃN TỎN 
Việt dịch: THÍCH QUẢNG ĐỘ 


Lời Người Dịch 

HN T20 2VAoVEUONGQ6/đ6idgxdasduSt(PD ostititbin6 (00x 0nw6 6ö II 
Thiên Thứ Nhất: Phật Đà Luận 

(nơiipfT: Ong] HN ni n0 1xiaeiiA 0 siv0601808Mg0a 54 
Chương II: Tài Liệu Liên Quan Đến Phật Truyện .................. Sửi 
Chương III: A-T-Đạt-Ma Dự Tưởng Phật Truyện................ 63 
Chương IV: Sự Khảo Sát Về Phật Và Bồ Tát Của A-Tỳ-Đạt- 
58T... ốẽẽố.ẽốẽẽ ẽ cố. ch 74 
Chfơie.V2:Bð-TáEET-UE ca tsáaả oysassli(6ÀiAsaslas. s2: e 77 
Chương VỊ: Phật-Thân-Quan..............................- -.5- 5-5555 ++<>+*sxs+ 95 
Thiên Thứ Hai: Yếu Tố Thành Lập Vũ Trụ 

Chương I: Bản Chất Tổn Tại ..........................-- 2-2 2 22x22 124 
Chương II: Các Yếu Tố Và Sự Phân Loại Các Pháp............ 181 
(hướng TT: Vật-Chất.Í MIẬNbis2xs2isadksaoabisriae 200 
Chương IV: Tâm-Lý-Luận........................... -- ---- 55+ +5 + + ++++sx2 226 
Chương V: Khái Niệm Giữa Vật Và Tâm (Tâm-Bắt-Tương- 
IJïĐ5EIinH 120181 91sdaysixasile se tdgbeftiiOnlfl0)Sainad s0 dce 228 
Chương VI: Nhân-Duyên-Luận .............................. ..-- ---+--«<++<+2 242 
Chương VII: Chư Môn Phân BiỆt............................ --- -- - 5+2 24 
Thiên Thứ Ba: Thế Giới Quan 

hifOrfo TOP: DU TS se cog12 5 0306x426:Gx:2i0u6ssr2assdtv/3008 204 283 
Chương II: Thế Giới Quan Của Bà La Môn Giáo (Đặc Biệt Về 
11.41810176) 0U 1 mm... 293 


Chương III: Thế Giới Quan Phật Giáo......................-.---2-5- 330 


Thiên Thứ Tư: Tâm-Lý-Luận 


Lời Tựa.................. S9 11541414160114018 81401108010 100110000000001011000100 391 
Chương I: Tâm- Thê-Luận.............................. -- -- - 55+ S5 << + ++++ex2 401 
Chương II: Các Vân Đê Tướng Mạng Của Tâm................... 431 


Chương III: Tâm Lý Tác Dụng Luận (Nói Về Nhất Ban) ....4ó6 


Thiên Thứ Năm: Luân Lý Luận 


(nrơiip'T:”Tông T HAT lái na 612xxA0slasvnlobadi 341 
Chương II: Ba Tính Thiện, Ác, Vô-Ký......................... ..----- 550 
Chương III: Những Tác Dụng Với Ba Tính............................. 562 
Chương IV: Những Tướng Của Hành Vì Đạo Đức.............. 580 
Chương V: Thiện, Ác Nghiệp Với Quả Báo......................... 643 
Chương VI: Tướng Trạng Luân HỒI.........................----- 2-5¿ 663 


Chương VII: Hình Thức Luân Hỏi Và Duyên Khởi Luận....674 
Chương VINH: Mười Hai Nhân Duyên Luận Và Hình Thức 
Liãn HỘI ctnxss¿6i24010642ã666/00A049644xgt64846cossixwsblfslidiadix6sise 699 


Thiên Thứ Sáu: Tu Đạo Luận 

Chương I: Động Cơ Tu Đạo Với Tu Đạo Pháp Nhất Ban....721 
Chương II: Nguyên Tắc Tu Đạo Với Giới, Định, Tuệ.......... 731 
Chương II: Thiền Định Luận........................--- - 2s cezxszszxze+ 740 


œ-##-& 


TIỂU THửa PHậT GIáO 
TƯ TƯỞNG LUẬN 


Tác giả: KIMURA TAIKEN 
Hán dịch: ÂU DƯƠNG HÃN TÒN 
Việt dịch: THÍCH QUẢNG ĐỘ 


Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản 1969 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 


Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Phật giáo được sáng lập trên cơ sự tự giác của đức 
Thích Ca, tuy có chỗ siêu việt các tư tưởng nhất ban, nhưng 
cũng có nhiều điểm thừa thụ nền tư tưởng có hữu của Ấn 
Độ mà phát đạt: đó là một sự thực lịch sử mà, ngày nay, 
không một nhà nghiên cứu Phật pháp nào không thừa nhận. 
Về điểm này, nhà Phật học Nhật-Bản, Bác sĩ Mộc-Thôn- 
Thái-Hiền (Kimura Taiken), đã viết chung với Bác sĩ Cao- 
Nam một cuốn sách dưới tiêu đề Án Độ Triết Học Tôn 
Giáo Sử, trong đó, các ông đã giới thiệu một cách cực đơn 
giản, nhưng rất có hệ thống, tư tưởng Ấn Độ về hai phương 
diện triết học và tôn giáo trước thời đại Phật giáo, làm cho 
người đọc không những chỉ hiểu nguồn gốc triết học, tôn 
giáo Ấn Độ trong các thời đại quá khứ mà, đồng thời, còn 
thấy một cách rất rõ, rất sâu và rộng cái bối cảnh đã sản 
sinh ra tư tưởng Phật giáo. Nhưng, Kumara Taiken là một 
học giả Phật giáo, chí ông không phải chỉ ở sự trình bày về 
tư tưởng triết học, tôn giáo của Ấn Độ cổ đại, mà, đối với 
tư tưởng Phật giáo, muôn mở ra một con đường tham cứu, 
bởi thế, công tác của ông đối với toàn thê Phật pháp là đi 
theo con đường tiến triển của tư tưởng để tạo nên một bộ 
luận có tổ chức và nhất quán: ý hướng và tư tưởng có tính 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 5 


cách nhất quán này ta có thê thấy rõ trong các tác phẩm của 
ông, như: Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận (sẽ in 
một ngày gần đây), Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 
và Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận (đã xuất bản). Tại 
sao phải luận cứu như thế? Vì, nhận xét về phương diện 
phát triển tư tưởng của Phật giáo thì đúng là nó đã từ 
Nguyên Thủy tiến đến Tiểu Thừa và từ Tiểu Thừa mà đến 
Đại Thừa, cứ như thế tiến xa, tiến cao và, nghiên cứu Phật 
giáo, nêu không phát hiện được tiến trình tư tưởng đó thì 
rất khó mà hiểu một cách chính xác cái sai-dj-tính của Phật 
giáo qua các thời đại. 

Đối với tư tưởng sử của Phật giáo Ấn Độ, Kimura 
Taiken đã chia thành ba bộ môn Nguyên Thủy Phật Giáo 
Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận và 
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, rôi chỉnh lý và bàn 
luận thêm để chỉ người ta thấy cái nguồn gốc của tư tưởng 
Phật giáo Ấn Độ qua các thời kỳ, tức đâu là manh nha của 
tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, đâu là tiền đạo của tư 
tưởng Phật giáo Tiểu Thừa và đâu là tiên phong của tư 
tưởng Phật giáo Đại Thừa: đọc ba bộ sách này ta sẽ tìm ra 
manh mối. Bởi thế, nếu muốn hiểu rõ tư tưởng sử của Phật 
giáo Ấn Độ, chúng ta không thể không đọc ba bộ sách quý 
giá này. Từ rất sớm, cuốn Nguyên Thủy Phật Giáo Tư 
Tưởng Luận đã được Âu Dương Hãn Tôn phiên dịch vào 
năm Dân Quốc XXII và do Thượng Hải Thương Vụ Ấn 
Thư Quân xuất bản; cuốn Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng 
Luận do chúng tôi, (Thích Diễn Bồi) phiên dịch năm Dân 
Quốc XXXXIII và do Hương Cảng Nội Minh Xuất Bản Xã 
ấn hành. Hai cuốn sách này tuy được xuất bản cách nhau 


6 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hơn hai mươi năm nhưng đều được các giới học giả coi 
trọng, đủ biết giá trị của chúng như thế nào rồi. Cái môi 
giới giữa Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận là Tiểu 
Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, bởi thế, nếu không phiên 
dịch cuốn sau này nữa thì khó mà nhận ra toàn diện tư 
tưởng Phật giáo. Vì cảm thấy sự cần thiết như thế nên 
chúng tôi đã cô gắng phiên dịch nó để cống hiến những vị 
hằng lưu tâm đến việc nghiên cứu Phật pháp. 


Cứ theo Kimura Taiken đã nói thì Tiểu Thừa Phật 
Giáo Tư Tưởng Luận cũng còn gọi là A-Ty-Đạt-Ma-Tư- 
Tưởng-Luận. Ngay khi ông bắt đầu viết Nguyên Thủy Phật 
Giáo Tư Tưởng Luận ông đã có ý nguyện nghiên cứu A- 
Tỳ-Đạt-Ma Phật Giáo rồi và cuốn Nghiên Cứu A-Tỳ-Đạt- 
Ma Luận chính là tiên khu vậy. Sau, nhờ đã sưu tập và 
chuẩn bị được những tài liệu tương đương về phương diện 
nghiên cứu này nên ông đã dần dần bắt tay vào việc nghiên 
cứu A-Tỳ-Đạt-Ma Phật Giáo Tư Tưởng Luận mà ông hăng 
mong ước. Phạm vi liên quan của cái gọi là A-Ty-Đạt-Ma 
Phật Giáo Tư Tưởng, hay, nói khác đi Tiêu Thừa Phật Giáo 
Tư Tưởng, không phải chỉ hạn cục trong tư tưởng của 
những bộ luận đặc định nào, nếu suy rộng ra thì có thể nói 
tư tưởng sử nhất ban của Phật giáo ít ra là quan liên từ sau 
khi Phật nhập diệt suốt đến thời kỳ tư tưởng Phật giáo Đại 
Thừa hưng thịnh, do đó, phạm vi nghiên cứu của nó lẽ tự 
nhiên cũng rất rộng. Song, khảo sát tư tưởng A-Tỳ-Đạt-Ma 
Phật Giáo không dễ dàng như khảo sát tư tưởng Phật giáo 
Đại Thừa, bởi lẽ Tiêu Thừa có rất nhiều phái khác nhau mà 
theo truyền thuyết thông thường thì có tới mười tám hay 
hai mươi bộ phái, và mỗi phái đều có A-Tỳ-Đạt-Ma Luận 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ gi 


Thư riêng, như vậy, tư tưởng đặc hữu do mỗi phái chủ 
trương đều phải được trình bày. Nhưng, phàm muốn trình 
bày và giới thiệu tư tưởng của một học phái nào tất phải 
dựa vào sách vở của học phái đó chứ không thể chỉ căn cứ 
vào ý tưởng riêng của mình rồi muốn nói thế nào thì nói mà 
được. Song, ai cũng biết rằng, những luận thư chủ yếu do 
cả nam và bắc lưu truyền đến ngày nay chỉ một số ít bộ 
phái có, còn A-Ty-Đạt-Ma Luận Thư của nhiều bộ phái 
hiện nay đã thất lạc. Như vậy, đối với những phái không có 
sách vở truyền lại thì tư tưởng của họ chỉ còn được biết đến 
một cách rời rạc và tản mạn từ các luận thư khác và lẽ dĩ 
nhiên là không được hoàn toàn. Cho nên, nếu đứng về 
phương diện toàn bộ A-T-Đạt-Ma Tư Tưởng Luận mà nói 
thì bộ sách này vẫn chưa đề cập đến tư tưởng tất cả các bộ 
phái: đều này tưởng không cần nói ai cũng biết. Điều ấy 
chính tác giả cũng đã phải thừa nhận khi ông nói: “Về tư 
tưởng này, sự chuẩn bị của tôi, đến một trình độ nào đó, 
vẫn chưa được chỉnh lý một cách đầy đủ”. Nhưng, như thế 
không có nghĩa là tác giả đã không dụng công mà thật ra vì 
đã không có tài liệu làm căn cứ, đó là một sự bất đắc dĩ. 
Bắt cứ ai, khi luận cứu đến vấn đề này cũng sẽ cảm thấy 
cực kỳ khó khăn mà không có cách nảo giải quyết được cả. 

Tuy nói thế, nhưng, đối với các A-Tỳ-Đạt-Ma Luận 
Thư hiện có, tác giả thật đã dầy công nhiên cứu, với cái học 
uyên bác và tài năng lỗi lạc, ông đã áp dụng phương pháp 
hoàn toàn mới trong việc nghiên cứu; điều này xem nội 
dung tác phẩm của ông cũng đủ rõ. Duy còn một điều 
chúng cần đặc biệt lưu ý là: trong các Thánh Điền của Phật 
giáo, bản thân A-Tỳ-Đạt-Ma hết sức phiền tỏa, vả cũng có 


S Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


khi rất khô khan vô vị nữa, bởi thế ta thấy trong tác phẩm 
của ông, khi ông luận cứu về một vẫn đề nào đó, thường 
đột nhập những vấn đề cực phiền tỏa hoặc cực vô vị khiến 
cho người đọc không khỏi cảm thấy tẻ nhạt. Nhưng không 
có cách nào khác hơn, vì lẽ thuyết minh tư tưởng của A- 
Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo mà không đề cập đến A-Tỳ-Đạt-Ma 
Luận Thư thì thật “vô pháp khả thi”. Song, đối với những 
vẫn đề như thế tác giả xử lý một cách rất có phương pháp 
và khéo léo, nghĩa là, tác giả chỉ nắm lấy những điểm chủ 
yếu rồi tóm tắt và phê phán cái ý chính của vấn đề khiến 
cho người đọc, nếu nhẫn nại một chút, ai cũng có thể có 
được một khái niệm đại cương về các vấn đề ấy, bởi thế tôi 
cho đây là một cuốn sách rất có giá trị, không những về 
phương diện tư tưởng, mà cả về phương diện tổ chức và 
phương pháp nghiên cứu mà những ai hằng lưu tâm tìm 
hiểu Phật pháp không thể không đọc qua. 

Phần nội dung của cuốn sách được chia thành hai bộ 
phận lớn là TÔNG TỰ và BẢN LUẬN. Trong phần TÔNG 
TỰ gồm có năm TIẾT, cho chúng ta thấy sự dị, đồng giữa 
Nguyên Thủy Phật Giáo và A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo như 
thế nào, sự phân phái và A-Tỳ-Đạt-Ma của các phái ra sao, 
A-Tỳ-Đạt-Ma Luận Thư bắt nguồn từ bao giờ, quá trình 
phát đạt của chúng ra sao và yếu nghĩa của A-Tỳ-Đạt-Ma là 
gì, v.v... Trong phần BẢN LUẬN gồm có sáu Thiên lớn: 
Thiên thứ nhất, Phật Đà Luận cho thấy cách nhận xét của 
các học giả A-Ty-Đạt-Ma về sự xuất hiện của đức Phật ở 
thế gian này, luận từ Bồ Tát suốt đến Phật Thân Quan. 
Thiên thứ hai, yếu tố thành lập vũ trụ, thuyết minh về vũ 
trụ vạn hữu đựơc thành lập như thế nào, thuyết minh từ bản 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ k 


chất tồn tại các loại yếu tố, cho đến Nhân Duyên Luận. 
Thiên thứ ba là Thế Giới Quan, trước hết, trong phần Tổng 
Luận, nói rõ về định nghĩa Thế Giới Quan, kế đó, thuyết 
minh Thế Giới Quan của Phật giáo nguyên thủy, Thế Giới 
Quan của A-Tỳ-Đạt-Ma, rồi tiễn lên bước nữa, lại từ Thế 
Giới Quan của Bà La môn nói đến Thế Giới Quan của Phật 
giáo, Thiên thứ tư Tâm Lý Luận, từ cái gọi là tự thể của 
tâm, tướng nhất của tâm, tác dụng của tâm,v.v... để nói về 
những hoạt động tâm lý phức tạp của người ta, như tình tự, 
ý chí, cảm giác, mộng mị và phát cuÔng, tất cả đều được 
thuyết minh một cách tường tận. Thiên thứ năm Luân Lý 
Luận trong đó chia ra tám CHƯƠNG, nói rõ về hành vi đạo 
đức và do hành vi mà có luân hồi, ba tính thiện, ác, vô ký, 
mối quan hệ giữa ba tính và các dụng của tâm ra sao, hành 
vi đạo đức là gì, tướng trạng của nó như thế nào, do nghiệp 
thiện ác, mà có quả báo sướng, khổ ra sao, tướng trạng luân 
hồi như thế nào, sự quan hệ giữa hình thức luân hồi và 
Duyên Khởi Luận, và Mười Hai Nhân Duyên Luận là hình 
thức luân hồi, v.v... Đứng trên lập trường tôn giáo học mà 
nhận xét thì đây là một Thiên rất trọng yếu, Thiên thứ sáu, 
Tu Đạo Luận cho ta thấy tại sao phải tu đạo, nguyên tắc tu 
đạo là gì, sau hết luận qua về Thiền Định. Rất tiếc Thiền 
này chưa hoàn tất, tất cả vẫn đề như: tâm lý quan có liên 
quan với Thiền, lý tưởng luận, phương pháp luận, và mục 
đích luận v.v... đều chưa được bàn tới, đối với người đọc, 
đây là một điều rất đáng tiếc. 
Viết tại Bảo Đảo, Phúc Nghiêm Tỉnh Xá 
Ngày 6 tháng 6 năm Dân Quốc thứ XXXXVI 


10 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


TÔNG TỰ 


“G¡Øt thue nhất, 
ĐIÊM DỊ ĐÔNG GIỮA NGUYÊN THỦY 
PHẬT GIÁO VÀ A-TỲ-ĐẠT-MA PHẬT GIÁO 


Vấn đề này, đúng ra, phải nói đến sau, nhưng, vì đối 
với những người chưa quen với cái danh từ A-Ty-Đạt-Ma 
Phật giáo, nên chúng tôi thấy cần phải có một ý niệm tổng 
quát trước đã. 

Nguyên Thủy Phật giáo là Phật giáo thuộc thời kỳ 
nào? Dĩ nhiên, vấn đề này tùy theo sự nhận xét khác nhau 
của các nhà khảo cứu mà có sự bất đồng: nhưng, theo tôi, 
nếu nói một cách đại thê, thì Phật giáo Nguyên Thủy ở vào 
thời gian đức Phật còn tại thế cho đến thời kỳ sau đức Phật 
nhập diệt khoảng một trăm năm, điều này có thể tin là xác 
đáng. Vì vào thời kỳ ấy Phật giáo vẫn chưa chia thành bộ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ lãi 


phái, có thể nói giáo pháp của Phật cũng như nước biển chỉ 
có một vị, ít ra trên cách thức, bản ý của Phật được phô 
diễn. như thế nảo thì cũng được thực hành theo đúng như 
thế ấy. Dĩ nhiên, trên thực tế, vì thiếu sử liệu, nên muốn 
biết rõ ràng Phật giáo ở thời kỳ này như thế nào là một điều 
vô cùng khó khăn. Những kinh điển được coi là đã ghi chép 
tình hình Phật giáo ở thời này là bộ A-Hàm hoặc Luật-bộ - 
những kinh điển hiện còn lưu truyền - cũng chỉ được kết 
tập và thành lập vài trăm năm sau khi Phật nhập diệt. Nếu 
nói một cách chặt chẽ thì những kinh điển đó không thể 
được coi là sử liệu chắc chăn nhất được. 

Song, đó là vẫn đề thực tế, nếu nói theo cách thức thì, 
như vừa nói ở trên, vẫn có thê lấy thời kỳ Phật tại thế cho 
đến một trăm năm sau Phật nhập diệt làm thời kỳ Nguyên 
Thủy Phật giáo. Đó là điểm đoán định thỏa đáng hơn cả. 
Sau Phật nhập diệt một trăm năm, sự phân phái mở màn, 
những ý kiến bất đồng bắt đầu xuất hiện, rồi sản sinh ra 
những sách giáo khoa, tức A-Ty-Đạt-Ma Luận-Thư, làm 
phương châm chỉ đạo cho các học phái; tiếp sau đó là thời 
kỳ bắt đầu của A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo. Dĩ nhiên, nếu nói 
một cách nghiêm khắc, khuynh hướng A-Tỳ-Đạt-Ma đã 
ngắm ngầm tôn tại ngay trong thời đại đức Phật rồi, và 
những bộ luận A-Ty-Đạt-Ma vĩ đại cũng đã xuất hiện rất 
nhiều cả sau thời kỳ Đại Thừa hưng khởi. Tuy nhiên, trên 
phương diện cách thức, ta vẫn có thê lấy thời gian khoảng 
từ hai đến năm trăm năm sau Phật nhập diệt làm thời đại A- 
Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo, và lấy thời kỳ đó để quyết định 
phương hướng nghiên cứu, theo tôi, có thể nói là tiện lợi 
hơn cả. 


12 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Nhưng giữa Nguyên-Thủy Phật giáo và A-T-Đạt-Ma 
Phật giáo có những tư tưởng gì khác biệt? Vấn đề này rất 
khó phân xử, vì những tài liệu để nghiên cứu Nguyên-Thủy 
Phật giáo như bộ thánh điển A-Hàm, đối với giáo hội Phật 
giáo, đã trở thành phong trào quan sát sự vật của A-Ty-Đạt- 
Ma mà được thành lập, trong đó đã có tác phong của A-Tỳ- 
Đạt-Ma; đồng thời, những tư tưởng của Nguyên-Thủy Phật 
giáo nằm trong những bộ luận A-Tỳ-Đạt-Ma đĩ nhiên cũng 
chỉ là khai triển cái phương pháp luận cứu đó thôi, cho nên 
khó mà phân chia lĩnh vực của nó một cách rõ ràng. Bây 
giờ muốn nắm được cái đặc trưng hiên trứ để mà phân biệt 
tư tưởng của Nguyên-Thủy Phật giáo và A-Ty-Đạt-Ma 
Phật giáo đại để có thể nói như sau: 

I- Nói theo phương pháp luận cứu: thời đại Nguyên- 
Thủy Phật giáo, nhất là lúc chính đức Phật thuyết pháp, tất 
cả lời Phật nói đều minh bạch đễ hiểu, không có điều gì bí 
mật khúc mặc, vì mục đích của Phật khi nói pháp không 
phải nhằm vào việc trao truyền tri thức cho các đệ tử, cũng 
không phải bắt họ cố thủ giáo điều, nhưng mục tiêu chính 
của Ngài là ' “chuyên mê khai ngộ” cho đệ tử. Do đó, những 
lời Phật nói tất phải đản dị khiến cho trong thính chúng ai 
cũng hiểu được. Nhưng đến thời đại A-Tỳ-Đạt-Ma -nhất là 
thời kỳ A-T-Đạt-Ma tiền bộ -thì trước tiên là đem phân 
loại mọi vấn đề, cho mỗi vấn đề đó một định nghĩa, TÔI 
đứng trên những lập trường khác nhau để thuyết minh mối 
quan hệ hỗ tương giữa các vấn đề ấy: đó là đặc sắc của A- 
Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo. Ý nghĩa này đã được biêu hiện trong 
câu nói của Phật-ầm như sau: “Trong kinh, Ngũ-Uẫn được 
thuyết minh một cách tổng hợp, chứ không phân tích chỉ ly. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 13 


Nhưng trong A-Tỳ-Đàm thì dùng phương pháp phân biệt 
kinh, luận và vấn đáp để thuyết minh Ngũ-Uẫn một cách 
chi ly, Thập-Nhị-Xứ, Thập-Bát-Giới cho đến Tứ-Đế... 
cũng thế”. Ý kiến của Phật-âm thật đã nói rõ sự khác biệt 
về phương pháp luận cứu giữa Nguyên-Thủy Phật giáo và 
A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo. Như vậy, sự phân tích có thể nói 
là đặc trưng lớn nhất của A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo, và nhiệm 
vụ chủ yêu của A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo là ở như cái gọi là 
“chư môn phân biệt”, nghĩa đứng trên nhiều lập trường 
khác nhau đề luận cứu tính chất của vạn pháp. 

2- Bây giờ hãy đứng về phần nội dung tư tưởng (tức 
giáo lý tự phần) để nhận xét sự khác biệt giữa Nguyên- 
Thủy và A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo. Dĩ nhiên, ở đây không 
thể đề cập đến tất cả mọi vấn đề mà chỉ nói đến cái đặc 
trưng lớn nhất mà thôi. 

Nói một cách đại thể, Nguyên-Thủy Phật giáo đứng 
trên lập trường giá trị xử lý mọi vấn đề, nghĩa là, lấy lý 
tưởng tối cao của con người làm tiêu chuẩn, và căn cứ vào 
sự có thể hay không thực hiện được lý tưởng ấy mà phân 
đoán hết thây: đó là thái độ của đức Phật đối với sự thật. 
Trong việc thực hiện lý tưởng, sự quan sát và nhận thức sự 
vật tuy là phương pháp tu dưỡng trọng yếu, nhưng nó phải 
lấy giá trị thực tế làm trung tâm, nghĩa là, sự quan sát đó 
phải trực tiếp đưa đến việc thực hiện lý tưởng, chứ không 
phải quan sát để tạo thành những vấn đề luận lý chỉ ly. Do 
đó, đối với những vẫn đề như thế giới là hữu biên hay vô 
biên, thể xác và linh hồn là một hay khác, đức Phật đã giữ 
một thái độ yên lặng. Bởi vậy, nếu muốn hiểu chơn lý 


14 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Nguyên- Thủy Phật giáo, ngoài việc nghiên cứu phần giáo 
lý biểu diện liên quan đến sự thật, còn cần phải đi sâu vào 
sự quan sát những vấn đề lý tưởng và tu dưỡng nữa (xem 
Nguyên-Thủy Phật giáo Tư- Tưởng-Luận trang 75). 

Song, đến A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo thì như thế nào? 
Dĩ nhiên, về điểm lý tưởng thì A- -Tỳ-Đạt-Ma không có gì 
khác với Nguyên-Thủy Phật giáo, nhất là vào thời đầu, thay 
vì luận cứu những vấn đề sự thực thì A-Tỳ-Đạt-Ma lại lấy 
việc luận cứu những giáo lý tu chứng làm mục đích (xin 
xem A-Ty-Đạt-Ma Luận Nghiên Cứu, trang 53 - 62). 
Nhưng đến thời kỳ phát đạt sau này thì việc luận cứu sự 
thật đã dần dần trở thành đề mục trọng yêu. Ở thời kỳ này, 
ngoài những đề mục mới được luận cứu ra, A-Ty-Đạt-Ma 
còn tham luận cả đến những việc mà chỉ vì muốn giúp cho 
sự tu dưỡng nhất thời mà Nguyên-Thủy Phật giáo đã đề cập 
đến, chăng hạn đức Phật thường nói: “Không một hương 
thơm nào có thê bay ngược gió, duy chỉ có hương thơm của 
sự giữ thanh tịnh, dù thuận hay nghịch, không một nơi nào 
không bay tới” (Tạp-A-Hàm quyền 38, Đại-Tạng 2, trang 
278, phần hạ). 

Nhưng đến A-Tỳ-Đạt-Ma thì lây hương làm vấn đề tự 
thân đề luận chứng, cho rằng hương dù ngược gió cũng có 
sức xông tới (Câu-Xá-Luận, quyền II). Nhất là đến bộ Thi 
Thiết Luận mà ai cũng biết, trong Nhân Thi Thiết Môn thứ 
10, đối với vạn hữu trong vũ trụ đều muốn hiểu rõ cái 
nguyên nhân tại sao? Chắng hạn, tại sao núi lại cao, biển 
thì rộng? Tại sao động vật đi ngang mà người lại dọc? 

v... Rồi đến các bộ A-Tỳ-Đạt-Ma Luận Thư tiến bộ còn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 15 


đi sâu hơn nữa mà luận cứu cả những vẫn đề mà đức Phật 
đã dùng thuyết vô ký để bài xích, cho nên, kết quả là sự 
thuyết minh đã cực kỳ phiền tỏa mà trong đó, nếu nói theo 
tiêu chuẩn ngày nay, có nhiều vấn đề và giải đáp hầu như 
vô nghĩa và rất tức cười. Nhưng, nếu đứng trên lập trường 
học vấn mà nhận xét thì, dĩ nhiên, trong đó cũng có nhiều 
đề mục mà ý nghĩa cực sâu xa và rất thú vị. 

3- Sau cùng, Nguyên Thủy Phật giáo căn cứ nơi tâm, 
và cái phương pháp nắm bắt được tâm và lập trường quan 
sát duyên khởi, nghĩa là, “một tức hết thảy”, “hết thảy tức 
một”. Nhưng, đến A-Tỳ-Đạt-Ma thì thay vì căn cứ nơi tâm 
lại chú trọng thuyết minh sự thực. 

Trên đây là ba đặc trưng lớn nhất của sự khác biệt 
giữa Nguyên Thủy Phật giáo và A-T-Đạt-Ma Phật giáo. 
Nếu nói một cách nghiêm khắc thì vốn không đúng như 
thế, nhưng, trên đại thể, theo tôi, ba điểm trên đây có thể 
được coi là gần với sự thực dị đồng giữa hai bên và, dĩ 
nhiên, phương pháp sử dụng tài liệu để nghiên cứu cũng 
xuất phát từ quan điểm này. Trong các bộ Thánh điển A- 
Hàm hay Luật bộ dù cho có quan điểm bắt đồng với kinh, 
luật, nhưng đến A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo thì có điểm tựa hồ 
không coI trọng kinh, luật mà chuyên chú vào luận. như 
vậy, nêu tham khảo tư tưởng cả hai bên trong khoảng trung 
gian từ Nguyên Thủy Phật giáo đến A- -1y-Đạt-.Ma Phật 
giáo rồi kết lại, ta có thể thấy rõ sự dị đồng giữa Nguyên 
Thủy và A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo. 


16 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“G¡Øt tuứ haà: 
CÁC BỘ PHÁI VỚI A-TỲ-ĐẠT-MA 


A-T-Đạt-Ma là một trong ba tạng Kinh, Luật, có địa 
vị độc lập của nó, và có thể đại biểu cho Phật giáo quan của 
các bộ phái. Do đó, giữa sự nghiên cứu A-T-Đạt-Ma Phật 
giáo và cái gọi là Bộ- -Chấp- -Dị-Luận có một mối quan hệ 
bất khả phân. Vì vậy, nếu không biết gì về Bộ-Chấp thì 
quyết không thê hiểu được chân lý của các loại A-Tỳ-Đạt- 
Ma; điều đó không phải nói quá đáng. Để tiện cho việc 
nghiên cứu, trước hết tôi xin nói qua về nguồn gốc và danh 
nghĩa của các Bộ Phái đã. 

I- Giáo đoàn Nguyên Thủy Phật giáo bắt đầu chia 
thành Bộ phái vào khoảng một trăm năm sau Phật nhập 
diệt: đó là điểm nhất trí Nam phương và Bắc phương. Hiện 
tượng chia rẽ trong giáo đoàn tuy đã có ngay trong thời đại 
đức Phật (chăng hạn như vụ tranh chấp tại Kiều-Thưởng-Di 
- Kasàmbi -xẩy ra vào năm thứ sáu sau Phật thành đạo, và 
trường hợp Đề-Bả-Đạt-Đa phá Tăng vào năm ba mươi 
sáu), nhưng nhờ có nhân cách vĩ đại và đức cảm hóa của 
Phật nên sự thống nhất của giáo đoàn vẫn được duy trì. Sau 
khi Phật nhập diệt lại nhờ có sự lãnh đạo và đức độ của các 
bậc Trưởng lão tôn túc nên nền thống nhất ấy, ít ra là trên 
bề mặt, vẫn chưa bị nứt rạn. Nhưng, khoảng một trăm năm 
sau Phật nhập diệt, sức cảm hóa của các bậc tôn túc ngày 
một suy giảm, sự duy trì giáo đoàn chỉ còn nhờ Pháp và 
Luật, mà sự giải thích giáo pháp và quy luật không những 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 17 


chứa đựng ý nghĩa trọng yếu, mà còn vì Phật giáo đã bảnh 
trướng tại nhiều địa phương, nên kết quả là đã có những ý 
kiến xung đột nhau để rồi cuối cùng đã đưa đến trình trạng 
phân phái. Thế nhưng, sự xung đột ý kiến ở đây là xung đột 
về vấn đề gì? Điểm này, giữa Nam phương và Bắc phương 
có chỗ bất đồng. Theo Nam phương, khu vực mà Phật giáo 
thịnh hành nhất thời bấy giờ là Phệ-xá-li, trung tâm điểm 
của dân Bạt-kỳ, một dân vốn có nhiều đặc tính độc lập. 
Những người xuất gia theo Phật thuộc chủng tộc này, đối 
với giới luật, họ giải thích một cách tự do và cứ theo đó mà 
thực hành. Sau khi bị trưởng lão Gia-xá phát hiện và lập 
thành mười điều phi pháp để công kích: đó là vẫn đề “Thập 
Sự Phi Pháp” rất nổi tiếng trong lịch sử giáo hội. Để chấn 
chỉnh lại điều đó, Gia-xá bèn triệu tập một cuộc họp gồm 
phần lớn các vị trưởng lão tôn túc tham dự tại Phệ-xá-li, 
được mệnh danh là Hội Nghị Phệ-xá-li. Điểm này cả Nam 
phương và Bắc phương cũng đều nói như thế. Song cái đặc 
sắc của Nam phương là đã nhân cơ hội đó để mở cuộc kết 
tập lần thứ hai, và không những chỉ kết tập riêng bộ luật mà 
còn kết tập toàn thể ba tạng Thánh Điển. Theo Đảo Sử, 
trong kỳ kết tập này có bảy trăm vị trưởng lão tham dự; 
đồng thời, ngoài hội nghị của các vị trưởng lão, một số lớn 
khác cũng triệu tập một hội nghị tại một nơi đề kết tập kinh 
điển: đó là cuộc kết tập của Đại chúng. Đây là nguyên nhân 
đầu tiên đã đưa đến sự phân chia của giáo đoàn thành hai 
phái là Trưởng Lão Phái, tức Thượng Tọa Bộ và Đại 
Chứng Phái, tức Đại chúng Bộ. Căn cứ theo Nam phương 
thì động cơ đưa đến sự phân chia công khai đó là sự bất 
đồng ý kiến về giới luật giữa phái truyền thống bảo thủ và 


18 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phái tự do cấp tiến; trái lại, theo Dị Bộ Tôn Luân luận và 
Phật giáo sử của Taranàtha thuộc Bắc phương thì khu vực 
đã phát sinh ra sự phân phái là Ma Ha Đà chứ không phải 
Phệ xá li; và cái nguyên nhân của sự phân phái là bất đông 
ý kiến về tư cách hoặc tính chất La Hán chứ không phải bất 
đồng về giới luật, nghĩa là, một phái thì cho rằng La Hán là 
một bậc siêu tự nhiên, ngược lại, phái kia thì chủ trương La 
Hán vẫn còn có điểm như người thường, tức là vẫn còn 
nhân gian tính: do bất đồng quan điểm đó mà đã đi đến sự 
phân phái. Trung của vấn đề tư cách hoặc tính chất của La 
Hán này được mệnh danh là “Ngũ Sự”: 

1) Nhục thể còn tồn tại thì vẫn còn có hiện tượng di 
tính trong mộng mỊ. 

2) Đối với giáo lý còn có chỗ nghi vấn. 

3) có khi không tự biết là mình đã chứng ngộ. 

4) Có lúc phải do thầy chỉ bảo cho biết là mình đã 
chứng quả La-Hắn; và 

53) Tuy là La-Hán nhưng phải dùng một phương tiện 
nảo đó, chăng hạn, nếu không nhờ tiếng “khổ” thì cõi lòng 
đôi khi không được phẳng lặng bình thản. 

Đại-Chúng-Bộ thừa nhận La-Hán còn có năm điều 
trên đây, trái lại, Thượng-Tọa-Bộ không thừa nhận như thế, 
cho nên cuối cùng đã chia thành hai phái (Đại- -Tỳ-Bà luận, 
quyền 99, Đại-Chính-Tạng, 27, 510 - 512, phần giữa, cho 
năm điều trên đây do Đại-Thiên đề ra là một sự lầm lẫn). 


Sự bất đồng giữa Nam và Bắc phương là: Nam 
phương cho sự bât đông về quy luật là nguyên nhân đưa 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 19 


đến sự phân phái; còn Bắc phương thì lại cho nguyên nhân 
đó là sự bất đồng về giáo lý. Hai chủ trương trên đây tựa hồ 
đều có lý cả. Nhưng theo ý kiến riêng tôi, sự bất đồng về 
giới luật đã đưa đến tình trạng chia rẽ giáo đoàn có lẽ gần 
với sự thật hơn. Song đây chỉ là phỏng định chưa chắc đã 
đúng, bởi vì, vấn đề Ngũ-Sự -dù cho không phải là nguyên 
chính của sự phân phái - cũng đã được nói đến trong Luận- 
Sự của Nam phương khi bản về tôn nghĩa của Đại-Chúng- 
Bộ; đông thời, về vấn đề phân nhiêu giới luật thì Bắc 
phương cũng thừa nhận, bởi thế, ta có thê nói tất cả những 
yếu tố đó hợp lại đã tạo ra sự phân phái chứ quyết không 
phải do một sự kiện đơn thuần có thể định đoạt (Vẫn đề 
Ngũ-Sự trải qua mấy đời sau đã phát sinh ra La-Hán-Luận 
và có lẽ đó là công tác của Tặc-Trụ-Đại-Thiên)). 

2 - Sự thành lập Thượng-Tọa-Bộ và Đại-Chúng-Bộ đã 
khiến cho giáo đoàn nguyên thủy mỗi ngày một phân hóa, 
để rồi từ hai bộ phái chính ây lại phát xuất nhiều phái nhỏ 
nữa, và hợp cả hai phái gồm có tất cả mười tám bộ phái, đó 
là điểm nhất trí của cả Nam và Bắc phương. Dĩ nhiên, theo 
tôi, con số 18 không phải căn cứ sự thực lịch sử mà là phù 
hợp với con số truyền thuyết. Tóm lại, tất cả sự phân phái 
theo truyền thuyết đều lấy số 18 làm căn bản. 

Nhưng cái lịch trình phân phái và danh nghĩa của các 
bộ phái như thế nảo thì theo các truyền thuyết chưa hắn đã 
nhất trí. Dĩ nhiên, truyền thuyết phân phái cũng lấy sự thực 
lịch sử làm bối cảnh để thành lập, thế nhưng điểm chủ yếu 
là nói rõ địa vị của phái mình, có khi còn tự đề cao nữa, do 


20 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


đó, giữa các phái truyền thuyết đã phát sinh ít nhiều chỗ bắt 
đồng. Hãy xin đưa ra đây một vài thí dụ: 

Thứ nhất, theo Dị-Bộ-Tôn-Luân luận (sử liệu trọng 
yếu nhất về niên đại phân phái và giáo lý của các phái), 
Phật nhập diệt sau một trăm năm, giáo đoàn nguyên thủy 
chia thành hai bộ Thượng-Tọa và Đại-Chúng; đến khoảng 
hai trăm năm sau Phật nhập diệt thì trong Đại-Chúng-Bộ lại 
chia ra tám phái; rồi đến khoảng từ ba trăm đến bốn trăm 
năm sau Phật nhập diệt, từ trong Thượng-Tọa-Bộ lại phát 
sinh ra mười phái, tổng cộng có 18 phái, và hợp cả hai bộ 
chính lại thì thành 20 bộ phái, thứ tự như sau: 


Ÿ[ 7 Nhấtthuyết-bộ 
| ¡1}| Thuyết-xuất-thế-bộ 
+ :  Kê-dận-bộ (Khôi-sơn-trụ-bộ) 

Ar #lel 2 Đa-văn-bộ 
#/| 3) Thuyết-giả-bộ (Phân-biệt-thuyết-bộ) 
© — Chê-đa-sơn-bộ 
G| L4)j Tây-sơn-trụ-bộ 
.= — Bắc-sơn-trụ-bộ 

: Tuyết-sơn-bộ 

#i [ Ù”_ Thuyết-nhất-thiết-hữu-bộ (Thuyết-nhân-bộ) 
lề 2)  Độc-tử-bộ 

42 - Pháp-thượng-bộ 

nL 8š 3- Hiền-trụ-bộ 
ˆ „ Chính-lượng-bộ 
š — Mật-lâm-sơn-bộ 
2lš|4) Hóa-địa-bộ 
= ồ| 5) Pháp-tạng-bộ 
= _!9)_ ẢAm-quang-bộ (Thiện-tuê-bộ) 

L_ =7)  Kinh-lượng-bộ (Thuyêt-chuyên-bộ) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 21 


Thứ hai, đối lại truyền thuyết phân phái trên đân mà 
được nhận là của Thuyết Nhất-thiết-Hữu-bộ truyền lại, là 
thuyết phân phái của Nam phương tại đảo Tích-Lan' cũng 
có một ý nghĩa trọng yếu như truyền thuyết trên. Thuyết 
này của Thượng-Tọa-Bộ được truyền vào Tích-Lan, tuy 
không nói rõ về niên đại, nhưng căn cứ vào Đảo-Sử, nó có 
thê được xếp thành thứ tự như sau: 


: Xem mục chú thích trong bài tựa Luận-Sự của Phật-Âm và Đại Sử (trang 
11 — 12), Đảo Sử (tr, 54), v.v... Những sách tham khảo về vẫn đề phân phái 
gồm có: Dị Bộ Tôn Luân Luận của Thế Hữu, Huyền Trang dịch; Bộ Chấp Dị 
Luận, Thế Hữu, Chân Đề dịch; Thập Bát Bộ Luận, Tần dịch (Đại Tạng Luận 
bộ quyền 13). Kathàvatthu P.T.S. ; Volumes: Points of Controversy, by 
Aung and Mrs. Rhys Davids (London 1915); Kern 's Buddhismus Vol, II, p, 
5351: Dipayamsa P.T.S; Translaton by H, Otdenberg; Mahavamsa P.T.S; 
English translation by Gelger p. 1; Taranaha “s Geschichte des Buddhismus 
in Indien (s. 227) 1ib: Von A, Sehiefnersf, Pertersburg 1869. 


Rockill: Life ofthe Buddha, chapter VI. 


22 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


- Bạt-xà-tử-bộ (Độc-tủ-bộ) 
- Chính-lượng-bộ 
- Mật-lâm-sơn-bộ (Lục-thành-bộ) 
- Hiền-thừa-bộ 

LI- Pháp-thượng-bộ 


- Hóa-địa-bộ 
- Pháp-tạng-bộ 
- Nhât-thiêt-hữu-bộ „ 


THƯỢNG TỌA BỘ 


- Ca-diễp-bộ (Âm-quang-bộ) 
Ề, 


- Thuyết-chuyền-bộ 
- Kinh-lượng-bộ 


—¡- Chế-đa-sơn-bộ 
- Nhât-thiêt-bộ 
- Ngưu-tôn-bộ (Kê-dận hay Khôi-sơn-trụ-bộ 


- Thuyết-giả-bộ 
L_l- Đa-văn-bộ 


ĐẠI CHÚNG BỘ 


Về phía nam phương, ngoài số 18 bộ kể trên còn có 6 
phái: I) Tuyết-sơn-bộ, trong đó có Án-đạt-la phái; 2) 
Vương-sơ-phái; 3) Nghĩa-thành-phái; 4) Đông-sơn-phái; 5) 
Tây-sơn-bộ gồm bốn phái; và 6)Tây-sơn-vương-phái (theo 
Mhus.p. II-I2 là: ApararàjJàgrri hay Vàjirika cũng thể), tức 
là 6 phái đứng ngoài 18 bộ. 

Hai truyền thuyết phân phái trên đây tuy. thấy cả trong 
Nam phương và Bắc phương, nhưng vê hệ thống phân phái 
nếu chỉ có truyền thuyết trên sợ vẫn chưa hết. Vì theo như 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 23 


Taranàtha nói thì có thuyết do Đại-Chúng-Bộ truyền, có 
thuyết do Chính-Lượng-Bộ truyền, có thuyết do Nghĩa- 
Tịnh truyền, có thuyết do Ba-ô-á truyền, như vậy thì còn có 
nhiều cái “sở truyền”. Nếu đem so sánh thì ta thấy trong đó 
tuy cũng có phần nảo nhất trí, nhưng về danh nghĩa cũng 
như về thứ tự thì hiển nhiên là đã có chỗ bất đồng. Như 
vậy, thuyết nào có thể đại biểu cho sự thực lịch sử? điều 
này rất khó mà ấn định được một tiêu chuẩn. 

3- Về chủ trương của tất cả các phái dĩ nhiên ở đây 
chưa cần đề cập đến vội. Trong các chương sau, khi bàn về 
tất cả mọi vấn đề, sẽ thảo luận đến lập trường của các phái. 
Ở đây tuy chưa cần thiết nhưng để tiện cho việc theo dõi, 
tôi tưởng cần nói một cách cực khái quát về những đặc 
trưng chủ yếu của Thượng-tọa-bộ-hệ và Đại-chúng-bộ-hệ. 

Nói một cách tóm tắt thì các phái thuộc Thượng-tọa- 
bộ-hệ có khuynh hướng cấp tiến. Đối với tất cả điều gì, 
Thượng-tọa-bộ đều cực lực tôn trọng truyền thống và lây 
việc bảo tồn truyền thống đó làm phương châm luận cứu 
hết thảy; còn Đại-chúng-bộ thì lại lấy lý tưởng làm căn bản, 
phối hợp lý tưởng và truyền thống để làm phương châm 
luận cứu. Đương nhiên, nếu nói một cách chặt chẽ, thì 
Thượng-tọa-bộ tuy lấy truyền thống làm chủ yếu, nhưng 
trong đó cũng có phái vượt qua ngoài truyền thống: hơn 
nữa, cũng có phái chịu ảnh hưởng của Đại-chúng-bộ rõ tệ. 
Còn về phía Đại-chúng-bộ, tuy phần nhiều tôn sùng lý 
tưởng, nhưng cũng có phái bám chặt lấy truyền thống, thậm 
chí còn có phái muốn Thượng-tọa-bộ hóa, như Đa-văn-bộ 
chăng hạn. Vì lý do đó nên ta không thể quyết định một 


24 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


cách nhất khái về khuynh hướng của các bộ phái, tuy nhiên, 
trên đại thể, ta có thê nhận định như trên. 

Nếu lại căn cứ vào tính chất của sự quan sát của mọi 
vấn đề chủ yêu mà nói thì tuy hai phái đều lấy Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo làm giáo điều căn bản, điều đó tưởng không cần 
nói aI cũng biết; thế nhưng, trong Tứ-Đế, nên nhẫn mạnh 
về phương diện nào thì giữa hai phái lại có điểm bất đồng. 
các phái thuộc Thượng-tọa-bộ-hệ chú trọng thuyết minh 
phương diện Khổ, Tập, nghĩa là nó rõ cái nguyên do thành 
lập hiện thực giới và lấy đó làm việc chuẩn bị cho mục đích 
đạt giải thoát; về phía Đại-chúng-bộ-hệ thì lại đặt nặng vẫn 
đề lý tưởng Diệt-Đạo, muốn xúc tiến phương diện Diệt- 
Đạo để cấu tạo thế giới quan thích hợp. Rồi đến lý luận giải 
thích vấn đề luân hồi cho thích hợp thì chủ yếu cũng do các 
phái thuộc Thượng-tọa-bộ-hệ khai triỀn; còn cái lý luận xúc 
tiến việc tu hành giải thoát (như Tâm-tính-bản-tịnh-quan, 
thế giới quan “không”) thì chủ yếu lại là lập trường của các 
phái thuộc Đại-chúng-bộ-hệ. Sự so sánh đối chiếu cái thái 
độ hay khuynh hướng của các bộ phái trong việc xử lý và 
phát huy mọi vấn đề là một điều rất thích thú, cho nên 
chúng ta không thê không chú ý đặc biệt về điểm này. 

4- Như vậy, sự quan hệ giữa các bộ phái và A-Ty- 
Đạt-Ma-luận-thư như thế nào? Nói theo nguyên tắc, mỗi 
phái đều có ba tạng kinh điển riêng của mình. Kinh và luật 
nguyên là chung cho các phái, nhưng vì sự bất đồng giữa 
các phái nên sự truyền trì cũng có khác. Một thí dụ đễ hiểu 
là luật được truyền đến ngày nay có nhiều loại. Lại như 
luận hay những câu kinh hoặc có trong kinh của phái này 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 25 


mà không có trong kinh của phái khác. Cứ nhìn vào những 
điểm trên đây ta cũng đủ rõ. Nhất là đến luận, nếu phái này 
có một bộ đại biểu cho Phật giáo quan thì tất cả các phái 
khác cũng đều có A-Tỳ-Đạt-Ma riêng của mình. Đương 
nhiên, nói một cách thực tế, trong các phái, nếu phái nào 
không coi trọng luận thì được mệnh danh là Kinh-lượng- 
bộ. Lại nữa, cũng có phái vì những sự bất đồng cực kỳ chỉ 
ly nên bị coi là biệt phái, cho nên, về ba tạng kinh điển đặc 
hữu, trên thực tế, tuy cũng có phái không có luận bộ, nhưng 
trên nguyên tắc, tất cả các phái đều có luận bộ riêng của 
mình. Nhưng đây chỉ là vẫn đề nguyên tắc thôi, trên thực tế 
ngày nay chỉ có Nam-Phương Thượng-tọa-bộ có đủ ba tạng 
Thánh điển, ngoài ra, không một phái nào có đủ, bởi thê, 
trừ một vài phái, còn A-Tỳ-Đạt-Ma của hầu hết các phái đã 
thất truyền từ lâu vì sự suy vi của các học phái. Đối với 
chúng ta, những học đồ, đây là một điều thật đáng tiếc! 
Ngày nay ta chỉ còn thấy những lời giới thiệu và phê bình 
rải rác trong Tôn luân luận của Bắc-Phương và Luận-Sự 
của Nam-Phương, nên ta cũng chỉ hiểu được một cách rời 
rạc và lờ mờ thôi. 

Nhưng A-Tỳ-Đạt-Ma luận thư còn lại được truyền lưu 
đến ngày nay thì như thế nào? Những bộ được coi là hoàn 
bị nhất là A-Tỳ-Đạt-Ma của Nam-Phương Thượng tọa bộ 
và A-Tỳ-Đạt-Ma của Bắc-Phương Thuyết nhất-thiết-hữu- 
bộ. 

Về phía Nam-Phương, trong ba tạng kinh điển, theo 
một ý nghĩa nào đó, luận bộ được truyền là do chính Phật 
nói, và gồm có bảy bộ: 


26 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


l) Pháp tập luận P.T.S (A Buddhist Manual of 
Psycholgical Ethics; tr. By Mrs. Rhys Davids; London 
1900). 

2) Phân biệt luận P.T.S. 

3) Giới luận P.T.S. 

4) Nhân-thi-thiếtluận P.T.S. (Das Buch der 
Charaktere Ubersetzt von Nỳanatiloka, Breslau 1910). 


5) Phẩm loại luận P.T.S. 
6) Song luận P.T.S. 


7) Luận-Sự, 2 volum P.T.S. (Points of Controversy; 
tranlation by Mrs. Rhys Davids). 


Theo Phật Âm, sau khi thành đạo, ngồi tư duy dưới 
gốc cây Bồ-Đè, và về sau, trong các buổi thuyết pháp trên 
cung trời Đao-Lợi, chính đức Phật đã nói sáu luận trước 
trong số bảy luận kê trên (Atthasàlini p.4-6); còn bộ Luận- 
Sự thứ bảy là do Mục-kiền-tử-đế-tu làm ra vào khoảng hơn 
hai trăm năm sau Phật nhập diệt, nhưng cũng do lời Phật 
chú ký mà làm, nên về quan hệ, vẫn có thể được xem như 
do chính Phật nói. Đương nhiên, quan điểm này, nếu nhận 
xét theo sự thực lịch sử thì không thể tin được. Vì coi luận 
do chính Phật nói nên sự tôn trọng của Nam-Phương đối 
với luận bộ như thế nào, ta cứ xem truyền thuyết trên đây 
cũng đủ rõ. 

Ngoài bảy luận trên đây ra, còn có mấy luận hữu danh 
khác cũng có thể được liệt vào luận bộ và là sách cương 
yếu của Nam-Phương: đó là bộ Thanh-Tịnh--Đạo-luận của 
Phật Âm được trứ tác vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 27 


(Vols. 2, P.T.S.), và bộ A-Tỳ-Đạt-Ma Pháp yếu luận của A- 
nâu-lâu-đà trứ tác vào khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. 

Sau nữa, trong cái gọi là “Tiểu-Thừa luận-bộ” do 
Bắc- -Phương lưu truyền phần. lớn tuy đã được phiên dịch, 
nhưng đa số thuộc Thuyết-nhất-thiết-hữu-bộ, còn thuộc các 
bộ phái khác thì chỉ có hai, đó là: 1) Tam-di- đề-luận, 3 
quyên (không rõ tên người dịch, Đại-Tạng ra 32), được coi 
là Chính-lương-bộ; Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm-luận, 30 quyền, 
do Đàm-ma-gia-xá và Đàm-ma-ha-hốt-đa đời Diêu-Tần 
cùng dịch (Đạng-Tạng 28), được coi là của Độc-tử-bộ hay 
của Chính-lượng-bộ, ngoài ra không rõ thuộc bộ phái nào, 
nếu không thì tất cả đều thuộc Thuyết-nhất- -thiết-hữu-bộ. 
Trong các bộ phái, Thuyết-nhất-thiết-hữu-bộ là một phái 
rất trọng luận-bộ; trong Đại-Tỳ-bà-sa-luận, các vị luận-sư 
của Hữu-bộ được gọi là A-T-Đạt-Ma luận-sư, bởi thế đã 
có rất nhiều luận-thư xuất hiện từ phái này. Tựa Trung, 
Phát-trí-luận và Đại-T-bà-sa luận có nghĩa ý rất lớn và đầy 
đủ, rồi lấy đó làm trung tâm mà phát sinh Lục-túc-luận - 
luận-điền chủ thể của Hữu-bộ. 

Tập-dị-môn-túc-luận 20 quyền (Xá-lợi-tử nói, cũng 
có thuyết cho là Ma-ha-câu-hy-la trứ tác -Đường Huyền- 
Trang dịch). 


Thi-thiết-túc-luận (Đại-ca-đa-diên-na trứ tác, cũng có 
thuyết cho là Mục-kiển-liên. một bộ Thi-Thiết-luận 7 
quyên, do Pháp-Hộ và Duy-Tịnh đời Tống cùng dịch, 
nhưng không phải toàn thể. Tại Tây Tạng có ba bộ môn. về 
chỉ tiết, xin xem cùng một tác giả; “Nghiên cứu A-Tỳ-Đạt- 
Ma luận, thiên thứ ba). 


28 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thức-thân-túc-luận 16 quyên (Đề-bà-thiết-ma trứ tác, 
Huyền-Trang dịch). 

Giới-thân-túc-luận 3 quyền (Thế-Hữu, hoặc có thuyết 
cho là Phú-lan-na trứ tác; Huyền-Trang dịch). 

Phẩm-loại-túc-luận 18 quyền (Thế-Hữu, Huyền-Trang 
dịch). Xưa dịch là A-Tỳ-Đàm-Bát-Kiền-Độ luận, 30 quyền, 
do Tăng-giả-đề-bà và Trúc-Phật-Niệm đời Phù-Tần cùng 
dịch. 

Bảy luận trên đây là luận căn bản của Hữu-Bộ-Tôn. 
Tựu trung, Phát-trí-luận là tác phẩm kết tỉnh tâm lực một 
đời của Ka-đa-ni-tử, và nhờ bộ luận này mà Hữu-Bộ-Tôn 
phát triển một cách nhanh chống, cho nên, đối với Hữu-Bộ- 
Tôn, luận này có tâm quan trọng rất lớn. Sau lầy luận Phát- 
trí làm trung tâm, rồi căn cứ vào Lục-túc, nhất là vào hai 
luận Phẩm loại và Thi-Thiết giải thích thêm Phát-trí để lập 
thành giáo lý tùng thư của Hữu-Bộ là Đại-ty-bà-sa-luận, 
được biên tập tại Ca-thấp-di-la, gồm 200 quyền (Huyền- 
Trang dịch. Bản dịch xưa là: A-Tỳ-đàm-ty-bà-sa-luận, 60 
quyền, do Phù-đả-bạt-ma và Đại-Thái cùng dịch tại Bắc- 
Kinh). và quá trình thành lập của bộ luận này, xin xem 
cùng một tác giả; “Nghiên cứu A-Ty-Đạt-Ma-luận-thu”, 
thiên thứ 4, sẽ rõ. 

Nền giáo lý của Hữu-Bộ do Đại-tỳ-bà-sa luận mà 
được thành lập, nhưng cực kỳ phiền tạp, đối với nững 
người mới học không thể nào hiểu nổi, do đó, để giản dị 
hóa những điểm cương yếu của Hữu-Bộ, người ta thấy xuất 
hiện A-tỳ-đàm-tâm-pháp-thắng-luận, A-tỳ-đàm-tâm-luận- 
kinh của Ưu-ba-phiến-đa giải thích Pháp-thắng luận, và 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 29 


Pháp-cứu-tạp-a-tỳ-đàm-tâm-luận. Sau đó, vào thế kỷ thứ 
năm sau tây lịch, Thế-Thân trứ tác A-Tỳ-Đạt-Ma Câu-Xá- 
luận, 30 quyền (Huyền-Trang dịch) để chỉnh lý và khoáng 
đại luận Pháp cửu, một mặt đồng tình với Kinh-lượng-bộ, 
mặt khác làm sách cương yếu cho luận Đại-tỳ-bả-sa. (Luận 
này xưa dịch là A-Ty-Đạt-Ma -Câu-Xá-Thích-luận, 22 
quyền, do Chân-để đời Trần dịch). Nhờ đó mà Hữu-Bộ- 
Tôn có được bộ giáo khoa thư rất tốt, và về phương diện 
đồng tình với Kinh-lượng-bộ là một điểm cực kỳ thú VỊ. 
Rồi một mặt căn cứ vào Câu-Xá-luận, mặt khác lại muốn 
đính chính những điểm sai lầm của luận đó, các học giả 
đồng tông với Thế-thân lại tạo những luận: A-Tỳ-Đạt-Ma- 
Thuận-Chính-Lý-luận, 80 quyển (cũng do Huyềển-Trang 
dịch). 

Ngoài ra, về luận thư của Hữu-Bộ-Tôn tuy nói là còn 
có nhiều nữa (như Nhập-A- -Tỳ-Đạt-Ma -luận, hai quyền, 
chăng hạn), nhưng sợ quá phiền phức, nên ở đây tôi chỉ nói 
qua như thế thôi. 

Sau hết, xin đề cập thêm một vài bộ nữa trong Tiểu- 
Thừa luận bộ đã được phiên dịch: 

Phật-thuyết-lập-thế-a-Tỳ-Đàm-luận, 10 quyền (Chân- 
Đề dịch). Luận này nói về sự thành lập và hình trạng của 
thế giới; tôi cho có lẽ luận này đã thoát thai từ bản Hán- 
dịch Thế khởi kinh trong bộ Trường-a-hàm. Không rõ bộ 
luận này thuộc phái nào, nhưng có điểm phảng phất khí 
phách của Hữu-Bộ. Điều đáng tiếc là không có một bộ nào 
trong luận điển của Đại chúng bộ được truyền lại; đây thật 
là một tôn thất lớn cho giáo giới. song trong tạng Hán dịch 


30 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


có một được nói là của Đại-chúng-bộ: đó là Thành Thật 
luận, 16 quyền, của Ha-lê-bạtma (Cưu-ma-la-thập đời 
Diêu-Tần dịch). Bộ luận này được trứ tác một trăm năm 
trước Thế Thân (thông thường cho rằng Ha-lê-bạt-ma ra 
đời tám trăm năm sau nhập diệt). Theo truyền thuyết thì vì 
Ha-lê-bạt-ma bất mãn cách thuyết minh quá phiền toái của 
Hữu-Bộ, hơn nữa, không đồng Ý VỚI thuyết Thực tại luận 
nên mới làm ra Thành thật luận mà chuyên chú về thuyết 
“không”. 

Cuối cùng, liên quan đến bộ luận của Nam-Phương, 
vẫn còn một bộ luận nữa đáng chú ý: đó là bộ Giải thoát 
đạo luận, 12 quyền, do Ưu-ba-đề-sa trứ tác (Tăng- già-bà-la 
đời Lương dịch). Luận này có nhiều điểm tương đồng với 
Thanh tịnh đạo luận, mặc dầu trên lý luận chưa phát huy 
được nhiều về mặt thực tiễn. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 31 


X22/175 
NGUÒN GÓC VÀ SỰ PHÁT TRIÊN 
CỦA A-TỲ-ĐẠT-MA LUẬN-THƯ 


Như đã được trình bày ở trên, sự hình thành A-Ty- 
Đạt-Ma luận thư đi song song với sự phân phái, nhưng nói 
đến nguồn gốc của nó thì vị tất đã có quan hệ gì với bộ 
phái. Vì lẽ, A-Tỳ-Đạt-Ma, tức là mục đích “đối pháp”, có 
nhiệm vụ tập hợp các pháp nghĩa lại rồi đem phân loại, 
định nghĩa, giải thích và phân biệt. Như vậy, cái phương 
pháp nghiên cứu đó dù cho không có sự hưng khởi của bộ 
phái nó cũng có khả năng tính phát sinh. Không những thẻ, 
chính trong khi áp dụng cái phương pháp nghiên cứu đó tự 
nhiên đã đưa đến sự bất đồng ý kiến làm nguyên nhân cho 
sự phân phái. Bởi vậy, ở đây, tôi tưởng ta hãy tạm gác ra 
ngoài vấn đề bộ phái để chỉ đứng trên lập trường luận thư 
tự thân để nói qua về quá trình phát triển của nó (về chỉ tiết, 
xem cùng một tác giả: “Nghiên Cứu A-Tỳ-Đạt-Ma” thiên 
thứ nhất). 


1- NGUÒN GÓC CỦA A-TỲ-ĐẠT-MA. 


Nếu nói theo khuynh hướng thì phương pháp luận cứu 
của A-Tỳ-Đạt-Ma đã bao hàm ngay trong sự thuyết pháp 
của chính đức Phật. Phật thuyết pháp một cách ung dung tự 
tại, lời Phật nói không có gì bí mật và rất minh bạch; Phật 
đã phân biệt và phân loại các pháp một cách rõ ràng: nghĩa 
là, ngay tại bản thân đức Phật đã có sẵn thái độ căn bản về 


32 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phương pháp luận cứu phân loại và phân biệt của A-Tỳ- 
Đạt-Ma rồi. Theo ý nghĩa ấy, ta có thê nói nguồn gốc của 
A-Ty-Đạt-Ma phát xuất ngay từ bản thân đức Phật. Tuy 
nhiên, ngoài các buồi thuyết pháp phổ thông ra, chính đức 
Phật không luận cứu về các vấn đề liên quan đến A-Ty- 
Đạt-Ma mà chỉ có các đệ tử của Ngài đã trực tiếp đề cập 
đến. A-Tỳ-Đạt-Ma được gọi là “đối pháp”, nhưng về sau 
tựa hồ đã biến thành phương pháp giải thuyết về ý nghĩa 
“Lý pháp” (về tự nghĩa của danh từ A-Tỳ-Đạt-Ma, xin xem 
tiết sau). Lúc đầu, pháp nghĩa liên quan đến sự nghiên cứu 
về lời thuyết pháp của Phật, vì thế sự nghiên cứu đó đã lấy 
lời thuyết pháp của Phật làm tài liệu. Do đó, vào thời kỳ 
đầu, dĩ nhiên, A-Tỳ-Đạt-Ma đã không có địa vị độc lập mà 
phụ thuộc vào kinh, cùng ngang hàng với kinh, luật. Nếu so 
sánh với Thánh-kinh của Cơ-Đốc-Giáo, thì kinh, luật là 
sách Phúc-Âm, còn A-Tỳ-Đạt-Ma chính là tương đương 
với nền Thần học. Mà cái khuynh hướng Thần học tuy đã 
từ Tông-Ân, nhất là đến Bá-Lỗ cũng có thể cho là một loại 
Thần học, nhưng phải đợi đến các bậc giáo phụ đời sau, 
nền Thần học mới thật sự được thành lập: A-Ty-Đạt-Ma 
của Phật giáo chính cũng tương tự như thế. Đó chính là 
truyền thuyết kết tập lần thứ nhất (ngay năm Phật nhập 
diệt), tuy có nói đến các vị thuật lại kinh và luật, nhưng về 
A-Tỳy-Đạt-Ma thì tuyệt nhiên không thấy nói đến tình hình 
kết tập của nó. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 33 


2- QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÊN CỦA A-TỲ-ĐẠT-MA 
LUẬN THƯ. 


A-T1y-Đạt-Ma luận thư đã qua những giai đoạn triển 
khai như thế nào để đạt đến ngày nay? Về quan điểm này, 
chúng ta hãy chia bốn thời kỳ để quan sát có lẽ tiện lợi hơn 
cả. 

a) Thời kỳ thứ nhất: Luận thư còn giữ hình thái khế 
kinh: 

Tức là thời kỳ chưa phân chia ra kinh, luận, mặc dầu 
phương pháp luận cứu là phân biệt, phân loại và giải thích, 
nhưng chung qui thì luận thư vẫn giữ hình thái khế kinh. 
Nhất là xét theo bộ kinh A-Hàm được truyền lưu ngày nay, 
thì, như trên đã nói, bộ kinh này là do học phong của giáo 
hội mà được chỉnh lý và A-T-Đạt-Ma hóa, cho nên, kinh 
này đã mang nhiều sắc thái cũng như phương pháp biên tập 
của A-Tỳ-Đạt-Ma. Chẳng hạn như phương pháp biên tập 
của Tăng-Nhất-A-Hàm, của Tạp-A-Hàm cho đến bản Hán- 
dịch Thể Kỷ Kinh trong kinh Trường-A-Hàm, rồi cả Phân 
biệt phẩm trong Trung-Bộ của Nam-Phương (M.N.No. 
135-142) đều là loại này. Nếu lại nhận xét phần nội dung 
trong các kinh hiện còn lưu truyền, có rất nhiều điểm được 
coi là nội dung của A-Tỳ-Đạt-Ma ở thời kỳ đầu mà ở đây 
không thể kể ra hết được, chẳng hạn “Chúng-Tập-Kinh” 
trong Trường-bộ, Ma-Ha-Phệ-Đà-La-Tư-Tha và Câu-Lạp- 
Việt-Đà-La-Tư-Tha trong Trung-Bộ đều là trứ tác A-Tỳ- 
Đạt-Ma. Luận-Cứu A-Ty-Đạt-Ma của đệ tử Phật được 
thành lập ở thời đại Phật đến một trăm sau Phật nhập diệt, 
một phần cũng dùng phương pháp vấn đáp mà để truyền 


34 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thụ giáo nghĩa cho cá nhân, nhưng cũng phương pháp ấy 
mà đức Phật đã áp dụng để trực tiếp thuyết pháp cho đệ tử 
thì lại biến thành Khế-Kinh. Trong cuộc kết tập lần thứ hai 
(một trăm năm sau Phật nhập diệt), theo Nam-Phương đã 
có sáu A-Tỳ-Đàm (luận), nhưng đây là truyền thuyết sai 
lầm vì, theo tôi tưởng, nếu có cuộc kết tập lần thứ hai thì 
kinh điển thuộc bộ loại này là Kinh-Thụ-Ký nằm trong 
Cửu-Bộ-Giáo. Điểm này, Phật-Âm đã chỉ rõ: thay vì tin 
vào sự phân loại Tam Tạng, người ta lại tín ở sự phân loại 
của Cửu-Bộ-Giáo vào thời kỳ đầu, đó là một sự thật. 

b) Thời kỳ thứ hai: Luận thư giải thích nghĩa kinh: 

Từ thời kỳ đầu, A-Tỳ-Đạt-Ma đã dần dân tiến triển 
đến giai đoạn không còn giữ được hình thái khế kinh nữa; 
đó là thời kỳ thứ hai. Đặc sắc của luận thư ở thời kỳ này là 
trước sau vẫn lấy kinh làm bối cảnh, có thể nói luận thư 
lãnh trách nhiệm định nghĩa, phân loại, phân biệt và giải 
thích những điều đã được nói trong khế kinh, chứ chưa phát 
huy một cách thuần túy cái phương pháp luận cứu đặc hữu 
của A-Ty-Đạt-Ma luận thư, và cũng chưa tỏ rõ ra có một 
luận cứu pháp hoặc nào thêm vào cho những điều đã nói 
trong khế kinh: có thê nói đây là thê tài “gạch nối” để tiến 
từ khế kinh đến luận thư độc lập. Chăng hạn, nói theo 
Thánh điền Nam-Phương thì Vô-Ngại-Đạo-Luận, Ma-Ha- 
Ni-Luật-Sa, Cưu-Lạp-Ni-Luật-Sa, v.v.. .nằm trong Tiểu- bộ, 
thuộc loại này. Tuy vẫn chưa được gọi là luận nhưng mấy 
bộ này đã bao hàm cái tính chất luận, và mặc dầu bị thu vào 
Kinh-Tạng, nó vẫn có thể đại biểu cho địa vị luận thư. Nếu 
lại nói theo Hán-dịch, thì như Pháp-Uẫn-Túc-Luận, Tập- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 35 


DỊ-Môn-Túc-Luận, v.v...cũng thuộc loại này. Tất cả luận 
thư kê trên đều được coi là luận thư của Hữu-bộ, tuy có vẻ 
như độc lập, nhưng nếu nhận xét tính chất của nó, thì vẫn 
chưa có chủ trương đặc biệt nào: tất cả chỉ là thuật tác của 
khế kinh. Nhưng có điều cần chú ý là, sự thuật tác đó, về 
tính chất, rất khó giữ lại nguyên vẹn, bởi vì A-T-Đạt-Ma 
luận thư, khi đạt đến địa vị độc lập thì thuật tác đó biến 
thành nguyên hình chỉnh lý của luận thư. Cho đến nay, rất 
ít bộ còn giữ nguyên vẹn tính chất thuật tác được lưu 
truyền: Vô-NøgạI-Đạo-Luận, Ni-Luật-Sa cho đến Pháp-Uẫn- 
Túc-Luận, Tập-DI-Môn-Túc-Luận v.v.. .chăng qua cũng 
chỉ được coi là gần với tính chất thuật tác mà thôi, đó là 
điểm chúng ta cần lưu ý. Thời kỳ này, nếu đứng về phương 
diện niên đại mà nói, tuy không được rõ lắm, nhưng đại 
khái có thể nói là khoảng một trăm năm sau Phật nhập diệt 
đến thời kỳ tư tưởng bộ phái đại thịnh, và dựa vào hình thái 
đó đề tiến triên. 

c) Thời kỳ thứ ba: Luận thư tiến tới địa vị độc lập: 

Thời kỳ thứ ba này, luận thư đã rời bỏ khế kinh mà 
chiếm địa vị độc lập. Nói về thể tài, thời kỳ này luận thư 
không còn bàn riêng về những câu kinh nữa mà lẫy tất cả 
đề mục của các kinh làm chủ, rồi đem phân loại một cách 
tường tận và theo mọi tiêu chuẩn đề phân biệt tính chất của 
đề mục ấy: đó là đặc trưng của phương pháp luận cứu trong 
luận thư. Còn về nội dung thì thời kỳ này, luận thư đã dần 
dần bao hàm các vẫn đề sự thực và đã có một chủ trương 
đặc hữu: đó chính là A-Ty-Đạt-Ma phát sinh theo trào lưu 
bộ phái, và đã chiếm địa vị độc lập hắn với kinh luật chính 


36 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


ở thời kỳ này. Về niên đại có lẽ bắt đầu vào khoảng một 
trăm năm mươi năm sau Phật nhập diệt; luận thư ở thời kỳ 
trước dần dần được khai triển và chỉnh lý đến bộ phái tư 
tưởng hóa mới có hình thái hoàn toàn. Cái hình thái rất 
hoàn toàn tuy có thấy ở thời kỳ kết tập lần thứ ba (hơn hai 
trăm năm sau Phật nhập diệt), nhưng ý nghĩa của nó thật sự 
được phát huy thì lại là việc sau này: theo tôi, đại khái vào 
đầu hoặc cuối kỷ nguyên Tây lịch. Bảy luận của Nam- 
Phương, những luận của Hữu-Bộ, A-Ty-Đàm-Luận của 
Xá-lợi-Phất v,v...đều thuộc bộ này. 

d) Thời kỳ thứ tư: Thời kỳ cương yếu luận: 

Khi các bộ phái đã được thành lập thì những A-Tỳy- 
Đạt-Ma luận thư chủ yếu chỉ đạo tinh thần và đại biểu, cho 
mỗi phái cũng được hoàn thành; nhưng, vì muốn cho học 
tập được dễ dàng nên lại làm ra các sách cương yếu nữa. 
Chăắng hạn như Thanh-tịnh-đạo-luận, A-Ty-Đạt-Ma pháp 
yếu luận, Nhập-A-Tỳ-Đạt-Ma luận (Ngộ-Nhập), tỳ-Đảm 
của Pháp-thăng-hệ (Pháp-Thắng - Ưu-Ba-Phiến-Đa - Pháp- 
Cửu), Câu-Xá-Luận (Thế-Thân),v.v...đều là vì đáp ứng đòi 
hỏi đó mà phát sinh. thời kỳ này đại khái vào thế kỷ thứ 
hai, thứ ba sau Tây lịch, tức là thời kỳ các bộ phái Tiểu- 
Thừa được thành lập. 


3- PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VẤN ĐÈ A-TỲ-ĐẠT-MA 
LUẬN THƯ. 
Sau hết, lại nói một cách cực đơn giản về A-Ty-Đạt- 
Ma luận thư đôi với tình hình biên thiên trong vân đê xử lý. 
Khi nghiên cứu các loại A-Tỳ-Đạt-Ma luận thư một cách 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 37 


thống nhất, ta cần phải căn cứ theo nhiều đặc trưng để tìm 
hiểu quá trình phát triển của chúng. 

Trước hết hãy đứng về phương diện xử lý kinh mà 
nói, thì, như đã trình bày ở trên, A-Tỳ-Đạt-Ma lúc đầu đã 
hoàn toàn phụ thuộc vào kinh, cho nên chỉ có kinh là quyên 
chứng tuyệt đối của A-Tỳ-Đạt-Ma. Song, có điều ta cần 
chú ý là: nhiệm vụ của A-Ty-Đạt-Ma không phải chỉ hạn 
cục trong việc giải thích từng mỗi câu kinh, mà tiến lên 
bước nữa, nó thuyết minh toàn thể tư tưởng được gói ghém 
trong các câu kinh. Do đó, phương pháp luận cứu của A- 
Tỳ-Đạt-Ma đã không ngừng tiến bộ, và trong sự tiễn bộ đó 
đã nãy sinh thái độ phê phán toàn thê tư tưởng trong kinh 
cho đến không bị kinh chi phối nữa, đó cũng là lẽ tự nhiên. 
đấy chính là điều trong Đại-Tỳ-Bà-Sa luận, quyên 51, nói 
là nếu cứ khư khư chấp nhặt từng câu kinh mà không đạt 
quan chân lý của nó thì người ấy bị gọi là trứ văn Sa-Môn. 
Theo quan niệm đó, cái khuynh hướng muốn dùng A-Tỳ- 
Đạt-Ma chỉ phối. kinh tuy chưa biểu hiện rõ ràng nhưng nó 
đã ngâm ngâm tồn tại, cho nên, trong các bộ phái đã nảy 
sinh ra phái lấy A-Tỳ-Đạt-Ma làm trung tâm. Thuyết-nhất- 
thiết-hữu-bộ là một trong các phái đó - cũng có phái lấy 
kinh thuyết làm tiêu chuẩn thì mệnh danh là kinh Kinh- 
lượng-bộ -nhất là căn cứ theo Bộ-chấp-dị-luận-sớ của 
Chân-đề nói thì Kê-dận-bộ (Khôi-sơn-trụ-bộ) cho rằng kinh 
luật chỉ ra là phương tiện, còn Đệ nhất nghĩa đề chính thật 
năm trong A-Tỳ-Đạt-Ma. Theo ý nghĩa này, cái thái độ tiến 
bộ của A-Tỳ-Đạt-Ma chủ trương rằng chỉ có thể tìm thấy 
chân ý của Phật bên trong những điều được nói trong kinh. 
Điều này hơi có vẽ giống như Đại-Thừa. Bởi thế, ngoài 


38 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


kinh ra cần phải nghiên cứu A-T-Đạt-Ma. Và, trên thực tẾ, 
trong A-Tỳ-Đạt-Ma có những giáo lý chưa được khai triển 
trong kinh; đó chính là kết quả do thái độ trên mang lại. 

Thứ đến, hãy xét về phương diện biến thiên trong đề 
mục và tính chất của A-Ty-Đạt-Ma. Như đã nói ở trên, cái 
đặc sắc của A-Tỳ-Đạt-Ma đối với Khế Kinh là ở chỗ: Khế 
Kinh lấy giá trị mà nói, nhưng A-Tỳ-Đạt-Ma lại chuyển 
sang vấn đề sự thực. Song, đây nói về luận thư tiễn bộ, chứ 
còn ở thời kỳ đầu, đề mục chủ yếu của A-Tỳ-Đạt-Ma vẫn là 
đứng về phương diện phân loại mà xử lý các vấn đề tu 
dưỡng. Về điểm này ta cứ xem các đề mục trong Vô- -"gBại- 
đạo-luận hay Pháp- uân-túc-luận thì đủ rõ, đại khái các đề 
mục ấy đều liên quan đến đức mục tu dưỡng. A-Tỳ-Đạt-Ma 
đầu tiên (Ngữ-Pháp-Luận) do An-Thế-Cao truyền vào 
Trung Quốc cũng thế. Nhưng, đến A-Tỳ-Đạt-Ma tiến bộ thì 
quan điểm đã dần dần trở nên bất đồng: thay vì xử lý các 
vân đề tu dưỡng thì trước tiên lại thuyết minh một cách tinh 
tế về sự thực liên quan đến nhân sinh, vũ trụ rồi mới tiến 
đến vấn đề tu dưỡng, kết quả, luận cứu về chính xác vẫn đề 
sự thực đã trở thành mục đích chủ yếu của A-Ty-Đạt-Ma. 
Điều này, nếu nhìn vào sự tô chức của A-Ty-Đạt-Ma thì bất 
cứ ai cũng có một trình độ tiến bộ cũng đều thấy rất rõ. Các 
bậc luận sư của A-Tỳ-Đạt-Ma tuy không coi thường vấn đề 
tu dưỡng, nhưng muốn xác nhập lý tưởng của người ta, 
trước hết cần phải xác định sự thực: phương pháp quan sát 
của đức Phật chung cùng cũng tiến đến điểm đó. Theo một 
ý nghĩa nào đó, A-Ty-Đạt-Ma luận thư là bộ môn xử lý các 
vấn đề khoa học và triết học của Phật giáo đã có quan điểm 
như thế chính là đã bắt nguồn từ đây. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 39 


Sau hết, hãy nhìn vào phạm vi phân chia các vẫn đề 
nhận xét sự bất đồng giữa mới và cũ. Lúc đầu, A-Tỳ-Đạt- 
Ma chỉ luận cứu những đề mục đặc thù như thiền định, trí 
tuệ v.v... nhưng trong quá trình tiễn bộ liên tục, đần dần A- 
Tỳ-Đạt-Ma đã lấy việc thuyết minh các đề mục đó có một 
cách có hệ thống làm nhiệm vụ của mình; và đến luận thư 
thời kỳ thứ hai -lây vấn đề tu dưỡng làm chủ yếu - thì cách 
thuyết minh ấy đã hoàn thành. Song, lại tiến thêm một bước 
nữa, dần dần tìm đến những vấn đề sự thực, nhưng mới 
đầu, nếu chỉ nhận xét một cách toàn thể thì khó khăn, cho 
nên mới chia các vấn đề đó ra từng bộ phận để luận cứu. 
Do đó, trong cùng một học phái mới có nhiều luận thư vì lẽ 
một bộ luận không thể đề cập đến hết thảy mọi vẫn đề 
được. Song mà như thế thì rất bất tiện cho vấn đề tu học, 
nhất là đối với những người sơ học, cho nên, kết quả, lại 
sản sinh ra những sách cương yếu dán dị hơn, trong đó bao 
gồm hết thảy mọi vấn đề. Tóm lại, mới đầu, chia thành bộ 
phận đề luận cứu, tiếp đó là luận cứu toàn thê, rồi lại tranh 
cải các vấn đề mà chia thành bộ phận đề luận cứu: đó chính 
là sư biến thiên từng giai đoạn của A-Ty-Đạt-Ma luận thư 
trong việc phân chia các vấn đề để luận cứu. Tuy đây 
không phải tất cả đều tiến triển theo lịch trình ấy, nhưng 
trên đại thể, ta có thể nhận rằng luận thư tiến đến thời đại 
cương yếu, đại khái đã theo quá trình tiến triển trên đây. 


40 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“6Ø thue ta: 
DANH NGHĨA CỦA A-TỲ-ĐẠT-MA 


Trở lên, tôi mới chỉ nói về A-Ty-Đạt-Ma một cách 
tóm tắt; đến đây vẫn còn một vài điểm cần phải nói rõ hơn: 
đó là tự nghĩa của danh từ A-Ty-Đạt-Ma. Chữ “đạt ma” 
(dhamma) có nghĩa là “pháp”; chữ này không phải thuật 
ngữ riêng của Phật giáo nhưng A-Ty-Đạt-Ma 
(abhidhamma) mới thật là thuật ngữ đặc hữu của Phật giáo 
và từ xưa đã có nhiều cách giải thích khác nhau về tự nghĩa 
của nó. Theo chỗ tôi biết thì những thuyết giới thiệu về tự 
nghĩa của A-Tỳ-Đạt-Ma gồm có: Nam-Phương có Phật Âm 
vào thế kỷ thứ 5, và Bắc-Phương thì, như ai cũng biết, có 
luận Đại-tỳ-bà-sa. Và sau, đây là sự giải thích chủ yếu của 
thuyết trên: 

Trước hết hãy đề cập của Phật Âm: Trong A-tha-sa-lj- 
ni (sách chú thích Pháp-tập-luận), Phật Âm định nghĩa A- 
Tỳ-Đạt-Ma là “thắng pháp”, “đặc-thù-pháp”. Nhất là trong 
Na-tư-mãn-già-la-y-lạp-hy-in (sách chú thích Digha 
Nikaya), giải thích vê abhidhamma có dẫn chứng bài tụng 
được truyền như sau: 

“Hữu-pháp, tăng thịnh, đặc-thù, tôn trọng, tường 
thuyết, tối thượng: thế gọi là A-Tỳ-Đạt-Ma”. Nghĩa là, 
trong abhi gồm có những ý nghĩa tăng thịnh, đặc thù, tôn 
trọng, tường thuyết và tôi thượng: pháp nào có tất cả những 
đặc sắc đó thì được gọi là A-Tỳ-Đạt-Ma. Như vậy, cái 
nghĩa rốt ráo của A-Tỳ-Đạt-Ma gồm hai đặc điểm sau đây: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 41 


về nội dung thì ý nghĩa thù thắng và về phương pháp luận 
cứu thì tường tận, khúc triết. Song, sự giải thích nà đã được 
đúc kết từ những thuyết đã được lưu truyền từ trước chứ 
không phải do chính Phật-Âm sáng tạo. Những giải thích 
khác về A-T-Đạt-Ma của các học giả thuộc luận hệ Nam- 
Phương đại khái có thê nói đều căn cứ theo giải thích trên 
đây cả. 

Còn về phía Bắc-Phương thì Bà-sa-luận cũng đưa ra 
nhiều giải thích; nếu nói về phương diện nghĩa lý thì A-Tỳ- 
Đạt-Ma có nghĩa chủ yếu là: “Đối với các pháp tướng có 
thể lực chọn rất khéo, rất đúng đắn thế gọi là A-Tỳ-Đạt- 
Ma” (Đại-ty-ba-sa luận, quyền IL, Đại-Tạng, 27, 274). 
Nhưng, nếu nói theo tự nghĩa thì như Pháp-mật-độ giải 
thích là: “Pháp này tăng thượng cho nên gọi là A-Tỳ-Đạt- 
Ma”. Còn Hóa-địa-bộ giải thích là: “Pháp có thể quán chiếu 
nên gọi là A-Ty-Đạt-Ma” (ở đây, abhi có nghĩa quán 
chiếu). Lại có thuyết dùng cách thí dụ để giải thích (Kinh- 
bộ) như: “Trong tất cả các pháp, Niết-bàn là cao tột, pháp 
này (A-Ty-Đạt-Ma) đứng thứ nhì cho nên gọi là A-T-Đạt- 
Ma”. Ngoài ra, Phật-hộ nói: “A-Tỳ là tiếng trợ ngữ làm 
hiển hiện nghĩa trước, pháp này có thể đưa tất cả thiện 
pháp, nghĩa là tất cả các giác phận đều hiện ra trước, cho 
nên gọi là A-T-Đạt-Ma”. Còn Giác-thiện thì nói: “A-tỳ là 
tiếng trợ ngữ làm hiển hiện nghĩa tăng thượng... Pháp này 
tăng thượng cho nên gọi là A-Tỳ-Đạt-Ma”. Đến Tả-thụ thì 
nói: “Pháp nảy tôn trọng, đáng được cung kính nên gọi là 
A-Ty-Đạt-Ma” (Đại-ty-bà-sa luận, quyền I, Đại-tạng 27, 
trang 4). Bắc-Phương giải thích A-Tỳ-Đạt-Ma là thù thắng 
cùng với sự giải thích của các luận sư Nam-Phương do 


42 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Phật-Âm giới thiệu có nhiều chỗ nhất trí: đó là điểm chúng 
ta cần chú ý. Theo ý nghĩa này, các nhà cựu dịch Trung- 
Quốc dịch A-Tỳ-Đạt-Ma là “vô-ti-pháp”, điều này không 
có nghĩa là chữ “A” được dịch là vô, còn tỉ là dịch âm chữ 
“bhï” như nhiều đã hiểu một cách máy móc, mà vô-tÿ ở đây 
có nghĩa là cao tột, thù thắng. Căn cứ theo các nhà Văn- 
pháp-học của luận Đại-bả-sa, A-Ty-Đạt-Ma được giải thích 
là: A có nghĩa trừ bỏ, bhi có nghĩa lựa chọn: pháp có thê trừ 
bỏ và lựa chọn gọi là A-Ty-Đạt-Ma. giải thích này tuy có 
vẻ vô lý nhưng dù sao nó đã tồn tại (Bà-sa quyền I, Đại- 
chính-tạng, 27, trang 4, phần giữa). Nhưng, nêu nói theo 
tính chất ngay từ nguồn góc, cái thái độ và nhiệm vụ của A- 
Tỳ-Đạt-Ma là đối giáo pháp của Phật đã nói giải thích thêm 
cho tường tận, rõ ràng, phân biệt và lựa chọn, cho nên, về 
phần nội dung, nếu dịch là vô-ti-pháp, tăng-thượng-pháp, 
thù-thắng-pháp, v.v... Sợ rằng không được chính xác cho 
lắm. Cái nhiệm vụ chủ yếu đó của A-Tỳ-Đạt-Ma vẫn có thê 
hiểu được trong chữ abhi, vì thế, các nhà phiên dịch như 
Chân Đề và Huyền Trang đã trực tiếp dịch A-Tỳ-Đạt-Ma là 
“đối pháp” không phải chú trọng về văn tự mà trọng về 
nghĩa lý. 

Trở lên mới chỉ nói về tự nghĩa và đề cập qua đến 
nhiệm vụ của A-Ty-Đạt-Ma; tiễn thêm bước nữa, ta chính 
thức khảo sát về nhiệm vụ của A-Tỳ-Đạt-Ma để hiểu rõ 
tính chất hay bản chất của nó. 

Như đã nói qua ở trên, nhiệm vụ của A-Ty-Đạt-Ma là 
giải thích những giáo pháp của Phật đã nói, do đó, bất luận 
đứng về mặt trí thức hay thư tịch mà nhận xét, tất cả giải 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 43 


thích đó đều là A-Tỳ-Đạt-Ma. Lại tiến thêm bước nữa mà 
khảo sát thì giáo pháp của Phật nguyên lai không phải 
chính đức Phật sáng tác ra mà là pháp tự tính riêng, đức 
Phật chẳng qua chỉ là người đã nhận thức được pháp tính tự 
nhiên ấy rồi đem phổ biến hóa cho mọi người mà thôi. Do 
đó, nhiệm vụ của A-Tỳ-Đạt-Ma không những chỉ là “đối 
pháp” nghĩa là giải thích giáo pháp của Phật, mà còn là 
“đối lý pháp”, nghĩa là, đối với việc nghiên cứu lý pháp tự 
thân cũng là nhiệm vụ của A-Tỳ-Đạt-Ma. Dĩ nhiên, sự 
nghiên cứu về lý pháp, không thê tách rời sự nghiên cứu lý 
pháp của giáo pháp Phật, vì, nếu như thế thì ngày nay 
những sự nghiên cứu về lý pháp của vật lý hay của hóa học 
cũng có thể gọi là A-Tỳ-Đạt-Ma. Tuy nhiên, lý pháp ở đây 
cũng quan hệ đến giáo pháp chuyên mê khai ngộ của Phật, 
cho nên ta vẫn có thê nói theo nghĩa rộng mà cho nó là đề 
mục của A-Ty-Đạt-Ma, vì trước thời kỳ A-Ty-Đạt-Ma 
hưng khởi đề mục đó vẫn chưa được nói đến. A-Tỳ-Đạt-Ma 
tuy căn cứ theo kinh, nhưng qua các giai đoạn tiến triển thì 
ngược lại đã dần dần dùng luận chi phối kinh, nghĩa là, khi 
giải thích nghĩa kinh lấy lý pháp làm tiêu chuẩn ưu tiên, 
còn văn tự chỉ là thứ yếu, nếu kinh nào không đúng với lý 
pháp thì cho đó là kinh “bất liễu nghĩa”, không dùng. Đó 
chính là lý do tại sao lý pháp được coi là một đề mục của 
A-Tỳ-ĐạtMa. Và chính cũng ở điểm này mà A-Tỳ-Đạt- 
Ma Phật giáo, nếu so sánh, tương đương với thần học trong 
Thánh kinh của Cơ-đốc-giáo: Thân học tuy từ Thánh kinh 
mà ra, nhưng đến giai đoạn tiến bộ thì thần học trở lại chi 
phối ý nghĩa văn tự trong Thánh kinh. 


44 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Như vậy, từ phương diện “đối đáp”, A-Tỳ-Đạt-Ma đã 
chuyển sang phương diện lẫy việc nghiên cứu lý pháp làm 
chủ. Nếu lại tiến thêm bước nữa mà nhận xét thì cái mục 
đích tối hậu của sự nghiên cứu đó ở chỗ nào? Dĩ nhiên là ở 
chỗ khai phát chân trí, nghĩa là, nhằm mục đích đả phá mê 
vọng từ vô thỉ để đạt đến giải thoát Niết bàn. Như đức Phật 
đã nói, chúng sanh từ vô thỉ phải luân hồi trong ba cõi là vì 
vô minh che lắp làm cho không thấy rõ cái chân tướng của 
pháp, bởi thế, nhờ vào sự nghiên cứu lý pháp mà thấy được 
cái chân tướng ấy: đó là nguyên nhân chính đưa đến giải 
thoát. Theo ý nghĩa đó mà nói thì bản chất của A-Ty-Đạt- 
Ma là chân trí, tức vô lậu trí và sự nghiên cứu về lý pháp 
rốt ráo chỉ là cái phương tiện để đạt đến trí Ấy: có thê nói đó 
là A-Tỳ-Đạt-Ma ở giai đoạn thứ nhì. Để thuyết minh ở 
điểm này, luận Đại-tỳ-bà-sa nói: tự tính của A-T-Đạt-Ma 
là tuệ căn căn vô lậu, dựa vào đó mà phát khởi trí tuệ văn, 
tư, tu là A-T-Đạt-Ma ở giai đoạn nhì, các luận làm khai 
phát trí tuệ đó là A-T-Đạt-Ma ở giai đoạn ba (Bà-sa-luận, 
quyền I, Đại-chính 27, trang 2, phần cuối trang 4, phần 
trên, vì nguyên văn quá dài không tiện trích ra đây). Nhưng 
Luận-Câu-Xá đã tóm tắt một cách đơn giản ý nghĩa trên 
đây của đoạn văn trong luận Bà-sa bằng hai câu kệ như sau: 

Tịnh tuệ tùy hành danh đối đãi, 

Cập năng đắc thử chư tuệ luận. 

Cứ như thế ý nghĩa A-Tỳ-Đạt-Ma đã dần dần tiến sâu 
xa hơn và chính vì lý do đó mà trong các bộ phái Phật giáo 
đã nây ra bộ lấy A-Tỳ-Đạt-Ma làm chủ nghĩa trung tâm. 
Song, cái chủ nghĩa trung tâm thần học của Phật giáo này 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 45 


thật có thể đại biểu cho tinh thần của đức Phật không? Đây 
là một vẫn đề cần phải được khảo cứu một cách sâu rộng. 
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, cái công lao làm cho Phật 
giáo trở thành một nên học vẫn cực đại và cực thịnh, theo 
tôi, bất cứ ai đều cũng phải thừa nhận đó là công lao của A- 
Ty-Đạt-Ma. 


GHI CHÚ I: Đề hiểu thêm nhiệm vụ và tính chất của A-Tỳ-Đạt-Ma, xin đọc 
bài kệ mở đầu quyền thứ nhất trong Thức-thân-túc-luận (Đại-tạng 26, trang 
531, phần đầu), vì nguyên văn bài kệ hơi dài nên không tiện trích ở đây. 


GHI CHÚ 2: Vấn đề A-Tỳ-Đạt-Ma đã dần dần trở thành chủ nghĩa trung 
tâm về lý pháp, đoạn văn sau đây sẽ cho ta thấy rõ điều đó: “trong Tam-tạng 
có nhiều dị luận, nhưng những điều mà nhiều người thích tranh luận hơn cả 
là: hai đời có hay không có? Hết thấy là có hay hết thầy là không? Có trung 
ấm hay không có trung ấm? Tứ đề được giác ngộ theo thứ tự hay đồng thời 
giác ngộ? (La-hán) có thoái chuyên hay không thoái chuyển? Tâm tính vốn 
trong sạch hay vôn là bất tịnh? Báo nghiệp đã phải trả là có hay không có? 
Phật do số tăng chúng hay không do sô tăng chúng? Có người hay không có 
người? (Thành-thật-luận quyên 2, Thập-luận-sơ-hữu-tướng phẩm thứ 19; 
Đại-chính tạng 32, trang 253, phần cuối). 


46 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Ý NGHĨA VÀ HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU 
A-TY-ĐẠT-MA PHẬT GIÁO. 


A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo không những khó khăn về 
mặt nghiên cứu, mà về tư tưởng đề cập đến hiệu quả của nó 
cũng là một khó khăn. Cái đặc trưng của A-Ty-Đạt-Ma 
Phật giáo, như đã nói ở trên, chủ yếu là ở phương pháp luận 
cứu, mà cái phương pháp luận cứu đó lại hết sức phiên tạp, 
và theo tiêu chuẩn ngày nay mà nhận xét, thì A-Ty-Đạt-Ma 
đã chú tâm vào nhiều điểm hầu như vô dụng. Trong các 
luận bộ được coi là đại biểu, cái tệ đó lại càng nhiều hơn 
nữa. từ sáu bộ của A-Ty-Đạt-Ma của Nam-Phương đến 
Phát-trí-luận của Bắc-Phương, theo một ý nghĩa nào đó, về 
mặt tư tưởng rất khô khan vô vị. đó chính là lý do tại sao sự 
nghiên cứu Nguyên Thủy Phật giáo căn cứ theo khế kinh 
lại phát đạt hơn sự nghiên cứu về A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo. 

Song, nếu đứng trên lập trường giáo học của Phật giáo 
mà nói thì, ở nhiều điểm, A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo có một 
nhiệm vụ rất trọng yếu. Nếu không học qua A-Tỳ-Đạt-Ma 
thì không hiểu Phật giáo là gì: đây không phải lời nói quá 
đáng. A-Tỳ-Đạt-Ma đối với khế kinh dĩ nhiên là đứng vào 
hàng thứ nhì, nhưng đối với cái gọi là “thần học” của khế 
kinh cũng như tất cả các vẫn đề trong khế kinh, thì phải đợi 
đến A-Ty-Đạt-Ma mới được luận cứu một cách cùng tận, 
do đó, nếu không có một tri thức tổng quát về A-Tỳ-Đạt- 
Ma thì quyết không thể nào hiểu rõ được ý nghĩa trong khế 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 47 


kinh. Không những thế, như trên đã nói, đến A-Tỳ-Đạt-Ma 
tư tưởng Phật giáo đã khai triển những vấn đề hoặc kiến 
giải vượt ra ngoài khế kinh, và kết quả đã ảnh hưởng đến tư 
tưởng sau này nhất là ảnh hưởng đến Đại thừa Phật giáo 
không ít, do đó, nêu muốn hiểu rõ Đại thừa tất cũng phải 
nghiên cứu qua A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo. Hơn thế nữa, đến 
A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo thì thế giới quan, nhân sinh quan, 
lý tưởng quan và thực tế quan v.v... mới được triển khai và 
có một ý nghĩa độc lập, đồng thời, đã trở thành những tiền 
đề căn bản cho nên triết học Phật giáo sau này. Về điểm 
này, nếu xử lý tư tưởng Phật giáo về mặt học vấn mà không 
có một tri thức nào về A-Ty-Đạt-Ma thì bất luận bộ môn 
nào đều không thể đạt đến kết quả hoàn toàn. Do đó, mặc 
dầu A-Tỳ-Đạt-Ma cực kỳ phiền tạp, song từ xưa đến nay 
các học giả Phật giáo bất luận theo lập trường nào, cũng 
đều phải lấy nó làm cơ sở nghiên cứu và ít ra cũng phải một 
lần đọc qua. Như vậy, sự nghiên cứu A-T-Đạt-Ma không 
nhất định chỉ dành riêng cho những giáo đồ lấy nó làm tôn 
nghĩa để tuận theo mà ngay đến các học giả Đại thừa cũng 
nghiên cứu: đó là điều chúng ta cần ghi nhận (nhìn lại lịch 
sử phiên dịch tại Trung Quốc, ta thấy như An-thế-cao, một 
Thiên sư, đời Hậu Hán có dịch A-tỳ-đàm-ngũ-hành kinh, 1 
quyền; Cầu-bạt-đà-la đời Lưu Tống có chúng-sự-phân-a-tỳ- 
luận, 12 quyền, rồi lại Trằn-chân-đế thì có Câu-xá-thích- 
luận, 22 quyền V.V...) 

Giờ xin nói qua về hiện trạng nghiên cứu A-Tỳ-Đạt- 
Ma. Trước hết là luận bộ Nam-Phương: ở Tích Lan đĩ 
nhiên luận bộ được xếp ngang hàng với kinh luật và được 
nghiên cứu song song với kinh luật, nhưng ở Miễn Điện thì 


48 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


sự nghiên cứu về bộ môn này rất thịnh. Phật tử Miễn Điện 
ưa đứng về mặt lý luận để nghiên cứu Phật giáo, do đó, họ 
có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về A-Tỳ-Đạt-Ma mà trong 
đó dùng cả Anh văn để phát biểu, chăng hạn như những 
bản dịch Anh văn A-Tỳ-Đạt-Ma-pháp-yếu-luận và Luận sự 
do bà Lị-tư-thai-y-tư (Mrs. Rhys Davids) và Ông-thị (2) 
cùng dịch và xuất bản; và bản dịch A-tha-sa-lj-ni đo Mang- 
thiên-thị (2) dịch v.v...trong số những người Âu tận lực 
nghiên cứu bộ môn này, ta phải kể đến bà Lị-tư-thai-y-tư 
trước hết, vì đã xuất bản rất nhiều không những các bản 
dịch mà cả nguyên điển nữa; bà còn dịch cả Pháp-tập-luận, 
chú thích A-tha-sa-li-ni, rồi lại cùng với Mang-thiên-thị 
dịch và xuất bản Thanh-tịnh-đạo-luận đưới nhan đề: “The 
Path of Purity”. Ta có thê nói mà không sợ quá đáng là bên 
Âu châu sự nghiên cứu về luận bộ của Nam-Phương hoàn 
toàn do một tay nữ sĩ. Ngoài ra, bản dịch Nhân-thi-thiết- 
luận và Di-lan-đà-vẫn kinh của Ni-da-na-địa-lộ-ca-thị (2) 
cũng được chú ý. 

Thứ đến luận bộ Bắc-Phương. Về phía Bắc-Phương, 
nơi bộ môn này được nghiên cứu rộng rãi nhất ta phải kê 
đến Nhật bản. Từ xưa, tại Nhật bản, sự nghiên cứu Câu-xá- 
luận đã rất thịnh hành, cho nên cái phong khí đó vẫn còn 
truyền đến ngày nay. Duy có điều đáng tiếc là sự nghiên 
cứu về A-Ty-Đạt-Ma tại Nhật bản quá thiên về Câu-xá- 
luận nên đã thiếu sự quan sát toàn thể. Hơn nữa, cái 
phương pháp nghiên cứu lại có tính cách quá truyền thừa 
nên thiếu hăn sự phê phán về lịch sử. Do đó, khoa Câu- -Xắ 
luận tuy được nghiên cứu một cách rộng rãi, nhưng nếu 
đứng về phương diện thành quả của sự học vấn đối với A- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 49 


Tỳ-Đạt-Ma mà nói, thì không có điểm nào đáng kế: đây 
không phải lời nói quá đáng. Gần đây, một số học giả, vì 
bất mản với khuyết điểm đó nên đã dần dần chú ý đến toàn 
thê A-Tỳ-Đạt-Ma. Chẳng hạn như cuốn Tiểu thừa Phật giáo 
sử luận của Chu-kiều-thủy-tai-thị; bài tham khảo về Hữu- 
bộ-luận của bác sĩ Cao Nam đăng trong tạp chí Ba-li-thánh- 
điển-hiệp-hội (J.P,T.S. 1905); loạt bài nghiên cứu về Lục- 
túc-luận của bác sĩ Thôi Vĩ đăng trong tạp chí Tôn-giáo 
giới (Đại chính, 3, I-10); “Và giải-thoát-đạo-luận” của bác 
sĩ Trường Tỉnh đăng Triết học tạp chí (Đại chính, 8, 7); và 
“Nam-truyèn-giới-luận và Bắc truyền Xá-lợi-phất-a-tỳ- 
đàm-luận” của bác sĩ Độ-biên-kỳ-hùng-thị v.v...đều là 
những sự nghiên cứu tuy đã thấy ít nhiều thành tích nhưng 
vẫn chưa thể được coi là đã thỏa mãn. 

Trong trạng thái này, học giới Nhật bản tuy chưa thể 
sánh với học giới Tây phương về sự nghiên cứu Nam- 
Phương luận bộ nhưng đối với Bắc-Phương luận bộ thì sự 
nghiên cứu của học giới Nhật có thể nói là cực thịnh: đó là 
điểm chúng ta cần chú ý. Tựu trung, sự nghiên cứu của Hy- 
nhĩ-uyên-liệt-duy-thị; sự xuất bản nguyên điển Câu-xá- 
luận, nhất là phẩm Thế gian của Đà-la-duy-liệt-tang-thị, 
đặc biệt là ông này hiện đang dịch toàn thể bộ Câu-xá-luận 
băng Hán văn ra Pháp văn và dự định xuất bản ngày gần 
đây: đó là những công trình nghiên cứu rất nên chú ý. 

Tại nước Nga thì có giáo sư Khâu-nhĩ-ba-lý-thị (?) 
của Đại học đường Phi-địa-nhĩ-tư-bổ-nhĩ-khố (?) cũng 
nhiệt tâm nghiên cứu về bộ môn này, rồi người học trò của 
ông là La-tiên-phi-nhĩ-khố-thị (2) hiện đang lưu học tại 


50 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Nhật bản cũng là một nhà nghiên cứu Câu-xá-luận nhiệt 
tâm. Sau không may La-tiên-phi-nhĩ-khố qua đời tại Phần- 
lan: đối với các nhà nghiên cứu môn học này tại Âu châu 
đây là một điều rất đau đớn! Nhưng thầy ông là giáo sư 
Khâu-nhĩ-ba-lý-thị hiện nay vẫn đang tận lực nghiên cứu 
môn học này. Đối với các học giả Âu, Mỹ, các bản Hán 
dịch có thể là những trở ngại không nhỏ cho việc nghiên 
cứu của họ: đó là điều rất đáng tiếc! Tuy nhiên, thành tích 
nghiên cứu cũng đã dần dần được phát triển, đó là một hiện 
tượng học vẫn không thể bỏ qua. 

Sự nghiên cứu về A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo cho dù 
chưa được thịnh hành nhiều, nhưng nếu đứng về phương 
diện nghiên cứu tổng quát thì, theo một ý nghĩ nào đó, sự 
nghiên cứu Phật giáo ngày nay có thể nói đã chuyên hướng 
từ kinh tạng sang A-Tỳ-Đạt-Ma. Nhưng nhìn cả Nam lẫn 
Bắc-Phương, đối với việc nghiên cứu toàn bộ A-Tỳ-Đạt- 
Ma, có thể nói vẫn chưa được khích lệ: đó là điều học giới 
cần phải lưu ý. Để hoàn thành công tác nghiên cứu về bộ 
môn này, có thể học giới Nhật bản có một trách nhiệm rất 
trọng đại. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 51 


Thiên thứ nhất 
PHẬT ĐÀ LUẬN 


32 


Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 


53 


TỎNG LUẬN 


Tưởng không cần nói ai cũng biết rằng Phật giáo lấy 
đức Phật làm trung tâm đề phát khởi và cũng lấy Phật làm 
trung tâm để triển khai. Do đó, đối với nền giáo lý của Phật 
giáo, bất luận khảo sát về bộ môn nào, nếu không căn cứ 
vào nhân cách và sự tự giác của đức Phật thì quyết không 
thể nào hiểu được chân ý nghĩa của nó: đó là một quy tắc 
nhất định. Nếu nói theo sự tự giác của đức Phật thì Phật 
giáo là kết quả cái trí “vô-sư-tự-ngộ” của đức Phật, nghĩa 
là, Phật giáo được thành lập bởi cái kết quả của lời nói và 
việc làm của đức Phật, cho nên, nghiên cứu Phật giáo mà 
lia xa đức Phật thì mất hắn cái bảo chứng đệ nhất về thỏa 
đáng tính thể nghiệm. Đó là lý do tại sao trong nền giáo 
học của Phật giáo, Phật-đảà-luận đã trở thành một phân khoa 
trọng yếu nhất, đặc biệt đến thời đại Phật giáo Đại-thừa sau 
này duy chỉ nhìn vào sự tự giác của đức Phật -trong đó biểu 
trưng hóa một cách thái quá cũng có -nếu lìa bỏ Phật-đả- 
quan thì phương diện tôn giáo không thể nào được thành 
lập, chính vì thế mà Phật đà quan đã trở thành rất trọng 
yếu. 

Nhưng ở đây, Phật đà luận của A-Tỳ-Đạt-Ma như thế 
nào? Nếu nói một cách tóm tắt thì: A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo, 


54 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tức Tiểu thừa Phật giáo, như tự nghĩa của nó ám chỉ là “đối 
pháp”, nghĩa là chỉ đặc biệt chú trọng vào việc nghiên cứu 
và tô chức hóa giáo pháp của Phật chứ không trực tiếp đi 
vào sự tự nội chứng của Phật, cho nên đối với Phật đà 
quan, khác với Đại-thừa sau này, A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo 
đã không chú ý nhiều. Đối với giáo pháp của Phật, sau khi 
Phật diệt độ, cứ thế mà thi hành, căn cứ vào giáo pháp mà 
quy định hành vi của mình; còn quả vị Phật thì cho là quả 
vị đó quá cao, một đệ tử Phật chỉ có thể tu hành quả La Hán 
hay Thanh Văn, do quan niệm ấy A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo 
tự nhiên đã không coi Phật đà quan là một vẫn đề trọng đại. 
Do đó, ta đã thấy nhiều bộ A-Tỳ-Đạt-Ma luận thư hoàn 
toàn không đá động gì đến vấn đề Phật thân quan cả. 

Song, trên đây chỉ là nói theo khuynh hướng đại để 
thôi. vấn đề Phật-thân-quan và Phật giáo có một quan hệ 
bất khả phân, vì thế các nhà nghiên cứu A-Tỳ-Đạt-Ma cũng 
thừa nhận răng cho dù các bộ phái truyền thừa cũng quyết 
không thê bỏ qua vấn đề này. Nghĩa là, trong các vân đề 
được các bộ phái luận cứu có vân đề Phật-thân- -quan và cả 
đến tiền thân của đức Phật là Bồ tát cũng được đề cập đến. 
Không những thế, đôi khi còn vì sự bất đồng chủ yếu về 
Phật-thân-quan à đến chỗ phân phái cũng có. Chăng hạn 
như Thuyết-xuất-thế-bộ -theo truyền thuyết Ba-bổ-gia - thì 
vì cái đặc sắc của bộ này chủ trương cho rằng Phật thân là 
vô lậu cho nên mới được danh hiệu Thuyết-xuất-thế. Lại 
nữa, trong DỊ-bộ-tôn-luân-luận của Thế Hữu, hoặc trong 
Luận sự của Mục-kiŠn-liên-tư-đế-tu, ta thấy vấn đề Phật- 
thân-quan cũng được thảo luận đến dưới nhiều hình thức, 
nhất là trong Dị-bộ-tôn-luân-luận, khi nói đến sự bất đồng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 55 


về tôn nghĩa giữa Thượng-tọa-bộ và Đại-chúng-bộ, đã bắt 
đầu bằng vấn đề Phật-thân-quan, cho nên, Phật-thân-quan 
cũng là một trong các vấn đề trọng yếu giữa các bộ phái: đó 
là một sự thật hiển nhiên, A-Tỳ-Đạt-Ma vốn lấy việc 
nghiên cứu pháp nghĩa làm điểm xuất phát chủ yếu, nếu 
đem so sánh, thì A-Tỳ-Đạt-Ma tuy ít có luận về Phật-thân- 
quan, nhưng về phương diện nghiên cứu pháp nghĩa, chăng 
hạn như phiền-não-luận, tu-hành-luận, thánh-vị-luận, hay 
thánh-trí-luận, v.v... nếu không đề cập đến Phật-đà-luận thì 
không thể thuyết minh rõ các vẫn đề trên; vả lại, A-Ty-Đạt- 
Ma đã dần dần chú tâm luận cứu vấn đề này về phương 
diện thần học. Ngay trong các bộ phái Tiểu thừa, nhất là 
Đại-chúng-bộ-hệ, đã dần dần lấy bản thân đức Phật làm đối 
tượng lý tưởng, đồng thời, khi triển khai đến cái gọi là “tư 
tưởng pháp thân” thì đã khiến cho vấn đề Phật-thân-quan 
tăng thên trình độ trọng yếu. 

Về Phật-thân-quan, giữa các bộ phái quan sát thế nào 
về bản tính của đức Phật? giải thích như thế nào về địa vị 
Bồ tát trong các kiếp tiền sinh? Đối với các vẫn đề này có 
những ý kiến bất đồng như thế nào? Trong thiên thứ nhất 
này, tôi tưởng hãy căn cứ theo những tải liệu tản mát trong 
các luận rồi kết hợp lại để khảo sát tất cả vấn đề được nêu 
ra trên đây. 


56 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÉN PHẬT 
TRUYỆN 


Phật-đà-luận của các phái Tiểu thừa không phải 
nghiên cứu về Phật truyện tự thân mà là căn cứ vào Phật 
truyện đã được tô chức thành một hình thái nhất định để 
nói rõ ý nghĩa thần học của nó. Do đó, để hiểu cái dụng ý 
của họ về Phật-thân-quan, trước chúng ta cần phải biết rõ 
về Phật truyện đã được tổ chức thành một hình thái nhất 
định ấy. Song, Phật truyện này dù cho được tổ chức hoàn 
hảo đến đâu đi nữa thì cũng chưa chắc đã đúng với sự thực 
lịch sử, vì nó đã trải qua nhiều giai đoạn mới được thành 
lập, cho nên đối với những quá trình và tư liệu đã tạo thành 
Phật truyện ấy, chúng ta không thể không biết tới. 


Như đã nói ở trên, Phật giáo lấy sự tự giác và nhân 
cách của đức Phật làm nền tảng để thành lập, và trong thời 
đại Phật giáo Nguyên Thủy này, Phật và pháp vốn là nhất 
như. Song, có điều người ta lây làm lạ là trong các ký lục 
cô xưa, Phật truyện không thấy được lưu truyền. chỉ thấy 
trong Đại phẩm luật văn Ba-li (Ngũ-phằần-luật quyền 15; 
Đại chính, 21, tr. 101), bắt đầu từ phô hệ dòng Thích Ca, 
đại khái tuy nhất trí, nhưng so với văn Ba-li không được rõ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 57 


ràng mấy), tương đối ghi chép tường tận từ khi Phật thành 
đạo, độ cho vị đại đệ tử là Ca-Diếp, Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên cho đến khi thành lập Tăng già. Phật-ban-nê-hoàn 
trong Trường-A-Hàm (Đại-Chính, I, tr. 160, phần giữa) thì 
chỉ ghi chép những sự tích trong ba, bốn tháng truớc khi 
Phật nhập diệt mà thôi. Ngoài ra, tất cả những sự tích khác 
chỉ được lưu truyền một cách rời rạc, không có đầu cuối 
mạch lạc: đó là một điều rất đáng buồn! Nhất là về những 
lý lịch trước ngày đức Phật thành đạo hiện nay vẫn còn rất 
nhiều chỗ ta chưa được rõ; chăng hạn như động cơ xuất gia 
và quá trình tu hành, tất đều do chính đức Phật lúc về già 
hồi tưởng lại và nói cho các đệ tử nghe, ngày nay chúng ta 
chỉ được biết một cách rải rác” mà thôi. 

Nhận xét như trên ta thấy có vẻ như trái ngược với lập 
trường “Phật-pháp-nhất-như”, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, 
ta thấy điều đó không có gì lạ cả. Vì sau khi Phật vừa nhập 
diệt các vị đệ tử đối với Phật vẫn còn nhớ tiếc, hơn nữa, 
theo đúng lời di chúc của Phật là lấy pháp làm nơi nương 
tựa nên việc khẩn yếu trước là phải biên tập những giáo 
pháp của Phật, còn chính Phật truyện thì lại không phải 
việc cấp bách, do đó mà trong các bản ký lục cổ xưa đã 


“M. IV. Bhaya bheravasutta (Tăng-nhất-a-hàm quyền 93, Tăng thượng phẩm 
sơ, Đại chính, 2, tr. 665 phần giữa) 

-M.XIX Dvcdhàvitakkasutta (Trung-a-hàm quyền 2, Niệm Kinh, Đại Chính, 
1, tr. 589 phân đâu). 

-M XXVI, Ariyapariyesanasutta (Irung-a-hàm quyên 56, La-ma kinh, Đại 
Chính, I, tr. 775, phân cuôi). 

-M. XXXXVI Mahàsaccakasutta -Qldenberg: Buddha, 4 su£ S, 101. 


58 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thiếu hăn tính cách tổng hợp trong sự thuyết minh về Phật 
truyện. Về điểm này, có thể nói giữa Phật giáo và Cơ Đốc 
giáo rất tương đồng: vào thời kỳ đầu, khi biên tập những lời 
giáo huấn của Gia Tô, giáo đồ Cơ Đốc đều giáo lý làm 
trung tâm, còn như nhân cách hoạt động của Gia Tô thì chỉ 
được dự tưởng đẳng sau giáo lý đó mà thôi. 

Song mà cách Phật mỗi ngày một xa, thậm chí các vị 
đệ tử thân cận với Phật cũng lần lượt qua đời, do đó niềm 
luyến tiếc đáng giáo phụ lại càng thêm khẩn thiết và muốn 
hình dung lại cuộc đời của Phật đến một trình độ nào đó để 
biên tập thành Phật truyện là tất nhiên phải có. Chính vì thế 
mới có Phật truyện bằng văn học được truyền đến ngày 
nay. Song, xét về nội dung của Phật truyện đó, như sự tích 
trước khi xuất gia, ta thấy biến đổi rất rõ ràng. Điều này 
không những chỉ hạn cuộc trong sự tích sau khi giáng sinh 
tại thành Ca-tỳ-la-vệ mà còn truy đến lý lịch (?) mây trăm 
nghìn kiếp sinh tử luân hồi trước kia cũng TÁC, lo ràng. Đại 
biểu cho điều đó chính là Bản-sinh-đàm rất nổi tiếng”. Rồi 
lại muốn đem phối hợp với sự tu hành và thêm ít nhiều tính 
cách thần học, chính là Lợi-đa-ty-đa-ca (Sở-hành-tán, 35 
quyền) cũng được kể là một tiêu bộ trong năm bộ Ni-ka-da 
bằng văn Ba-li. Như vậy, nhân cách của đức Phật được 
nhận là quá vĩ đại, không những do sự tu dưỡng trong kiếp 


Ÿ Fausboll; Jàtaka, vols. VII, London 1877. (Nguyên điển). Kern; Jàtakamàlà 
vol. l1, Harvard University Press 1914 (Nguyên điển), Dutoit; làtakam, 
Munchen (dịch) 


Cowell; The Jàtaka, Cambridge 1895 (dịch) 
Speyecr; The Jàtakamàlà (S.B.B) London 1895 (dịch). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 59 


này mà có được mà còn do công tu hành từ bao nhiêu kiếp 
trước nữa; thêm vào đó, khi thuyết pháp, đức Phật lại 
thường dùng những có sự có tính cách đồng thoại được lưu 
hành ở thời bấy gIỜ để nói rõ mối nhân duyên quan hệ của 
Ngài ở quá khứ để tỏ cho thính chúng biết tất cả không phải 
là ngầu nhiên, cho nên, cuối cùng, những có sự đó đã được 
coi như một yếu tố của Phật truyện, dần dần con số tăng 
thêm lên, rồi lại được chỉnh lý đề rồi kết quả trở thành Bản- 
sinh-đàm hay Sỏ-hành-tán. Về Bản-sinh-đàm, nếu phán 
đoán theo các điêu-khắc-phâm được biểu hiện tại Sơn địa, 
Ba-lô-phúc-độc và A-ma-lạp-ngõða-cơ, v.v..., vào thời đại 
A-dục-vương hoặc sau đó không lâu, thì ta có thể nói rõ đã 
được thành lập rất sớm. Nếu đứng về mặt biểu hiện mà 
nhận xét, thì Bản-sinh-đàm chẳng qua chỉ là những cố sự 
được giáo-huấn-hóa, nhưng, nêu đứng về trang nghiêm 
Phật truyện mà nhận xét, đồng thời, vê phương diện lấy 
Phật và Bồ tát làm trung tâm để triển khai tư tưởng Phật 
giáo, về điểm này, Bản-sinh-đàm quả thực đã là nguyên- 
động-lực được phát huy một mức độ ngoài sức tưởng 
tượng. A-Tỳ-Đạt-Ma lấy Bồ tát luận làm vấn đề pháp 
tướng thật sự đã là đề mục liên quan đến Bản-sinh-đàm 
hoặc Sở-hành-tán. về sau, Đại thừa Phật giáo lấy Bồ tát làm 
trung tâm để phát triển, nếu truy nguyên ra, ta thấy tư 
tưởng đó thật cũng xuất phát từ Bản-sinh-đàm. Tóm lại, do 
sự thành lập của Bản-sinh-đàm, từ mấy trăm nghìn muôn 
kiếp quá khứ đến khi thành Phật, ít ra là về mặt tài liệu có 
thê nói Phật truyện đã đạt đến giai đoạn hoản bị. 

Như vậy là Phật truyện đã được thành lập với sự kết 
hợp của những tài liệu tưởng tượng và những tài liệu sử 


60 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thực và được truyền lưu đến ngày nay dưới nhiều hình thái. 
Hình thái chủ yếu và hoàn bị hơn cả dĩ nhiên phải kế đến 
bản chú thích về Bản-sinh-đàm” của Nam-Phương, đầu tiên 
được viết là Nhân-duyên-đàm, khởi thủy từ các kiếp quá 
khứ cho đến sự thiết lập Kỳ-viên-tinh-xá. Tác phẩm này 
viết tại Tích Lan, nếu đứng vê phương diện thời gian mà 
nhận xét thì tuy nó có vẻ rất mới, nhưng nếu xét về phương 
diện xuất xứ thì nó lại rất xa xưa, cho nên rất có giá trỊ VỀ 
mặt sử liệu nghiên cứu Phật truyện. 

Nhưng tài liệu về Phật truyện được truyền nhiều nhất 
là các bản Hán dịch. Như: Tu-hành-bản-khởi-kimnh (2 
quyền, Hậu-Hán, Trúc-đại-lực và Khang-mạnh-tường cùng 
dịch; Đại-chính, 3... từ thời đại Phật-Định-Quang đến ngày 
hàng ma thành đạo), Phật-thuyết-thái-tử-thụy-ứng-bản-kản- 
khởi-kinh (2 quyên, Ngô, Chi-Khiêm dịch, Đại-Chính 3... 
kế nhân duyên từ thời đại Phật-Định-Quang đến ngày ba 
anh em Ca Diếp quy Phật), Quá-khứ-hiện-tại-nhân-quả- 
kinh (4 quyển, Tống, Cầu-na-bạt-đà-la dịch, Đại-Chính, 
3... từ Phố-quang Như-lai đến Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên 
quy Phật), v.v... đều là những tài liệu chủ yếu. Nhất là 
Phật-bản-hành-tập kinh (60 quyển, Tùy, Xà-na-quật-đa 
dịch, Đại-Chính 3) dùng mọi hình thái để sưu tập Nhân- 
duyên-đàm; vì bộ kinh này bao hàm những yếu tố rất cổ 
cho nên tùy theo phương pháp xử dụng mà đối với việc 
nghiên cứu Phật truyện sẽ là tài liệu rất sáng tỏ. Căn cứ vào 
những tài liệu trên đây, đem sửa chữa lại rồi dùng văn vần 


k Fausboll “s edition, Jataka vol. 194 Rhys Davids; Buddhist Birth Story vol. 
1,P.1-48. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 61 


để viết thành truyện Phật đó là tác phẩm hữu danh của Mã 
Minh; Phật-sở-hành-tán (5 quyền, Bắc-kinh, Đàm-vô-sắm 
dịch, Đại-Chính, 4; bản dịch khác: Phật-bản-hành-kinh, 7 
quyền, Tống, Thích-pháp-vân dịch, Đại-Chính, 4). Căn cứ 
vào tất cả tài liệu trên đây, có thể nói, Phật truyện đến ngày 
nay đã đến tuyệt đỉnh (Thích- Ca- phổ, 5 quyền của Tăng- 
Hựu “Đại-Chính, 50” sưu tập tất cả những tài liệu này, kê 
chỗ xuất xứ, về điểm này, tuy có tiện lợi, nhưng vì đối với 
tài liệu không có sự phê phán nên không thể nhận là sách 
nghiên cứu được). 

Như vậy, hình thái Phật truyện tuy đã từng được sửa 
chữa qua, nhưng điểm nào mới chính là sự thực lịch sử? Và 
điểm nào do đời sau thêm thắt vào? Về vấn đề này, dĩ 
nhiên, ngoài những điểm tương đối rõ ràng có thể nhận 
thấy, còn thì rất khó mà có thể thuyết minh được. Sử dụng 
và phê phán những tài liệu trên đây, rồi tham chiếu những 
sự kiện khác để tạo nên một cuốn Phật truyện chân chính: 
đó là một đề mục lớn mà Phật giáo Nguyên Thủy cần 
nghiên cứu. Song, căn cứ vào những tài liệu Phật truyện ấy 
để cấu tạo thành nghị luận thần học: đó là mục lớn mà A- 
Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo muốn nghiên cứu. Bởi thế, sau đây, 
chúng tôi nói sơ qua về Phật truyện. 


62 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Éuuơng tho ba; 
A-TỲ-ĐẠT-MA DỰ TƯỞNG PHẬT 
TRUYỆN 


Như đã được trình bày ở trên, về Phật truyện, có rất 
nhiều ký lục. Về những điểm tường tận thì trong các ký lục 
đó tuy có rất nhiều chỗ không có nhất trí, nhưng về đại 
cương thì tài liệu được truyền lưu giữa Nam và Bắc 
Phương cũng có nhiều điểm nhất trí. Vả lại, những tài liệu 
ấy đã được các bộ phái Tiểu thừa công hận là cột trụ của 
Phật truyện, vì thế, ở đây ta cần phải nói qua về Phật truyện 
của A-Tỳ-Đạt-Ma. Mà tài liệu căn cứ chủ yếu là Nhân 
duyên đàm bản sinh kinh và tham chiếu thêm những tải liệu 
khác để tường thuật nhưng vẫn phải lấy đề mục của A-Tỳ- 
Đạt-Ma làm trung tâm. 

Trong Nhân-duyên-đàm, Phật truyện được chia thành 
ba thời kỳ: 1-Viễn kỳ, 2-Trung kỳ, 3-Cận kỳ. Viễn kỳ nói 
rõ sự kinh lịch của Phật từ bốn a-tăng-kỳ trăm nghìn kiếp 
về trước cho đến khi thành vị nhất-sinh-bỗố-xứ ở trên cung 
trời Đâu Suất; Trung kỳ kể lại việc từ cung trời Đâu Suất 
giáng sinh làm thái tử. Tất-đạt-đa, rồi xuất gia và thành 
đạo; Cận kỳ thuật từ khi thành đạo bắt đầu thuyết pháp cho 
đến khi nhận Kỳ-viên-tinh-xá; còn sự tích từ đây đến khi 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 63 


nhập Niết-bàn thì trong nhân-duyên-đàm không nói đến. 
Như vậy, bộ phận còn lại này phải là nhiệm vụ của Cận kỳ. 
Sau đây, tôi tưởng nên thay đổi thông lệ trên một chút mà 
chỉ chia ra hai thời kỳ để khảo sát bộ phận chủ yêu của Phật 
truyện. 


1- SỰ KINH LỊCH CỦA BÒ TÁT Ở QUÁ KHỨ. 


Cách đây bốn A-tăng-kỳ và trăm nghìn kiếp về trước 
(Bắc-Phương lẫy ba a-tăng-kỳ trăm nghìn kiếp trước làm 
thông lệ), tại A-ma-la-ngõða có người Bà-la-môn tên là 
Thiện Tuệ, vì nhận thấy đời là vô thường nên xuất gia tu 
đạo. Thiện Tuệ đến Đản-ma-ca trong Tuyết Sơn tu thiền 
định để nhập Niết bàn. Song, lúc đó Phật Nhiên Đăng 
(Dipankara, cũng gọi là Đĩnh-Quang, Phổ-Quang, Định- 
Quang) xuất hiện đề thuyết pháp độ sinh, Thiện Tuệ bèn bỏ 
ý định nhập Niết bàn mà một mặt muốn cứu độ hết thảy 
chúng sinh, mặt khác quyết tu hành thành Phật. Thiện Tuệ 
trọn đời thờ Phật Nhiên Đăng và cuối cùng được Phật thụ 
ký trải qua bốn A-tăng-kỳ trăm nghìn kiếp sau sẽ được 
thành Phật hiệu là Thích Ca. Đó là khởi đầu các kiếp làm 
Bồ tát của đức Phật ở quá khứ, Bồ tát có nghĩa là tìm cầu 
Bồ đề (trí tuệ) mà cái điều kiện chủ yêu của Bồ tát hạnh là 
phải quên, vì người, nghĩa là, lấy việc “trên cầu Bồ đề, dưới 
độ chúng sanh” làm tư cách. Nói cách khác, đó là danh hiệu 
của tu hành cầu thành Phật. Sau khi được thụ ký, Bồ tát đã 
trải qua nhiều đời kiếp sinh vào các loài hữu tình để hoàn 
thành những hạnh nguyện của mình: đó tức là những truyện 
về Bồ tát trong Bản-sinh-đàm. Có khi Bồ tát sinh làm 
Chuên-luân-thánh-vương, khi thì làm ngư phụ, cũng có khi 


64 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


làm vượn, loài thỏ, v.v... tất cả sự kinh lịch biến hình đó 
rốt cục cũng chỉ là để hoàn thành hạnh nguyện “trên cầu Bồ 
đề, dưới cứu độ chúng sinh” mà thôi. Tuy nhiên, trong quá 
trình đó,cũng có khi mang thân phàm phu phiền não và, 
điều này, đến A-T-Đạt-Ma đã trở thành một vấn đề nghị 
luận. Song, về mặt pháp tướng, có điều cần chú ý là: trong 
các cảnh giới và thân hình, Bồ tát tuy nỗ lực tu hành vạn 
thiện, nhưng công hạnh đặc biệt của ngài thì được thâu tóm 
vào cái gọi là “Mười ba-la-mật”. Lại nghĩa, trong khoảng 
thời gian bốn a-tăng-kỳ trăm nhìn kiếp ấy, Bồ tát đã được 
gặp và cúng dàng vô số Phật, nhưng mối quan hệ thâm thiết 
thì chỉ có hai mươi bốn đức Phật mà thôi. Về mười ba-la- 
mật thì trong Bản-sinh-đàm có nói đến ở nhiều chỗ, nhưng, 
về hai mươi bốn Phật thì chỉ được ghi chép trong Phật Sử 
P.T.S. của Phật-đà-vương-sa. 

Mười ba-la-mật là: 1-Bố-thí-ba-la-mật; 2-Giới-ba-la- 
mật; 3-Xuất-Iy-ba-la-mật; 4-Trí-tuệ-ba-la-mật; 5-Tinh-tiễn- 
ba-la-mật; 6-Nhẫn-nhục-ba-la-mật; 7-Chân-thực-ba-la-mật; 
8-Quyết-định-ba-la-mật; 9-từ-bi-ba-la-mật; 10-Xảá-ba-la- 
mật (trong Bồ-đề-tư-lương-luận của Long Thụ cũng có kể 
đến mười ba-la-mật, nhưng hơi khác với danh số trên đây). 

Bồ-thí-ba-la-mật nghĩa là hỷ xả hết thảy gia tài trân 
bảo cho đến cả vợ con và bản thân mình cũng thí xả vì một 
đích là cầu Bồ đề. Giới-ba-la-mật là bảo toàn giới hạnh. 
Xuất-Iy-ba-la-mật là xa lìa thế gian. Trí-tuệ-ba-la-mật là 
bồi dưỡng trí phán đoán chính xác. Tinh-tiến-ba-la-mật là 
nô lực làm việc thiện. Nhẫn-nhục-ba-la-mật là nhẫn nại 
chịu đựng. Chân-thực-ba-la-mật là trong bất kỳ trường hợp 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 65 


nào đều nói thật, không bao giờ dối trá. Quyết-định-ba-la- 
mật là quyết đoán một cách bình tĩnh. Từ-bi-ba-la-mật là 
thương yêu hết thảy chúng sinh. Xả-ba-la-mật là luôn luôn 
giữ tâm bình đẳng. Làm trọn vẹn tất cả những đức mục trên 
đây gọi là ba-la-mật, vì chữ parami hay paramita có nghĩa 
là hoàn toàn. Lấy sự phát tâm từ thời đại Thiện Tuệ làm 
khởi điểm đến thời gian cuối cùng an trụ nơi cung trời Đâu 
Suất, trong khoảng bốn a-tăng-kỳ trăm nghìn kiếp sinh tử 
thật ra chỉ là những giai đoạn hoàn thành mười ba-la-mật 
này: ít ra đây cũng là quan niệm về Bồ tát của nhà ký thuật 
Phật truyện. Còn hai mươi bốn vị Phật mà trong thời gian 
đó Bồ tát được gặp và thân cận cúng dàng, theo Phật-đả- 
vương-sa là những vị sau đây: 

I- Nhiên Đăng Phật, 2) Kiều-Trằn-Như, 3) Cát 
Tường, 4) Thiện-ý-Tu-Ma-Da, 5) Ly-Bà-Đa, 6) Du-T-Đa, 
7) Anomadassi, 8) Hồng-Liên-Hoa, 9) Na-La-Đà, 10) 
Thượng-Liên-Hoa, II) Thiện Tuệ, I2) Thiện 5ĩnh, 13) 
Piyadassi, 14-Atthadassi, 15) Dhammadassi, 16) Tất-Đạt- 
Da, 17) Để Sa, 18) Bồ Sa, 19) Tỳ-Bà-Thi, 20) Thi Khí, 21) 
Tỳ-Xá-Bà, 22) Câu-Lưu-Tôn, 23) Câu-Na-Hàm, 24) Ca 
Diếp. 

Nên chú ý, trên đây là thứ tự do Nam-Phương truyền 
lưu, có điểm không nhất trí với sự lưu truyền của Bắc- 
Phương. Nghĩa là bên Bắc- -Phương cũng có những, truyền 
thuyết về chư Phật, nhưng ngoài điểm tương đồng lẫy Phật 
Nhiên Đăng là tối sơ và năm vị Phật từ Tỷ-bà-thi trở xuống 
ra, còn các vị khác chưa chắc đều giống như thuyết trên 
đây của Phật-dà-vương-sa (xen bài tựa trong cuôn P.T.S. 


66 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Buddhavamsa, p. V,VII, của Richard Morris). Thuyết này 
nguyên là một hệ phô thần thoại nên sự lưu truyền có nhiều 
chỗ bất đồng, điều đó tưởng cũng không có gì là lạ. Tóm 
lại, Nam, Bắc-Phương đều nhất trí ở điểm là thừa nhận có 
nhiều Phật khác trước Phật Thích Ca. Trong Kỳ-na-giáo 
(Jainism), trước vị Khai tổ Đại Hùng cũng lập nên hai mươi 
bốn vị tô khác có lẽ cùng thuộc thuyết này. 

Như vậy, sự thực chứng thể nghiệm giáo pháp bao 
hàm cái phổ biến tính Phật đại khái phải cầu ở quá khứ hay 
sao? Vấn đề này sau đến A-Tỳ-Đạt-Ma đã trở thành đề mục 
luận cứu về những sứ mệnh và tính chất dị đồng của Phật, 
và chính đã trở thành vấn đề thần học, đó là điểm trước hết 
chúng ta cần phải ghi nhận. Do đó, ở đây, ta lại cần phải 
luận cứu qua xem vấn đề truyện ký của chư Phật như thế 
nào, vì đây là vẫn đề cần phải so sánh trong Phật sử của 
Phật-đà-vương-sa, tiểu sử của tất cả hai mươi bốn vị Phật 
đều được ghi chép sơ lược. Đều đáng chú ý là trong Đại- 
bản-kinh, Trường-a-hàm (Đại-Chính, I, tr. 1, phần giữa), 
truyện Phật Tỳ-bà-thi rất rõ ràng. Vì trong Trường-a-hàm 
cũng có đủ hai mươi bốn vị Phật, nhưng đặc biệt là truyện 
Phật Tỳ-bà-thi không những được ghi một cách rất tường 
tận mà nó còn có quan hệ rất mật thiết với truyện Phật 
Thích-Ca hiện tại. 

Phật Tỳ-bà-thi ra đời cách nay đã chín mươi mốt kiếp, 
lúc đó người thọ tám vạn bốn nghìn tuổi. người thuộc dòng 
Sát-đề-ly, phụ vương tên là Bàn-đầu, mẫu hậu là Bàn-đầu- 
bà-đề, và thủ đô cũng tên là Bàn-đầu-bà-đề. Sau khi tu 
hành, Tỳ-bà-thi ở cung trời Đâu-Suất, thấy thời gian đã 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 67 


đến, liền từ thiên cung thác thai theo hông bên hữu của 
Vương phi Bàn-đầu-bà-đề. Thân thê mẫu hậu rất an tường, 
trong thai hoàn toàn thanh tịnh, tất cả các căn đều đầy đủ. 
Sau khi đủ ngày tháng, Bỏ tát Tỳ-bà-sa, từ bên hông hữu 
mẹ xuất sinh và ngay lúc đó đã đi bảy bước mà nói rằng: 
“Trên trời, dưới trời chỉ có ta là tôn quý; ta sẽ độ cho chúng 
sinh thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử”. 

Bồ tát sinh ra đã đủ ba mươi hai tướng (chỉ tiết, xin 
xem D.H. tr. 17-19 và Đại-bản-kinh chữ Hán). Một vị tiên 
xem tướng rồi nói: “Nếu nối ngôi vua sẽ là Chuyển-luân- 
vương, còn nếu xuất gia tu hành thì sẽ thành một vị Phật”. 
Khi lớn lên, ra chơi bốn cửa thành, thấy bốn cảnh giả, bệnh, 
chết và tu hành liền có ý tưởng xuất ly, và năm hai vạn chín 
ngàn tuổi, sau khi có một người con, bèn bỏ nhà đi tu đạo. 
Sau khi xuất gia, đến một nơi yên tĩnh ngồi để quan sát 
mười hai nhân duyên (trong văn Ba-li chỉ nói đến mười hai 
nhân duyên thôi) và cuối cùng đã thành chính giác. Sau đó, 
nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên, bắt đầu thuyết pháp tại 
vườn Lộc-Dã trong thành Đầu-bàn-bà-đề. Ở đây độ cho 
nhiều đệ tử và phái đi các nơi để truyền đạo, và sáu năm 
sau lại trở về Bàn-đầu-bà-đề đề thống nhất. 

Trên đây là nhân duyên của Phật Ty-bả-thi trong Đại- 
bản-kinh hầu như toàn bộ đều nhất trí với truyện Phật 
Thích Ca. Truyện Phật Ty-bả-thi tuy được coi là phỏng 
theo truyện ký của đức Phật, nhưng, trái lại, theo Âu-độc- 
phú-lan-cắp-thị, truyện ký của Phật Thích Ca sau nảy lại 
được ứng dụng theo thần thoại của Phật Tỳ-bà-th1. Ở đây, 
chúng ta không nên quyết đoán đâu là sự thật, thế nhưng có 


68 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


điều ta không thể phủ nhận được là giữa truyện Phật Tỳ-bà- 
thi và truyện Phật Thích Ca có một mối quan hệ rất mật 
thiết. 

Tóm lại, trong những kiếp làm Bồ tát như đã nói ở 
trên, Phật Thích Ca đã gặp được nhiều Phật, mà mỗi lần 
gặp một vị Phật đều hy sinh tự kỷ để cúng dàng đức Phật 
đó, nhận chịu sự giáo hóa của ngài và con số đó không thể 
kế hết. Cứ như thế Bồ tát Thiện Tuệ đã trải qua bốn a-tăng- 
kỳ trăm nghìn kiếp, dần dần tiễn đến chính-đẳng giác và 
thành một vị nhất-sinh-bô sứ trên cung trời Đâu Suất là tối 
hậu thân của ngài. 


2- TỪ ĐẢN SINH ĐÉN NIÉT BÀN. 


Bồ tát ở cung trời Đâu Suất được mấy nghìn tuổi thì 
thời gian thành Phật đã đến. Lúc đó, trên thiên cung, các 
thiên sứ tuyên ngôn về sự xuất hiện của Phật, nói: ““Lừ nay 
đến một ngàn năm sau, ở cõi này có một vị Phật ra đời”. 
Nghe xong, chư thiên tụ họp lại để thỉnh cầu Bồ tát sớm 
thành Phật. Lúc đó, Bồ tát liền dự liệu về thời gian giáng 
sinh, Châu, quốc độ, chủng tộc và thân mẫu, và sau đã 
quyết định thác thai vào hoàn hậu Ma Da, vương phi của 
vua Tịnh Phạn, dòng Sát-đế-lị thuộc cõi Diêm-phù-đề. Để 
thích ứng với điều đó, hoàng hậu Ma Da đã thấy một giấc 
mộng đẹp. Vào một buổi cuối mùa hạ, sau khi hoàng hậu 
đã cử hành bá thí cho mọi người, lui về yên nghỉ, thì thây 
bốn vị thần đến khiêng giường hoàng hậu đi vê phía Tuyết 
sơn, đặt dưới gôc cây Sa la rôi mời hoàng hậu vào tắm 
trong ao A-nậu-đạt. Lúc đó, một con voi trắng, vòi quấn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 69 


vào một bông sen trắng đến lạy hoàng hậu rồi theo đường 
hông bên hữu mà vào thac thai. Hai hôm sau, nhà vua cho 
triệu thầy tướng vào cung để hỏi về giấc mộng kỳ lạ đó. 
Thầy tướng cho đây là điềm mang thai và người con sau 
này sẽ là một vị Chuyển-luân-vưong, nếu không, thì sẽ 
thành một vị Phật. 

Từ đây trở đi, những điểm phảng phất giống như 
truyện Phật Tỳ-bà-thi cũng được thừa nhận là sự hiển hiện 
của sự thực lịch sử: đó là truyện Thái tử mà cả Nam và 
Bắc-Phương đều lưu truyền. Nghĩa là, sau khi thụ thai, 
hoàng hậu cảm thấy thân tâm rất nhẹ nhàng, thấy Bồ tát 
trong thai các căn đều đầy đủ, trong thai cũng không có gì 
ô uê. Khi đủ mười tháng, hoảng hậu phải vê cha mẹ tại 
thành Thiên Chỉ để sinh; nhưng mới đi được nửa đường 
đến khu vườn Lâm-tì-ni thì sinh Thái tử. Lúc ấy các thiên 
sứ hiện xuống dùng tay đỡ lấy Thái tử, Long vương thì 
phun nước cam lộ tắm cho Thái tử. Thái tử liền nói lên mấy 
câu mà ngày nay chúng ta đều biết là: “Sinh tử đến đây đã 
hết. Ta là đệ nhất; ta là tối thượng”. Song truyền thuyết cho 
rằng Thái tử sinh từ hông bên phải của hoàng hậu thì không 
được nhất trí. Trong Nhân-duyên-đàm tuy không nói rõ, 
nhưng trong các bản dịch Hán văn được lưu truyền, các bản 
cô thì không có mà các bản mới thì lại có. Tiên A-di-ta xem 
tướng rồi nói rằng sau sẽ là Chuyển- -luân-vương nếu nối 
ngôi vua, và sẽ thành một vị Phật nêu xuất gia tu đạo: điểm 
này rất giống với truyện Tỳ-bà-thi. Tính tình Thái tử rất 
trầm tịch, ngay từ thủa nhỏ đã tỏ ra nhiều suy tư. Vua cha 
thấy thế rất lo âu bèn sai thiết lập cho Thái tử ba tòa cung 
điện cho thích hợp ba mùa rồi tuyên cho vài trăm cung nữ 


70 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


ngày đêm hầu hạ mong Thái tử quyến luyến mà ở lại cung 
điện. Song, sau khi ra chơi bốn cửa thành thì ý tưởng xuất 
gia đã lớn vớn trong đầu óc Thái tử, và sau khi La-hầu-la ra 
đời thì Thái tử quyết định rời bỏ hoàng thành. Lúc đầu theo 
hai ông tiên A-la-la-dà-ma-la và Uất-đả-la-la-ma lúc đó 
đang tu ở gần nước Ma-kiệt-đà, nhưng ít lâu sau vì không 
được thỏa mãn nên lại bỏ hai ông này mà đi theo ông Ưu- 
lâu-tần-loa để tu khổ hạnh. Trong thời gian này, Thái tử có 
năm người bạn cùng theo tu với ngài. Sau sáu năm tu khô 
hạnh không thấy có kết quả, Thái tử liền bỏ khổ hạnh rồi 
nhận sự cúng dàng của Thiện-sinh-nữ để khôi phục lại sức 
khỏe, từ đó chỉ chuyên tinh tiến tu luyện tinh thần. Năm 
người bạn cùng tu thấy thế cho là Thái tử đã thoái chí liền 
bỏ Thái tử mà đi. Từ đây đến ngày thành đạo, Thái tử đã 
dùng mọi hình thức chiến đấu ma vương và cuối cùng đã 
đạt đến thắng lợi tuyệt đối. Vào một đêm, lúc canh một 
chứng được “túc-mệnh-thông”, thấy suốt các kiếp quá khứ; 
canh hai được “thiên-nhãn-thông”, thấy rõ ba cõi, và cuối 
cùng, lúc canh ba thì chứng được trí “duyên khởi”, quán 
thông thời gian và không gian, biết rõ pháp tắc sinh khởi 
của vạn pháp, đến đây đã thành bậc đại giác tức là thành 
Phật, thành Như lai. Từ đây, Phật còn lưu lại gốc cây Bồ đề 
và đôi chỗ ngồi bốn lần để hưởng “pháp hỷ thiền duyệt” 
(các học giả của A-Tỳ-Đạt-Ma Ba-li bảo rằng trong thời 
gian này Phật ngôi để suy nghĩ về A-Tỳ-Đạt-Ma). Đức Phật 
tự nghĩ cái pháp mà ngài liễu ngộ quá sâu xa, người thường 
khó có thể hiểu được, nên tốt hơn cứ nhập Niết-bàn ngay 
tại đó. Nhưng lúc â Ấy, Phạm-thiên hiện ra và thỉnh cầu Phật 
truyền đạo độ sinh và Phật đã nhận lời. Phật liền nghĩ đến 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 71 


năm người bạn thân ngày trước hiện đang tu tại vườn Lộc- 
dã và đặc biệt đến đấy đề độ cho họ trước. Khi đến Lộc-Dã, 
Phật bắt đầu nói pháp “Tứ đế” và buổi thuyết này được gọi 
là “Sơ chuyển-pháp-luân”. Nghe xong, Kiều-trằn-như liễu 
ngộ trước, rồi lần lượt đến bốn người khác là Bà-phả, Bà- 
đề, Ma-ha-nam và A-thuyết-thị cũng đều liễu ngộ. Đến đây 
thì Phật, Pháp, Tăng tam bảo đã được hoàn thành và chính 
đó là nguồn gốc Phật giáo vậy. Sau đó, độ cho một trưởng 
giả là Gia-Xá và dần dần các đệ tử khác và kế cả Phật cộng 
tất cả là mười một vị A la hán. Phật liền sai các đệ tử ấy đi 
các nơi để truyền đạo. Còn chính Phật thì đến khu rừng Ưu- 
lâu-tần-loa độ cho ba anh em Ca Diếp, rồi vào thành 
Vương Xá hội kiến vua Tần-tỳ-sa-la và tiếp nhận Trúc Lâm 
tinh xá. Trong thời gian này độ cho hai vị đại đệ tử là Xá- 
lợi-phất và Mục-kiền-liên, từ đó giáo đoàn càng ngày càng 
hưng thịnh. Ít lâu sau, Phật trở về cổ hương là Ca-tỳ-la-vệ 
gặp phụ vương và Da-du-đà-la, lại tiếp nhận La-hầu-la và 
các vương tử trong dòng họ Thích vào giáo đoàn. Sau lại 
trở về Ma-kiệt-đà, đến thành Xá vệ thuộc Câu-tát-la nhận 
sự cúng dâng của trưởng giả Cấp-cô-độc và nhận luôn Kỳ- 
hoàn-tinh-xá làm căn cứ an trụ. Khi giáo đoàn phát đạt 
mạnh thì Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) âm mưu phá hoại giáo 
đoàn, nhưng nhờ nhân cách cảm hóa vĩ đại của Phật, Phật 
giáo trong thời đại của Ngài đã là một thế lực rất mạnh, 
không một ai phá nôi. Nhưng, như đã nói ở trên, trừ một 
vài năm sau thành đạo, còn từ đó về sau, thứ tự niên đại của 
sự tích Phật rất lờ mờ, bất cứ trong cuốn Phật truyện nào 
cũng vậy, đều không thấy ghi rõ niên đại của sự tiến triển 
của giáo đoàn: đó là điều rất đáng tiếc! Đức Phật nhập diệt 


12 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


năm tám mươi (hoặc bảy mươi chín) tuổi, ba tháng trước 
khi nhập diệt tuy đã lâm trọng bệnh, nhưng do tình thần lực 
Ngài đã tự trị liệu, trong kinh gọi đó là “lưu thọ hạnh” 
(danh từ “lưu thọ” được dùng trong kinh Du hành, Đại 
chính, I, tr.17). Sau mùa an cư tại Tỳ-xá-lI, cùng A-nan đi 
thị giả, Phật đi về phía thành Câu-thi-na-già-na của chủng 
tộc Ma-la, nhận sự cúng dàng của Thuằần-đà, rồi lại lâm 
bệnh và cuối cùng đã nhập diệt tại Câu-thi-na-giả-la dưới 
gốc cây Sa-la. Sự tích trong thời gian này được ghi chép 
một cách khá rõ ràng trong kinh Du hành của Trường-a- 
hàm từ quyền hai đến quyền tư (Đại Chính, L, tr.11-30). 
Trong kinh Du hành nói về quá trình nhập diệt như sau: 
trước hết vào Sơ thiền, đến Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, 
lại qua Tứ-vô- -sắc định cho đến diệt thụ tưởng định. A nan 
cho thế là Phật đã nhập diệt, nhưng, sau đó, Phật từ diệt 
định trở xuống định phi tưởng, phi phi tưởng, rồi lần lượt 
theo thứ tự xuống Sơ thiền, lại tiến lên Nhị thiền, Tam 
thiền, sau cùng vào Tứ thiêu và đến đây mới thật nhập đại 
bát niết bàn (kinh Du-hành, quyền thừ 4. Đại chính, L tr. 
26, giữa; D. vol. II, p. 156). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 73 


SỰ KHẢO SÁT VÉ PHẬT VÀ BỎ TÁT 
CỦA A-TỲ-ĐẠT-MA 


Trở lên, chúng tôi đã thuật qua về bối cảnh sự thực, 
sau đây, ta hãy nhìn qua sự khảo sát của A-Ty-Đạt-Ma 
luận. 

Dùng Phật truyện được lược thuật ở chương trên làm 
cơ sở, dựa theo ý nghĩa, lý do và hành tích của nó để khảo 
sát về phương diện thần học: đó là mục đích của A-T-Đạt- 
Ma. Mà sự khảo sát này, giữa các bộ phái Tiểu thừa vì 
không nhất trí, nên sau này, Phật-đà-luận, Bồ-tát-luận đã 
trở thành điểm tranh luận chủ yếu giữa các bộ phái đó. 
Điểm này, như đã nói ở trên, trong Tôn-luân-luận, Luận-sự, 
Bahu-da (tham chiếu Locottaravàdin “s Mahavastu; 
Wimnternitz: Geschichte der Indischen Litterratur, IL, s,187- 
193. Milindapanha, book IV; Phật-đả--luận phẩm S.B.E. 
part II, p,I-202), v.v... đã được luận cứu dưới nhiều hình 
thái. Dĩ nhiên, vấn đề này lấy Phật Thích Ca làm trung tâm, 
nhưng, như đã được trình bày trong tiết trước, trước Phật 
Thích Ca, còn thừa nhận có bảy đức Phật, hai mươi bốn 
Phật cho đến vô số Phật, ở quá khứ, do đó, lại cần phải 
khảo sát những sự tích của thời đại Bồ tát, và kết quả vấn 


74 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


đề này, cũng giống như vấn đề La hán, đã trở thành vấn đề 
pháp tướng, vì thế mà lại cần phải nghiên cứu A-Tỳ-Đạt- 
Ma luận. 

Song, đối với vấn đề này, thái độ của các bộ phái như 
thế nào? Dĩ nhiên, nếu cứ nhất nhất nói về mỗi phái thì tuy 
có nhiều ý kiến, nhưng nếu nhận xét mộ cách đại thể, thì: 
các phái thuộc Thượng-tọa-bộ-hệ vốn là hệ thống trọng sự 
thực nên cũng muốn giải thích nó theo sự thực; còn các 
phái thuộc Đại-chúng-bộ-hệ vốn là hệ thống lý tưởng nên 
muốn lẫy Phật và Bồ tát làm lý tưởng để quan sát. Nói cách 
khác, Thượng-tọa-bộ-hệ phần nhiều nhận Phật và các kiếp 
Bồ tát tiền thân của ngài là yếu tố nhân gian; còn Đại- 
chúng-bộ-hệ thì lại muốn đặt nặng về phương diện siêu 
nhân gian để giải thích. Và vấn đề này đã được phát huy 
trong nhiều trường hợp, cho nên ta cần hiểu nó trước. 

Vấn đề trên đây được chia thành hai: I-Liên quan về 
Phật và các kiếp Bồ tát tiền thân của ngài. 2-Liên quan đến 
bản tính của chính đức Phật khi thành chính giác. Như đã 
nói ở trên, kiếp này thành Phật không phải chỉ kết quả của 
sự tu dưỡng trong, kiếp này mà là kết quả của sự tu dưỡng 
trải qua vô số kiếp. Trong khoảng thời gian dài đặc ây, 
thành tích, tư cách và trình của Bồ tát như thế nào? Đó là 
điều cần phải luận cứu trước khi đề cập đến Phật-thân- 
quan. Như vậy, bản tính của Phật sau khi thành chính giác 
như thế? Tác dụng ra sao? Và mối quan hệ hỗ tương dị 
đồng giữa chư Phật như thế nào? Đó là những vấn đề thuộc 
về Phật-đà-luận thuần túy. Phật-đà-luận của A-Tỳ-Đạt-Ma, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 75 


như sẽ được trình bày sau, chia thành bốn giai đoạn tu hành 
của Bô tát luận và bản tính Phật. 


76 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


BÒ-TÁT-LUẬN 


1- BÒ TÁT. 


Như trên đã nói, Bồ tát là danh hiệu của người chờ 
thời gian thành Phật, là người do chí nguyện tìm cầu Bồ đề 
(bodhi - trí tuệ) mà được danh hiệu ấy, Bồ đề rốt ráo có 
nghĩa là hết thảy trí (tát-bà-nhã), La hán phổ thông trí tuệ 
còn giới hạn. Người vì tâm cầu trí tuệ của Phật, đặc biệt 
mong cầu thành Phật nên gọi là Bồ tát. Dĩ nhiên, nếu chỉ 
giải thích Bồ tát là người cầu trí huệ không thôi thì đó là 
điều rất sai lầm; Bồ tát sở dĩ được xưng la Bồ tát, như đã 
nói ở trên, là ở chỗ xả kỷ để làm tất cả thiện sự, nói cách 
khác, là tận lực “hạ hóa chúng sinh”, mà việc làm đó cũng 
là một bộ phận của nhất thiết trí, hoặc là chuẩn bị để đạt 
đến nhất thiết trí, theo lập trường này, người chí nguyện tu 
như thế thì gọi là Bồ tát. Song, Bồ tát ở đây trước sau vẫn 
chỉ là tiền thân của Phật Thích Ca, tức là trong ba a-tăng-kỳ 
trăm kiếp về trước ngài đã từng ra vào đường sinh với 
nhiều hình thức, nhiều thân phận, chứ chưa có ý niệm về 
những Bồ tát đồng thời tồn tại như Văn Thù, Phổ Hiền của 
Đại thừa Phật giáo, Đó là điểm chúng ta cần ghi nhận. Do 
đó, Bồ tát ở đây không nhất định phải đội mũ bảo quan, 
đeo hoa anh lạc để tỏ thân tướng trang nghiêm thủ diệu. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 77 


Tiền thân của đức Phật đã được miêu tả trong bản-sinh- 
đàm, có kiếp là ngựa, là thỏ, là chim, là quốc vương, là 
thương gia, v.v... tất cả đều là thân hình phàm phu. Nhưng 
Bồ tát này, bắt đầu từ Thiện Tuệ phát tâm cầu đạo trước 
Phật Nhiên Đăng đến ngày Phật Thích Ca thành chính giác 
chia ra bao nhiêu giai đoạn? Các bậc luận sư của A-Ty- 
Đạt-Ma chia ra bốn giai đoạn để quan sát: giai đoạn thứ 
nhất là thời đại tu hành trong ba a-tăng-kỳ (Nam-Phương 
nói bốn a-tăng-kỳ, Bắc-Phương nói ba a-tăng-kỳ); giai đoạn 
thứ hai thời đại tu hành trăm kiếp (Nam-Phương nói một 
nghìn kiếp); giai đoạn thứ ba giáng sinh xuống Ca-tỳ-la-vệ 
và vượt thành xuất gia; và giai đoạn thứ tư diệt trừ hết ba 
mươi bốn tâm đề thành đạo (hàng phục ma vương để thành 
đạo). Như thế là khảo sát về quá khứ hai phần và về hiện 
tại hai phần. Thời đại tu hành ba a-tăng-kỳ ở giai đoạn đầu 
là thời đại dự liệu, nói theo thuật ngữ là “tập tư lương”; thời 
đại tu hành trăm kiếp ở giai đoạn hai là bản khoa; còn thời 
đại hiện tại ở giai đoạn ba và bốn có thể nói là thời đại thí 
nghiệm tốt nghiệp. Do đó, cứ theo thuận tự trên mà luận về 
tư cách của Bồ tát là xác đáng, nhưng, cho tiện lợi hơn, 
chúng tôi tưởng chia thành hai thời kỳ để khảo sát: thứ 
nhất, Bồ tát ở thời đại luân hồi từ khi phát tâm đến thời 
gian trụ nơi cung trời Đâu Suất, trong khoảng thời gian đó 
Bồ tát lăn lộn trong vòng sinh tử để tu hành, cho nên có thể 
tạm gọi là thời đại luân hồi. Bồ tát ở thời đại tối hậu thân là 
sẽ thành Phật, không còn cảnh luân hồi nữa, khoảng thời 
gian này là từ cung trời Đâu Suất giáng sinh đến hàng ma 
thành đạo. Về phương diện pháp tướng, giữa hai thời kỳ 


78 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


này có chỗ bất đồng rất lớn, cho nên chia ra như thê, về 
nhiêu điêm, rât tiện lợi. 


2- BÒ TÁT Ở THỜI ĐẠI LUÂN HỎI. 


Ở thời Phật Nhiên Đăng, từ phát tâm đến Bồ tát, trong 
khoảng ba a-tăng-kỳ trăm kiếp (nhưng Phật Thích Ca chỉ 
có a-tăng-kỳ chín mươi mốt kiếp) kế. tục tu hành, không 
gián đoạn. Mà trong khoảng thời gian ấy Bồ tát đã sinh vào 
vô số loài hữu tình, đó là điều đã được nói rõ trong Bản- 
sinh-đàm hay Sỏ-hành-tán. Do đó, vấn đề đầu tiên ở đây 
được đặt ra là: Bồ tát ở địa vị này cứu kính là thánh nhân 
hay phàm phu? Đoạn diệt phiền não hay không đoạn diệt 
phiền não? Về điểm này, các phái thuộc Thượng-tọa-bộ-hệ, 
bất luận là Hữu-bộ hay Tuyết-sơn-bộ (nhưng theo Ba-ô-da 
thì Tuyết-sơn-bộ cho Bồ tát không phải đị sinh) đều coi Bồ 
tát ở địa vị này là phàm phu. Theo phái này, Bồ tát trong 
thời kỳ tu hành, tuy luôn luôn nhắm đến cảnh giới hướng 
thượng, nhưng khi chưa thành chính giác thì vân có phiền 
não, do đó, về điểm này, dĩ nhiên là phàm phu, nếu không 
thế thì ý nghĩa hàng ma thành đạo thì trở nên vô nghĩa 
(Tôn-luân-luận, mục Hữu-bộ, tr. 4ó; và mục Tuyết-sơn-bộ, 
tr. 50, Quốc dịch). Cứ theo nhận xét này thì trong khoảng 
ba a-tăng-kỳ (trăm kiếp trở về sau gọi là “trụ-định-vị” có 
hơi bất đồng), tuy là Bồ tát nhưng vẫn có thê phải sinh vào 
các ngả ác, như địa ngục, ngạ quỷ vả nhất là súc sinh, v.v... 
Mà đây không phải tự mình muốn thế mà là do phiền não 
và nghiệp lực dẫn khởi. Duy có điều khác với các loài hữu 
tình phố thông ngã ác là: Bồ tát tuy sinh vào các cảnh giới 
ấy nhưng không bao giờ bỏ sự nghiệp tu dưỡng, đồng thời, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 79 


ngả ác của Bồ tát cũng không giống như vô gián địa ngục 
là nơi cực ác. Do đó, trong khoảng thời gian này tuy là Bồ 
tát nhưng vẫn có vọng tưởng, huệ tưởng và hại tưởng, và có 
khi khởi dục vọng và tâm sân hận. Nhưng, Bồ tát sở dĩ 
được gọi là Bồ tát là biết chế ngự tất cả tâm lý đó, không để 
chúng phóng túng, sai sử. Dứng về phương diện tự giác mà 
nhận xét - ít ra theo Hữu Bộ -hết a-tăng-kỳ-đầu, tuy Bồ tát 
đã thành tựu khổ hạnh, nhưng vẫn chưa tự biết mình sau 
này có thể thành Phật; đến hết a-tăng-kỳ thứ hai, tuy đã tự 
biết mình sẽ thành Phật nhưng vẫn chưa đạt đến quyết định 
vô úy; sau, hết a-tăng-kỳ thứ ba thì đã tích tập công đức của 
ba mươi hai tướng, trí tuệ quyết định vô úy, lúc đó tự biết 
mình là Bồ tát và đã đầy đủ tư cách của một vị Bồ tát đích 
thực (Bà-sa, quyền I76, Đại chính, 27, tr. 886, hạ). Nói một 
cách đơn giản thì, Thượng-tọa-bộ-hệ tuy coi Bồ tát là một 
người phát tâm tu hành đặc biệt nhưng trước sau vẫn là một 
người phàm phu, vẫn chưa đạt đến địa vị siêu nhân. Bồ tát 
có thê thọ sinh vào ác thú khi đến bách kiếp vị (nhẫn vị), 
nói theo Phật ngữ là nhập trụ-định-vị. Còn trước đó thì 
không khỏi có khi sinh vào cảnh giới ấy (khi tu nghiệp diệu 
tướng, bỏ năm điều xấu, được năm điều tốt: 1-Bỏ ác thú, 
sinh thiện thú... xin xem Bả-sa L76, Đại chính 27, tr. 887, 
thượng). Còn về phía Đại-chúng-bộ-hệ thì vốn cũng coi Bồ 
tát là phàm phu, về điểm này tuy cùng nhất trí với Thượng- 
tọa-bộ-hệ, nhưng địa vị phảm phu ấy chỉ ở a-tăng-kỳ đầu 
mà thôi, từ a-tăng-kỳ thứ hai trở đi thì Bồ tát đã trở vào 
thánh vị, nghĩa là trong a-tăng-kỳ thứ hai, Bồ tát đã hoàn 
thành sự nghiệp tự tu. Theo Luận-sự thì Án-đạt-la phải giải 
thích là: “Bodhisato Kassapassa bhagavato pàvacane 


S0 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


okkanta-nyamo carita-brahmacariyo”. Dưới thời Phật Ca 
Diếp ở quá khứ, Bồ tát đã đến chính tính ly sinh, cho nên 
lúc đó được coi là đã thoát địa vị phảm phu. Nếu thế thì từ 
a-tăng-kỳ thứ hai trở về sau Bồ tát tu hạnh gì? Các học giả 
của Đại-chúng-bộ-hệ cho rằng lúc đó Bồ tát duy chỉ tu 
hạnh vị tha, nghĩa là, nỗ lực ở sự nghiệp “ hạ hóa chúng 
sinh”. Dĩ nhiên, nếu lấy Phật làm tiêu chuẩn thì việc độ tha 
là điều kiện tiên quyết để thành Phật, nếu nói theo nghĩa 
rộng thì đây vẫn là tự lợi, nhưng ít ra nó không hoàn toàn là 
lợi ích tự kỷ, cho nên, nếu nói theo nghĩa hẹp thì vẫn có thê 
cho đó là vị tha. Do đó, Bồ tát hiện thân vào các ngả ác, 
điều đó không phải kết quả của nghiệp lực mà là vì nguyện 
độ sinh không vào ác thú không được. Vì thế mới có câu 
“Bồ tát vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh nên nguyện 
sinh vào ác thú và tùy ý được toại nguyện”. (Quốc dịch, DỊ- 
bộ-Tôn-luân-luận, mục Đại-chúng-bộ, tr. 21). 

Theo Luận-Sự 23 thì Án-đạt-la phái chủ trương như 
sau: 

1- Bồ tát theo ý chí tự do mà sinh vào ác thú (tu hạnh 
khổ nạn). 

2- Bồ tát theo ý chí tự do mà đầu thai. 

3- Bồ tát theo ý chí tự do mà hành khổ hạnh. 

4- Bồ tát theo ý chí tự do mà tu hành, và theo học thầy 
khác. 

Như vậy, bất luận Bồ tát đầu thai, tu khổ hạnh hay 
sinh vào ngả ác, đều là do ý chí tự do chứ không phải do 
kết quả của nghiệp báo. Sau đến Đại thừa, tư tưởng về Bồ 
tát Địa Tạng hóa độ lục đạo, và tính ngưỡng về Quan Thế 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ S1 


Âm Bồ tát hiện ra ba mươi hai thân tướng để cứu khổ cứu 
nạn cho chúng sinh, thật đã phát xuất tự hệ thống tư tưởng 
trên. 

Về tư cách của Bồ tát trong giai đoạn luân hồi này tuy 
có nhiều ý kiến bất đồng, nhưng tắt cả các phái đại khái đều 
thừa nhận rằng Bồ tát ở thời gian này tu các hạnh là để tự 
lợi và lợi tha. Còn điểm chủ yếu tu dưỡng thì, như đã nói ở 
trên, Bồ tát được gặp nhiều Phật, và đối với Phật nào cũng 
tán thán, cúng dường và thực hành các hạnh ba-la-mật (tối 
thượng hạnh tụ). Tựu trung, về điểm gặp Phật, Nam- 
Phương chỉ kê có hai mươi bốn Phật, nhưng đến Đại-tỳ-bà- 
sa luận thì lại kể những hai mươi vạn Phật ở kiếp a-tăng-xí- 
da đầu gặp bảy vạn năm nghìn Phật (đầu tiên là Thích Ca, 
cuối cùng là Bảo Kê); ở kiếp a- tăng-xí-da thứ hai gặp bảy 
vạn sáu ngàn Phật (đầu tiên là Bảo Kế, cuối cùng là Nhiên 
Đăng); ở kiếp a-tăng-xí-da thứ ba gặp bảy vạn bảy nghìn 
Phật (đầu tiên là Nhiên Đăng, cuối cùng là Thăng Quán); 
còn trong trăm kiếp cuối cùng thì gặp sáu Phật, nghĩa là từ 
Thắng Quán trở xuống đến Phật Ca Diếp thứ sáu (Bà-sa, 
quyền 178, Đại chính, 27, tr. 892, hạ). (Trong Nghiệp phẩm 
thứ sáu của luận Câu-xá nói: lúc mới phát tâm gặp Phật 
Thích Ca, sau một kiếp thì gặp Phật Bảo Kế; hết kiếp thứ 
hai gặp Phật Nhiên Đăng, và cuối kiếp thứ ba thì gặp Phật 
Thắng Quán. Tóm tắt bằng bài kệ như sau: “Tam vô số 
kiếp mãn, nghịch thứ phùng Thắng Quán, Nhiên Đăng, Bảo 
Kế Phật, Sơ Thích Ca mâu ni” Câu-xá luận, quyền 18). 

Về các pháp ba-la-mật mà Bồ tát tu trong thời gian 
này, theo Nam-Phương thì có mười pháp, nhưng đến Đại- 


S2 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tỳ-bà-sa luận thì lại chỉ có bốn pháp là thí, giới, tinh tiễn, và 
trí tuệ. Thí là do lòng thương, dù cho có phải thí xả cả thân 
thể cũng vui lòng: đó là thí ba-la-mật viên mãn; dù cho có 
bị cắt hết chân tay hoặc thân thể cũng không phát khởi ý 
niệm sân hận: đó lả giới ba-la-mật viên mãn; trong bảy 
ngày đêm chỉ đứng có một chân đề tán thán Phật mà không 
biết mỏi: thế là tỉnh tiễn ba-la-mật viên mãn; sau cùng, vào 
kim cương định mà thành chính giác: đó là bát nhã ba-la- 
mật viên mãn. Thêm vào bốn pháp trên đây là nhẫn và tĩnh 
lự, hay nhẫn và văn, để làm thành sáu ba-la-mật, và chủ 
trương của một phái khác (Bà-sa, quyền 178, Đại chính, 27, 
tr. S92). 

Tích tập tất cả kết quả tu hành trên đây, dần dân tiến 
đến ngôi vị trăm kiếp mà đặc trưng của ngôi vị này là Bồ 
tát tự biết mình sau này có thê thành Phật. Chính do ý nghĩ 
đó mà ngôi vị này được mệnh danh là “định-trụ-vị”. Để 
thích với ý nghĩ đó, Bồ tát khi đã vào địa vị này không còn 
sinh vào ác thú nữa -bất luận là nghiệp quả hay ý chí tự do. 
Luận Đại-tỳ-bà-sa cho là đã bỏ năm điều xấu được năm 
điều tốt: 1-Bỏ các nơi ác, sinh các chốn thiện; 2-Bỏ các nhà 
hạ tiên, sinh các nhà quý tộc; 3-Bỏ thân nữ, được thân nam; 
4-Được đủ các căn, không khuyết căn; 5-Bỏ các niệm hay 
quên mà sinh niệm tự tính (Bà-sa, quyền 176, Đại chính, 
27, tr. 887, thượng). Điều đặc biệt nên chú ý là Bồ tát trong 
thời kỳ này tu dưỡng được ba mươi hai diệu tướng. Ba 
mươi hai tướng là tướng đại nhân. Theo tín ngưỡng của 
người Ấn Độ thì những người có uy quyền lớn phải là 
những người đầy đủ nhân tướng. Tín ngưỡng này nguyên 
xuất phát từ thần thoại Tỳ-nữu-noa, nhưng ở nhân gian, chủ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 83 


yếu là Chuyền-luân-vương phải có đủ nhân tướng, đó là tín 
ngưỡng Phật giáo thời bấy giờ. 

Về sự phân biệt ba mươi hai tướng giữa Luân vương 
và Bồ tát, luận Bà-sa, quyền 177, nói: “Ba mươi hai tướng 
của Bồ tát so với ba mươi hai tướng của Luân vương có 
bốn điều hơn: I-Xí thịnh; 2-Thanh minh; 3-Viên mãn; 4- 
Đắc xứ. Hoặc lại nói có năm điều hơn: I1-Đắc xứ; 2-Cực 
đoan nghiêm; 3-Văn tượng thanh; 4-Tùy thuận thắng trí; 5- 
Tùy thuận ly nhiễm. (Đại chính, 27, tr. 889, trung). Còn tên 
của ba mươi hai tướng thì cũng trong luận Đại-tỳ-bà-sa, 
quyền 177 (Đại chính, 27, tr. 88§, thượng) đã được nói rất 
rõ. Cũng có thê xem cuốn Phạm Hán đối chiếu Phật giáo từ 
điển của Địch-nguyên-thị. Chuyên luân có nghĩa là người 
thống trị địa phương núi Thiết vi; sớm hơn một chút so với 
thời đại Phật, người Ân Độ đã hoài bảo một nhân vật thống 
nhất lý tưởng, và kết quả đã trở thành danh hiệu của một vì 
vua lý tưởng thống nhất toàn thế giới, bánh xe tượng trưng 
thần Tỳ-nữu-noa cũng là một trong những tư cách của vì 
vua này: nhờ uy lực của Luân vương mà thế giới được hòa 
bình thống nhất. Cứ theo đó thì e rằng nhân tướng có lẽ 
cũng chịu ảnh hưởng của Ba tư, cho nên mới nói phải đủ ba 
mươi hai tướng. Nếu kết hợp cả Phật lẫn Luân vương mà 
nói thì Phật, khi còn là Thái tử, cũng đã được bồi dưỡng lý 
tưởng đó, cho nên, sau khi thành đạo đã tự giác được cái 
pháp giới Luân vương, hơn nữa, hào khí của ngài dùng 
chính pháp thống trị thế giới cũng giống với cái chí lớn của 
Luân vương. Vì thế, khi Phật thuyết pháp được gọi là 
“chuyên pháp luân”, rồi đối với thất bảo của Luân vương 
thì lập ra Thất-giác-chi, v.v... cũng lại phù hợp với nghi 


S4 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


dung của vị Luân vương thần thoại này) về sự so giữa Luân 
vương và Như lai, có thể xem bản Hán dịch Thi-thiết-luận, 
quyền 1, 2, Đại chính, 27, tr. 514-521). Ở đây, nói đến ba 
mươi hai tướng cũng là từ Luân vương chuyển sang Phật 
đà, mà đức Phật, trên phương diện sự thật lịch sử, tuy thân 
tướng vốn trang nghiêm, nhưng sự phán minh về ba mươi 
hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp thì lại thuộc thời kỳ Bồ 
tát tu hành mà có, do đó, ta có thê nói nó đã hoàn toàn thoát 
hóa từ thần thoại Luân vương. Song, một khi tướng-hảo- 
quan này được thâu nhập Phật giáo dần dần nó đã biến 
thành đặc tướng của Phật và Bồ tát (tối hậu thân), cho nên, 
trong luận Đại-tỳ-bà-sa quyền 177, đã đặc biệt nêu rõ sự 
ưu, liệt giữa ba mươi hai tướng của Luân vương và ba 
mươi hai tướng của Phật. Theo Luận-Sự thì Bắc-đạo-phái 
cho rằng những tướng đó là do Bồ tát thành tựu, và duy chỉ 
là đăc tướng của Bồ tát thôi. Nếu đứng về phương diện 
nghệ thuật mà nghiên cứu thì những tướng đó cũng có giá 
trị tương đương của chúng, bởi thế, tôi tưởng ở đây nên lần 
lượt kế hết ba mươi hai tướng nói trên. 

Ba mươi hai tướng của bậc đại trượng phu. 

1) Đỉnh đầu có nhục kế. 2) Tóc trên đầu xoắn về bên 
phải. 3) Trán rộng và bằng phẳng. 4) Giữa khoảng lông 
mày có những sợi lông trắng. 5) Mắt xanh biếc và mi dài 
như mi ngưu vương. 6) Có đủ bốn mươi cái răng. 7) Răng 
nhỏ và đều, khít. 8) Chân răng rất sâu. 9) Răng trắng như 
ngọc. 10) Nước miêng trong cô có vị ngọt. II) Hàm dưới 
như sư tử. 12) Lưỡi kéo ra dài chấm chân tóc trên tráng. 
13) Tiếng như tiếng Phạm vương. 14) Đầu cánh tay tướng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ S5 


tròn. 15) Bảy chỗ bằng phăng và đầy đặng. 16) Hai nách 
đầy đặng. 17) Da mịn màng và trơn. 18) Đứng thắng thì hai 
tay chấm quá đầu Số. 19) Nửa mình trên như mình sư tử. 
20) Thân hình thon, cao. 21) Lông trên mình xanh và mềm 
mại. 22) Lông đều lướt lên trên. 23) Âm tàng như mã 
vương. 24) Gót chân tròn, đẹp. 25) Mắt cá không lộ ra. 26) 
Chân tay mềm mại. 27) Ngón tay ngón chân giao như loải 
ngõng. 28) Ngón tay thon dài như búp măng. 29) Chân tay 
đủ một nghìn xoáy óc. 30) Bản chân đầy và bằng phăng. 
31) Mu bàn chân cao, đầy. 32) Bắp về như lộc vương. 

Ba mươi hai tướng như trên là do kết quả của cái gọi 
là “bách phúc trang nghiêm”, nghĩa là do kết quả của mười 
thiện nghiệp thực hành trong bách tư (nghĩa sâu xa trịnh 
trọng). (Xem Bà-sa, quyền 177, Đại chính, 27, tr. 889, hạ). 
Trong Bà-sa còn có thuyết nói: trong ba mươi hai tướng, 
tướng được đầu tiên là tướng mắt xanh, vì trước hết dùng 
từ nhãn đề nhìn thế gian (trang 888, như trên). Tức là muốn 
dùng sự tu dưỡng của tâm để chuyên giải thích ý nghĩa 
hình tướng là đoan nghiêm vi diệu. 

VỊ bách kiếp này là một giai đoạn của Bồ tát, trên 
nguyên tắc, tuy là một thời kỳ cần trải qua, nhưng bách 
kiếp đó không nhất định phải là toàn bộ của sự tu hành, mà 
nhờ vào sự nỗ lực tinh tiến phi thường, Bồ tát cũng có thê 
giảm đi ít nhiều số kiếp. Phật Thích Ca Mâu Ni là một thí 
dụ siêu kiếp. Theo truyền thuyết, dưới thời Phật Để-sa hoặc 
Bổ-sa, Bồ tát cùng tu với Di Lặc, nếu nói về căn cơ thì Di 
Lặc lẽ ra phải được thành Phật trước Bồ tát Thích Ca, 
nhưng vì sự tu hành của Bồ tát Thích Ca cực mãnh liệt và 


SỐ Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thành khẩn, nhất là một hôm ở trên núi được thấy thân 
tướng sáng chói của Phật Để-sa khi ngài vào “hỏa giới 
định”, Bồ tát đã đứng một chân luôn bảy ngày đêm để 
chiêm ngưỡng cái tướng hảo của Phật mà không hề chợp 
mắt một chút nào. Lúc đó Bồ tát còn đọc bài kệ tán thán 
rằng: 

“Trên trời dưới đất khắp chốn thấy 

Mười phương chói sáng ảnh hào quang 

Trượng phu ngưu vương đại sa môn 

Tìm khắp cõi đất không ai sánh ” 

Do sức tỉnh tiến thành khẩn ấy, Bồ tát đã rút ngắn 
được chín kiếp mà thành Phật vào kiếp thứ chín mươi mốt”. 
Đó chính là lý do giải thích sự xuất hiện của Phật Thích Ca 
ở hiện tại và sự ra đời của DI Lặc trong tương lai vậy. Dĩ 
nhiên, đây chỉ là câu truyện thần thoại, nhưng đề cao hiệu 
quả của có gắng tinh tiến, đối với việc tu dưỡng, hiển nhiên 
nó mang một ý nghĩa quan trọng, đó là điều ta không thể bỏ 
qua. 

Như vậy, trải qua một trăm kiếp tu hành, khi đến kiếp 
sau chót trước khi thành Phật, thì kiếp đó gọi là “tối hậu 
thân Bồ tát”. Tuy là tối hậu, nhưng, về nhiều điểm, Bồ tát ở 


Ÿ Bà sa luận, quyến 177 (Đại chính, 97, trang 800, trung); và quyền 7, (Đại 
chính, 27, trang 23, thượng), nói: Bồ tát khởi thuận-quyết-trạch-phận; hay 
không khởi thuận-quyết-trạch-phận? Nếu bảo là khởi thì tại sao lại nói “thiện 
căn đều do một chỗ mà thành được”? Còn nếu là bất khởi thì tại sao lại nói 
“chín mươi mốt kiếp không đọa ác thú”? Những vấn đề như thế cũng đã được 
luận cứu cả đến những thừa khác khi chuyên hướng tới thuận-quyết-trạch- 
phận. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ S7 


địa vị này cùng với Bồ tát trong thời kỳ luân hôi có chỗ 
khác nhau, cho nên ta lại cân phải đặc biệt luận cứu Bô tát 
ở giai đoạn tôi hậu này. 


3- TÓI HẬU THÂN BÒ TÁT. 


Điểm thứ nhất cần được nói đến về tối-hậu-thân Bồ 
tát là khi từ cung trời Đâu Suất đi xuống dùng hình voi 
trăng mà vào thai mẹ. Căn cứ theo Tôn-luân-luận thì Đại- 
chúng-bộ, Nhất-thuyết-bộ, Thuyết-xuắt-thế-bộ và Kệ-dận- 
bộ (theo Sa-vô-gia thì chủ yêu là Nhất- -thuyết- -bộ) cho rằng, 
VOI trắng là hình thức tất nhiên của tối-hậu-thân Bồ tát 
dùng để thác thai, và chủ trương “tất cả Bồ tát khi vào thai 
mẹ đều là hình voi trắng”. Đương nhiên, Đại-chúng-bộ vì 
không thừa nhận sự tồn tại của “trung hữu” nên không cho 
voi trắng là trung hữu của Bồ tát, nhưng dù sao thì Đại- 
chúng-bộ vẫn chủ trương hình voi trắng. Về voi trắng, có 
hai loại truyền thuyết; trong kinh Thái-tử-thụy-ứng (Đại 
chính, 3, trang 624, thượng) nói là “cưỡi” voi trắng mà đến, 
nhưng kinh Phổ-Diệu (Đại chính, 3, trang 419, thượng) tức 
là Lalitavistra thì lại bảo là “làm” voi trắng mà đến. Trong 
hai thuyết này, Đại-chúng-bộ đại khái căn cứ theo truyền 
thuyết thứ hai. Song, truy tầm đến căn nguyên của truyền 
thuyết thì đây chỉ là giâc mộng của Ma-gia nên không cân 
có chấp một cách miễn cưỡng về thuyết. VOI trắng. Căn cứ 
vào ý nghĩa này, Hữu Bộ đã bác bỏ thuyết voi trắng là hình 
thức thai. Thuyết voi trắng chỉ là một thí dụ nói lên cái 
điểm tốt lành của một giấc mộng mà thôi (Bả-sa, quyền 70, 
Đại chính, I7, tr. 361, hạ). Bài kệ của Đại đức Pháp Thiện 
Hiện nói: 


88 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Voi trắng tướng đoan nghiêm 

Đủ sáu ngà bốn chân 

Chính lục vào thai mẹ 

Như tiên ẩn trong rừng” 

Và luận Bảà-sa phê phán như sau: “Điều này không 
thông, không phải Tam Tạng” (như trên). Đối với phái lãng 
mạn thuộc Đại-chúng-bộ thì chủ trương của Hữu Bộ trước 
sau vẫn hợp lý. 

Điểm thứ hai cần phải khảo sát là ý niệm khi đầu thai. 
Căn cứ theo pháp tướng của A-Ty-Đạt-Ma thì tất cả mọi 
người khi đầu thai, đối với cha mẹ, đều mang lòng yêu hay 
ghét. Khi đối với cha mang lòng ghét và đối với mẹ mang 
lòng yêu, thì đứa hài nhi ây sẽ là con trai, ngược lại, sẽ là 
con gái. Do đó, vấn đề được nêu ra là: ý niệm của tối hậu 
thân Bồ tát khi đầu thai như thế nào? Tất cả người thường, 
bất luận khi nhập thai hay khi xuất thai đều không có ý 
thức, nhưng Bồ tát thì tự ý thức được điều này, đó là điểm 
được các bộ phái thừa nhận (tham chiếu Thi-thi-thiết-luận, 
bản Hán dịch, quyên thứ hai, mục nói về Bồ tát biết mình 
khi nhập thai, trụ thai và xuất thai; (Đại chính, 27, trang 
308, hạ). Nhưng, vấn đề là: sự ý thức ở đây có yêu, ghét 
hay không? Theo Đại-chúng-bộ và Tuyết-sơn-bộ thì Bồ tát 
nguyên là bậc thánh, chẳng qua vì nguyện độ sinh mà đầu 
thai, cho nên sự đầu thai đó không có niệm tham ái (DỊ-bộ- 
tôn-luân-luận). Về Hữu Bộ thì, dĩ nhiên, như ai cũng biết, 
tuy không thừa nhận là Bồ tát có tham ái, nhưng lại thừa 
nhận đối với cha mẹ Bồ tát vẫn có tình thân ái, và Hữu Bộ 
cho rằng chính Bồ tát dùng cái tình thân ái đó làm động lực 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ s9 


đầu thai (Bả-sa, quyến 171, Đại chính, 27, trang 836). Về 
điểm này, các phái thuộc Đại- -chúng-bộ-hệ trước sau vẫn 
chủ trương Bồ tát là siêu nhân; còn về phía Thượng-tọa-bộ 
thì lại muốn Bồ tát là nhân gian. 

Sau khi nhập thai, theo thứ tự phát sinh thông thường 
thì trải qua năm giai đoạn trong thai; bảy ngày đầu (yết-lạt- 
giám) hai giọt tỉnh huyết kết hợp lại; bảy ngày thứ hai 
(ngạch-bộ-đàm) thành mụt nhỏ; bảy ngày thứ ba (bế thi) 
thành máu thịt; bảy ngày thứ tư (kiện nam) thành thịt cứng; 
bảy ngày thứ năm (bát-la-xa-khư) thành chỉ tiết, từ đó 
trưởng thành dần dần đến ngày xuất thai. Song, với Bồ tát 
tu hành trăm kiếp, đã được ba mươi hai tướng tốt đẹp, có 
phải qua năm giai đoạn này không? Vấn đề này, dĩ nhiên, 
cũng đã phát sinh nhiều nghị luận giữa các bộ phái. Và, vẫn 
theo lập trường cố hữu, Đại-chúng-bộ (theo Ba-vô-da thì 
Nhắt-thuyết-bộ) chủ trương: Bồ tát khi nhập thai do một 
vật chất đặc thù có thể tạo đủ các căn nhanh chóng, không 
phải trải qua năm giai đoạn (DJ-bộ-tôn-luân-luận, mục nói 
về Đại-chúng-bộ). Nhưng về phía Thượng-tọa-bộ thì không 
thừa nhận điều đó. Theo Thi-thiết-luận, quyên thứ hai, thì: 
“Bồ tát trong thai mẹ không nhiễm các dơ bẩn trong thai, 
không nhiễm sự cầu uế của máu thịt cho đến tất cả sự bất 
tịnh khác” (Đại chính, 26, tr. 5I7, trung). Như vậy không 
chủ trương Bồ tát không qua năm giai đoạn. Nhất là Đại-tỳ- 
bà-sa luận, quyền 20 (Đại chính, 27, tr. 101, trung), nói: 
“Sinh thân của Bồ tát cũng có những thứ tiện lợi bất tịnh”. 
Trong giai đoạn phát dục, có thể nói Bồ tát cũng như người 
thường. 


90 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Điểm sau cùng cần bàn là đản sinh. Khi Bồ tát sinh, 
được chư thiên tiếp thụ, thiên long phun nước cam lộ đề 
tắm, đi bảy bước rồi nói to rằng: “Trên trời, dưới trời chỉ có 
ta là tôn quý hơn hết”: tất cả những điều này đều được các 
bộ phái thừa nhận. Duy có vấn đề được đặc ra là: có phải 
Bồ tát từ hông bên phải của thân mẫu mà sinh ra không? 
Thuyết của Bồ tát từ hông bên hữu mà ra thì trong kinh Du 
Hành của Trường-a-hàm, mục truyện Tỳ-bà- thi cũng có 
nói, rồi trong các bản truyện Phật khác cũng có, rồi luôn cả 
đến các điêu khắc phẩm nghệ thuật tại Quản-la-lạp-thức 
cũng được biểu hiện: như vậy, truyền thuyết này đã được 
tin tưởng một cách rất rộng. Căn cứ vào đó, Đại-chúng-bộ, 
khi bàn về cái tướng đản sinh tất nhiên của hết thảy Bồ tát 
(tối hậu thân), chủ trương: “Tất cả Bồ tát, khi sinh, đều từ 
bên hông phải của mẹ mà ra”. (Tôn-luân-luận, mục Đại- 
chúng-bộ). Đây là kết quả của những bậc thanh tịnh như Bồ 
tát chán sự xuất thai theo sản đạo phô thông của mọi người 
thường. Tôi cho thuyết này là sự kết hợp ngẫu nhiên với 
thần thoại cổ: trong Lê-câu-vệ-đà nói, Nhân-đà-la trồ cạnh 
sườn của mẹ mà ra (Ấn Độ triết học tôn giáo sử, trang 102). 
Giữa Nhân-đà-la và Chuyển luân vương có sự quan hệ như 
thế nào thì không rõ. Song, trong các kinh điển cô, về 
trường hợp Cù Đàm Tất Đạt, không những không ghi chép 
điều này, mà cả trong Ni-đại-na-già-tha cũng nói không có 
sự nhơ bân về sinh sản, tuy nhiên cũng không nói từ hông 
bên phải mà ra. Do đó, Thượng-tọa-bộ ở Tích Lan không 
thừa nhận đó là sự thật. Còn trong Thi-thiết-luận, được 
nhận là do Hữu bộ truyền lại, về điểm Bồ tát xuất sinh, tuy 
có rất nhiều thuyết minh, nhưng không một thuyết minh 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 9] 


nào nói đến việc Bồ tát từ hông bên phải mà ra, cho nên, 
nhận xét về phương diện này, có thể nói Hữu Bộ cũng 
không thừa nhận điều đó. Tôn-luân-luận đặc biệt cho đó là 
chủ trương của Đại-chúng-bộ, còn như Thượng-tọa-bộ-hệ 
vì là hệ phái trọng sự thực nên đối với thuyết đó chỉ coi như 
là một thí dụ mà thôi. 

Tóm lại, Bồ tát sinh ra là người, tiên A-tư-đà xem 
tướng rồi đoán rằng, nếu ở nhà thì sẽ là Luân vương, nếu 
xuất gia thì sẽ thành Phật: đó là sự nhất trí của tất cả truyền 
thuyết. Bồ tát ở nhà đến hai mươi chín tuổi. Bồ tát sẽ không 
là Luân vương mà sẽ là Phật vì đó là sự ước thúc thiên tiên 
của ngài. Như vậy, khi vượt thành xuất gia chỉ là sự hoản 
thành ước thúc hay cái giai đoạn chung cục của tam-kỳ- 
bách-kiếp đó mà thôi. Thế thì, Phật sinh ra là người cũng 
chỉ là quyền nghi thị hiện như người để dễ bề giáo hóa 
chúng sinh đó thôi. Các bậc luận sư của A-Tỳ-Đạt-Ma coi 
trọng điểm này chính là vì lý do đó, vì vậy mà vẫn đề được 
đặt ra là: phải quan niệm như thế nào về sự tu hành và hàng 
ma thành đạo sau khi xuất gia? Theo Đại-chúng-bộ, khi 
hoàn thành a-tăng-kỳ kiếp thứ nhất, Bồ tát đã vào địa vị 
thánh nhân (arya) tức là địa vị thấy đạo, sự tu hành của ngài 
sau đó chăng qua chỉ là để đoạn hoặc lợi tha mà thôi, vì thế, 
sự tu hành của tối hậu thân cũng chỉ là một nghỉ thức, cũng 
như ông vua trước khi chấp chính phải cử hành nghi thức 
đăng quang vậy. Tuy như thế cũng phải mắt sáu năm khổ 
hạnh mới an tọa dưới gốc Bồ đề, hàng phục ma vương mà 
thành đăng chính giác, cho nên không thể chỉ coi đó như 
một nghi thức được. Trong thời gian đó, nếu đứng về 
phương diện tiêu cực mà nói thì phải đoạn phiền não như 


92 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thế nào, còn đứng về phương diện tích cực mà nói thì phải 
có pháp tính để chứng ngộ, nghĩa là, giữa khoảng Bồ tát và 
bậc chính đẳng giác không có sư khu biệt về nội dung. 
Điều này sau đến Đại thừa đã nảy ra các thuyết trần sa vô 
minh v.v... Song, theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu, về điểm 
này, vì chưa tìm được thuyết minh tường tận của Đại- 
chúng-bộ phái nên chưa nắm được chân ý của bộ hệ này: 
đó là điều rất đáng tiếc. Trái lại, về phía Thượng-tọa-bộ-hệ 
thì cho rằng, Bồ tát đến bách kiếp vị mới chỉ đạt đến hạ- 
nhẫn-vị thôi, vì thế, sự tu hành của tối-hậu-thân Bồ tát 
tương đương từ trung-nhẫn-vị đến thế-đệ-nhất-vị, do đó, 
bất luận là tu hành, hàng ma hay chính giác, tất cả đều được 
coi là thực chất. Đây là kết quả tự nhiên được rút ra từ chủ 
trương của Hữu Bộ cho rằng: “Phải nói Bồ tát cũng như các 
loài khác, chư đoạn hết các kết sử”. Dĩ nhiên, trong các 
kiếp tiền sinh Bồ tát đã đoạn diệt được phần lớn phiền não 
và hoặc nghiệp (Hạ-bát-địa), nghĩa là đã đoạn chín phần 
phiền não của tình ý. Công tích này có thể được coi là sự 
luyện tập để cứu độ chúng sinh, nhưng để thành Phật đích 
thật cần phải có đại-bồ-đề (đại giáo), cũng như vẽ rồng cần 
phải điểm mắt vậy. Mà sự tu hành của tối-hậu-thân Bồ tát 
chính là cái thủ tục điểm mắt đó, được gọi là “Tam-thập-tứ- 
tâm-nhất-tọa-đắc-đoạn-kết-thành đạo”. câu này có nghĩa là: 
không rời gốc Bồ để gọi là nhất tọa; tam-thập-tứ-tâm là: 
mười sáu tâm thấy đạo (khổ pháp trí nhẫn, khổ pháp trí, 
cho đến đạo pháp trí nhãn, đạo pháp trí; khổ loại trí nhẫn, 
khô loại trí), và chính vô giáng đạo, chính giải thoát đạo 
hợp thành ba mươi tư niệm. Nói cho rõ ràng là: hoản toàn 
đạt quang đạo lý tứ đế, đồng thời, đã phá tất cả những tình 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 93 


ý mê chấp còn sót lại, gạn lọc cho hết mọi tồn lưu để hoàn 
thành sự tổng kiểm định của tam-kỳ-bách-kiếp. Ở thời kỳ 
này, phương pháp định tâm của Bồ tát là cái được mệnh 
danh là đệ-tứ-thiền-định, ly-giác-quan, việt-khổ-lạc, xả 
niện thanh tịnh, ở vào trạng thái bắt động, an trụ và thống 
nhất, vì thế, về pháp tướng, nó được gọi là “trụ đệ-tứ- 
thiền”. 

(Bắc-đạo-phái và Án-đạt-la-phái thì nói: “Phật y vào 
nhất thánh đạo đề thực hiện tứ sa môn quả”. Nghĩa là Phật 
không phải qua những giai đoạn Dự lưu, Nhất lai và Bắt 
hoàn mà chỉ lo đạo La hán mà thành đệ tứ quả. Thượng- 
tọa-bộ không thừa nhận quan điểm này: có thÊ nói trái 
ngược hắn với ba mươi bốn tâm). 


94 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Éuwơngy Vhuứ sáu; 


PHẬT-THÂẦN-QUAN 


1- PHẬT. 


Cuối cùng, Bồ tát đã thành đẳng-chính-giác và trở nên 
một vị Phật. Cái tôn hiệu sau khi thành đạo được xưng là 
Như-Lai, Thiện-Thệ, Thế-gian-giải v.v... và Phật-đà-quan 
về sự thực lịch sử thật đã xuất phát từ sự giải thích về nhân 
cách sau khi thành chính-giác này. Nghĩa là, từ một thái-tử 
Tắt-Đạt đến thành một vị Phật, cái tư cách đó như thế nào? 
Vấn đề này là xuất-phát-điểm của Phật-đả-luận. Và, nếu 
nói một cách thực tế, thì Bồ-tát-luận như đã trình bày ở 
trên, cũng chỉ là sự quan sát miên tục của vấn đề này mà 
thôi. 

Song, các vị đệ tử trực triếp của Phật đã quan sát bậc 
thầy của mình như thế nào? Về điểm mảy, tùy theo quan 
niệm của người nên cũng có chỗ bất đồng; nhưng, nếu nói 
một cách tổng quát thì họ đều coi Phật là bậc thầy Của trỜi, 
người, đắng Từ Phụ của ba cõi: theo các kinh điển cổ, quan 
niệm Phật như một bậc siêu-nhân này là một sự hiển nhiên. 
Nhưng, đồng thời với quan niệm siêu nhân Ấy, họ lại cũng 
nói về những sự kinh lịch có tính cách nhân gian của Phật 
nữa, đó là điều chúng ta cần phải ghi nhận. Tức là, sự lịch 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 95 


duyệt của Phật trong những thời kỳ còn thơ âu, tu hành khổ 
hạnh, sinh hoạt hàng ngày trong giáo đoàn, rồi nhuồm bệnh 
và cuối cùng rồi nhập diệt: tất cả kinh ngiệm đó đều biểu 
hiện về mặt nhân-gian. Như vậy, các đệ tử của Phật đã nhìn 
Phật ở cả hai phương diện siêu-tự-nhiên và nhân gian. Rồi, 
với thời gian trôi qua, cái nhân cách vĩ đại của Phật càng 
được hoài niệm dần dần đã đi đến chỗ lý-tưởng-hóa, đồng 
thời, ở một phương diện khác, những vấn đề thần học cũng 
được nêu ra, cho nên, nếu chỉ quan sát Phật theo hai yếu tố 
siêu-nhân và nhân-gian không thôi thì đáo cùng, người ta 
chưa thấy được thỏa mãn. Đức Phật, về phương diện nhân 
gian, là thật tướng hay đó chỉ là vì nguyện độ sinh mà giả 
hiện hiện thôi? Giữa sự tu hành của Phật và các vị La-hán 
có gì sai khác không? Sự dị đồng của chư Phật ở quá khứ 
và Phật Thích ca hiện tại như thế nào? Đó là những vấn đề 
pháp tướng đã lần lượt được đặt ra. Bồ tát luận đã nói trên 
kia thật ra chỉ là một bộ phận của yêu cầu muốn thuyết 
minh quá trình tu hành của Phật mà chúng tôi đã trình bày 
qua, ở đây, vì thế, ta lại cần phải tiếp tục khảo sát những 
vẫn đề sau khi thành Phật. 


2- SỰ BÁT ĐÔNG GIỮA PHẬT, THANH VĂN VÀ 
DUYÊN GIÁC. 


Để tiện cho sự quan sát, trước hết chúng hãy đề cập 
đến sự bất đồng giữa Phật và các vị La hán thông thường 
cùng Độc-giác như thế nào đã. Vấn đề này sỡ dĩ được đặt 
ra là vì, theo Nguyên Thủy Phật giáo, chính đức Phật cũng 
là một vị La hán, điều này được ghi rõ ràng trong Đại- 
phẩm-luật: sau khi độ cho năm vị tỳ khưu và kế cả Phật thì 


96 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thế gian đã có sáu vị La hán. Song, trên thực tế, sự vĩ đại 
của Phật, không nói ai khác, đến ngay Ca Diếp, Mục Kiền 
Liên hay Xá Lợi Phất cũng không bì kịp, do đó, về mặt 
pháp tướng, tất nhiên phải xác định sự khu biệt mới được. 
Kế đến, theo truyền thuyết, sau khi Phật thành chính-giác, 
đối với việc truyền đạo lúc đầu đã rất do dự, cuối cùng, giả 
sử Phật đã quyết định không truyền đạo mà nhập diệt ngay 
thì bất quá Phật cũng chỉ là một bậc tự giác mà thôi. Mà 
những bậc tự giác này ở thế gian vẫn cũng đã có, do đó, 
mới phát sinh tư tưởng độc-giác và cần phải so sánh với 
Phật là bậc tự giác, giác tha: chính vấn đề này đã trở thành 
vẫn đề A-Tỳ-Đạt-Ma. Về điểm này, nhìn qua ý kiến của 
các bộ phái, ta thấy họ đều giống nhau ở chỗ thừa nhận 
rằng, trên cương vị giải thoát, thì dù là Phật hay La hán đều 
đồng nhất, không sai khác, nghĩa là, họ đồng ý rằng Phật và 
La hán đều đã giải thoát hắn sinh tử luân hồi. duy có điểm 
bất đồng là đạo hạnh đạt đến giải thoát và lực dụng sau khi 
giải thoát. Đương nhiên, theo Tôn-luân-luận thì Hóa-địa-bộ 
cho rằng, Phật và Nhị thừa (Thanh văn, Độc giác) cùng một 
đạo, cùng một giải thoát, đạo thành Phật hay nội dung giải 
thoát cũng đều như nhau; tuy cũng có những học phái bất 
đông về lượng, nhưng, nếu nói một cách tổng quát, thì bắt 
đầu từ Hữu Bộ và Pháp-tạng-bộ (theo DỊ-bộ-tôn-luân-luận), 
đại để các bộ phái đều thừa nhận rằng Phật và Nhị-thừa 
cùng một giải thoát, nhưng về thánh đạo thì Tam-thừa có 
chỗ sai khác. Về điểm này luận Đại- P Dã sa quyền 143 đã 
nói rất tường tận về vấn đề “cụ tri căn” để giải thích rõ sự 
khu biệt giữa Tam-thừa, cho nên, ở đây, chúng ta hãy thử 
bàn qua một vài điểm chủ yếu về vấn đề này. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 97 


Trước hết, hãy nói về phương diện có thể đoạn diệt 
phiền não. Cứ theo Hữu Bộ thì sự vô tri của người ta có hai 
loại khác nhau là: “nhiễm ô-vô-tri và bất nhiễm ô-vô-tri; 
nhiễm-ô-vô-tri chủ yếu là phiền não về phương diện tình ý, 
nó là nguyên nhân khiến cho người ta luân hồi. Bất-nhiễm- 
ô-tri, theo quang ký, thì lấy liệt tuệ (kém trí tuệ) làm thể, 
tuy không phải là nguyên nhân sinh tử, nhưng là nguyên 
nhân làm cho người ta không hiểu rõ chân lý của sự thật 
(có chỗ chia thành hai loại nghi hoặc là tùy miên và sự, đại 
khái cũng đồng với sự nhiễm ô và bất nhiễm ô). Sự sai 
khác giữa Phật và Nhị thừa, theo quan điểm này, là Phật đã 
đoạn trừ cả hai loại vô tri, còn Nhị thừa chỉ mới trừ được 
nhiễm ô vô tri. Đoạn được nhiễm ô vô tri là hết sinh tử, về 
điểm giải thoát, tuy là đồng nhất, nhưng Phật lại còn đoạn 
diệt luôn cả bất nhiễm ô vô tri, được nhất-thiết-trí và nhất- 
thiết-chủng-trí, đối với giá trị thế giới và nhân sinh có năng 
lực phán đoán, đồng thời, đối với sự cá biệt cũng có thê 
nhận thức chính xác về phán đoán giá trị mà thôi. Lấy vô tri 
làm cơ sở: đó là khu biệt giữa Phật và Nhị thừa. Do đó, 
đứng về phương diện trí, tức giác trí, mà nói thì Phật đối 
với thảy cảnh giới (jneya) đều tự giác (không nhờ người 
khác), và không có giác tri bảo lưu (biến giác) mà là giác tri 
chính xác (không nhằm lẫn), còn Độc giác tuy có tự giác 
nhưng không có biến giác và chính giác, Thanh văn thì 
không có cả ba thứ giác đó: đây chính là điểm bất đồng 
giữa Tam thừa (cũng có thuyết cho rằng, Phật có tự-nhiên- 
giác, nhất-thiết-chủng-giác, Duyên giác chỉ có tự-nhiên- 
giác; còn Thanh văn thì không có cả hai). Còn về phương 
diện dụng lực thì Phật có thập-lực, tứ-vô-sở-úy, đại-bi và 


98 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tam-bất-cộng-niệm-trụ hợp thành cái gọi là thập-bát-cộng- 
pháp; Nhị thừa thì không có tất cả pháp trên đây (trở lên là 
theo Bà-sa quyền 143, Đại chính, 27,tr. 735, trung). 

THẬP-LỤC TRONG THẬP BÁT BÁT CỘNG 
PHÁP LÀ: 

I- Xứ phi xứ trí lực (trí hiểu biết chân lý của sự vật). 

2- Nghiệp-dị-thục-trí-lực (trí biết nhân quả nghiệp báo 
của hết thảy chúng sinh trong ba đời). 

3- Chủng-chủng-thắng-giải-trí-lực (trí biết tất cả sự 
hiểu biết của hết thảy chúng sinh). 

4- Chủng-chủng-giới-trí-lực (trí biết khắp tất cả mọi 
cảnh giới bất đồng của chúng sinh tong thế gian). 

5- Căn-thượng-hạ-trí-lực (trí biết tất cả căn cơ của 
chúng sinh và những phương pháp tu hành để đạt đến giải 
thoát niết-bàn). 

6- Biến-thú-hành-trí-lực (trí biết rõ sự sinh tử và 
nghiệp duyên thiện ác của chúng sinh). 

7-  Nhất-thiết-tịnh-lự-giải-thoát-tam-địa-tam-bát-đề- 
xuất-ly-tạp-nhiễm-thanh-tịnh-trí-lực (trí biết tất cả Thiền 
định và bát giải thoát). 

8- Túc-trụ-tùy-niệm-trí-lực (trí biết tất cả kiếp trước 
của chúng sinh và Niết bàn vô lậu). 

9- Tử-sinh-trí-lực (trí biết rõ sự sống chết). 

10- Lậu-tận-trí-lực (trí biết một cách đích thực tất cả 
mọi vọng hoặc tập khí vĩnh viễn không thê phát sinh). 

TÚ-VÔ-SỞ-ÚY LÀ: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 99 


I- Nhất-thiết-trí-vô-sở-úy, tức chính đẳng giác vô úy 
(trí biết hết thảy sự vật một cách chân chính không còn tâm 
sợ hãi). 

2- Nhắt-thiết-lậu-tận-trí-vô-sở-úy, tức lậu vĩnh tận vô 
uý (Phật đã đoạn trừ hết phiền não, không còn tâm sợ hãi). 

3- Thuyết-chướng-đạo-vô-sở-úy, tức thuyết chướng 
pháp vô úy (trí biết không còn sợ những sự chướng đạo cho 
Phật đạo). 

4- Thuyết-tận-khô-đạo-vô-sở-úy, tức thuyết xuất đạo 
vô úy (nói hết thảy sự khổ, không còn sợ hãi). 

TAM NIỆM TRỤ LÀ: 

I- Tín-kính-giả, phát bình đẳng (chúng sinh tin kính 
Phật, Phật không vì thế mà vui, thường an trụ nơi chính 
niệm). 

2- Bắt-tín-kính-giả, phát bình đăng (đối với chúng 
sinh không tin kính Phật, Phật không vì thế mà buồn phiên, 
vẫn an trụ nơi chính niệm, chính trí). 

3- Tín kính bắt tín kính giả diệc phát bình đắng (dù tin 
kính hay không tin kính, Phật không vì thế mà vui hoặc 
phiền não, vẫn an trụ nơi chính niệm). 


Sau hết là đại bi. Về điểm bất đồng giữa đại bi của 
Phật và bi của Thanh văn, thì luận Bà-sa quyền 31, và luận 
Câu-xá quyên 27, tuy nói có tám điều, nhưng tóm lại thì 
phạm vi của đại bị rộng lớn hơn, và về phương diện tuyệt 
đối (vô nhiễm) thì Nhị thừa không sánh kịp, cho nên nói là 
bất cộng. 


100 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


(Về mười tám pháp bất cộng có thể tham chiếu luận 
Câu-xá, quyền 9à NI kì phẩm thứ 21, luận Bà-sa 31, Đại 
chính, 27, tr. 157 hạ, trong đó nói về đại bi có dẫn dụng 
Bản-sinh-đàm và thêm cả thuyết minh của Đại thừa). 

Mười tám pháp trên đây duy Phật mới có, Nhị thừa thì 
không: đó là điểm khu biệt giữa Phật và Nhị thừa vậy. 
Theo Luận-Sự thì Án-đạt-la phái chủ trương rằng thập lực 
thông cả Thanh văn, nhưng các bộ phái khác thì cho đó chỉ 
là đặc hữu của Phật và là tiêu chuẩn lớn về sư khu biệt giữa 
Phật và Thanh văn. 

Trên đây là nói theo lập trường của Hữu Bộ thuyết 
minh về sự sai khác giữa Phật và Nhị thừa, và Đại-chúng- 
bộ đại khái cũng thừa nhận như thế, vì, theo chỗ tôi nghiên 
cứu, đối với vấn đề này Đại-chúng-bộ tuy không có ý kiến, 
nhưng ai cũng biết vấn đề ngũ sự, do cách nhận xét, đã biện 
minh về sự sai khác giữa Phật và La hán, căn cứ vào đó thì 
ta đủ hiểu. Ngũ sự như đã nói ở trên, là: I-Mặc dù là La 
hán nhưng nếu nhục thể còn tồn tại thì vẫn còn có hiện 
tượng di tỉnh trong mộng mị; 2-Đối với đạo lý còn có chỗ 
nghi vấn; 3-Cũng có khi không tự biết là mình đã chứng 
ngộ; 4-Hoặc có khi phải do thầy chỉ bảo cho mới biết mình 
đã chứng quả La hán; 5-Tuy là La hán nhưng phải dùng 
một phương tiện nào đó, chăng hạn, nếu không nhờ tiếng 
“khổ” thì cõi lòng đôi khi không được phẳng lặng bình 
thản. 

Đối chiếu năm điều này với năm điều sau của luận bộ 
Nam-Phương: 

1- La hán cũng có bất tịnh lậu xuất. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 101 


2- La hán cũng có vô tri. 

3- La hán cũng còn do dự. 

4- La hán cũng còn nhờ người khác mới được nhập 
đạo. 

5- Phải nhờ tiếng “khổ” mới được thấy đạo. 

Theo Tôn-luân-luận, năm điều trên đây là nguyên 
nhân đã đưa đến sự phân phái thành Thượng tọa và Đại 
chúng, và thừa nhận rằng năm điều đó là đặc sắc của Đại- 
chúng-bộ. 

Bàn luận và quyết định về năm điều này là Ản- đạt-la 
phái ở miền phụ cận của Ché- đa-sơn-bộ, và chủ yếu phái 
nảy muốn nói răng La hắn vẫn là nhân gian chứ chưa phải 
siêu nhân. Thứ nhất, nhận xét về phương diện nhục thể, La 
hán vẫn là hữu lậu; thứ hai, thứ ba, La hán tuy đã đoạn diệt 
hết phiền não về phương diện tình ý, nhưng đối với chân lý 
của sự vật hay học vấn pháp nghĩa vẫn còn có chỗ không 
thông suốt, nói theo thuật ngữ là vẫn chưa đạt được nhất- 
thiết-chủng-trí; thứ tư, La hán không phải tự giác mà là nhờ 
người khác dạy bảo mới có được giác tri; thứ năm, tuy là 
La hán nhưng chưa phải thường xuyên ở trong định, và vì 
muốn định tâm nên cân phải nô lực. Những ý nghĩa trên 
đây không phải luận về La hán nhưng hàm ý muôn so sánh 
Phật và La hán, tức là, Phật, về mặt nhục thể có nhiên là vô 
lậu, về tâm lực thì có đủ nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, 
Phật không còn vô tri hay nghi hoặc, giác tri của Phật trước 
sau vẫn là tự giác và thường trụ nơi định tâm. Đó là Phật- 
đà-quan dự tưởng của tất cả các phái thuộc Đại-chúng-bộ- 
hệ, trong đó hàm ý muốn nêu lên sự thấp kém của La hán, 


102 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


bất luận nói về phương diện nào đi nữa, đây cũng là một sự 
thật hiển nhiên. Vì thế, sự bất đồng giữa Phật và Thanh văn 
cũng chỗ đó, ngoài điểm này ra, đại khái có thể nói cũng 
phù hợp với ý kiến của Hữu Bộ. 

Tóm lại, về phương diện giải thoát sinh tử thì dù Phật 
hay Nhị thừa đều đồng nhất, có bất đồng chăng là về 
phương diện dụng lực. Phật là bậc đã viên mãn nhân cách 
tự lợi, lợi tha, và gần như siêu-tự-nhiên; Nhị thừa, về 
phương diện tự lợi, là người đã được đạo giải thoát, nhưng 
về phương diện lợi tha, tuy không phải hoàn toàn không có, 
song không thê sánh kịp với Phật về điểm này; đó là ý kiến 
của các vị luận sư của A-Tỳ-Đạt-Ma. Về ý nghĩa này, luận 
Đại-tỳ-bả-sa còn dùng thí dụ “ba con thú qua sông” trong 
kinh để rõ thêm về Tam thừa. Tức là, con chó qua sông thì 
nôi trên mặt nước, con ngựa qua sông có khi chân cũng tới 
đất nhưng không triệt để, duy chỉ có con voi là luôn luôn 
chân đạp sát đáy sông. Đó là thí dụ Thanh văn, Duyên giác 
và Phật. Sau, Thiên-Đải cũng thường dùng thí dụ này để 
thuyết minh về sự bất đồng giữa Tam thừa (Bả-sa, quyền, 
Đại chính, 27, tr. 735, trung). 

Luận A-tỳ-đàm của Xá-lợi-phất, quyền 8, (Đại chính, 
28, trang 585, thượng) đã căn cứ vào những điểm trên đây 
để định nghĩa và thuyết minh về Tam thừa một cách cực kỳ 
đơn giản như sau: 

MỘT: Thế nảo gọi là Thanh văn? Những người nghe 
theo người khác, thụ giáo người khác, thỉnh người khác nói 
pháp. không phải tự mình suy tư, không phải tự giác, không 
phải tự mình quan sát mà chứng được quả Tu-đà-hoàn, quả 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 103 


Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán thì gọi là 
Thanh văn. 

HAI: Thế nào gọi là Duyên giác? Những người không 
thành tựu ba mươi hai tướng, cũng không nghe theo người 
khác, không thụ giáo người khác, không thỉnh người khác 
thuyết pháp, không nghe pháp người khác, tự mình suy tư, 
tự mình giác ngộ, tự mình quán sát và chứng ngộ quả Tu- 
đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, và quả A-la-hán thì gọi là Duyên 
giác. 

BA: Thế nào là người Chính giác? người đã thành tựu 
ba mươi hai tướng, không nghe theo al, không học hỏi ai, 
tự suy tư, tự giác ngộ, tự quán sát biết hết thảy các pháp 
thông. suốt, có sức tự tại, tôn quý tự tại, tri kiến vô thượng, 
tối thắng chính giác, thành tựu Như lai thập lực, tứ vô sở 
úy, thành tựu đại bị, thành tựu tự tại, quay bánh xe pháp: 
thế gọi là người chính giác. 

Ngoài ra, theo Đại thừa A-Tỳ-Đạt-Ma-tập-luận của 
Vô Trước, quyền thứ 7, (Đại chính, 31, trang 690, hạ) thì 
giữa Thanh văn hiện quán và Bồ tát hiện quán có mười một 
loại khác nhau; sự sai biệt về quả cũng có mười loại. Về sự 
giả thích đó, có thể xem Đại thừa A-Ty-Đạt-Ma-tập-luận 
của An Tuệ, quyền 13 (Đại chính, 31, trang 757, thượng). 


3- THÂN THẺ CỦA PHẬT. 


Như trên đã nói, đức Phật cuối cùng đã thành một bậc 
thánh tôn quý hơn hết trong tất cả chúng sinh, do đó, tiến 
thêm một bước nữa, thì vấn đề được đặc ra là: bản tính của 
Phật như thế nào? Khi nghiên cứu vấn đề này, trước hết 


104 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phải bắt đầu từ phương diện của Phật đã. Vì, tỉnh thần giới 
của Phật dĩ nhiên là thuộc về lậu siêu-tự-nhiên, cho nên, 
vẫn đề còn là và được nêu ra là về phương diện thân thể. 
Thân thể, nói theo một khía cạnh, thì thân thể của 
Phật nhưng nhiên thuộc về sinh thân về bản chất cũng có 
những điểm cộng thông với thân thể của người thường; 
đồng thời, ở một khía cạnh khác, nhờ đã nhiều kiếp tu 
hành, trong thời đại Bồ tát đã đầy đủ ba mươi hai tướng, 
cho nên, đến khi thành thì thân thể đó đã hoàn toàn biến 
thành một linh thể siêu tự nhiên. Tựu trung, chủ trương 
theo quan điểm sau này là Đại-chúng-bộ, đặc biệt đại biểu 
cho chủ trương đó là Nhất-thiết-bộ và Thuyết-xuất-thế-bộ. 
Trước họ, đức Phật không những chỉ thanh tịnh ở lĩnh vực 
tinh thần, mà ngay cả về phương diện nhục thể cũng hoản 
toàn vô lậu. Nói theo thuật ngữ là: mười tám giới đều là vô 
lậu (Tôn-luânluận mục Đạichúng bộ, Bhavya; 
Ehavyavahàriha; Rockvill “s The Life of the Buddha p. 
187; Bà-sa quyên 44, Đại chính, 27, tr. 299. thượng, và 
quyền 76, trang 391, hạ). Mười tám giới là tổng hợp của 
sáu căn, sáu cảnh và thức, nói một cách đơn giản thì đó 
toàn thể tô chức của thân và tâm. Cho thân sinh của Phật 
không phải do nghiệp lực chiêu cảm mà là vì nguyện độ 
sanh nên thị hiện đầu thai: đó là cách thuyết minh thích ứng 
với Bồ tát quan của Đại-chúng-bộ (Bả-sa quyên 76, nói: 
“Đại-chúng-bộ lấy những câu này làm kinh chứng: Như lai 
sinh ra trong thế gian, trưởng thành trong thế gian, nhưng ở 
ngoài thế gian, không bị các pháp thế gian làm ô 
nhiễm...”). Lúc đầu, chủ trương này chỉ chuyên đứng trên 
lập trường nhục thể của Phật mà nói, nhưng một khi nó 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 105 


thành hình, thì không thể không tiến đến một kết luận tất 
nhiên: Đức Phật, về mặt nhục thẻ đã là siêu tự nhiên. Theo 
Luận-Sự thì Án-đạt-la phái và Bắc-đạo-phái cho rằng vật 
bài tiết của Phật còn thơm hơn bắt cứ thứ diệu hương nào: 
lý luận này thật có vẻ quá ngây ngô. Lại theo Tôn-luân- 
luận thì từ Đại-chúng-bộ-hệ còn phát sinh một thuyết cho 
rằng “sắc thân của Như lai không có giới hạn”, “Uy lực của 
Như lai cũng không có biên tế”, và “thọ lượng của Như lai 
cũng vô hạn”. Đã cho nhục thể của Phật là vô lậu, là xuất 
thế gian thì kết luận tất nhiên phải có là Phật đã vượt ra 
ngoài giới hạn của thời gian và không gian vậy. Hơn nữa, 
thệ của Phật là hóa độ chúng sinh, do đó, “Phật hóa chúng 
sinh khiến cho sinh lòng tịnh tín, không chán nản” (Tôn- 
luân-luận, Đại-chúng-bộ). Vì theo lập trường trên nên cuối 
cùng đã đi kết luận như thế. Và dĩ nhiên chủ trương này, dù 
trong Đại-chúng-bộ cũng là một chủ trương rất tiến bộ. Cho 
nên, từ lập trường “Chư Phật thế tôn đều xuất thế; hết thảy 
các đức Như lai đều không có lậu pháp” đã đạt đến kết luận 
như trên. Trong những giai đoạn tiến triển của luận lý, tuy 
cũng có nhiều điểm bất đồng, nhưng dù thế nào mặc lòng, 
nếu cái kết luận tối hậu chưa đạt đến điểm đó thì vẫn chưa 
ngừng lại. Phật-đà-quan của Đại thừa Phật giáo sau này đã 
xuất phát từ đấy. Cho nên, chỉ cái Phật-thân-quan này của 


°Tặn g-nhất-a-hàm quyên 2 (Đại chính, 2, tr. 554, thượng): Thể của Như Lai 
do kim cương tạo thành 

Tăng-nhất-a-hàm quyền 3 (Đại chính, 2, tr. 754, thượng): Thân Như Lai là số 
kim cương 

Tạp-a-hàm quyên 23 (Đại chính, 2, tr. 4ó, trung): tính của thê thân và pháp 
thân của Như Lai là thanh tịnh. 


106 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Đại-chúng-bộ cũng đã đến thuyết về pháp thân, ứng thân và 
báo thân rồi. 

Đối chọi lại với chủ trương siêu nhân gian trên đây 
của Đại-chúng-bộ, Thượng-tọa-bộ trước sau vẫn đứng trên 
lập trường nhân gian để khảo sát bản tính của Phật. Phật sở 
dĩ là Phật là chỉ về phương diện tinh thần mà thôi, còn về 
lĩnh vực nhục thể, dù Phật có đủ ba mươi hai tướng, có sức 
mạnh vĩ đại (sức mạnh của trăm nghìn người, Hữu Bộ cũng 
thừa nhận điểm này. Bà-sa quyên 30, Câu-xá quyền 27), 
nhưng nhục thể vẫn là nhục thể. Bản thân Phật tuy đã xa lìa 
mọi phiền não, nhưng đối với những người khác, có khi 
Phật là đối tượng dẫn khởi phiền não của họ: về điểm này, 
không thể nói là Phật không có pháp hữu lậu. Bà-sa thuyết 
minh về điểm này cho rằng nhục thân của Phật cũng là do 
kết quả vô minh khát ái, đặc biệt về nguyên nhân gây nên 
phiền não, đã nói như thế này: 

Nếu thân thê của Phật là vô lậu thì lẽ ra người con gái 
Vô-Tỷ kia đã không khởi ái dục khi thấy thân Phật, Chỉ- 
nan lẽ ra đã không phát sân khi thấy Phật, những kẻ kiêu 
mạn lẽ ra không sinh kiêu, và bọn Ô-lư-tần-loa-ca-diếp-ba 
đã không sinh sĩ” (Bà-sa quyền 76, Đại chính 27, trang 
392, thượng). 

Trong khi nói Phật không bị các pháp thế gian làm ô 
nhiễm có nghĩa là Phật không bị những thứ đắc thất, lợi 
hại, khổ lạc của thế gian làm động tâm, nói cách khác, Phật 
đã thoát ly hắn lợi, danh, xưng, lạc, và suy, hủy, cơ khô ở 
thế gian (Bà-sa như trên). Do đó, vật bài tiết của Phật là bất 
tịnh, về thọ mệnh cũng chỉ tự do lưu thọ được ba tháng và 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 107 


xả thọ hai mươi năm chứ quyết không phải vô hạn định 
(Hữu Bộ cho rằng nhờ Tứ-thần-túc có thể kéo đài được một 
kiếp), và, như vậy, dĩ nhiên là dung tích cũng không thể là 
vô hạn. Nếu nói theo thuật ngữ thì chỉ có giới là vô lậu, còn 
mười lăm giới kia là hữu lậu. Đó là tiêu ngữ Phật-thân- 
quan của Hữu Bộ. Do đó, bản thệ của Phật là độ sinh, 
nhưng cái phương tiện, tức là nói về sinh thân bắt tất phải 
hóa độ hết thảy, mà nhân duyên hóa độ hết thảy là sự kiến 
lập pháp thân, cũng là Tăng già và pháp nghĩa, là cái 
phương pháp rất hợp lý. Chính vì thế trong luận Bà-sa, 
quyền 116 (Đại chính, 27, trang 602, thượng) đã so sánh tội 
nghiệp khinh trọng giữa sự làm thân Phật chảy máu và phá 
hòa hợp tăng, cho răng làm cho thân Phật chảy máu duy chỉ 
phá hoại cái sinh thân của Phật mà thôi (tội nhẹ hơn), chứ 
phá hòa hợp tăng tức là hủy diệt pháp thân của Phật (tội 
nặng hơn); lại nói: “Hết thảy Như lai ứng chính đăng giác 
đều kính trọng pháp thân chứ không trọng sinh thân”. Do 
đó, Phật nhập diệt là diệt thật chứ không phải giả diệt, khác 
hăn chủ trương Đại-chúng-bộ cho răng thọ mệnh của Phật 
có thê kéo dài đến vô lượng kiếp! 

Tóm lại, sự nhận xét bất đồng là: Thượng-tọa-bộ 
trước sau vẫn coi Phật như một người thường mà thành; 
còn Đại-chúng-bộ, trái lại, muốn chủ trương cái gọi là pháp 
thân quyên hóa mà dẫn khởi thành Phật. Về phía Thượng- 
tọa-bộ thì cho rằng chỉ cần có tăng già và pháp nghĩa là tỉnh 
thần của Phật vẫn có thể hoạt động chứ không quan hệ gì 
đến sự hiện diện hay không hiện diện của sinh thân Phật. 
Trái lại, Đại-chúng-bộ thì trước sau vẫn lấy Phật làm trung 
tâm, nếu không thừa nhận thường trụ của Phật làm căn 


108 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nguyên cho tăng già và pháp nghĩa thì khó mà hoàn thành 
được cứu độ quan. Về điểm này, như giáo hội Cơ Đốc lây 
sự quan hệ giữa Cơ Đốc và giáo hội để khảo sát mọi vấn đề 
tương quan, tôi cho rằng đó là điểm rất lý thú. 


4- TINH-THẢN-LỰC CỦA PHẬT. 


Về thân thể của Phật, giữa Đại-chúng-bộ-hệ và 
Thượng-tọa-bộ-hệ tuy có những ý kiến bất đồng, nhưng về 
tinh thần lực tuyệt điểm của Phật thì, trên đại thế, cả hai 
đều hất rí. Nghĩa là, hai bộ hệ đều thừa nhận rằng tinh thần 
của Phật là hoàn toàn vô lậu, xuất thế gian (siêu-tự-nhiên) 
và ý lực của ngài là vô biên. Bà-sa quyền 30 (Đại chính, 27, 
trang 155, hạ), Đại-Đức nói, Bồ tát ý lực vô biên, thân lực 
vô biên. Câu-xá quyền 27, Đại-Đức-Pháp-Cứu nói, Phật ý 
lực vô biên, thân lực vô biên. Tuy nhiên, không phải hoàn 
toàn nhất trí mà ở một vài điểm vẫn có chỗ bất đồng. Đại- 
chúng-bộ-hệ muốn đề cao cái tinh thần vô biên đó đến cực 
độ; còn Thượng-tọa-bộ-hệ thì vẫn muốn thừa nhận trong 
tỉnh thần của Phật cái tác dụng tâm lý thông thường. 

Thí dụ, Đại-chúng-bộ-hệ cho rằng tâm lực của Phật 
chỉ trong một sát na (một tích tắc) có thể biết hết thảy các 
pháp, nói cách khác, một sát na tâm biết hết ngoại cảnh, kê 
cả tác dụng của tâm và tự thể của tâm cũng có thể biết. Do 
đó, bất luận một sự vật gì trong thế gian được nêu ra, Phật 
đều giải đáp được ngay mà không cần phải suy nghĩ. Phật 
trong một sát na tâm có thể phát khởi một lời, trong một sát 
na ngữ có thể nói một chữ; Thanh văn, Độc giác trong sát 
na tâm có thể phát khởi một lời, trong một sát na ngữ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 109 


không thể nói một chữ (Bà-sa quyền 15, Đại chính, 27, 
trang 72, trung). Lại nữa, một sát na tâm biết hết thảy pháp, 
một sát na tâm tương ưng (tâm sở) bát nhã, biết hết thảy 
pháp (Tôn-luân-luận). Lại như trí giải thoát thì tâm trí và vô 
sinh trí là hai thể đồng thời và thường hăng hoạt động trong 
Như lai, vì thế, tâm trí và vô sinh trí của chư Phật Thế Tôn 
là thường hằng bất tuyệt cho đến khi nhập niết bàn (Tôn- 
luân-luận). Do đó, tâm của Phật không có vô ký mà tràn 
đầy trí giải thoát thường trụ bất diệt. 

Trái lại, Thượng-tọa-bộ-hệ thì chủ trương tỉnh thần lực 
của Như lai tuy là vô biên, nhưng trong một sát na không 
thể nào biết hết thảy các pháp. Muốn biết rõ hết thảy các 
pháp vẫn cần có sự chú ý (tác ý) đặc biệt. Nếu không đặc 
biệt chú ý thì chỉ trong giới hạn ba nghìn thế giới thôi. 
Trung-A-Hàm quyền 19, kinh Phạm-Thiên-Thỉnh-Phật, 
nói: “Thế Tôn bảo: Phạm Thiên như mặt trời, tự tại chiếu 
các phương là nghìn thế giới, trong nghìn thế giới, ta được 
tự tại” (Đại chính, I, trang 548, thượng). Chính đức Phật 
cũng nói là ngài chỉ được tự tại trong phạm vi của nghìn đại 
thiên thể giới mà thôi: đó là chứng minh cụ thê về giới hạn 
(xem Câu-xá quyền 12). Nếu muốn biết khắp mười phương 
thế giới thì vẫn cần có sự chú ý, và cho đó, cần cũng phải 
có thứ tự thời gian. Nếu lại nói theo tính chất đối tượng thì: 
về ngoại cảnh có thê trong một sát na biết được, nhưng về 
nội cảnh, tức là tâm, tâm sở và câu-hữu-pháp thì không thể 
nảo cùng một lúc trong sát na mà biết được. Cái đương thê 
của tâm và tâm sở, dù là Phật đi nữa, nhưng nếu không ý 
niệm kế tiếp thì vẫn không thể nhận thức được (Pháp-tạng- 
bộ và Hóa-địa-bộ cho rằng tâm sở và câu-hữu-pháp tuy có 


110 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thể biết, nhưng tâm vương thì không thể. Hữu Bộ thì cho 
rằng ngoại cảnh và cộng tưởng (như chư pháp vô ngã) tuy 
có thể biết, nhưng tự tính, tương ưng, câu-hữu-pháp của 
tâm lúc đó thì không thể biết (Quốc dịch Tôn-luân-luận tr. 
19-20, cước chú) ). Theo Hữu Bộ thì sự hoạt động tâm lý 
của người ta là một tâm kế tục (tiêu điểm của chú ý) chứ 
không thể có hai tâm phát khởi cùng một lúc, vì thế, dù là 
Phật cũng không ngoài công lệ đó. Cho nên, sự phát khởi 
của tâm trí vô sinh trí cũng là kế tục, không những không 
thê cùng hoạt động trong một lúc, mà dù là Phật đi nữa 
cũng vẫn có tâm vô ký, vì thế không thê bảo là tận trí và vô 
sinh trí thường hằng tùy chuyền được. Phật đôi khi cũng có 
trạng thái vô ký phô thông, do đó, tuy là Phật, nhưng khi 
giải đáp mọi vấn đề không nhiều thì ít, cũng cần phải suy 
nghĩ. Như vậy, tuy cùng thừa nhận rằng tinh thần lực của 
Phật là vô hạn, nhưng cách giải thích của hai phái Đại 
chúng và Thượng tọa lại khác. Chính kết quả này đã đưa 
đến cuộc tranh luận lớn về việc Phật thuyết pháp, tức vẫn 
đề “chuyển pháp luân” mà ở nhiều điểm, ta cần đặc biệt lưu 


ý. 
5- CHUYÊN-PHÁP-LUÂN. 


Phật sở dĩ là Phật là nhờ ở đặc trưng thuyết pháp độ 
sinh. Nếu Phật không thuyết pháp thì cũng chỉ là Duyên 
giác chứ không phải chính đăng giác. Thuyết pháp là cái 
bản chất của tư cách Phật. Song, vẫn đề được đặt ra ở đây 
là: thuyết pháp là gì? Có phải tất cả những điều Phật nói ra 
đều đại biểu cho bản ý của Phật không? Tiến thêm bước 
nữa: mỗi quan hệ căn bản giữa đức Phật và sự thuyết pháp 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 111 


đó ra sao? Đó là những vấn đề tự nhiên được nêu ra tùy 
theo quan điểm của Phật-đà-quan ở trên. 

Đối với những vận đề trên đây, phía Đại- -chúng-bộ 
vẫn theo lập trường có hữu là lý tưởng hóa và đề cao cực 
điểm. Trước hết, đạt đến điểm tối cao là Pháp-thân-quan. 
Nếu nói theo lập trường Phật-đà-quan thì đức Phật chẳng 
qua vì nguyện độ sinh mà giả hiện, cho nên, sự thuyết pháp 
của Ngài chung quy cũng là giả hiện. Đại biểu cho quan 
điểm này, theo Luận-Sự là Án-đạt-la phái và Bắc-đạo phái 
thuộc Đại-chúng-bộ-hệ. Căn cứ theo Phương-đăng-phái, 
nếu bảo Phật trụ ở thế gian là sai lầm; thật ra, Phật không ở 
thế gian mà thường ở trên cung trời Đâu suất, hiện ở thế 
gian này chỉ là hóa thân Phật mà thôi. Do đó, nếu bảo tự 
thân Phật thuyết pháp cũng là sai lầm nốt, tự thân Phật 
thường an trụ nơi Đâu Suất thiên, còn thuyết cũng chỉ do 
uy lực đặc thù của hóa thân mà thôi. Tôn-luân-luận, mục 
Đại-chúng-bộ, nói: “Phật thường ở trong định, không lúc 
nảo nói năng, nhưng chúng sinh thì cho là Phật thuyết pháp 
và vui mừng hớn hở”. Ở đây không nói Phật thường trụ nơi 
Đâu Suất thiên, về điểm này tuy có khác với Phương-đăng- 
phái, nhưng về điểm Phật không trực tiếp thuyết. pháp thì 
đại khái cũng cùng một ý kiến như Phương- -đẳng- -phái. 
Tóm lại, những ý kiến trên đây cho răng Phật tuy lẫy việc 
cứu độ chúng sinh làm nhiệm vụ, nhưng không bao giờ xa 
lìa địa vị báo thân, Phật cứu độ nhậm vận tự nhiên, chứ 
không phải do kết quả của nỗ lực ý chí. Sau này, trong 
pH -thức-phái đã phát sinh sự tranh luận về “Thuyết-pháp- 
gia”, hay “Bắt- -thuyết-pháp- gla”, xét ra, nguôn gôc nó đã 
tồn tại trong các phái Tiểu thừa rồi. 


TP Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Những ý kiến trên đây là những ý kiến rất tiến bộ, 
nhưng không phải chỉ hoàn toàn chủ trương như thế, Phật 
vì chúng sinh thuyết pháp: điều này, dĩ nhiên, không những 
chỉ Thượng-tọa-bộ thừa nhận mà đại đa số thuộc Đại- 
chúng-bộ-hệ cũng nhận định như vậy. Duy vấn đề được 
nêu lên là: đức Phật trước hết đã dùng tiếng gì để thuyết 
pháp? Nếu vấn đề này được đặt thành vấn đề lịch sử mà 
khảo sát thì nó là một vẫn đề vô cùng trọng đại, vả nếu 
không đề cập đến tính chất của tiếng Ba-li (Pàl¡) thì không 
thê được. Song, vì đây là vấn đề pháp tướng của A-Tỳ-Đạt- 
Ma nên nó vẫn chưa tiến bộ đến điểm đó. Tóm lại, Phật đã 
dùng một ngôn ngữ nhất định để thuyết. pháp hay đã dùng 
nhiều ngôn ngữ? Vì thời bấy giờ có nhiều ngôn ngữ (quốc 
ngữ), thêm vào đó là trong đám thính chúng của Phật cũng 
có nhiều giống người khác nhau, nên vấn đề này tự nhiên 
đã phải được đặt ra. 


Về điểm này, cũng vẫn theo lập trường cô hữu của 
mình, Đại-chúng-bộ lại đề cao, chủ trương răng ngôn ngữ 
mà Phật đã dùng duy chỉ một tiếng, tức Phạm âm, đại 
chúng trong pháp hội, nhờ sức uy thần của Phật, mỗi người 
đều nhận ra đó là tiếng mẹ đẻ của mình và đều được lợi ích. 
Sự quy kết này, đến Tôn-luân-luận đã thành “Phật dùng 
một tiếng, nói hết thảy pháp”. Phật dùng một tiếng, về nội 
dung, tuy có thể giải thích nhiều cách, nhều thức, nhưng, 
nếu nhận xét về vấn đề quốc ngữ, thì một tiếng, ít ra, có thể 
giải thích là một quốc ngữ. Để chứng minh, luận Bà-sa 
(quyên 79, Đại chính, 27, tr. 410, thượng) đã trích dẫn một 
bài kệ xưa: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 113 


“Phật dùng một tiếng mà nói pháp 

Chúng sinh theo loại đêu được hiểu 

Đêu là Thể Tôn dùng tiếng mình 

Chỉ vì mình mà nói các nghĩa ” 

Trái lại, Thượng-tọa-bộ, nhất là đến Hữu Bộ, thì cho 
rằng đức Phật cũng tùy theo nơi chỗ bất đồng mà dùng các 
quốc ngữ khác nhau. Nghĩa là, có khi Phật dùng Phạm âm, 
có khi dùng tiếng Miệt-lê-xa, và khi dùng quôc ngữ Lịch 
Ca. Nếu khi nào trong chúng hội có nhiều giống người thì 
Phật nhanh chóng biển quốc ngữ để khiến cho ai ai cũng 
hiểu, như đang cùng nghe một thứ tiếng (đối với bài kệ 
trên, theo một lập trường nào đó, Hữu Bộ cho không phải 
câu nói trong Tam tạng, vì thế không thê thông qua (Bả-sa 
quyền 79, Đại chính, 27, trang 410, trung). Chủ trương này 
của Thượng-tọa-bộ-hệ dĩ nhiên gần với sự thật hơn, nhưng 
đến luận Bà-sa thì vì đem xử lý phạm vi quốc ngữ một cách 
rộng rãi quá nên đã không thể soi sáng về mặt lịch sử được; 
đó là điều rất đáng tiếc! 

Nhưng, bất luận dùng một thứ ngôn ngữ nào đi nữa 
thì Phật thuyết pháp vẫn là một sự thật, cho nên, vấn đề lại 
được đặt ra là: thuyết pháp, cứu cánh là chỉ cái gì? Nói 
cách khác, thuyết pháp duy chỉ liên quan đến việc chuyển 
mê khai ngộ thôi, hay tất cả những lời nói của Phật đều là 
lời thuyết pháp? Nếu khảo sát vấn đề này về mặt lịch sử thì, 
sau khi Phật thành đạo tuy đã nói chuyện với hai người lái 
buôn là Đế-lợi-phú-sa và Bạt-lê-ca cùng một người là tà 
mệnh ngoại đạo là Ưu-ba-ca, nhưng cuộc đàm thoại đó 
không thể gọi là thuyết pháp, tức chuyển pháp luân được. 


114 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Nhưng khi đến vườn Lộc dã nói Tứ đế độ cho năm vị Tỳ 
Khưu thì đó mới đầu chuyển pháp luân; bởi thế, cứ theo 
quy tắc trên, từ vườn Lộc dã trở về sau, trong các cuộc đàm 
thoại của Phật cũng có khi không phải là thuyết pháp. Về 
điểm này, như ai cũng biết chủ trương của Đại- -chúng-bộ là: 
“Những lời nói của các đức Như lai đều là chuyên pháp 
luân”. Cứ theo bộ này thì chủ thể của sự thuyết pháp là 
ngôn ngữ (Bả-sa, quyên 182, Đại chính, 27, trang 912, 
trung), mà lời nói của Như lai tuy là những lời nói thường 
nhật nhưng cũng là lời xuất thế gian. Do đó, tất cả những 
cuộc đàm thoại của Như lai, dù có trực tiếp liên quan đến 
pháp nghĩa hay không, đều là thuyết pháp cả. Chăng hạn 
Phật chỉ hỏi A Nan: “Mưa phải không?” thế mà cũng khiến 
cho A Nan vui mừng tỉnh tiến tu đạo, thì, về điểm này, 
không thê không bảo là thuyết pháp. Trái lại, theo Hữu Bộ, 
chủ thê của pháp luân không phải là ngôn ngữ mà là Thánh 
đạo, bởi thế, nêu khi Phật không nói Thánh đạo mà chỉ nói 
những lời thường nhật lúc tâm vô ký như những lời “mưa 
phải không” trên đây thì không không thê nói thuyết pháp 
được (tham chiếu Bà-sa, quyên 126, Đại chính, 27, trang 
659, trung, và quyên 182, trang 912, trung và hạ). Khoảng 
giữa hai lập trường này là lập trường của Đa-văn-bộ. Theo 
bộ này, chủ thể của sự thuyết pháp tuy là âm thanh, nhưng 
tất cả âm thanh không phải là thuyết pháp, mà chỉ có năm 
tiếng vô thường, khổ không, vô ngã và niết bàn tịch tĩnh 
mới là thuyết pháp, ngoài ra đều không phải (Tôn-luân-luận 
mục Đa-văn-bộ). Đây không những chỉ là sự tranh luận 
giữa hai bộ phái chính là Thượng tọa và Đại chúng, mà có 
còn sự tranh luận có tính cách hỗ tương giữa các phái thuộc 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 115 


hai bộ trên. Chắng hạn, ngoài những phái thuộc Đại-chúng- 
bộ-hệ như thuyết giả, Chế đa, Tây sơn, Bắc sơn, còn có 
những phái như Pháp tạng, Âm quang thuộc Thượng-tọa- 
bộ-hệ cũng tán đồng ý kiến của Đại-chúng-bộ; ngược lại, 
cũng thế, tán đồng ý kiến của Hữu Bộ thì ngoài những phái 
thuộc Thượng-tọa-bộ-hệ ra còn có phái thuộc Đại-chúng-bộ 
như Đa văn, v.v... 

Đến đây, một vấn đề nữa lại được nêu ra là: tất cả lời 
thuyết pháp của Phật có hoàn toàn không? Nói theo thuật 
ngữ thì: tất cả đều là “liễu nghĩa” hay cũng có chỗ nghĩa lý 
không được triệt để mà trở thành “bất liễu nghĩa” Khảo sát 
về phương diện lịch sử thì tuy đức Phật đã nói “Những điều 
ta đã nói từ khi thành chính giác đến nhập niết bàn, hết thảy 
đều là chân thực, không hư đối” (Trung A-Hàm quyền 34, 
Thế-gian-kinh, Đại chính, I, trang 645, trung), song, nếu 
nhận xét ở phương diện khác, thì giữa khoảng tự-nội-chứng 
và thuyết pháp của Phật cũng còn có điểm cần phải nghiên 
cứu (xem Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận trang 
18-29). Vẫn đề này, về sau, khi chỉnh lý giáo pháp của Phật 
đã phát sinh một nghi vấn trọng đại. Đại-chúng-bộ-hệ, dĩ 
nhiên, vẫn theo lập trường cố hữu cho rằng tắt cả lời thuyết 
pháp của Phật đều là “liễu nghĩa”, đây là kết luận tự nhiên 
của chủ trương “Phật dùng một tiếng hết thảy pháp” ở trên 
kia. Trên thực tế, các học giả thuộc Đại-chúng-bộ lấy lý 
tưởng làm căn bản đề giải thích hết thảy, cho nên, đối với 
giáo pháp của Phật cũng lý tưởng hóa mà cho rằng không 
cân phải luận đến điểm “liễu nghĩa” hay “bất liễu nghĩa”. 
Trái lại, vốn tôn trọng sự thật, Thượng-tọa-bộ-hệ nhất là 
Hữu Bộ, chủ trương răng dù trong những lời thuyết pháp 


116 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


của Phật cũng vẫn có chỗ không rõ ràng (bất liễu) và ngay 
trong các kinh cũng có chỗ nghĩa lý không hoàn toàn. 
Ngoài vấn đề sự thật ra, nếu không bản đến điểm này thì 
không thê thống nhất được thuyết chỉnh lý kinh pháp của 
A-Tỳy-Đạt-Ma. Theo ý nghĩa ấy, một điều rất lý thú là từ 
Thượng-tọa-bộ có khuynh hướng bảo thủ sau này đã manh 
nha cái gọi là “phán thích tư tưởng” (tinh thần phê phán). 
Nhất là đến luận Bà-sa chủ trương rằng chân ý của Phật 
không phải chỉ biểu diện trong kinh, mà có khi cần phải tìm 
ý nghĩa ẩn tàng trong kinh. “Có vị trứ văn Sa Môn, hễ xa 
lia kinh văn một chữ thì không dám nói gì nữa” (Bả-sa, 
quyền 50, Đại chính, 27, trang 259, trung; hữu Sa Môn 
chấp trước văn tự, ly kinh sở thuyết, chung bất cảm ngôn). 
Tư tưởng bài xích những người bài xích cố chấp những câu 
kinh một cách thái quá là một tư tưởng tiễn bộ và Tất có 
hứng vị. Kinh điển Đại thừa sau này được sản xuất bởi các 
bộ phái thuộc Đại-chúng-bộ-hệ, về điểm này, nếu so sánh 
thì dĩ nhiên, Đại-chúng-bộ vẫn là tiền đạo của Đại thừa, 
nhưng Đại-chúng-bộ đã không có được tư tưởng phóng 
khoáng trên đây của Thượng-tọa-bộ để gây một khí vị cho 
Đại thừa sau này, thật đã là điều vô cùng hữu thú. 


6- SỰ DỊ ĐÒNG GIỮA CHƯ PHẬT. 


Trở lên, dĩ nhiên chỉ lấy Phật Thích Ca làm trung tâm 
cho Phật-đà-luận mà thôi, nhưng nhận xét về phương diện 
pháp tướng của A-Tỳ-Đạt-Ma thì Phật Thích Ca không thể 
bổ sung cho hết thảy chư Phật. Song, giữa chư Phật, có 
nhiên lại có những điểm đồng và những điểm dị. Do đó, về 
mặt pháp tướng, vẫn đề này đã được đặt ra. Nhưng trước 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 117 


khi đi sâu vào vấn đề, ta cần phải nhận định ý nghĩa về chư 
Phật đã. 

Ở quá khứ, có bảy đức Phật, hai mươi bốn Phật cho 
đến vạn Phật: đó là sự thừa nhận nhất trí của tất cả các bộ 
phái. Nhưng vấn đề được nêu lên ở đây là: ngoài thế giới 
này, có Phật đồng thời tồn tại không? Chiếu theo kinh điển 
thì Như lai và Luân vương là đồng đắng, nếu không có hai 
Luân vương ra đời cùng một lúc thì không có hia Phật cùng 
xuất hiện cùng một lúc (Trường-A-Hàm, quyên 12, Tự- 
hoan-hỷ-kinh, Đại chính, L, trang 72); Hán dịch Thi-thiết- 
luận, quyền 3 (Đại chính, 26, tr. 521, thượng) v.v... Tuy 
nhiên, theo kinh A-Hàm bản Hán dịch thì những câu kinh 
ám chỉ nhiều Phật đồng thời tồn tại không phải là có. Như 
Tạp-A-Hàm quyền 18, kinh thứ 498 (Đại chính, 2, trang 
131, thượng) chép: “Phật nói: như chư Phật ở quá khứ và vị 
lai tu “bốn niệm xứ”, “bảy giác chỉ” mà thành vô thượng 
chính đẳng giác, chư Phật Thế tôn ở hiện tại cũng vậy”. 
Chú ý câu “Chư Phật Thế tôn ở hiện tại”. Lại như A-Hàm 
có nói sự tích của Phật ở cối khác hiệu là Kỳ Quang Như 
lai chính là biểu thị ý tứ này (Tăng Nhất, quyên 29, kinh 
thứ 2, Đại chính, 2, trang 710, thượng). Đối với vấn đề này, 
để luận cứu về thần học, bắt đầu từ Hữu Bộ, nhất khái phủ 
nhận thuyết hai Phật cùng xuất hiện cùng một lúc, toàn vũ 
trụ này chỉ có một Phật, nhưng Đại-chúng-bộ và những 
phái chịu ảnh hưởng Đại-chúng-bộ như Kinh-Lượng-phái 
thì nhất địnhchủ trương nhiều Phật đồng thời tồn tại. Về 
vẫn đề này, luận Câu-xá, quyển 12, tuy có đề cập đến, 
nhưng theo Câu-xá thì Nhắt-Phật-phái chủ trương “Uy lực 
của Như lai tràn khắp mười phương ba nghìn thế giới, cho 


118 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nên không cần phải nhiều Phật ra đời một lúc”. Còn Đa- 
Phật-phái thì chủ trương “Nếu ở hiện tại có nhiều Bồ tát tu 
hành Phật đạo, thì trong ba nghìn đại thiên thế giới cũng có 
chư Phật xuất hiện, đó là lý do không thể phủ định được: 
trong kinh nói không có hai cùng xuất hiện là chỉ nói trong 
phạm vi thế giới này thôi (ba nghìn đại thiên thế giới), vì 
thế không thể phủ nhận thuyết Đa Phật được”. Phái Đa 
Phật này dĩ nhiên về sau đã trờ thành tiên khu cho Phật- đà- 
quan của Đại thừa, song, có điều ta cần phải ghi nhận là, 
mặc dầu vậy, nó vẫn chưa đạt đến điểm thừa nhận rằng 
giữa chư Phật ở phương khác và chúng sinh ở cõi này có 
quan hệ tế độ như Đại thừa về sau đã thừa nhận. 

Tiện đây, tôi tưởng nên đề cập một cách cực đơn giản 
đến vị Phật trong tương lai, tức Di Lặc Bồ tát. Về phương 
diện lịch sử, Di Lặc là một biểu hiện an úy đối với những 
người, sau khi Phật nhập diệt, cảm thấy lòng bất an vì đã 
mắt bậc từ phụ và mệnh danh biểu hiện đó là Di Lặc, danh 
hiệu này tuy không được rõ ràng lắm, song có lẽ nó đã 
thoát thai từ thần thoại Di-dà-la. Tuy nhiên, nếu nhận xét 
nó trong phạm vi của vấn đề đệ nhất pháp tướng thì, nếu đã 
thừa nhận có Phật ở quá khứ, tất cũng phải thừa nhận Phật 
vị lai, vì nễu không có Phật vị lai thì ý nghĩa Phật quá khứ 
cũng không tôn tại được (về Di Lặc luận còn cần phải được 
nghiên cứu. Về xuất xứ, xin xem Tăng-Nhất-A-Hàm quyể 
45, Bắt-thiện phẩm 48, Đại chính, 2, trang 791, trung). 

Bây giờ ta hãy vào đề chính. Như ta đã biết, các vị 
luận sư của A-Tỳ-Đạt-Ma đều thừa nhận chư Phật, còn sự 
dị đồng giữa chư Phật như thế nào thì, nếu nói một cách 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 119 


khái quát, lập trường của các vị là coi chư Phật đều bình 
đăng. Tuy nhiên, nếu nói một cách nghiêm khắc thì trong 
đó cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Chăng hạn, Đại-chúng- 
bộ thì thừa nhận chư Phật ở mười phương; Án-đạt-la phái 
thì chủ trương giữa chư Phật có sự ưu liệt khác nhau. Rồi, 
theo Ba-vô-da thì Nhất-thuyết-bộ chủ trương chư Phật 
thuyết pháp cũng có chỗ không nhất trí. Song, nếu nói một 
cách đại thể, chư Phật đều nhất trí ở những điểm trọng yếu, 
duy chỉ ở phương diện ngẫu nhiên thì có chỗ bất đồng: đó 
là cách quan sát của Đại-chúng-bộ-hệ. Tựu trung, Hữu-bộ- 
tôn lấy thuyết “chư Phật ư tam sự bình đăng” của Thi-thiết- 
túc luận làm quyền chứng để chủ trương bình đăng và áp 
dụng thuyết này một cách nhất trí (Bà-sa quyê 17, Phân- 
biệt-trí phẩm thứ 2). Tam sự là: tu hành, ích lợi và pháp 
thân. Giống nhau ở điểm tu hành có nghĩa là tất cả chư Phật 
đều phải tu hành ba a-tăng-kỳ trăm kiếp. Giống nhau ở 
điểm lợi ích có nghĩa là về phương diện làm lợi ích cho 
chúng sinh, chư Phật đều đồng nhất. Giống nhau ở điểm 
pháp thân có nghĩa là sự thành tựu năm phần pháp thân về 
giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến thì chư Phật 
đều bằng nhau. Còn những điểm bất đồng là thọ mệnh, 
chủng tính và gia hệ. Tức là tùy theo thứ đệ tuổi thọ của 
người mà có Phật trường thọ, có Phật đoản thọ, có Phật 
sinh vào dòng Bà-la-môn, cũng có Phật sinh vào dòng Sát- 
đề-lợi; có Phật mang họ Ca diếp, có Phật mang họ Kiều- 
đáp-ma, v.v... cho đến thân thể lớn hay nhỏ, và giáo pháp 
tồn tại lâu hay chóng đều có chỗ bất đồng. Nhưng, những 
sự bất đồng đólà tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của chúng 
sinh mà chuyên hiện chứ không phải bất đồng trên bản 


120 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


chất, do đó, về điểm này, tuyệt nhiên không trái với sự bình 
đăng giữa chư Phật. sau này, Đại thừa Phật giáo thừa nhận 
có nhiều Phật và giữa chư Phật có sự bất đồng về bản 
nguyên: đó là quan điểm trái ngược với Đại-chúng-bộ-hệ; 
song, ở một phương diện khác, triết học Đại thừa lại nhận 
răng bản tính của Phật là đồng nhất: có thể nói quan điểm 
này rất có quan hệ với Thượng-tọa-bộ-hệ. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 121 


Thiên thứ hai 
YÊU TỎ THÀNH LẬP VŨ TRỤ 


122 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 123 


BẢN CHẤT TÒN TẠI 


“Ó¡Øt tué nhất: 
VŨ-TRỤ-QUAN CỦA NGUYÊN THỦY 
PHẬT GIÁO VÀ A-TỲ-ĐẠT-MA 


Đặc sắc của vũ trụ quan nguyên thủy Phật giáo là ở 
chỗ phủ nhận tất cả những quan niệm cô định, như: thần, tự 
ngã, hoặc để nhất nguyên lý mà cho rằng vũ trụ được thành 
lập do nhân duyên tức những mỗi quan hệ giữa các hiện 
tượng. Mà cái pháp tắc quan hệ, tức pháp tính tự thân, thì 
hăng thường, do đó mà quy định cái gọi là “hết thảy pháp” 
đều vô thường: đó là quan niệm căn bản của đức Phật về vũ 
trụ quan hiện thực (xem Nguyên Thủy Phật Giáo Tư tưởng 
Luận, thiên thứ hai, chương I và chương 6). Đương nhiên, 
mục đích chính yếu của Phật là, đối với nhân sinh quan, 
cần nói rõ phương pháp tu hành thực tế để đạt đến giải 
thoát niết bàn, chứ không phải chỉ đứng trên lập trường lý 
luận mà luận cứu vũ-trụ-quan tự thân, song, nêu ta biến đổi 
nhân-sinh-quan, và tu-dưỡng-quan thành vấn đề vũ trụ thì 
ta có thê nhận định như trên. Theo ý nghĩa này, vũ-trụ-luận 
của đức Phật thật đã được thành lập theo một loại tương đối 
chủ nghĩa. 


124 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Song, vì đức Phật vốn không đứng trên lập trường lý 
luận để luận cứu vũ trụ,nên, tiến lên bước nữa, một vấn đề 
lại được đặt ra là, cái bản chất của những hiện tượng được 
quy định các mối quan hệ (nhân duyên) kia như thế nào? 
Về vấn đề này, tùy theo sự nhận xét như thế nào mà có 
những giải thích khác nhau: có ý kiến cho là thực-tại-luận, 
tức là do hai yếu tố và vật cấu tạo; có ý kiến cho là đuy- 
tâm-luận, tức là thế giới do tâm quy định; tiến xa hơn nữa 
cũng có ý kiến cho rằng hết thảy đều là giả hiện mà hướng 
tới cái gọi là “vô-vũ-trụ-luận”” (xem Phật Giáo Tư Tưởng 
Luận, thiên 2, chương 6). Nhưng đến A-Tỳ-Đạt-Ma, người 
thừa kế và chỉnh lý Nguyên thủy Phật giáo, luận về vấn đề 
này như thế nào? Dĩ nhiên, vào thời kỳ đầu A-Tỳ-Đạt-Ma 
luận thư chuyên. lây, việc chỉnh lý các vân đề tu dưỡng làm 
mục tiêu, còn vê thế giới quan thì vẫn chưa phát huy được 
đặc sắc hiển trứ nào cả. Song, khi các bộ phái đua nhau 
phát khởi thì sự khảo sát về vẫn đề này, về mặt lý luận, hầu 
như đã dần trở thành mục đích của các phái cho đến khi 
phát triển rõ rệt. Và kết quả là các phái đã khai thác tất cả 
những cái bao hàm trong Nguyên thủy Phật giáo để rồi cuối 
cùng đã được đến điểm mong muốn mà trở thành thế-giới- 
quan của các phái có căn cứ lý luận hăn hoi. Nếu nói một 
cách khác cực sơ lược về thành tích thì: các phái thuộc 


: Tăng-ích-luận chủ trương thật có Bồ-đặc-già-la (budgala -người) và các 
pháp khác: phân-biệt-luận thì cho rằng duy chỉ có hiện tại, quá khứ, vị lai và 
nghiệp quả; Sát-na-luận lại chủ trương duy chỉ có thể của thập nhị xứ trong 
một hiện tại sát na; Giả-hữu-luận thì lại cho rằng tất cả các pháp trong hiện 
tại đều chỉ là có giả; còn Đô-vô-luận lại chủ trương hết thảy mọi pháp không 
có tự tính, giống như hoa đốm giữa hư không (Đại chính, 29, trang 620, hạ). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 125 


Thượng-tọa-bộ-hệ, trên đại thể, chủ trương khuynh hướng 
thực-tạ-luận; các phái thuộc Đại-chúng-bộ-hệ thì có 
khuynh hướng quan-niệm-luận hoặc vũ-trụ-luận. Về phía 
Thượng-tọa-bộ, bất luận xét đoán đều gì đều trọng sự thật, 
có xu thế muốn giải thích tất cả theo thường thức; còn về 
phía Đại-chúng-bộ, nhờ vào tư tưởng tự do, giải thích hết 
thảy theo quan niệm rất phóng khoáng. Kết quả, do đó, đã 
phát sinh sự bất đồng giữa hai phái. Dĩ nhiên, nếu nói một 
cách chặt chẽ thì trong Thượng-tọa-bộ-hệ cũng có phái chủ 
trương quan-niệm-luận, như Kinh bộ chăng hạn; cũng thế, 
trong Đại-chúng-bộ-hệ cũng có rất nhiều khuynh hướng 
thực-tại-luận. 

Tóm lại, nói một cách đại thể thì những khuynh 
hướng trên là một sự thật hiển nhiên. Sau đây, tôi tưởng 
nên đứng trên lập trường chủ yếu đó để khảo sát về tiến 
trình triển khai của những khuynh hướng ấy. 


126 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“6Ø tuứ haà: 
KHUYNH HƯỚNG THỰC TẠI LUẬN 
(Đặc biệt lấy Hữu Bộ làm trung tâm) 


1- TIÊN TRÌNH KHAI TRIÊN CỦA THỰC TẠI 
LUẬN VỚI THUYÉT TAM-THÊ-THỰC-HỮU. 


Giá trị thế- -glới-quan của Nguyên thủy Phật giáo là 
đem tất quy về một tâm, nhưng, nếu đứng trên lập trường 
giá trị câu thành vật chất mà nhận xét, quan sát trên bề mặt 
thôi, thì thế-giới-quan ấy có khuynh hướng thực-tại-luận. 
Theo lập trường đó, yếu tố tâm và vật không có khởi 
nguyên mà là vô thủy vô chung. Không những thế, đức 
Phật, đứng trên lập trường luân hồi, nói rõ mối quan hệ 
nghiệp quả trong ba thời kỳ, về mặt tu dưỡng, không những 
hiện tại là mê vọng, như vậy, ít ra là về mặt thực tế, đã thừa 
nhận có ba thời. Đức Phật nói: “Tất cả đều do nhân duyên 
(quan hệ) mà thành, tuy vạn pháp biến dịch vô thường, 
nhưng cái pháp tắc biến dịch ấy lại là thường hằng bất 
biến”, như vậy, đức Phật đã thừa nhận sự tồn tại của những 
quan hệ pháp tắc và ý nghĩa ba thời. Kế thừa tư tưởng này 
để muốn thành lập thế-giới-quan là Thượng-tọa-bộ-hệ. 
Trước hết là Thượng-tọa-bộ tại Tích Lan. Bộ này, dĩ nhiên, 
vẫn chưa biểu hiện đặc trưng nào rõ rệt, nhưng, nói một 
cách đại thể, đã bao hàm khuynh hướng thực-tại-luận, đó là 
một sự thật không thể phủ nhận. Nhìn vào Luận Bộ Nam- 
Phương trong đó ta thấy không những không có một chút 
khuynh hướng quan-niệm-luận mà còn tích cực giải phẫu 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 127 


tất cả những hiện tượng và thừa nhận sự tồn tại của chúng 
và của những pháp tắc quan hệ. Song, dù nói cách nào đi 
nữa, vê mặt lý luận, Thượng-tọa-bộ Tích Lan vẫn chưa 
được thấu triệt, và thực-tại-luận đó vẫn chỉ mới là giai đoạn 
phôi thai. Từ đấy, trải qua một giai đoạn phát triển nữa mà 
chủ trương thực-tại-luận một cách triệt để là Thuyết-nhất- 
thiết-hữu-bộ. Phái này rất có thế lực trong mười tám bộ 
phái, và chủ trương của nó, về nhiều điểm, đối với toàn thể 
tư tưởng Phật giáo, cũng có ảnh hưởng tất lớn, vì thế, ở 
đây, ta cần phải tìm hiểu qua tiến trình phát triển trong lập 
trường của phái này. 

Theo Dị-bộ-tôn-luân luận thì Thuyết-nhất-thiết-hữu- 
bộ cùng với Tuyết-sơn-bộ là hai bộ phái tối cô và thuần 
chính trong Thượng-tọa-bộ-hệ, nhưng, dĩ nhiên, đó không 
thể được nhận là truyền thống. Theo Nam-truyền: từ 
Thượng-tọa-bộ nảy sinh Hóa-địa-bộ và Bạt-xà-tử-bộ (Bắc 
truyền là Độc-tử-bộ), lại từ Hóa-địa-bộ phát xuất hữu bộ. 
Như vậy, tuy tôn nghĩa của Hữu Bộ cũng có nhiều đặc sắc 
nhưng dù sao thì cũng không được coi là thừa kế chủ 
trương phần chính của Thượng-tọa-bộ được. Nếu so sánh 
hai nhận định trên đây, ta thấy nhận định của Nam truyền 
gần với sự thật hơn là của Bắc truyền. Tóm lại, dù nói thế 
nào đi nữa thì sự thật vẫn là Hữu Bộ thuộc Thượng-tọa-bộ- 
hệ và là sản vật được khai sinh sau, quyết không thể chiếm 
địa vị tối cô. Còn về niên đại thành lập bộ nảy thì, theo 
Tôn-luân-luận, vào năm đầu thứ hai trăm sau Phật nhập 
diệt, niên đại này có thể được chấp nhận. Không những thế, 
theo Luận Sự của Nam-Phương, vào thời đại A-dục-vương 
(khoảng 250 năm sau Phật nhập diệt) đã có Hữu-bộ-tôn, 


128 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


chủ trương thuyết Tam-thế-thực-hữu (K. VI, 6). Theo tôi, 
có lẽ bộ này còn được thành lập sớm hơn thời gian này năm 
hay sáu mươi năm. Song, nếu nói một cách chặt chẽ, ta 
không thể đoán định một cách hấp tấp, nhưng, dù sao đi 
nữa thì, trên đại thể, thời kỳ thành lập của bộ này cũng 
được coI là vào khoảng hai trắm năm sau Phật nhập diệt. 
Về nơi chỗ thành lập thì nhiều bằng chứng cho thấy là tại 
Bắc Ấn Độ, đại khái lẫy Kiện-đà-la hoặc Ca-thấp-di-la làm 
trung tâm phát khởi. Theo truyền thuyết, giáo đồ của 
Thượng-tọa-bộ (tức Hữu Bộ) lúc đầu tựu tập Ca-thấp-di-la, 
hơn nữa, tất cả giáo pháp và tác phẩm trứ danh của Hữu Bộ 
đại để đều đã sản sinh tại Bắc Ấn Độ. Nhưng, ở đây ta cần 
chú ý là giáo lý của Hữu Bộ thường phát đạt và biến thiên, 
quyết không thê nói là đã hoàn bị ngay từ lúc đầu để mà 
thành lập bộ phái. Do đó, khoảng hai trăm năm sau Phật 
nhập diệt là thời kỳ mà đến đây giáo lý Hữu Bộ mới có đặc 
sắc thành lập, chứ trước đó thì chỉ mới manh nha mà thôi. 
Song, bất luận nói cách nào đi nữa, nền giáo lý của Hữu 
Bộ, khi hoàn thành, như sẽ trình bày sau, là một nền giáo lý 
cực phức tạp; tuy nhiên, nếu nói một cách đại cương thì, 
theo thuật ngữ, nó chủ trương “Tam-thế thực-hữu”, “Pháp- 
thể hăng hữu hữu”. Nghĩa là, chủ trương cho rằng tất cả những 
yếu tố tạo thành hiện tượng giới đều thường hăng tồn tại 
trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai; căn cứ trên quan 
hệ, về phương diện biểu hiện, những yếu tố đó tuy có biến 
hóa vô cùng, nhưng về pháp thể, tức là yếu tố tự thân, thì 
quyết không tiêu diệt, vì thê mà có thuyết được mệnh danh 
là “Vật-chất bất diệt, thế lực hăng tô tồn”, và thuyết này chủ 
trương cho cả tinh-thần-giới. Nếu giải thích một cách tường 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 129 


tế hơn thì Hữu Bộ chủ trương Đa-nguyên-luận, đem tất cả 
những yếu tố thành lập vạn hữu chia ra làm mấy chục loại. 
Trong Câu-xá, tuy chỉnh lý lại và chia thành bảy mươi lăm 
pháp, nhưng trong phát trí, Phẩm-loại-túc và Bà-sa 
v.v...con số đó có lẽ đến gần một trăm. Thế Hữu, trong 
Phẩm-loại-túc-luận, lại chia những yếu- -tỖ ẫy thành năm 
loại lớn là sắc, tâm, tâm sở, tâm-bất-tương-ưng-hành và vô 
vi. Đó là cách phân loại mà Thế Hữu, một nhân vật trọng 
yếu của Hữu Bộ, đã đề xướng trước hết trong Phẩm-loại- 
túc luận của ông. Sắc có nghĩa là vật-chất; tâm tức là tâm 
vương, có thể nói là chỉ cái chủ thể của tâm; tâm sở chỉ tất 
cả tác dụng của tâm; tâm-bất-tương-ưng-hành không phải 
tâm mà cũng không phải vật, nó chỉ là cái quan hệ, trạng 
thái và tính chất của cả tâm lẫn vật; còn vô vi là pháp 
không biến hóa sinh diệt. Trong năm loại này, Hữu Bộ đã 
thu nhiếp tất cả các pháp để chỉnh lý thành những yếu tố 
vạn hữu và mọi yếu tố đếu tồn tại. Mà thành phần phát huy 
cái đặc sắc thực-tại-luận của Hữu bộ đến cao độ là những 
pháp bắt-ưng-tương-hành; chăng hạn, cái gọi là đắc, sinh, 
trụ, dị, diệt, danh, cú, văn, chúng-đồng-phậnŸ v.v...vì quan 
hệ và trạng thái của chúng, có thê là yếu tô vật chất hay yếu 


š Phẩm-loại-túc-luận 1, đưa ra l6 Bắt-tương-ưng-hành: đắc, vô-tưởng-định, 
diệt-tận-định, vô-tưởng-sự, mệnh căn, chúng-đồng-phận, y-đắc, sự đắc, xứ 
đắc, sinh, lão, trụ, vô-thường-tính, danh, cú, văn (Đại chính, 26, tr. 692, hạ). 
Pháp-uân-túc luận 10, thi cử: đắc, vô-tưởng-định, diệt định, vô-tưởng-sự, 
mệnh căn, chúng-đồng-phận, trụ đắc, sự đắc, xứ đắc, sinh. Lão, trụ, vô 
thường, danh thân, cú thân, văn thân, (Đại chính, 26, tr. 500, hạ). Câu-Xá thi 
cử: đắc, phi đắc, mệnh căn, chúng-dồng-phận, vô- tưởng-quả, vô-tưởng-định, 
diệt-tận-định, sinh, trụ, dị, diệt, danh, cú, văn, tất cả có 14 (Câu xá luận 
quyền 4). 


130 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tố tinh thần đều được cả. Vì, dù có giải phẫu vạn hữu thành 
bao nhiêu yếu tố, bất luận là vật hay tâm, đi nữa thì chung 
cục cũng không thể thâu nhiếp hết được, cho nên, nếu 
không xem những quan niệm trừu tượng về quan hệ, trạng 
thái và tính chất là những vật cụ thê tồn tại thì không thê 
được. Về điểm này, rõ ràng là thuyết của Hữu Bộ có chỗ 
tương tự như tư tưởng của Thắng Luận. Theo tôi, có lẽ cả 
hai chịu ảnh hưởng tư tưởng thực-tạihóa danh từ trừu 
tượng của Văn-điển-phái. Tóm lại, vì bộ này thừa nhận tất 
cả những yếu tố đó và thừa nhận luôn thực-tại-tính của 
chúng nên mới được mệnh danh là Thuyết-nhất-thiết-hữu 
bộ. Mà điểm đặc trưng của Hữu Bộ là những yếu tố đó 
không những chỉ đồng thời tôn tại về phương diện “hoành” 
mà, nói về thế gian, còn tồn tại dị thời về phương diện 

“tung”. Theo Hữu Bộ, trừ ba pháp Vô vi, còn tất cả bảy 
mươi hai pháp kia (tạm căn cứ theo pháp số của Câu-xá) 
điều sinh diệt biến hóa, nhưng sự biến hóa ấy chỉ phát sinh 
do sự phát khởi liên tiếp của các hiện tượng, chứ cái thể 
tính của nó thì vẫn y nhiên tồn tại. Nói cách khác, Hữu Bộ 
cho răng vị lai tồn tại một cách tạp loạn, tuy nhiên pháp thê 
của các yếu tố thuộc năm loại trên cũng vân y nhiên tồn tại. 
Nếu không thừa nhận của các pháp vị lai, thì không hiện 
tượng hiện tại sẽ không có căn cứ phát sinh. Song, sở dĩ 
những pháp thể vị lai tạp loạn đó có được trật tự ở hiện tại 
là vì pháp thể vị lai không phải chỉ hiện ra trước mắt trong 
nhất thời mà trong đó còn có tác dụng nhân duyên để tạo 
nên thuận tự hiển hiện. Như vậy, dĩ nhiên, những hiện 
tượng trước mắt là có thật, nhưng, theo Hữu Bộ, hiện tại là 
một sát na, những cái đồng thời hiển hiện đó, ở một sát na 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 131 


sau, đã rơi vào quá khứ. Nhưng, khi rơi vào quá khứ, nó sẽ 
biến thành hư vô? Hữu Bộ cho là không phải thế. Dù cho là 
đã rơi vào quá khứ, nhưng pháp thê vẫn y nhiên vì sự tồn 
tại của quá khứ mà tiếp tục tồn tại. Mà dù giả định quá khứ 
hư vô đi nữa cũng không đủ để ảnh hưởng đến hiện tại. 
Hữu Bộ cho răng pháp thê y theo tác dụng hoặc vị trí mà 
phân biết có quá khứ, hiện tại và vị lai, song pháp thê tự 
thân thì vẫn kế tục tồn tại. Nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay 
thì hiện tượng quan của Hữu Bộ cũng giống như sự hoạt 
động của một cuốn phim ảnh. Nghĩa là, những hình ảnh 
được chiếu trên màn bạc tuy chỉ là giây lát, nhưng vì một 
mặt thật chất bất đồng, mặt khác, tính chất tương tự, “xen” 
này “xen” khác cứ tiếp tục biểu hiện trên màn ảnh mà tạo 
thành một hiện tượng thống nhất trên màn bạc, và cái bộ 
phận đã biểu hiểu hiện y nhiên là sự tôn tại của cuốn phim. 
Quan niệm về “Tam thế thực hữu” của Hữu Bộ thật cũng 
đúng như thí dụ trên. Duy có điểm bắt đồng là: trong phim 
ảnh, vị lai quyết định trước, trái lại, theo Hữu Bộ, vị lai 
không quyết định mà là bất động, mà bị chi phối bởi 
phương biểu hiện do quá khứ và hiện tại mang lại, Tam- 
thế-thực-hữu-luận của Hữu Bộ thật đã được thành lập thời 
gian chuyển qua không gian. Tuy nhiên, về nhiều điểm, nó 
có ý nghĩa rất sâu xa, đó là điều ta cần ghi nhận. 


2- TAM-THÉÊ-THỤC-HỮU-LUẬN VỚI GIÁO 
CHƯNG VÀ LY CHỪNG. 
Lập trường trên đây của Hữu Bộ được nhận là phù 
hợp với lời Phật nói, và nó cũng hợp lý, nhưng lây gì đê 
chứng minh cho điêu đó? 


132 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Trước hết, về điểm phù hợp với lời Phật nói thì có cái 
gọi là “giáo chứng” để chứng minh. Trong khi có những 
câu văn ngụ ý về Tam-thế-thực-hữu-quan mà bắt đầu Luận- 
Sự, rồi đến Bà-sa và Câu-xá rất thích dẫn dụng. lại như 
Trung bộ Ni-kha-gia, khi thuyết minh về Ngũ uẫn, có 
những câu như: 

“Này các Tỳ Khưu! Sắc là gì? Hết thảy sắc, tức quá 
khứ, hoặc vị lai hay hiện tại, hoặc trong hay ngoài, ưu hay 
liệt, hoặc xa, hoặc gần, tất cả đều gọi là sắc. Thụ là gì? Hết 
thảy thụ, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại... ”. 

Trên đây có nói đến quá khứ, vị lai, hiện tại, vậy nêu 
Phật không thừa nhận thuyết Tam-thế-thực-hữu thì đã 
không biểu hiện như trên. Rồi Thức-thân-túc-luận cũng 
trích dẫn những câu của Phật như “dĩ quán, kim quán, 
đương quán” để chứng minh cho thuyết Tam-thế-thực-hữu. 
Chắng hạn, Thức-thân-túc-luận quyền thứ nhất (Đại chính, 
26, trang 531, thượng) nói: “Ba căn bất thiện - tham bất 
thiện, sân bất thiện, si bất thiện - đối với tham, hoặc đã 
quán, đang quán, sẽ quán đều là bất thiện”... Ngoài ra còn 
dẫn dụng cả những câu “phiền não đã đoạn, đang đoạn, sẽ 
đoạn” (Đại chính, 26, trang 533, thượng, trung). Lại như 
Câu-xá-luận (quyền 20, Phẩm-tùy-miên thứ 2) còn trích 
dẫn những câu sau đây trong Khế Kinh và cho đó là một 
trong những giáo chứng về thuyết Tam-thế-thực-hữu: 

“Này các Tỳ Khưu! Nếu không có quá khứ sắc thì các 
đệ tử ta đa văn của ta đã chẳng cân bắt cô quá khứ sắc: vì 
có quả khứ sắc nên các đệ tử đa văn của ta mới không nhìn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 133 


lại (bắt có) quá khứ sắc ”. (Tạp-A-Hàm quyên 3, kinh 719, 
Đại Tạng, 2, trang 20, thượng trụ). 

“Bí sô nên biết: nếu quá khứ sắc không có thì các đa 
văn Thánh đệ tử đã không đối với quả khứ sắc cần tu yếm 
xả; vì quả khứ sắc có nên các đa văn Thánh đệ tử mới đối 
với quá khứ sắc cân tu chán bỏ”. (K. VI, 6, 63, dẫn dụng 
S.N. IL,p. 101). 

Nghĩa là những phiền não đó nếu không phải là phiền 
não có trong bạ thời thì những từ ngữ “đã quán, đang quán, 
sẽ quán”, và “ quá khứ sắc yêm xả” v.v... đều là vô nghĩa. 
Chân ý của Phật, ít ra là trong hai giáo chứng trên, không 
phải muốn chủ trương sự tồn tại trong ba thời, mà trái lại, 
chỉ dùng như một thủ tục mà nói quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc dĩ đoạn, kim đoạn, đương đoạn v.v..., nhưng Hữu Bộ 
đã chiếu theo văn tự dẫn ra để chứng minh cho lý thuyết 
của mình. 

Song, muốn tìm căn cứ về thuyết Tam-thế-thực-hữu 
của Hữu Bộ, không phải tìm ở giáo chứng mà phải tìm ở lý 
chứng, vì, về đạo lý, nếu không thế, không được. Lý chứng 
đó có hai loại: 

Thứ nhất, theo Nghiệp luận để chứng minh; thứ hai, 
theo Nhận-thức-luận để chứng minh. Về nghiệp luận, tức là 
căn cứ theo nghiệp mà nói, những nghiệp tạo tác trong quá 
khứ mang lại quả báo ở hiện tại, những nghiệp tạo ác ở quá 
khứ và hiện tại sẽ kết quả ở vị lai, giả sử không có quá khứ 
và vị lai thì thuyết Tam thế nhân quả này không thê thành 
lập; quá khứ hoạt động ở hiện tại, vị lai do sức của hiện tại 
dẫn khởi, nếu không nói đồng tồn tại trong tam thế thì 


134 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thuyết đó không có căn cứ. Quá khứ bị thu nhiếp vào hiện 
tại trong một sát na, hiện tại dưỡng thành vị lai, sự thật này, 
như mọi người đều biết, là quan niệm chuyên sang không- 
gian-luận: Thuyết nghiệp này có vẻ là căn cứ rất Nguyên 
thủy của Thực-hữu-luận. 

Theo Luận-Sụ” thì: Âm-quang-bộ chủ trương tổn tại 
không phải là toàn thể và vị lai mà chỉ là một bộ phận; đề 
làm căn cứ cho chủ trương của mình, bộ này vẫn dựa vài sự 
quan hệ nghiệp quả. Xem thế đủ biết sự quan hệ giữa 
Nghiệp luận và Tam-thế-luận không phải chỉ là nghị luận 
riêng của Hữu Bộ. 

Thứ đến, căn cứ theo nhận-thức-luận thì theo chủ 
trương của Hữu Bộ mà cho là “vô-sở-duyên-tâm”. Nghĩa 
là, nhận thức không nhất định cứ phải nhờ vào đối tượng 
mới phát khởi, mà là và đối tượng cộng đồng phát khởi 
(Câu-xá quyền 20, Tùy miên phẩm thứ 2). Chủ trương này, 
trong Thức-thân-túc-luận, các luận giả chủ trương “hiện- 
tại-nhất-sát-na” cũng đã nói đến cái gọi là “vô-sỏ-duyên- 
tâm” rồi, Hữu Bộ chăng qua chỉ cực lực thuyết minh rộng 


°K, VỊ, 8 và Bà sa quyền 54 (Đại chính, 23, trang 263, hạ) nói: Âm- \-quang- -bộ 
cho rằng các nhân quả dị thục, khi ở vào thục vị thì thể chúng vẫn có, nếu 
quả chín rồi thì thể sẽ không còn. Như gieo hạt giống, khi hạt chưa nảy mầm 
thì thể vẫn còn khi nảy mầm thì thể cũng mất. 
Lại như Thành-thật-luận quyền 3 (Đại chính, 32, trang 258 hạ) nói: “Ca- diếp- 
bộ đạo nhân cho rằng khi chưa thụ báo nghiệp thì quá khư thế có, ngoài ra, 
không có quá khứ”. 
Nhưng Câu-xá-luận quyền 20 lại nói: “Phải cho đó là chủ trương của phân 
biệt thuyết bộ, chứ không phải bộ này”. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 135 


thêm mà thôi. (Thức-thân-túc-luận quyền 1, Đại chính, 26, 
trang 535, thượng). 

Như vậy, theo Hữu Bộ, người ta đã có nhận thức tất 
nhiên phải có đối tượng nhận thức; do đó, người ta có biểu 
tượng quá khứ, vị lai: đó là sự chứng minh tồn tại của quá 
khứ và vị lai. Kết luận này của Hữu Bộ, về phương diện 
nhận-thức-luận, vẫn chưa thoát hắn kết quả của thực-tại- 
luận tố phác. Chính vì lý do ấy mà luận bộ Nam-Phương, 
hãy đơn cử Thi Thiết chăng hạn, đã cho “bất-tương-ưng- 
hành-pháp” là vật thật tại (trở lên, xem Câu-xá-luận quyền 
20, về Tam-thế-thực-hữu luận). 


3- SỰ KHU BIỆT VẺ TAM THẺ. 


Như trên ta đã thấy, Hữu Bộ chủ trương ba thời (quá 
khứ, hiện tại, vị lai) có thật, song, nếu tiến lên trước nữa là 
khải sát, thì: ba thời đã là có thật, vậy sự khu biệt giữa ba 
thời như thế nào? Khi vấn đề này được đặt ra thì các vị luận 
sư của Hữu Bộ tựa hồ cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Bà- 
sa quyền 77 (Đại chính, 27, trang 396, thượng) (Câu-xá 
quyền 20, phẩm Tùy miên thứ 2) nói: “Đối với vẫn đề này, 
có bốn vị đại luận sư đã đề xướng ý kiến riêng của mình: 
đó là các vị Pháp Cửu, Diệu Âm, Thế Hữu và Giác Thiên”. 
Bốn vị này, tuy từ xưa đến nay vẫn được coi là những biên 
tập gia của luận Bả-sa, nhưng theo chỗ tôi nghiên cứu, đã 
không có dấu tích gì cho thấy họ đã tham dự vào việc biên 
tập luận Bà-sa (“Nghiên Cứu A-Tỳ-Đạt-Ma luận” thiên 4, 
trang 218). 


136 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Song, bốn vị đại luận sư này đã đưa ra ý kiến như thế 
nào? Trước hết là pháp cứu. Pháp Cứu cho rằng, cái gọi là 
Tam Thế tất kính chỉ là trạng thái phân biệt (Huyền Trang 
dịch là “loại”; Tạp-a-tỳ-đàm-tâm-luận quyền II (Đại chính, 
27, trang 962, thượng) dịch là “phận”; Bệ-bả-sa luận quyền 
7 (Đại chính, 28, trang 466, trung) dịch là “sự”. Như hủy 
bỏ một vật bằng vàng này để chế tạo một vật bằng vàng 
khác thì chỉ khác nhau về hành trạng (trạng thái -loại) chứ 
thể của nó vẫn là một; hoặc như sữa biến thành ván sữa, 
bản chất của nó vẫn là đồng nhất. Cũng thế, cái gọi là Tam 
thế chăng qua là khu biệt trạng thái mà thôi, chứ pháp thê 
tự thân vẫn là một. Bà-sa bình luận về điểm này như sau: 
“Xa lìa tự tính của pháp thì không có được loại (trạng thái) 
nào khác, cho nên, nếu căn cứ vào loại mà phân biệt pháp 
thê của trên thế là sai lầm” (Bà-sa quyền 77, như trên) Câu- 
xá thì phê bình như sau: . điểm này giông như 

“chuyên-biến-vô- -thường-quan” của phái Số Luận, không 
phù hợp với thuyết minh của Phật giáo”. Nhưng, sự giải 
thích trong Thuận-chính-lý-luận, quyền 52 (Đại chính, 29, 
tr. 902, thượng), v.v... thì cho rằng, cái gọi là “bhàva” với 
thuyết “tác dụng” (vị) của Thế Hữu chỉ là đại đồng tiểu di. 
Hay, có thê nói như thế này: vị lai là thế lực tiềm tàng, hiện 
tại là thế lực hoạt động, khi đã phát tán ra quá khứ tức đã 
được coi là thế lực rồi. 

Thứ đến Diệu Âm. Theo Diệu Âm thì sự khu biệt về 
Tam thế chỉ do phương pháp biểu hiện cái tướng Tam-thế- 
tương-tức như thế nào mà có sự sai khác. Đối với Diệu 
Âm, pháp thể đều có ba tướng quá khứ, hiện tại, vị lai, 
trong đó, tùy theo sự biểu hiện như thế nào mà thành quá 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 137 


khứ, vị lai hoặc hiện tại. Diệu Âm thí dụ: Giáp thương vợ 
Ất, tình thương của Giáp do vợ Ất mà có được đặc trưng, 
song, vì khả-năng-tính, Giáp có thể thương những đàn bà 
khác nữa. Tướng của Tam thế cũng vậy. Nhưng, nếu vậy 
thì như Quang Ký quyền 20 (Đại chính, 4I, 310, hạ) giải 
thích rằng ngoài Tam thế tướng còn có một tướng thứ tư 
hay sao? Hay đó là ý nghĩa vê tướng trạng như Độn Lân đã 
giải thích trong phần chú thích Tụng sớ? Về điểm này, vẫn 
còn có chỗ chưa rõ ràng lắm, vì thế, khi nói đến nghĩa đích 
thực của nó, người ta cảm thấy rất khó khăn. Giả sử nó là ý 
nghĩa về tướng trạng thì đã chăng có gì khác với thuyết 
“loại” của Pháp Cứu và thuyết “vị” của Thế Hữu. Nhưng 
Bà-sa và Câu-xá, khi phê bình ý kiến này, cho rằng, trong 
Tam thế lại có tam thể, như vậy, tướng của Tam thế rất hỗn 
tạp. Giả định thuyết của Diệu Âm có lập riêng tướng của 
Tam thế ngoài tứ tướng đi nữa, thì tứ tướng và tam tướng 
ấy cũng chỉ là một đứa trẻ hôn huyết (sang mêlé) mà thôi. 

Ý kiến thứ ba về vấn đề này là ý kiến của Thế Hữu. 
Theo Thế Hữu, sự khác biệt giữa Tam thế chăng qua là sự 
bất đồng về vị trí mà thôi. Nghĩa là, Tam thế cũng như vị số 
trên một chiếc bàn toán: nếu đặt con số ở vị trí một thì nó 
thành số một, mà đặt nó vị trí 10, nó sẽ thành số 10. Pháp 
thể cũng vậy, khi ở vị trí quá khứ thì gọi là quá khứ, khi ở 
hiện tại và vị lai thì thành hiện tại, vị lai. Thuyết này, mới 
nhìn qua, tuy cùng với hai thuyết trên hầu như không khác 
lắm, nhưng, Bà-sa và Câu-xá lại đặc biệt giải thích nó theo 
tác dụng. Chưa có tác dụng thì gọi là vị lai, khi tác dụng 
phát khởi thì gọi là hiện tại, và khi tác dụng qua rồi thì ĐỌI 
là quá khứ, và cho đó là chân lý Tam thế. 


138 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Sau hết là ý kiến của Giác Thiên. Theo Giác Thiên, sự 
khác biệt giữa Tam thế là do lập trường quan sát, nghĩa là, 
khi các pháp phát khởi thì theo lập trường quan sát trước 
hay sau mà có quá, hiện, vị, chứ thật ra trong đó không có 
sự khu biệt tuyệt đỗi. Cũng như cùng một người đàn bà, do 
cách nhận xét khác nhau mà gọi là đàn bà, hoặc gọi là mẹ. 
Thuyết này muốn quy thời gian vào tác dụng chủ quan, tuy 
cũng có hứng vị đấy, nhưng lại cho quá khứ, hiện tại, vị lai, 
hết thảy đều có Tam thế, như vậy, không tránh khỏi cái lỗi 
hỗn tạp về thế tướng mà Bà-sa và Câu-xá đã phê bình. 

Tóm lại, về sự khu biệt Tam thế, tuy đã có bốn thuyết 
như đã trình bày ở trên, nhưng, nói đúng ra, tất cả thuyết ấy 
đều chỉ lý luận trừu trượng, không được rõ ràng chính xác, 
đồng thời, tất cả đều chưa được triệt đề. Nói theo tác dụng 
thì thuyết của Thế Hữu, như Bà-sa và Câu-xá đã phê bình, 
có vẻ thỏa đáng hơn cả, song, nếu suy nghĩ kỹ một chút, ta 
vẫn thấy không khỏi có chỗ sai lầm. Nghĩa là, thuyết đó 
vẫn chưa cho biết làm thế nào để giải thích quá khứ, hiện 
tại, vị lai có động lực trong những vấn đề sự thực. Vấn đề 
này, như sẽ trình bày sau, chính là lý do đã khiến Kinh bộ 
bài bác thuyết tác dụng để triệt hạ Tam-thế-thực-hữu luận. 

Tóm lại, thuyết “Tam-thế-thực-hữu, pháp-thê-hằng- 
hữu” của Hữu Bộ là cái khuynh hướng của Nguyên thủy 
Phật giáo thực-tại-luận đã đạt đến kết luận tất nhiên phải 
có. Đứng về phương diện học thuật mà quan sát, trong đó 
người ta có thề thừa nhận thuyết “vật-chất-bát-diệt, thế-lực- 
hăng-tồn”, về điểm này, ta thấy có ý nghĩa rất lý thú. 
Không những thế, nếu so sánh triết học sử Tây phương, ta 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 139 


thấy thuyết đó bất đồng với thực-tại-luận. Về điểm này - so 
sánh tư tưởng Đông - Tây - cũng rất có hứng vị. Song, nếu 
đứng về phương diện nhận-thức-luận mà phê phán thì thực- 
tại-luận đó vẫn chưa thoát hết được tính tố phác: chẳng hạn 
Tam-thế-thực-hữu luận hoàn toàn từ thời gian chuyên sang 
không gian, đó là điểm có thể thấy một cách dễ dàng. Về 
sau, Hữu Bộ lại tiễn xa hơn Kinh Bộ và được thu nhập Duy 
thức Phật giáo, đồng thời, chủ nghĩa thực tại, qua nhiều giai 
đoạn phê phán, đã mau chóng đưa đến sự thành lập Quan- 
niệm-luận. 


4- TƯ TƯỞNG HỮU BỘ VỚI SỰ QUAN HỆ CỦA 
CÁC GIÁO PHÁI KHÁC. 


Đến đây vấn đề được đặt ra là: có phải tư tưởng Hữu 
Bộ đã hoàn toàn khai triển từ luận lý của Nguyên thủy Phật 
giáo hay trong đó có chịu ảnh hưởng tư tưởng của các giáo 
phái khác nữa? Nếu nói một cách đại thê thì ta có thể coi tư 
tưởng Hữu Bộ đã khai triển từ luận lý của Phật giáo 
Nguyên thủy, nhưng ta cũng không thê hoàn toàn phủ nhận 
được sự thật là, không trực tiếp thì gián tiếp, tư tưởng Hữu 
Bộ cũng có chịu ảnh hưởng tư tưởng của các giáo khác. 
Nói một cách đơn giản, trong Phật giáo, có Hữu-bộ-tôn chủ 
trương tư tưởng Cực vi. Nhưng, theo chỗ tôi nghiên cứu, từ 
Bà-sa trở về sau, tư tưởng Cực vi mới được công khai biểu 
hiện; như vậy, có lẽ Hữu Bộ đã chịu ảnh hưởng của một 
phái khác, đó là một ví dụ. Nhưng mà chịu ảnh hưởng của 
phái nào nhiều nhất? Vào khoảng trước hay sau thời đại 
Phật giáo, đặc biệt vào thời đại mà tư tưởng của Hữu Bộ 
phái đại (B. C. 400-A. D. loo), khuynh hướng thực-tại-luận 


140 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


trong tư-tưởng-giới Ấn Độ đã rất hiển trứ: đó là sự thật 
không thể che dấu. Tựu trung, giáo phái có nhiều điểm 
cộng thông với tư tưởng Hữu Bộ và Văn-pháp phái; phái 
này có khuynh hướng. muốn thực-tại-hóa khái niệm. Song, 
không may người ta vân chưa hiểu rõ cái thứ tự của sự khai 
triển tư tưởng triết học của phái này. Ta chỉ biết một cách 
đại thể là tư tưởng của phái này bắt đầu vào thế kỷ thứ tư 
trước Tây lịch. Trước tiên, họ nghiên cứu và phân loại các 
tiếng như danh từ, động từ, hình-dung-từ, rồi dần dần tiến 
đến quan niệm về thực thể, tác dụng, tính chất, sau đó tìm 
thực tại thích ứng khái niệm, và cuối cùng, phổ-biến-hóa 
thực tại để trong mỗi tiếng đều có một đối tượng, khi đạt 
đến điểm này thì sự thực trở nên rõ ràng. Như vậy, ta thấy 
giữa cái phương pháp tìm thực thể trong tiếng nói này của 
Văn-pháp-phái và phương pháp thực-tại-hóa quan niệm 
trừu tượng của Hữu Bộ có quan hệ rất mật thiết: nhất là 
trong những pháp “bất-tương-ưng-hành” lập ra phương 
diện thực thể của Danh, Cú và Văn: tôi cho rằng chính ở 
điểm này Hữu bộ đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng Văn- 
pháp-phái. 

Song, tư tưởng của Hữu Bộ không những chỉ chịu ảnh 
hưởng của Văn-pháp-phái mà thôi. Theo sự suy định của 
tôi, ngoài Văn-pháp-phái, Hữu Bộ còn có rất nhiều điểm 
cộng thông với Thắng-Luận-Phái, nhất là về phương diện 
khai triển thế- -giới-quan, đây cũng là một sự thật hiển 
nhiên, không thể phủ nhận. Đặc biệt như Đa-nguyên-luận, 
Thực-tại-luận cực đoan, về vật- chất-quan thừa nhận Cực vì. 
Không phải chúng tôi muốn chủ trương Hữu Bộ trực tiếp 
chịu ảnh hưởng của Thắng Luận (tuy nhiên, theo truyền 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 141 


thuyết ở Tây Tạng thì các học giả Thắng luận có tham dự 
vào công việc biên tập luận Đại-tỳ-bà-sa), nhưng ít ra cũng 
gián tiếp tiếp xúc với tư tưởng Thắng Luận rồi tự chú ý mà 
bày trận thế. Trong “bất-tương-ưng-hành-pháp” ta thấy 
nhiều câu mà ý nghĩa tương tự như của Thắng Luận, nhất là 
đến Đại-thừa-a-ty-đạt-ma-tập-luận của Vô Trước thì điều 
đó càng rõ ràng. Bởi thế mà ai cũng biết ngoài mười bốn 
pháp “bất-tương-ưng-hành” ra, còn thêm dị-sinh-tính, lưu 
chuyên, định dị, tương ưng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương, 
, và hòa hợp (Đại thừa A-Tỳ-Đạt-Ma tập luận quyền [ - 
Đại chính, 31, trang 665, trung), phần giải thích về những 
pháp này, xin xem Đại thừa A-Ty-Đạt-Ma tập luận của An 
Tuệ, quyên thứ 2 (Đại chính, 31, trang 700, thượng). Cái 
gọi là định dị, tương ưng, hòa hợp, thời, phương, sô, thế 
tốc, tất cả đều có thê tìm thấy căn cứ trong triết học Thắng 
Luận. Dĩ nhiên, Đại thừa A-Ty-Đạt-Ma tập luận không 
phải là sách giáo khoa của Hữu Bộ mà là xây dựng trên nền 
tảng A-Ty-Đạt-Ma luận thư của chủ nghĩa Đại thừa duy 
thức, cho nên đến đây đã chịu ảnh hưởng của Thắng Luận, 
hay có thể đã do Hữu Bộ chỉnh lý lại cũng nên, điều đó 
chưa được biết chắc. Nhưng, tư tưởng “bất tương ưng” này 
vốn khai triển từ trong Hữu Bộ, hơn nữa, tác giả của là Vô 
Trước, lúc đầu xuất gia theo Hữu Bộ, nhất là A-Tỳ-Đạt-Ma 
tập luận của Vô trước đem chia vạn hữu thành năm loại đã 
rất có cái khí vị của Hữu Bộ, hiện đã thừa nhận là “bất- 
tương-ưng-hành-pháp” chịu ảnh hưởng Thắng Luận, thì trở 
về trước, mười sáu hoặc mười bốn pháp “bắt-tương-ưng” 
của Hữu Bộ, trên nguyên lý, không nhiều thì ít, cũng có 


142 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


điểm khí mạch tương thông với tư tưởng Thắng Luận: đó là 
một sự thật không thể chối cãi. 

Tóm lại, tư tưởng của Hữu Bộ, trên bước đường thành 
lập, có thê nói, ngoài Phật giáo ra, không nhiều thì ít, cũng 
đã gián tiếp chịu ảnh hưởng của tư tưởng giới đương thời, 
đó là điều chúng ta cần phải ghi nhận. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 143 


“6ø thu ba: 
KHUNH HƯỚNG DUY-TƯỢNG-LUẬN 


1- CÁC BỘ PHÁI CÓ KHUYNH HƯỚNG DUY- 
TƯỢNG-LUẬN VÀ ĐẶC SẮC HỌC THUYẾT 
CỦA HỌ. 


Như thế là chủ trương Tam-thế- thực-hữu, Pháp- -thế- 
hằng-hữu- luận của Hữu Bộ, về hình thể cũng như về số lý, 
đã trở nên rất có thế lực trong các bộ phái Phật giáo. Song, 
thế-giới-quan của chính đức Phật không phải chỉ giới hạn 
trong khuynh hướng thực-tại-luận,còn có khuynh hướng từ 
quan-niệm-luận tiến đến khuynh hướng vô-vũ-trụ-luận, 
điểm này tôi đã nói qua trong Nguyên Thủy Phật Giáo Tư 
Tưởng Luận (trang 270-277). Mà khuynh hướng quan- 
niệm-luận hay vô-vũ-trụ-luận nảy so với khuynh hướng 
thực-tại-luận thì thuộc về phương diện thâm sâu hơn trong 
thế-giới-quan của đức Phật. Ở đây chúng ta tạm gọi những 
khuynh hướng này một cách tổng quát là khuynh hướng 
Duy-tượng-luận. Thật ra giữa quan-niệm-luận và vô-vũ-tfrụ- 
luận có hơi khác nhau, nhưng chính vì những hiện thực sự 
tượng tất kính không phải tồn tại mà duy chỉ là hiện tượng, 
nên, về điểm này, chúng là đồng nhất, khó có thể phân biệt 
một cách nghiêm mật giữa hai khuynh hướng. 

Song, bộ phái nào đã kế thừa thế giới quan Duy- 
tượng-luận mà chủ trương quan niệm đó? Rất không may là 
tài liệu về vấn đề này trong luận điển của Hữu Bộ không 
lưu lại được bao nhiêu, nhưng nếu chỉ phán định theo các 


144 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tài liệu rải rác còn truyền lại thì dĩ nhiên chủ trương quan 
niệm đó là Đại-chúng-bộ phái. Đại-chúng-bộ phái, vốn là 
những người lý tưởng chủ nghĩa, hầu như muốn căn cứ trên 
lập trường thực hiện lý tưởng Niết bàn để quan sát hết thấy, 
nên kết quả, tất nhiên phải lấy Diệt và Đạo để làm tiêu 
chuẩn để cấu thành thế-giới-quan của mình, và cũng tất 
nhiên phải lấy tưởng Diệt để làm sự-thực-quan. Theo 
truyền thuyết, những phái đã phát huy đặc trưng của thế- 
giới-quan này là Nhất-thiết-bộ, Thuyết-xuất-thế-bộ và Kê- 
dận-bộ thuộc Đại-chúng-bộ-hệ vào lần phân phái đầu tiên. 
Luận-Sự đã nói rõ rằng tôn nghĩa chủ yếu của Kê-dận-bộ 
cho “hết thầy các pháp hữu vi chăng qua chỉ là tro tàn”. Cái 
gọi là Kukkutika thật ra đã từ tro mà có, và khi hóa thành 
Sainskrt thì cuối cùng được dịch thành chữ Kê (tham chiếu 
phần phụ lục Quốc dịch Tôn-luân-luận, Kết Tập Phân Phái 
Sử Khảo, trang 37). Tóm lại, cho hết thảy hiện tượng đều 
không có giá trị tồn tại, thế-giới-quan của phái này thật đã 
có khuynh hướng Duy-thức-tượng-luận rất mạnh. 

Đến thế-giới-quan đặc thù của Nhất-thuyết-bộ và 
Thuyết-xuất-thê-bộ thì, theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu, tuy 
ở Ấn Độ đã không có kỹ lục nào làm quyền chứng, nhưng, 
theo Bộ-chấp-dị-luận-sở của Chân Đề thì Nhất-thuyết-bộ 
chủ trương “tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều chỉ là 
giả danh, không có thật thể”, và đây chính là tông nghĩa 
của bộ này (Tam-luận- “uy nghĩa- -kiêm-u-tập quyên 5, 
Phật-giáo-đại-hệ trang 379 và 386 dẫn trích ý trên). 

Thuyết-xuất-thế-bộ thì chủ trương “Thế-gian-pháp, 
tức thực thế giới, vì do tâm điên đảo mà sinh nên chỉ là giả 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 145 


danh, không thật; nhưng xuất-thế-pháp, tức Niết bàn, thì 
thật tại” (cũng trích dẫn như trên). 

Như vậy, ta thấy giữa ba phái này tuy có chỗ bất 
đồng, nhưng đến điểm cho thế giới này là giả dối, không có 
thực-tại-tính thì đồng nhất. Duy có điều không may là sự 
thuyết minh về chủ trương trên không còn truyền lại, cho 
nên người ta đã không biết rõ các bộ phái ấy đã căn cứ như 
thế nào mà chủ trương như vậy. Tuy nhiên, chúng ta có thể 
hiểu được rằng tất cả đều do tình thế mà sản sinh. Rồi tổng 
hợp tất cả quan niệm trên mà chủ trương thuyết “không” là 
Án-đạt-la phái. Trong phần chú thích Luận-Sự, Phật Âm có 
nói: “lrong các bộ phái, có một phái mệnh danh là 
Phương-đắng-phái, cũng gọi là Đại-chúng-phái”, tôi cho có 
lẽ đây là Án-đạt-la phái. Mà chủ trương “không” này về 
sau tiễn triên đến Đại thừa chính là Bát nhã. 

Như vậy, điểm xuất phát của Phật giáo thuộc Đại- 
chúng-bộ-hệ, tuy lẫy chủ trương Duy-tượng-luận làm đặc 
trưng, nhưng chưa hắn chỉ là đối lập với chủ nghĩa thực tại 
của Hữu Bộ mà có thê còn là do kết quả của sự bất mãn đối 
với thực-tạiluận thường thức của Thượng-tọa-bộ. Tuy 
nhiên, những tư tưởng trên đây không phải đã chi phối toàn 
bộ Đại-chúng-bộ-phái mà trong đó cũng có nhiều phái 
muốn điều hòa lập trường thực-tại-luận-hệ. Chắng hạn, lần 
phân phái thư ba đã xuất hiện một phái một phái là Thuyết- 
giả-bộ. Theo thuật ký của Từ Ân thì phái này chủ trương: 
“Thế pháp có giả, có thật; xuất thế pháp cũng có giả, có 
thật” (do chủ trương như vậy nên Chân Đế dịch là Phân- 
biệt-thuyết-bộ). Nhất là đến Âm-quang-bộ thì giữa Tam- 


146 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thế-luận và Thực-hữu-luận đã có ít nhiều thỏa hiệp; còn nói 
đến sự tồn tại của nghiệp quả, vô quả ở quá khứ, và định tụ 
nghiệp tồn tại trong vị lai (K. VI, 8 Bà-sa quyên 51, Đại 
chính, 27, tr. 265, hạ). 

Tuy vậy, nếu nói một cách đại thê thì tư tưởng Đại- 
chúng-bộ là Duy-tượng-luận, do đó, để đối lại Tam-thế- 
thực-hữu luận của Hữu Bộ, Đại-chúng-bộ chủ trương quá 
Iêi và vị lai vô thể, chỉ có hiện tại là tồn tại trong một sát 

°' Họ nói: “Hết thảy pháp hữu vi đêu diệt trong sát na; 
quá khứ đã qua rồi, vị lai vẫn chưa đến, như vậy thì sự tôn 
tại chân chính há không phải chỉ là một sát na? ”. Đó là đại 
thể chủ trương cốt tử của Đại-chúng-bộ và nó đã được cô 
xúy một cách rộng rãi để đối lại với chủ trương của Hữu 
Bộ. nghĩa là, để đối lại với Tam-thế-thực-hữu luận của Hữu 
Bộ, giáo đồ của Đại-chúng-bộ cực lực chủ trương Quá-vị- 

vô-thể, Hiện-tại-nhất-sát-na-luận: đó là điều mà tất cả 
những tài liệu còn lại đều cho ta thấy rõ. Và, dĩ nhiên, về 
phía Hữu Bộ cũng thường phải biện bác Quá-vị-vô-thê- 
luận để khiến cho luận pháp của mình tiến bộ. Mà điểm này 
được nhắn mạnh ngay từ rất sớm trong Thức-thân-túc-luận 
của Đề-bà-thiết-ma, tức trong Mục-kiên-liên-uân (quyền I, 
2, Đại chính, 26, trang 531-537) nói hoản toàn vì mục đích 
này mà đặt riêng một tên gọi là “Sa-môn-mục-kiễn-liên” 
(có lẽ giáo đồ của Đại-chúng-bộ, nhưng không phải đệ tử 
trực tiếp của Ma-ha-mục-kiền-liên như có thuyết nói). Sa 


'° chủ trương Tam-thế-thực-hữu là Hữu Bộ và những chỉ phái của Hóa-địa- 
bộ; còn chủ trương Quá-vị-vô-thê-luận là Đại-chúng-bộ, Kinh bộ và bản phái 
Hóa-địa-bộ. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 147 


môn này chủ trương “Quá khứ, vị lai, hiện tại, vô vi, hữu” 
(quá khứ, vị lai không có, hiện tại và vô vị thì có - Hóa-địa- 
bộ, Quốc dịch Tôn-luân-luận trang 55), và Mục-kièn-liên- 
ân đã đứng về mọi phương diện để bác kích chủ trương 
này. Vả lại, đến Đại-tỳ-bà-sa luận và Thuận-chính-lý-luận, 
khi phê bình, vấn đề này thường được luận cứu đến luôn, 
do đó, chung cục nó đã trở thành mầm mông cho một cuộc 
đại tranh luận trong nội bộ giáo hội. Điều này cứ xem ngay 
trong Thành-Thật-luận, phẩm nhị-thế-hữu và phẩm nhị-thế- 
vô, trong đó, luận sư Ha-lê-bạt-ma đã đưa ra một nghị đề 
“Tam-thế-thực-hữu? Phi hữu?” làm một thí dụ của dị-chấp, 
cũng đủ rõ (Thành-thật-luận, quyền 2, Đại chính, 32, trang 
255, trung). 


2- LUẬN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT CỦA 
QUÁ-VỊ-VÔ-THẺ-LUẠN. 


Đến đây vấn đề được đặt ra là: luận cứ và phương 
pháp quan sát của Quá-vị-vô-thê-luận như thế nào? Vấn đề 
này, như đã nói ở trên, vì Đại-chúng-bộ đã không lưu 
truyền lại một luận bộ thống nhất, nên, trên quan hệ, tài liệu 
về phương pháp vận dụng nghị luận này của chính Đại- 
chúng-bộ, người ta không được biết rõ. Nhưng một điều rất 
lý thú là tài liệu ấy người ta lại được thấy trong Kinh-bộ. 
Kinh-bộ vốn là một phái thuộc Thượng-tọa-bộ, phân xuất 
từ Hữu Bộ, song chịu ảnh hưởng của Đại-chúng-bộ mà trở 
lại phản đối nghị luận của Hữu Bộ. Tài liệu này được ghi 
trong Câu-xá luận, quyền 20, cho nên, ở đây ta có thê trích 
dẫn và lấy đó làm đại biêu cho Quá-vị-vô-thể-luận. 


148 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


BỊ KHẢO: Về nguồn. gốc và sự phát triển của Kinh- 
lương-bộ tuy có nhiều thuyết khác nhau, nhưng điều người 
ta có thể tin chắc được là bộ này đã xuất phát từ Hữu Bộ và 
dần về sau đã chiếm địa vị đặc hữu của mình. Còn về niên 
đại thì tôi cho rằng có lẽ bộ này ra đời sau khi Hữu Bộ 
được thành lập và trước khi luận Đại-ty-bà-sa xuất hiện. 
Theo ý nghĩa này, ta có thể căn cứ theo truyền thuyết từ 
xưa lây Tha-lợi-la-đa (bốn trăm năm sau Phật nhập diệt) 
làm người sáng lập Kinh-lượng-bộ (mạt kế). Duy-thức- 
thuật-ký bản 2 (Đại chính, 43, trang 274, thượng) tuy cho 
rằng sau một trăm năm Phật nhập diệt có Cưu-ma-la-đa 
khởi xướng tư tưởng Kinh-bộ và cho đó là truyền thuyết 
(bản kế) của Kinh-bộ, nhưng điều này đáo cùng không thê 
tin được. Thuyết của Cưu-ma-la-đa được truyền lưu, bất 
luận về loại nào, đều là dự tưởng tư tưởng rất viên thục của 
Hữu Bộ. Như thuyết cho vô-biêu-sắc là tử- -chủng-tử, phủ 
định sự thực có của “Bất-tương-ưng-hành, sắc, tâm tương 
huân, v.v... chính là điều đó. Tư tưởng này có lẽ đã xuất 
hiện khoảng ba trăm năm sau Phật nhập diệt (Câu-xá quyền 
2, quốc dịch, trang 82, phần chú thích). 

Lại nữa, trong Duy-thức-thuật-ký, bản 4 (Đại chính, 
43, trang 358, thượng) có ghi như sau: Thí-dụ-sư là Kinh- 
bộ-dI-sư. Tức là ngày mà các vị đó xuật hiện gọi là Kinh 
bộ. Có ba loại: 1) Căn bản, tức Cưu-ma-la-đa; 2) Thất-lợi- 
la-đa, tạo Kinh bộ Tỳ-bà-sa; chính lý bảo là Thượng tọa; 3) 
Chỉ gọi là Kinh bộ. Dùng thí dụ để giải thích rộng rãi luận 
Kết Man của Căn Bản Sư thì gọi là Thí Dụ Sư. Đây chỉ 
theo lý thuyết mà có những danh xưng khác nhau, kỳ thực 
chỉ là một Kinh bộ mà thôi. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 149 


Sau luận Đại-ty-bà-sa lại thêm một sự tiễn triển nữa: 
đó là Tế-ý-thức-luận. Mà cái đặc trưng tích cực của tư 
tưởng Kinh bộ là ở sự thừa nhận tồn-tại-tính của Tế-ý- -thức. 
Điểm này so với Hữu Bộ, tựa hồ Kinh bộ. vẫn còn muôn 
tiễn đến chủ nghĩa thực hữu, có thể nói, gần với triết học 
duy thức sau này, do đó mà thế giới quan kia đã rõ ràng 
biến thành Duy-tượng-luận, điều này âu cũng là lẽ tự nhiên. 

Bây giờ ta thử xem Kinh bộ đã dùng chứng cứ Duy- 
tượng-luận của Đại-chúng-bộ-hệ để phản bác Thực-hữu- 
luận của Hữu Bộ như thế nảo. 

Thứ nhất, nêu pháp thể là có thật và hết thảy mọi pháp 
đều trải qua ba thời thì chúng phải khởi tác dụng. Song, quá 
khứ và vị lai đã không có thì tác dụng của chúng như thế 
nào? Nếu chỉ có hiện tại có tác dụng thì quá khứ, vị lai bị 
ngăn cách sao? 

Thứ hai, nếu bảo vì hiện tại có nhiều nhân duyên hòa 
hợp nên không có tác dụng, còn quá khứ, vị lai vì thiếu 
nhân duyên hòa hợp nên không có tác dụng thì lý luận đó 
không đứng vững. Tại sao vậy? Vì, theo Hữu Bộ, những 
nhân duyên kia cũng là thường hằng thì không có lẽ nào 
chúng lại hòa hợp lúc này mà không hòa hợp lúc khác. 

Thứ ba, nếu một tác dụng phát khởi tất phải nhờ một 
tác dụng khác, và do sự thiếu hay đủ của tác dụng khác đó 
mà có sự khu biệt về quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi các tác 
dụng khác kia lại phải nhờ ở một tác dụng khác nữa, và, 
như vậy, kết quả sẽ là vô cùng. Trái lại, nếu tự thể tác dụng 
không trải qua quá khứ, hiện tại và vị lai mà là sự tỒn tại 
bất biến hóa, thì cái bất biến hóa ấy phải là vô tri. Do vậy, 


150 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nếu cái tác đã diệt rồi cho là quá khứ, cái chưa sinh cho là 
vị lai sẽ là vô ý nghĩa. 

Thứ tư, nếu bảo rằng pháp thể và tác dụng là nhất thể 
thì tại sao trước kia lại nói pháp thể hằng hữu chứ không 
phải tác dụng hằng hữu? Cái gọi là vị lai, hiện tại, quá khứ 
chăng qua là chỉ các pháp hữu vi chưa sinh, đã sinh, chưa 
diệt, đã diệt mà thôi. 

Trên đây là đại thể luận lý của Kinh Bộ đả phá Hữu 
Bộ. 

Song, còn phần giáo chứng và lý chứng của Hữu Bộ 
viện ra để là căn cứ cho luận thuyết của mình sao? Về điểm 
này, theo Kinh bộ, khi đức Phật nói đến ngũ uẫn, hoặc nói 
quá khứ, hiện tại hay vị lai, v.v... có thể nói chưa chắc đức 
Phật đã hàm ngụ ý nghĩa thực tại trong đó. Hơn nữa, cũng 
có chỗ đức Phật phủ định thuyết Tam-thế-thực-hữu, cho 
nên không thể căn cứ vào ý ngĩa biểu diện của một vài câu 
kinh mà nhất khái cho rằng Phật chủ trương thuyết Tam- 
thế-thực-hữu. Chẳng hạn, Phật nói: 

“Nhãn căn khi sinh, không từ đâu mà đến; nhãn căn 
khi diệt, không có chỗ nảo tạo tập. Trước không, nay có; có 
rồi lại không”. (Văn Câu-xá, quyền 2, trích dẫn thắng nghĩa 
“không” trong Khế-Kinh. Tạp-A-Hàm quyển 13 (Đại 
chính, 2, trang 92, hạ), nói: vậy nhãn chăng phải sinh thực, 
sinh rồi diệt hết”. Đây rõ ràng là chứng minh cho thuyết 
“Hiện-tại-nhất-sát-na” vậy. 

Còn về phận lý chứng thì Hữu Bộ đã dùng nghiệp- 
luận và nhận-thức-luận để chứng minh. Nhưng vì trình bảy 
tác dụng của nhân quả trong ba thời nên nó đã chăng phải 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 151 


là thực-tại của quá khứ, vị lai nữa. Nghiệp ở quá khứ tích tụ 
đến hiện tại một sát na rồi trình hiện hiệu quả của nó, đồng 
thời, nghiệp của quá khứ và hiện tại lại nuôi dưỡng vận 
mệnh của vị lai. Nghĩa là, sự tồn tại của nghiệp chỉ trong 
một sát na hiện tại, còn quá khứ và vị lai chắng qua chỉ là 
cái quan niệm trước và sau được kéo dài ra mà thôi: đó là 
chủ trương của Đại-chúng-bộ và Kinh-bộ. 

Còn về nhận-thức-luận thì sở dĩ có được nhận thức là 
do đối tượng và thức, nhưng cái đối tượng đó không cứ 
phải nhất định là vật tồn tại thực hữu: những sản vật do 
tưởng tượng cũng có thể là đối tượng của nhận thức (Bả-sa 
quyền 55 (Đại chính, 27, trang 283, thượng), thí dụ là có 
duyên không thực tính), ký ức hay sản vật quy định cũng 
như thế. Nếu quá khứ và vị lai trở thành đối tượng thì tất 
kính cũng chỉ là kết quả của sự tuy ức và tưởng tượng mà 
thôi. Nếu nói một cách chặt chẽ thì không phải có hiện vật 
quá khứ, vị lai mà chỉ là cái ảnh tượng của quá khứ, vị lai. 
Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là chủ trương của Đại-chúng-bộ. 
Theo thức-thân-túc-luận (quyền I, Đại chính, 26, trang 535, 
thượng) thì ai cũng biết rằng Sa môn Mục- kiền-liên chủ 
trương có tâm “vô-sở-duyên”; tôi cho răng ý kiến của Kinh 
bộ chính là hệ thông đã phát khởi từ phương diện đó. 

Tóm lại, theo Hữu Bộ, pháp thể, bất luận về không 
gian hay thời gian, đều là tịnh lập; còn cái gọi là Tam thế 
thì tịnh lập một cách vô cùng phức phạp cũng như những 
quân cờ trên một bản cờ tướng, đảo lộn, ngược xuôi, mà 
trong quá trình đó, đã xích đi rồi gọi là quá khứ, đang xê 
xích đi gọi là hiện tại, và con cờ có thể đi trong nước tới thì 


152 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


gọi là tương lai. Song, Kinh bộ (và một phái thuộc Đại- 
chúng-bộ) thì cho pháp thể cũng giống như một lớp sóng 
liên tục phát khởi và hướng tới một phương hướng nhất 
định, chính lúc đang phát khởi là hiện tại, khi phát khởi TÔI, 
hay cái đương thể từ đó sẽ phát khởi là quá khứ, vị lai. Sau 
đến phái Duy Thức của Đại thừa chủ trương “Thức A-lại- 
gia liên tục sinh diệt từng sát na cũng như một dòng nước 
chảy xiết không ngừng” và lý luận này thật đã đạt đến kết 
quả tất nhiên mà tư tưởng của Kinh bộ muốn đạt đến (Câu- 
xá quyền 20). 

Như vậy, Kinh bộ, về phương diện “tung”, đã phản 
bác Tam-thế-thực-hữu-luận, đồng thời, về phương diện 
“hoành”, đả phá luôn cả thuyết thực thể do nhiều yếu tố lập 
nên của Hữu Bộ. Những vấn này tuy sẽ được bàn đến sau, 
nhưng nếu nói một cách đơn giản cái đặc trưng của Hữu Bộ 
thì đó chính là thuyết “Bắt-tương-ưng-hành”. Những yếu tố 
này kiến lập những quan hệ giữa vật và tâm trên bình diện 
trừu tượng, cho nên, ngoài khái niệm ra, không có một 
phán định nào khác (Bà-sa quyền 38, Đại chính, 27, trang 
198, thượng; và Câu-xá quyên 5). Lại nữa, Hữu Bộ lập ra 
ba vô vị (trạch diệt, phi trạch diệt, hư không) chăng qua là 
tên gọi khác của sự “không tồn tại” hoặc “không tác dụng” 
một cách tiêu cực, nghĩa là, cái tự thể đó không phải là 
phán định tồn tại (Bà-sa quyền 31, Đại chính, 27, trang 
161, thượng; Câu-xá quyền 6). Rồi lại đến tồn tại của vô- 
biểu-sắc, tức cái thê của nghiệp tập mà Hữu Bộ thừa nhận 
thì đó chăng qua cũng chỉ là tư-chủng-tử mà thôi (Câu-xá 
quyền 13; Bà-sa quyền 122, Đại chính, 27, trang 634, 
trung). Ngoài ra, còn mấy thuyết nữa phản đối chủ trương 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 153 


của Hữu Bộ, nhưng tôi tưởng ta sẽ đề cập đến sau những 
trường hợp thích đáng hơn. 

Tóm lại, vì Kinh bộ lây Hữu Bộ làm căn cứ lập tông, 
nên về những giáo lý trọng đại, Kinh bộ đã giữ thái độ phản 
đối (trừ Cực-vi-luận). So với Duy-thức-luận, tuy thuyết của 
Kinh bộ chưa được hoàn toàn lắm, nhưng vì Kinh bộ muốn 
đạt đến quan-niệm-luận là một lý luận rất tiễn bộ, nên trong 
số mười tám bộ phái, nó cũng đã trở thành một phái rất có 
đặc sắc. Mà nền tảng lại bắt nguồn từ Đại-chúng-bộ, nên 
không bao lâu bộ này đã được coI là đại biểu của Đại- 
chúng-bộ. 


3- ĐẶC BIỆT VẺ CHỦ-TRƯƠNG CỦA THÀNH- 
THẬT-LUẬN. 


Sau hết, đến đây cần phải nói qua tư tưởng của một 
phái mà, cũng như Kinh bộ, có khuynh hướng đại biểu cho 
Duy-tượng-luận, và ở nhiều điểm, rất giống với Kinh bộ, 
đồng thời, ở nhiều điểm khác, cũng lại có chỗ bất đồng: đó 
chính là Thành-thật-luận của Ha-lê-bạt-ma. 

Theo truyền thuyết, cũng như Kinh bộ, Ha-lê-bạt-ma 
vốn từ Hữu Bộ phân xuất, một mặt giữ thái độ phản đối 
Hữu Bộ, nhưng mặt khác ở nhiều điểm, lại muốn thâu thập 
tư tưởng của Hữu Bộ. Bởi thế, cũng như Kinh bộ, ở đây 
cần phải nghiên cứu qua tư tưởng của Thành-thật-luận để 
tìm hiểu chủ trương của Ha-lê-bạt-ma như thế nào. 

Nếu y cứ theo tứ-luận-huyền-nghĩa thứ 10, thành- 
hoại-nghĩa thì nguyên tên là Thành-thật-luận là Xà-na-ca- 
ba-lâu-vũ-ưu-ba-đề-xá. Xà-na-ca còn gọi là Tỳ lưu, được 


154 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


dịch là Thành, Ba-lâu-vũ, cũng nói là Dạ-tha-bạt, được dịch 
là Thật; Ưu-ba-đề-xá được dịch là Luận (Tam-luận-huyền- 
nghĩa-kiêm-u-tập thứ 3; Phật-giáo-đại-hệ-bản, trang 181). 

Niên đại xuất sinh và trưởng thành của Ha-lê-bạt-ma 
tuy không được rõ, nhưng theo Huyền-sướng trong bài tựa 
Ha-lê-bạt-ma-truyện (thấy trong Tam-tạng-ký, tập II, Đại 
chính, 55, trang 78, hạ) thì Ha-lê-bạt-ma ra đời vào chín 
trăm năm sau Phật nhập diệt; lại nữa, theo Tăng-Duệ trong 
bài tựa Thành-thật-luận (Tam-luận-huyền-nghĩa dẫn dụng, 
Đại chính, 45, trang 3, hạ) thì Ha-lê-bạt-ma sinh vào tám 
trăm năm sau Phật nhập diệt. Song những thuyết này định 
đặt kỷ nguyên Phật vào năm nào mà nói như vậy? Vì điều 
này rất mơ hỗ cho nên chỉ có thê nói là không được rõ. Như 
chúng ta đều biết, Thành-thật-luận đã được La- -Thập dịch ra 
chữ Hán vào thời đại Diêu Tần, nhận xét theo điểm này, ta 
có thê nói Ha-lê-bạt-ma là người cùng thời đại với La-Thập 
(A.D. 344-413). Như vậy, luận Bả-sa (dự tưởng 250 sau 
Tây lịch) rất gần với niên đại của Ha-lê-bạt-ma. 

Trong truyện của Ha-lê-bạt-ma có điểm rất đáng chú 
ý là: lúc đầu Ngài học theo Hữu Bộ, nghiên cứu luận Phát 
trí, cảm thấy bất mãn vì danh tướng quá phiền phức, do đó 
mới trước thuật dị luận mà bị trục xuất. sau khi bị trục xuất, 
Ha-lê-bạt-ma đến ngụ tại thành Hoa Thị ở Ma-ha-đà là nơi 
có nhiều giáo đồ của Đại-chúng-bộ. Ở đây, Ha-lê-bạt-ma 
gặp các học giả Đại thừa và khi đàm luận đã được khí đầu 
ý hợp, và từ đó đã chịu sự cảm hóa rất lớn của Đại-chúng- 
bộ-lưu. Sau, để thực hiện chí nguyện là nói rõ chân ý của 
Phật, Ha-lê-bạt-ma mới trước tác Thành-thật-luận gồm 16 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 155 


quyên, chia thành 5 chương, 202 phẩm (Sơ phát chương 
phẩm, Khổ đề chương 59 phẩm, Tập đề chương phẩm, Diệt 
đế chương 14 phẩm và Đạo đề chương 48 phẩm). 


Căn cứ theo truyền thuyết trên đây, ta không thể 
không nghĩ rằng Thành-thật-luận là sản vật do kết của sự 
chuyển hướng từ Hữu Bộ sang Đại-chúng-bộ. Tuy nhiên, 
về nguồn gốc của Thành-thật-luận vẫn còn có nhiều truyền 
thuyết khác nữa. Chăng hạn, có thuyết cho răng Thành- 
thật-luận đã dùng nghĩa với Kinh bộ (Tam-luận-huyền- 
nghĩa dẫn dụng chú sớ của Chân đề, Đại chính, 43, trang 3, 
trung); hoặc có thuyết cho răng nó đã thoát hóa từ Đa-văn- 
bộ (Bộ-chấp-dị-luận-sớ của Chân đế; Tam-luận- -huyền- 
nghĩa-quan-chú dẫn dụ, trang 53, hữu; Tam-luận- -huyền- 
nghĩa dẫn theo); lại có thuyết cho răng nó đã phát xuất từ 
Đàm-vô-đức, tức là Pháp-thượng-bộ (đại-thừa-chuyên-luận 
quyền 5, Đại chính, 45, trang 65, trung); hoặc cũng có 
thuyết cho rằng Ha-lê-bạt-ma vốn là người thuộc phái Số 
luận chuyển sang Phật giáo (đại-phương-quảng-Phật-hoa- 
nghiêm-kinh-tùy sớ-diễn-nghĩa-sao quyền 14, Đại chính, 
36, trang 7, thượng). Như vậy, Ha-lê-bạt-ma là một nhà bác 
học phi thường, Ngài đã đọc tất cả các loại sách để thâu 
thập những điều sở trường và kết quả là, ở nhiều điểm, Ha- 
lê-bạt-ma đã có nhiều chỗ cộng thông với nhiều học phái. 
Nhưng, trên đại thể, Ha-lê-bạt-ma vẫn lẫy Đại-chúng-bộ 
làm căn bản để rồi đọc thêm những kinh luận khác, và 
không ngừng nhìn qua Trung-Quán Phật giáo. Tuy vậy, 
Ha-lê-bạt-ma vẫn giữ sở trường của tư tưởng Hữu Bộ, 
nghĩa là, nói theo thuật ngữ, lấy cái gọi là “Lý-trường-vi- 


156 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tông” làm lập trường của mình.'' Do đó, nếu muốn quyết 
định liệt cái địa vị của Ha-lê-bạt-ma vào một phái nào trong 
mười tám bộ phái là một điều rất khó khăn. 

Ha-lê-bạt-ma muốn tham cứu tất cả các loại kinh luận 
và giáo lý để xác lập học thuyết của mình, và trong khi 
tham cứu, Ha-lê-bạt-ma đã áp dụng phương pháp phê bình 
những kinh luận và giáo lý ấy: đó là điều chúng ta cần lưu 
ý. 

Thứ nhất, phê phán chân ngụy, đúng hay không đúng, 
lấy sự phù hợp với pháp hay không phủ hợp với pháp làm 
tiêu chuẩn, bất luận người nói điều đó là ai. 

Thứ hai, trong khi phê phán, nếu thấy có dị nghĩa thì 
căn cứ theo kinh “liễu nghĩa” chứ không theo “bất liễu 
nghĩa”, tức là trong các kinh điển, phải y theo những chỗ 
nào được xác định là đúng với chân ý của Phật, còn không 
thì phải theo pháp tương phản để tìm chân lý. 

Thứ ba, nếu như thế rồi mà vẫn còn thấy có dị luận thì 
phải lấy nghĩa lý bao hàm trong nội dung của các kinh làm 
chủ chứ không chấp nê vào những câu kinh văn biểu diện. 

Thứ tư, cái tiêu chuẩn trí thức được dùng để phê phán 
tối hậu những điểm trên đây là cái trí trực quán hình-nhi- 
thượng chứ không phải thức, tức tri thức thông thường. Nói 
một cách dễ hiểu hơn là phải dùng trí trực quan vô lậu để 
phê phán kinh điển mới phù hợp với chân ý của Phật. 


! Và học thuyết của Ha-lê-bạt-ma như đã được trình bày trong thiên thứ 5, 
mục Tâm-lý-luận, trong đó có ít nhiều quan điểm bất đồng. Nhưng sự bất 
đồng ấy có thê là vì ý kiến thay đổi trong thời gian nghiên cứu dài đặc và đó 
cũng là điều chứng tỏ sự nghiên cứu của tác giả đã tiễn bộ và phát triển. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 157 


Trên đây là phương pháp luận của Ha-lê-bạt-ma, và 
chính vì muốn biểu hiện ý nghĩa chính xác do phương pháp 
này mà có nên Ha-lê-bạt-ma đã mệnh danh cho tác phẩm 
của mình là Thành-thật-luận (Thành-thật-luận quyền 2, Tứ- 
pháp-phẩm, Đại chính, 32, 352). 

(Kinh Duy Ma, Pháp-cúng-dàng, phẩm 13, nói, “Y 
theo nghĩa, không y theo lời; y theo trí, không y theo thức; 
y kinh liễu nghĩa, không y theo kinh bất liễu nghĩa; y theo 
pháp, không y theo người”. (Đại chính, 14, trang 556, hạ). 
Lại trong kinh Đại thừa Niết bàn quyên 6, Tứ y phẩm (Đại 
chính, 12, trang 642, thượng) cũng có những câu tương 
đồng như trên). Điểm này, trong Bà-sa, Câu-xá, Tịnh Tuệ, 
Tùy Hành gọi là A-Tỳ-Đạt-Ma là một pháp thức để noi 
theo, nhưng ở đây lại tiến thêm nữa mà đạt đến phương 
pháp phê bình. 

Nhưng, thế-giới-quan của Ha-lê-bạt-ma như thế? Nếu 
nói một cách cực sơ lược thì đặc trưng thế-giới-quan trong 
Thành-thật-luận, theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói là 
muốn thống hợp khuynh hướng thực-tại luận của Thượng- 
tọa-bộ-lưu và khuynh hướng duy-tượng-luận của Đại- 
chúng-bộ-lưu. Nghĩa là, nếu đứng trên lập trường thường 
thức hay khoa học mà nói thì vạn hữu thì có thật, là tồn tại, 
nhưng, nếu đứng trên lập trường hình-nhi- -thượng-học mà 
nói thì bản tính là không. Nói theo thuật ngữ: “Thế-đề cho 
nên có, Đệ- -nhất-nghĩa-đề cho nên không” (Thành-thật-luận 
quyền 2, Vô-tướng-phẩm 2 (Đại chính, 32, trang 255, 
thượng), cũng Thành-thật-luận quyền 12, Diệt-pháp-tâm- 
phẩm 153 (Đại chính, 32, trang 333). 


158 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Một điểm lý thú là, trong Tứ-đế-luận, khi thuyết minh 
về hai Khổ và Tập, Ha-lê-bạt-ma đã chuyên đứng trên lập 
trường thế-đế mà luận về phương diện “có”, nhưng nói đến 
hai để Diệt và Đạo thì lại đứng trên lập trường đệ-nhất- 
nghĩa mà chủ trương “không”. Như đã nói ở trên, nếu coi 
Tứ-Đề là toàn thể vấn đề của Phật giáo thì Thượng-tọa-bộ 
đã theo lập trường Khổ, Tập (thế giới sự thật) để cầu thành 
thế-giới-quan của mình, còn Đại-chúng-bộ thì lại xây dựng 
thế-giới-quan ấy trên cơ sở Diệt và Đạo đề. Đó là ý kiến 
của tôi, và, ở đây, có thê nói là Ha-lê-bạt-ma đã nói rõ sự 
thật ấy. 

Song, đứng trên lập trường thế đề, Ha-lê-bạt-ma có 
thừa nhận hết thảy đều thật có như Hữu Bộ không? Vấn đề 
này chưa hắn đã là thế. Khi luận cứu về những hiện tượng 
và yếu tố, theo Ngưng-Nhiên, Ha-lê-bạt-ma đã đưa ra pháp 
số đại ước là năm vị, tám mươi tư pháp (theo Duy-ma- 
kinh-sớ-yêm-la-ký quyền 18 (Phật-giáo-toàn-thư-bản, trang 
257-258) thì: Sắc pháp 14, Tâm pháp I, Tâm sở 49, Bắt- 
tương-ưng-hành 17, Vô vi 3). Sự phân loại này có đúng 
không? Vấn đề tuy không được rõ, nhưng bất luận thế nào 
đi nữa, sự luận cứu về sắc, tâm, tâm sở, bất-tương-ưng- 
hành và vô vi của Ha-lê-bạt-ma là một sự thật. Song, đứng 
về phương diện thế đề, có phải Ha-lê-bạt-ma đã thừa nhận 
tất cả đều tồn tại không? Điều này, nếu đứng trên lập 
trường thế đế mà nhận xét thì nhưng nhiên giả cũng có mà 
thật cũng có; có cũng có mà không cũng có. Nghĩa là nói 
theo Tam-thế-hữu-vô-luận, hiện tại tuy có, nhưng quá khứ, 
vị lai thì không (Thành-thật-luận quyền 2, Vô-tướng-phẩm 
20 -Nhị-thế-vô-phẩm 22). Nếu nói theo Trung-hữu-luận thì 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 159 


có thể bảo răng cái trạng thái đặc thù của trung hữu là 
không có (T.T.L. quyên 3, Vô-trung- phẩm 25). Nếu lại nói 
về sắc pháp thì sắc, hương, vị, xúc là tứ trần tuy thật có, 
nhưng địa, thủy, hỏa, phong tứ đại thì lại chỉ là giả có. Nếu 
lại nói theo tâm, tâm sở, thì những tâm sở kia thật ra chỉ là 
tác dụng bắt đồng của một tâm, ngoài tâm ra, không có sự 
tồn tại độc lập của tâm sở. Theo những ý nghĩa trên đây, 
Ha-lê-bạt-ma tuy đứng về phương diện thế để mà nói là có, 
nhưng, trên đại thể, có thể nói Ha-lê-bạt-ma đã nghiêng hắn 
về Đại-chúng-bộ mà phản đối thuyết thực tại cực đoan của 
Hữu Bộ. 

Khi thuyết minh về ý nghĩa tồn tại của thế giới, Ha-lê- 
bạt-ma đã đưa ra hai loại nhị để và ba loại tâm. Hai loại nhị 
đề là sự phân biệt giữa đệ-nhất-nghĩa-đề và thế-đé, rồi lại 
đem thế đề chia thành hai lớp là giả có và thật có. Thích 
ứng với nhận thức này là ba loại tâm. Thứ nhất là giả-danh- 
tâm; vật chất tồn tại tuy lấy tứ trần (sắc, hương, vị, xúc) 
làm thể, nhưng cái bình là nhân duyên hòa hợp của tứ trần 
mà thành, nó không có tự thể, cho nên cái bình chỉ là giả 
thể. Những yếu ngũ ấm tuy là thực thể nhưng hữu tình là 
giả thể, do đó, đối với nhận thức này cũng là giả danh tâm, 
không có thỏa-đáng-tính chân thật. Thứ hai là pháp tâm, là 
nhận thức đối với tứ trần hoặc ngũ âm. Nếu so với giả danh 
tâm thì pháp tâm tuy có thực-tại-tính, nhưng, đứng trên lập 
trường đệ-nhất-nghĩa-để mà nói thì pháp tâm rốt ráo cũng 
khỏi vô thường lưu biến, cho nên, về điểm này, nếu nói là 
thật có cũng không được. Thứ ba là không tâm. Đây mới 
chính là nhận thức phù hợp với đệ-nhất-nghĩa-đễ; tuy 
nhiên, cái không chân thực, bất luận về chủ quan hay khách 


160 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


quan, đều không có, cho nên nhận thức không cũng không 
có nốt. Duy chỉ diệt luôn cái “bất khả đắc” mới phù hợp với 
đệ-nhất-nghĩa-đế; đó là yếu điểm của Diệt-đế-quan (về 
Tam tâm, tham chiếu Thành-thật-luận quyền II, giả danh 
phẩm 141). 

Như vậy, Thành-thật-luận đã phát xuất từ thế-giới- 
quan hữu rồi kiểm thảo cái ý nghĩa và giá trị tồn tại của nó, 
và rồi dần dần lại từ Duy-tượng-luận mà tiến đến Vô-vũ- 
trụ-luận mới cho là hợp với chân ý của Phật. Mà từ hữu 
tiến đến không là ý nghĩa đặc thù của Thành-thật-luận vậy. 

Theo Thành-thật-luận, nếu ngay từ đầu mà chủ trương 
hết thảy đều là không thì sẽ không tránh khỏi sa vào cái 
nguy “đoạn kiến”; đồng thời, nếu lại giả định tất cả là có thì 
rất có thể bị rơi vào vòng “thường kiến”. Cho nên, ở đây 
phải đứng trên lập trường thế đế và đệ-nhất-nghĩa-đề mà 
thừa nhận cả hai phương diện hữu và không mới khế hợp 
với trung đạo. 

Tóm lại, thế-giới- quan của Thành-thật-luận, về nhiều 
điểm cũng giống với thế-giới- quan của Kinh bộ. Chăng hạn 
như chủ trương “Quá-vỊ-vô- -thể-luận”, cho tâm sở là tác 
dụng, coi vô biểu tiếp với hành chứ không tiếp với sắc, 
v.v... ngoài ra, còn rất nhiều điểm giống hệt như nhau. 
Song, cái tư tưởng quan-niệm-luận đó đã tiễn bộ so hơn với 
Kinh bộ, và có thể nói, đã sánh với pháo Đại thừa Trung 
quán. Kinh bộ, nhờ thuyết “Tế-ý-thức” và thuyết “chủng 
tử” tuy là chuẩn bị để tiến tới Duy-thức-luận, nhưng vẫn 
chưa thật sự trở thành quan-niệm-luận, do đó, không thể 
tiễn đến “không” được. Như vậy, sự bất đồng giữa Kinh bộ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 161 


và Thành-thật-luận tất kính là ở như thời đại thành lập; Ha- 
lê-bạt-ma trước sau vẫn cho lời Phật nói chỉ hạn cuộc trong 
bộ A Hàm thánh điền, vả lại, ngài cũng ra đời sau khi phái 
Trung quán được thành lập, cho nên, thông qua sự giải 
thích của Đại-chúng-bộ, ý kiến của Ha-lê-bạt-ma bị cảm 
hóa mà mặc nhiên hấp thụ khí vị của phái Trung quán. Về 
sau, khi được truyền vào Trung Hoa, nhiều tranh luận đã 
xây ra về việc nên đặt Thành-thật-luận vào Tiểu thừa hay 
Đại thừa chính là do lẽ đó. Nếu chỉ hạn cục trong vấn đề 
này thì ta có thể nói Thành-thật-luận là tư tưởng của Tiểu 
thừa đã đạt đến điểm mà Tiểu thừa mong muốn. Song, nếu 
nói theo tính chất giáo lý thì tư tưởng của Kinh bộ không 
những khai triển thuyết Duy thức của Đại thừa mà còn bắt 
tay với Đại thừa nữa. Nếu quyết định Thành-thật-luận 
thuộc phái nào là đúng thì, ngoài điểm cùng bắt tay với 
phái Trung quán ra, nếu lấy Đại thừa làm tiêu chuẩn để 
nhận xét, thì luận này và Kinh bộ là hai hệ thống lớn của 
Tiểu thừa, rồi từ đó, không bao lâu, lại tiến thêm một bước 
nữa mà chuyên hướng tới Đại thừa. 


162 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Giết thứ te: 
KHUYNH HƯỚNG 
THỰC-TẠI-LUẬN-HÌNH-NHI-THƯỢNG 
(đặc biệt VỀ f tưởng Vô vi và Chân như) 


1- SÁT-NA-ĐIỆT-LUẬN CỦA HIỆN-TƯỢNG-GIỚI, 
TỨC HỮU VI PHÁP. 


Trở lên, chúng ta đã bàn đến hai tư trào đến đại biểu 
cho thế-giới-quan của bộ phái Phật giáo: đó là khuynh 
hướng Thực-tại-luận. Ngoài ra, còn một tư trào nữa, tuy 
vẫn quan hệ mật thiết với hai tư trào trên, nhưng, không 
nhiều thì ít, lại có chỗ cá biệt: đó là khuynh hướng thực-tạI- 
luận-hình-nhi-thượng, và có thể nói khuynh hướng tư 
tưởng này chỉ dương cả hai khuynh hướng trên. Đương 
nhiên, nếu nói một cách thực tế, lúc đầu tư trào này không 
rời khỏi hai tư trào trên, do đó, nó không có một địa vị độc 
lập, nhưng, về sau, Đại thừa Phật giáo đã khai triển thành 
một giáo lý đặc thù. Chính vì thế mà ở đây ta cần phải đặc 
biệt dành riêng một tiết để khảo sát về tư trào này. 


Theo Phật giáo Nguyên thủy, hiện-tượng-giới, nhận 
xét về mặt thực-tại-luận cũng như duy-tượng-luận, dù cho 
có chính đáng đi nữa thì cũng không tránh khỏi vô thường 
biến thiên. Bởi vì hiện-tượng-giới không phải do thần tạo 
cũng không phải là tự ngã: hết thảy đều nhân duyên quan 
hệ mà thành trong đó không có một vật gì là thường hằng 
bất biến. Do đó, đặc trưng của thế-giới-quan Phật giáo là 
cho hết thảy sự vật đều vô thường (chư hành vô thường), và 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 163 


hết thảy sự vật được gọi là hữu-vi-pháp. Theo Phật giáo, là 
vì hữu-vi-pháp cho nên hết thảy mọi hiện tượng đều là vô 
thường. 

Nếu thế thì đến bộ phái Phật giáo, tư tưởng đó đã 
được khai triển như thế nào? Dĩ nhiên, bộ phái Phật giáo 
trước sau vẫn truy cầu cái tinh thần của Phật giáo Nguyên 
thủy, cho nên thế- -g1ớI-quan vô thường â Ấy, về nhiều điểm, 
cũng đã phát triển một cách rộng rãi. Nếu đứng về phương 
diện tiêu cực mà nói thì Phật giáo Nguyên thủy, đối với 
việc phủ định thường-trụ-luận, tuy có đưa ra nhiều ý kiến 
để phê bình, nhưng vấn đề trung tâm chỉ là thường-trụ-ngã- 
quan, thêm vào đó, có đề cập đến Phạm-thiên-thần-quan 
mà thôi. Nhưng đến bộ phái Phật giáo, nhất là những học 
phái tiễn bộ, lại muốn đề cập tất cả các loại thường trụ luận 
đang được lưu hành ở thời bấy giờ để chứng minh chúng 
không là chân lý (trong bảy bộ luận pàli hoặc bảy luận của 
Hữu Bộ tuy vẫn chưa biểu hiện một cách rõ ràng về 
phương diện này, nhưng Bả-sa, Câu-xá và Thành thật thì 
không những đã đề cập đến tất cả những vấn đề đó, mà còn 
luận cả đến Phật-sở-hành-tán của Mã Minh nữa (quyền thứ 
4, Đại chính, 4, trang 34). Sự bài xích thường ngã (có thể 
coi Pháp-ngã-phẩm trong Câu-xá là đại biểu) đĩ nhiên là 
cho tư tưởng là Phạm thiên và tư tưởng Tự-tại-thiên là bất 
hợp lý. Tiếp đến là bác thuyết tự tính, thần ngã của Số luận 
và Ngã luận và Cú-nghĩa-luận của Thắng luận. Ngoài ra, tất 
cả các thuyết ngoại đạo khác, nếu thừa nhận nguyên lý tồn 
tại thường hằng dưới bất cứ hình thái nào đều bị bác kích 
cả. Dương nhiên, trong A-Ty-Đạt-Ma luận thư, đối với 
những vấn đề trên, cũng có thái độ phê bình tiến bộ, tuy 


164 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


không phải tất cả các bộ luận đều đả phá, song đối với cái 
nguyên lý tồn tại thường hăng bất biến thì đại khái các phải 
đều cùng một tinh thần phản đối. (Trong luận Bà-sa quyên 
9 (Đại chính, 27, tr. 41) có đề cập đến những thuyết vô- 
nhân-luận, tự-tại-luận, tự tính, sĩ phu (thần ngã), thời, 
phương và không, v.v... là đệ nhất nguyên lý và phê bình 
những thuyết đó là ' "nhỉ nhân kế nhân”. Lại trong Thành- 
thật-luận, quyên 11, Phá-nhân-quả- phẩm thứ 15I có nói 
đến những thuyết ngoại đạo như tự tại, thế tính, vi trần, 
v.v...; rồi luận Câu-xá, quyên 7, và 626 cũng đả phá những 
thuyết đó). 

Theo bộ phái Phật giáo, hết thảy mọi hiện tượng đều 
do cái pháp tắc quan hệ, tức nhân duyên hòa hợp mà thành. 
Như sẽ được trình bày sau, khi nhân-duyên-luận phát đạt 
mạnh thì đồng thời cũng khiến cho vô-thường-quan tiến 
triển mà phát sinh ra một thuyết rất nồi tiếng: đó là Sát-na- 
diệt-luận. Sát-na-diệt có nghĩa là hết thảy hiện tượng -bất 
luận là hiện tượng tâm hay vật -đều sinh biến chuyền trong 
từng sát na, chúng không bao giờ đứng yên ở cùng một 
trạng thái. Đó là một đặc trưng của thế-giới-quan Phật giáo 
và, cùng với vô-ngã-luận nó đã là đề mục được các học 
phái khác nêu ra khi phê bình Phật giáo. Có điều đáng tiếc 
là trong giáo hội Phật giáo, sát-na-diệt-luận này đã được 
nghĩ đến và thành luận thuyết vào thời gian nào, và quá 
trình tiến triển của nó ra sao thì chúng tôi vẫn chưa nghiên 
cứu đến. Trong bộ thánh điển A Hàm tuy có thuyết “Tạp 
na” nhưng vẫn chưa có thấy thuyết “Tạp-na-ba-ca”; không 
những thế, ngay trong các bộ luận ở vào thời kỳ đầu cũng 
vẫn không thấy bàn đến thuyết này một cách rõ rệt. Do đó, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 165 


về nguồn gốc của thuyết này, chúng tôi vẫn chưa tìm ra 
được. Tuy nhiên, dù sao thì giáo lý này, theo Bắc truyền, 
cũng đã được Hữu Bộ, Hoá-địa-bộ và Âm-quang-bộ thuộc 
Thượng-tọa-bộ hệ chủ trương (về Hóa-địa-bộ và Âm- 
quang-bộ, xin xem Quốc dịch Tôn-luân-luận trang 60-65). 
Còn nếu theo Nam truyền thì giáo lý thì được chủ trương 
bởi Đông-sơn-bộ và Tây-sơn-bộ thuộc Đại-chúng-bộ-hệ. 
Luận-Sự 22, 8, thể hiện giáo lý đó trong mệnh đề “Hết thảy 
các pháp tồn tại trong một sát-na-tâm”. Đặc biệt theo nhà 
chú giải Luận-Sự là Phật Âm thì như Bắc-đạo-phái theo kết 
luận của sát-na-luận mà cho là “vô-tương-tục-duyên” (K. 
V. XXII, 7) rồi chủ trương hết thảy đều là lưu chuyên, 
không có sự tái phát khởi của cùng một sự thật. Xem thế đủ 
biết bất luận Thượng-tọa-bộ-hệ hay Đại-chúng-bộ-hệ có thê 
nói đều chủ trương sát-na-diệt-luận để đạt đến kết luận về 
thế-giới-quan “chư hành vô thường” vậy. Đương nhiên, nếu 
nói một cách chặt chẽ, thì Sát-na-diệt-luận chưa hắn đã là 
tư tưởng cộng thông của tất cả các phái. Theo Luận-Sự thì 
Thượng-tọa-bộ phái Nam Phương phản đối Sát-na-diệt- 
luận của Tây-sơn-bộ, còn Tôn-luân-luận thì Độc-tử-bộ cho 
rằng tâm và tâm sở tuy diệt trong sát na nhưng đại địa và 
mệnh căn thì cho là tạm trụ (Quốc dịch Tôn-luân-luận trang 
51). Nhất là đến Hóa-địa-bộ mạt kỳ thì lại cho đại địa là 
kiếp trụ, tức là trụ trong khoảng ba kiếp thành, trụ, hoại chứ 
không phải diệt trong sát na (Quốc dịch Tôn-luân-luận 
trang 61). Nói tóm lại, ta có thê cho rằng sát-na-diệt-luận là 
thế-giới-quan cộng thông giữa các phái (ngoài ra, chính- 
lượng-bộ cho rằng các sắc pháp như đại địa và các bất- 
tương-ưng pháp như mệnh căn, v.v... cũng tạm trụ trong 


ló6 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


một thời kỳ và chủ trương ánh đèn, tiếng chuông, v.v... và 
các tâm pháp thì diệt trong sát na - Câu-xá-luận-quang-ký 
quyên 13, Đại chính, 41, trang 202). 


2- VÔ-VI-PHÁP-LUẬN. 


Như vậy là thế-giới-quan của bộ phái Phật giáo cho 
rằng hết thảy đều lưu chuyên và biến hóa không ngừng. 
Song mà, có phải bộ phái Phật giáo, đối với tất cả mọi hình 
thái, đều không thừa nhận tính chất thường trụ bất biến 
không? Dĩ nhiên, như vừa nói trên kia, bộ phái Phật giáo 
cho răng hết thảy hiện tượng đều lưu chuyển biến hóa, 
không có một thực thể thường trụ nào, song, theo một ý 
nghĩa nào đó thì, trái lại, không thê không thừa nhận một 
thực thể thường hằng. Nếu đối với tất cả mọi hình thái đều 
phủ nhận một sự thật bất động thì chung cục tất cả đều là 
hỗn độn, không có chỗ lập cước. Trở lại Nguyên thủy Phật 
giáo, ta có thê nói đại để đức Phật đã thừa nhận ba hình thái 
thường hằng. Thứ nhất là cái pháp tắc thường hằng quán 
thông cả hiển-tượng-giới, đặc biệt là về pháp tắc “duyên 
khởi” đức Phật đã nói rằng dù có Phật ra đời hay không nó 
vẫn bắt biến, pháp tình quyết định, pháp tính thường trụ (S. 
IL p, 25; Tạp-A-Hàm 12, Đại chính, 2, trang 84. Cũng có 
thê tham chiếu Nguyên Thủy Phật Giáo Tư-Tưởng-Luận 
trang 96). Thứ hai là lý tưởng tối hậu, tức là cảnh Niết bàn 
thường hăng bắt biến. Đức Phật gọi cảnh ấy là bất sinh, bất 
thành, vô tác, vô vi để đối lại với những cái sinh, thành, tác, 
vi (Căn Bản Phật Giáo trang 296). Thứ ba là cái pháp tắc 
quy định mối quan hệ giữa hiện-tượng-giới và lý-tưởng- 
giới, cùng là cái chân lý bất biến của đạo pháp Tứ Đề. “Tứ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 167 


Đề này là tính không hư dối, là pháp không biến dị, là chân 
như”, đó là lời nói của đức Phật (trích Nguyên Thủy Phật 
Giáo Tư Tưởng Luận trang 103. Này các Tỳ Khưu! Tứ Đề 
này là chân như, không hư dối, không biến đị). 

Tuy ý trên đây không liên quan gì để thực thê tồn tại, 
nhưng ít ra cũng đã thừa nhận cái tính chất thường hằng 
của một loại pháp tắc, đó là điều không còn hồ nghi gì nữa. 
Tựu trung, đức Phật gọi Niết bàn là bất sinh, bất diệt, bất 
tử, bất hoại cũng lại hoàn toàn khác với hiện tượng giới lưu 
chuyên, và ngài thường đề cao Niết bàn -về nội dung Niết 
bàn có nhiều dị luận - và đặc biệt gọi nó là vô vi. Nghĩa là 
nó không sinh diệt biến hóa như các pháp hữu vi trong 
hiện-thực-giới cho nên gọi nó là vô vị (A.I, p. 152: “Không 
sinh, trụ, dị, gọi là vô vi”. Nếu căn cứ theo cách dụng ngữ 
của Phật giáo Nguyên ĐHINY thì vô vi chỉ hạn cục trong ý 
nghĩa Niết bàn; song, nếu “vô vi” có thể được giải thích 
như một cái gì không còn ở trong vòng biến hóa lưu 
chuyền thì, đĩ nhiên, nó cũng có thể bao hàm trong hai hình 
thái thường hằng kia nữa. 

Cũng như tất cả mọi vẫn đề khác, vấn đề trên cũng đã 
được bộ phái Phật giáo khảo sát một cách rất tiến bộ: đó là 
vô-vi-luận của bộ phái Phật giáo. Đến đây, tất cả những cái 
thường hằng bất biến đều được biểu hiện bằng từ ngữ “vô 
vi” và thường đem nó so sánh, đối chiếu với các pháp “hữu 
vi”. Trong các bộ phái cũng có phái, như Kinh bộ chẳng 
hạn, hoàn toàn giải thích vô vị là tiêu cực; cái gọi là vô vị 
tất kính không ngoài cái đương thể tiêu cực của hữu vi 
pháp. Tuy cũng có những học phái chủ trương như thế, 


168 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nhưng, trên đại thể, vô vi luận dần dần đã có ý nghĩa trọng 
yếu, đó là sự thật không thể phủ định. (Về vô-vi-quan của 
kinh Bộ, Câu-xá luận nói: “Kinh bộ sư cho rằng hết thảy vô 
vi đều không có thật, nó không phải thực như sắc, thụ, 

v... Nếu thế thì tại sao gọi là hư không? Gọi hư không 
chăng qua chỉ là nơi giả xúc mà thôi... Đã khởi tùy miên và 
các diệt vị, nễu không do sức giản trạch thì không sinh, nên 
gọi là trạch diệt. Lìa sức giản trạch, nếu không đủ duyên thì 
không sinh, nên gọi là phi trạch diệt” Câu-xá, Căn phẩm, 
quyền 6, Quốc dịch trang 402). Trong Bả-sa quyền 3 (Đại 
chính, 27, tr. 161, thượng), các nhà Thí Dụ cho trạch diệt, 
phi trạch diệt, hư không đều không có thực thể. Rồi đến vô 
vi quan của Thành-thật-luận đại khái cũng không khác mấy 
chủ trương trên. Bởi vì trong Pháp-tụ-phẩm 18 của luận 
nảy (quyên 2, Đại chính, 32, trang 252, trung) có nói: “Hữu 
vi pháp do chúng duyên sinh là ngũ ấm; vô vi pháp là ngũ 
âm tận diệt”. Bởi thế trong Thành-thật-luận lập ra ba vô vi 
có lẽ đó là sự giải thích nhất định chăng?). 

Theo tỉnh thần thành lập vô-vi pháp đó, đại khái, ta có 
thể chia thành hai loại. Thứ nhất, coi vô-vi-pháp cũng 
ngang hàng với hữu-vi-pháp, do đó, giữa vô-vi-pháp và 
hữu-vi-pháp không có một giải pháp trực tiếp. Thứ hai, tiến 
lên một bậc nữa, tuy chưa đi đến thực-thêể của hữu-vi-pháp, 
nhưng ít ra là quy định cá hình thức hay pháp tắc do đó các 
pháp hữu vi hoạt động. Loại trên là chủ trương Thượng- 
tọa-bộ hệ và loại hai là chủ trương là Đại-chúng-bộ hệ và 
các phái Thượng-tọa-bộ chịu ảnh hưởng của Đại-chúng-bộ. 
Thượng-tọa-bộ vốn lây sự tầm cầu thế giới thực sự (Khô, 
Tập đế) làm chủ, nên, về điểm này, không lấy vô vi bất- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 169 


biến-tính làm yếu tố chủ yếu cho thế-giới-quan. Trái lại, 
Đại-chúng-bộ chuyên thích ứng với sự nghiên cứu thế ĐIỚI 
lý tưởng (Diệt, Đạo đề), vốn phát xuất từ Diệt đề, nên dần 
dần đã khoáng sung đến kết quả của vô-vi-quan. 


Trước hết hãy nói về vô-vi-quan của Thượng-tọa-bộ, 
Thượng-tọa-bộ ở Tích Lan, vì muốn y theo sự truyền trì 
của Phật giáo Nguyên thủy, nên, về vô vi, cũng chỉ lập cái 
đương thê đã tận diệt tham, sân, si là Niết bàn, chứ không 
thừa nhận vô vi khác. Điều này cứ xem trong Luận-Sự luận 
phá mọi thuyết vô vi cũng đủ rõ (Khuynh hướng, Vô-vi- 
pháp, VL, I-ó; XIX, 3-4). 

Trong tỳ-bả-băng-già tuy cũng lập vô vi nhưng đó chỉ 
cho tham diệt, sân diệt và si diệt mà thôi. Trong các phái 
thuộc Thượng-tọa-bộ-hệ, Tôn-luân-luận thì Hữu Bộ và 
Hóa-địa-bộ là những bộ phái đã đặc biệt khai triển vô-vi- 
luận. Tựu trung, cái trình độ phát đạt của vô vi thuộc Hữu 
Bộ tuy thấp, nhưng vì nó tràn lan một cách nhanh chóng 
nên nó đã trở thành cơ sở hay xuất phát điểm của vô-vi- 
quan của bộ phái Phật giáo. Theo Hữu Bộ thì có ba loại vô 
vi là trạch diệt, phi trạch diệt và hư không (ba danh từ vô vi 
này đã thấy xuất hiện rất sớm trong Tập-dị-môn-túc-luận, 
quyền a, Đại chính, 26, trang 39, hạ; Phẩm-loại-túc-luận, 
quyền 12, Đại chính, 26, trang 741, thượng). 

Thứ nhất, trạch-diệt-vô-vi là pháp thích ứng với giáo 
lý đặc thù của Hữu Bộ. Theo Hữu Bộ thì vị lai là trụ vị tạp 
loạn, hết thảy mọi yếu tố tuy có tồn tại, nhưng, nếu nhận 
xét về phương diện “trong một sát na không có hai tâm 
cùng phát khởi” thì vì tất cả các pháp không thể trong một 


170 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


lúc hiện khởi toàn bộ được. Và nếu trong thời gian nhất 
định không hiển hiện được thì mãi mãi sẽ mắt cơ hội hiển 
hiện, chính vì lý do đó mà trở thành cái gọi là “bất sinh 
pháp”. Thí dụ: trong khi nghe giảng chợt có một âm hưởng 
nào hoặc trong giảng đường vọng lại bên tai, nếu là lúc 
bình thường thì ta có thể đó là âm thanh gì, nhưng vì lúc đó 
đang chuyên chú nghe giảng nên ta đã không ý thức âm 
hưởng đó, và cái thính giác lẽ ra đã phải sinh khởi trong lúc 
đó thì lại vĩnh viễn không sinh khởi được nữa. Nếu đứng 
trên lập trường Tam-thế-thực-hữu-luận mà nói thì cái thính 
giác phải sinh khởi ấy vẫn còn tôn tại trong vị lai, và vì đã 
trở thành bất sinh cho nên nói là bất sinh bất sinh bất diệt 
mà thành một loại vô-vi-pháp. Pháp này không phải là kết 
quả do trí lực, mà, nói theo thuật ngữ, là kết quả là thiếu 
duyên mà không sinh, và tất nhiên nó trở thành pháp bất 
sinh, vì thế mới gọi là “phi-trạch-diệt-vô-vi” (vô vi không 
do trí lực). 

Tư tưởng trên đây đã thật sự phát khởi vào thời kỳ 
nào là một vấn đề vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Tuy 
nhiên, trong pháp-uân-túc-luận, nó đã cùng với hai loại vô 
vi kia được kế vào số “Pháp xứ” (Pháp-uân-túc-luận quyên 
10, Đại chính, 26, trang 500, hạ). Rồi trong A-tỳ-đàm-luận 
của Xá-lợi-phất (quyền 1, Đại chính, 28, trang 526, hạ), 
trong số “Pháp nhập” ghi là trí-duyên-tận (trạch diệt), phi- 
trí-duyên-tận (phi-trạch-diệt) hai loại. Đến Tập-dị-môn-túc- 
luận thì hiển nhiên nó đã trở thành một trong ba vô vi (Tập- 
đị-môn-túc-luận quyền 1, Đại chính, 26, trang 369, hạ). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 171 


Dựa vào những bằng chứng trên để phán định, ta có 
thê nói tư tưởng đó rất xưa, nó đã phát khởi cùng với Tam- 
thế-thực-hữu-luận: đó là điểm không còn hồ nghi gì nữa. 
Nhưng, điểm lý thú của Hữu Bộ mệnh danh nó là vô-vi- 
pháp, rồi Chính-lượng-bộ thừa kế danh từ đó mà giải thích 
khác một chút, cho đến Đại-chúng-bộ cũng áp dụng danh 
từ đó. Tóm lại, những học phái lập ra vô-vi-pháp, có thê 
nói, tất cả đều thừa nhận loại vô vi này. 

Thứ ba, hư-không-vô-vi là chỉ nghĩa không gian tuyệt 
đối, tuy VƯỢT ra ngoài tất cả mỌI Sự biến hóa của vật chất 
nhưng vẫn còn có tàn lưu. Khi giải thích, Hữu Bộ bảo nó 
lấy vô ngại làm tính. Nhờ tính vô ngại mà nó vận chuyên 
dung hợp trong tất cả sắc chất (Câu-xá quyền 1, quốc dịch, 
trang 11), nhưng tự thê của nó vẫn ở trạng thái bất sinh, bất 
diệt. Trong Phật giáo, thời gian vì bị coi là phận vị biến hóa 
nên đã chỉ được xem như là một khái niệm, trái lại, không 
gian thì không những Hữu Bộ mà, theo Luận-Sự, cả đến 
Bắc-đạo-phái, Hóa-địa-bộ cũng thừa nhận nó và chủ trương 
cho là vô vi. Song, điều cần chú y ở đây là: cái tính không 
của địa, thủy, hỏa, phong, không, thức không thể lẫn lộn 
với hư không vô vi được. Theo các học phái khác, tính 
không của địa, thủy, hỏa, v.v... tuy có thê được coi là ether, 
nhưng trong Phật giáo (theo sự giải thích của Hữu Bộ) thì 
nó chỉ nghĩa trống rỗng, lấy sáng, tối là thể (Câu-xá quyền 
1, Quốc dịch trang 75), vì thế nó chỉ là hữu-vi-pháp chứ 
không thê kê vào loại hư không vô vi được. 

Như thế là ba loại vô vi kế trên, tuy cũng có học phái 
không áp dụng, nhưng, trên đại thể, thuyết vô vi đã dần dần 


172 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tăng gia, nhất là trong Đại-chúng-bộ phái, con số đó đã 
tăng gia một cách rõ rệt. Về vô vi thứ nhất là trạch diệt, tức 
Niết bàn, nếu Niết bàn là bất sinh bất diệt,là vô vi, thì cái 
cảnh giới rất tương tự với Niết bàn là Tứ-vô-sắc-định và 
Diệt-thụ-tưởng-định cũng có thể cho là vô vi. Tại sao vậy? 
Lý do là vì khi nhập cũng như khi xuất định tuy là biến 
hóa, là hữu vi, nhưng thiền định tự thân vốn lấy bất biến 
làm tính, cho nên nó phải là vô vi. Theo Luận-Sự thì Án- 
đạt-la phái và Bắc-đạo-phái có đề xướng Diệt-định-vô-vi 
luận. Lại theo Tôn-luân-luận thì Đại-chúng-bộ lấy không- 
vô-biên-xứ, thức-vô-biên-xứ, vô-sở-hữu-xứ, phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ làm bốn trong số chín vô vi. Lại như Hóa- 
địa-bộ dùng danh từ “bất động vô vi” có lẽ là muốn tổng 
quát năm loại trên đây. Hơn nữa, nếu lại tiễn thêm một bậc 
nữa mà nhận xét thì đứng đầu là Niết bàn rồi đến các loại 
thiền định rốt ráo chỉ là mục tiêu hoặc quá trình tu hành của 
các bậc Sa môn phải đạt đến, nếu vậy thì trong mỗi một 
trong Tứ-sa-môn quả cũng có thê được coi là vô vi. Đạo tu 
hành của Sa môn tuy là hữu vi, nhưng một khi đạt đến cảnh 
giới đã tận diệt phiền não thì nó là bất bất động. Căn cứ vào 
kiến giải này mà chủ trương “Sa-môn-quả” là vô vi, theo 
Luận-Sự, 3, 19, là chủ trương của Đông-sơn-bộ. 

Như vậy, trong bộ phái Phật giáo tựa hồ đã dần dần đi 
đến chỗ thừa nhận tính thường hằng của vô-vi-pháp; song, 
những vô-vi-pháp kể trên chủ yếu mới là phương diện tiêu 
cực mà thôi. Nói cách khác, vô vi là trạng thái sau khi tách 
khỏi sự sinh diệt biến hóa của hữu vi, nghĩa là, trong vô vi 
có vô vi và lấy sự cắt đứt mọi quan hệ trực tiếp với hữu vi 
làm đặc chất. Do đó, nếu đứng về phương diện thế-giới- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 173 


quan mà nói thì vô-vi-pháp là tiềm xứ của thế giới, theo 
một ý nghĩa nào đó, cùng tôn tại với thế gian, nhưng không 
liên hệ trực tiếp với thế gian. Cũng vì thế cũng có thể nói 
vô-vi-pháp hoàn toàn lấy vô tác dụng làm đặc chất. 


3- ĐẶC BIỆT VẺ CHÂN NHƯ VÔ VI VÀ Ý NGHĨA 
HÌNH-NHI-THƯỢNG CỦA NÓ. 


Song, nếu mở rộng phạm vi của vô vi ra thì nó sẽ 
không chỉ hạn cục trong trạng thái ân tàng mà thôi, nghĩa 
là, lúc đó người ta không thê tìm thấy cái thường-trụ-tướng 
bất sinh bất diệt ở trong các pháp hữu vi biến hóa sinh diệt 
nữa. Đại-chúng-bộ đã dựa vào thuyết này mà mở rộng cái 
phạm vi của vô vi, nhưng sự khoáng trương ấy thật ra đã 
xuất phát từ pháp tắc thường-trụ-quan của Phật giáo 
Nguyên thủy. 

Trong thường-hăng-tính pháp tắc, bất luận theo giáo 
lý của Phật,hay theo tính chất của nó, cái phải để cập đến 
trước hết là pháp-tắc-duyên-khởi. Như trên đã nói, đức Phật 
đã tận lực thuyết minh cái tính chất bất biến của pháp tắc 
duyên khởi và điều đó đã được Đại-chúng-bộ dẫn dụng 
kinh văn để chứng minh về quá-vị-vô- -thể-luận của mình 
(mắt không thật mà sinh, sinh rồi diệt hết. Có nghiệp báo, 
không người tạo tác. Âm này diệt rồi, ấm khác kế tục) 
(Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận trang 275). Theo 
Tôn-luân-luận thì những phái lập pháp này thành một trong 
các loại vô-vi-pháp là Đại-chúng-bộ, Nhất-thuyết-bộ, 
Thuyết-xuất-thế-bộ và Kê-dận-bộ (riêng trong K. V. VI, 2 
gọi là Đông-sơn-bộ); đối với phía Thượng-tọa-bộ, điểm 


174 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


này, theo tôi, những phái chịu ảnh hưởng của Đại-chúng-bộ 
như Hóa-đị-bộ chắng hạn - (Hữu Bộ cho duyên-khởi-chi- 
tính-vô-vI -Quốc dịch Tôn-luân-luận trang 43), gọi là 
“duyên-khởi-chí-tính-vô-vi” hay “duyên-khởi-chân-như”. 
Nếu cho bất biến là vô vi thì, do cùng một lý do, ta cũng có 
thể cho cái nghịch với duyên khởi là sự quan hệ giữa tu đạo 
và đắc quả là vô vi được. Như chính đức Phật đã nói rõ: 
việc tu đạo đắc quả không cần phải có Phật ra đời hay 
không (cũng có thể thực hiện được) (Sư quan hệ giữa tu 
đạo và đắc quả (Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận 
trang 98-99). Các nhà phân biệt luận thì cho thể của thành 
đạo là vô vi; họ nói: “ Duy chỉ có đạo Vô-thượng-chính- 
đăng-bồ-đề là thường trụ bất diệt, tùy theo các đức Phật ra 
đời, phần năng chứng thì tuy có khác, nhưng phần sở chứng 
thì không khác”. Để chứng minh, họ dẫn câu kinh “Vì ta đã 
chứng Thánh đạo nên biết Thánh đạo là vô vi” (Bà-sa 
quyền 93, Đại chính, 27, trang 497, hạ). Và các phái lập 
Thánh đạo làm vô vi thì mệnh danh nó là Thánh-đạo-chí- 
tính-vô-vi, hay là Đạo-chi chân-như (Quốc dịch Tôn-luân- 
luận trang 27 và 58). 

Như vậy, lại tiễn thêm một bước nữa mà nói thì cái 
quá trình duyên khởi chi phối hiện- -tượng-giới và cái quá 
trình hoàn diệt chi phối lý-tưởng- giới, nêu cho cái gì bất 
biến là vô vi, thì chính lý pháp Tứ Đề kết hợp hai giới trên 
cũng phải là vô vi. Tại sao vậy? Bởi vì lưu chuyên và hoàn 
diệt phải diễn biến qua giáo pháp Tứ Đề là chân lý bắt biến. 
Huống nữa, chính đức Phật đã nói Tứ Đề là chân như là 
tính không hư vọng (Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng 
Luận, trang 103), vậy thì cho Tứ Đề là vô vi thiết tưởng rất 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 175 


phù hợp với chân ý của đức Phật. Và theo Luận-Sự 63 thì 
Đông-sơn-bộ đã cho Tứ Đề là vô vi khi đề xướng Tứ- 
thánh-đế-vô-vi. 

Lấy toàn thê Tứ Đề làm vô vi rồi, lại tiến lên bậc nữa 
đến tổ chức Tứ Đề thì cái pháp tắc hay quy định của bộ 
phận Tứ Đế, hãy cứ giả định nó là thường hằng, thì tất 
nhiên nó cũng là một loại vô vi. Nói một cách đơn giản thì: 
cái lý pháp thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả là sự kiện 
trọng đại trong quá trình duyên khởi, mà lý pháp đó lại là 
bất biến cho nên không thể không là vô vi. Y cứ vào kiến 
giải đó mà lập ra ba vô vi thiện-pháp-chân-như, bắt-thiện- 
pháp-chân-như, và vô-ký-pháp-chân-như, theo Tôn-luân- 
luận (Quốc dịch trang 58) là chủ trương là Hóa-đị-bộ. Chủ 
trương đó muốn nói thiện-nghiệp có thiện-quả, ác nghiệp 
có ác quả và vô ký nghiệp có vô ký báo: đó là lý pháp nhất 
định, là chân lý bất biến. Trong Luận-Sự tuy không có tài 
liệu nào nói rõ về ba nghiệp trên có thể được lập thành ba 
vô vi, nhưng, cũng theo Luận-Sự (XXI, 8) thì Án-đạt-la- 
phái và Bắc-đạo-phái chủ trương “Tất cả việc đó đều có 
quả báo quyết định”. Tuy Án-đạt- la-phái không gọi là đó 
vô vi, nhưng nếu suy tầm kỹ thì cuối cùng nó tất sẽ thành 
một loại vô-vi-pháp. 

Bây giờ lại quay sang nhận xét nó qua pháp tắc thuộc 
lý-tưởng-giới, thì đạo-chi-chân-như, giữa Thánh đạo và đắc 
quả có một quan hệ bất biến: đó là pháp tắc nhất ban. Nếu 
lại phân tích một cách tỉ mỉ hơn thì quá trình đắc quả cũng 
có nhiều, nghĩa là, những sự kinh quá từ khoảng chính lý- 
Iy-sinh tiến đến La hán, trong đó có một quy định nhân quả 


176 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nhất định, mà quy định đặc thù đó cũng là bất biến; cho 
nên, nói theo lập trường bất biến, quy định đó tất nhiên 
cũng là vô vi. Theo ý nghĩa Ấy, Án-đạt-lai-phái đã chủ 
trương “nhập- -quyết- -định-vị” (về những nghị luận về 
niyàma, có thể tham chiếu Points of Controversy p. 177, 
phần chú thích I của Phật-Âm) dù cho có quanh co chăng 
nữa thì cuối cùng vẫn có thê nhập giải thoát bất biến, cho 
nên chính quyết-định-vi cũng là vô-vi. Cũng như trên đã 
trình bày, Đông-sơn-bộ đã chủ trương mỗi quả vị của Tứ- 
sa-môn-quả là một vô vi vậy. 

Cái phạm vi của vô vi đã dần dần được mở rộng và nó 
không còn chỉ giới hạn trong cái quy định hay quan hệ đặc 
định nữa: hễ có quan hệ bất biến nảo tất phải cho đó là vô- 
vi-pháp. Thế nhưng, nói theo lập trường Phật giáo, trong 
thế này không có cái gì là ngẫu nhiên cả, hết thảy đều được 
quy định bởi một quy luật nhất định, cho nên, nếu nói một 
cách chặt chẽ thì căn để hết thảy mọi vật đều có vô-vi-pháp 
trong đó. Theo ý nghĩa ấy Án-đạt-la-phái và Bắc-đạo-phái 
chủ trương hết thảy các pháp, về tính chất, đều là quyết 
định, nhất định, nhất là Bắc-đạo-phái đạt đến cái gọi là 
quan niệm chân như, cho rằng chân như của các pháp là vô 
vi. Chân như này, theo các phái chú giải, là Sabhavata, chỉ 
cái quan niệm tương đương với chủng hay loại. Chăng hạn 
như cây tùng là tùng, người là người, như thế sẽ gọi chân 
như của tùng, chân như của người. Học phái duy nhất trong 
các phái Tiểu thừa dùng chân như với ý nghĩa trên là Bắc- 
đạo-phái. Và điều này đã có quan hệ với cách dụng ngữ 
trong chân như tư tưởng về sau, đó là điểm ta cần lưu ý. 
Đến đây, tư tưởng Phật giáo và chủ trương của Văn-điển- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 177 


phái có thể nói rất gần với cái được gọi là Tư-bá-tha-quan. 
Theo Tư-bá-luận: căn để của hết thảy hiện tượng đều có tư- 
bá-tha bất biến, và cái bất biến đó lại bị gói ghém trong 
quan niệm về Phạm. Chân như trên kia cũng hơi bao hàm ý 
nghĩa â ấy. Duy có điểm bất đồng là Tư-bá-tha-luận cho tư- 
bá-tha-bất-biễn ấy tồn tại ngoài cá vật, trái lại, Phật giáo thì 
lại coi chân như tức là cá vật. Tuy nhiên, cách thuyết pháp 
của cả hai bên thì rất tương tự nhau, đó là điều hiển nhiên. 

Tóm lại, đến đây bộ điện của vô-vi-pháp so với vô vi 
của Hữu Bộ được trình bày ở trên đã đổi mới; đối với hữu- 
vi-pháp, thay vì gọi là pháp tương đối thì lại nói là căn để 
của các pháp hữu vi mà trong đó có bao hàm ý nghĩa hình- 
nhi-thượng-học. Theo ý nghĩa đó, luận Đại-tỳ-bảà-sa nói 
rằng các nhà Phân-biệt-luận chủ trương cho răng thế của 
hữu-vi-tướng là vô vi (Bà-sa quyền 38, Đại chính, 27, trang 
190, thượng). Về sau, Đại thừa Phật giáo bàn đề thực tướng 
của các pháp, chân như của vạn hữu, rồi cuối cùng đã tiến 
đến từ chân như nói đến vạn hữu, giả sử có liên hệ với bộ 
phái Phật giáo thì ta có thể nói tư tưởng này của Đại thừa 
chăng qua cũng chỉ là sự khai triển của tư tưởng bộ phái mà 
thôi. 


4- BỊ KHẢO: 
Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích rõ về pháp số của vô 
vi được thành lập của các bộ phái để tiện cho việc nghiên 
Cứu. 
a- Nam-Phương Thượng-tọa-bộ (1) - Niết bàn pháp. 
Thành-thật-luận cũng có thể được kê là 1 loại. 


178 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


b- Thuyết -nhất-thiêt-hữu (3) -Trạch-diệt, Phi-trạch- 
diệt, Hư-không. 

C- Xá-lợi-phất A-ty-đàm-luận (7) Trí-duyên-tận (trạch 
diệt), Phi-trí-duyên-tận (Phi-trạch-diệt), Quyét-định-pháp- 
trụ-duyên (Duyên-khởi-chi-tính), Không-xứ-trí, Thức-xứ- 
trí, Bất-dụng-xứ-trí, Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-trí (quyển 
1, Đại chính, 28, trang 526, hạ, trong thuyết Pháp-nhập). 

d- Đại-chúng-bộ, Nhất-thuyết-bộ, Thuyết-xuất-thế-bộ 
và Kê-dận-bộ (9) -Trạch-diệt, Phi-trạch-diệt, Hư-không, 
Không-vô-biên-xứ, Thức-vô-biên-xứ, vô-sở-hữu-xứ, Phi 
tưởng-phi-tưởng-xứ, Duyên-khởi-chi-tính, Thánh-dạo-chi- 
tính (Tôn-luân-luận). 

e- Hóa-địbộ (9) -Irạch-diệt, Phi-trạch-diệt, Hư- 
không, Bắt-động, Thập-thiện-pháp-chân-như, Bắt--thiện- 
pháp-chân-như, Vô-ký-pháp-chân-như, Đạo-chi-chân-như, 
Duyên-khởi-chân-như (Tôn-luân-luận). 

f- Vô Trước Đại thừa A-Tỳ-Đạt-Ma tập luận (quyền 1 
(8) -Thiện-pháp, Bắt-thiện-pháp, Vô-ký, Hư-không, Trạch- 
diệt, Phi-trạch-diệt, Bắt-động, Tưởng-thụ-diệt, (Đại chính, 
31, trang 666, thượng. Phần giải thích thấy trong An-tuệ, 
Đại thừa A-Ty-Đạt-Ma tập luận quyên 2, Đại chính, 31, 
trang 702, trung). 

ø- Án-đạt- la-phái: -Diệt-định-vô-vI, Quyết- -định-vô- 
vi, Nghiệp-quả-quyết-định, Nhất-thiết-pháp-quyết-định. 

h- Bắc-đạo-phái: -Hư-không  Diệt-định-vô-vi, 
Nghiệp-quả-quyết-định, Nhất-thiết-pháp-định. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 179 


¡- Đông-sơn-bộ: -Sa-môn-quả-vi-vô-vi, Đắc-vô-vi, 
duyên-khởi-vô-vi, Tứ-vô-sắc-vô-vi, Tứ-đế-vô-vi. 

j- Phân-biệt-bộ: -Thể của tất cả của hữu-vi-tướng là 
vô vi (Bà-sa luận quyền 38, Đại chính, 27, trang 198, 
thượng). 

Về ba vô vi, các bộ phái giải thích như đồ biểu dưới 


đây: 
Trạch diệt.. - Một } ° 
Tình x† 2EfEESRoieiggf HỮU BỘ 
Tỷ -Nhiêu : : 
Phi trạch diệt -- : ĐẠI CHŨNG BỘ 
SE sa _>Cùng thÊ-... -ˆ CHÍNH LƯỢNG BỘ 
Hư không <=<........... " B Một `~. : : 
Khác thiết da THÍ DỤ GIẢ 


Thể của Hư-không-vô-vi là một hay nhiều? Bà-sa- 
luận đã đề cập trong quyền 10, (Đại chính, 27, trang 4ó, 
thượng), thể của Trạch-diệt là một hay nhiều? Có thuyết 
nói là một, có thuyết nói 89 (Bả-sa quyên 31, Đại chính, 
27, trang 161, hạ). 


180 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


CÁC YÊU TÓ VÀ SỰ PHẦN LOẠI 
CÁC PHAP 
1- LỜI TỰA. 

Trở lên, chúng tôi đã trình bảy ý kiến của các bộ phái 
đối với bản chất tồn tại gồm có ba khuynh hướng là thực- 
tại luận, duy-tượng-luận và hình-nhi-thượng-học-thực-tại- 
luận. Song đây là sự kiện liên quan đến vận. đề bản chất. 
Đứng trên lập trường hiện tượng mà nói thì tất cả các phái 
đều dễ thừa nhận sự tồn tại của vạn hữu. Nguyên Thủy Phật 
Giáo cho rằng vạn hữu được cấu tạo bởi nhiều yếu tố, và 
cái thông lệ đó cũng được mọi phái thừa nhận. Nghĩa là, tất 
cả các pháp do nhân duyên (quan hệ) hòa hợp mà có chứ 
tuyệt nhiên không có cái gọi là đệ- nhất-nhân, hay đệ nhất 
nguyên lý nào cả: đó là ý kến nhất trí của tất cả A-Tỳ-Đạt- 
Ma (Câu-xá quyền 26, Quốc dịch trang 749). Kết luận của 
thuyết Giả-danh-vô-thực-thể của nhất-thuyết-bộ tuy không 
được rõ như thế nào, nhưng nhận xét theo những A-Tỳ- 
Đạt-Ma-thư hiện còn thì các bộ phái dù chủ trương chủ 
nghĩa nào đi nữa, khi thuyết minh về hiện-tượng-luận cũng 
đều theo cái thông lệ là kế đến các loại yếu tó. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 181 


Nhưng cái số mục mà các bộ phái thành lập những 
yếu tố đó cứu kích như thế nào? Và phân loại nó ra làm 
sao? Vấn đề này, nếu nói một cách chặt chẽ thì trong mỗi 
phái đều có đặc sắc riêng, nhưng nói một cách đại thể thì 
giữa các bộ phái cũng có cách lập pháp cộng thông, bởi vì 
các bộ phái đều thừa kế sự phân loại các yêu tố của Phật 
giáo nguyên thủy rồi dần dân đem nó khoáng trương và 
phát triên thêm mà thôi. Trước hết Chúng-tập-kinh trong bộ 
Trường-A-hàm đưa ra số mục này, đến kinh Tăng Nhất A- 
Hàm đưa ra phương pháp thuyết minh, A-Ty-Đạt-Ma rất ưa 
chuộng phương pháp thuyết minh ấy và đem ứng dụng nó 
trong tất cả mọi phương diện. Do đó, nếu nhất nhất đề cập 
đến mỗi phái thì công việc sẽ hết sức phiền tạp, cho nên, ở 
đây chỉ đề cập đến những điểm chủ yếu mà thôi, và, sau 
cùng, tôi tưởng ta chỉ căn cứ vào phương pháp thuyết minh 
về đặc chất của các yếu tố nào mà ta cho là thích đáng nhất. 


2- Ý NGHĨA SỰ PHÂN LOẠI CÁC PHÁP. 


Vấn đề tiên quyết phải được nêu lên ở đây là: những 
yếu tố về mặt pháp tướng của A-Tỳ-Đạt-Ma là gì? Cái cơ 
sở để phân loại các yêu tố ấy ra sao? Đó là vấn đề căn bản 
của yêu-tô-luận. 

Nói một cách tóm tắt thì Phật giáo gọi tất cả những 
yếu tố cầu tạo vạn hữu là “Pháp”. Do đó mà trong Phật giáo 
vạn hữu được gọi là “nhất thiết pháp”. Song, ý nghĩa của 
chữ “pháp” là gì? Theo thông lệ, các vị luận sư của A-Ty- 
Đạt-Ma đều giải thích là “tự-tính-nhậm-trì”, nghĩa là chữ 
“pháp” có một đặc chất nhất định, không thay đồi. Các nhà 


182 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


chú thích Duy-thức-thuật- ký-nhất-bản (Đại chính, 43, trang 
239, hạ), Câu-xá-luận-ký quyên I (Đại chính, 43, trang S8, 
hạ) lại thêm một điều kiện nhận-thức-luận nữa bằng từ ngữ 

“quĩ-sinh-vật-giải” để định nghĩa chữ “pháp”. Như vậy, 
hợp lại thì cái gì có một đặc chất nhất định để phát khởi 
một nhận thức thích ứng với cái đó thì gọi là “pháp”. Nói 
cách khác, cái gì đó đặc chất nhất định và được nhận thức 
thì gọi là “pháp”. Như vậy, cái mà Phật giáo gọi là yếu tố là 
muốn nói: khi đem phân tích và giải phâu cái tổ chức và 
hoạt động của vạn hữu thì thấy có một đặc chất nhất định 
do đó vạn hữu được nhận thức. Song đây mới chỉ là luận về 
đại thể mà thôi. Tiến lên bước nữa, làm thế nào để cụ thể 
hóa cái tướng đặc thù của các pháp được nhận là có một 
đặc chất nhất định? Đây thật là vấn đề cực khó khăn. Vì 
trong mọi hiện tượng, bất luận là vật hay tâm, các yếu tố 
đều hỗ tương quan liên, cho nên, nếu đem phân tích chung 
một cách rõ ràng là một việc rất khó. Nói một cách đơn 
giản, nhu những màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đặc chất 
của mỗi màu tuy khác nhau nhưng trên thực tế, cái giới hạn 
của chúng rất khó phân biệt. Hoặc như cùng là một cảm 
tình, mừng, giận, thương, vui v.v... mỗi mỗi đều có đặc 
chất riêng, nhưng giới hạn của chúng thì thật cũng khó 
phân biệt. Vấn đề này lẫy kinh nghiệm và phản tỉnh làm cơ 
sỏ, tất kính không ngoài kết quả của sự quan sát. Nhưng cái 
xu thế ưa sự phân tích nghiên cứu của thời đại Phật giáo 
nguyên thủy càng tiến bộ thêm ở thời đại Bộ phái Phật 
giáo. Hơn nữa, vì sự sản sinh ra pháp- -thê-hằng-hữu-luận, 
nên, việc thích ứng với luận thuyết đó cũng đã trở thành 
một vẫn đề rất trọng đại đối với Bộ phái Phật giáo. Về 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 183 


chủng loại và số mục của các yếu tố, trên đại thể, các phái 
tuy có chỗ cộng thông, nhưng đến chỉ tiết thì giữa các phái 
cũng có nhiều điểm bất đồng. Chính do đó mà về vấn đề 
định số của pháp-số cùng tính chất giả, thật đã phát sinh ra 
những luận thuyết bất đồng. 

Trở lại vẫn đề, chúng ta phải phân loại các pháp như 
thế nào? Đây cũng là một vấn đề trọng đại, vì nếu cứ thành 
lập vô số pháp một cách hỗn tạp thì đó không phải là 
phương pháp rõ ràng để quan sát tính chất của các pháp, 
cho nên cần phải căn cứ vào nguyên tắc nào để có thể phân 
loại các pháp một cách tận cùng mà đơn giản. Vấn đề chính 
là ở đó (đương nhiên, vấn đề này cũng còn do thái độ và 
mục đích quan sát như thế nào mà có điểm bất đồng, vả lại, 
trên thực tế, từ Nguyên thủy Phật giáo đến các vị A-Tỳ- 
Đạt-Ma Luận sư, tuy phần lớn căn cứ và áp dụng phương 
pháp phân loại nào tiện lợi, song cũng vẫn phải dựa vào 
một nguyên tắc để lập thành phương pháp phân loại). 
Chính vì thế mà cái gọi là “Nhiếp Phẩm” được biểu hiện 
trong các A-Tỳ-Đạt-Ma luận thư đã trở thành đề mục cho 
mục đích đó. Nhiếp Phẩm muốn đứng trên nhiều lập trường 
khác nhau đề thí nghiệm qua phương pháp “tương hồ tương 
nhiếp” (về Nhiếp phẩm tham chiếu Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm 
luận quyền 21-24). Còn như cái tiêu chuẩn thì giữa các bộ 
phái cũng có những nghị luận khác nhau, Đại-tỳ-bảà-sa luận 
quyền 59 (Đại chính, 27, trang 306, trung) nói: Các nhà 
Phân-biệt-luận chủ trương rằng cái gọi là “tương nhiếp” chỉ 
có nghĩa nhiếp tha tính chứ không phải nhiếp tự tính. Nghĩa 
là, theo phái này thì cái gọi là “phân loại” chỉ có nghĩa là 
đem thống nhiếp tất cả những sự vật bất đồng lại thành một 


184 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


loại mà thôi, bởi thế nên cái nguyên lý của nó có thể nói tất 
kính cũng chỉ nhằm đến mục đích tiện lợi mà thôi. Thuyết 
của các nhà Phân-biệt-luận, theo chỗ lập cước của một loại 
duy-danh-luận, chỉ coi vật thể cá biệt như những đơn vị tồn 
tại, rồi đem thống hợp tương nhiếp tất cả những đơn vị đó 
trong những phạm trù khác nhau, thật ra không ngoài sự 
chỉnh lý khái niệm của người ta mà thôi. Thuyết-giả-bộ 
dùng cách phân loại “Tam khoa” cho rằng hết thảy đều là 
giả đã hoàn toàn xuất phát từ thuyết trên này. Theo Luận- 
Sự 7, 1 thì Vương-sơn-bộ, Nghĩa-thành-bộ cũng phát biểu 
cùng một ý kiến. Trái lại, theo lập trường của Thực-tại-luận 
tuy là đơn giản, nhưng có thê lập thành cái nguyên lý thỏa 
đáng đó vẫn là Bà-sa (quyền 59, Đại chính, 27, trang 306), 
Câu-xá (quyên l, Quốc dịch, trang 46-48), bởi thế, ở đây ta 
hãy lẫy đó làm đại biểu để quan sát. 


Theo Bà-sa, Câu-xá thì cái tinh thần của phương pháp 
phân loại ngụ trong câu: “nhiếp tự tính, ly tha tính”; nghĩa 
là cho những sự vật cùng một tính chất vào một loại, những 
sự vật không cùng tính chất vào một loại khác, chăng hạn 
như những hiện tượng của tâm (tâm sở) tuy có nhiều loại, 
nhưng bất luận loại nào cũng đều lấy tự tâm làm chủ thể: 
về mặt hoạt động của tâm, thống hợp tất cả những yếu tổ 
hoạt động đó lại mà gọi là “tâm sở”. Lại như những hiện 
tượng vật tuy có nhiều loại nhưng vì đặc chất của chúng là 
biến hoại và chấp ngại nên gọi chúng là “sắc pháp”. Tức là 
một mặt nhiếp tự loại, nhưng mặt khác, không hòa nhập với 
tha loại: đó là quy tắc căn bản của sự phân loại này. Hữu 
Bộ có nhiều pháp, tức đặc sắc “tự tính nhậm trì, quỹ sinh 
vật giải”, trong các hiện tượng, dần dần đã nhiếp một khái 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 185 


niệm cao, ước khoảng trăm pháp (Câu-xá 75 pháp). Rồi lại 
đem tương nhiếp phụ loại để trở thành phương pháp phân 
áp trong Phẩm-loại-túc-luận trở về sau đến Bà-sa, Câu-xá, 

. Không những thế, theo Bả-sa luận thì giáo đồ của 
Hữu Bộ trở về sau không hẵn chỉ hạn định trong cách phân 
loại “ngũ vị”, từ thời đại Phật giáo Nguyên thủy, cái mô 
phạm phân loại vạn hữu như ngũ uấn, thập nhị xứ, thập bát 
giới, tất cả đều theo quy tắc này. Có thê nói, cách phân loại 
“Tam khoa” muốn đặt một nền tảng khoa học. 

BỊ KHẢO: -”Về tính chất giả, thực của Tam khoa, 
giữa các bộ phái có nhiều nghị luận khác nhau. Chăng hạn 
sự phân loại uấn, xứ, giới của Thuyết-giả-bộ, bất luận loại 
nảo, chăng qua chỉ căn cứ vào sự tiện lợi mà thôi, vì thế 
cho rằng hết thảy là giả. Kinh-lượng-bộ thì nói, phân loại 
ngũ uân và thập nhị xứ là phương tiện (giả), còn phân loại 
thập bát giới là chân thực. Luận chủ Câu-xá là Thế Thân thì 
lại chủ trương: thập nhị xứ, thập bát giới là chân thực, 
nhưng phân loại ngũ uẫn là giả. Còn như lập trường có hữu 
của Hữu Bộ thì dĩ nhiên chủ trương tam khoa đều là thực 


299 


b4”, 

Như vậy, tuy các bộ phái muốn nêu rõ cái tỉnh thần và 
nền tảng của sự phân loại, nhưng, như trên đã nói, vì chỉ 
nhằm vào tiện nghi nhất thời nên đã đưa ra nhiều cách phân 
loại, và về quan hệ, thật tế mà nói, tất cả đều không hợp lý. 
Song, A-Ty-Đạt-Ma Phật giáo, ở điểm lấy sự phân loại, 
tương nhiếp, phân loại làm phương pháp nghiên cứu chủ 
yêu, luận cứu về vấn đề này, có thể nói rất có ý nghĩa học 
vân. 


186 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


3- NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI. 


Bây giờ ta lại xét đến các loại pháp mà các bộ pháp áp 
dụng hay. đề xướng cùng với phương pháp tương, nhiếp của 
chúng. Về điểm này, Từ chỗ cực đơn giản tiến đến chỗ cực 
phức tạp có rất nhiều phương thức. 

Trước hết hãy đề cập đến giai đoạn cực đơn giản đã. 
Lúc ban đầu, vạn hữu được chia thành hai loại mà ai cũng 
biết là: hữu-vi-pháp và vô-vi-pháp. Đây là cách phân loại 
mà đức Phật -đặc biệt đứng trên lập trường giá trị -đã đề 
xướng. Sau do sự phát triển của vô vi quan mà cách phân 
loại đó đã trở nên rất phô thông. Chắng hạn A-Tỳ-Đạt-Ma- 
pháp-yêu-luận cũng lấy cách phân loại này làm một tiêu 
chuẩn. Đến luận Câu-xá, khi giải thích về vạn hữu, lúc đầu 
chia thành hữu lậu và vô lậu, nhưng sau chia ra hữu vi vả 
vô vi (Câu-xá luận quyền 1) chính thật đã phát xuất từ 
phương thức trên đây. Rồi lại có những khuynh hướng 
muốn chia vạn hữu thành ba loại mà trong đó, theo chỗ tôi 
biết, Câu-xá luận vẫn trội hơn cả, Câu-xá thử chia vạn hữu 
thành nhất-uân, nhất- -xứ, nhất-giới ba khoa, muốn thu nhiếp 
hết thảy mọi yếu tố vạn hữu (Câu-xá luận quyền I (Quốc 
dịch trang 47): Tóm thâu hết thảy pháp, do một uân-xứ- 
ĐIỚI; nhiếp tự tính, xa lìa tha tính). Nghĩa là, trong sắc uân 
bao gồm vật chất, trong ý xứ nhiếp thâu hết thảy tinh thần, 
và trong pháp giới bao gồm tất cả pháp bất-tương-ưng, các 
pháp vô vi và những hiện tượng tương đương với tỉnh thần. 
Nói một cách đơn giản, vạn hữu được chia thành ba loại: 
vật, tâm và vô vi. A-Tỳ-Đạt-Ma-pháp-yếu-luận (8-13) đại 
khái cũng đề cập cách phân loại này, do đó chia vạn hữu 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 187 


thành danh (tâm), sắc (vật) và thi thiết ba loại. Rồi lại tiễn 
thêm một bước nữa, cái phương thức chia vạn hữu thành 
bốn yếu tố cũng đã phát xuất từ thời đại Phật giáo Nguyên 
thủy: đó là thuyết Tứ thực. Thuyết này chủ yếu chỉ muôn 
nói rõ những yếu tố cấu tạo các loài hữu tình, nhưng nếu 
nói rộng ra, thì nó cũng có thể bao hàm toàn thê các yếu tố 
vạn hữu. Tứ thực là: đoạn thực, xúc thực, ý tư thực và thức 
thực. Đoạn thực chỉ các yếu tố vật chất, còn ba thực kia chỉ 
những yếu tố tinh thần hợp lại để cầu tạo và duy trì các loài 
hữu tình, như thực vật nuôi dưỡng thân thể vậy. Chính vì 
theo ý nghĩa ấy nên nói là “thực” (về Tứ thực, tham chiếu 
Phật giáo Nguyên thủy tư tưởng luận, 340). Song, thuyết 
Tứ thực mang rất nhiều ý nghĩa thí dụ, hơn nữa, nó không 
bao hàm các pháp vô vi, cho nên A-Tỳ-Đạt-Ma tựa hỗ 
không cho đó là phương pháp phân loại phố cập. 

Một thuyết khác nữa tuy cũng cùng một khuyết điểm 
như thuyết Tứ thực là không bao hàm các pháp vô vi, 
nhưng từ thời đại Phật giáo Nguyên thủy đến A-Tỳ-Đạt-Ma 
Phật giáo đã tở thành một phân loại tiêu chuẩn rất quen 
thuộc: đó thuyết Ngũ Uẫn. Thuyết này chia vạn hữu thành 
sắc (vật chất), thụ (cảm giác, cảm tình), tư (biểu tượng), 
hành (ý chí) và thức (ngộ tính, thống giác) năm loại, trong 
đó một loại thuộc vật chất và bốn loại thuộc tinh thần. Lại 
một cách phân loại nữa tuy không chiếm được ưu thế lắm, 
nhưng theo một ý nghĩa nào đó, nhưng có thể ngang hàng 
với thuyết Ngũ Uấn. Đó là thuyết địa, thủy, hỏa, phong, 
không, thức sáu loại, và, trái ngược với thuyết ngũ uẫn, 
trong đó chỉ có một yếu tô tinh thần, còn tất cả là vật chất. 
Cách phân loại này đã được nói đến trong A-Hàm bộ, Đa- 


188 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


giới-kinh (Đại chính, 1, trang 723) và tiến lên nữa, trong 
thuyết Lục-đại-duyên-khởi của Chân-ngôn-tông cũng đã 
bàn đến, nhưng trong A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo nó vẫn 
không được coi là trọng yếu lắm. 

Thuyết Ngũ uẩn, như đã thuật ở trên, tuy được coi là 
phân-loại-pháp rất có ưu thế, nhưng trong đó lại không bao 
hàm vô vi và như vậy không khỏi có chỗ khiếm khuyết, 
cho nên, giữa các học phái cũng có phái chủ trương thêm 
các pháp vô vi vào để bố khuyết cho phân-loại này. Người 
được coI có ý đồ đó là Ngộ Nhập, Tôn sư của Thế Thân. 
Trong Nhập-A-Tỳ-Đạt-Ma-luận, ngoài ngũ uân ra, Ngộ 
Nhập còn thêm vào ba pháp vô vi là trạch-diệt, phi-trạch- 
diệt và hư-không, muốn chia vạn hữu thành tám cú nghĩa 
(Thiện-thệ-chi-tông hữu Bát-cú-nghĩa: 1) sắc, 2) thụ, 3) 
tưởng, 4) hành, 5) thức, 6) hư không, 7) trạch diệt, 8) phi- 
trạch-diệt, thử tổng nhiếp nhất thiết nghĩa (Nhập-A-Tỳ-Đạt- 
Ma-luận quyền thượng, Đại chính, 28, trang 960, hạ). 

Tuy có nhiều cách phân loại như thế, nhưng, từ 
nguyên thủy Phật giáo đến A-Tỳ-Đạt-Ma Phật giáo, cách 
phân loại được coi là trọng yếu nhất mà tất cả đều áp dụng 
là phân loại Thập-nhỊ-xứ và Thập-bát-giới. 

Thuyết thập-nhị-xứ, thập-bát-giới đều đứng trên căn 
bản nhận-thức-luận, trong có thể thu nhiếp hết thảy mọi 
yếu tô. Hai thuyết này cộng thêm với thuyết ngũ uân kê 
trên thành ra cái gọi là “tam-khoa-phân-loại” và hầu như đã 
trở thành phương thức tiêu chuẩn của tất cả A-Tỳ-Đạt-Ma. 

Dưới đây là đồ biểu về thập nhị xứ: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 189 


THẬP NHỊ XỨ 
| 


i NIHoT] 0A XM tay c92260akf2640441016064sk9ta4006t5x Sắc xứ | 
EL I HH Gan Xứ: on 0yfog 0n C03 4i e6 la Thanh xứ | E 
F 2 x r e 
MAI ÂU le S216 9.400 TESĐ-EEETSS1TRT RE ST Hương xứ \ s. 
Đ‹ ĐANG d0 ÿ b 5 
5 TT HHIDE,C TT si xi v8 /2483/824s66) ván t4 svaset VỊ xứ |E 

^ x z r z Si 
II 0DD1)/60411 XƯ si 300x2ai40i0x8/uaa Xúc xứ | ® 
` C1: XU À 629424 36/22g5623941068 441094394; Pháp xứ 


Sự phân loại trên đây là căn cứ vào cái quan hệ giữa 
lục cảm và đối tượng của chúng. Trong đồ biểu trên, ý 
nghĩa của ngũ căn và ngũ cảnh đã rất rõ ràng, riêng về ý 
nghĩa ý căn của căn thứ sáu và pháp xứ của cảnh thứ sáu 
cân phải được giải thích thêm. 

Về mặt pháp tướng của A-Tỳ-Đạt-Ma, ý căn tuy có 
nhiều giải thích khác nhau, nhưng ở đây nó đồng ngĩa với ý 
thức thứ sáu và được gọi là căn, có ý nghĩa một cơ quan 
nhận thức đối tượng. Còn về pháp xứ? thì không phải là 
đối tượng của năm cảm quan trước mà chỉ là đối tượng ý 
thức mà thôi, trong đó gồm có vô vi, bắt-tương-ưng-hành- 


: Thể của Thập-nhỊ-xứ đều là pháp cả, vậy tại sao chỉ lập có một pháp xứ? 
Về điểm này, luận Bà sa quyên 73 (Đại chính, 27, trang 380, thượng) đưa ra 
11 lý do như sau: 1) hữu-thí-dụ cố; 2) bất cộng danh vô có; 3) sinh tướng; 4) 
tứ-hữu-vi-tướng; 5) danh, cú, văn, thân duy ư thử xứ nhiếp cố; 6) thông sinh 
chư pháp cố; 7) không giải thoát môn; 8) trạch-diệt-niết-bàn; 9) như thực giải 
tuệ, diệt duy nhiếp ư thử xứ cố; 10) nhiếp đa pháp có; 11) đối ý xứ cố. Giản 
ước hơn, luận Câu-xá quyền 1 (Quốc dịch trang 66) chỉ đưa ra có ba lý do: 
ộ VỊ sai biệt tối thắng: 2) nhiếp dụ; 3) tăng thượng pháp, có nhất danh pháp 
xứ”. Còn về pháp giới thì luận Bà sa quyên 74 (Đại chính, 27, trang 370, hạ) 
giải thích: “Chư pháp vị ý dĩ chính đáng, thị danh pháp giới”. 


190 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


pháp và những hiện tượng tính thần và khách quan. Nhự 
vậy, về mặt nhận-thức-luận nÓ CÓ thể bao hàm hết thảy. về 
điểm này, đức Phật đã trực tiếp gọi nó là “nhất thiết” (toàn 
vũ trụ) (tham chiếu Tạp-A-hàm quyên 13, Đại chính 2, 
trang 91, thượng; Nguyên Thủy Phật Giáo Tư-Tưởng-Luận 
trang 153). Giữa các học giả, sự phân loại này được nhận là 
hay nhất. 

Thứ đến Thập-bát-giới. Đem lục căn và lục cảnh kể 
trên phối hợp với lục thức thành ra Thập-bát-giới, và điều 
này đúng ra không ngoài việc khoáng đại tính thần của 
Thập-nh]-xứ. 

Dưới đây là đồ biểu về Thập-bát-giới: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 191 


Nhãn căn xứ Nhãn căn giới ¬ 
Nhĩ căn xứ Nhĩ căn giới 
TycänXỨ --=-— nung Ty căn giới 
Thiệt căn xứ ị Thiệt căn giới 
E Thân căn xứ _ Thân căn giới 
= Ý căn XỨTennerrrrrrrrrirrrrrrrrrrrrrrrV căn giới 
Z ⁄ ? ⁄ SờM 
a. | SắC XỨ ị Sặc BIỚI | ¬ 
Š | Thanh xứ Thanh giới ;# 
P"“|HHữ0ngxử:. < sẽ re Hương giới | 
VỊ xứ | VỊ giới | > 
CN. ị đá uy, |3 
Xúc xứ XÚC BIớI |@ 
° 
Pháp XỨ------------------n‡Sằằnerrrrrrrrrrrrrer Pháp giới 
Nhãn thức giới 
Nhĩ thức giới 
Ty thức giới 
¬ Thiệt thức giới 
Thân thức giới 


Ý thức giới- 


Khi phối hợp như thế thì vẫn đề được đặt ra là: sự sai 
khác giữa ý-căn-giới và ý-thức-giới cứu cánh là như thế 
nào? Vấn đề này giữa các bộ phái có nhiều giải thích bất 
đồng. Đứng về phương diện pháp tướng của A-Tỳ-Đạt-Ma 
mà nói, đây tuy là một vấn đề rất khó, nhưng ở đây chúng 
tôi xin tạm giải thích như sau: ý-căn-giới chuyên chỉ ở 
phương diện bị động, còn ý-thức-giới phán đoán, suy lý, 
v.v... không nhiều thì ít, bao hàm phương diện của tâm. 


192 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Trong những cách phân loại kể trên, như đã được 
trình bày, Ngũ uẩn, Thập-nhị-xứ, Thập-bát-giới, được gọi 
là Tam khoa, là những phân loại cơ bản của tất cả A-Tỳ- 
Đạt-Ma (về tinh thần “Tam khoa phân loại”, xin xem Bà-sa 
71, (Đại chính, 27, trang 366, hạ). 

Ngoài ra, còn một phương thức nữa cũng đã được tất 
cả A-Ty-Đạt-Ma luận cứu một cách tận lực: đó là Nhị-thập- 
nhị-căn-luận. Theo chỗ chúng tôi nghiên cứu thì trong Ni- 
kha-da tuy chưa biểu hiện một cách thống hợp, nhưng đã 
được đề cập rải rác ở nhiều chỗ. Đến luận bộ thì bắt đâu từ 
Tỳ-bà-băng-già (chương 5) rồi lần lượt tất cả luận, kế cả 
các luận bộ Bắc-Phương luận cứu đến, (Phát-trí-luận quyền 
5 (Đại chính, 26, trang 43, trung) lây Nhị-thập-nh1-căn, 
thập-bát-giới, thập-nhỊ-xứ, ngũ uấn, ngũ-thủ-uẩn và lục- 
giới làm phương thức phân loại chủ yếu của vạn hữu). 
chẳng hạn như Căn luận trong các luận Vắn-phận-căn- 
phẩm trong Xá-lợi-phất A- -tÿ-đàm quyền 5 (Đại chính, 28, 
trang 560, thượng), Căn phẩm trong Câu-xá luận (quyền 
33-7). Do đó, trong luận Bà-sa quyên 142 (Đại chính, 27, 
trang 729, thượng) tuy có trích dẫn Khế kinh nói về Nhị- 
thập-nh1-căn, nhưng trong kinh A Hàm hiện nay người ta 
không tìm ra. 

NhỊ-thập-nhỊ-căn (đây chỉ căn cứ theo thuận tự trong 
Câu-xá luận mà thôi) là: 

Nhãn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, 
nữ căn, nam căn, mệnh căn, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu 
căn, tín căn, cần căn, niệm căn, đinh căn, tuệ căn, vị-tri- 
đương-căn, đĩ-tri-căn, và cụ-tri-căn. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 193 


Lúc đầu, cái gọi là căn chỉ dùng theo thông lệ trong 
các Kinh với nghĩa tăng tượng mà thôi, chứ trong không có 
một liên lạc nào; nhưng đến A-T-Đạt-Ma thì lại muốn cho 
nó có một liên lạc. Theo Câu-xá, Bà-sa thì sáu căn đầu nói 
rõ chỗ y chỉ của tâm, thứ đến, hai căn nam, nữ là chỉ rõ sự 
khu biệt giữa các loài hữu tình, mệnh căn thuyết minh căn 
bản của sinh mệnh; trở lên là bộ phận liên quan đến những 
yếu tố cầu tạo các loài hữu tình; còm từ đó trở xuống là bộ 
phận nói rõ cái đạo trình tu dưỡng phải trải qua. Trước hết 
nói đến ngũ-thụ-căn để chỉ rõ cái tướng tạp đa của sinh 
hoạt tình cảm, rồi dùng nó làm phương tiện tịnh hóa mà 
thuyết minh năm tín, cần, niệm, định, tuệ, và cuối cùng để 
hoàn thành mục đích tối hậu mà nói rõ ba căn vô lậu: đó là 
cái nguyên lý thành lập Nhị-thập-nhỊ-căn. Trong luận Câu- 
xá quyền 3 (Quốc dịch trang 168) có bài tụng như sau: 

“Tâm sở y, thử biệt, thứ trụ, thứ tạp nhiễm, thử tư 
lương, thứ tịnh: do thứ lượng lập căn `. 

Theo Lân ký trong Tụng Sớ thì đây là luận thuyết của 
Pháp tạng bộ (Phật-giáo-đại-hệ-bản-đệ-nhất, trang 224). 
Còn Câu-xá (quyền 3, Quốc dịch, trang 170) thì lại cho 
rằng vì muốn do căn để kiến lập nguyên lý “lưu-chuyển- 
hoàn-diệt” mà thuyết minh Nhị-thập-nhỊ-căn. Do nhưng ý 
kiến trên đây ta thấy về căn cứ của thuyết Nhị-thập-nhị-căn 
có nhiều thuyết khác nhau: đó là một sự thật hiển nhiên. 
Song, dù thế nào đi nữa thì, như đã trình bày ở trên, vì nó là 
một phương thức phân loại, cho nên, đứng trên lập trường 
thế-giới-quan mà nói, nó vẫn có một giá trị riêng. 


194 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


4- ĐẶC BIỆT VỀ PHÂẦN LOẠI NGŨ VỊ. 


Như vậy là đã có nhiều phương thức phân loại vạn 
hữu và, do đó, tính chất của các yếu tố cũng đã rõ ràng dần 
dần đã tăng thêm và như thế vẫn còn có chỗ chưa được 
thỏa mãn. Cho nên, khuynh hướng muốn thử đưa ra những 
phương thức phân loại mới mà không câu chấp vào các 
kinh cũng đã phát sinh. Theo chỗ người ta biết, cái phương 
thức xảo diệu nhất được coi là do Thế Hữu của Hữu Bộ đề 
xướng là thuyết Ngũ Vị. Bởi thế ở đây chúng tôi xin giới 
thiệu qua những điểm chủ yếu của thuyết đó trước khi 
chấm dứt chương này. 

Thế Hữu (ra đời vào khoảng 500 năm sau Phật nhật 
diệt) chia những yếu tố cầu tạo vạn hữu thành năm loại: 
Sắc, tâm, tâm sở, Tâm-bắt-tương-ưng-hành và vô vi. Ở đầu 
phẩm Biện-ngũ-sự trong Phẩm-loại-túc-luận, năm loại lớn 
trên lại được chia thành những thành phần nhỏ một cách rất 
đơn giản và rõ ràng, bởi thế, dưới đây chúng tôi xin trích 
toàn văn của đoạn đó trong Biện-ngũ-sự-phẩm: 

Có năm pháp: I-sắc, 2-tâm, 3-tâm sở, 4-tâm bất ưng 
hành, 5-vô-vI-pháp. 

Sắc là gì? Là tất cả những vật chất có hình sắc và do 
bốn đại tạo thành. Bốn đại là: đất, nước, lửa, gió. những sắc 
được hợp tạo là: nhãn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân 
căn, sắc, thanh, hương, vị xúc và biểu sắc. 

Tâm là gì? Là tâm, ý, thức. Tâm, ý, thức là gì? Là lục- 
thức-thân, tức là nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 195 


Tâm-sở-pháp là gì? Là những pháp tương ứng với 
tâm. Pháp đó là gì? Là: thụ, tưởng, tư xúc, tác ý, dục, thắng 
giải, niệm, định, tuệ, tín, cần, tầm, tư, phóng dật, bất phóng 
dật, thiện căn, bất thiện căn, vô ký căn, nhất-thiết-kết-phọc, 
tùy miên, tùy- phiền-não, triền, chư-sở- -hữu-trí, chư-sở-hữu- 
kiến, chư-sỏ-hữu-niệm- quan. Ngoài ra, tất cả các pháp khác 
tương ứng với tâm như thế thì đều gọi là Tâm-sở-pháp. 

Tâm-bất-tương-hành là gì? Là những pháp không 
tương ứng với tâm. Những pháp đó là gì? Là đắc, vô- 
tưởng-định, diệt-định, vô-tưởng-sự, mệnh-căn, chúng- 
đồng-phận, V đắc, sự đắc, xứ đắc, sinh, lão, trụ, vô-thường- 
tính, danh thân, cú thân, văn thân. Ngoài ra, tất cả các pháp 
không tương ứng với tâm đều gọi là tâm-bất-tương-ứng. 

“Vô vị là gì? Là ba vô vi: hư không, phi trạch diệt, 
trạch diệt” (Phâm-loại-túc-luận quyên I1, Đại chính, 26, 
trang 692, trung). 

Đoạn văn trên đây tuy cực đơn giản nhưng rất đầy đủ, 
ta có thể cho đó là mô phạm của sự phân loại cũng không 
phải là quá đáng. Cách phân loại này, về sau, không những 
đã trở thành điển hình của Hữu Bộ, mà ngay cả đến phái 
Duy thức của Đại thừa cũng lẫy đó làm tiêu chuẩn cho sự 
phân loại của mình. Hơn nữa, chiếu theo luận bộ Nam 
phương, trong bảy bộ luận tuy chưa thấy có sự phân loại 
đó, nhưng trong những sản phẩm thuộc thời kỳ sau, người 
ta đã phát hiện cùng một loại phân loại ấy. Đó là cách phân 
loại trong A-Tỳ-Đạt-Ma-Pháp-Yếu-Luận được coi là trứ tác 
của a-nâu-lâu-đà khoảng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12. 
Mở đầu, quyên 1 nói: “Pháp có bốn loại: 1) tâm thức, 2) 


196 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tâm sở, 3) thô sắc, tế sắc, 4) Niết bàn (vô vi)”. Nếu chỉ có 
bốn pháp trên thì so với thuyết Ngũ vị của Thế Hữu còn 
thiếu mất “tâm-bất-tương-hành”. Nhưng, ở một nơi khác, 
luận này còn đến “thí thiết”, “khái niệm”, “quan niệm”. 
Như vậy, Nếu đem các pháp tâm-bất-tương-ưng-hành và 
nhân-duyên-pháp của Hữu Bộ thu nhiếp vào những thi 
thiết, khái niệm và quan niệm A-tỳ-đạt- -ma-pháp-yêu-luận 
thì ta có thể nói, trên phương diện toàn thể, sự phân loại 
trên đây hoàn toàn cùng một tinh thần với sự phân loại của 
Thế Hữu. Đương nhiên, ta không thê nói một cách võ đoán 
rằng A-nâu-lâu-đà đã chịu ảnh hưởng của Thế Hữu, bởi lẽ, 
đứng về phương diện tính chất của các pháp mà nói thì sự 
phân loại nào thì tất nhiên cũng phải như thế. Tuy nhiên, 
cái công đầu trong việc đề xướng Ngũ-vị-phân-loại vẫn là 
của Thế Hữu: đó là điều ta cần phải thừa nhận. 

Thế Hữu tuy đã thâu nhiếp các pháp vào năm loại 
(ngũ vị), nhưng vê pháp số thì vẫn chưa thành con số nhất 
định. Không những Phâm-loại-túc-luận như thế mà ngay cả 
Đại-tỳ-bà-sa-luận cũng vẫn chưa quyết định thu nhiếp các 
pháp nào vào năm vị và bỏ những pháp nào, vì định sô chủ 
yếu về tâm sở vẫn chưa được quyết định. VỀ sau, Duy- 
thức-phái căn cứ vào luận Bả-sa mà liệt một trăm pháp vào 
ngũ vị, nhưng trong Nhập-A-ty-đạt-ma-luận của Ngộ Nhập, 
bê ngoài tuy không dựa vào cách phân loại ngũ vị, nhưng 
bên trong cũng ngắm ngầm dự tưởng phương thức đó mà 
liệt kê bảy mươi bảy pháp, song như thế cũng. vẫn chưa có 
được một con số thông nhất và quyết định. Để chỉnh lý lại 
điều này chính là con số năm vị bảy mươi lăm pháp của 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 197 


luận Câu-xá, bởi thê, tôi tưởng nên lầy con sô đó làm đại 
biêu cho toàn thê và đô biêu như sau: 


ưng hành pháp 


Hư không vô vi 


— VÔ VI PHÁP (3)< Trạch diệt vô vi 
Phi trạch diệt vô vĩ 
: Ngũ căn (nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân) 
— Sắc pháp (I1, Ngũ cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc), 
Vô biêu sắc 
` 
b4 Ẫ ' _ƒ Tâm vương (nhãn thức, nhĩ thức, ty 
Š Tâm pháp q) - thức, v.v... 
n TT , r Thụ, tưởng, tư, xúc, dục, tuệ, nệm 
s + 2) „ ©? , ; MỤIA, v2 v1H, 
s ĐINH HỆN NI PHAP ng} - tác ý, thăng giải, tam ma địa. 
=Ì ~ ` 
la, | "` ờ _ƒ Tín, cận, xả, tàm, quý, vô tham, vô 
ElS D9 thiện địa pháp(ÍÓ sàn bất hại, khinh an, bắt phóng đật. 
NI Š ( Đại phiền não (6) { Vô minh, phóng dật, giải đãi, bắt tín, 
= địa pháp - hôn trâm, trạo cử. 
= 5 \ Đại bất thiện (2) { Vô tàm 
Er : địa pháp - Vô quý 
8 Tiểu phiền não Ñ 0Í Phẫn, phú, xan, tật, não hại, hận, siêm, 
lề địa pháp L cuồng, kiêu. 
BẤt định địa pháp (§) nã 6t Độ, thụy miên, tâm, từ, tham, sân, 
Đắc, phi pháp, đồng phận, vô tưởng 
Tâm bắt tương 14: quả, vô tưởng định, diệt tận định, 


mệnh căn, sinh, trụ, dị, diệt, danh 
` thân, cú thân, văn thân. 


Chú: Ngày nay ai cũng nhận là Câu-xá-luận liệt kê 75 pháp và căn cứ vào đó 
để học tập hay nghiên cứu. Nhưng, nói một cách chặt chẽ thì Câu-xá vẫn 
chưa xác định con số của Bắt-định-pháp trong tâm-sở-hừu-pháp. Đến Câu- 
xá-luận-ký của Phô Quang mới xác định số của Bắt-định-pháp là 8 gồm ác 
tác, thụy miên, tầm từ, tham sân, mạn, si và căn cứ vào đó mà nói là 75 pháp 


của Hữu Tôn. 


198 


Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


5- KÉT LUẬN 


Như trên đã trình bày về những yếu. tố tụ, tán, ly, hợp, 
tức thế ĐIỚI, tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về những tướng của 
các yếu tô đó và, theo nguyên lý luận, trước hết hãy thuyết 
minh cái đặc chất của chúng đã. Căn cứ theo tỉnh thần của 
thuyết Ngũ VỊ, ta sẽ lần lượt đề cập đến: (1) Vật-chất-quan, 
(2) Tâm-lý-quan, (3) Tâm-bất-tương-ưng-hành-quan, (4) 
Nhân-duyên-quan, (Š) Chư-môn-phân-biỆt- thế-giới- quan. 
Song, vê Vô-vi-luận, vì là một đề mục muốn được bàn đến 
sau khi đề cập về hữu-tình-luận, cho nên, ở đây, chúng tôi 
sẽ chỉ luận cứu về vật chất, bất-tương-ưng và nhân-duyên 
mà thôi. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 199 


VẬT-CHÁT-LUẬN 


1- SỰ PHÁT TRIÊN CỦA VẬT-CHÁT-QUAN ÂN ĐỘ 
VỚI QUAN-HỆ-LUẬN CỦA CƠ QUAN TÂM LÝ. 


Ngay từ thời đại Phạm Thư, Ân Độ đã bắt đầu khảo 
sát về những yếu tổ vật chất, và, như Ôc-lỗ-thái-ân-bái-lỗ- 
tỷ (?) đã vạch rõ, ngay từ lúc ấy, Ấn Độ đã thuyết ngũ đại 
(không, phong, hỏa, thủy, địa). Nhưng thật ra đến thời đại 
U-ba-ni-sa-đàm, tức Áo-nghĩa-thư, nó mới được xử lý một 
cách có ý thức, bắt đầu Chiên-đa-cách-da-u-ba-ni-sa-đàm 
đê xướng thuyết thủy, hỏa, thực (địa), thứ đến Suy-đè-lj-da- 

u-ba-ni-sa-đàm đề xuất thuyết không, phong, hỏa, thủy và 
địa để xác lập quan niệm cơ bản về vũ trụ. Như vậy, thuyết 
tứ đại địa, thủy, hỏa, phong và thêm không vào nữa là năm 
yếu tố, ít ra, trên danh nghĩa, đã trở thành cơ sở của Vật- 
chất-quan Ấn Độ từ lâu; cũng như tại Hy Lạp, đầu tiên 
Tấc- đặc- khố- lạp-tây đề xướng thuyết địa, thủy, hỏa, phong, 
bốn yếu tố và sau đã trở thành định thuyết (không hiểu giữa 
thuyết Tứ đại của Tất-đặc-khố-lạp-tây, thuyết tử-kỳ-tuần- 
hoàn và thuyết vật chất, thuyết-nghiệp báo, thuyết tứ kiếp 
của Ấn Độ có quan hệ lịch sử nào không? Vẫn đề này cần 
phải được khảo cứu). Song, tại Ấn Độ, vấn đề được đặt ra 


200 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


cho học giới là: bốn hoặc năm yếu tô chỉ hạn cục ở địa, 
thủy, hỏa, phong, hay ngoài những yếu tô hiện thực đó còn 
lập thêm những yêu tố vi tế nữa? Lúc đầu dĩ nhiên đã chỉ 
xuất phát từ địa, thủy, hỏa, phong làm bốn nguyên tố lớn 
thì không khỏi có điểm thô tạp quá. Do vậy mà học giới Ấn 
Độ đã dần dần khai triển nhiều vật-chất-quan, đại khái 
ngoài địa, thủy, hỏa, phong hiện thực ra lại thêm môt lớp 
yếu tố nhỏ nhiệm khác nữa, và cho rằng địa, thủy, hỏa, 
phong hiện thực đã do yếu tô đệ nhất đó cấu thành. Về 
điểm này, tất cả các phái đều nhất trí. Trong thuyết ba yếu 
tố của Chiên- đa-cách-da-u-ba-ni-sát-đàm đã bao hàm 
nguyên nguyên tố rỒi, điểm này chúng tôi đã nói rõ trong 
cuốn “Ân-Độ-triết-học- tôn-giáo-sử” (trang 35Ï). Đến khi 
các học phái đạt thì tuyết đó càng trở nên rõ rệt. Tức như 
trong Số Luận, nguyên tố của không, phong, hỏa, thủy, địa 
ngũ đại là thanh, xúc, sắc, vị, hương, ngũ duy (về chỉ tiết 
xin xem Án-Độ-lục- -phái- -triết- -học,trang 169-70). Thắng 
Luận thì cho rằng. địa, thủy, hỏa, phong, không là do một 
Cực vi phần tử cấu thành, rồi ngoài kinh nghiệm thường 
nhật về địa, thủy, hỏa, phong, ra muôn đi tìm cái nguyên tố 
đệ nhất đó. Nhất là đến phái Vệ-đàn-đa của Bát-tha-nạp-á- 
na, căn cứ vào thuyết ngũ đại của Suy- -đề-lj-da-u-ba-ni-sát- 
đàm, theo thuận tự khai triển từ không đến phong, từ phong 
đến hỏa, từ hỏa đến thủy, từ thủy đến địa, rồi sau ngũ đại 
lại hỗ tương hòa hợp để cầu tạo thành vật chất giới, mà chủ 
trương một thuyết đặc hữu gọi là Phân-hóa-thuyết. Về điểm 
nảy, đã từng có nhiều cách giải thuyết. 

Trên đây là vấn đề yếu tố vật chất. Còn một vấn đề 
trọng đại nữa liên quan đến yếu tố vật chất cũng đã được 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 201 


học giới Ấn Độ luận cứu đến. Đó là vấn đề giữa yếu tố vật 
chất và những cơ quan sinh-lý-tâm-lý như thế nào? Ban 
đầu sự khảo sát về yếu tố vật chất yếu tố nhục thể và tâm lý 
hoạt động của người ta rồi từ đó nêu rõ mỗi quan hệ của nó, 
đấy là vẫn đề trọng đại thuộc vật chất luận. Mà trung tâm 
của vấn đề là mỗi quan hệ giữa sự cấu thành ngũ-cảm-quan 
VỚI yếu tố vật chất như thế nào? Rồi lại mối quan hệ của 
nhận thức là ngũ cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc) với 
nguyên tố ra sao? Vấn đề này giữa các học phái đều thừa 
nhận rằng cảm quan là vật chất nhưng tác dụng của nó rất 
vi diệu, khác với những hiện tượng vật chất thông thường, 
mà cái thứ tự cấu thành đó cũng lại là một loại đặc biệt, do 
đó, đã phát sinh ra quan-hệ-luận về căn và nguyên tố. Rồi 
lại ngũ cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, đối với cảm quan 
có một quan hệ nhất định, và về mặt vật chất luận, cái căn 
cứ của mối quan hệ đó ở chỗ nào: đó là phát sinh ra ngũ- 
cảnh-luận. chăng hạn, Số-luận-phái cho ngũ căn là cơ quan 
chấp ngã, do ngã mạn mà sinh rồi chủ trương nó không 
phải là hiện tượng vật chất phổ thông, nhưng cũng có phái 
lại bảo nó sinh ra từ những tế-nguyên-tố ngũ duy, như vậy 
chăng có thuyết nào nhất định (Ẩn-độ-lục-phái¡-triết-học, 
trang 111-113). Lại như Thắng-luận-phái chủ trương ngũ 
đại sinh ngũ căn, vả sắc, hương, vị, xúc đều có đủ trong 
thuộc tính (guna) của địa, thủy, hỏa, phong, vì vậy, phái 
này thành lập trong đó một quan hệ nhận thức nhất định 
(Ân-Độ-lục-phái-triết-học trang 326-330). Ngoài những 
chủ trương người ta còn thấy nhiều thuyết minh khác nữa. 


202 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Vật-chất-quan của Phật giáo thật ra cũng dựa vào bốn 
cảnh trên đây đê luận cứu, đó là điêu ta cân phải ghi nhận 
trước tiên. 


2- Ý NGHĨA CHỮ SẮC TRONG A-TỲ-ĐẠT-MA. 


Sắc uẫn trong ngũ uấn và, ít ra, ngũ căn, ngũ cảnh 
trong thập-bát-giới là những yếu tố vật chất, điều này tưởng 
không cần phải nhắc lại. Song, ý nghĩ của thuật ngữ chỉ vật 
chất là chữ Sắc như thế nào? Đặc tướng của sắc là gì? Về 
điểm này, đức Phật bảo là vì biến hoại nên gọi là sắc (Tạp- 
A-Hàm quyên 2, kinh 35, Đại chính, 2, trang 8, thượng; 
Câu-xá luận quyên 1, Quốc dịch trang 35), vì ngữ nguyên 
của chữ Sắc là từ biển, hoại. Nhưng, nêu chỉ là biến hoại 
thôi thì khi đem thế gian trả về cho ngữ căn của nó là xIuj, 
phá hoại gọi là thế gian (xem Nguyên Thủy Phật Giáo Tư 
Tưởng Luận) thì đặc chất của vật chất không thể biểu hiện, 
vì thế đến A-tỳ-đạt-ma lại thên ý nghĩa ˆ “chất ngại” nữa để 
nói rằng hễ cái gì có ý nghĩa biến hoại và chất ngại là đặc 
chất của vật chất (Câu-xá luận quyền 1, Quốc dịch trang 
55; Pháp cứu: Ngũ-sự-t-bà-sa-luận, quyên thượng, Đại 
chính, 28, trang 989, hạ). Đến Thành-thật-luận: “Những 
pháp hữu đối gọi là sắc, thanh, hương, v.v... đều hữu đối 
cho nên cũng là sắc chứ không như tâm pháp. Hữu hình 
nên gọi là sắc, thanh, hương, v.v... đều có hình nên cũng là 
sắc. Làm chướng ngại xứ sở nên gọi là hình” (Thành-thật- 
luận, quyền 3, sắc-danh-phẩm 37, Đại chính, 32, trang 261, 
thượng). Như vậy, định nghĩa về vật chất của A-ty-đạt-ma 
là “những cái biến hóa hình thê và chất ngại tính đều là vật 
chất”. Trong các kinh điển có rất nhiều thuyết minh về các 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 203 


loại vật chất, nhưng dụng ngữ phô thông nhất để giải thích 
là: “Tứ đại chủng cập tứ-đại-chủng sở tạo” và: “chư sở hữu 
sắc, nhược quá khứ, nhược vị lai, nhược hiện tại, nhược 
nội, nhược ngoại, nhược thô, nhược tế, nhược liệt, nhược 
thắng, nhược viễn, nhược cận, như thị nhất thiết, lược vi 
nhất tụ, thuyết danh sắc uấn” (Tạp-a-hàm quyền 2, Đại 
chính, 2, trang 14, hạ). Tức những câu trên đây đã thuyết 
minh một cách tổng quát về ý nghĩa của bốn yêu tố lớn là 
đất, nước, lửa, gió và những hiện tượng vật chất do bốn yếu 
tố đó cầu tạo thành. Luận Bà-sa quyên 74 (Đại chính, 27, 
trang 383, thượng) cũng đã dẫn dụng những câu trên đây để 
thuyết minh về chữ Sắc. 

Trong kinh Phân-biệt-luật-giới (Trung-a-hàm quyền 
42, Đại chính, I, trang 690, trung), tuy có luật lập ra hư 
không nhưng không xem nó như vật chất cùng trình độ như 
đất, nước, lửa, gió, bởi lẽ “hư không phi đại chủng” (xin 
xem Bà-sa trang 127, Đại chính, 27, trang 662, trung; và 
Ngũ sự tỳ Bà-sa luận quyền thượng, Đại chính, 28, trang 
990, thượng), vì thế chỉ thái dụng tứ đại và coi đó là những 
yếu tô tiêu chuẩn mà thôi. Đương nhiên, vật- chất-quan của 
A-tỳ-đạt-ma cũng đã lấy thuyết minh trên đây làm cơ sở và 
bối cảnh để xuất phát. 


3- BẢN-CHÁT-CỦA TỨ ĐẠI TRONG 
A-TY-ĐẠT-MA. 
Trong A-ty-đạt-ma Phật giáo, vấn đề đầu tiên được 
đặc ra là: bản chât của tứ-đại-chủng như thê nào? Như đã 
nói ở trên, đât, nước, lửa, gió bị coi là quá thô tạp, khó cho 


204 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


người ta một quan niệm về yếu tổ rõ ràng. Chăng hạn, 
trong kinh Trường-a-hàm, quyên 20 có đoạn: “...có bốn vị 
thiên thần lớn. Những gì là bốn? Một là thần đất, hai là thần 
nước, ba là thần gió, bốn là thần lửa. Ngày xưa, thần đất 
sinh ra ác kiến, cho rằng trong đất không có nước, lửa, gió. 
Lúc đó ta (Phật) bảo: “Ông chớ nghĩ như thế, chớ cho rằng 
trong đất không có nước, lửa, gió. Vì sao? Vì rằng trong đất 
có nước, lửa, gió, nhưng vì đất nhiều hơn nên mới kêu là 
đất” (Trường-a-hàm, quyển 20, Đao-lợi-thiên-phẩm, Đại 
chính, I, trang 136, thượng). 

Bây giờ thử lấy nước làm tỷ dụ: nếu nước đông lại 
thành đá thì sẽ cứng như đất, nếu bốc thành hơi thì sẽ như 
gió, nếu đun sôi lên thì sẽ nóng như lửa. Như vậy, đất, 
nước, lửa, gió, trong mỗi yếu tố đều bao hàm những yếu tổ 
khác: chân lý này, trong Trường-a-hàm, bản Hán dịch, đã 
được nói đến rồi. Và cái đặc sắc độc hữu của các luận sư 
của A-tỳ-đạt-ma là ở chỗ cho bản chất tứ đại như cứng, 
ướt, nóng và động là tứ đại thật, còn đất, nước, lửa, ĐIÓ 
hiện thực là tứ đại giả (Phẩm-loại-túc-luận quyền I1, Đại 
chính, 2ó, trang 692, hạ); Bà-sa quyền 127, Đại chính, 27, 
trang 663, trung: Câu-xá quyền l1, Quốc dịch trang 31-33). 
Dĩ nhiên, quan điểm này vào thời kỳ đầu của A-tỳ-đạt-ma 
đã chưa trổ thành định thuyết. Theo chỗ tôi biết, trong sáu 
bộ luận bằng văn Ba-li, hay trong các bộ luận cô dịch ra 
Hán văn đều chưa thấy có quan điểm đó; tuy nhiên, sự phát 
triển về vật-chất-quan cuối cùng đã đạt đến điểm đó. 

Khởi đầu từ Phẩm-loại-túc-luận đến các luận của Hữu 
Bộ, ý kiến đó đều nhất trí; rồi đến các Luận Sự Nam 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 205 


phương, ý kiến này cũng được ám thị (như K.V; VI, 8; 
XVI5), đặc biệt là đến các nhà chú giải thì đã xác nhận ý 
kiến đó một cách rõ ràng. Điểm này cứ xem sự giải thích 
trong A-tỳ-đạt-ma-pháp-yếu-luận thì đủ rõ (Compendium 
ofPh. P. 155, 1bib. pp. 268-271). 

Song, ở đây điều ta nên chú ý là: những chất cứng, 
ướt, nóng và động là do tính chất của đất, nước, lửa, gió mà 
ra, thế nhưng phần pháp tướng của A-tÿ-đạt-ma lại không 
cho chúng là tính chất mà coi chúng là những yếu tố thực 
thể. Điểm này có thể nói rất gần với Số Luận, vì, trong Số 
Luận cứng, ướt, nóng và động được gọi là tế-vật-chất, vá 
cho sắc, thanh, hương, vị, xúc mỗi mỗi đều là tính chất và 
gọi là ngũ duy. Cho nên, cái gọi là thực tứ đại dĩ nhiên phải 
là đặc chất của vật chất và có chất-ngại-tính của nó, nhưng 
cái đó không thể thấy được. Trên vấn đề pháp tướng, khi 
phân biệt tứ đại, A-tỳ-đạt-ma thường căn cứ vào sự có thể 
thấy hay không thê thấy làm tiêu chuẩn và thường cho nó là 
không thê thấy: đó là ý kiến nhất trí của cả luận bộ Nam và 
Bắc (nhưng theo K. V, XVI, § Án-đạt-la phái cho địa giới 
là có thê thấy. Tư tưởng này chủ yếu là lập luận của cái gọi 
là “giả tứ đại”), do đó cũng mệnh danh cho nó là đại chủng. 
Nếu đem đối chiếu đại chủng này với tế chủng thì cái tên 
gọi ấy không thích đáng. Nhưng các luận sư của A-tỳ-đạt- 
ma đã thay đổi ý nghĩa của chữ “đại”, cho răng nó có công 
dụng lớn lao nhờ đó mà hết thảy mọi vật mới được tạo 
thành cho nên gọi nó là “đại” (Câu-xá quyền II Quốc dịch 
trang 663, thượng; Thành-Thật-Luận quyên 3, Tứ-đại-giả- 
danh phẩm 38, Đại chính, 32, trang 261, trung). 


206 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Song, nghiệp dụng của tứ đại như thế nào? Nghiệp 
dụng của đất là năm giữ, nghiệp dụng của nước là thu 
nhiếp, nghiệp dụng của lửa là thành thục, nghiệp dụng của 
gió là trưởng dưỡng. Đó cũng là ý kiến của cả luận bộ Nam 
và Bắc phương (Bà-sa quyền 127, Đại chính, 27, trang 663, 
trung; Compendium of Ph. p. 269; Câu-xá quyên 1, Quốc 
dịch trang 32). Nghĩa là, xác lập cái tướng của hết thảy hiện 
tượng vật chất và tác dụng của đất, thu nhiếp mọi hiện 
tượng và tác dụng của nước, thành thục là tác dụng của lửa 
và trưởng dưỡng là tác dụng của gió. Cho nên luận Bả-sa 
quyền 127 (Đại chính, 27, trang 663, trung) cho ý kiến trên 
đây đã phát xuất từ sự thuyết minh trong kinh Nhập Thai 
(Tỳ-nạI-gla-tap-sự quyền 2, Đại chính, 24, trang 254). 

Như vậy là đặc tướng của những yếu tố đất, nước, 
lửa, gió, tuy đã trở nên rất rõ ràng, nhưng đây hoàn toàn là 
kết quả của sự quan sát phân tích, chứ trên thực tế, đối VỚI 
các hiện tượng cụ thể, chưa có sự phát huy nào về đặc 
tướng của chúng biệt hắn với tứ đại. Tất cả mọi hiện tượng 
đều lấy đặt chất cứng, ướt, nóng, động, trì, nhiếp, thục, 
trưởng làm khả-năng-tính, duy chỉ căn cứ vảo những đặt 
chất hiển trứ ấy ma trở thành những hiện tượng đặc thù. Để 
hiểu rõ chân lý này một cách dễ dàng, ta hãy nước làm thí 
dụ: đặc tướng của nước là ướt, nhưng, như nói trên kia, 
trong nước cũng đều bao hàm cả cứng, nóng và động; đồng 
thời, tuy đặc dụng của nước là nhiếp hợp, nhưng nó cũng 
gồm đủ cả những tác dụng nắm giữ, thành thục và trưởng 
dưỡng. Do đó, theo A-tỳ-đạt-ma, về phương diện pháp 
tướng, tứ đại thực không phải tồn tại một cách đơn độc mà 
là hỗ tương kết hợp, dựa vào đất, nước, lửa, gió hiện thực 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 207 


mà thành muôn vàn hiện tượng vật chất và được mệnh 
danh là “tứ đại cộng sinh bất ly”. 

Song, theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu thì, trong Phật 
giáo, cái quá trình của các yếu tố cấu thành hiện tượng tứ 
đại duy chỉ căn cứ vào ưu thế của chúng mà biểu hiện 
thành mọi tứ đại hiện thực bất luận tỷ lệ của các yếu tổ ấy 
ra sao. Nếu ta muốn biết cái lý do căn bản tại sao lại như 
thế thì điều đó thật chưa được rõ. Lại nữa, A-tỳ-đạt-ma chỉ 
thành lập tứ đại trên đây mà thôi chứ không thành lập yếu 
tố thứ năm là hư không, như vậy, cái nguyên tắc vận động 
ta phải tìm nó ở đâu? Điểm này cũng vẫn còn là một nghi 
vấn, tuy nhiên, nó có thê được giải quyết một cách đễ dàng: 
theo Phật giáo thì cái nguyên tắc vận động không phải là hư 
không thuộc yếu tố thứ năm mà là hư-không-vô-vi, tức là 
cái không bị chướng ngại và mọi sắc pháp đều vận hành 
trong đó. 

BỊ KHẢO: Về yếu-tố-luận, ở đây cần phải lược thuật 
thêm một vài điểm để tiện việc tham cứu, vì thế có phần Bị 
Khảo này. 

Cái tính chất thực của tứ đại là cứng, ướt, nóng, và 
động: đó là điểm nhất ban được A-tỳ-đạt-ma thừa nhận như 
đã nói ở trên, nhưng ở đây còn có một trường hợp ngoại lệ. 
Đó tức là yếu tố của Ha-lê-bạt-ma cho răng sắc, hương, vị, 
xúc là những yếu tố vất chất, Ha-lê-bạt-ma bảo: cứng, ướt, 
nóng, động đều là những đặc tính trọng yếu của tứ đại, 
nhưng nếu lấy đó làm đối tượng của cảm giác thì, bất luận 
là cứng, ướt, nóng hay động, đều phải tiếp với xúc giác. 
Trên thực tế, đất, nước, lửa, gió đã bao hàm các sắc, vị, 


208 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hương rồi, như vậy không thê chỉ đứng trên lập trường xúc 
giác mà định yếu tô của chúng được. Nếu theo lập trường 
cảm giác mà quyết định yêu. tố vật chất thì, lại tiến thêm 
một bước nữa, lây toàn thê sắc, hương, vị, xúc (không cho 
thanh là một yếu tố) làm yếu tố của chúng, có phải là rất 
xác đáng không? Đó là căn cứ lập luận của Ha-lê-bạt-ma 
(xem Thành-thật-luận quyên 3, Sắc-tướng-phẩm 36, cho 
đến Tứ-đại-tướng-phâm 44, nhất là phải xem Tứ-đại-giả- 
danh-phẩm 38, Đại chính, 3, trang 260, hạ - 265, trung). 
Như vậy, Ha-lê-bạt-ma chủ trương hiện thực tứ đại 
(đất, nước, lửa, gió) cùng những yếu tố cứng, ướt, nóng, 
động do A-tỳ-đạt-ma thành lập, hết thây cũng là những 
hiện tượng vật chất (giả danh), còn thực tại thì tuy chỉ là tứ 
trần sắc, hương, vị, xúc. Cái khuynh hướng cho tính chất 
cảm giác vật chất là trừu tượng để mà tìm cầu yếu tô có thể 
nói là một khuynh hướng ứng thú. Mà điểm này lại phảng 
phất giống như thuyết của phái Số Luận: từ sắc, thanh, 
hương, vị, xúc ngũ duy mà thành lập đất, nước, lửa, gIÓ, 
không ngũ đại, về điểm này có thể nói, thuyết trên đã thoát 
hóa từ phái Số Luận. Nhưng ở đây có điều cần chú ý là: 
nếu theo thuyết Ha-lê-bạt-ma thì tứ đại không hắn chỉ từ 
toàn bộ tứ trần mà thành. Do toàn bộ tứ trần mà thành cũng 
có, do hai hoặc ba mà thành cũng có, tất cả tổ hợp một cách 
lẫn lộn mà thành ra có sự khu biệt đất, nước, lửa, gió khác 
nhau. Dĩ nhiên, dù cho cùng là địa đại cũng có thể sản sinh 
ra thổ, kim, mộc khác nhau: đó lá ý kiến của Ha-lê-bạt-ma 
(Thành-thật-luận quyển 3, Tứ-đại-tướng-phẩm 14, Đại 
chính, 32, trang 264, trung). Do đó, điểm này khác hắn với 
chủ trương Số luận cho răng ngũ đại đều cho ngũ duy đặc 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 209 


định mà thành (về quan hệ của ngũ đại của Số luận, xem 
Sáu Phái Triệt học Ấn Độ, trang 111-113, 170). 


4- SỰ QUAN HỆ GIỮA TỨ ĐẠI NĂNG TẠO VÀ SẮC 
SỞ TẠO. 


Mặc dầu Ha-lê-bạt-ma đã đưa ra một thuyết khác 
nhưng đại thể thì tất cả các bộ phái đều nhận định rằng bản 
tính của tứ đại là cứng, ướt, nóng và động. Các bộ phái 
cũng thừa nhận rằng tất cả mọi hiện tượng vật chất đều lấy 
tứ đại làm nên tảng. 

Nhưng chính vì thế mà vẫn đề ở đây được đặt ra là: sự 
quan hệ giữa tứ đại năng tạo và những hiện tượng vật chất 
sở tạo đó như thế nào? Nói cách khác, các sắc pháp sở tạo 
là sự biến hóa của tứ đại năng tạo, vậy ngoài sự biến hóa đó 
nó không có độc lập tính hay sao? Song, đứng về diện 
thường thức mà nói thì tứ đại năng tạo là thật, còn tất cả 
những cái khác đều là giả. Thế nhưng, nếu quyết định như 
vậy thì trong thập-nhỊ-xứ, thập-bát-giới mà trong đó ngũ 
căn, ngũ cảnh chiếm phần lớn, trừ chất cứng, ướt, nóng, 
động của phần xúc, còn có thể nói đều là giả pháp, do đó, 
sự phân loại của chúng trở thành khuyết điểm rất nhiều. 
Nhất là Hữu Bộ, một học phái lấy sắc pháp làm đại biểu mà 
lập ngũ căn, ngũ cảnh và coi pháp thể là hằng hữu, đã 
không thừa nhận có sắc pháp có sắc pháp tồn tại độc lập 
ngoài tứ đại. Điểm này, mới nhìn qua, tuy có vẽ như ngây 
ngô, nhưng chính vì thế mà vấn đề quan hệ giữa năng tạo 
chủng và sở tạo sắc đã trở thành cực kỳ trọng yêu mà trong 
luận Bà-sa nó đã được luận cứu một cách sôi nổi. Mà điều 


210 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thích thú nhất là về vấn đề này giữa các bậc luận sư của 
Hữu Bộ có nhiều thuyết khác nhau. 

Luận Bả-sa nói: “Tôn già Giác Thiên cho rằng hết 
thảy sắc pháp đều là tứ đại năng tạo, ngoài ra, không có sắc 
pháp riêng biệt”. Bà-sa quyên 127, Đại chính, 27, trang 
661, hạ. Thành-thật-luận cũng thuộc chủ trương này, vì 
Thành-thật-luận cho ngũ căn sở tạo là giả danh, cho thực 
chúng là tứ đại - Thành-thật-luận quyên 4, Căn-giả-danh 
phẩm 45, Đại chính, 32, trang 265%, trung). 

Trái lại, Pháp Cửu thì thừa nhận ngoài tứ-đại-chủng 
còn có sắc pháp riêng biệt (căn), duy chỉ có những sắc pháp 
bị thâu nhiếp vào trong xúc (cứng, ướt, nóng, động) và 
những sắc pháp bị thâu nhiếp vào trong pháp xứ (chỉ vô 
biểu sắc) là không thật có mà thôi (Bả-sa quyên 127, trang 
662, trung). 

Nhưng đến các nhà phê bình luận Bà-sa thì bảo cả hai 
thuyết trên đều sai. Nói theo ý chính của Hữu Bộ thì có thê 
nói toàn bộ sở-tạo-sắc biệt lập ngoài tứ-đại-chủng (Bà-sa 
như trên, trang 662, trung). Đây tuy là một giáo lý rất hiểu 
và không triệt để, nhưng lúc đầu lấy ngũ căn, ngũ cảnh làm 
yếu tố vạn hữu, cho chúng một ý nghĩa độc lập, rồi trong 
quá trình tiễn triển tự nhiên là đã đi sâu vào vật-chất-luận 
và kết quả đã đi đến kết luận cho tứ đại là năng-tạo-chủng 
vậy. 

Nếu như vậy, thì cái ý nghĩa của năng-tạo-chủng và 
sở-tạo-sắc ở chỗ nào? Sự quan hệ giữa chúng ra sao? Đó là 
những vấn đề mới cũng cần phải được nghiên cứu. Đối với 
những vấn đề này, các bậc luận sư của Bà-sa tuy đã đưa ra 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 211 


nhiều giải pháp khác nhau, nhưng tóm lại có một thí dụ 
được dùng để diễn tả mối quan hệ giữa năng-tạo-chủng và 
sở-tạo-sắc cũng giống như cái quan hệ giữa cha và con. 
Nghĩa là do cha mới có con lại có sự tồn tại độc lập. 

Như vậy, đứng trên lập trường ngũ nhân, các vị Tỳ- 
bả-sa-sư chủ trương tứ-đại-chủng là năng tạo của hết thảy 
vật chất. Ngũ nhân là: sinh nhân, y nhân, lập nhân, trì nhân, 
và dưỡng nhân (Bả-sa quyền 127, Đại chính, 27, trang 663, 
thượng; Câu-xá quyền 1 „Quốc dịch trang 30). Ý nghĩa của 
ngũ nhân là nói sinh ra các săc-sở-tạo và duy trì chúng (I- 
Tứ đại chủng mà sinh nên gọi là nhân sinh; 2-Sinh rỒi y 
vào đại chủng mà xoay vần nên gọi là y nhân; 3-Đại chủng 
có thể duy trì sở-tạo-sắc cũng như bức tường nâng đỡ lây 
họa phẩm nên gọi là lập nhân; 4-Nhân không bao giờ dứt 
nên gọi là trì nhân; 5-Làm cho tăng trưởng nên gọi là 
dưỡng nhân - Câu-xá quyền 7, Quốc dịch, trang 452). 
Ngoài ra, theo ý nghĩa này, còn có những thí dụ khác, như 
ví đại chủng là vua, sở tạo sắc là bầy tôi, hay đại chúng là 
thân cây, sở tạo sắc là cành cây, v.v... (Bả-sa quyền 127, 
Đại chính, 2727, trang 664, hạ). Mà tất cả những thành 
phần ấy đều sống với nhau (Bà-sa như trên, trang 663, hạ). 

Theo Hữu Bộ, cái gọi là sắc pháp, nếu lấy dục giới 
làm tiêu chuẩn, thì tất cả cũng y vào tứ đại năng tạo và tứ 
trần sở tạo mà tồn tại - dù chỉ tồn tại ở một mức độ tối thiểu 
-chứ ngoài tuyệt đối không có một vật nào khác. Câu-xá 
luận gọi đó là “tám việc đều sinh, không thiếu một việc 
(Câu-xá quyền 4, Quốc dịch, trang 121) đề trở thành đơn vị 


212 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


(không phải là Cực vi) của hiện tượng vật chất; ngũ căn 
còn y tồn bề mặt của đơn vị nảy. 


Như vậy, lúc đầu đại khái là khảo sát cái quan hệ 
nhục thê đối với ngũ căn. Nhục thể duy chỉ do tứ đại vật 
chất tạo thành tuy dễ hiểu, nhưng còn đến các căn (cái gọi 
là “thăng-nghĩa-căn”) thì có hơi khác với cái duy chỉ là vật 
chất. Về điểm này, cách thuyết minh của Hữu Bộ có điểm 
rất giống với thuyết “Căn đối vật chất” của phái số luận. 
Thắng luận vì cho ngũ căn trực tiếp do Cực vi của ngũ đại 
cầu thành nên không cho ngũ căn là tồn tại một cách độc 
lập, nhưng Số luận thì cho rằng bắt luận là ngũ tri căn (và 
ngũ tác căn), hay ngũ duy hoặc ngũ đại, mỗi mỗi đều chiếm 
địa vị trong hai mươi bốn đế. Song, đồng thời với nhận 
định trên, Số luận cũng thừa nhận căn là vật chất, hoặc cho 
nó đồng thời phát sinh từ ngã mạn đến ngũ duy, hoặc từ 
ngũ duy sinh, trong đó cũng có học phái cho là từ ngũa đại 
phát sinh, nhưng bất luận từ đâu đi nữa thì cũng đã thừa 
nhận là căn tử những yếu tố khác mà sinh, mà ở đây cho 
ngã mạn, ngũ duy, ngũ đại là đồng nhất, như vậy có khác gì 
cái quan hệ của tứ đại đối với sở-tạo-sắc do Hữu Bộ thuyết 
minh? Chính vì lẽ đó mà người ta đã cho rằng trong vật- 
chất-quan của Hữu Bộ có rất nhiều khí vị của Số luận: đó là 
điểm chúng ta cần phải ghi nhận. 

Đến Hữu Bộ thì vấn đề quan hệ giữa tứ đại chũng và 
sở-tạo-sắc đã trở nên cực kỳ phiền tạp, nhưng đây chỉ nói 
theo giáo lý đặc hữu và rất khó khăn của Hữu Bộ mà thôi; 
còn nêu đứng trên lập trường nhất ban mà nói thì tứ đại, dù 
nói cách nào đi nữa, vẫn là căn nguyên của hết thảy mọi 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 213 


hiện tượng vật chất, do đó, nếu đem tất cả hiện tượng vật 
chất ấy trả về nguồn gốc của chúng, thì có thể nói tất cả đều 
trở về với tứ đại, điều này theo tôi rất là thỏa đáng. 

Phật giáo, vốn xuất phát từ lập trường nhận thức luận, 
nên chi, khi khảo sát về ngũ căn, ngũ cảnh là đã bắt đầu từ 
sự quan sát vật lý, tuy có sáng lập tứ-đại-luận, nhưng, như 
Số- Luận hay Thắng-Luận, giữa khoảng tính chất của những 
yếu tố tứ đại và ngũ căn, ngũ cảnh, giả định không thừa 
nhận một sự quan hệ cầu thành nhất định, cho nên, có thê 
nói đây là nguyên nhân lớn nhất đã phát sinh ra nhiều khó 
khăn. Do đây, vật-chất-quan của Phật giáo, bất luận nói 
cách nào đi nữa, so với Số Luận, Thắng Luận, có thê nói 
không được triệt để lắm. 


5- CÁC LOẠI SỞ-TẠO-SẮC. 


Con số của các hiện tượng vật chất được thành lập là 
bao nhiêu? Dĩ nhiên, nếu cứ nhất nhất kể đến con số của 
từng hiện tượng thì sẽ có thiên sai vạn biệt, nhưng cái đặc 
sắc của A-tỳ-đạt-ma luận thư là đã đem quy kết hết thảy 
thành hơn mười loại. Theo chỗ tôi biết thì Sắc Phẩm trong 
A-tỳ-đạt-ma yêu luận của A-nâu-lâu-đà đã nói về các hiện 
tượng vật chất một cách rất tường tế. Luận này đem thâu 
tóm tất cả những hiện tượng vật chất thành mười một loại. 
Đó là: 

1) Tứ-đại-chủng- sắc -địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới; 2) Tịnh sắc - nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân; 3) Cảnh 
sác - sắc, thanh, hương, vị, xúc; 4) Hữu sắc -nữ tính, nam 
tính; 5) Tâm sắc - tâm tạng; 6) Mệnh sắc -mệnh căn; 7) 


214 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thực sắc -đoạn thực; 8) Đoạn sắc - không giới; 9) Biểu sắc 
- thân biểu, ngữ biểu; 10) Biến hóa sắc -nhẹ nhàng, mềm 
mại; 11) Tướng sắc - sanh, trụ, lão, diệt, v.v... 

Nếu được thừa nhận là vật chất thì có thể nói những 
thành phần trên đây đã bao quát tất cả mọi hiện tượng. 
Nhưng cái thông lệ của A-tỳ-đạt-ma vẫn là căn cứ theo sự 
phân loại Thập-nhỊ-xứ, Thập-bát-giới, lấy mười loại ngũ 
căn, ngũ cảnh để bao quát hết thảy. Ngoài ra, tuy cũng có 
chủ trương cho pháp xứ hoặc pháp-giới-sỏ-nhiếp-sắc vào 
hiện-tượng-vật-chất, nhưng đây thuộc cái gọi là giáo-lý- 
đặc-thù, chứ phố thông thì vẫn lấy mười loại ngũ căn, ngũ 
cảnh để làm đại biểu cho sở-tạo-sắc, đồng thời cũng lại là 
cơ quan cảm giác (ngũ căn) và đối tượng của chúng (ngũ 
cảnh) nữa. Chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng về quan niệm của 
chúng trong thiên thứ tư, mục cảm giác luận khi bản về tác 
dụng tâm lý (chương thứ ba). 


6- ĐẶC BIỆT VÉ CỰC-VI-LUẬN. 


Sau hết, cần phải khảo sát thêm một vấn đề trọng yếu 
nữa liên quan đến vật-chất-quan. Đó là vấn đề phần tử Cực 
vi của vật chất. Về cực-vi-luận, không phải tất cả các bộ 
phái đều thừa nhận, không những thế, theo sự quy định của 
chúng tôi vấn đề này hình như còn được khảo sát đến một 
cách rất muộn nữa. 

Tại Hy Lạp, bắt đầu từ Tất-đặc-khố-lạp-tây khảo sát 
về vật chất, cuối cùng đến Lộ-địch-kiệt-bồ-tư và đại-mục- 
khố-lợi-tư-đốc phát sinh ra nguyên-tử-luận là đạt đến đỉnh 
điểm. Tại Ấn Độ cũng bắt đầu từ thuyết tứ đại rồi lần lần 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 215 


cũng tiến đến phằn-tử-luận, tức khảo sát về Cực vi, và sự 
khảo này dần dần đã đắc thế mà về sau các phái có khuynh 
hướng thực-tại-luận đại khái đều khái dụng. 

Song, cực-vi-luận bắt nguồn như thế nào? Vấn đề 
này, giữa các học giả có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó 
cũng có ý kiến cho rằng thuyết Cực vi là chịu ảnh hưởng 
Hy Lạp. Dĩ nhiên là chúng ta không thể tán thành ý kiến 
đó, vì đây chỉ là một sự tưởng tượng mà thôi (Sáu Phái 
Triết Học Ân Độ trang 305-306). Theo truyền thuyết thì 
Cực-vi-luận đã phát xuất từ Thuận-thế-phái, nhưng điều 
đáng tiếc là nhưng văn kiện chính xác về Cực-vi-luận do 
Thuận-thế phái thành lập không còn lưu truyền tại Ấn Độ, 
cho nên ta vẫn chưa thể chứng minh một cách xác thực 
được. Trên văn hiến, Cực-vi-luận đã được biểu hiện rất 
sớm trong Kỳ-na-giáo; Kỳ-na-giáo đem chia chẻ vật chất 
đến phần cực nhỏ có thể được. Thế nhưng, Cực-vi-luận, bắt 
đầu từ Kỳ-na, nghĩa là, từ tính chất học phái, cũng lại 
không được thừa nhận. Tóm lại, về điểm nảy, tuy vẫn chưa 
được rõ ràng, nhưng điều chắc chắn là tại Ân Độ Cực-vi- 
luận đã lưu hành rất sớm: đó là một sự thật hiển nhiên. 

Nhưng, giáo lý này đã được Phật giáo thái dụng vào 
thời kỳ nào? Dĩ nhiên, đứng trên quan điểm của những nhà 
Cực-vi-luận mà nói thì vấn đề này là căn cứ vào lời Phật 
dạy. Tức là trong khi thuyết minh về các pháp, đức Phật đã 
dùng những tiếng như “hoặc thô, hoặc tế), mà trong đó cái 
gọi là “tế” thì không ngoài ý nghĩa “Cực vi” vậy. Lại như 
trong Tỳ-nại-da có nói “Bảy Cực vi tập hợp lại gọi là một 
vi, Cực vi là đầu, chỉ tiết là cuối” (Thuận-chính-lý-luận 


216 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


quyền - 32, Đại chính, 29, trang 521, hạ). Song, nói một cách 
thực tế, theo chỗ tôi tận lực nghiiêï cứu, trong Phật giáo, 
vấn đề Cực vi hiển nhiên là đã không được luận cứu đến 
một cách rất sớm. Trong các bộ A Hàm, cả Hán dịch lẫn 
Ba-li, đều không có một ký tải nào liên quan đến Cực vi. 
Còn trong A-tỳ-đạt-ma thì các bộ xuất hiện trước Bả-sa dĩ 
nhiên cũng đã không đặc biệt nói đến Cực vi, chỉ đến từ Ba 
Sa trở về sau thì tuy có hữu bộ đã tận lực luận cứu vấn đề 
này, nhưng có điều rất lạ lùng là trong Phát-trí-luận và 
Phẩm-loại-túc-luận cũng không có một ký tải nào liên quan 
đến vấn đề này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đến 
Bà-sa thuyết Cực vi mới được trực tiếp Phật giáo thu dụng. 
Trong Bà-sa quyển §, Lục-pháp-luận được nhìn nhận là 
sách của Phật giáo, mà chính trong sách này thuyết Cực vi 
đã được luận đến. Vấn đề là: duyên một Cực vi có thể khởi 
được Tát-ca-da-kiến (thân kiến) không? Khi luận về vấn đề 
này mà Lục-pháp-luận được đề cập đến. 

Hỏi ...như luận đó (tức Lục pháp luận) nói: Cực vỉ là 
thường, tôn tại riêng biệt. Vì tôn tại riêng biệt, không phải 
là nhân vô thường, cho nên Cực vi quyết định phải là 
thường trụ... 

Đáp: Luận đó nói không thuận với chính lý, không thể 
dẫn chứng cái duyên Cực vi này. Trong luận đó còn có 
nhiều điều không thuận với lý nhân, không thể coi đó là 
chứng cứ được (Bà-sa quyền 8, Đại chính, 27, trang 38, 
trung, hạ). 

Như vậy, đối với thư tịch Phật giáo, nếu nhận xét theo 
cách xử lý của luận Bà-sa, thì ta có thể cho rằng Lục-pháp- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 217 


luận này nhất định phải có trước luận Bà-sa. Duy có điểm 
khó khăn là bộ luận đó đã xuất hiện vào thời kỳ nào và do 
ai trứ tác? Vấn đề này cho đến nay, vẫn chưa được giải đáp 
rõ ràng. Do đó, trong Phật giáo, Cực-vi-luận đã được thái 
dụng từ thời kỳ nào thì hiện nay không aI được rõ, và đây 
là một điều rất tiếc! 

Nhưng, nếu nói một cách đại thể thì ta vẫn có thể suy 
định rằng Cực-vi-luận đã đi vào Phật giáo qua các thư tịch 
được biên tập sớm hơn luận Bà-sa một chút, nghĩa là vào 
khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch, như Tôn-bà-tu-mật-Bồ- 
tát-sở-tập-luận chăng hạn, còn trước đó Cực-vi-luận chưa 
được Phật giáo tiêu hóa, điều này lấy Lục-pháp-luận trên 
kia làm một thí dụ đại khái cũng đủ rõ. Trong tất cả các vấn 
đề mà Phật giáo thời bấy giờ, đặc biệt là Hữu Bộ đã luận 
cứu một cách rộng rãi không thể không có vấn đề Cực-vi- 
luận vật-lý-học, và cuối cùng nó đã được cải tạo và thái 
dụng như một hệ thống của Phật giáo, và vì thế mà Phật 
giáo có Cực-vi-luận. Lúc đầu Bà-sa, rồi từ đó, trong Chính- 
lượng-bộ, Kinh-lượng-bộ, tất cả đều có vẻ thảo luận về Cực 
vi một cách sôi nổi mà trong đó tựa hồ có chỗ tương đồng 
với trào lưu của Thắng luận. Điểm này cứ xem nhất ban tư 
tưởng của Hữu Bộ tương tự với tư tưởng của Thắng luận 
như thế nào cũng rõ (theo truyền thuyết Tây Tạng giữa các 
nhà biên tập luận Bả-sa và giáo đồ của Thắng luận cũng có 
nhiều quan hệ). 

Song, cái đặc trưng của thuyết Cực vi trong Phật giáo 
như thế nào? Thuyết Cực vi của Phật giáo, nói một cách 
tóm tắt, là luận thuyết thành lập do kết quả của sự phân 


218 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tích; nghĩa là, hết thảy vật chất, nếu cứ chia chẻ chúng mãi 
cho đến khi nào không còn chia chẻ được nữa thì cái phần 
còn lại đó là Cực vi. Luận Câu-xá 12 nói như thế này: 
“Phân tích các sắc đến Cực vi, thì một Cực vi đó là phần 
cực nhỏ của sắc” (Quốc dịch, trang 709; Thuận-chính-lý- 
luận quyền 32, Đại chính, 29, trang 522, trung). Về điểm 
này thì Cực vị của Phật giáo không khác gì với Cực vi của 
các phái khác. Song, cái đặc trưng của Cực vi trong Phật 
giáo ở chỗ: Thắng Luận chỉ khảo sát Cực vi trong tự thân 
bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió. Phật giáo thì khảo sát Cực vi 
trong hết thảy mọi hiện tượng vật chất (nghĩa là, không 
những chỉ có tứ đại chủng năng tạo mà tất cả những hiện 
tượng vật chất sở tạo đều do Cực vi mà thành. Xem lại 
thuyết “Bát-sự-câu-sinh-tùy-nhất-bất-giảm” ở trên). Tức là, 
trong gỗ có Cực vi gỗ, trong tro có Cực vi tro, cho đến 
nước, lửa, v.v... bất luận là loại nào, đều có Cực vi tương 
đương (Bả-sa quyên 60, Đại chính, 27, trang 63, thượng, 
trung). điểm này tương tự với Kỳ-na-giáo cho Cực vi là yếu 
tố tôi chung của các uấn (địa, thủy, ảnh, thanh, hương, vị, 
xúc, nghiệp sắc, phi nghiệp sắc?): và khác với Thắng Luận 
cho Cực vi chỉ hạn trong những nguyên tố tứ đại đất, nước, 
lửa, gió. Do đó, ta có thể nói Cực vi của Thắng Luận là 
nguyên tử, còn Cực vi của Phật giáo là phần tử của vật lý. 
Còn về tính chất của Cực vi thì Thắng Luận nói rằng trong 
Cực vi của đất có sắc, vị, xúc; trong Cực vi của lửa có sắc 

và xúc; trong Cực vi của gió có xúc (Sáu phái Triết Học Ấn 
Độ, trang 323); Kỷ-na-giáo thì nói răng các phần tử đều lây 
sắc, vị, hương, xúc làm thuộc tính; Hữu Bộ thì nói tính chất 
của Cực vi là tùy theo ở vật chất chứ không có nhất định. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 219 


Nghĩa là, tại Cực vi căn thì có tính chất căn, tại Cực vi cảnh 
có tính chất cảnh, là bởi vì Cực vi đã là vật chất được thành 
lập với một hạn độ tôn tại tối thiểu rồi. Ở điểm này, có thể 
nói phần tử quan của Hữu Bộ hoàn toàn tương phản với 
chủ trương của Đại-mục-khố-lợi-tư-đốc cho rằng tính chất 
của A-đốn là đồng nhất. Chính vì thế mà ở đây vẫn đề được 
đặt ra là: nếu một Cực vi là kết quả của “bát-sự-câu-sinh” 
(năng-tạo-tứ-đại vả sở-tạo-tứ-trần) thì khi tứ đại hòa hợp 
chỉ tạo ra một Cực vi thôi hay tạo ra nhiều Cực vi? Về vẫn 
đề này, trong luận Đại-tỳ-bà-sa tuy có nhiều giải thích, 
nhưng chung cục thì chỉ lấy nghĩa tứ đại hợp thành tạo ra 
một Cực vi làm nghĩa chính (Bà-sa quyền 127, Đại chính, 
27, trang 663, hạ). Và ý nghĩa này có thể cho là khi tứ đại 
hòa hợp thì sinh phát một phần tử vật lý. Song, còn mỗi 
Cực vi của bốn chất cứng, ướt, nóng và động thì như thế 
nào? Câu hỏi này không thành vẫn đề, bởi vì đã là “bát-sự- 
câu-sinh” thì trong đó không còn có chất cứng, ướt v.v... 
tồn tại một cách đơn độc cho nên không thể nói là Cực vi. 

Sau nữa, cái hình trạng Cực vi như thế nào? Về vấn 
đề này, dĩ nhiên, ngay trong Phật giáo cũng cho rằng Cực 
vi là một cái tồn tại không thê thấy được (Bà-sa quyên 132, 
Đại chính, 27, trang 684, thượng), bởi thế, nếu căn cứ vào 
con mắt nhìn thì không thể quyết định được Cực vi, nhưng 
trên lý luận thì cần phải quyết định. 

Đại-mục-khố-lợ-tư-đốc cho A-đốn có nhiều hình 
trạng khác nhau; thắng Luận thì bảo Cực vi là thê tròn. Về 
điểm này, trong Phật giáo tùy theo các bộ phái nên cũng có 
những ý kiến bất đồng. Hữu Bộ thì bảo Cực vi không có 


220 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hình tướng, do đó, không thể nói nó thể tròn. Ngược lại, 
Kinh-lượng-bộ thì bảo nó có hình thể (Kinh-lượng-b6S 
xướng lên thuyết Hữu-phương-phận, Duy-Thức-Thập-Nhị- 
Tụng cử cả cực-vi-hữu-phận, vô phận để cùng luận phá. 
Từ-Ân-Thuật-Ký chỉ rõ: Thuyết-vô-phương-phận là của 
Hữu Bộ; thuyết hữu-phương-phận của Kinh Bộ -xem Duy- 
Thức-luận-Nh1-Thập-Tụng thuật ký quyền hạ, Đại chính, 
43, trang 995, hạ, và Liễu-nghĩa-đăng-nhị-bản, Đại chính, 
43, trang 691, hạ). 

Song, điều không may là lý do của Hữu Bộ không 
được sáng tỏ. Nếu Cực vi không có hình tướng thì sắc pháp 
tụ tập lại cũng không có hình tướng. Trái lại, như Kinh Bộ 
chủ trương Cực vi có hình tướng, nếu thế thì, trên quan 
niệm, nó vẫn còn có chỗ chia chẻ nữa. Như vậy thì bảo Cực 
vi có hình tướng hay không có hình tướng đều không chính 
xác. Nhưng, nếu thê thì Cực vi nương vảo cái gì, để mà trụ? 
Thắng Luận bảo Cực vi là thể thường trụ, khi thế băng hoại 
thì Cực vi dù là đơn độc cũng vẫn tồn tại; Lục- -pháp-luận 
nói trên cũng đã căn cứ vào thuyết này mà lập luận. Hữu 
Bộ thì không thừa nhận có Cực vị độc trụ tuyệt đối. Theo 
Hữu Bộ, Cực vi đơn độc duy chỉ có thể được trên lý luận, 
hoặc giả duy chỉ có bậc Thánh là thấy được, chứ trên thực 
tế thì không có Cực vi tồn tại một cách đơn độc. Cực vi tồn 
tại trong thực tế là Cực vi do bảy Cực vi tập hợp lại. Tức là 
lây một Cực vi làm trung tâm, rồi từ sáu phương bao quát 
trung tâm ấy mà tạo thành một đoàn bảy Cực vi. Theo 
Thắng Luận thì khi thế giới băng hoại vật chất sẽ phân tán 
đi các Cực vi; còn theo Hữu Bộ thì khi thế băng hoại Cực 
vi cũng diệt, cho nên chung cục không bao giờ có Cực vi 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 221 


độc trụ. Mà điểm này, Thắng Luận bảo quá trình tập hợp 
của Cực vi là bắt đầu từ phụ-mẫu-nhị-vi cũng lại khác hắn 
với cách giải thích của Hữu Bộ. Nhưng, theo các nhà chú 
giải Trung Quốc thì ngay trong Phật giáo cũng có Chính- 
Lượng-Bộ thừa nhận Cực vi đơn độc (Duy-Thức-NhỊị- 
Thập-Luận-Thuật-Ký quyền hạ, Đại chính, 43, trang 998, 
trung?). Nhưng đáng tiếc là về chi tiết không được thuyết 
minh một cách rõ ràng nên ta không thể quyết định được là 
giữa Chính-Lượng-Bộ và Thắng Luận có quan hệ nào 
không? 

Do vậy, vấn đề ở đây được nêu lên là: Cực vị này ít ra 
là bảy tập hợp lại mà tỒn tại, vậy cái tình hình tập hợp đó ra 
sao? Nói cách khác, cái gọi là tập hợp là cùng tiếp xúc nhau 
hay cách biệt nhau mà tập hợp? Vấn đề này, trong luận Bà- 
sa cũng đã có nhiều thuyết khác nhau, tuy có đưa ra ba 
thuyết của Thế-Hữu, Đại-Đức và Hữu Bộ, nhưng chủ yếu 
thì cho răng nó không phải cùng tiếp xúc trực tiếp mà chỉ 
tiếp xúc một cách tối cận mà thôi (Bà-sa quyên 73, Đại 
chính, 27, trang 380, thượng). Vì nếu thật sự tiếp xúc thì 
chúng phải hợp làm một. Còn sở dĩ chúng không phân tán 
được là vì trong tứ đại có thủy đại vốn có tác dụng duy trì 
chúng, không để chúng tán loạn (Tụng-Sớ-Tuệ-Huy-Sao- 
Đại-Hệ-Bản quyền nhất, p. 100). Tức là cái mà chúng ta 
gọi là dẫn lực thì Hữu Bộ bảo là tác dụng của thủy đại. 
Nhưng đến Chính-lý-luận thì thuyết này hơi biến đổi, bảo 
rằng Cực vi của sắc, hương, vị, xúc cũng có thể hỗ tương 
tiếp xúc, vì tính của chúng không giống nhau (Tuệ Huy dẫn 
dụng như trên). 


222 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Sau hết, thời gian tồn tại của Cực vi cũng phải được 
khảo sát thêm. Bất luận là Đại-mục-khố-lợi-tư-đốc hay 
Thắng Luận đều cho rằng Cực vi là thường hằng bắt biến. 
Song, Phật giáo đứng trên phương diện quy mô của giáo lý, 
không cho nó là thường hằng bất biến, nghĩa là, Cực vi 
cũng thuộc về hữu-vi-pháp. Về ý nghĩa này, luận Bả-sa bảo 
mỗi một Cực vi có ba thời kỳ khác nhau (Bà-sa quyền 19, 
Đại chính, 27, trang 9ó, hạ). Nhưng đây chỉ bàn luận theo 
giáo lý tối căn bản mà thôi, còn nói theo ý nghĩa phố thông 
thì Hữu Bộ vẫn có thê thừa nhận Cực vi, đến một trình độ 
nảo đó, là thường trụ. Tuy Cực vi cũng biến thiên trong ba 
thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) nhưng Cực vi trước dẫn khởi 
Cực vi đồng tính chất sau, Cực vi đồng tính chất hay phiên 
nặc khởi một cách liên tục bất tuyệt, sự thường hăng của 
cùng một vật đó là tương đồng. Chính trong ý nghĩa ây mà 
Hữu Bộ thừa nhận Cực vi thường hằng tôn tại. 


Song, như đã trình bày trên kia, theo Bà-sa thì hết 
thảy vật chất bất luận là loại nào, đều do Cực vi mà thành 
lập, vậy thì tất cả vật chất kia cũng đều thường hằng tỒn tại 
sao? Về điểm này Bà-sa tựa hồ vẫn chưa nói đến. nhưng, 
theo đà tiến hóa của tư tưởng, đây cũng là vẫn đề không thể 
không được đề cập đến. Tức chẳng hạn nói theo kinh 
nghiệm thì như than khi biến thành tro thì Cực vi của than 
lẽ cũng biến thành Cực vi của tro. Do đó, đến tân Chính-lý- 
luận của Tát-bà-đa Cực vị đã được chia thành giả và thật. 

“Cực vi có hai loại: một là thật, hai là giả. Thật nghĩa 
là do hòa hợp vị hiện lượng mà cầu thành tự tướng của các 
sắc; giả là do phân tích tỷ lượng mà biết, tức là trong tụ sắc 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 223 


dùng trí tuệ mà phân tích dần dần cho đến đơn vị Cực vi”... 
(Chính-lý-luận quyền 32, Đại chính, 29, 522, thượng). 

Tức là khi tứ đại năng tạo và tứ trần sở tạo hợp thành 
thực sắc (bát sự câu sinh, tùy nhất bất giảm) thì Cực vi là 
thật (như sự quyết định của ngũ cảnh, ngũ căn), còn khi 
dùng quan niệm mà phân tích ngũ căn, ngũ cảnh thì Cực vi 
là giả. Do đó, ta có thể nói, ngụ ý ở đây là: Cực vi thực thì 
thường hằng tồn tại, nhưng Cực vi giả thì không thế. 

Sau hết, nếu đã như vậy thì Cực vi thường hăng tồn 
tại cho đến bao giờ? Theo Phật giáo nó sẽ tồn tại cho đến 
khi nào thế giới đại băng hoại. Thế giới đại băng hoại tức là 
khi kiếp diệt thì lúc đó Cực vi cũng hoàn toàn bị hủy diệt: 
đó là giáo tướng của Hữu Bộ. Bởi thế, Câu-xá luận quyền 
12 nói: 

“Sức tam tai ấy phá hoại khí-thế-gian cho đến Cực vi 
cũng không còn nữa”. 

Thắng Luận thì bảo khí thế giới băng hoại duy chỉ có 
Cực vi là không bị hủy diệt mà tán tại; Hữu Bộ thì vì không 
thừa nhận Cực vi đơn độc tồn tại, nên cho rằng khi vi-tụ 
(anu) phá hoại thì Cực vi cũng thể duy trì sự tồn tục của nó 
được. Đương nhiên, theo Hữu Bộ, vì pháp thê là hằng hữu 
nên, đứng về phương diện hình-nhi-thượng mà nói, những 
Cực vi đó tuy cùng tồn tại ở quá-khứ-diệt và vị-lai-tap- 
loạn, nhưng trong kiếp diệt thì vì không hiện-tại-hóa chúng 
nên, đứng về phương diện các pháp không tồn tại trong 
hiện tại, Cực vi cũng bị hủy diệt. Về điểm này, Câu-xá luận 
công kích phái Thắng Luận và cuối cùng quy kết hết thảy 
cho tác dụng của nghiệp (như trên, Quốc dịch trang 746). 


224 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Rồi Duy-thức-phái lại đưa ra tư tưởng này đi xa hơn nữa, 
muôn hoàn toàn phủ nhận thực tại của Cực vi, như Duy- 
thức-nh]-thập-luận của Thê Thân là tác phâm đặc biệt công 
kích và bác xích một cách kịch liệt Cực vi luận. 

BỊ KHẢO: Vật-chất-quan của Hữu Bộ vẫn CÒn CÓ 
những điêm mâu thuẫn và thiêu sót sau đây mà cân phải 
được nghiên cứu, đó là: 

(1) Sự bất điều hòa giữa Tứ đại luận và Thập xứ. 

(2) Thuyết ngoài năng tạo ra còn có sở tạo riêng biệt. 

(3) Mức độ quan hệ giữa Cực vi của Tú-đại-chủng vả 
Cực vi của Sở-tạo-săc như thê nào? 

(4) Cái lý do không thừa nhận Cực vi độc trụ ra sao? 

(5) Cái lý do khi kiếp diệt thì Cực vi cũng diệt như thế 
nào? 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 225 


“Éuuơng tho tự: 


TÂM-LÝ-LUẬN 


Theo Thuận Tự, sau chương nói về vật-chất-quan ta 
không thể không đề cập đến tâm lý quan của A-tỳ-đạt-ma. 
Mà tâm lý quan là đề mục được A-tỳ-đạt-ma tận lực nghiên 
cứu. Ta có thê nói cái đặc trưng chủ yếu của A-tỳ-đạt-ma là 
chỗ đem những hoạt động tâm lý của người ta mà khảo sát 
và phân tích một cách rất mực tỉnh vi. Tại sao vậy? Vì mục 
đích của A-ty-đạtma chung cục là không ngoài việc 

“chuyển mê khai ngộ”. Mà việc chuyên mê khai ngộ, nếu 
đứng về phương diện tâm lý mà nhận xét, có liên quan rất 
nhiều đến sự thực tâm lý, vì thế các bậc A-ty-đạt-ma luận 
sư mới nô lực sự kinh quá của tâm để làm sáng tỏ đạo tu 
dưỡng, và kết quả là do đó mà tâm lý quan đã được phát 
triển một cách rộng rãi. Cho nên, đến bộ phái Phật giáo, vì 

vẫn đề tâm lý quan này mà đã phát sinh ra nhiều ý kiến bất 
đồng, điều đó tưởng không có gì là lạ cả. 

Bây giờ nếu muốn đưa ra điểm chủ yếu thì trước hết 
phải nói đến vấn đề chủ thể của tâm. Vấn đề này, tuy các 
bộ phái đều chủ trương vô-ngã-luận, nhưng một khi đề cập 
đến cái cách giải thích vô ngã như thế nảo thì tự nhiên đã 
phát sinh ra nhiều ý kiến khác biệt. Có phái cho tâm hoàn 
toàn do nhân duyên sinh rồi muốn đứng trên lập trường cơ- 


226 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


giới-luận để thuyết minh; có phái thì lại muốn, đến một 
trình độ nào đó, thừa nhận chủ thể của tâm, và cứ như thế 
mà biện luận mà tranh cãi nhau. Lại nữa, con người có đủ 
sáu thức, đó là chủ trương tuy đã có từ thời Nguyên thủy 
Phật giáo, nhưng sáu thức ấy phải được coi là riêng biệt 
hay chỉ coi chúng là những phương diện bất đồng của cùng 
một tâm? Về vẫn đề này, giữa các học giả cũng có nhiều đị 
luận, nhất là sự dị đồng của tâm thể với những hoạt động 
của tâm sở thì không những giữa các bộ phái khác nhau mà 
ngay trong cùng bộ phái cũng có nhiều ý kiến bất đồng. 
Ngoài ra, về nhận thức của ngũ quan cũng có những quan 
điểm dị biệt, chẳng hạn như ngũ căn nhận thức hay ngũ 
thức hay ngũ thức nhận thức? Rồi đến như bản chất của mê 
thì trong đó có ý thức hay vô ý thức? Về tất cả những vấn 
đề trên đây thật đã phát sinh nhiều quan điểm bất đồng 
(Căn-kiến-thức-kiến-luận; sở-hữu-vô-luận; Tương-ưng-phi- 
tương-ưng-luận; Nhất-tâm-đa-tâm-luận; Thức-tạm-trụ-vô- 
trụ-luận: những vấn đề như trên có thể xem Thành-thật- 
luận từ quyên 4 đến quyền 5). 

Khảo cứu tất cả luận thuyết trên đây, từ những hoạt 
động tâm lý phổ thông cho đến những tướng đặc thù chính 
là đề mục của tâm lý quan vậy. Cái phạm vi của những vẫn 
đề đó cực kỳ bao quát, nên khi nghiên cứu chúng một cách 
tinh tế tất phải liên quan đến nhiều sự hạn nhiên hậu mới có 
thể nói một cách rõ ràng. Cho nên, trong thiên này tôi chỉ 
hãy đề cập đến những vấn đề chủ yếu một cách nhất ban 
mà thôi, đợi trong thiên sau, khi bản về Tâm-lý-luận, lúc đó 
tôi sẽ luận cứu đến những vấn đề đặc thù. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 227 


“Éưuuơng tho năyw: 
KHÁI NIỆM GIỮA VẬT VÀ TÂM 
(Tâm-Bát- Tương-Ung-Hành-Luận) 


1- NGUÒN GÓC TƯ TƯỞNG CỦA PHÁP TÂM-BÁT- 
TƯƠNG-HÀNH. 


Tâm và vật là hai yếu tố căn bản thành lập vạn hữu, 
do đó, ta có thê nói ngoài tâm và vật ra không có một yếu 
tố thứ ba. Song, nếu đứng trên lập trường hiện tượng mà 
nói thì cũng có những hiện tượng không hăn thuộc về tâm 
cũng không hăn thuộc về vật mà là ở khoảng giữa cả hai, 
nghĩa là, do những phối hợp của cả tâm và vật mà thành 
những hiện tượng tôn tại, đó là một sự thật không còn hồ 
nghi gì nữa. Tức như quan hệ, trạng thái và địa vị, v.v... là 
thuộc vệ loại này. Do đó, nêu muốn khảo sát tận cùng 
những yếu tố thành lập hiện tượng, thì ngoài tâm và vật ra, 
người ta không thể khảo sát đến những quan niệm khác. 
Tức là người ta phải xử lý những quan niệm đó như thế 
nào? Coi chúng như một hình thái tồn tại của tâm và vật ư? 
Hay coI chúng như một thức dạng giao thiệp ở khoảng giữa 
tâm và vật? Tuy đây có thể nói là thuộc vấn đề khác, thế 
nhưng dù sao đi nữa, ta không thể không khảo sát đến nó, 
nếu chỉ cho tâm và vật là tài liệu duy nhất thì, ở một 


228 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phương diện nảo đó, cũng có thuyết minh cho rõ ràng, 
tưởng đây cũng là một sự thật hiển nhiên. 

Trong Phẩm-loại-túc-luận của Nam phương, về việc 
phân loại vạn hữu theo Nhân-duyên-luận, ngoài tâm và vật 
còn thêm cái gọi là “thi thiết? để thuyết minh. Đối với sự 
kiện này, trong A-ty-đạt-ma, đại khái từ phương diện ý 
thức mà bắt đầu luận cứu. thi thiết có nghĩa là “quan niệm” 
hoặc là “khái niệm”, và chính là khái niệm liên quan đến 
hình thức tồn tại. Bên Nam phương, thuyết này đã dần dần 
phát đạt và đến A-tỳ-đạt-ma-yếu-luận của A-nậu-lâu-đà thì 
nó đã được chia thành hai loại là Nghĩa-thi-thiết và Danh- 
thi-thiết. Nghĩa-thi-thiết là đối tượng của khái niệm; còn 
Danh-thi-thiết là chỉ đương thể của khái niệm đó khi duy 
chuyền đến ngôn ngữ. 

Theo A-ô-ân-thị thì nghĩa thi thiết có 12 loại: 

I- Chân-như-thi-thiết - liên quan đến quan niệm tồn 
tại, tức là đối với sự tồn tại của Đệ-nhắt-nghĩa. 

2- Chấp-thi-thiết, là quan niệm dẫn xuất từ sự tồn tại 
của Đệ-nhất-nghĩa, đại khái là quan niệm đi vào nhận thức 
của người ta mà tồn tại. 

3- Tập-hợp-thi-thiết, là quan niệm thích ứng với sự 
tập hợp của sự vật. 

4- Loại-thi-thiết, quan niệm về chủng hay loại. 

5- Hình-thi-thiết, quan niệm đối với hình thái của vật. 

6- Phương-thi-thiết, quan niệm về địa hay phương của 
vật. 

7- Thời-thi-thiết, quan niệm về thời gian. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 229 


8- Không-thi-thiết, quan niệm về không gian. 

9- Tướng-thi-thiết, quan niệm đối với các hiện tượng. 

10- Phi-hữu-thi-thiết, quan niệm đối với sự tương tục 
của vật. 

11- Tương-tục-thi-thiết, quan niệm đối với sự tương 
tục của vật. 

12- Thế-tục-thi-thiết, quan niệm đối với sự biểu thị 
thông tục (Compendium of Ph. phàm phu. 5-6). 

Những tư tưởng trên đây đã phát đạt theo thuận tự 
như thế nào là một vẫn đề mà cho đến nay vẫn chưa ai hiểu 
rõ, thật là một điều không may. Nhưng sự thật hiển nhiên 
không ai chối cãi được là: những tư tưởng ấy là kết quả của 
sự khai triển lâu dài của các bậc luận sư Nam phương. 


_2- SỰ PHÁT TRIÊN TÂM-BÁT-TƯƠNG-ƯNG- 
HÀNH-PHÁP-QUAN CỦA LUẬN BỘ BÁC PHƯƠNG. 


Đối với tư tưởng Tâm-bắt-tương-ưng-hành-này, Bắc 
phương luận bộ đã triệt để chú ý. Lấy Hữu Bộ làm trung 
tâm, tư tưởng này tựa hồ ngụ ngầm một ý nghĩa trọng yếu. 
Trong Pháp-uẩn-túc-luận, Xá-lợi-phất- A-tỳ-đàm-luận, 
v.v... tư tưởng đó đã được biểu hiện một cách rõ ràng: nhất 
là đến Phát-trí-luận, Phẩm-loại-túc-luận thì tựa hồ nó đã 
chiếm một vị trí quan trọng, và đặc biệt đến Phẩm-loại-túc- 
luận, là một trong cái gọi là năm vị cùng với các pháp 
tương đối khác là Sắc, Tâm, Tâm sở, và Vô vi, nó ngầm 
chứa một ý nghĩa độc lập. 


230 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Tâm-bắt-tương-ưng-hành-pháp có nghĩa là các pháp 
không giống với những tác dụng tâm lý của người ta và 
tính chất của tác dụng đó (đồng thời, chúng cũng lại khác 
với những tác dụng vật chất), nhưng chúng có ý nghĩa ở 
khoảng giữa tâm và vật. Về thuyết Thực Hữu, tuy Tâm-bất- 
tương-ưng-hành-pháp-luận bị Kinh Bộ phản đối, nhưng 
đứng về phương diện khảo sát vũ trụ thì ít ra cũng được các 
bộ phái thuộc Duy-tâm-luận-hệ thái dụng: điều nảy cứ xem 
cách thái dụng trong Thành-thật-luận và Duy-thức-luận thì 
đủ rõ. 

Song, luận bộ Bắc phương dùng loại quan niệm nào 
làm Tâm-bắt- -tương-ưng-hành-pháp? Vẫn đề này, nói theo 
hình thức tồn tại thì tuy cũng đồng dạng với Thi thiết của 
Nam phương, nhưng về cách lập pháp thì có điểm rất bất 
đồng, chăng hạn như cách biểu thị ngũ vị đã nói ở trên. 
Theo chỗ tôi hiểu, cái khái niệm được thu dụng sớm hơn 
hết có lẽ là Sinh, Trụ, Lão. Khái niệm này, trong A Hàm đã 
được đức Phật đề thị như tưởng Tam hữu, không những 
thế, đến khi quyết định địa vị của nó thì không thể quy định 
vào tâm hay vật được. Từ đó, quan niệm mệnh, đắc có lẽ 
cũng đã được thêm vào rồi cứ thế dần dần đã đi đến chỗ 
phức tạp. Chiếu theo văn hiến, luận Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm, 
trong mục “cộng-xứ-sở-nhiếp-pháp” cùng một lúc với tâm 
sở và vô vi, tuy đã thu dụng sinh, lão, tử, mệnh, kết, vô 
tưởng định, đắc quả, diệt tận định, v.v... (Xá-lợi-phất-a-tỳ- 
đàm quyên 1, Đại chính, 28, trang 526, hạ; Nghiên-cứu-a- 
tỳ-đạt-ma-luận, trang 129 dẫn dụng), nhưng vẫn chưa được 
rõ ràng, do đó mới mệnh danh là “Tâm-bất-tương-ưng- 
hành-pháp”. Rồi lại trong Pháp-uẩn-túc-luận, cũng ở mục 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 231 


Pháp xứ, đã thu dụng và thuyết minh những quan niệm 
trên, nhưng so với Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm-luận thì đã tiến bộ 
khá nhiều. Nghĩa là, cùng một lúc với các loại tâm sở và ba 
vô vi, đã kế đến đắc, vô- tưởng-định, diệt-tận-định, vô- 
tưởng-sự, mệnh căn, chúng- -đồng-phận, y đắc, sự đắc, xứ 
đắc, sinh, lão, trụ, vô thường, danh thân, cú thân và văn 
thân (Pfi2p-uan-fic°Hriện quyền 10, Đại chính, 26, trang 
500, hạ). Rồi trong Phẩm-loại-túc-luận cũng có đoạn văn 
đại lược cũng giống như đoạn văn trên đây: Đắc, Vô- 
tưởng-định, diệt định, vô tưởng sự, mệnh căn, chúng đồng 
phận, y đắc, xứ, sự đắc, sinh, lão, trụ, vô thường tính, danh 
thân, cú thân, văn thân; lại có những loại pháp khác như 
thế, không tương ưng với tâm, thì tóm lại đều gọi là Tâm- 
bắt-tương-ưng-hành (Phẩm-loại-túc-luận quyên l, Đại 
chính, 26, trang 692 hạ). Trong luận Phát trí quyên 17 (Đại 
chính, 26, trang 1008, trung), tuy có ghi bốn tướng và đắc 
nhưng đã không kết hợp lại và cũng không bảo là “bất- 
tương-ưng-hành”. Luận Đại-tỳ-bà-sa lại còn bàn đến các 
pháp trên đây một cách tường tế hơn; và ngộ nhập trong 
Nhập-A-tỳ-đạt-ma-luận (quyên hạ, Đại chính, 28, 986, 
thượng - 988, thượng), Ha-lê-bạt-ma trong Thành-thật-luận 
(quyên 7, Bất-tương-ưng-hành-phẩm 194, Đại chính, 32, 
trang 289, thượng) đã chỉnh lý các pháp đó và quy định 
thành mười lăm. Tức là: Đắc, phi đắc, vô tưởng định, diệt 
tận định, vô tưởng sự, hay, vô tưởng quả, mệnh căn, chúng 
đồng phận, dị sinh tính, sinh, trụ, dị, diệt, danh thân, cú 
thân và văn thân. Trong số này, luận Câu-xá cắt bỏ dị sinh 
tính đi chỉ để giữ lại mười bốn Bắt-tương-ưng-hành mà 


232 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thôi, và các nhà học giả Câu-xá của Trung Quốc, Nhật Bản 
đều tính theo con số Tâm-bắt-tương-ưng-hành-pháp này. 
Nhưng, trong Phẩm-loại-túc-luận cũng đã nói: “ 
Ngoài ra, nếu có những loại pháp như thế, không tương 
ưng với tâm, thì tóm lại đều gọi là Tâm-bắt-tương-ưng- 
hành”, như vậy thì Tâm-bất-tương-ưng-hành-pháp quyết 
không phải chỉ hạn định ở con số mười lăm hay mười bốn 
kế trên. Do đó, theo quan điểm này, Đại-thừa-duy-thức 
phái lại tăng thêm con số đó lên. Trong Đại thừa A-tỳ-đạt- 
ma-tập-luận của Vô Trước (quyên 1, Đại chính, 31, trang 
665, trung), Tâm-bắt-tương-ưng-hành-pháp được liệt kê 
như sau: đắc, vô-tưởng-định, diệt-tận-định, vô-tưởng-dị- 
thục, mệnh căn, chúng-đồng-phận, sinh, lão, trụ, vô thường, 
danh thân, cú thân, văn thân, dị sinh tính, lưu chuyên, định 
dị, tương ưng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương, số, và hòa hợp, 
tất cả là hai mươi ba (về cách giải thích pháp này, xem Đại 
thừa A-ty-đạt-ma-tập-luận của An Tuệ - quyên 2, Đại 
chính, 3 1,trang 700, thượng). 


Cái phương pháp lập thành tuy có khác nhau, nhưng 
điểm chủ yêu thì các pháp Bắt-tương-ưng-hành, bất luận 
pháp nào, đều là kết quả rút tỉa từ quan niệm trừu tượng về 
sự tồn tại và sự hoạt động của vạn hữu. Nhất là Hữu Bộ cho 
các pháp đó cũng tồn tại hệt như tâm và vật, và, theo nhiều 
phương thức, coi tâm và vật là nguyên lý thúc đây hoạt 
động. Chắng hạn, khi một hiện tượng nào đó phát sinh, dĩ 
nhiên là trong đó có thêm nhân duyên, nhưng, sở dĩ phải 
quan niệm đến sự tồn tại của Tâm-bắt-tương-ưng-hành- 
pháp là để hoàn thành cái nguyên nhân của sự vật đó. Cũng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 233 


thế, vạn hữu sở đĩ có trụ có diệt là do ở cái nguyên lý trụ 
diệt, nếu người ta gạt bỏ nguyên lý trụ diệt đi thì không sẽ 
thuyết minh được cái nguyên nhân căn bản của sự trụ diệt 
của vạn hữu. Về điểm này, giữa cách giải thuyết của Hữu 
Bộ và thuyết của phái Thăng Luận cho răng những nguyên 
lý thực, đức, nghiệp đồng, dị hòa hợp lại mà phát khởi, 
những hiện tượng cụ thể, có chỗ bất tương đồng. Do đó, 
theo ý nghĩa ấy, thuyết Tâm-bấát-tương-ưng-hành-pháp- 
thực-hữu là giáo lý đã biểu thị rõ rệt nhất cái đặc trưng của 
Hữu Bộ; đồng thời, cũng lại là cái mốc để kiểm tra lại dấu 
vết phát triển của tư tưởng Hữu Bộ. Mà phái phản đối 
thuyết này, như đã nói ở trên là Kinh Bộ, rồi đến Thành 
thật luận, Duy thức luận”, v.v..., cho đó là giả lập để lại 
công kích thuyết thực hữu hơn nữa. 

Song, nói tóm lại, thuyết Bất-tương-ưng-hành này 
chính do Hữu Bộ đã đề xướng, và dù nó đã được tán thành 
hay bị phản đối chăng nữa người ta cũng không thể phủ 
nhận được sự thật là: nhờ thuyết đó mà sự khảo sát vạn hữu 
đã trở nên tinh mật hơn. 


Ỷ Phái Duy Thức cho nó là giả lập — Đại thừa A-tỳ-đạt-ma-tập- -luận quyên 1, 
Đại chính, 31, trang 665, hạ -nhưng trong Thành-thật-luận quyên 5, Pháp tụ, 
thiên 18, Đại chính, 32, trang 252, trung, hạ, lại định nghĩa cho nó là “vô tác 
nghiệp”. 


234 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


3- TƯỚNG TRẠNG CỦA CÁC PHÁP TÂM-BÁT- 
TƯƠNG-ƯNG-HÀNH. 


Ý nghĩa mỗi pháp Tâm-bất-tương-ưng-hành như thế 
nảo, nếu giải thích một cách tường tế thì cực kỳ khó khăn, 
nên, ở đây, tôi chỉ nói qua một cách đơn giản mà thôi. 

Trước hết, hãy bát đầu từ “đác”. Đắc là một khái niệm 
đặc sắc nhất trong Tâm-bất-tương-ưng-hành. Đắc nghĩa là 
“được”, tức là chỉ trạng thái đã đạt đến cảnh giới nhất định 
nào đó. Chẳng hạn, lúc đầu chỉ mới nói là “được” diệt tận 
định, “được” vô tưởng định, v.v... nhưng dần dần về sau 
chính cái “được” ấy đã trở thành một trong những pháp 
Tâm-bắt-tương-ưng-hành, tức là do nơi tâm mà được một 
tập quán nhất định, vậy khái niệm trừu tượng “được” là từ 
trạng thái “không mất” mà có. Lý do tại sao phải thành lập 
“đắc” là vì khi giải phâu hiện tượng, cắt bỏ các yếu tố thì 
những yếu tố đó sẽ trở thành những vật độc lập, rồi khi 
phải kết hợp những yếu tố đó lại thì cần phải có khái niệm 
“đắc”. 

Theo sự thuyết minh của luận Đại-t-bà-sa thì thánh 
nhân và phàm phu tuy là hai nhưng trong một lúc còn trụ ở 
tâm vô ký. Nếu chỉ xét về phương diện tạm thời và cùng ở 
tâm vô ký này thì dù thánh nhân hay phàm phu, có thể nói 
không có gì sai khác. Nhưng điểm bất đồng là trong tâm 
thánh nhân đã thành tựu được trí vô lậu “không mất”, còn 
phàm phu thì có phiền não, cho nên, một lúc nào đó, nếu bỏ 
tâm vô ký đi tâm phảm phu sẽ hoạt động mà khiến cho 
thành nhân và phàm phu khác nhau. Sự cần thiết của khái 
niệm “đắc” chính là ở điểm đó, cho nên, dù ngay trong lúc 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 235 


trụ ở vô ký tâm, nhưng trong thánh nhân thì có trí vô lậu, 
trong phàm phu có phiên não, ở đây, muốn kết hợp cả hai, 
không thể không có “đắc”, đó là lý do tại sao “đắc” được 
coi là một nguyên lý độc lập vậy. 


ức) 


Trên đây chỉ mới thuyết minh sơ lược về “đắc” mà 
thôi, khi vẫn đề này được bàn luận một cách tường tế thì 
người ta còn chia ra “hoạch” (chưa được, nay được) và 
“thành tựu” (được TÔI, không mắt); hoặc có khi chia nó 
thành ba loại là: “Pháp-tiên-đấc”, “pháp-câu-đắc” và 

“pháp-hậu-đắc”, và đến đây giáo lý “đắc ” đã khai triển một 
cách cực phức bi Muốn biết tường tận, xin xem luận Bà- 
Sa, quyền 158 (Đại chính, 27, trang 801, hạ) và luận Câu- 
xá, quyên 4. Một điểm nữa nên chú là: tác dụng của “đắc” 
chỉ áp dụng cho những tâm lý mà thôi, bởi thể, nó không 
bao giờ được dùng trong những trường hợp “được” gạo, 
“được” tiền. 

Thứ đến, “phi đắc”. Phi đắc là tác dụng hoạt động 
ngược lại với đắc, là pháp khiến “được rồi mà mất”. Trước 
luận Bà-sa nó vẫn chưa được lập thành trong những pháp 
Bất- -tương-ưng-hành, nhưng, đến luận Bà-sa, vì “đắc” được 
phát triển mạnh, nên phi đắc cũng được biệt lập thành một. 

Thứ ba vô-tưởng-định, thứ tư diệt-tận-định và thứ 
năm vô-tưởng-quả là trạng thái tuyệt diệu của tâm. Song đó 
không phải là cảnh giới tuyệt nhiên không có, nhưng không 
thể là tâm hay vật được, vì thế mà kêu là Tâm-bất-tương- 
ưng-hành-pháp. Tuy Đại-chúng-bộ và Hóa-địa-bộ bảo là vô 
vi, nhưng ở đây nó là Tâm-bất-tương-ưng-hành-pháp. 


236 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thứ sáu là mệnh căn. Mệnh căn có nghĩa là thọ mệnh, 
là cái nguyên lý làm cho ta sống còn. Theo ý nghĩa ấy, 
mệnh căn ở đây có vẻ giống như cái gọi là “Cùng- SINH: tử- 
uấn” của Hóa-địa- bộ, hay, “Phi-tức-phi-ly-uân-ngã” của 
Độc-tử-bộ; nhưng, nếu theo Hữu Bộ thì cái đó không phải 
vật, mà cũng không phải tâm, nó hoản toàn là trạng thái do 
tâm, thân tương tục mà thành một nguyên lý trừu tượng, và 
tuyệt nhiên không có một ý nghĩa linh hồn nảo cả (Nam 
phương cho nó là một của vật chất). 

Thứ bảy: chúng-đồng-phận, nguyên-lý-hóa khái niệm 
về chủng hoặc loại, là quy định các pháp đồng loại với 
nhau. Có hai loại: vô-sai-biệt và hữu-sai-biệt. Vô-sai-biệt 
thì như người chắng hạn, bất luận là đàn ông, đàn bà, giả 
hay trẻ, đứng về phương diện người mà nói, là đồng nhất; 
còn hữu-sai-biệt thì như giữa loài người có đàn ông, đàn bà 
khác nhau, đó chính là cái niệm khu biệt tương đương về 
chủng hay loại. Cách thuyết minh này có thể nói cũng 
tương tự của thuyết phái Thắng Luận chia đồng phận thành 
cao-đăng-đồng và liệt-đăng-đồng. 

Thứ tám dị-sinh-tính - là nói về địa vị trừu tượng của 
phảm phu. Khái niệm này được Hữu Bộ thành lập, nhưng 
Câu-xá luận không thừa nhận. 

Từ thứ chín đến thứ mười hai sinh, trụ, dị, diệt, là bốn 
tướng của các pháp hữu vi, từ Bà-sa trở về sau đã thành 
một vấn đề được thảo luận một cách rất sôi nôi. Chăng hạn, 
lúc đầu, Phát-trí-luận hoặc Phẩm-loại-túc-luận coi bốn 
tướng sinh, trụ, dị diệt là nguyên lý của vạn hữu và xử lý 
chúng một cách đơn thuần, nhưng đến luận Bà-sa (quyên 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 237 


39, Đại chính, 27, trang 200, hạ) thì ngoài tứ tướng còn tìm 
đến nguyên lý của sinh, trụ, diệt là gì? Một khi vấn đề đó 
được nêu ra thì nghiễm nhiên nó trở thành rất phức tạp. 
Như vậy là luận Bà-sa, ngoàải, sinh, trụ, dị, diệt ra còn muốn 
biến sinh, trụ, dị, diệt thành nguyên lý của chính sinh, trụ, 
dị, diệt, và để vượt qua nỗi khó khăn đó, bèn đề xướng 
thuyết gọi là “Tiểu-tứ-tướng” hay “Tùy-tướng”. Nhưng thật 
ra điều đó chỉ làm cho vân đề trở nên rắc rối thêm chứ 
không đạt đến một giải quyết triệt để chân chính nảo cả. 

Thứ mười ba đến thứ mười lăm: danh, cú, văn (các 
nhà Thí-Dụ cho danh, cú, văn thân không thật có; các nhà 
Thanh luận thì bảo danh, cú, văn lây tiếng (thanh) làm tự 
tính, tông này cũng xếp chúng vào loại Bất-tương-ưng- 
hành-pháp, Bà-sa quyền 14, Đại chính, 27, trang 70, 
thượng). đây là chia ngôn ngữ và nội dung của nó thành ba 
loại nguyên lý. Danh có nghĩa là danh từ (danh thuyên tự 
tính); cú, như núi cao, nước chảy, v.v... là giải bày nghĩa lý 
(cú thuyên sai biệt); tự là tự mẫu và tự vận như a, i, u, b, c, 
k, v.v... người ta nhờ chữ mà phát thành tiếng, nhờ danh 
mà nói lên đối tượng và nhờ cú mà phát biểu nghĩa lý. Cách 
giải thích những nguyên lý đặc thù này cũng tương đương 
như cách giải thích của Văn-điển-phái, đó là điểm ta cần 
ghi nhận. 

Tất cả mười lăm loại trên đây đều được Hữu Bộ thái 
dụng: còn những thành phần sẽ được liệt kê sau đây chủ 
yếu là do Duy-thức-phái thành lập, nhưng về uyên nguyên 
của chúng thì vẫn bắt nguồn từ sự thuyết minh trong luận 
Bà-sa. 


238 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thứ mười sáu: lưu-chuyến - là nói sự liện tục bất 
đoạn của nhân quả. 

Thứ mười bảy: định-dị -là nói nhân quả có nhiều sai 
biệt. 

Thứ mười tám: tương-ưng - là nói sự quan hệ nhất 
định bắt-tương-ly của nhân quả. 

Thứ mười chín: thế tốc - là nói sự lưu chuyển nhanh 
chóng của nhân quả. 

Thứ hai mươi: thứ đệ -là nói tuy nhân quả lưu chuyên 
rất có thứ tự. 

Thứ hai mốt: thời - là nói nhân quả tương tục trong ba 
đời. 

Thứ hai mươi hai: phương - là nói nhân quả chuyển 
khắp đông, tây, nam, bắc. 

Thứ hai ba: số - là nói về số mục, như một, hai, ba, 
VỀ Van: 

Thứ hai mươi bốn: hoà hợp - là nói nhân quả do nhiều 
duyên hòa hợp mà thành (Đại thừa A-tỳ-đạt-ma-tap-tập- 
luận quyên 2, Đại chính, 31, trang 700-701). 


4- SỰ QUAN HỆ GIỮA TÂM-BÁT-TƯƠNG-ƯNG 
HÀNH-PHÁP, VÔ-VI-PHÁP VÀ NHÂN 
DUYÊN QUAN. 


Sau hết, trong chương này, vẫn còn một điểm nữa cần 
phải được chú ý, đó là sự quan hệ giữa Tâm-bất-tương- 
ưng-hành-pháp và Vô-vi-pháp, đã trình bày ở trên, cùng 
nhân-duyên-quan, sẽ được trình bày sau, như thế nào? Vô 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 239 


vi dĩ nhiên đã được thành lập theo tiêu chuẩn bắt biến bất 
động; Nhân-duyên-quan thì, trái lại, được thành lập để 
thuyết minh cái quy định “động” của vạn hữu, do đó, có thê 
nói hai quan niệm trên hoàn toàn đối lập nhau. Vậy, giữa 
hai quan niệm đó, Tâm-bắt-tương-ưng-hành-pháp đứng 
trên cương vị nào? Nếu nói một cách đại thể thì nó đứng ở 
địa vị trung gian. Đứng trên quan niệm hoạt động của vạn 
hữu mà nói thì Tâm-bất-tương-ưng-hành-pháp tuy giống 
như nhân duyên do hoạt động vạn hữu quy định, nhưng lại 
không “động” như nhân duyên; đồng thời, đứng vê phương 
diện bất biến mà nói thì tuy giông như vô vi nhưng lại 
không có cái tính bất biến cố định của vô vi, cho nên, có 
thể nói Tâm-bắt-tương-ưng-hành-pháp là quan niệm đứng 
khoảng giữa vô vi và nhân duyên. Vì đứng ở khoảng giữa 
nên Tâm-bắt-tương-ưng-hành-pháp được coi là có liên lạc 
mật thiết với nhân duyên và vô vị, điều này cứ xem Đại- 
chúng-bộ coi pháp tắc của nhân duyên cũng như vô vi thì 
đủ rõ. Hơn nữa, vì là ở khoảng giữa nên, tùy theo cách 
nhận xét, Tâm-bất-tương-ưng-hành-pháp rất dễ biến thành 
vô vi hoặc nhân duyên, điều đó tưởng không có gì là lạ cả. 
Chăng hạn như Đông-Sơn-Bộ chủ trương rằng đắc là vô vi. 
Lại nữa, như Đại-chúng-bộ và Hóa-địa-bộ thừa nhận Tứ- 
vô-sắc là vô vi, thì, về điểm này, dĩ nhiên là Vô-tưởng- 
định, diệt-tận-định và vô-tưởng-sư, v.v... rất có thê cũng có 
thê xếp vào loại vô vi. Đồng thời, những Tâm-bắt-tương- 
ưng-hành-pháp khác đều có thể được thu nhiếp vào nhân 
duyên theo nghĩa rộng; nói một cách đơn giản, chẳng hạn 
như A-tỳ-đạt-ma-pháp-yêu-luận của Nam phương đã xếp 
toàn bộ Tâm-bất-tương-ưng-hành-pháp vào bộ Nhân- 


240 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


duyên-luận. Như vậy, nêu quan niệm về Tâm-bắt-tương- 
ưng-hành-pháp này được khoáng đại ra thì trong đó có thể 
thu nhiếp cả vô vi lẫn nhân duyên, đồng thời ở phương diện 
tương phản, nếu vô vi hoặc nhân duyên được mở rộng thì, 
theo tôi, dù không thiết lập Tâm-bắt-tương-ưng-hành-pháp 
riêng biệt đi nữa cũng có thê bao gồm tất cả các loại pháp 
TỒI. 

Tóm lại, ba quan niệm về vô vi, Tâm-bất-tương-ưng- 
hành và nhân duyên rất có liên hệ mật thiết về mặt tâm lý: 
đó là điểm ta không thê quên khi nghiên cứu vẫn đề này. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 241 


NHÂN-DUYÊN-LUẬN 


Trở lên, chúng tôi đã đứng về nhiều phương diện để 
khảo cứu những yếu tô thành lập thế giới. Nhưng tất cả mới 
chỉ quan sát ở phương diện “nh” mà thôi. Giờ đây phải 
luận đến cái nguyên lý biến các yếu tố thành những hiện 
tượng “động”, và đó chính là thuyết nhân duyên. Mà nhân 
duyên, như đã nói ở trên, tưởng không cần phải nhắc lại, là 
một đặc trưng lớn của thế-giới-quan Phật giáo. 


1- Ý NGHĨA NHÂN DUYÊN. 


“Các pháp hòa hợp sinh, Phật bảo là nhân duyên” 
(Vinaya I, p. 40 - Ngũ-phận-luật, quyên 16, Đại chính, 22, 
trang 210, trung): đó là lời thuyết pháp của Mã Thắng Tỷ 
khưu nói cho Xá-lợi-Phất nghe. Theo truyền thuyết, chính 
nhờ nghe và hiểu ý nghĩa câu nói ấy mà Xá-lợi-Phất quy y 
theo Phật. Ý nói, hết thảy hiện tượng đều là tương đối, đều 
tương quan nhau mà tôn tại, không có một vật nào có thê 
tách rời mỗi quan hệ đó mà tự tồn: đó là quan niệm căn bản 
của đức Phật về thế-giới-quan. Cái gọi là nhân duyên chính 
là mối quan hệ đó. Đức Phật có lúc bảo nó là nhân, có khi 
bảo nó là duyên, lại cũng có lúc nói là điều kiện, là tập, 
v.v... Song, trong các bản Hán dịch, tất cả đều gọi là nhân 


242 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


duyên. Đức Phật tuy giải thích nó bằng nhiều cách, nhưng 
trong số các thuật ngữ không có một sự khu biệt nào 
nghiêm khắc cả, cho nên kết hợp hai tiếng chủ yếu là nhân 
duyên lại để đại biểu cho những thuật ngữ có quan hệ rộng 
rãi (nghĩa là, giữa nhân duyên có ý nghĩa rộng rãi và nhân 
duyên theo nghĩa hẹp trong phạm vi tứ duyên, cần phải có 
sự khu biệt). 

Tác dụng của nhân duyên được gọi là duyên khởi và 
đức Phật đã định nghĩa như sau: 

“Vật này có nên vật kia có, vật này sinh nên vật kia 
sinh; vật này không thì vật kia không, vật này diệt thì vật 
kia diệt”. 

Trong định nghĩa trên, ta nhận thấy: “Vật này có nên 
vật kia có” là chỉ mỗi quan hệ hồ tương đồng thời; “vật này 
sinh thì vật kia sinh” là chỉ mối quan hệ có trước có sau, 
không đồng nhau. Tuy nhiên như thế, nhưng bắt luận là 
đồng hay không đồng, và bất luận hình thái nào, hết thảy 
các pháp, tất cả mọi hiện tượng đều nương nhau mà tỒn tại, 
tương liên, tương quan, hòa hợp mà thành: đó là tinh thần 
của Nhân-duyên-quan. (trở lên, xin xem Nguyên Thủy Phật 
Giáo Tư Tưởng Luận, trang 95, 96 và 115-117). 


2- SỰ PHÂN LOẠI NHÂN DUYÊN CỦA NGUYÊN 
THỦY PHẬT GIÁO. 


Nhân duyên đã là mối quan hệ thì tạo thành mối quan 
hệ đó tất phải có nhiều yếu tố, tức là, khi quan sát sự thành 
lập của một vật tất phải từ nhiều lập trường để tìm mối 
quan hệ của nó. Chính vì lý do ấy mà phải chia nhân duyên 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 243 


thành từng loại để quan sát. Song, phải chia thành bao 
nhiêu loại mới đúng? Theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu, 
trong các kinh điển Nguyên thủy, vì không có một tiêu 
chuẩn nào rõ ràng về sự phân loại đó, cho nên chỉ có thể 
tùy theo cái gọi là sở hiểu của các học giả, chiếu theo nhiều 
tiêu chuẩn đề phân loại nó mà thôi. Trong bộ Nguyên Thủy 
Phật Giáo Tư Tưởng Luận, chúng tôi đã quan sát nhân 
duyên theo hai phương diện: từ phương diện đồng thời làm 
căn bản đề thuyết minh cái quan hệ nhận thức về chủ quan 
và khách quan; và từ phương diện dị thời để nói rõ cái quá 
trình sáng tạo sinh mệnh của nhân quả. (Nguyên Thủy Phật 
Giáo Tư Tưởng Luận trang 117-122). Sự phân loại này 
thích hợp với định nghĩa: “vật này có nên vật kia có; vật 
này sinh thì vật kia sinh” đã được nói ở trên. Nhưng đây 
thật ra chỉ đứng trên lập trường đại thể mà quan sát thôi, 
còn nếu lại luận cứu nó một cách tường tế về mọi phương 
diện thì, đĩ nhiên, nếu chỉ phân loại như trên sẽ không đủ. 
Chăng hạn, nếu bàn theo triết học Hoa Nghiêm mà không 
nói là “trùng trùng vô tận” thì rốt Cục không thu thập được 
gì. Mặc dù tạm thời ở đây chưa thê tiến tới giai đoạn ấy, 
nhưng ít ra cũng cần phải theo nhiều lập trường để phân 
loại mà khảo sát. Muốn thực hiện ý đồ đó chính là các bậc 
luận sư của A-tỳ-đạt-ma, và cũng chính vì thế mà Nhân- 
duyên-luận đã trở thành một vấn đề trọng yếu trong các 
luận thư. 


244 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


3- NGUỎN GÓC CỦA LỤC-NHÂN-TÚ-DUYÊN- 
LUẠN. 


Nhân-duyên-luận thường được bàn đến trong A-tỳ- 
đạt-ma-luận của Bắc phương thì đại để có hai loại, đó là 
Tứ-duyên-luận và Lục-nhân-luận. Lục-nhân-luận chia điều 
kiện thành lập vạn hữu ra làm sáu, tức là sáu cái nhân cùng 
một loại đã câu tạo hết thảy mọi hiện tượng: năng-tác-nhân, 
câu-hữu-nhân, dị-thục-nhân, tương-ứng-nhân, và biến- 
hành-nhân. (Trong Thất quyển Lăng Già quyền 2, Đại 
chính, 1ó, trang 600, thượng) cũng có nói đến sáu nhân 
nhưng khác với sáu nhân trên đây. Đó là: đương-hữu-nhân, 
tương-tục-nhân, tướng nhân, năng-tác-nhân, hiển-liễu-nhân 
và quan-đãi-nhân). 

Đối lại với Lục-nhân-luận, Tứ-duyên-luận chia điều 
kiện thành lập vạn hữu thành bốn loại duyên là: nhân 
duyên, thứ-đệ- duyên (đẳng-vô-gián-duyên), sở-duyên- 
duyên (cảnh-giới-duyên) và tăng-thượng-duyên. Ở đây hãy 
tạm gác ra một bên sự giải thích vê môi thành phần mà chỉ 
chuyên luận cứu qua cái quá trình thành lập của hai thuyết 
trên. 

Trước hết hãy nói về Lục-nhân-luận. Thuyết này chủ 
yếu do Hữu Bộ phát triển. Có thể nói tác giả luận Phát Trí, 
Ca-da-diễn-ni-tử là người đã thành lập thuyết này (xem 
luận Phát Trí quyền 1). Theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu, 
trong các luận thư ra đời trước luận Phát Trí đều không đá 
động gì đến thuyết này, không những thê, ngay luận Bà-sa 
và Câu-xá hiển nhiên cũng đã bảo Ca-đa- diễn-ni-tử thành 
lập thuyết đó. Dĩ nhiên, nếu nói theo các học giả Hữu Bộ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 245 


thì, Lục-nhân-luận vốn đã có trong Tăng-nhất-a-hàm-lục- 
pháp-bộ, nhưng vì thời gian làm tản mạn nên ca-da-diên-tử 
đã nhờ trí lực mà cảm ngộ (Bà-sa quyền 16). Song ý kiến 
này mục đích chỉ muốn biện minh rằng tất cả đều do Phật 
nói, trên thực tế Ca-đa-diễn-ni-tử chỉ là người gợi lại hay 
hệ thống nó mà thôi. Chính vì lý do đó mà về sau, Lục- 
nhân-luận chỉ được Hữu Bộ thái dụng chứ các bộ phái khác 
không dùng. Do đó, một khi muốn nói rõ quá trình thành 
lập Lục-nhân-luận tất cũng phải trình bày sự phát triển của 
tư tưởng Hữu Bộ, nhưng rất tiếc là ở đây chúng tôi chưa thê 
tiến tới giai đoạn đó. 

Trên đại thể, dĩ nhiên không có gì đáng nghi ngờ là 
Ca-đa-diễn-ni-tử đã hoàn thành Lục-nhân-luận, nhưng điều 
đáng nói là Ca-đa-diễn-ni-tử tự phát minh ra thuyết đó hay 
trước kia nó đã hình thành ít nhiều mà nay Ca-đa-diễn-ni-tử 
chỉ sưu tập lại và hoàn thành? Vấn đề này cho đến nay vẫn 
chưa ai rõ. Trong luận Phát Trí, người ta chỉ thấy nói: “Có 
sáu nhân là tương-ứng-nhân cho đến năng-tác-nhân. Thế 
nào là tương-ứng-nhân?...” (Đại chính, 26, trang 920, hạ). 

Nhưng dù sao Lục-nhân-luận cũng đã được thành lập, 
bất quá người ta chỉ cần thuyết minh nó một cách đơn giản 
mà thôi. Nếu nói theo cách ấy thì không cứ Ca-đa-diễn-ni- 
tử nhất định phải là người sáng lập thuyết đó. Nhưng, thật 
ra người ta cũng không biết trước Ca-đa-diễn-ni-tử đã có ai 
dự liệu tài liệu ấy đến một trình độ nào chưa? Đây là một 
vấn đề còn phải được nghiên cứu. 

Tóm lại, sự phân loại Lục nhân, căn cứ theo tính chất 
mà nhận xét, thì tại vì Tâm-sở-luận trong Hữu Bộ đã triển 


246 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


khai đến một trình độ rất phức tạp và, để thích ứng, nên 
Hữu Bộ đã phải tưởng ra Lục Nhân luận này, và Ca-đa- 
diễn-ni-tử đã xác lập nó về mặt tôn nghĩa: đó là điều tưởng 
không còn hồ nghi gì nữa. 

Thứ đến Tứ-duyên-luận khác với Lục-nhân-luận nói 
trên, không những chỉ Tiểu thừa luận bộ thái dụng mà ngay 
cả Đại thừa giáo cũng thái dụng Tứ-duyên-luận, vì nhân 
duyên luận được tất cả thừa nhận. Tuy nhiên, ngày nay, 
theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu trong các bộ A Hàm bằng 
văn Ba-li cũng như các bản Hán dịch không thấy có đoạn 
nảo thấy rõ Tứ duyên mà chỉ thấy nó được nói đến trong 
kinh Phân-biệt-duyên-khởi-sơ-đắng-thắng-pháp-môn quyên 
hạ, thuộc kinh tạng Đại thừa mà thôi. Rồi trong ba tạng do 
Hữu Bộ lưu truyền, cái hình thái của Tứ duyên được nói 
trong kinh cũng đã được chỉnh lý trước rồi, đó là một sự 
thật hiển nhiên. Do đó, khi khảo sát nhân-duyên-phân-loại 
về mặt lịch sử, ta có thể nói nếu Lục-nhân-luận là vấn đề 
ngọn thì Tứ-duyên-luận là vấn đề gốc. 


4- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CỦA CÁC DUYÊN 
LUẬN KHÁC VỚI TỨ DUYÊN LUẬN. 


Ngay từ đầu, Tứ-duyên-luận đã được quy định thành 
bốn phần rồi hay sao? Vấn đề này vì tư tưởng của các kinh 
sách cô điển không nói rõ nên ở đây xin tạm để lại mà 
không bản đến. Chiếu theo Luận bộ thì trong Thức-thân- 
túc-luận quyên 3 (Đại chính, 26, trang 547, trung) của Đề- 
bà-thiết-ma (theo truyền thuyết, ra đời vào khoảng một 
trăm năm sau Phật nhập diệt) đã có danh mục Tứ duyên. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 247 


Lại trong Thi-thiết-túc-luận cũng có bàn đến Tứ duyên và 
được luận Bà-sa dẫn dụng (Bà-sa quyền 21, Đại chính, 27, 
trang 108, hạ). Nếu căn cứ vào những thí dụ trên đây mà 
nhận xét thì nghiễm nhiên ta thấy trong thời đại của Phật 
chưa có quy định thành con số 4, mà việc này xảy ra 
khoảng một trăm năm sau Phật nhập diệt. Song, thật ra, đây 
cũng chỉ là quy định theo truyền thuyết mà thôi chứ thực sự 
chưa chắc đã như thế. Coi Thức-thân-túc-luận là sản phẩm 
sau Phật nhập diệt một trăm năm tuy là một vẫn đề khả 
nghi, nhưng còn Thi-thiết-túc-luận thì chắc chăn đã được 
hoàn thành trước luận Bà-sa, có điều trước bao lâu thì ta 
không thể phán định được một cách đích xác, Do đó, chỉ 
căn cứ vào lý do trên thôi ta cũng có thể quy định được 
rằng Tứ-duyên-luận không phải đã được thành lập ở một 
thời đại sớm hơn. Không những chỉ Luận bộ cho thấy như 
thế mà ngay cả khế kinh có bao hàm tứ duyên cũng cho 
thấy như thế. Bởi lẽ không những khế kinh Ba-li mà ngay 
cả các bản Hán dịch được coi là tối cổ đều không thấy đề 
cập đến. 

Như vậy thì nên phải nghiên cứu như thế nào về quá 
trình thành lập của Tú-duyên-luận? Về vấn đề này, trong 
các tài liệu Hán dịch được lưu truyền có điểm đáng chú ý. 
Đó là thuyết Thập duyên trong Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm-luận 
vậy. Thập duyên là: nhân duyên, vô gián duyên, cảnh giới 
duyên (sở duyên duyên), y duyên, nghiệp duyên, báo 
duyên, khởi duyên, dị duyên, tương tục duyên, tăng thượng 
duyên (xem Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm-luận, quyên 25-26, Đại 
chính, 2§, trang 679-687). 


248 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Vẫn đề ở đây được đặt ra là: giữa cách phân loại Thập 
duyên và cách phân loại Tứ duyên có sự quan hệ nào 
không? Nếu nói một cách thông thường thì thuyết Tứ 
duyên phải có trước rồi sau tăng gia thêm mà thành thuyết 
Thập duyên: nhận xét theo lối đó có vẻ như rất xác đáng. 
Tức là, từ chỗ đơn thuần đến chỗ phức tạp, có thể nói rất 
đúng với quy luật tiến hóa tự nhiên của lịch sử. Nhưng thật 
ra đầy không phải là một sự giả định hoàn toàn, nhất là khi 
ta đối chiếu với sự phát triển của tư tưởng Ân Độ, ta cũng 
sẽ thấy như thế. Đứng về mặt biến thiên của luận lý và 
nhận thức mà nhận xét thì không những đã từ chỗ đơn 
thuần tiến đến phức tạp, mà xét về số mục, lại còn đơn 
thuần hóa cái phức tạp nữa, điều này chúng tôi đã trình bày 
ở chỗ khác (xin xem Sáu Phái Triết Học Ấn Độ). Vẫn đề ở 
đây có lẽ cũng thế, chưa biết chừng. 

Trong các bộ luận Hán dịch chủ trương thuyết Thập 
duyên hiện còn đến ngày nay thì bộ Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm 
là có quan hệ sâu xa nhất với luận tạng bằng Ba-li của Nam 
phương. Bộ luận này gắn liền với các bộ Tỳ-bà-băng-già và 
Bồ-đặc-già-la-thi-thiết-luận của Nam phương. Nghĩa là, 
luận Xá-lợi-phất-a-ty-đàm chăng qua cũng được xây dựng 
trên nền tảng tài liệu cộng thông với luận bộ Nam phương 
rồi đem Bắc phương hóa mà hoàn thành. Điểm này chúng 
tôi đã trình bày và chứng minh rõ ràng trong cuốn “Nghiên 
cứu A-ty-đạt-ma-luận”. Cứ nghiên cứu theo phương thức 
trên ta cũng có thể thấy Thập duyên luận quan hệ như thế 
nào với tư tưởng của luận bộ Nam phương một cách dễ 
dàng. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 249 


Như vậy, về lý nhân duyên, dù cho trong Tỳ-bà-băng- 
già và Bồ-đặc-già-la-thi-thiết của luận bộ Nam phương có 
không nói đến đi nữa, nhưng trong Luận-Sự thì lại có đề 
cập đến lý nhân duyên, nhất là bộ Đại-phẩm- -loại-luận thì 
chính lại lấy vấn đề này làm chủ đích để luận cứu. Dĩ 
nhiên, nhân duyên luận của Luận-Sự chăng qua chỉ vì 
muốn bài bác nhân duyên quan của Đại-chúng-bộ mà đề 
cập đến thôi, cho nên nó không được triệt để; còn bộ Đại- 
phâm-loại-luận thì bảng chữ La-mã chưa được in ra nên rất 
bất tiện cho việc nghiên cứu. Điều này tuy vẫn chưa thê 
nghiên cứu một cách hoàn toàn xác thực, nhưng dù sao 
Nhân-duyên-quan của Nam phương, trên đại thể, ta cũng có 
thể căn cứ vào những bộ luận trên đây mà hiểu qua. 


Theo chỗ tôi nghiên cứu, con số về nhân duyên được 
liệt kê trong Luận-Sự gồm tất cả có chín, tức, tức là: nhân 
duyên, tăng thượng duyên, câu sinh duyên, căn duyên, thực 
duyên, đạo duyên, cảnh giới duyên, vô gián duyên, vả 
tương tục duyên. Còn số mục nhân duyên trong Đại-phâm- 
loại là hai mươi bốn, và các bộ phái Nam phương thường 
áp dụng con số định hình này. Đó là: 

I-Nhân duyên; 2-cảnh giới (sở duyên duyên); 3-tăng 
thượng duyên; 4-vô gián duyên; 5-đẳng vô gián duyên; 6- 
câu sinh duyên; 7-hỗ vi duyên; §-y duyên; 9-cận duyên; 10- 
tiền sinh duyên; I1-hậu sinh duyên; 12-tương tục duyên; 
13-nghiệp duyên; 14-báo duyên (dị thục duyên); I5-thực 
duyên; 16-căn duyên; 17-thiền duyên; I8-đạo duyên; 19- 
tương ứng duyên; 20-bất tương ứng duyên; hữu duyên; 22- 
ph hữu duyên; 23-ly duyên; 24-phi ly duyên. 


250 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


(Về 24 duyên trên đây, xin xem Compendium of 
Philosophy pp. 191-5, Visuddumagga vol. II, p.532). 


Về Luận- Sự và Đại-phẩm-loại-luận, bộ nào ra trước 
bộ nảo ra sau, nếu nói một cách nghiêm cách thì điều đó 
đương nhiên vẫn chưa được rõ, nhưng trên đại thể, có lẽ 
Luận-Sự thành lập hơi muộn: cái gọi là Cửu duyên tật kính 
chỉ là dự tưởng NhỊ-thập-tứ-duyên trên đây mà thôi. Do đó, 
nếu quả thật toàn bộ Luận-Sự đã được chỉnh lý vào thời đại 
A-Duc-Vương để thành hình thái ngày nay thì thuyết Nhị- 
thập-tứ-duyên trên đây có thể nói đã được thành lập vào 
khoảng thứ tư trước Tây lịch. Duy niên đại hoàn thành 
Luận-Sự thì vì không thể nói theo truyền thuyết cho nên 
không thê quy định rõ ràng được. 

Tóm lại, về nhân-duyên-luận, bên Nam truyền có hai 
loại tài liệu rất quan trọng để quy định những điều được 
Bắc truyền nói đến. 

Song, giữa thuyết 24 duyên trên và thuyết 10 duyên 
của Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm luận có quan hệ như thế nào? Dĩ 
nhiên, trong 24 duyên bao hàm toàn bộ 10 duyên của luận 
Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm. Nhưng, trong 10 duyên thì khởi thứ 
7, và dị duyên thứ 8, mới nhìn qua, tựa hồ như không có 
trong 24 duyên, song, nếu nghiên cứu về tính chất của 
chúng, thì khởi duyên cũng giông như cận duyên và dị 
duyên thì tương đương với hỗ-vi-duyên của Nam phương. 
Do đó, ta có thể nói toàn bộ 10 duyên đều bao hàm trong 
24 duyên. Như vậy, giữa thuyết 10 duyên của Bắc phương 
và thuyết 24 duyên của Nam phương hiển nhiên đã có liên 
lạc, nhưng còn vấn để thuyết nào có trước, thuyết nảo có 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 251 


sau thì ta có thể nói như thế này: thuyết 10 duyên trong 
luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm đã thoát thai từ thuyết 24 duyên 
trong Đại-phâm-loại-luận. Tại sao vậy? Vì, như tôi đã 
chứng minh ở chỗ khác (xem cuốn Nghiên cứu A-tỳ-đạt- 
ma-luận, trang 127-132), pháp tướng của Xá-lợi-phất-A-tỳ- 
đàm luận so với pháp tưởng của luận bộ Nam phương đã có 
nhiều tiến bộ rõ rệt. Nghĩa là, thuyết 24 duyên quá rộng rãi, 
vả lại cũng mơ hồ, không thiết thực; trong đó chọn lấy 
những thành phẩần trọng yếu để làm thành phân loại nhân 
duyên: đó chính là thuyết 10 duyên của Xá-lợi-phất-A-tỳ- 
đàm-luận vậy. Đây là một sự thật mà đáo cùng không ai có 
thể phủ nhận được. 

Mối quan hệ giữa 24 duyên và 10 duyên đã là như thế 
thì cái quan hệ giữa 10 duyên và 4 duyên tất nhiên cũng 
phải giải thích theo cách đó mới có thể hiểu rõ được. 
Thuyết 10 duyên không phải đã thoát thai từ thuyết 4 duyên 
mà, trái lại, là kết quả của sự phản đối của thuyết 10 duyên 
rồi tiến thêm một bước nữa mà chỉnh lý đề trở thành thuyết 
4 duyên. Điều này cứ xem luận bộ Nam phương cũng đủ để 
chứng minh. Luận A-tỳ-đạt-ma pháp yêu của A-Nâu-Lâu- 
Đà, sau khi đã liệt cử 24 duyên, lại đem thu nhiếp thành 4 
loại là: Sở duyên duyên, cận duyên, nghiệp duyên, và hữu 
duyên. Rồi bên Bắc phương cũng quy kết tất cả các duyên 
thành bốn là: sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên, tăng 
thượng duyên và nhân duyên tuy có hơi khác với Nam 
phương nhưng cũng cùng một phương thức là quy kết 
thành bốn duyên. Như vậy, về điểm này, ta có thê chứng 
minh rằng sự phát triển về cách phân loại của nhân duyên 


252 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


quan cùng với sự phát trên của lịch sử luận lý là đồng nhất 
quy tắc. 

Ở đây cũng phải chú ý là: từ thuyết 24 duyên tiến đến 
thuyết 10 duyên, rồi thuyết 10 duyên tiến đến thuyết 4 
duyên, tuy đó là quá trình phát triển của lịch sử phân loại 
nhân duyên, nhưng chung củng thuyết 24 duyên và thuyết 
10 vẫn không bị phế chỉ. Sau khi thuyết 4 duyên được 
thành tập, các phái Nam phương vẫn cố chấp thuyết 24 
duyên, và phái nào lấy luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm làm sách 
giáo khoa thì vẫn nhất định chủ trương thuyết 10 duyên. Sở 
dĩ có thuận tự như trên là vì muốn lấy thuyết 4 duyên làm 
cơ điểm để tìm hiểu rõ cái quá trình phân loại nhân duyên 
mà thôi. Không những. thế, ở đây tin thuyết 4 duyên là do 
Phật nói, nhưng tựa hồ cũng có phái dùng một hình thái 
nào đó để muốn bảo tồn cách phân loại gần giống như 
thuyết 10 duyên. Nếu muốn nói đích danh thì phái đó chính 
là lập trường của kinh Phân-Biệt-Duyên-khởi-sơ-thắng- 
pháp-môn. Kinh này tuy nhận thuyết 4 duyên là do Phật 
nói, nhưng ngoài ra, lại chủ trương cái gọi là “Bát-môn- 
duyên-khởi” cho phù hợp với chân ý phân loại của Phật. 

Bát-môn-duyên-khởi là: 

I- Cảnh-giới-duyên-khởi (nói cho tường tận thì phải 
là: thụ-dụng-thế-tục-cảnh-giới-duyên-khởi). 

2- Nhậm-tri-duyên-khởi. 

3- Thực-nhân-duyên-khởi. 

4- Tương-tục-duyên-khởi (nhất-thiết-sinh-thân-tương- 
tục-duyên-khởi). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 253 


5- Y-tri-duyên-khởi (nhất-thiết-sinh-thân-tương-tục- 
duyên-khở!). 

6- Sai-biệt-duyên-khởi (nhất-thiết-sinh-thân-sai-biệt- 
duyên-khở!). 

7- Thanh-tịnh-duyên-khởi. 

8- Tự-tại-duyên-khởi. 

(Phân-biệt-duyên-sơ-thắng-pháp-môn-kinh, quyền hạ, 
Đại chính, 16, trang §41, thượng, Huyền Trang dịch). 

Về ngôn ngữ phiên dịch, Bát-môn-duyên-khởi trên 
đây tuy có chỗ không được minh bạch cũng như không 
tương hợp với 10 duyên hay 24 duyên nói trên kia, nhưng 
về đại thê thì Bát-môn-duyên-khởi có quan hệ rất mật thiết 
với 24 duyên và 10 duyên, điều này cứ theo ngữ dịch mà so 
sánh cũng rõ. Mà Bát-môn-duyên-khởi, trong tạng kinh 
Hán dịch, tuy được xếp vào Phương-đăng-bộ (thật có tính 
chất của Tiểu thừa luận bộ), nhưng thật ra nó đã thành lập 
rất muộn. Lại như bộ Du-giả-sư-địa-luận, tuy thái dụng 
thuyết Tứ duyên, Ngũ quả, nhưng mặt khác, lại lập riêng 
thuyết Thập nhân, có thể nói cũng đã gián tiếp nhân phong 
trào này mà phát khởi. 

Thập nhân của Du-già-sư-địa-luận là: tùy-theo-nhân, 
quan-đãi-nhân, khiên-dẫn-nhân, sinh-khởi-nhân, nhiếp-thụ- 
nhân, dẫn-phát-nhân, định-dị-nhân, đồng-sự-nhân, tương- 
vi-nhân, bất-tương-vi-nhân (Du-già-sư-địa-luận quyển 5, 
Đại chính, 30, trang 301, trung). Phương pháp thành lập thì 
khác hắn với Thập- -duyên- luận, duy chí giông nhau ở số 
mục, nghĩa là cả hai thuyết đều lấy số 10, và đây có thể coi 
là hai thuyết có ít nhiều quan hệ chăng? Do đó, khi thuyết 


254 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


minh về duyên khởi, kinh (hoặc luận) này tuy thừa nhận 
thuyết Tứ duyên, nhưng lại cảm thấy. nếu chỉ có bốn duyên 
thì quá đơn giản, nên lại trở về thuyết Thập duyên chăng? 
Về điểm này, sự phát triển có vẻ giống như Lượng luận. 
Chăng hạn, Cổ-di-man-sai-phái, theo một ý nghĩa mơ hò, 
đại ướt lập thành tám lượng, đến Ni-dạ-gia phái thì tập hợp 
lại thành bốn, rồi qua đến Thế Thân, Trần Na thì thu gọn 
thành hai. Nhưng đến Tân-di-man-sai phái vì ra đời sau, 
muốn bảo tồn tính cách cổ truyền, nên chủ trương Lục 
lượng: phương pháp thành lập nhân duyên trong Phật giáo 
có thể nói tương tự như thế. Khi khảo sát về lịch trình tiến 
triển của Nhân-duyên-luận, chúng ta không thể bỏ qua 
điểm này, bởi thế, ở đây chúng tôi đặc biệt ghi lại sự kiện 
đó. 


5- TÁC DỤNG CỦA NHÂN-DUYÊN-LUẬN. 


Trở lên, chúng tôi mới chỉ đứng trên quan điểm lịch 
sử để dõi theo sự phát triển và cách phân loại của nhân 
duyên, nhưng còn tác dụng của nhân duyên thì như thế 
nào? Về vấn để này, cái tỉnh thần căn bản của nó có thể 
tóm tắt là lẫy nguyên lý “cái này có cái kia có, cái này sinh 
nên cái kia sinh” làm cơ sở rồi đứng trên lập trường khác 
nhau mà quan sát hết thảy mọi hiện tượng để nói rõ mối 
quan hệ hỗ tương của chúng. Đồng thời, nếu nói một cách 
tiêu cực thì sở đĩ có nhân-duyên-luận là vì muốn phản đối 
những thuyết như Vô-nhân-luận (ngẫu-nhiên-luận), nhất- 
nhân-luận (Tự-tại-thần, tự tính, thời, v.v...) đang lưu hành 
ở thời bấy giờ để xiến minh thế-giới-quan tương đối của 
Phật giáo (Bà-sa, quyên 1ó, Đại chính, 27, trang 79, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 255 


thượng). Nếu xét nhân-duyên-quan một cách toàn thể thì 
đây là một đặc trưng hiễn trứ mà ai cũng nhận thấy. 

Nhân-duyên-luận tuy là pháp tắc đề cập đến toàn thê 
hiện-tượng-giới, nhưng chủ yếu được thành lập để khảo sát 
về hoạt động sinh mệnh, đặc biệt là hoạt động tâm lý của 
con người. điều này ta cứ xem tính chất Tứ duyên, tính chất 
lục nhân và danh mục 24 duyên cũng đủ rõ. Điểm này, nếu 
xét về đặc trưng thế-giới-quan của Phật giáo là một điểm 
cực trọng đại. Trong các bộ phái Phật giáo tuy có hàm chứa 
khuynh hướng thực-tại-luận, nhưng nếu thành lập nhân- 
duyên-quan, thì Phật giáo, về phương diện toàn thể, chung 
cùng lại là duy-tâm-luận, cứ theo điều mà suy ra cũng thấy 
rõ. Rất tiếc tài liệu thuyết minh về 24 duyên là Đại-phẩm- 
loại-luận nguyên điền, bằng mẫu tự La tính vẫn chưa được 
in ra, cho nên, về tác dụng của mỗi duyên, chúng tôi vẫn 
chưa được rõ. Song, trong Thập duyên của Xá-lợi-phất-A- 
tỳ-đàm luận, tuy lờ mờ, nhưng có sự thuyết minh cặn kẽ; 
đặc biệt là về Lục nhân, Tứ duyên thì luận Bà-sa và Câu-xá 
thuyết minh rất tường tận, cho nên, ở đây chúng tôi tưởng y 
theo đó mà nói một cách đại cương thôi. 


6- ĐẶC BIỆT VÉ TÁC DỤNG CỦA THẬP DUYÊN. 


Ở đây chúng tôi hãy tạm gác ra một bên thuyết 24 
duyên, mà chỉ căn cứ theo luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm 
quyên 25 và 26, rồi tham chiếu luận bộ Nam phương, hay 
thuyết Tứ duyên của Câu-xá, Bà-sa để nói qua về thuyết 
Thập duyên trước đã. Thập duyên như đã kê ở trên là: nhân 
duyên, vô gián duyên, cảnh giới duyên, y duyên, nghiệp 


256 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


duyên, báo duyên, khởi duyên, dị duyên, tương tục duyên, 
và tăng thượng duyên. 

1) Nhân duyên - Trong các duyên thì nhân duyên tuy 
có một nhiệm vụ rất trọng đại, nhưng về ý nghĩa của nó thì 
vì lập trường bất đồng của các luận gia nên nó cũng không 
có một ý nghĩa nhất định. Theo _A-tỳ-đạt-ma-pháp-yêu-luận 
thì nhân là tham, sân, s1, xả, từ bị và trí, tức chỉ những hoạt 
động tâm lý chủ yếu; do đó, nhân duyên có thể nói là chỉ do 
hoạt động tâm lý tham, sân, s1, v.v... mà hiện khởi mọi 
quan hệ hiện tượng. Nhưng Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm-luận thì 
lại lấy đó làm hoạt động tâm lý mà chiêu cảm quả báo 
không ngừng, rồi tiễn thêm một bước nữa mà thu nhiếp cả 
tứ đại vật chất vào trong đó (Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm-luận 
quyền 25, Đại chính, 28, trang 679, trung). Và giải thích 
như sau: “nhân là nghĩa sinh, như mẹ đối với con” (quyền 
25, như trên, trang 680, trung). Về sau, Duy-thức-luận của 
Đại thừa, lập một trong bốn duyên và giải thích: “nhân 
duyên là chủng tử của thức A-lại-gia, những chủng tử triển 
khai quan hệ vạn hữu”. Như vậy, nếu tổng hợp những ý 
nghĩa trên đây lại mà nói thì nhân duyên đại thể lấy tài liệu 
nhân làm chủ rồi thêm vào đó động lực nhân nữa, nói cách 
khác, như xây cất một ngôi nhà, vật liệu cố nhiên là nhân 
duyên, nhưng nhân công cũng là nhân duyên. Nếu theo 
thuyết này mà suy cứu một cách tường tế theo nghĩa bao 
quát của nhân-duyên-luận, thì bất cứ một sự vật nào được 
thành lập không trực tiếp thì gián tiếp, đều bao hàm ý nghĩa 
nhân duyên trong đó. Đem ý nghĩa nhân duyên mà khoáng 
đại đến mức độ này chính là Bà-sa và Câu-xá. Hai bộ luận 
này căn cứ theo lục-nhân-luận đặc hữu của Hữu Bộ mà giải 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 257 


thích nhân duyên. Nhân duyên, theo Câu-xá,trừ năng-tác- 
nhân, hàm chứa toàn thể tác dụng của năm nhân kia (câu- 
hữu-nhân, đồng-loại-nhân, tương-ứng-nhân, biến-hành- 
nhân, dị-thục-nhân) (Câu-xá quyển 7). Năng-tác-nhân vì 
lây nguyên nhân tiêu-cực-vô- chướng-ngại làm chủ thể nên 
chỉ còn năm nhân kia, không trực tiếp thì gián tiếp, dính líu 
đến hết thảy mọi nguyên nhân mà trở thành ý nghĩa của hết 
thảy mọi sự kiện. Nhân duyên vốn là một từ ngữ tổng quát 
chỉ những nguyên nhân, điều kiện hoặc sự tình thành lập 
hiện tượng, đến khi nhân-duyên-luận phát đạt thì vẫn giữ 
nguyên từ ngữ đó, nhưng lại muốn cho nó một ý nghĩa đặc 
định. Có lẽ vì theo ý nghĩa này mà người đã lẫy phạm vi 
nhân duyên làm chủ để hạn định chất-liệu-nhân chăng? 
Nếu không phải thế thì Lục-nhân-luận cũng đã chẳng cần 
phải lập riêng làm gì. Bởi lẽ phạm vị nhân duyên mà 
khoáng đại một cách thái quá thì nó trở thành vô ý nghĩa. 

2) Vô-gián-duyên -Đối chiếu với 24 duyên thì Vô- 
gián-duyên tương đương với loại thứ tư trong 24 duyên. 
Nhưng 24 duyên trong Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm luận thì đẳng- 
vô-gián-duyên lại đứng vào hàng thứ năm, còn trong thuyết 
Tứ duyên thì đăng-vô-gian- -duyên đứng vào hàng thứ hai, 
đến thuyết 10 duyên này, vì đẳng-vô-gián duyên không 
được thu nhập, nên Vô-gián-duyên cũng có thể được coi 
như đã hàm chứa ý nghĩa đẳng-vô-gián-duyên. 
Song, vô-gián-duyên, hay đăng-vô-gián-duyên là quy định 
như thế nào? Nó chủ yêu chỉ rõ sự quan hệ trước, sau trong 
sự tồn tại liên tục của các pháp. Tựu trung, đăng-vô- gián- 
duyên là quy định quan hệ giữa tác dụng của tâm niệm đối 
với tác dụng của tâm niệm sau (tâm, tâm sở). Như đã nói ở 


258 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


trên, theo tâm-lý-học Phật giáo thì tâm của chúng ta luôn 
luôn sinh diệt, không một phút nào dừng nghỉ, không một 
khắc nào ở trạng thái của cùng một tâm. Như vậy, sự tương 
tục của tâm giữa khoảng tiền niệm và hậu niệm không thê 
không có cái quy định tương tục đó. Chỉ rõ cái quy định đó 
chính là duyên khởi. Nói một cách đơn giản là: khi cái tâm 
tiền niệm rút khỏi vị trí của mình thì dẫn khởi cái duyên 
cho hậu niệm, đó là đăng-vô-gián-duyên. Lấy một thí dụ: 
nếu A đã chiếm cứ địa vị trên vũ đài thì B không thể xuất 
hiện, nếu muốn cho B xuất hiện để chiếm cứ địa vị đó, thì 
A tất phải rút lui khỏi vũ đài, đó là quy tắc nhất định. Mối 
quan hệ giữa tiền niệm diệt dẫn khởi hậu niệm là đẳng-vô- 
gián-duyên. Theo ý nghĩa đó, đăng-vô-gián-duyên cũng 
còn được gọi là “khai-đao-y”. Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm luận 
giải thích nó là bố xứ, tức cũng như một sự thay thế hoặc 
điền vào chỗ trống vậy. 

Sở dĩ gọi là đăng-vô-gián là vì cái tính chất của tâm, 
tâm sở tiền niệm và tâm, tâm sở hậu niệm được dẫn khởi 
tuy bất đồng, nhưng cái lượng thì bằng nhau (nghĩa là, thê 
của tâm, tâm sở tiền niệm là một thì thể của tâm, tâm sở 
hậu niệm cũng là một). Mà giữa khoảng đó cũng không có 
một yếu tố nào khác xen vào, vì thế mà gọi là đẳng-vô- 
gián-duyên. Đây là sự giải thích của luận Câu-xá (Câu-xá 
quyền 7). Mà sự bất đồng giữa đẳng-vô-gián-duyên và vô- 
gián-duyên (duyên thứ 4 trong 24 duyên của Nam phương) 
chính cũng do đó, cho nên, theo sự giải thích của Câu-xá, 
Bà-sa, sự tương tục của vật chất, ở điểm tiễn hành không 
gián đoạn, thì tiền-vật-chất tuy là vô-gián-duyên của hậu- 
vật-chất, nhưng số lượng tiền, hậu vị tất đã nhất định, về 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 259 


điểm này, khác hăn với đăng-vô- gián-duyên trong sự tương 
tục của tâm, tâm sở (Câu-xá quyên 7. Về ý kiến của Thế 
Hữu, Đại Đức,... đối với vấn đề này, có thê tham chiếu 
luận Bà-sa, tú 2h 10, Đại chính, 27, trang 50, trung). 

3) Cảnh-giới-duyên (sỏ-duyên-duyên) - trong thuyết 
24 duyên nó đứng vào hàng thứ hai và trong thuyết Tứ 
duyên, nó đứng vào thứ tư. Duyên này chủ yêu chỉ ý nghĩa 
khách quan,tức là thâu tóm tất cả những đối tượng của tâm. 
Theo tâm-lý-học Phật giáo thì tâm sinh khởi tất phải nhờ 
vào cảnh, nếu không có cảnh thì tâm không sinh. Đứng ở 
điểm sinh khởi của tâm mà nói thì cảnh giới duyên là một 
duyên trọng yếu, Luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm giải thích nó 
là cái “đích”, tức cũng như sự quan hệ giữa cái đích và mũi 
tên được bắn đi (quyên 25, Đại chính, 28, trang 680 trung). 

4) Y duyên - duyên này tuy tương đương với duyên 
thứ tám (y duyên) trong thuyết 24 duyên, nhưng trong 
thuyết Tứ duyên nó lại không được lập riêng thành một 
duyên. Luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm bảo ý có nghĩa nương 
tựa, chăng hạn như nương vào miệng mà có khẩu nghiệp, 
nương vào đất mà có lúa thóc, nương vào mắt và sắc mà có 
nhãn thức, vì thế mà gọi là y duyên. Lại nữa, y có nghĩa là 
vật, cũng như nhà cửa, nghĩa là chỉ cái căn để của tài liệu 
mà một tác dụng nảo đó ý cứ vào đó để biểu hiện, có thể 
nói chủ yếu chỉ cái quan hệ giữa tác dụng và chất lượng. 

5) Nghiệp duyên, tương đương với nghiệp duyên thứ 
13 trong thuyết 24 duyên; còn trong thuyết 4 duyên thì nó 
không có một địa vị độc lập. Theo luận Xá-lợi-phất-A-tỳ- 
đàm,có thê nói đây là một khái niệm đã đạt đến một phạm 


260 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


vi rất rộng. Nói một cách yếu ước thì nó có nghĩa chỉ cho 
tất cả mọi tác dụng. Không những chỉ hành vi thiện, ác 
nghiệp không thôi, mà nó còn chỉ cho tất cả mọi hoạt động 
một cách rất bao quát. Nghiệp có nghĩa là tạo tác, như nói 
sở tác chẳng hạn (quyền 25). 

6) Báo duyên, tương đương với Báo duyên thứ 14 
trong thuyết 24 duyên và cũng tương đương với Dị-thục- 
nhân trong thuyết Lục nhân. Báo duyên này chỉ là cái tác 
nghiệp đưa đến sự chiêu cảm thiện, ác; lại tiến thêm một 
bước nữa, tựa hồ nó còn có ý nghĩa là phiền não căn bản 
của tác nghiệp. Luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm nói báo có 
nghĩa là kết quả, như cây sinh trái (quyên 25, Đại chính, 28, 
trang 680, trung) (Báo duyên có quan hệ giữa DỊ-thục-thức 
và danh sắc). 

7) Khởi duyên, Trong thuyết 24 duyên, hình như khởi 
duyên tương đương với Cận duyên thứ 9. Duyên này, đối 
với sự sinh của người ta còn quan hệ mật thiết hơn cả y 
duyên. Luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm giải thích nó là sai 
khiến mình hoặc người khởi thiện, ác, hay khởi ý, thức, 
tưởng, tư, giác cho đến tứ đại. Lại cũng giải thích nó có 
nghĩa là sinh, như hạt giống sinh mầm. sự kết hợp giữa y 
duyên và báo duyên hàm có ý nghĩa “tử vị” (ngôi con). 

8) Dị duyên. Duyên này là Hỗ-vi-duyên có lẽ đúng 
hơn là Dị duyên. Tại sao? Vì luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm 
giải thích nó là “cộng-hữu-pháp”, hoặc có nghĩa là “bất 
tương ly”, cũng như quyến thuộc vậy. Câu-hữu-nhân trong 
Lục nhân tương với duyên này. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 261 


9) Tương-tục-duyên, tương đương với với duyên thứ 
7 trong thuyết 24 duyên. Nó có nghĩa là sự tiếp nối không 
ngừng của các pháp. Các nghiệp tập luôn luôn tương tục 
không dứt. 

10) Tăng thượng duyên, Duyên này đứng vào hàng 
thứ 3 trong thuyết 24 duyên, và thứ 4 trong thuyết 4 duyên, 
và được coi là rất trọng yếu trong các duyên. Tuy nhiên, 
cũng như Nhân duyên, ý nghĩa của nó lại rất lờ mờ. Theo 
luận A-tỳ-đạt-ma pháp yếu, hay luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm 
thì: tăng thượng, nói cho cùng, không ngoài ý nghĩa chỉ cái 
tác dụng tinh thần mạnh mẽ mà thôi. Tức là nó có nghĩa lấy 
dục, lấy tinh tiễn, cho đến tâm, tư duy, tóm lại là lây cái chí 
hướng mãnh liệt mà làm việc. Do đó, Tăng thượng duyên 
có nghĩa là tự tại, cũng như ông vua, nhưng thật thì cũng 
chỉ ám chỉ cái năng lực của động cơ đó mà thôi. 

Song, các luận Câu-xá, Bả-sa, duy thức, v.v... vì chủ 
trương thuyết 4 duyên, cho nên đối với ý nghĩa của duyên 
này đã giải thích một cách cực kỳ rộng rãi, đặc biệt Câu-xá, 
Bà-sa, là chỉ tất cả các pháp, trừ tự thể (Câu-xá quyên 6). 
Chỉ cần có thể khiến cho một việc gì đó được thành tựu, bất 
luận là tích cực hay tiêu cực, hết thảy đều thâu nhập năng- 
tác-nhân. Cho nên Tăng-thượng-duyên cũng không ngoài ý 
nghĩa đó. Nhất là ý nghĩa đặc hữu của năng-tác-nhân nếu là 
ở điểm không chướng ngại, thì, trái lại, tăng-thượng-duyên, 
thay cho tác dụng tinh thần mãnh liệt, lại biểu diễn một 
nhiệm vụ rất vô lực. Như vậy, cùng với đệ nhất nhân 
duyên, lúc đầu tuy nó được mệnh danh là nguyên nhân rất 
có thế lực, nhưng cái nguyên nhân hữu lực đó đã dần dần bị 


262 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phân giải, cho đến cuối cùng đã mất đi cái tính chất đặc 
hữu đó mà chỉ còn lưu lại một khái niệm mơ hồ, được sử 
dụng để bổ sung mà thôi. 

Trở lên, lấy luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm làm trung 
tâm, tôi đã nói rõ về tính chất của mười duyên. Song, sự 
thành lập bất cứ một hiện tượng nào đều không ngoài cái 
quả của những điều kiện tất yêu được quan sát từ nhiều lập 
trường khác nhau. Cho nên, tuy cũng là một sự kiện, nhưng 
vì phải thích ứng với những quan hệ tạp đa đó, và vì do 
cách nhận xét bất đồng, thành ra mới có nhiều loại duyên, 
chứ không hắn chỉ có một loại đặc định nào: đó là điểm ta 
cần phải ghi nhận. 

Nói một cách đơn giản, chúng ta có lòng dục sinh 
khởi; đứng trên lập trường “duyên” mà nhận xét thì lòng 
dục đó, nếu đứng về phương diện niệm trước diệt nhường 
chỗ cho niệm sau sinh mà nói, thì đó là “đăng-vô-gián- 
duyên”, nếu đứng về phương diện trở thành đối tượng mà 
nói, thì đó là “sở-duyên-duyên”, nếu đứng về phương diện 
tâm-tâm-sở đồng khởi mà nói, thì đó là “câu-hữu-duyên” 
hay “tương-ứng-duyên”; nếu đứng về phương diện động cơ 
trung tâm, hoặc về phương diện không chướng ngại và 
không có quan hệ trực tiếp với sự thành lập sự kiện nảo mà 
nói, thì đó là “tăng-thượng-duyên”, nếu đứng về phương 
diện sinh khởi các tác dụng mà nói, thì đó là “nghiệp 
duyên”; rồi nếu đứng về phương diện chiêu cảm quả báo 
hậu lai mà nói, thì đó là “báo duyên”; sau hết, nếu đứng 
trên nhiều lập trường mà nhận xét thì tất sẽ thành nhiều loại 
duyên. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 263 


Theo ý nghĩa trên đây, luận Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm, 
sau khi đã thuyết minh từng duyên một, đem tổ hợp những 
quan hệ hỗ tương của cả mười duyên để nói rõ cái tính chất 
dị đồng của các duyên: có thể nói đây là một phương pháp 
rất cần thiết. Cho nên, vì cho hết thảy hiện tượng là do nhân 
duyên sinh, mà cái điều kiện khiến cho các hiện tượng 
được thành lập là duyên, nên kết quả chung cùng có thể nói 
là trùng trùng vô tận. Song, nếu cho đó là vô-tận-duyên- 
khởi thì sẽ là tự nhiên phán đoán rất mơ hỗ, không chính 
xác, bởi lẽ A-ty-đạt-ma luận đã hạn định rõ số mục của 
duyên, cho nên A-tỳ-đạt-ma, đối với sự sinh khởi của các 
pháp, muốn ý cứ vào duyên đặc định đề thuyết minh. 

Chắng hạn, căn cứ theo thuyết 24 duyên mà nói thì sự 
quan hệ giữa “tiền niệm tâm, tâm sở” là y vào vô-gián- 
duyên, đẳng-vô-gián-duyên, phi-hữu-duyên, ly duyên, 
tương-tục-duyên, và tương-ứng-duyên. Còn nếu căn cứ 
theo thuyết 4 duyên mà nói thì tác dụng của tâm và tâm sở, 
tuy y vào toàn thể 4 duyên, nhưng, như trong vô-tâm-định 
thuộc vô-tưởng-định thì thiếu mất một sỏ-duyên-duyên mà 
chỉ y vào ba duyên thôi; đến như tác dụng của vật chất thì 
duy chỉ y vào hai duyên là nhân duyên và tăng-thượng- 
duyên mà thôi (Câu-xá, quyền 7). Song, có thể nói đây mới 
chỉ kế đến những yếu tố đặc biệt chủ yêu thôi, còn những 
yếu tố gián tiếp khác hoàn toàn chưa đề cập đến. 


7- LỤC-NHÂN-LUẬN. 


Như trên đã nói, thuyết 24 duyên,l0 duyên và 4 
duyên là sự phát đạt của những trào lưu Duyên luận. Đôi lại 


264 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


với trào lưu này, Lục-nhân-luận của Hữu Bộ, bất luận nói 
đến loại nào, đều thuộc bàng hệ. 

Thông thường, khi nói nhân là có ý chỉ cái nhân gần 
(thân nhân), và khi nói đến duyên là chỉ cho cái nhân xa (sơ 
nhân). Do đó, Phật giáo, vì coi trọng luật nhân quả, nên 
không đặt nặng ở duyên mà lại đặt nặng ở nhân. Trái lại, 
trong A-tỳ-đạt-ma, duyên luận được coi là trọng yếu hơn 
nhân luận, đó là điều ta không thể bỏ qua. 

Như đã trình bày trên kia, Nguyên thủy Phật giáo, khi 
phân biệt sự bất đồng giữa nhân và duyên thì cho là nhân 
hẹp mà duyên rộng, rồi muốn đứng trên lập trường rộng ấy 
để thuyết minh sự quan hệ giữa các pháp, nên thay vì chú 
trọng nơi nhân lại tận lực chú trọng nơi duyên. Điều này, 
như Lục-nhân-luận đã nói ở trên, bất luận giáo đồ Hữu Bộ 
cứu thích như thế nào đi nữa (Bà-sa, quyền 16, Đại chính, 
27, trang 79, trung), thì từ Ca-đa-diễn-ni-tử 
(Kàtyayaniputra) trở về trước, ta khó mà phát hiện được 
điển cứ của nó. Đương nhiên, cái phong tập chia nhân 
thành sáu loại được lưu hành trong Phật giáo, quyết không 
phải bắt đầu từ Hữu Bộ. Trong luận Nam phương chia nhân 
thành sáu loại: tham, sân, s1, xả, từ bi và trí đã chứng minh 
cho điều đó. Lại như Đại thừa Phật giáo, trong quyền thứ 
ba của mười quyền Lăng Già (Đại chính, 16, trang 530, 
trung) (tương đương với quyền thứ 2 trong bốn quyền và 
bảy quyền Lăng Già), đã chia hắn thành sáu loại: đương 
nhân, tương-tục-nhân, tướng nhân, tác nhân, liễu nhân, và 
tương đãi nhân cũng lại chứng minh sự thật đó. Lục-nhân- 
luận của Ca-đa-diễn-ni-tử tất kính cũng chỉ là phương pháp 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 265 


phân loại theo một phong trào đó mà thôi. Song, bất luận 
thế nào, đem phân chia thành năng-tác-nhân (xưa dịch là 
tùy-đạo-nhân), câu-hữu-nhân, đồng-loại-nhân, tương-ứng- 
nhân, biến-hành-nhân, và dị-thục-nhân là thuyết đặc hữu 
của luận Phát Trí, dù có nói cách nào đi nữa thì đây cũng là 
một sự thật hiển nhiên. Hữu Bộ rất coi trọng thuyết này 
(xin khảo sát Tam-nhân-luận trong Duy Thức và Nhân 
Minh). 

Sau đây chúng tôi xin nói qua sáu nhân kể trên. 

I- Năng-tác-nhân: Căn cứ theo sự giải thích của Hữu 
Bộ là “Trừ tự, dư năng tác” (Câu-xá, quyên 6, bải tụng), 
tức là, trừ cái tự thể ra, còn đối với hết thảy các pháp khác 
đều gọi là năng tác. Tất cà những điều kiện tư trợ về mặt 
tích cực đề thành lập nhân này thì cũng đồng nhất với tăng- 
thượng-duyên trong thuyết 4 duyên (trong Đại thừa A-tỳ- 
đạt-ma tạp luận, quyên 3, nêu lên 20 loại năng-tác-nhân: 1) 
Sinh-năng-tác, 2) trụ-năng-tác, 3) trì-năng-tác, 4) chiếu- 
năng-tác, 5) biến-hoại-năng-tác, 6) phân-ly-năng-tác, 7) 
chuyền-biến- -năng-tác, 8) tín-giải-năng-táắc, 9) hiển-liễu- 
năng-tác, 10) đăng-chí-năng-tác, I1) tùy-thuyết-năng-tác, 
12) quan-đãi-năng-tác, 13) khiên-dẫn-năng-tác, 14) sinh- 
khởi-năng-tác, 15) nhiệp-thụ-năng-tác, 16) dẫn-phát-năng- 
tác, l7) định-biệt-năng-tác, I8) đồng-sự-năng-tác, 19) 
tương-vi-năng-tác, 20) bắt-tương-vi-năng-tác (Đại chính, 
31, trang 671, trung, hạ). 

2- Câu-hữu-nhân: có ý nghĩa “hỗ-vi-quả” (Câu-xá, 
quyền 6), tức là điều kiện hỗ tương tư trợ đề thành lập một 
sự kiện. Chắng hạn, khi chủ quan và khách quan phát sinh 


266 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


quan hệ, thì chủ quan là nguyên nhân của khách quan, 
khách quan là nguyên nhân của chủ quan, cả hai dựa vào 
nhau mà thành lập mọi hiện tượng. 
theo Kinh-lượng-bộ, về thời gian, nhân quả nhất định phải 
có trước, sau (về sự xuất phát của Nhân-quả-luận của Kinh 
Bộ, xin xem Câu-xá, quyên 6). Còn về phía Hữu Bộ thì 
“nhân quả đồng thời” cũng được coi là đặc trưng của nhân 
quả, chăng hạn, Câu-hữu-nhân này, có thể nói chính là lập 
luận phát huy cái đặc trưng đó. 

Theo Hữu Bộ, Câu-hữu-nhân có hai trạng huống: một 
là “Câu-hữu-nhân-đồng-nhất-quả”, nghĩa là, trạng huống 
do nhiều nguyên nhân khác nhau kết hợp lại mà sinh ra một 
kết quả. Đây chính cũng tương đương với cái gọi là “hiệp- 
đồng-nguyên-nhân”. Hai là, “Câu-hữu-nhân-hỗ-vi-quả”, 
tức như trạng huống chủ quan, khách quan đối lập nhau 
vừa nói ở trên, và tương đương với cái gọi là “hỗ-độn- 
nguyên-nhân”. 

3- Đồng-loại-nhân: có ý nghĩa “tương tự” (Câu-xá, 
quyền 6, bài tụng). Nghĩa là khi nhân và quả cùng một tính 
chất thì nhân ấy được gọi là đồng loại nhân. Hết thảy không 
những chỉ sát na diệt, mà đồng thời, cũng cùng một trạng 
thái đó luôn luôn kế tục, và đây chính là sự tương tục của 
đồng loại nhân và quả của nó (đẳng-lưu-quả). 

4- Tương-ứng-nhân: có ý nghĩa “quyết định tâm, tâm 
sở đồng y” (Câu-xá, quyền 6). Nhân này đặc biệt thuyết 
minh cái quy định liên tưởng của những hoạt động tâm lý 
của ta. Tức là, khi một tâm niệm sinh khởi tất phải có 
những tác dụng tâm lý theo tâm mà phát khởi. Những tác 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 267 


dụng đó hợp lại thành một tổ mà trở nên những hoạt động 
tâm lý cụ thể, và do cái kết quả của sự trù hoạch những tác 
dụng đặc định đó mà mệnh danh chúng là “tương-ứng- 
nhân”. Tự thể của tương-ứng-nhân tuy là câu-hữu-nhân, 
nhưng vì câu-hữu-nhân cũng phổ biến cả ở phương diện vật 
chất, cho nên, về điểm đặc biệt chỉ hạn định ở lĩnh vực hoạt 
động tâm lý mà tương ứng nhân được coi là một nhân đặc 
thù. Hơn nữa, theo Hữu Bộ, gọi là tương ứng vì nó không 
những chỉ tồn tại cùng một lúc mà còn lấy cái gọi là “ngũ 
sự bình đăng”, tức là lấy sở y (đồng một căn), sở duyên 
(cùng một cảnh), hành tướng (khảo sát tương tự), thời 
(cùng một lúc) và sự (đều là một thể) làm điều kiện. Còn 
trong Câu hữu nhân thì không có sự hạn chế này, bởi thế, ta 
có thê nói đây là điểm khu biệt giữa hai nhân đó (sự giải 
thích tường tận về “ngũ sự bình đẳng” thấy trong Bả-sa, 
quyền 16, Đại chính, 27, trang 80, hạ). 

5- Biến-hành-nhân: Nghĩa là chỉ cái phiền não mạnh 
mẽ nhất là nguyên nhân cho tất cả mọi phiền não của chúng 
ta, và đó là biến-hành-hoặc. Về điểm này, chúng tôi sẽ xin 
bàn sau ở mục Phiền-não-luận (Thiên thứ 5). 

BỊ KHẢO: Biến-hành-hoặc là chỉ thất kiến, nhị nghi 
và nhị vô minh. Xem đồ biểu. Gồm 11 loại. 


268 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


KHÔ ĐỀ — 
nhiềp 7 


Œ Œ^ 
m- 

Jœ) 

| 
VÔ MINH 


Mạn 
Nehĩ 
Thânkiến >> 
Biên kiên ⁄ 
Tà kiên `4 

L4 3] = 
Kiên thủ = 
GIới câm thủ — 


11 


TẬP ĐỀ — 
nhiêp 4 


NGỮ KIÊN 


6- DỊ-thục-nhân (báo nhân). Đây chính là tên gọi khác 
của thiện, ác nghiệp, tức là cái nhân dẫn đến kết quả sướng 
hay khổ trong tương lai. Theo nghĩa hẹp thiện nhân sinh 
thiện quả, ác nhân sinh ác quả, thì nhân này chỉ về luật 
nhân quả. Về danh từ Dị-thục thì trong Bà-sa, Câu-xá,... có 
những lập luận khác nhau (chẳng hạn như Câu-xá, quyền 
6,các vị luận sư giải thích nó là “khác loại mà chín -dỊ loại 
nhi thục”. Còn Kinh Bộ giải thích: l/ vì sự tương tục, 
chuyên biến và sai biệt của sự ø1eo nhân; 2/ do thế lực của 
nhân mà thời gian kết quả có nhanh có chậm, cho nên gọi 
là DỊ thục). Tóm lại, do nghiệp tập sai biệt mà thành ra quả 
có cái tướng trạng bất đồng với nhân, nên gọi là dị thục. 

BỊ KHẢO: Sau đây là biểu đồ phối hợp 10 duyên, 6 
nhân và 4 duyên. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 269 


Nhân || Cảnh giới | Nhân Báo DỊ |iTăngthượng 
duyên duyên duyên duyên || duyên duyên 


Tương tục 
duyên 


Vô gián 


Năng 
tác 


nhân 
dì TẢ 
hữu lực vô lực 
Nhân Đẳng vô Sở duyên Tương tục 
duyên gián duyên duyên duyên 


Trở lên, tuy mới chỉ thuyết minh qua về Lục nhân, 
nhưng nếu so sánh với Trú-duyên-luận ở trên, thì dù Tứ 
duyên hay Lục nhân cũng đều là sự phân loại chủ yếu nhấn 
mạnh ở những hoạt động tâm lý. Về điểm này thì cả hai 
đều giống nhau. Nhưng điểm bất đồng là ở chỗ Tứ duyên 
luận lây nhận-thức-luận làm chủ yếu, còn Lục-nhân-luận 
thì lại lấy động sinh mệnh làm chủ yếu. Và cũng vì hoạt 
động bao hàm nhiều đề mục, cho nên, về điểm này, nếu so 
sánh với thuyết 24 duyên hoặc 10 duyên, thì tất nhiên Lục- 
nhân-luận có nhiều điểm hơn hắn những thuyết kia. Chính 
vì lý do đó mà Lục-nhân-luận, tuy không thuộc bản hệ, 
nhưng rất được Hữu Bộ coi trọng. 


270 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


8- NGŨ-QUẢ-LUẬN. 


Cho đến đây, tuy đã quan sát về luật nhân quả theo 
nghĩa rộng, nhưng thật thì mới chỉ chú trọng khảo sát về 
phương diện nhân mà thôi, chứ chưa nói về phương diện 
quả. Vậy, nếu đứng về phương diện quả mà nói thì cái quả 
đó tất kính như thế nào? Về điểm này, chúng tôi vẫn chưa 
có thể nghiên cứu được một cách trọn vẹn và tường tận, 
cho nên, từ thời đại Phật giáo Nguyên thủy, nó đã phát triển 
và biến thiên như thế nào thì vẫn chưa tìm ra vét tích. Đó là 
một điều rất đáng tiếc! Vì luật nhân quả của Phật giáo được 
bao hàm trong Nhân-duyên-luận, nên đặc biệt về quả luận 
tựa hồ không có sự giải thích riêng rẽ và tường tận nào 
được tìm thấy trong các sách luận thuộc thời kỳ đầu. Mãi 
đến khoảng thời kỳ luận Bả-sa người ta mới phát hiện điều 
này; nghĩa là cùng với Nhân luận, Quả luận cũng được đặc 
biệt chú ý. Như vậy, bắt đầu từ luận Bà-sa, Quả luận mới 
được xếp vào một đề mục với Nhân luận đề luận cứu: đó là 
một sự thật không còn hồ nghi nữa. Bởi thế, tôi cho rằng tư 
tưởng đó khai triển trong phạm vi của Hữu Bộ. 

Nhưng người ta đã thành lập bao nhiêu quả? Thông 
thường, tuy lập thành năm quả (9 về xuất xứ của Ngũ-quả- 
luận, thấy trong Bà-sa, quyền 121, Đại chính, 27, trang 
630, trung, nói: “Tây phương sư lập thành chín quả”). 

Ngũ quả là: I-DI-thục-quả; 2-Tăng-thượng-quả; 3- 
Đăắng-lư-quả; 4-Sĩ-dụng-quả; 5-Ly-hệ-quả. 

1- DỊ-thục-quả là chỉ quả báo ứng với thiện ác nghiệp, 
nó chính là quả đôi Dp-thục-nhân. Đặc trưng của DỊ-thục- 
quả là vô phú vô ký, tức không hắn là thiện hay ác là do 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 271 


biến hành nhân và đồng loại nhân sinh ra và thuộc loại quả 
khác. Cái gọi là “nhân thì có thiện, ác, quả chỉ là vô ký” 
chính là quan hệ giữa DỊ-thục-nhân và DỊ-thục-quả vậy. 

2- Đăng-lưu-quả là chỉ cái quả cùng tính chất với 
nhân. Chẳng hạn nhân là thiện thì quả cũng là thiện, nhân 
ác thì quả cũng là ác. Quả do đồng loại nhân mà có là quả 
này. Ngoài ra, biến hành nhân của mọi hết thảy phiền não, 
và cái quả do nhân này sinh khởi cũng là phiền não, do đó 
cũng được gọi là Đắng-lưu-quả. 

3- Sï-dụng-quả là do lực dụng tạo tác mà có, tức cũng 
là đối với động-lực-nhân, Câu-xá luận, quyền 6 định nghĩa 
như sau: “Nếu quả là do thế lực sinh ra thì gọi là Sĩ-dụng- 
quả”. Do đó, ý nghĩa của quả này rất rộng. Giả định nhân là 
động lực thì kết quả tất cả đều trở thành sĩ-dụng-quả; 
nhưng ở đây chủ yếu nó là quả đối với câu-hữu-nhân và 
tương-ứng-nhân mà có. 

4- Tăng-thượng-quả chính là quả, theo Hữu Bộ, đối 
với tăng-thượng-duyên, tức là năng-tác-nhân và phạm vi 
của nó rất rộng. Trừ tự thể ra, còn hết thảy các pháp khác 
đều là năng-tác-nhân (hay tăng-thượng-duyên) và, để thích 
ứng với điểm này, trừ pháp đã sinh ra, còn hết thảy đều là 
tăng-thượng-quả. Không một pháp nào được thành lập một 
cách vô điều kiện quy định, cho nên có thê nói pháp â ấy là 
quả vô số của điều kiện kia. Cứ theo ý nghĩa đó thì bốn quả 
kia cũng có thể là tăng-thượng-quả. Tuy nhiên như thế, 
nhưng ở đây đặc biệt chỉ ý nghĩa của cái quả của ngoài bốn 
quả kia, đặc biệt có thể nói là vô-ngại-quả, gián- tiếp-quả để 
đối lập tiêu-cực-nhân và gián-tiếp-nhân. 


272 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


5- Ly-hệ-quả là chỉ nghĩa Niết bàn, do kết quả của trí 
tuệ mà được. Về điểm này, tuy là một loại sĩ-dụng-quả hay, 
cũng còn đặc biệt được gọi là si-dụng-quả-bất-sinh (Câu-xá 
quyền 6), nhưng các quả khác đối với hết thảy pháp hữu vi, 
còn Niết bàn là pháp vô vi cho nên gọi là ly-hệ-quả. 

Năm quả kế trên là giáo nghĩa của Hữu Bộ, nhưng 
nếu chỉ có thì chưa đủ, do đó lại lập thêm bốn quả khác 
nữa. Tức là: 

I- An-lập-quả. Theo Thập-duyên-luận là quả y cứ, 
Như Câu-xá lập thủy luân trên phong luân, đó là một loại 
An-lập-quả (Câu-xá quyên 6). 

2- Gia-hạnh-quả. Nghĩa là, đối với điểm xuất phát ban 
đầu mà đạt đến điểm cùng cực, đặc biệt chỉ về những hoạt 
động của ý chí. Như lúc đầu lấy bất-tịnh-quán làm nhân, 
cuối cùng có được trí vô sinh phát khởi. 

3- Hòa-hợp-quả, tức cái quan hệ nội tại đối với các 
quan khác. Như nhãn thức là quả của nhãn căn, v.v... 

4- Tu-tập-quả, là quả báo do kết quả của sự tu dưỡng 
mà có. Như nói do tĩnh lự mà có biến-hóa-tâm, biến-hóa- 
tâm là quả của tĩnh lự (Câu-xá quyền 6). 

Nhưng bốn quả này so với năm quả trên kia ý nghĩa 
có hơi nhẹ, và bất luận một loại nào cũng có thể được thu 
nhập vào một trong năm quả trên. Chăng hạn như hòa hợp 
quả là đối với câu-hữu-nhân, như vậy có thể nhiếp vào sĩ- 
dụng-quả. Vì mối quan hệ như thế nên Câu-xá đã phán định 
rằng bốn quả này không có tư cách độc lập đặc biệt, bởi lẽ 
chúng được có thể nhiếp vào tăng-thượng-quả hay sĩ-dụng- 
quả (Câu-xá quyên 6). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 273 


BỊ KHẢO: - 
6 NHÁN 
| | 
DỊ Năng Câu Đông Tương Biên 
Thục Tác Hữu Loạ Ứng Hành 
nhân nhân ni nhân nhân nhân 


<< 


Dị Đăng Sĩ Tăng 

Thục Lưu Dụng Thượng H 

Út quả quả quả n 
5 QUÁ 


Như vậy là Hữu Bộ đã đổi với sáu nhân mà lập thành 
năm quả (hay chín quả). Do đó, vẫn đề được nêu lên ở đây 
là: môi quan hệ giữa nhân và quả đó như thế nào? Kinh Bộ 
cho rằng, về thời gian, nhân quả phải lấy trước, sau làm 
điều kiện tất nhiên; còn Hữu Bộ như đã nói ở trên cũng 
thừa nhận nhân quả đồng thời. Quan hệ nhân quả có thể nói 
là tóm thâu tất cả mọi điều kiện, và như vậy, tất phải có sự 
khu biệt rõ ràng về trước sau hay đồng thời. Về điểm này, 
Hữu Bộ lập hai loại Thủ quả và Dữ quả khác nhau. Thủ quả 
chính là cái đương thể của quả thể đã thành, vì chính tự 
thân thủ quả đã bao hàm cái điều kiện tất nhiên đó, đây có 
thể nói tương đương với chất-liệu-nhan. Còn Dữ quả là chỉ 
cái tác dụng thực hiện quả đó, tương đương với động-lực- 


274 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nhân. Tức phàm đã là nhân thì đều bao hàm hai loại tác 
dụng này. Trong Câu-xá định nghĩa nó là: “có thể vì đó 
g1eo nhân nên gọi thủ quả, cho đó năng lực nên gọi dữ quả” 
(Câu-xá quyền 6). 

Chiếu theo sự nghiên cứu về quan hệ giữa lục nhân và 
ngũ quả, thì trừ năng-tác-nhân, còn năm nhân kia duy chỉ 
thủ quả ở hiện tại. Tại sao vậy? Vì trong cái nhân đã bao 
hàm thực chất sinh quả trực tiếp. Còn dữ quả trong khoảng 
năm nhân thì có sai khác. Chăng hạn Câu-hữu-nhân và 
Tương-ứng-nhân, vì quả của chúng là sỹ dụng đồng thời, 
nên dữ quả và thủ quả đều thuộc hiện tại. Dị-thục-nhân, vì 
là nghiệp quá khứ trả ở hiện tại, cho nên dữ quả của nó là ở 
quá khứ. Đồng-loại-nhân và Biến-hành-nhân, nếu đứng 
trên lập trường hiện tại mà nhận xét quả của chúng, thì: 
đăng-lưu-quả, nếu là sản vật được thừa kế từ cái nhân ở quá 
khứ, thì đữ quả của nó cũng ở quá khứ, còn nếu là sản vật 
được kế thừa từ sự liên tục, không gián đoạn. Sau hết là 
năng-tác-nhân. nếu nói một cách đại thể thì dữ quả của 
nhân này là ở hiện tại, nhưng trong nhân này bao hàm cả 
các pháp vô vi và các pháp vị lai, cho nên không thể bảo là 
đều ở hiện tại được. Hơn nữa, trong các pháp vô vi và vị lai 
không nói đến thủ quả. Nhưng, dữ quả của nó, nếu được 
coi là bất-chướng-nhân, thì có thể nói là ở cả quá khứ và 
hiện tại. 

Tóm lại, sự khu biệt giữa thủ quả và dữ quả là tùy 
theo các loại nhân mà chia thành chất-liệu-nhân và động 
lực nhân hai loại để nêu rõ sự quy định về thời gian của 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 275 


chúng. (Bài tụng về thủ quả và dữ quả, thấy trong Câu-xá 
quyên 6). 


9- KÉT LUẬN. 


Trở lên, chúng tôi đã khảo sát về nhân-duyên-quan rất 
phiền toái của A-tỳ-đạt-ma, và nhân-duyên-quan này, đối 
với thế-giới-quan của Phật giáo, mang một ý nghĩa hết sức 
trọng đại. Tuy nhiên, nói đúng ra, nhân-duyên-luận này chủ 
yêu mới chỉ từ lập trường thường thức hơn tiến đến lập 
trường khoa học mà thôi, chứ chưa tiễn đến lập trường 
hình-nhi-thượng-học để luận cứu cái căn cứ phố biến tất 
nhiên của nhân quả. Do đó, mà nhân quả luận vẫn còn có 
điểm sơ hở mà trong Đại thừa Trung Quán sau này cũng 
chủ trương cái ý chỉ cho rằng nhân quả chưa được thành 
lập. Thành-thật-luận quyền II, Phá-nhân-quả phẩm thứ 151, 
cũng có nghị luận cho nhân quả chưa được thành lập (Đại 
chính, 32, trang 331, hạ). Rồi đến Thế-đế-phẩm 152, luận 
chứng về thế để nên có nhân quả, nhưng lại không thuyết 
minh về lục nhân, ngũ quả. 

Mặc dầu nhân-duyên-luận còn khuyết điểm như thế 
nhưng chúng ta không thể phủ nhận được rằng nó là kết 
tinh của sự phát huy tư tưởng của A-ty-đạt-ma, mà phát 
huy tư tưởng chính cái đặc trưng của A-tỳ-đạt-ma vậy. 


276 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


CHƯ MÔN PHÂẦN BIỆT 


Trong sáu chương ở trên, chúng tôi đã khảo sát qua về 
mọi phương diện từ bản chất đến các yếu tố thành lập vạn 
hữu. Và cái kết quả của phối hợp các yếu tố đó chính là cái 
vũ trụ cụ thê này mà, trong thiên sau đây, sẽ là đề chúng tôi 
bàn đến. Nhưng trước khi đề cập vấn đề đó, vẫn còn có 
điểm liên quan đến yếu tổ luận cần phải được thảo luận 
qua. Đó tức là phương pháp luận cứu của A-ty-đạt-ma được 
mệnh danh là “Phân biệt” hoặc là “Chư-môn-phân-biệt”. 

Trong phương pháp luận cứu của A-tỳ-đạt-ma tuy có 
nhiều đặc trưng, nhưng cái đặc trưng nổi bậc nhất chính là 
ở cái gọi là “Chư môn phân biệt” này, và nếu xa lìa chư 
môn phân biệt thì có thể nói A-tỳ-đạt-ma sẽ mất ý nghĩa 
độc lập. Theo ý nghĩa ấy, Phật Âm đã nói về đặc chất của 
A-tỳ-đạt-ma như thế này: 

“Trong Kinh, ngũ uẫn chỉ được thuyết minh một cách 
đại khái chứ không đi sâu vảo chi tiết, còn A-tỳ-đạt-ma thì 
vì phân biệt kinh, phân biệt luận, phân biệt vẫn đáp, nên 
ngũ uân đã được thuyết minh một cách đầy đủ”. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 277 


Cũng theo ý nghĩa Ấy, Long Thụ trong Trí Độ luận, đã 
nói: “A-tỳ-đạt-ma là gì? - Là đối vẫn mà đáp, hoàn toàn là 
hình thức liên quan đến “Chư-môn-phân-biệt”. 

Trí-độ-luận quyền 2 nói: Như nói về ngũ giới thì: Cái 
nào có sắc? Cái nào vô sắc? Cái nào có thể thấy? Cái nào 
không thể thấy? cái nào hữu lậu? Cái nào vô lậu? Cái nào 
hữu vi? Cái nào vô vi? Cái nào hữu báo? Cái nào vô báo? 
Cái nào thiện? Cái nào bất thiện? Cái nào hữu chứng? Cái 
nào vô chứng? Như thế gọi là A-tỳ-đàm. 

“Lại nữa, thất sử là: dục-nhiễm-sử, sân-huệ-sử, hữu- 
ái-sử, kiêu-mạn-sử, vô-minh-sử, kiến sử, nghi sử. Vậy 
trong thất sử đó, cái nào là dục giới hệ? Cái nào là sắc giới 
hệ? Cái nào là vô sắc giới hệ? Cái nào kiến để đoạn? Cái 
nào tư duy đoạn? Cái nào kiến khổ đoạn? cái nào kiến tập 
đoạn? Cái nào kiến tận đoạn? Cái nảo là biến sử? Cái nào 
là bất biến sử?”. 

“Thập trí là: pháp trí, tỉ trí, thế trí, tha-tâm-trí, khổ trí, 
tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sinh trí. Vậy trong mười 
trí này, cái nào là hữu lậu? Cái nào vô lậu? Cái nào hữu vi? 
Cái nào vô vi? Cái nào hữu lậu duyên? Cái nào vô lậu 
duyên? Cái nào hữu vi duyên? Cái nào vô vi duyên? Cái 
nào dục giới duyên? Cái nào sắc giới duyên? Cái nào vô 
sắc giới duyên? Cái nào duyên không hệ lụy? Cái nào làm 
trở ngại trong việc tu đạo? Cái nào giải thoát trong việc tu 
đạo? Khi chứng tứ quả thì cái nào được? Cái nào mất? Tóm 
lại, phân biệt tất cả pháp như thế cũng gọi là A-tỳ-đàm” 
(Trí Độ luận quyền 2, Đại chính, 25, trang 70, thượng). 


278 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Nhưng có bao nhiêu loại tiêu chuẩn. về vẫn đề này, 
trong các luận thư không có nhất định. Theo chỗ tôi biết, 
thì trong tỳ-bả-băng-già thuộc Nam phương luận bộ, có 47 
loại tiêu chuẩn. Trong Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm luận thì có 40 
loại (tham chiếu “A-tỳ-đạt-ma luận nghiên cứu”). Trong 
Câu-xá luận thì phân biệt 18 giới lại lập ra 24 hay 25 bộ 
môn (quyển 3) thật không có nhất định. Ta có thể nói 
những tiêu chuẩn đó hoàn toàn dựa trên sự tiện lợi, và ngày 
nay ta có lập ra tiêu chuân mới để phân biệt cũng không 
trái với ý tứ của A-tỳ-đạt-ma. Do đó, có thể nói không có 
một tiêu chuẩn nhất định đặc biệt nào. Tuy nhiên, trong đó 
lại có một chủ ý nhất định, đây là một sự thật không thê bỏ 
qua. Tức là, trong đó trên đại thể, bao hàm cái tinh thần 
phán định tất cả theo lập trường tu dưỡng. 

Sau đây chúng tôi xIn đưa ra một vải thí dụ. 

Trước hết, là Tam-tinh-môn. Đây là ba loại tiêu chuẩn 
chiếu theo thiện, ác và vô ký mà phân biệt mọi vấn đề. 
Nghĩa là: “những yếu tố nào thuộc về thiện, những yếu tố 
nào thuộc về ác, và những yếu tố be, Bà về vô ký 
(không thiện, không ác - trung lập)”, . đây cũng là 
phương pháp muôn theo tiêu chuẩn đạo đức để thuyết minh 
cái tính chất của những yếu tố được đưa ra. Đương nhiên 
phương pháp này hàm ngụ cái ý lấy việc tưởng thưởng 
thiện, ức chế ác làm mục đích. 

Thứ hai là Giới-hệ-môn. Đây là sự phân biệt muốn 
thuyết minh trong 18 giới, 22 căn, cho đến 5 uẫn có bao 
nhiêu thuộc về dục giới, bao nhiêu thuộc về sắc giới, và 
bao nhiêu thuộc về vô sắc giới? Bất luận là 22 căn hay 1§ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 279 


giới, tất cả đều là yếu tố quan lây nhân gian làm tiêu chuẩn, 
cho nên, từ nhân gian trở lên sắc giới và vô sắc giới thì lại 
có sự bất đồng. Tóm lại, ngôi vị càng cao thì yếu tố dần dần 
trở nên bất túc: đó là thế-giới-quan của A-tỳ-đạt-ma. Bởi vì 
khi đi lên thì tất phải cởi bỏ những ràng buộc của nhục thê 
mà đề cao sinh hoạt tinh thần. Mục đích của Giới-hệ-môn 
là thuyết minh cái thứ tự đó và, như vậy, không ngoài việc 
muốn ức chế dần dần những sinh hoạt của thân tâm mà đề 
cao con đường đi lên. 

Lại còn một thí dụ nữa: đó là cách thuyết minh về 
Tam-đoạn-môn. Theo Phật giáo, sự mê lầm của ta đại thê 
được thành hai loại: một là mê về trí thức, hai là mê về tình 
ý; cho nên phương pháp trừ mê cũng có hai loại: thứ nhất 
gọi là “kiến đạo đoạn”, thứ hai gọi là “tu đạo đoạn”. Mà 
chiếu theo tiêu chuẩn này để nhận định các pháp thì trong 
đó có pháp do thấy đạo mà đoạn, cũng có pháp do tu đạo 
mà đoạn, cho đến có cả pháp vô vi là pháp không cần phải 
đoạn (phi sở đoạn). Chính Tam-đoạn-môn thuyết minh về 
điểm này và nó là một môn phân biệt được coi như trọng 
yếu nhất của A-tỳ-đạt-ma. 

Ngoài ra, còn có nào là hữu-lậu-vô-lậu-môn, hữu-vi- 
vô-vi-môn, cho đến xả, lạc, xả ba đại-thụ-môn, v.v... 
nhưng bắt luận là loại nào, cái điểm quy kết của nó vẫn hữu 
dụng đối việc tu dưỡng và có mục đích phân biệt, đó là một 
sự thật hiển nhiên. Mà những loại phân biệt phiền tỏa đó, 
khi nhìn bằng nhãn quan phân biệt, ta thấy có một ý vị đặc 
biệt, đó là điều ta không thể bỏ qua. Không những thế, 
trong Chư-môn-phân-biệt, dù cho mục đích tôi hậu có là sự 


280 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tu dưỡng đi nữa, nhưng trực tiếp cũng có bộ môn thay vì 
đứng vê phương diện tu dưỡng lại đứng về phương diện tri 
thức mà thuyết minh tính chất của nó. Chăng hạn như môn 
có-thê-thấy-không-thể-thấy, chướng-ngại-vô-chướng-ngại- 
môn, nhiên-khả-nhiên-môn, tích-tụ-phi-tích-môn, v.v... 
chính là điểm này. Cho nên Chư-môn-phân-biệt, không 
những chỉ về mặt tu đưỡng, mà về mặt tìm hiểu tính chất 
của các pháp và sự tô chức của thế giới, ta cũng cần lý giải 
một cách thích đáng khi lợi dụng nó vào một đích đó. Cái 
lý do tại sao các A-tỳ-đạt-ma luận thư, mỗi luận cứu các 
vẫn đề phiền tạp đều đặt ra môn phân biệt chính là điểm đó. 
Điều khiến cho người đoc cảm thấy mỏi mệt và nản chí 
nhất khi đọc các A-tỳ-đạt-ma luận thư chính là Chư-môn- 
phân-biệt này. Ở đây, chúng tôi đặc biệt dành một môn này 
là muốn cô găng trình bày một cách cặn kẽ về những môn 
phân biệt ấy, nhưng vì chúng phiền tạp quá, không thể đi 
sâu vào chi tiết được, nên chỉ trình bày được một cách khái 
quát như trên mà thôi. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 281 


Thiên thứ ba 
THỂ GIỚI QUAN 


282 


Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


TÔNG LUẬN 


1- ĐỊNH NGHĨA THẺ GIỚI QUAN 

Thế giới quan nói ở đây không ý nghĩa là sẽ luận về 
bản chất, nguyên nhân thành lập, hay ý nghĩa của thế giới, 
bởi vì tất cả cái đó đã được trình bày ở thiên thứ hai, trong 
đề mục Vũ trụ quan rồi. Mà thế giới quan nói ở đây cũng 
không có ý nghĩa như Weltanschauung hay cosmology, mà 
là về thế giới khởi nguyên luận, và thế giới hiện tượng luận 
xem A Tỳ Đạt Ma đã khảo sát như thế nào: đó là vẫn đề mà 
chúng tôi muốn bàn qua. Có thể nói đây không phải là vũ 
trụ thực thể luận, mà là vũ trụ hiện tượng luận về mặt sự 
thực. 


2- THẺ GIỚI QUAN CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN 
THỦY 

Đối với vẫn đề này, như thường lệ, trước hết phải bắt 
đầu từ thái độ của Phật giáo nguyên thủy. Như đã nói nhiều 
lần, mục đích của Đức Phật là ở việc “Chuyển mê khai 
ngộ”, nhưng đề đạt đến chuyên mê khai ngộ, Đức Phật chủ 
trương “trước hết phải nhìn thắng vào sự thực”. Nếu không 
nhìn vào sự thực mà mong cầu tạo thành đối tượng tôn giáo 
thì không thê bảo là sự khai ngộ chân thật được. Chính do ý 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 283 


nghĩa â Ấy. mà Đức Phật đối với thế giới sự thực, có thế giới 
quan. Điều này tưởng không cần nói ai cũng hiểu. 


Song, có điều chúng ta cần chú ý là: Phật tuy chủ 
trương như thế, nhưng cái gọi là “như thực tri kiến” của 
Phật không phải chuyên lấy việc truy cứu sự thực làm chủ, 
mà là đối với thế giới sự thực phải phê phán giá trị của nó 
một cách chính đáng. Là vì sự phê phán chính đáng về giá 
trị của thế giới sẽ trực tiếp cho chúng ta những nguyên lý 
chỉ đạo cho yêu cầu tôn giáo, còn truy cứu sự thực thì 
không những rất gián tiếp mà còn có khi vì quá câu nệ vào 
sự truy cứu ây mà sao nhãng sự thực tu vốn là nhu cầu tất 
yếu của tôn giáo. Do ý nghĩa ấy nên Đức Phật tuy chủ 
trương “nhìn thẳng vào sự thật”, nhưng nếu một sự kiện 
nào không có liên quan trực tiếp đến việc giải thoát mà ta 
cứ cô lưu tâm chú ý, thì Phật cũng ngăn cản. Thế giới này 
có biên tế hay không biên tế? Thân, tâm là một hay khác? 
Người sau khi chết có linh hồn hay không? Đối với những 
vẫn đề đó Phật không trả lời. Cho nên, đứng về phương 
diện thế giới quan mà nhận xét thái độ của Phật, thì Phật 
tuy lấy thế gian làm đối tượng quan sát, nhưng, đối với thế 
giới vật lý, sinh vật hiện tượng, có thể nói Phật đã không 
quan tâm mấy. Bởi thế, nếu ai bảo Đức Phật đã luận cứ tất 
cả sự tượng từ thiên văn, địa lý đến động vật, thực vật, thì, 
dĩ nhiên, đó là sự hiểu lầm rất lớn. 

Nhưng thế giới hiện tượng luận (quan sát về thế giới 
vật lý, và thế giới sinh vật) của Phật giáo cứu kính đã phát 
sinh như thế nào? Khi Phật nói về giá trị của thế giới, tuy 
không phải lẫy thế giới sự thực làm mục đích, nhưng có khi 


284 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


không thể tránh khỏi đụng chạm đến nó. Nếu lìa sự thật mà 
chỉ bàn đến giá trị thì điều đó không thể nào làm được. Cho 
nên, khi Phật thu dụng thế giới quan đương thời được lưu 
hành mà nói về núi Tu Di, đề cập đến thuyết Nam diêm 
phù đề, nói đến địa ngục, quý thần v.v... thì hiển nhiên, 
không nhiều thì ít, đã đụng chạm với vấn đề sự thực, và đó 
là khởi đầu của sự quan sắt về thế giới sự thực của Phật 
giáo. Điều này tuy có vẻ vụn vặt, nhưng trong các kinh điển 
được coi là xưa nhất đã thấy rải rác rất nhiều. Có điều đáng 
tiếc là cho đến nay chúng ta vẫn chưa được biết những điều 
đó được thu dụng vào thời đại nào? Và thế giới quan được 
được lưu hành về phương diện nào? Nhưng điều đáng tin 
cậy nhất là Đức Phật trong khi thuyết minh, thường đã thu 
dụng thế giới quan ở thời đại Phật, hoặc thế giới quan được 
lưu hành ở các địa phương khác. Tại sao? Vì chính cả ngay 
sự thuyết minh đó cũng quyết không phải mục đích của 
Phật, cho nên không thể cho đó sáng kiến của Phật, cũng vì 
lý do ấy. 


3- THẺ GIỚI QUAN CỦA A TỲ ĐẠT MA 


Điều chắc chắn là thế giới quan sự thực của Phật giáo 
nguyên thủy là nói theo học thuật thường thức của đương 
thời. Do đó, theo ý nghĩa này, thế giới quan của Phật giáo 
vốn đã cổ kính, lại càng có vẻ cô kính hơn, bởi vì tự nó đã 
chăng có mấy đặc sắc. Có lẽ thế giới quan sự thực này Đức 
Phật đã cải tạo ít nhiều quan niệm đương thời để biến nó 
thành của Phật giáo, vì đặc sắc của Phật giáo vốn là thu 
dụng những tư tưởng thời bấy giờ rồi biến đổi để trở thành 
một trào lưu Phật giáo. Nhất là đến các vị luận sư của A Tỳ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 285 


Đạt Ma dần dần đã coi thế giới quan này là một vấn đề tự 
thân cần phải luận cứu, và cũng đã dần dần biến cải nó 
thành một trào lưu Phật giáo. 

Chủ ý của Phật giáo từ xưa vẫn cho rằng ta có thể 
điều hòa giữa thế giới quan luân lý tâm lý và thế giới quan 
sự thực. Nhưng một khi đã tiễn đến giai đoạn được cải tạo 
thì tắt cả không còn bị hạn chế trong cái thế giới quan nhất 
ban của đương thời nữa. Tức là, ngoài thế giới quan của Bà 
La Môn giáo, của Kỳ Na giáo, cuối cùng người ta đã thấy 
thế giới quan của Phật giáo cũng được thành lập thành một 
dòng riêng. Do ý nghĩa ấy, khi nghiên cứu sự phát đạt của 
thế ØIới quan nhất ban của đương thời, mặt khác, đồng thời, 
lại phải cô găng tìm hiểu cái quá trình và nguyên do phát 
đạt của chính Phật giáo nữa. 


4- TÀI LIỆU VẺ THẺ GIỚI QUAN 


Song, những tài liệu liên quan đến sự phát đạt của thế 
giới quan Phật giáo như thế nào? Dĩ nhiên, nếu đề cập đến 
tất cả thì rất nhiều, ở đây chúng tôi chỉ nêu lên những tài 
liệu chủ yếu mà thôi. 

Trước hết là tài liệu rải rác trong A Hàm Bộ, nhất là 
những tài liệu nhất trí giữa Hán Văn và Ba-li. Những tài 
liệu nảy tuy không thể bảo là nguyên thủy, nhưng ít ra 
chúng cũng có thể được coi là gần với nguyên thủy. Nếu 
sưu tập thêm, thêm ngoài Trường A Hàm, Trung A Hàm ra, 
trong Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm cũng có rất nhiều. 
Nhất là trong A Ân Cô Tha Lạp bằng văn Ba-li hiện có rất 
nhiều tài liệu (chăng hạn trong Anguttara I, p. 227 và V, p. 


286 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


59 v.v... nói: “Một mặt trời, mặt trăng chiếu khắp một thế 
giới, một nghìn thế giới cũng như thế. Trong nghìn thế giới, 
có nghìn mặt trời, nghìn mặt trăng, nghìn núi Tu DI, nghìn 
Diêm Phù Đề, nghìn Câu Đa Ni, nghìn Uất Đan Việt...). 
Trước tiên chúng tôi hãy căn cứ theo những tư liệu này để 
nghiên cứu thế giới quan của Phật giáo nguyên thủy, nhưng 
đồng thời, chúng tôi sẽ không quên đem so sánh với thế 
giới quan đã phát đạt sau này. 

Với dụng ý trên đây nên bước thứ hai phải nghiên cứu 
những tải liệu còn truyền lại trong văn Ba-li. Phạm ngữ và 
Hán Văn. Tựu trung, về phương diện Ba-li thì chủ yếu là 
Bản Sinh Đàm (hay Bản Sinh Kinh) và phần chú thích của 
nó, đây tức là tài liệu Bản Sinh Đàm (VI, p. 125, và p. 432), 
hoặc là tài liệu trong A Tha Sa Li Ni v.v... Về phương diện 
Phạm ngữ thì có Thiên nghiệp thí dụ, Đại Sự (tham chiếu 
Kirfel; Die Kosmographie der Inder S.186) v.v... Nhưng tài 
liệu trọng yếu nhất về vấn đề này là bản Hán dịch Kinh Lâu 
Thán (kinh Thế Khởi). Bộ kinh này được dịch từ Trường A 
Hàm, quyển 18 đến 20 (do Phật Đà Da Xá và Trúc Phật 
Niệm cùng dịch vào thời Hậu Tần). Những bản dịch khác 
thì có Khởi Thế Kinh, 10 quyền (do Xà Na Quật Đa dịch 
đời Tùy); Thế Nhân bản kinh, 10 quyền (do Đạt Ma Cấp 
Đa dịch), cũng đời Tùy). Tất cả có các phẩm sau đây. 

I. Diêm Phù Đề Châu phẩm; 2. Uất Đan Việt phẩm; 
Sà Chuyển Luân Thánh Vương phẩm; 4. Địa ngục phẩm; 5. 
Long Điều phẩm; 6. A Tu Luân phẩm; 7. Tứ Thiên Vương 
phẩm; §. Đao Lợi Thiên phẩm; 9. Tam Tai phẩm; 10. Chiến 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 287 


Đấu phẩm; 11. Tam Trung Kiếp phẩm; 12. Thế Bản Duyên 
phẩm. 

Tất cả những tài liệu trên đây được thành lập vào thời 
gian nào thì điều này vẫn chưa được rõ lắm, nhưng có điều 
chắc chăn chúng là những sản vật của thời kỳ mà nền thần 
học của A Tỳ Đạt Ma đã được xây dựng. 

Trong lần kết tập thứ tư, những kinh điển thuộc loại 
này được phụ vào Trường A Hàm (lúc đầu, kinh văn về thế 
giới quan đích xác đã thuộc một bộ loại, điều này cứ xem 
có hai bản dịch khác cũng đủ rõ). Do đấy thế giới quan 
Phật giáo đã được thống nhất, về hình thức tuy đã nhất 
định, nhưng nếu đem so sánh nó với những sự tập hợp sau 
này, thì về nhiều phương diện, nó vẫn chưa được luận cứu 
đến. 

Thế Khởi kinh, về mặt thật chất, tuy là A Tỳ Đạt Ma, 
nhưng trên danh nghĩa, thì vẫn thuộc Khế Kinh. Tuy nhiên 
về danh nghĩa, nếu đặt vào địa vị A Tỳ Đạt Ma thì đó chính 
là “Phật thuyết lập thế A Tỳ Đàm luận (10 quyền, do Châu 
Đề dịch: Đại Chính 32, trang 173 - 226). Bộ luận này chia 
các chương thành 25 phẩm đối lại với 10 phẩm trong kinh 
Thế Khởi. Đó là: 

I. Địa Động phẩm: 2. Nam Diêm Phù Đề phẩm; 3. 
Lục Đại Quốc phẩm; 4. Dạ Xoa Thần phẩm; 5. Lậu Xá Kỳ 
Lợi Tượng Vương phẩm; 6. Tứ Thiên Hạ phẩm; 7. Số 
Lượng phẩm; 8. Thiên Trụ Xứ phẩm; 9. Hoan Hỷ Viên 
phẩm; 10. Chúng Xa Viên phẩm; 11. Ác Khâu Viên phẩm; 
12. Tạp Viên phẩm; 13. Ba Lợi Dạ Đa Viên phẩm; 14. Đề 
Đầu Lại Tra Thành phẩm; 15. Tỳ Lưu Lặc Xoa Thành 


288 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phẩm; 16. Tỳ Lưu Bác Xoa Thành phẩm; 17. Tỳ Sa Môn 
Thành phẩm; 18. Thiên Phi Thiên Chiến Đấu phẩm; 19. 
Nhật Nguyệt Hành phẩm; 20. Vân Hà phẩm; 21. Thụ Sinh 
phẩm; 22. Thọ Lượng phẩm, 23. Phẩm Địa Ngục (trong đó 
có 10 phẩm nói I1 địa ngục); 24. Tiểu Tam Tai phẩm 
(trong đó lại có Tật Dịch Đao Binh và Cơ Ngã Ba phẩm); 
và 25. Đại Tam Tai phẩm (hỏa tai). 

Nội dung các phẩm trên đây là lây thế giới hiện tượng 
luận làm nền tảng để nói về những hoạt động của các loài 
hữu tình trong đó. Tuy mang cái tên là “Phật thuyết” nhưng 
thật ra nó đã được các vị luận sư của A Tỳ Đạt Ma sau này 
chỉnh lý, do đó, chắn chắn ta có thể coi nó đã được chế tác 
theo kinh Thế Khởi. 

Thế giới quan của Phật giáo, đến đây, đã dần dần 
được chỉnh lý, chế tác và đến một trình độ nào đó, được xử 
lý như một đề mục độc lập để rồi cuối cùng đã được thống 
hợp thành một phân khoa trong các A Tỳ Đạt Ma luận thư. 
Trước hết là Thi Thiết luận đã làm việc ấy. Thi Thiết luận 
bản Hán dịch tuy chỉ có một phẩm Nhân Thi Thiết gồm 7 
quyền (Đại chính, 26), nhưng ở Tây Tạng, ngoài Nhân Thi 
Thiết ra còn có Nghiệp Thị Thiết và Thế Gian Thi Thiết ba 
phẩm. Trong phần phụ lục của hai phẩm đầu, De la 
Valleepoussin giới thiệu tác giả là Thế Thân và Xưng Hữu. 
Phẩm Thế Gian Thi Thiết tức là luận về Thế giới quan mà 
chủ yếu là căn cứ vào kinh Thế Khởi trong Trường A Hàm 
và lây đó làm phong thái luận cứu của A Tỳ Đạt Ma. Điều 
này đã được thừa nhận ở thời đại Long Thụ, cho nên trong 
luận Trí Độ quyền 2 có nói như sau: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 289 


“Có người cho rằng trong sáu phần A Tỳ Hàm thì 
Phân Biệt Thế Xứ Phận thứ 3 gồm 8 phẩm (Kinh Lâu Thán 
cũng đặt vào phần thứ 3 trong sáu phần) là do Mục Kiện 
Liên trứ tác (Đại Chính, 25, trang 70, thượng)”. 

Nghĩa là, trong sáu bộ A Tỳ Đạt Ma (Lục Túc Luận 
của Hữu Bộ?), Thi Thiết Luận được đặt vào hàng thứ 3, mà 
phần chú thích thì căn cứ vào Kinh Lâu Thán, cho nên, về 
điểm này, đã ám chỉ luận Thi Thiết đã được thoát thai từ 
kinh Thế Khởi trong Trường A Hàm. Vả lại, trên thực tẾ, 
đem đối chiếu giữa Thế Khởi Kinh và Thế Gian Thi Thiết, 
người ta thấy có rất nhiều điểm nhất trí: đó là một sự thật 
không thê phủ nhận. Điều này chúng tôi đã trình bày qua 
trong “A Tỳ Đạt Ma Luận Nghiên Cứu”, thiên thứ 3. 

Về Hán dịch, luận Thi Thiết tuy chưa được truyền 
một cách toàn thể, nhưng tại Ấn Độ, nó mang một ý nghĩa 
rất trọng yêu, không những là một trong Lục Túc luận của 
Hữu Bộ, mà đối với các bộ khác, nó cũng rất được coi 
trọng. Cho nên, Thế Gian Thi Thiết luận đã được coi như 
một quyên uy về thế giới quan của Phật giáo. Nhất là trong 
Hữu Bộ Tôn, tức là trong các luận bộ khác, cũng đề cập 
đến thế giới quan (chăng hạn như tập Tập Dị Môn Túc 
luận, quyền 11, thuyết minh về ngũ thú, quyển 17, thuyết 
minh về Thất Thức Trụ, quyền 19, thuyết minh về Cửu 
Hữu Tình Cư; rồi đến Pháp Uẩn Túc luận, quyền 10 đến 12 
thì có Căn phẩm, Đa Giới phẩm, Duyên Khởi phẩm; Và 
Thức Thân Túc luận quyên 2 đến 3 thì có Bồ Đặc Già La 
Uẫn; sau hết, Phâm Loại Túc luận, quyền 6 nói về Dị Sinh 
Pháp, và quyền § thuyết minh về Cửu Hữu Tình Cự, v.v.. 


290 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


). Đến khi tập hợp lại thì, về thế giới quan, luận Thi Thiết 
được coi là đặc biệt trọng yếu. Luận Đại Tỳ Bà-sa, vì là 
giải thích luận Phát Trí, nên không có chương đặc biệt về 
thế giới quan. Tuy nhiên, cũng thỉnh thoảng có chỗ nói đến 
thế giới và, về điểm này, đã lấy tài liệu từ Thế Gian Thi 
Thiết. Trong luận Pháp Thắng A Tỳ Đàm Tâm tuy không 
có chương nào nói về thế giới, nhưng trong luận A Tỳ Đạt 
Ma Câu-xá của Thế Thân, vốn là tập Đại Thành của Pháp 
Thắng A Tỳ Đàm Tâm luận, thì trong chương thứ 3, có lập 
một phẩm là Thế Gian phẩm mà tôi cho rằng đã phỏng theo 
thể tài của luận Thi Thiết kể trên. Mà tinh thần phê bình 
của luận Câu-xá tựa hồ còn triệt để hơn cả tinh thần đó 
trong Đại Tỳ Bả-sa, và, nếu đem biểu hiện nó vào thế giới 
quan trong Thế Gian phẩm thì, theo một ý nghĩa nảo đó, có 
thể nói nó đã đạt đến điểm cao nhất trong các A Tỳ Đạt Ma 
luận thư. Chính vì thế mà xưa nay hễ cứ đề cập đến thế giới 
quan của Phật giáo là lập tức người ta nghĩ ngay đến Thế 
Gian phẩm trong luận Câu-xá. Biện Duyên Khởi phẩm 
trong Thuận Chính Lý luận, hoặc Hiển Tôn luận chắc chắn 
là đã dựa theo những tài liệu trên đây làm nền tảng tiêu 
chuẩn. 


5- SỰ PHÂN LOẠI THÉ GIỚI 
Trước khi đi sâu vào đề tài chính, tôi tưởng cần nói 
qua về phương pháp phân loại thế giới đã. 
Trong Phật giáo, thế giới (tức thế gian) có hai nghĩa: 
một là vật khí thế gian, và một là hữu tình thế gian. Khí thế 
gian là chỉ nơi cư ngụ của các loài hữu tình, tức thế giới vật 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 291 


khí; còn hữu tình thế gian là chỉ cái tổng thê của sinh vật cư 
ngụ trong thế giới vật khí này. Hai cái đó tuy vốn không thê 
rời nhau, nhưng để tiện cho việc quan sát nên chia thành 
hai loại như thế: đó là cái thông lệ của nền giáo học Phật 
giáo. Do đó, chúng tôi tưởng cứ theo cách phân loại trên 
đây để quan sát thế giới quan của Phật giáo cho tiện lợi. 
Song, thế giới quan của Phật giáo vốn quan sát cái gọi là 
“Hữu tình thế gian”, vì đó là chủ yếu, nên trong Khí Thế 
Gian luận cũng bao hàm cả Hữu Tình luận: điều này tưởng 
không cần nói ai cũng hiểu. 
6- SÁCH THAM KHẢO 

Khi nghiên cứu về vẫn đề này, ngoài những tư liệu đã 
nói ở trên ra, những sách sau đây cũng là những tải liệu chủ 
yếu cần tham khảo: 

a) Viên Huy, Câu-xá luận tụng sớ, quyền § đến 12. 

b) W. Kirfel, Die Kosmographie (2te Abschnitt, Die 
Kosmographie der Buddhisten) 1920 Bomn. 

c) Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics 


(vol. IV, phương pháp. 129 - 138); Cosmogony and 
Cosmology (Buddhist) by De a Valleepoussin. 


292 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


THẺ GIỚI QUAN CỦA BÀ LA MÔN GIÁO 
(Đặc biệt về vật khí thể gian) 


1- LỜI TỰA 

Như đã nói ở trên, cơ sở của thế giới quan Phật giáo 
là nhân sinh quan. Cái lý do tại sao chủ ý của Phật giáo 
nguyên thủy có thể nói là luân lý duy tâm luận, do tâm 
trạng và hành vi thiện ác mà khai triển các loại thế giới 
cũng do đó. 

Cái gọi là Tam giới chính là kết quả sản sinh từ nhân 
sinh quan, tức là, tùy theo trạng thái tỉnh thần của ta mà đặt 
ra những giai đoạn thiền định tu hành, và để thích ứng với 
điểm này, đem chia hữu tình giới thành ba thái là dục giới, 
sắc giới và vô sắc giới, đại thể đó là cách phân loại hữu 
tình. Cứ theo cái danh nghĩa ấy thì toàn chỉ cho cảnh giới 
tỉnh thần, cho nên, đối với vật lý cổ truyền, đĩ nhiên nó 
mang một ý nghĩa rất khác. 

Nhưng, giáo pháp của Phật giáo nguyên thủy đã dần 
dần được chỉnh lý, và cách phân loại trên không còn chỉ 
hạn định ở cảnh giới tinh thần nữa, mà, để thích ứng, đã nói 
có những thế giới đặc thù: đó là nguyên do đã từ nhân sinh 
quan mà khoáng trương sang thế giới quan vậy. Sự chuyển 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 293 


hướng này đã có rất sớm, đến Trung A Hàm, quyền 43, 
trong Phân Biệt Ý Hành Kinh thì cho ý nghĩa giữa tam giới 
của cảnh địa thiền định và tam giới của địa vị hữu tình tiên 
thiên là tương dồng, không có sai khác. Như vậy, vũ trụ 
hình thái luận của Phật giáo là kết quả của sự thống hợp 
giữa tam giới sống này với thần thoại không tưởng được 
lưu hành ở thời bấy giờ, cho đến thiên văn học và vật lý 
học để thuyết minh. Đương nhiên, trong tam giới, vô sắc 
giới là sự tồn tại tinh thần, không thuộc vật chất ĐIỚI VÌ 
không có hình thái, cho nên không ở trong thế giới hiện 
tượng luận. 

Tóm lại, đã dựa vào sinh địa để mà nói lên cái hình 
thái tổ chức của tam giới thì không thể không là đề mục 
thuộc hiện tượng luận. Do đó, trước hết cần phải bắt đầu từ 
vũ trụ quan thần thoại được lưu hành một cách nhất ban ở 
thời bấy giờ đã. 


2- THẺ GIỚI QUAN CỦA VỆ ĐÀ VÀ ÁO 
NGHĨA THƯ 


Vũ trụ quan của Lê Câu Vệ Đà hoàn toàn là vật lý. 
Lúc đầu chia thế giới thành Trời và Đất để quan sát, rồi dần 
dần lại khảo sát đến trung gian giới, và cuối cùng đã đi đến 
sự thành lập thuyết Tam giới. Tức là, trên cõi đất này gọi là 
địa giới, nơi nào có hiện tượng khí lưu thì gọi là không 
giới; và nơi nảo có mặt trời, mặt trăng và tinh tú thì gọi là 
thiên giới; hay còn gọi bằng một danh từ riêng là Svar, 
Bhuvar, Bhùr. Tam giới này trở thành xứ sở có giai đọan, 


294 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


mà trong đó lấy các loại thần làm đầu và Thần được nhận là 
nơi y chỉ của hết thảy sinh vật. 

Song, sự tưởng tượng của người ta còn đi xa hơn mà 
chia thuyết minh giới thành những khu biệt nhỏ hơn nữa. 
Trong Lê Câu Vệ Đà (R, V, VII, 87, 5) đã chia thành trời 
ba giai đoạn, đất ba giai đoạn, và cứ theo luận lý Ấy, không 
cũng có ba giai đọan, đó là manh nha thuyết Tam giới cửu 
địa (ba cõi, chín nơi) vậy. Địa vị của các Thần và các loài 
hữu tình sông trong ba cõi này có cao, thấp, khác nhau, đó 
là cách phân loại đã phát xuất từ thuyết trên. Đương nhiên, 
theo chỗ tôi biết, trong các văn thư Vệ Đà vẫn chưa nói rõ 
chư thần và hữu tình phối hợp với tam giới, cửu địa như thế 
nào. Việc lấy thái dương phối với trời, lấy gió phối với 
không, lấy lửa phối với đất mà làm vị chủ thần thì chỉ đã 
manh nha trong Lê Câu Vệ Đà để rồi được thành lập vào 
thời đại Phạm Thư. Đến Phạm Thư hoặc Áo Nghĩa Thư thì 
lại chia ra tám cõi (bát giới) hay chín cõi (cửu giới) để nói 
rõ địa vị của các thần hoặc hữu tình. Chẳng hạn như trong 
Bách Đạo Phạm Thư kể có tám thần: 1. Hỏa thần, 2. Địa 
thần, 3. Phong thần, 4. Không thần, 5. Thái Dương thần, 6. 
Thiên thần, 7. Nguyệt thần, §. Tĩnh thần. Lại trong Bá Lị 
Cáp Đức Áo Nghĩa Thư thì, phía trên cõi địa giới, kể có 
chín cõi là:I. Phong giới; 2. Không giới, 3. Càn Thát Bà 
giới, 4. Thái Dương giới, 5. Nguyệt giới, 6. Tình giới, 7. 
Thiên giới, 8. Nhân Đà La giới, 9. Sinh Chủ giới. Nhìn một 
cách đại quan thì chư thần trong các cõi đó không có tầng 
bậc, nhưng trong Tam giới thì mỗi thần đều chiếm địa vị 
riêng, mà trung tâm là Sinh Chủ. Có thể nói đó là thế giới 
quan từ thời đại Phạm Thư đến thời đại Áo Nghĩa Thư. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 295 


Nhưng, cái hình thái của thế giới này như thế nào? Dĩ 
nhiên, vào thời đại Lê Câu Vệ Đà, vấn đề này vẫn chưa 
hiểu hiện một cách rõ ràng. Trên đại thể, tựa hỗ nó không 
ngoài tưởng pháp trời che, đất chở. Trong Lê Câu Vệ Đà có 
chỗ ví trời đất như hai bánh xe mà trong đó có cái trục làm 
liên lạc, nhưng đến Bách Đạo Phạm Thư thì lại nói hình 
thái thế giới như con rùa và con voi. Nghĩa là, trời xanh 
tương đương với không giới, đất tương đương với bụng, 
còn trung gian tương đương với không giới. Rồi lại tiến lên 
một bậc nữa mà chỉnh lý là thế giới quan trong Ái Đà Lệ 
Da Áo Nghĩa Thư. Thuyết này cho răng thế giới này trên 
dưới đều có nước bao bọc, trong đó có không (ánh sáng) và 
đất (chết). Song, ở thời đại cô Bà Là Môn giáo (tức từ Lê 
Câu Vệ Đà đến thời đại Kinh Thư), nhưng sản vật không 
tưởng do đời sau sáng tạo như những thuyết về các núi, các 
sông và các châu, vân chưa phát đạt một cách rõ rệt. Danh 
từ Tu Di Sơn tuy đã thấy trong Suy Đề Lợi Da Áo Nghĩa 
Thư, nhưng nó vẫn chưa được lấy làm trung tâm để nói về 
hình trạng của thế giới. Về điểm này, bất luận tại đâu cũng 
đều như thế cả. Chăng hạn như thế giới hình thái luận của 
dân tộc cô đại thì lấy chỗ đất thực tế là nơi đang cư trú làm 
cơ sở, nên đối với những truyền thuyết không tưởng, luôn 
luôn dựa vào thực tế để quan sát rồi sau mới đúc kết. Như 
vậy, dĩ nhiên là đối với các nước khác, tức toàn cõi Ấn Độ, 
người cô đại vẫn chưa có một dự tưởng toàn thê. Thế giới 
hình thái luận đại qui mô thật sự chỉ phát sinh sau thời đại 
đi xuống ở phía nam, biết có núi tuyết, có biễn, thì lúc đó, ít 
ra, mới biết ngoài Ấn Độ còn có các nước khác. 


296 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


3- THẺ GIỚI QUAN TÂN BÀ LA MÔN GIÁO 


Thế giới quan Ấn Độ vào thời đại các học phái phát 
đạt đại thê có ba loại: 1) Thế giới quan Tân Bà La Môn 
giáo; 2) Thế giới quan Phật giáo; và 3) Thê giới quan Kỳ na 
giáo. Trong khoảng hồ tương giữa ba tổ chức này tuy có Ít 
nhiều điểm cộng thông, nhưng cũng có chỗ bất đồng rất 
lớn. Bởi vì tuy cùng lấy tư tưởng cô đại kế trên làm bối 
cảnh, nhưng giữa các phái cũng có cách khảo sát riêng, do 
8tr0, địt đồng. Tựu trung, thuyết của 
Phật giáo đã có nhiều điểm bất đồng với thuyết của Kỳ Na 
và Tân Bà La Môn giáo đề rồi cuối cùng đã hình thành một 
loại phát đạt đặc hữu. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, thế giới 
quan của Phật giáo chăng qua cũng chỉ là sản phâm được 
biến chế từ cái thế giới quan lưu hành ở đương thời, cho 
nên, muốn hiểu rõ thế giới quan Phật giáo, tất nhiên ta phải 
biết qua thế giới quan của Tân Bà La Môn giáo hay của Kỳ 
Na giáo. 

Song, ở đây, vì vấn đề quá phức tạp, không thể nói 
hết được, nên chúng tôi chỉ có dụng ý là trình bày một cách 
đơn giản thế giới quan của Tân Bà La Môn giáo để tiện 
việc so sánh sau này mà thôi. 

Nhưng tài liệu về thế giới quan của Tân Bà La Môn 
giáo như thế nào? Những tài liệu xưa nhất là thế giới quan 
trong Ma Ha Bà La Đa và thế giới quan trong Ma Nô. Kế 
đến là những tài liệu được chế tác trong các loại Bá Lạp Na 
luận về vấn đề này. Bá Lạp Na (Phạm) chủ yếu có 18 loại: 
1) Đa Ca Ngõa Tha Bá Lạp Na; 2) Ba Quy Xá Bá Lạp Na; 
3) Bà La Màn Đà Bá Lạp Na; 4) Bà La Man Ngõa Y Ngõa 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 297 


Nhĩ Tha Bá Lạp Na; 5) Đức Duy Ba Ca Ngõa Tha Bá Lạp 
Na; 6) Ca Nhĩ Tha Bá Lạp Na; 7) Khô Lư Mã Bá Lạp Na; 
8) Lăng Già Bá Lạp Na; 9) Ma Lư Can Đề Da Bá Lạp Na; 
10) Ma Ca Bá Lạp Na; II) Phạ Đà Ma Bá Lạp Na; 12) 
Thấp Bà Bá Lạp Na; 13) Tư Can Đà Bá Lạp Na; 14) Ngõa 
Ma Na Bá Lạp Na; 15) Ngõa Lạp Cáp Bá Lạp Na; 16) 
Ngõa Do Bá Lạp Na; 17) Duy Tư Nô Bá Lạp Na; 18) Na 
Lạp LỊ Da Bá Lạp Na. 

Những đề tài mà tất cả Bá Lạp Na trên đều nói đến là: 
1) Đại khởi nguyên của thế giới, 2) Phá hoại, tân tạo, 3) 
Thần Phổ luận, 4) Sự chi phối của Ma Nô (Manmu) và 5) 
Lịch sử của các Thiên Tôn Hệ. Năm đề tài này được coi là 
năm tướng của các Bá Lạp Na (nhưng trong Na Lạp LỊ Da 
không thấy thuyết minh về thế giới quan). Các giáo phái 
Ấn Độ lây Bá Lạp Na làm nên tảng đề thành lập, bởi thế nó 
được coi là Thánh điển của Tân Bà La Môn giáo. Nhưng 
người ta không rõ niên đại thành lập Bá Lạp Na. Còn về tên 
sách thì trong Bá Lợi Cáp Đức Áo Nghĩa Thư tuy đã nói 
đến tên Bá Lạp Na, nhưng thời gian nào nó được trở thành 
định hình thật sự thì người ta cũng vẫn chưa được rõ. Theo 
tôi, bất luận loại nào đi nữa cũng đều được thành lập sau kỷ 
nguyên, vì tư tưởng nền tảng của Bá Lạp Na ta thấy rải rác 
khắp. nơi trong cách thuyết pháp của Số luận. Nhưng từ đó 
trở về trước tất kinh như thế nảo thì hiện nay tựa hồ chưa 
thể quyết định được. 

A Ma La Tân Cáp bảo đặc sắc của Bá Lạp Na là ngũ 
tướng, nhưng A Ma La Tân Cáp này là một trong chín thứ 
của báu của Vương Triều Duy Khắc La Ma Lợi Tha, Uy 


298 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Nhĩ Tốn nói: cốt tử của Bá Lạp Na được thành lập trước kỷ 
nguyên. Nhưng trong phần chú thích lại bảo điều này 
không đúng. Do đó, nếu bảo thế giới quan trong Bá Lạp Na 
là uyên nguyên của vũ trụ quan Phật giáo thì không đúng, 
mà phải coi vũ trụ quan Phật giáo ngang hàng với thế giới 
quan Bá Lạp Na mới thích đáng. Tuy nhiên, nói theo cách 
thức, về mặt hệ thống tư tưởng, ta vẫn có thê coi nó là tiên 
khu của Phật giáo. Bởi thế, ở đây, tôi tưởng nên trình bày 
qua về những yếu điểm của nó. 


4- THÊ GIỚI KHỞI NGUYÊN LUẬN CỦA 
BÁ LẠP NA 

Trước hết, hãy nói một cách đơn giản về thế giới khởi 
nguyên luận. Từ Lê Câu Vệ Đà đến Khởi Nguyên luận của 
Áo Nghĩa Thư, tôi đã có dịp trình bày qua, nhưng về Khởi 
Nguyên luận của Bá Lạp Na thì chưa lần nào đề cập đến. 

Bắt đầu từ áng thơ tự sự vĩ đại là Ma Ha Bà La Đa 
(Mahabharata), nhất là đến Bá Lạp Na, có thể nói người ta 
đã lấy tín ngưỡng thông tục làm trung tâm. Tức là xuất phát 
từ Đa Thần giáo đương thời, người ta muốn lấy Tỳ Nữu 
Noa hay Thấp Bà làm cơ sở tín ngưỡng thống nhất, rồi từ 
đó tiến lên mà kế thừa Bà La Môn giáo cổ phong, đồng 
thời, ở một phương diện khác, lại muốn gây một sự cải tạo 
trong dân tâm. Do đó, đối với thế giới khởi nguyên luận 
này, trong đó dĩ nhiên cũng đã đưa ra một lập trường mới, 
nếu nói đến yếu tố của nó thì dự tưởng thế giới khởi 
nguyên luận từ thời Lê Câu Vệ Đà và lẫy đó làm nền thần 
thoại mới: có thể nói nhiệm vụ chủ yếu của nó là kết hợp 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 299 


một nền triết học mới. Kết quả, trong nền thần thoại mới, 
Phạm Thiên đã dần dần mất thế lực mà Tỳ Nữu Noa và 
Thấp Bà lại chiếm địa vị ưu việt, nhất là thần thoại Tỳ Nữu 
Noa được ứng dụng một cách rất phố biến. Tức là Tỳ Nữu 
Noa quyền hiện (avatàra) rất nhiều hình để cứu chúng sanh. 
Đặc biệt là về thế giới sáng tạo quan, khi Tỳ Nữu Na nhập 
thiền định tại Tây Sa Na Đà, thì từ rỗn (rún) sinh ra bông 
sen, rồi từ bông sen đó sinh ra Phạm Thiên mà tạo dựng thế 
giới. Song, sau khi nhiều thuyết đã phát sinh nếu chỉ thuyết 
minh thế giới khởi nguyên luận theo thần thoại thông tục, 
thì không thể làm thỏa mãn tâm ý của người ta. Để bô cứu 
cho khuyết điểm đó mà triết học hóa thần thoại chính là Số 
Luận hữu thần. Tức là, thuyết này lấy thần Tỳ Nữu Noa 
(cũng gọi là Phạm) làm nguyên lý tối cao, rồi dưới đó 
thống hợp hai nguyên lý tự tính và thần ngã, rồi từ đó mở 
rộng đến ngã mạn, ngũ duy, mười một căn v.v... mà tạo 
dựng thế giới này. Từ cuôi thời kỳ Áo Nghĩa Thư đến thời 
đại các học phái, về mọi phương diện, tư tưởng Số Luận, 
tựa hồ đã chi phối tư tưởng giới Ấn Độ, và thế lực này cũng 
có liên hệ đến cả thế giới khởi nguyên luận của Bá Lạp Na. 

Nhưng tư tưởng Số Luận và thần thoại thông tục đã 
được thống hợp dưới hình thái nào để mới trở thành Khai 
Tịch luận của Tân Bà La Môn giáo? Nghĩa là, giữa Ma Ha 
Bà La Đa, Ma Nô hay Bá Lạp Đa tuy có rất nhiều điểm bắt 
đồng, nhưng lẽ tự nhiên là cũng có những quan niệm cộng 
thông, điều đó tưởng không cần nói ai cũng biết. Giờ tôi 
hãy thử trình bày Khai Tịch luận của Ma Nô và Khai Tịch 
luận của Tỳ Nữu Noa Bá Lạp Na như sau (căn cứ theo 


300 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Hastings Encyclopaedia of Religion and Ethics vol. IV, 
phương pháp. 155-161): 

Pháp Điển Ma Nô chương thứ nhất, nói từ sự sáng lập 
thế giới đến quá trình phát sinh các chế độ xã hội. Theo 
thuyết này thì ban sơ vũ trụ là một thê hỗn mang, nghĩa là 
tất ca đều ở trong một trạng thái mờ mặt. Trong thời gian 
này, đẳng vĩnh viễn tự tồn muốn phá tan màn hắc ám để 
triển khai vạn hữu, bèn trước hết từ tự thể sinh ra nước (ta 
có thể so sánh các thuyết như Nguyên Thủy thuyết từ thời 
đại Lê Câu Vệ Đà đến Phạm Thư, A Tỷ Tư thuyết của A 
Tỷ Luân, dự tưởng nước Tha Lệ Tư, đất Hy Bá Lai bảo từ 
đẳng tự tồn sinh ra nước). Rồi trong nước ấy đẳng tự tồn lại 
gieo hạt giống để trở thành quả trứng sáng chói như ánh 
thái dương, và trong trứng đó Phạm Thiên hiền hiện (ở đây 
ta có thể tưởng tượng được cái nguyên lý tối cao của thời 
đại Vệ Đà: sự quan hệ giữa vật chất và nhân cách thần = 

“vật chất —> Nhân cách thần”). Phạm Thiên ở trong quả 
trứng vàng này trải qua một năm sau thì chia nó thành hai 
phần: phần trên là trời, phần dưới là đất, ở giữa là hư 
không, như thế là đã tạo thành tam giới. Đồng thời với sự 
tạo lập khí thế giới, Phạm Thiên lại muốn thành lập hữu 
tình giới, bèn trước hết từ tự thể tạo ra ý, từ ý tạo ra ngã 
mạn, rồi bắt đầu từ ngã mạn đại ngã (giác) mà tạo ngũ duy, 
ngũ căn, rồi lài từ ngũ duy, ngã mạn tạo nơi y chỉ của sinh 
mệnh, rồi sau hết từ đó tạo thành ngũ đại để hoàn thành hết 
thảy. Về điểm này, thuyết Số Luận tuy có chỗ rất bất đồng, 
nhưng tỉnh thần không sai biệt mấy: Đó là điều ta cần ghi 
nhận. Từ đó, qua đặc chất của những tác dụng hữu tình, đã 
phát sinh hết thảy như núi, sông cỏ, cây cho đến Tam Vệ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 301 


đà, tứ tính và thiện, ác v.v... tôi cho rằng đây là một thuyết 
minh rất nhất quán. 

Nhưng theo Ma Nô, hay Ma Hà Bà La Đa thì thế giới 
này không phải vĩnh cửu, tương tục, mà sau khi được sáng 
tạo, nó phải trải qua các giai đoạn tuần hoàn, biến thiên để 
rồi cuối cùng trở về cái trạng thái bản lai mờ mịt của nó. 
Điều này đến các học phái đã đề xướng cái gọi là Kiếp diệt 
thuyết. Về năm, tháng, theo Ma Nô, xã hội nhân gian xoay 
vần trong bốn thời kỳ gọi là bốn Du Dà: Khố Lợi Tha, 
Thoát Lợi Tha, La Ngõa Bà La và Khải Lợi. Khô Lợi Tha 
Du Dà đi trong thời đại hoàn toàn chính pháp, tức là Thự 
Quang thời đại (thời kỳ rạng đông - 400 năm), Bản Kỳ thời 
đại (4,000 năm), Hoàng Hôn thời đại (400 năm) tổng cộng 
4,800 năm, lúc đó người thọ 4000 tuổi. Thoát Lợi Tha Du 
Đà thời đại chỉ còn ba phần tư chính pháp, thêm Thự 
Quang và Hoàng Hôn nữa thì kéo dài được 3,600 năm; thời 
đại này người thọ 3,000 tuôi. La Ngõa Ba La Du Dà là thời 
kỳ chính pháp chỉ còn hai phần tư, kéo dài 2,400 năm; 
người thọ 2,000 tuôi. Sau hết đến khải Lợi Du Dà là thời kỳ 
chính pháp chỉ còn lại một phần tư, tức là chính pháp thời 
bấy giờ kéo dài 1,200 năm; tuổi thọ của người vào thời kỳ 
này không còn nhất định. Cứ như thể khi thời kỳ Khải Lợi 
Du Dà kết thúc thì cuộc tuần hoàn lại trở lại bắt đầu từ Khố 
Lợi Tha Du Dà và xoay vần như cũ (về niên số của Du Dà, 
tham chiếu Wilsons Visnu Puràna Vol. 1, pp. 50-54 Note). 
Ở đây chúng ta có thể liên tưởng đến bến thời kỳ của Ân 
Tỳ La Khó Lợi Tư (1-Duy Ái; 2-Tăng Sinh; 3-Duy Tăng; 
4-Ái Tái Sinh). 


302 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Song, đến thời kỳ tuần hoàn nảo thì thế giới băng hoại 
theo Ma Nô, cứ bốn Du Dà của nhân gian, nghĩa là 12,000 
năm (tức 4.800 + 3.600 + 1.200 = 12.000) là một Du Dà 
của các thần. Một nghìn Du Dà này, và cứ theo công thức 
trên, thêm lên một nghìn nữa là một ngày của Phạm Thiên. 
Một ngày ở đây chỉ kế ban ngày mà thôi. Lúc đó Phạm 
Thiên ngưng mọi hoạt động mà nghỉ đêm, ấy là kiếp diệt. 
Như vậy, chỉ trong một đêm, thế giới chìm trong cảnh tối 
tăm, và sau đó Phạm Thiên lại tiếp tục hoạt động: ây là sự 
tái tạo của thế giới (Deussen, Allgemeine Geschte der 
Philosophie L3, ss. 45-47). 

Thuyết trên đây tuy do sự hoạt động một ngày một 
đêm ở nhân gian mà tưởng tượng ra, nhưng nếu đặt nó vào 
căn để của lý luận, thì tôi cho rằng nó muốn điều hòa giữa 
sự sáng tạo thế giới và luân hồi vô tận. Tại sao? Vì thuyết 
sáng tạo thế giới ngay từ thời đại Lê Câu Vệ Đà đã được 
quy định rồi, bỏ đi không thể được, nhưng nếu thế thì luân 
hôi vô tận không thể thành lập được, cho nên phải điều hòa 
nó để tỏ rằng không ngoài thuyết tuần hoàn. Nhưng, đứng 
về mặt sự thực mà nói thì thuyết này là do sáng kiến của 
các nhà tìm tòi nghiên cứu Ma Ha Bà La Đa, hay là sản 
phẩm của các học phái khác? Vẫn đề này vì không thê phán 
định ngay được, nên cần phải có sự nghiên cứu tỉnh xác 
nữa. Tuy vậy, điều ta cần ghi nhận là, bất luận từ đâu đến, 
thuyết này, dưới nhiều hình thái, từng đã chi phối toàn thê 
tư tưởng giới Ân Độ. 

Trên đây là Khai Tịch luận của pháp điển Ma Nô, còn 
Khai Tịch luận của Bá Lạp Na thì thế nào? Khai tịch luận 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 303 


của Bá Lạp Na tuy là đại đồng tiểu dị, nhưng ở đây tôi cũng 
xin trình bày những điểm cương yếu, căn cứ theo Khai Tịch 
luận của Tỳ Nữu Nô. 

Đắng Tự Tôn dĩ nhiên là duy nhất, thế nhưng cũng lại 
triển khai ra ba loại yếu tố lớn là: thần ngã, tự tính và thời. 
Thần ngã là nguyên lý tinh thần; tự tính là nguyên lý vật 
chất; còn thời là nguyên lý kết hợp cả hai. Do thời kết hợp 
cả hai, nên khi đẳng Tự Tôn tự nhập vào trong, thì từ tự 
tính triển khai giác, ngã mạn, ngũ đại và mười một căn. Khi 
ngũ đại triển khai rồi lại kết hợp với nhau mà thành Phạm 
Noãn (trứng Phạm = khí thế giới), đứng trên nước, nhờ có 
nước, lửa, gió, không, ngã mạn, giác, tự tính mà đứng 
vững. Đắng Tự Tôn tự thành hình Phạm Thiên, rồi do đức 
lo mà tạo vạn vật, do đức mừng lấy Tỳ Nữu Noa mà bảo 
tồn, và cuối đức tối lấy Lỗ La Lạp mà phá hoại, tức là kiếp 
diệt. 

Ta có thể thấy thuyết này tuy đại thể cũng tương tự 
như thuyết Ma Nô, hay Ma Ha Bà La Đa, nhưng đã để lộ 
sắc thái tôn phái, vả lại muốn điều hòa mọi tư tưởng: có thể 
nói đây là điểm xuất sắc ban (Allegemeine Géschichte der 
Philosophie Lj 3, SS. 38-47; Hastings Encycleopadia of 
Religion and Cosmology by Jacobbbi; Wilsons Visnu 
Puràna IV, 30). 


5- DIỄM PHÙ ĐÈ CHẦU 
Thứ đến là cái hình thái của vũ trụ được thành lập như 
thê nào? Tức cũng là vân đê thê giới hình tượng luận như 
thê nào? 


304 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Theo Bá Lạp Na thì trong không gian vô hạn này có 
vô hạn tô chức vũ trụ. Gồm tất cả tô chức này lại gọi chung 
một tên là Phạm Noãn. Nghĩa là, phát sinh luận Phạm Noãn 
về phương diện hình thái luận, cũng có thê được dùng một 
cách uyên chuyên. Song, điểm chủ yếu của Bá Lạp Na 
không phải luận cứu tất cả những tổ chức vũ trụ vô hạn mà 
là lấy một tô chức trong số đó, tức là hình thái vũ trụ trong 
đó chúng ta đang sống làm mục đích luận cứu. Lý đo là tất 
cả vũ trụ, bất luận loại nào, đều là một tô chức đồng nhất. 
Theo ý nghĩa ấy, ta có thê hiểu Phạm Noãn là một vũ trụ. 

Phạm Noãn, như đã nói ở trên, được bao quanh bằng 
những vòng đai nước, lửa, gió, không, ngã mạn, đại (giác) 
và tự tính. Lớp dày của nó dần dần được tăng tên gấp mười. 
Xem biểu đồ ở dưới: 


Ngã mạn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 305 


Phạm 
Noãn 


Nước 


Lửa 


Gió 
Không 


Ngã mạn 


Giác 


Tự tính 


Nghĩa là tự tính, ngã mạn hỗn hợp với Phạm, không, 
gió, lửa, và đất do Áo Nghĩa Thư phát triển, và gọi cái hình 
thái đồng thời tồn tại của tất cả yếu tố là vũ trụ quan. 


Nhưng trung khu bộ từ bộ phận nào mà được thành 
lập? Thông thường chia nó thành Bá Lỗ, Ngõa Tư, Tư 
Ngõa Lỗ, Mã Cáp Lỗ, Ca Na Tư, Tha Ba Tư và Tát Đỏa Dạ 
Ma gồm bảy tầng, tức là thế giới từ cõi đất này trở lên. Tựu 
trung, Bá Lỗ, Bá Ngõa Tư, Tư Ngõa Lỗ, ở thời đại Phạm 
Thư đã được gọi là Thiên, Không, Địa tam giới; cho đến 
Thái Cơ Lợi Da, A Nan Da Dà, rồi lại thêm Mã Cáp Lỗ, Ca 
Na Tư, Bá Lạp Na lại dùng hình thức này để nói rõ sự khu 
biệt về địa vị của chư Thiên. Đối lại với bảy cõi trên cõi đất 
còn có bảy cõi dưới cõi cõi đất. Đó là trụ xứ của Ba Tha 
Lạp, tức A Tu La, rồi dưới nữa là địa ngục. Bảy cõi của Ba 
Tha Lạp là: A Tha Lạp, Duy Tha Lạp, Tư Tha Lạp, Tha 
Lạp Tha Lạp, Mã Cáp Tha Lạp, Lạp Tát Tha Lạp và Ba 
Tha Lạp. Nếu nói rõ tất cả các cõi này một cách chỉ tiết thì 
rất phiền tạp, cho nên ở đây tôi chỉ đề cập đến những điểm 
trọng yếu mà thôi. 


306 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Cõi đất mà chúng ta ở đây dĩ nhiên là cõi Bá Lỗ (Bá 
Lỗ giới) và được thành lập từ bảy châu, bảy biển, và bất 
luận loại nào, đều là trạng thái vòng tròn. Xem đỗ biểu ở 


dưới: 
7 CHÂU (Đất) 7 BIÊN (Bề) 
A | JampùdvIpa 1. Lavanoda (Ksàrada) 
B | Plakadvipa 2. Iksursoda 
€ |Sảàlmalidvipa | 3. Suroda 
D | Kusadvipa 4. Ghrtoda SarpIs 
Ð | Krauncadvipa | 5. Dadhimanndodaka (Dadhi) 
E | Sàkadvipa 6. Ksiroda (Dugdha) 
N |Puskaradvipa | 7. Svadùdaka (Jala) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 


307 


Tựu trung Diêm Phù Đề châu là trung tâm của bảy 
châu và được bao bọc bởi biển La Ngoã Nô Lạp 
(Lavanodà). Châu này bao hàm toàn châu Ấn Độ thời bấy 
giờ. Vì Bà La Môn giáo cũng như Kỳ Na giáo đều coi toàn 
Ấn Độ là trung tâm của thể giới. Điểm này có khác với 
Phật giáo, vì Phật giáo cho núi Tu DI là trung tâm, còn 
Diêm Phù Đề chỉ là một trong bốn châu và ở về phía Nam 
mà thôi. Đường trực kính của châu Diêm Phù Đề là mười 
vạn do tuần, chu vi ba mươi vạn do tuần (Phật giáo thì nói 
trực kính hai nghìn do tuần, và chu vi sáu nghìn do tuần - 
Lập Thế A Tỳ Đàm luận, quyền 2, Đại chính 32, trang 179, 
hạ). Đông, Tây chạy đều nhau và do sơn mạch lại chia 
thành bảy nước. Đó là: I) Ba Lạp Tha (núi: Hi Ma Ngõa 
Đà); 2) Kim Bá Lỗ Sa (núi: Hải Mã Khó Tha); 3) Cáp Lợi 
Ngõa Lỗ Sa (núi NỊ Sa Lạp); 4) Đông - Ba Độc Lập Tư 
Ngõa; Trung - Y Lạp Ngõa Lỗ Tha (núi: Nị Lạp); và Tây - 
Khắc Tư Mã lạp; 5) Nam Đa Dà (núi: Tư Duy Tha); 6) Hi 
Thương Mã Da (núi: Tú Đồn Tạp Ngõa Tha); 7) Trung tâm 
địa của Ưu Đa La Khố Ộ Bà La Môn, lẫy Bát Lạp Đà (ở 
phía bắc Kim Đề Lợi) làm trung tâm, xem đồ biểu ở dưới: 


308 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Tmnuj N 


s Nha lùn Go Slbavat 


.r As~re. Tnky mác 


V 


=—.ec =Ð-hENEhcciPRNBLTOĐERES. 


"Núi Svela vã 


ke Van 20a 1: hy cu Ÿy mac 
* 


-Êt 
xã 


Ỉ 
/ 


IEABALEIN IIN 
Ketumàla 


E: lã „Núi Ngiadha, 


Bharata. 


Sự phân loại trên đây, một phần căn cứ vào sự thật, 
một phần do theo tưởng tượng mà thành toàn cõi Ấn Độ. 

Giờ hãy nói về đặc sắc của các nước. Bát Lạp Đà là 
nước trong đó thiện, ác, hỗ tương giao tạ, để thích ứng với 
điều này, thọ mệnh hay quả báo cũng có sai biệt: đó là đặc 
sắc của nước này. 

Thứ đến là nước Kim Bá Di Sa, nước này chạy dài 
giữa khoảng núi Hi Mã Ngõa Dộc và núi Hải Mã Khô Tha. 
Người trong nước ăn trái (quả) Bá Lạp Khó Tha, không đau 
ốm, thọ một vạn tuổi. Con trai thì sắc vàng, con gái thì như 
A Bá Sa Lạp Tư. Căn cứ theo Bà Tạp Ngõa Tha Bá Lạp Na 
thì Tỳ Nữu Noa ở nước này, thủ hình Lạp Mã và được Cáp 
Nô Mã Tha tôn kính. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 309 


Thứ ba là Cáp Lợi Ngõa Nhĩ Sa, ở giữa khoảng núi 
Hải Mã Khó Tha và NỊ Sa Lạp.Dân cư trong nước này đều 
từ thần giới xuống. Sống bằng mía ngọt, và thọ một nghìn 
tuổi, không có bệnh tật và già yếu. Tỳ Nữu Noa ở đây và 
thủ hình Nô Lộ Tây mã. Và đây cũng là trụ xứ của quỷ thần 
như Lạp Na Ngõa hay Thái Đà Da v.v... 

Thứ tư là Y Lạp Vũ Lợi Tha ở trung tâm châu Diêm 
Phù Đề; tức Nam, Bắc, ở vào khoảng giữa núi NỊ Xa Tha 
và núi NỊ Lạp, Đông, Tây thì ở giữa khoảng núi Mã Nhĩ Ba 
Ngõa Tha và núi Á Tha Mã Lạp Na. Núi Mê Lư ở chính 
giữa, cao mười vạn do tuần (từ đất trở lên, 84,000 do tuần, 
từ đất trở xuống, 16,000 do tuần). Đường trực kính dưới 
chân núi là một vạn sáu nghìn do tuần, và trên đỉnh núi là 
ba vạn hai nghìn do tuần. Bốn Châu Tu Di là bốn phương 
của nước Y Lạp Vũ Lợi Tha, thứ tự như sau: phương Bắc 
có Ưu Đa La Khố Nhĩ, phương Nam có Ba La Tha, phương 
Đông có Ba Đà La Tây Ngõa, và phương Tây có Khải Tư 
Mã Lạp (nhưng trong Mbh. VI, 226, Padma P, III, 3, 49, thì 
bảo phương Nam là Diêm Phù Đề, điểm này tương hợp với 
Phật giáo Kirfel; Die Kosmographie der Inder S. 93). 
Chung quanh núi Tu DI có bốn ngọn núi, mỗi ngọn cao một 
vạn do tuần. Phía Đông là Mạn Đa Lạp, phía Nam là Á Tha 
Mã Lạp Na, hay, Mê Lư Mạn Đa La, phía Tây có Tỳ Bá 
lạp, và phía Bắc là Tư Ba Nhĩ Tư Ngõa. Trên đỉnh của bốn 
ngọn núi này có bốn cây đại thụ đại biểu cho mỗi núi, mỗi 
cây cao một nghìn một trăm do tuần. Tức ở phía Đông là 
Khải Nam Lạp, phía nam là Khương Bá, phía Tây là Tỳ Ba 
La, và phía Bắc là Ngõa Tha; châu này gọi là Diêm Phù Đề 
là đặt theo tên cây của ngọn núi phía nam (danh từ Khương 


310 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Bá có rộng, hẹp khác nhau; tư tưởng thời kỳ đầu thì nói nó 
ở phía Nam Tu DI, còn tư tưởng ở thời kỳ sau này thì nói 
toàn thê là Khương Bá. Ở đây có thể so sánh với danh xưng 
của Đại Hòa). 

Chính giữa ngọn núi Tu Di là thủ đô của Phạm Thiên, 
rộng một vạn bốn nghìn do tuần; chung quanh thủ đô này 
có tám vị thần thủ hộ, và mỗi vị thần đó lại có thủ đô riêng. 
Tức là: phương Đông có thần Nhân Đà La, kinh đô là thành 
A Mã Lạp Ngõa Cơ; phương Đông Nam, thần A Cô Nị, 
thành Đề Kiêu Ngõa Cơ; phương nam, thần Da Mã, thành 
Tham Da Mã Nị, phương Tây Nam, thần Vũ Y Lộ Ba Khố 
Sa, thành Khố Lộ Tư Nam Á Na; phương Tây, thần Ngõa 
Lộ Na, thành Tú lạp Ngõa Cơ; phương Tây bắc, thần Ngõa 
Du, thành Cam Lạp Ngõa Cơ; phương bắc, thần Tô Ma, 
thành Da Tâu Ngõa Cơ. Tóm lại, nước Y Lạp Duy Lợi Tha 
là địa phương có núi lớn nhất trong châu Diêm Phù Đề, lấy 
Phạm Thiên làm trung tâm, và lấy chỗ ở của thần minh thủ 
hộ thế giới làm đặc sắc. 

Lại ở phía Đông và phía Tây nước Y Lạp Duy Lợi 
Tha còn có nước Ba Lạp Tú Ngõa (Đông) và nước Hải Tự 
Mã lạp (Tây). Đặc sắc của nước Ba Lạp Tú Ngõa ở chỗ dân 
cư tuy có nhiều giống, nhưng bất luận giống nào đều có 
đức hạnh tự nhiên, không biết có sự phân biệt pháp và phi 
pháp là gì. Người thọ một vạn tuổi, không có tai họa và 
luôn luôn tươi trẻ. Ty Nữu Noa ở đây và được tôn kính 
dưới hình thái mã đầu. Còn nước Hải Tự Mã lạp ở phía Tây 
cũng có nhiều giống dân; con trai sắc đẹp, con gái thì sắc 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 311 


xanh nhạt. Người cũng thọ một vạn tuổi. Ở đây Tỳ Nữu 
Noa thủ hình thái Tạp Mã Thiên. 

Thứ năm là nước Lạp Mật Đa Khải, ở khoảng giữa Ni 
lạp và núi Tú Vệ Đà. Dân cư giàu có sung sướng, sống một 
vạn một nghìn năm trăm năm. Tỳ Nữu Noa thủ hình mã Tự 
Da. 

Thứ sáu là nước Tỷ Nam Mã Da, ở khoảng giữa núi 
Tú Vệ Đà và núi Tú Lâm Tạp Ngõa Độc. Tại đây có sông 
Tỷ Nam Ngõa Cơ, hoa sen đầy sông, dân chúng khỏe 
mạnh, giàu có; sống lâu một vạn hai nghìn năm trăm tuôi. 
Ở đây Tỳ Nữu Noa cũng dùng hình Ma Lộ Mã để chỉ phối. 


Thứ bảy là Ưu Đa La Câu Lư, tức Bắc Câu Lư Châu 
(Ái Lạp Ngõa Tha), ở phía Bắc núi Tú Lâm Tạp Ngõa Độc. 
Trong số bảy nước, nước này là một tiên cảnh lớn nhất, có 
hai ngọn núi Nguyệt Quang Huy và Nhật Quang Huy, ở 
giữa là sông Ba Đà lạp Tâu Mã. Tắt cả sông ngòi đều tràn 
đây sữa và mật lai láng, gió thoảng hương đưa đất toàn 
bằng ngọc quý, cát bụi cũng là vàng ròng. Đây là nơi tái 
sinh của những người đã rời bỏ thiên quốc, vợ chồng cùng 
sinh một lúc, cùng một tư thái, cùng một tính cách, và khi 
chết, cũng cùng chết một lúc. Sống lâu 14.500 tuổi. Trong 
thời gian đó hoàn toàn hạnh phúc, không có bệnh hoạn, 
không có tội ác (có điểm tương tự như truyền thuyết của 
Phật giáo). Ở đây Tỳ Nữu Noa thủ hình Mã Tư Da (trở lên, 
theo Kirfel, Die Kosmographie đer Inder S. 5700). 

Trên đây là sự quan sát đại thể về châu Diêm Phù Đề. 
Nó là kết quả được tạo thành bởi sự khảo sát kỳ quái về địa 


312 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


lý trộn lẫn với thần thoại không tưởng: điều này tưởng 
không cân nói ai cũng biết. 


6- SÁU CHÂU KHÁC 


Thứ bón, tình hình của sáu châu kia như thế nào? Đến 
đây lại càng không tưởng nữa, vả lại, cực kỳ phức tạp, cho 
nên chỉ có thể đề cập đến một cách nhất ban, chứ không thể 
đi sâu vào từng chi tiết được. Duy có điểm hơi thú vị là 
thuyết nói về cái biển Lạp Ngõa Nhu Lạp bao vây châu 
Diêm Phù Đề này. Theo thuyết đó thì nước biển Lạp Ngõa 
Nhu Lạp Mặn, và trong biển có rất nhiều đảo. Tựu trung 
hòn đảo cách Ba Lạp Tha về phía Nam 10.000 do tuần là 
hòn đảo hiển trứ nhất. Tại đảo này có nhiều ngọc qúy, dân 
cư sắc đen và rất sung sướng. Tôi cho rằng đây là tưởng 
tượng về đảo Tích Lan, hoặc Qua Oa, Tô Môn Đáp Lạp 
hiện nay. Theo Bá Lạp Na thì Lan Tạp, tức đảo Tích Lan, 
là đảo phụ thuộc của châu Diêm Phù Đề, do đó, giữa Tích 
Lan thực tế và Tích Lan tưởng tượng, có thể nói không có 
sự khu biệt. Cũng trong biển này, về phía Bắc của Bắc Câu 
Lư châu có một đảo Khương Đà Lạp Ta Ngõa Ba (Nguyệt 
châu) là nơi cư ngụ của mặt trăng, vì là trên trời nên đặt tên 
như thế. Mặt trăng lấy đấy làm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng, như 
sau đây sẽ nói, đứng trên lập trường, thiên văn học mà khảo 
sát, thì mặt trăng so với Thái dương vẫn cao hơn, cho nên 
lây Nguyệt châu làm chỗ nghỉ ngơi của mặt trăng chẳng 
qua chỉ là bảo tồn một loại truyền thuyết mà thôi. 

Lấy biển Lạp Ngõa Nhu Lạp này làm khởi điểm, nằm 
ở phía ngoài cùng là châu Bá Tư Tạp Lạp Đà Duy Ba, ở 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 313 


phía ngoài biển Khô Tây La Lạp, và ở phía trong biển Tư 
Ngõa Lỗ Lạp Tạp (nước ngọt). Trong châu này có núi Mã 
Na Tô Đà Lạp, cao năm vạn do tuần, quốc nội được chia 
thành hai phần. Dân cư đều bình đẳng, không có bốn giai 
cấp khác nhau; không có ưu, bị, khổ, não; Vệ Đà, luân lý, 
chính trị: tất cả đều không có. Người thọ một vạn tuổi. Có 
cây Ni Câu Lư Đà trên đó Phạm Thiên cư ngụ, một mặt 
được chư thần sùng bái, một mặt bảo hộ nhân dân. Lại có 
núi Na Mã Na Tô Lạp Đà là trụ xứ của bốn thần thủ hộ: 
phương Đông thần Nhân Đà La (Đề Thích), kinh đô gọi là 
Ngõa Tư Ngõa Vũ Tạp Sa Lạp, hoặc là A Mã Lạp Ngõa 
Cơ; phương Nam là thần Da Mã, kinh đô là Tham Da Mã 
Ni; phương Tây là Ngõa Lỗ, kinh đô là Tư Tạp, hoặc là Ma 
Hạ, phương Bắc là Tô Mã, kinh đô là Duy Lạp Ngõa Lợi. 

Nước này là châu cuối cùng của vũ trụ. Biên Tư Thái 
Tư Lạp Tạp bao quanh châu này và là chung kết của thế 
giới. Nhất là trong biển Nước ngọt tuy có đảo làm bằng 
hoàng kim, nhưng xa mặt trời mặt trăng quá, nên không có 
người Ở. 

Vũ trụ này là hình tròn lớn, có năm ức do tuần đường 
trực kính, được bao bọc bởi bảy châu, bảy biển và lấy châu 
Diêm Phù Đề làm trung tâm: đó là ý kiến của Bá Lạp Na. 


7- KHÔNG GIỚI VÀ THIÊN GIỚI 
Trở lên mới là đại quan về địa giới, nhưng còn không 
giới, tức khí lưu giới, thì thê nào? Theo Ngõa Tạp Ngõa 
Thà Bá Lạp Na thì địa phương từ Thái Dương trở xuông 
một nghìn do tuần là không giới, gồm Da Cổ Sa, Lạp Ma 


314 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Sa, Tỳ Sa Khâu, Bá Lệ Tha và Bá Tha. Nhưng trong Bá 
Lạp Na không nói rõ về cõi này, vì hình thái của nó không 
được rõ ràng lắm. 

Điều mà các Bá Lạp Na nói rất rõ là Thiên giới, tức là 
ký sự về Nhật, Nguyệt, Tĩnh Thần v.v... Theo Bá Lạp Na 
thì độ cao của Nhật, Nguyệt, Tỉnh Thân không phải nhất 
luật; thấp nhất là Thái dương, cao nhất Bắc cực, trong đó 
đại ước còn nói về Nguyệt câu, Thất tinh và Nhị thập bát tú 
v.v... Giờ xin biểu thị sự sai biệt về độ cao của Nhật, 
Nguyệt, Tinh Thần như sau: 

Thái dương cách trái đất mười vạn do tuần; mặt trăng 
hai mươi vạn do tuần; Hằng tinh ba mươi vạn do tuần; 
Thủy tinh năm mươi vạn do tuần; Kim tinh bảy mươi vạn 
do tuần; Hỏa tỉnh chín mươi vạn do tuần; Mộc tỉnh một 
trăm vạn do tuần; Thổ tinh một trăm ba mươi vạn đo tuần; 
Đại hùng tỉnh một trăm bốn mươi vạn do tuần; Bắc cực 
tỉnh một trăm năm mươi vạn do tuần. 

Theo Bá Lạp Na thì trong những hiện tượng thiên thể 
này là nơi ở của các loài hữu tình, đặc biệt là của các thần. 
Chắng hạn như Nhật, Nguyệt và hành tinh được chở trong 
xe do ngựa hoặc thần kéo: dĩ nhiên đây là sự quan sát cực 
âu trĩ. Tuy nhiên, nếu giả định cho đây là một loại thiên văn 
học cổ xưa để quan sát, và đứng trên lập trường văn minh 
sử mà nhận xét, thì những quan điểm trên đây đích thực là 
một thuyết minh rất nhiều thú vị. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 315 


§- NĂM VÀ GIỜ LÁY THÁI DƯƠNG LÀM 
TRUNG TÂM 


Trước hết hãy nói về Thái dương. Như đã trình bày ở 
trên, Thái dương là một viên thể có đường kính chín nghìn 
do tuần và cách cõi đất mười vạn do tuần. Nó gồm hai bánh 
xe, chiều đài một nghìn chín trăm bảy mươi vạn do tuần, 
ngắn bốn vạn năm nghìn năm trăm do tuần. Theo Bá Lạp 
Na thì trong bánh xe ấy có mười hai vị thần mặt trời là 
nguồn gốc phát ra ánh sáng. (trong Thái dương có mười hai 
vị Nhật thần, mười hai vị Mâu Ni, mười hai vị tiên, mười 
hai Càn Thát Bà, mười hai A Bá Sa Lạp Tư, mười hai Ma 
Lạp Mã NI, mười hai con rắn và mười hai La Sát). 

Thái dương này lấy núi Tu Di làm trung tâm, từ 
phương Đông xoay quanh qua phương Tây và lấy đó là 
nguyên nhân của ngày, đêm. Tức là núi Tu Di làm trung 
tâm thì thuận tự sẽ là: giữa trưa ở châu phương Nam là lúc 
mặt trời mọc ở châu phương Tây, nửa đêm ở châu phương 
Bắc là lúc mặt trời lặn ở châu phương Đông. Về tên các 
châu tuy khác nhau, nhưng sự giải thích của Phật giáo về 
điểm này cũng tương đồng (Câu-xá quyên 1 1). 


BÁC 
n?a dêm 
Š š 
Đš SG 
Z8 S1 
‹Sk S:r< 
s3. Rộ 
BS Eì 
gi?a trua 
NAM 


316 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Tại Ấn Độ, ngày đêm được chia thành ba mươi Mâu 
hô lật đa. Mỗi Mâu hô lật đa là 1440:30 = 48 phút. Trong 
mỗi Mâu hô lật đa, Thái dương đi được ba trăm mười lăm 
vạn do tuần. (tính đến chu vi núi Mã Na Tư thì là chín 
nghìn bốn trăm năm mươi vạn do tuần). 

Nhưng, về sự dải, ngắn của ngày, đêm và sự bất đồng 
của bốn mùa thì tính như thế nào? Theo Bá Lạp Na thì Thái 
dương lẫy núi Tu Di làm trung tâm, tuy xoay theo một 
đường tròn nhưng đường đó chưa hắn đã là đồng nhất. Tắt 
cả có 180 đường mà thứ tự của chúng so với núi Tu Di thì 
cách xa. Lấy núi Tu Di làm trung tâm,Thái dương đi 180 
vòng trên một đường hình trôn ốc. Khi đường này gần núi 
Tu Di nhất thì tại Ân Độ, tức nước Ba Lạp Tha, gần Thái 
dương nhất, và lúc đó là hạ chí, thời gian ban ngày là 1§ 
Mâu hô lật đa, ban đêm có 12 Mâu hô lật đa. Từ đây ban 
ngày, so với núi Tu Di, Thái đương vẫn xa, đến chín mươi 
ngày thì ngày đêm bình phân, và lúc đó là ngày thu phân. 
Khi đến đường thứ 180 thì Thái đương cách xa nước Ba 
Lạp Na nhất, và lúc đó là đông chí, ngày có 12 Mâu hô lật 
đa và đêm cũng 12 Mâu hô lật đa. Tháng đó là tháng Mã 
Ca, tương đương với tháng giêng, tháng hai. Cuộc hành 
trình gọi là Nam đạo. Đến ngày thứ I8§I thì gọi là Bắc đạo, 
tức là cuộc hành trình của Thái dương dần dần xích lại gần 
núi Tu Di. Đến ngày thứ 270, hay khi trở lại đến ngày đêm 
bình phân, là ngày xuân phân, rôi đến ngày thứ 360 mà lại 
trở lại đến hạ chí thì, đến đây, đã hoàn thành một năm. 

Do đó, ở đây vấn đề được đặt ra là: Thái dương, nếu 
trong khoảng nửa năm, mỗi ngày xoay quanh một đường 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 317 


tròn bán kính khác nhau, do mùa, tiết mà ngày, đêm dài 
ngắn khác nhau thì còn có lý, chứ đàng này thì thường nhất 
định là 30 Mâu hô lật đa, mà tại sao cũng cùng lấy núi Tu 
Di làm trung tâm tròn mà xoay vần? Và tại sao không 
những do đường bán kính mà ngày đêm có thể chia thành 
bình phân, mà còn do nơi mùa, tiết mà ngày đêm có dài 
ngắn khác nhau? Về vấn đề này, tác giả của Bá Lạp Na bảo 
rằng, để thích ứng với sự bất đồng của bán kính mà tốc độ 
của Thái dương cũng có sự bất đồng: bởi thế, cũng là 30 
Mâu hô lật đa, lấy đó làm một vòng, nhưng không có sự 
khu biệt về thời gian. Có sự bất đồng về ngày đêm là vì: khi 
Thái dương đi về Nam (tức về phương diện xa dần) thì ban 
ngày đi nhanh, ban đêm đi chậm, nên đêm dài; trái lại, khi 
đi về Bắc, thì ban ngày đi chậm, ban đêm đi nhanh, cho nên 
dần dần ngày trở nên dài. Nhưng về điểm này, đối với sự tự 
chuyên, công chuyên của địa cầu, cái trạng thái đường quỹ 
đạo của nó vẫn chưa được biết, vậy mà tưởng định ra giờ 
giấc thì đó chăng qua chỉ là sự giải thích bất đắc dĩ mà thôi, 
và như thế, dĩ nhiên nó cũng là một sự thuyết minh rất lỏng 
lẻo. Bởi thế, vì sự sai biệt về mùa, tiết mà có lạnh, ấm khác 
nhau, thay vì cho đó là do sự bất đồng về khoảng cách của 
Thái dương, thì Bá Lạp Na lại đứng về mặt thần thoại mà 
bảo rằng đó là do tính chất của các vị thần chi phối mặt trời 
mà có. 

Sau đây xem đồ biểu theo Khắc Lỗ Bái Lỗ, căn cứ 
vào Phạm Thư và Ba Tạp Ngõa Tha Bá Lạp Na: 


318 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


1-2 (háng) | Màpha Varuna 5000 Sirrra (rât lạnh) 
2-3 Phảlguna Pùsan 6000 ” “ 
3-4 Cattra Amsu 7000 Vasanta (xuân) 
4-5 Vaisàkha Dhàtr 8000” “ 
5-6 Jyaistha Indra 9000 Gnisma 


6-7 Àsàdha Savitr 10000 ” 

7-8 Sravana 'VIvasvat 11000 Varsa 
8-9 Prausthapada Bhaga 10000 “ 
9-10 Àsvayuja ParJanya 9000 Sarad 
10-11 Kàrtlika Tvastr S000 “ 
11-12 Màrgasirsa Mitra 7000 Hemanta 
12-1 Pausa Visnu 6000 “ 


9- MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO 


Thứ đến là mặt trăng và các vì sao chủ yếu: mặt trăng 
cách trái đất hai vạn đo tuần, cao gấp đôi mặt trời; đường 
kính của mặt trăng là một vạn tám nghìn do tuần, cũng gấp 
đôi Thái dương. Nhưng qũy đạo đó ngắn nhất trong các 
thiên thể: chỉ có 28 ngày là một vòng. 

Theo Bá Lạp Na thì sự tròn, khuyết của mặt trăng là: 
bạch phân (tức là quá trình dần dần thành thể tròn), là lúc 
quá trình ánh Thái dương uống nước cam lộ từ Tư Tú Na, 
ngày thứ 28 (ngày 15 AL) là ngày tròn đầy. Khi ấy có 
nhiều thần (36,333 thần) đến uống nước cam lộ, đó là bắt 
đầu hắc phân, tại Ân Độ lấy đó làm đầu tháng, vì các thần 
uống cam lộ nên mặt trăng dần dần khuyết đi, và cuối cùng 
chỉ còn lại một phần mười sáu (gọi là tạp lạp) thì các thần 
đi hết. Lúc đó, tổ tiên mới đến đề uống một phần còn lại, và 
đến 14 thì hoàn toàn đi vào quỹ đạo mặt trời ở trong quang 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 319 


tuyến A Mã, do đó, ân trong nước một ngày một đêm. Tiếp 
sau, mầm cây sinh ra cánh, đi trong Thái dương rồi lại uống 
nước cam lộ như trước, tức lại trở về bạch phân. 

Trong khoảng 28 ngày, khi mặt trăng đi vòng quanh 
một vòng, qua cái gọi là nhị thập bát tú. Đây tức là các vị 
sao. Bắt đầu từ cuối thời đại Vệ Đà (như Atharva Veda 
XIX, 7,1. Kàthaka Samhità XXXIX, I3. Taittirìyabramana 
1,5,1... tham chiếu Kirfl, Die Kosmographie der Inder §. 
36), thuyết tinh tọa đã trường kỳ chi phối Ấn Độ, kế cả 
trong Phật giáo. Tình tọa, tức tính diệu, có 27 hay 28, do 
một hoặc nhiều tinh tọa hợp thành. Xin kể những tên như 
Sau: 

1) Mão; 2) Tất; 3) Tuy; 4) Sâm; Š) Tỉnh; 6) Quỹ: 7) 
Liễu; 8) Tinh; 9) Trương; 10) Dực; 11) Chân; 12) Dốc; 13) 
Cáng; 14) Thị; 15) Phòng; 16) Tâm; l7) Vĩ; 18) Kỳ; 19) 
Đầu; 20) Ngưu; 21) Nữ; 22) Hư; 23) Nguy; 24) Thất; 25) 
Bích; 26) Khuê; 27) Lâu; 28) VỊ. 


10- THIÊN GIỚI (phần 2) 


Trở lên mới chỉ là đại thể của Tư Ngõa Lỗ Đà Tạp. 

Từ đây trở lên nữa, còn thích ứng với công đức của người 
cư trụ mà chia thiên giới thành các cõi như: Mã Cáp Lỗ Đà 
Dà, Đa Na Lỗ Đà Dà, Tha Ba Đà Dà, Sa Cơ Da Lỗ Dà 
v... Tựu trung, Mã Cáp Lỗ Đà Dà là trụ xứ của những 
người ở kiếp trụ, Dà Na Lỗ Đà Dà là chỗ ở của các con 
Phạm Thiên, như Sa Nan Đà Na v.v... Lại theo Tú Bá Lạp 
Na thì các nhà hiền triết của Số Luận như Ca Tỳ La, A Tư 
Lợi, Nga Túc, Bang Ca Thị Dà v.v... cũng ở cõi này. Đây 


320 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


đại khái có nghĩa là cõi tịnh độ của những người giải thoát 
ở. Tha Ba Đà Dà, theo Lâu Ca Bá Lạp Na là Sa La Cá Ba 
Ca Lạc Dà, người ở cõi này thân dài tám nghìn vạn do tuần. 
Sau hết là Tát Ca Lạc Dà; đây là Phạm Thiên giới, sinh vào 
cõi này không còn phải chết nữa, thân dài bốn ức tám nghìn 
vạn do tuần (4§koti), duy chỉ là những người Bà La Môn đã 
được chân trí. 

Còn điều nữa nên chú ý là: căn cứ theo phần chú thích 
kinh Du Dà của Da Xá thì: I. Nhĩ Lạc Ca, 2. An Đa Nhã 
Xá Lạc Ca, 3. Mã Đàm Đà Lạp Lạc Ca, 4. Bá Lạp Xá Ba 
Già Lạc Ca,5. Dà Na Lộ lạc Ca, 6. Tha Ba Lạc Ca, 7. Tát 
Già Lạc Ca gọi là thất giới (bảy cõi). Lại theo phần chú 
thích Du Dà Tát Đa Khương Đa Lợi Ca của Bá Đa Na Cơ 
Lợi Tha thì vị thần ở cõi thứ tư Bá Lạp Xá Ba Dà Lạc Ca là 
A Di Đà Bá: đây là điểm rất đáng chú ý khi nghiên cứu 
thần thoại Di Đà trong Phật giáo. 

Lại nữa, thế giới quan trong phần chú thích kinh Du 
Dà và thế giới quan Phật giáo có chỗ tương tự; đây cũng lại 
là điểm có giá trị về mặt nghiên cúu. Tức như trong Dà Na 
Lỗ Đà Ca Lập Phạm phụ thiên, Phạm chúng thiên; rồi trong 
Ta Ba Lạc Ca thì Quang âm thiên chính là điểm đó (tham 
chiêu Kirfel, Die Kosmographie der Inder ss. 142-143). 


11- HẠ GIỚI 


Về thượng giới, đại thể đã được trình bày qua như 
trên, sau đây ta hãy đề cập đến hạ giới, tức nói về Ba Tha 
Lạp. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 321 


Như trên đã nói, Ba Tha Lạp (có nghĩa là rơi xuống) 
gồm có bảy tầng là: A Tha Lạp hay Tha Lạp, Duy Tha Lạp, 
Ni Tha Lạp, Tư Tha lạp, Tha Lạp Tha Lạp, Lạp Tát Tha 
Lạp và Mã Cáp Tha Lạp. Mỗi tâng này lẫy một nghìn do 
tuần ngoài vỏ cõi đất làm cảnh, tông cộng là bảy vạn do 
tuần. Tất cả tầng này đều là chỗ ở của A Tu La, La Sát và 
Rồng v.v... Những đô thị trong đó có thể nói cũng trang 
nghiêm như ở Thiên quốc. Về địa vị,, những cõi này tuy ở 
dưới nhân gian, nhưng về phương điện lực (sức) thì lại ở 
trên nhân gian, cho nên thế giới này được cầu tạo dưới mặt 
đất. Về sự khu biệt của mỗi tầng tuy không được rõ lắm, 
như đại khái thì chăng qua chỉ là đem phối hợp các loại quỷ 
thần thoại trong đó, bởi thế tôi tưởng sau đây nên nói sơ 
qua về mỗi tầng. 

Tầng thứ nhất, có cung điện của Nam Cơ, tức A4 Tu 
La. 

Tâng thứ hai, có cung điện của Cáp Da Khô Lợi 
Ngõa. 

Tâng thứ ba, có thành đô của Tư Lợi Hi Lạp Tư, Hi 
Hưu Mã Lạp, Khôn Tì Lạp, hay có cung điện của Tạp Tì 
Lạp v.V... 

Tâng thứ tư, có đô thành của Tạp Lạp Nại Mễ. 

Tâng thứ năm, có đô thành của Đãi Kỷ Đa, Vũ La Ca 
Na. 

Tâng thứ sáu, là chỗ ở của Quảng Tài Tử Long 
Vương. 


322 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


T1 âng thứ bảy, có đô thành Ba Lợi, 4 Tu La và Độc 
Long ở. 


12- ĐỊA NGỤC 


Sau hết là địa ngục. Địa ngục tuy được bảo là ở dưới 
Ba Tha Lạp, nhưng lúc đầu nó được coi ngang với Ba Tha 
Lạp. Điều này cứ xem Kỳ Na Giáo thay Ba Tha Lạp mà lập 
bảy địa ngục thì đủ rõ. 

Tư Tưởng địa ngục tuy đã manh nha từ thời đại Lê 
Câu Vệ Đà nhưng vẫn chưa rõ ràng, đến A Thát Bà Vệ Đà 
và Phạm Thư nó mới được biểu hiện dần dần, và cuối cùng, 
đến thời đại Phật giáo thì tư tưởng đó trở nên rất thịnh. 
Những kỷ tải của nó liên tục trải qua các niên đại và dần 
dần đã được phô bày một cách tinh tế. Trong các kinh điển 
nguyên thủy của Phật giáo, hoặc Ma Ha Bà La Đa thứ 12, 
cho đến Pháp điển Ma Nô 4.88, cũng đều đã nói đến, nhất 
là đến Bá Lạp Na, có thể nói đã đạt đến điểm viên thục. Về 
cách trình bày, trên đại thể, tuy cộng thông, nhưng nếu đi 
vào từng chỉ tiết, thì trong đó không khỏi có sự sai biệt. Bởi 
thế, ở đây chỉ nói một cách đại yếu mà thôi. 

Trước hết xin nói về số mục. Địa ngục có 28 loại, con 
số này tuy là thông lệ, nhưng trong Ma Nô Đạt Ma Xá 
kinh, Vu Tuần Tư Ô Lợi Để v.v... thì chỉ có 21. Tôi cho 
rằng con số 21 so với 28 vẫn còn là nguyên thủy. 

Bây giờ căn cứ theo Ma Nô để liệt kê những tên như 
sau: 

1) Tha Di Tư Lạp (Ám hắc); 2) An Lạp Tha Di Tư 
Lạp (Manh ám); 3) Ma Ha Lao Lạp Ngõa (Đại khiếu hoán); 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 323 


4) Lao Lạp Ngõa (Khiếu hoán); 5) Nại Lạc Ca (Nại lạc 
ca?); 6) Tạp Lạp Tư Đà La (Hắc thằng); 7) Ma Ha Nại Lạc 
Ca (Đại nại lạc ca); 8) Tam Địa Ngõa Na (Đăng hoạt); 9) 
Ma Ha Vu Cơ (Đại a tỷ); 10) Tha Ba Na (Viêm nhiệt); l1) 
Tam Ba La Tha Thiên Na (Đẳng nhiệt); 12) Tam Cáp Tha 
(Chúng hội); 13) Tát Tạp Câu Lạp (2); 14) Khó Đặc Mã 
Lạp (Ác xú); 15) Phụ Cơ Mộc Lợi Kỷ Lạp (Thiết đình); 16) 
La Cáp Hương Khố (Phũ nhập); 17) Lợi Kỳ Xá (2); 18) 
Bản Tha Na (2); 19) Xá Lộ Mã Lợi (Lạt); 20) A Tư Bà La 
Ngõa Na (Kiếm diệp lâm); 21) La Cáp Lạp La Tạp (2). 

Con số 28 đại khái cũng có thể là do số 21 trên đây 
mà thêm lên, hoặc cũng có thể là chính con số 21 đã thiếu 
mất: điều này chưa đoán định được. Giờ hãy tạm căn cứ 
theo Bà Tạp Ngõa Tha Bá Lạp Na và Đề Vu Ba Tạp Ngõa 
Tha Bá Lạp Na để liệt kê những tên sau đây: 

1) Ám hắc địa ngục; 2) Đại ám hắc địa ngục; 3) Khiếu 
hoán địa ngục; 4) Đại khiếu hoán địa ngục; 5) Bình chử địa 
ngục; 6) Hắc thằng địa ngục; 7) Đạo diệp lâm địa ngục; 8) 
Trư khẩu địa ngục; 9) Ám tỉnh địa ngục; 10) Thực trùng địa 
ngục; 11) Hỏa trứ địa ngục; 12) Thiết quản địa ngục; 13) 
Kim cương thích thương địa ngục; 14) Thỉ niệu cầu địa 
ngục; 15) Bất khiết trì địa ngục; 16) Tắc tức địa ngục; l7) 
Sát thương địa ngục; I8. Thóa ầm địa ngục; l9. Ngục 
khuyến địa ngục; 20) Vô gián địa ngục; 21) Thiết âm địa 
ngục; 22) Diêm thủy trì địa ngục; 23) La sắt quần thực địa 
ngục; 24) Thương tuy địa ngục; 25) Xỉ thương địa ngục; 
26) Huyệt diệt địa ngục; 27) Phản báo địa ngục; 28) Châm 
khẩu địa ngục. 


324 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Địa ngục trong Du Dà Tất Đàm Đa Khương Đà Lợi 
Dà (trang 127) đã thoát thai từ con số trên. Giờ xin tạm căn 
cứ vào những địa ngục trên để tả sự khổ trong mỗi địa 
ngục. 

I- Ám hắc địa ngục là chỗ ở của những người chuyên 
nghề ăn trộm (trộm vợ người khác cũng thế). Nỗi khổ là 
đói khát, bị đánh đập bằng dao, gậy, luôn luôn chết ngất đi. 

2- Đại ám hắc địa ngục là nơi đi đến của những kẻ 
làm hại mạng sống của người khác để Cướp giật vợ, con, tài 
sản của người ta. Kẻ ấy thường chịu đau khổ cũng như cây 
lớn bị mắt gốc. 

3- Khiếu hoán địa ngục là chỗ đi đến của những người 
chỉ biết lợi mình, không đoái hoài gì đến lợi của chúng 
sanh. Nỗi khổ là do rắn hành hạ. 

4- Đại khiếu hoàn địa ngục, so với địa ngục trên, trình 
độ còn kịch liệt hơn nữa. 

5- Bình chử địa ngục là nơi ở của những kẻ giết người 
hay thú vật. Nỗi khổ là bị chưng trong chảo dầu. 

6ó- Hắc thằng địa ngục là nơi đi đến của những người 
giết cha mẹ hay giết Bà La Môn. Địa ngục nảy rộng một 
vạn do tuần, trên dưới do đồng nóng đốt cháy. Tội nhân 
chịu khổ trải qua vô số kiếp. 

7- Đao diệp lâm địa ngục là nơi đi đến của những 
người bỏ kinh Vệ Đà để chạy theo những kẻ mê tín dị 
đoan. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 325 


8- Trư khẩu địa ngục là chỗ ở của hàng vua chúa, đại 
thần đã xử tử những người vô tội. Nỗi khổ là do sứ giả của 
Diêm ma là Tư Ca Lạp cắt đứt chân tay. 

9- Ám tỉnh địa ngục là nơi ở của những người làm tổn 
hại sinh vật của kẻ khác. Trong cái giếng tối tăm này, tội 
nhân thường chịu khổ do sinh vật hành hạ. 

10- Thực trùng địa ngục là nơi đi đến của những 
người không tế lễ, không bố thí cho người khác. Nỗi khổ là 
bị ác trùng ăn thịt. 

11- Hóa chử địa ngục là chỗ ở của những người ăn 
trộm vàng, bạc, của cải của người ta. Nỗi khô là do ngục tốt 
đốt những cây đũa lửa xiên vào người. 

12- Thiết quản địa ngục là nơi đi đến của những kẻ 
gian đâm. Nỗi khổ là bị đánh bằng gậy sắt nung đỏ. 

13- Kim cương thích thương địa ngục là chỗ ở của 
những kẻ giao tiếp với mọi loài sinh vật. Theo Bá Lạp Phu 
Mã Bá Lạp Na thì đây là chỗ ở của những người đàn bà 
hoang dâm. 

14- Thỉ niệu cấu địa ngục là nơi ở của hàng quốc 
vương đại thần dùng làm pháp luật đối với những dị đoan. 
Bao quanh địa ngục này là những cứ rãnh đầy dẫy vật nhơ 
nhớp. 

15- Bất khiết trì địa ngục là chỗ ở của những người 
thông dâm với đàn bà vô hạnh. Nỗi khổ là phải ăn những 
đồ nhơ bần trong ao nước tủ hãm. 


326 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


16- Hàn tức địa ngục là nơi đi đến của những người 
Bà La Môn hay người ngoài, vì săn bắn mà giết lầm sinh 
vật. Lính gác ngục dùng những người đó làm đích đề băn. 

17- Sát thương địa ngục là chỗ ở của những người 
giết động vật để tế lễ bậy bạ. Nỗi khổ là ngục tốt cắt hết 
chân tay. 

18- Thóa âm địa ngục là nơi đi đến của những người 
Bà La Môn bỗng vì dục tình mà cùng đàn bà đồng chủng 
tộc g1ao tiếp. Chịu khổ ở địa ngục tinh dịch. 

19- Ngục khuyến địa ngục là chỗ ở của những kẻ làm 
nghề giặc cướp, bóc lột người khác. Nỗi khổ là do 720 con 
chó của sứ giả Diêm Ma cắn xé. 

20- Vô gián địa ngục là nơi của những kẻ giả dối, lừa 
gạt. Nổi khổ là đứng trên một mỏm đá cao 100 do tuần mà 
lộn nhào xuống, và cứ thế tiếp tục, không bao giờ ngừng. 

21- Thiết âm địa ngục là chỗ ở của những kẻ tu hành 
mà uống rượu say sưa. Nỗi khổ là ngục tốt bắt uống nước 
sắt nóng. 

22- Diêm thủy trì địa ngục là nơi mà những kẻ lúc 
sống chuyên khen mình, chê người, đến lúc chết phải đọa 
vào đó. 

23- La sát quần thực địa ngục là chỗ ở của những 
người giết người để làm vật tế lễ, hoặc đàn bà ăn thịt của 
người bị giết làm vật tế lễ. Nỗi khổ là bị La sát ăn thịt, uống 
máu họ và vừa ăn vừa nhảy múa. 

24- Thương tuy địa ngục là nơi đi đến của những 
người đem đày người khác ra những hoang đảo trong khi 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 327 


họ thật không có tội. Nỗi khổ là do các loài chim dùng mỏ 
mồ cắn. 

25- Xi thương địa ngục là chỗ ở của những người 
thịnh nộ bắt ép người phải theo mình. Sau khi chết bị con 
rắn lớn dùng răng mà cắn xé. 

26- Huyệt diệt địa ngục là nơi đi đến của những kẻ 
khi còn sống bắt người nhốt vào hang động u ám. Khi chết 
bị giam vào hang núi, núi biến thành lửa. 

28- Châm khẩu địa ngục là nơi đi đến của những kẻ 
khi còn sống, vì tham dục, duy chỉ chú ý đến của báu. Nỗi 
khổ là bị ngục tốt đùng kim đâm vào chân tay. 


13- THẺ GIỚI DIỄM MA 

Trở lên đã giải thích một cách đại khái về các tên của 
địa ngục. Trong các Bá Lạp Na, ngoài những con số trên 
đây, còn có nhiều số mục và tổ hợp nữa. Nhưng ở đây 
không đủ thì giờ để trình bày một cách tỉ mỉ, mong độc giả 
đọc thêm Die Kosmographie der Inder ss. l47-l37 của 
Kirfel sẽ rõ. Tuy nhiên, ở đây không thê không nói qua về 
điểm này: Tức là, người tống giam vong hồn kẻ chết vào 
địa ngục ấy cứu kinh là ai? 

Về vấn đề này, nếu đứng trên lập trường tự nghiệp, hi 
đắc mà nói, thì cái gọi là địa ngục chăng qua chỉ là “ 
nghiệp sở cảm”, nhưng Bá Lạp Na lại cho đó là sự tồn H 
vật lý nên cần phải có người hướng đạo. Người lãnh công 
việc đó là Diễm Ma. Theo Bá Lạp Phu Bá Lạp Na thì kẻ ác 
sau khi chết bị sứ giả của Diêm Ma đến bắt linh hồn đưa về 
đô thành của Diêm Ma. Thành này rộng mười vạn do tuần, 


328 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


bốn góc cao một vạn do tuần, và tường thành đúc bằng 
vàng. Nhưng đô thành của Diễm Ma không phải chỉ là nơi 
đi đến của những ác nhân, mà cả thiện nhân cũng được đưa 
đến đây, sau khi chết. Nhưng lối vào của những người này 
có khác nhau. Nghĩa là cửa Đông được trang trí bằng tràng 
phan dải đá quý, ngâm vịnh Kiện Đại Phược, A Bá Tát Lạp 
Tư để đón rước: đó là lối vào của các thần tiên, người tu Du 
Dà và các thánh nhân. Cửa Bắc được trang hoàng bằng 
tràng hoa, ngọc trai, có tiêu, địch và đọc tụng Vệ Đà: đó là 
lỗi vào của những người có đức hạnh, có làm phúc, có kòng 
chân thật và hiếu kính cha mẹ. Cửa Tây, so với cửa Bắc 
kém hơn một chút, nhưng vẫn có trang hoàng và âm nhạc: 
đó là lỗi vào của những người lễ bái Thấp Bà, hành hương 
thánh tích và thờ phụng Hỏa thần. Còn cửa Nam là đường 
vào của những kẻ làm ác. Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng 
kêu gọi, đã thấy các loài ác thú, ác trùng trông rất đáng sợ 
đang đi đi lại lại. Linh hồn kẻ ác phải đi qua cửa đó đề đến 
chỗ Diêm Ma. Lúc ấy Diêm Ma là ông quan tòa rất đáng 
SỢ. Ngôi cạnh Diêm Ma là viên Thư ký tên Cơ Đà La Cô 
Bá Tha, tuyên đọc tội trạng của tội nhân ở Sa Bà, Diễm Ma 
theo đó mà xét xử thích đáng, và cuối cùng, tùy theo tội 
trạng nặng, nhẹ mà truyền lệnh tống giam vào những địa 
ngục như đã kê trên trong một thời kỳ nhất định cho xứng 
đáng với tội trạng. Trong Bá Lạp Phu Bá Lạp Na còn nói rõ 
địa ngục có lớn, nhỏ và thời gian có dài, ngắn v.v... nhưng 
ở đây tôi không đề cập đến. 

Tại Diêm Ma còn có phương diện chủ Thiên quốc, 
đây là điểm ta cần lưu ý (tham khảo thêm KirKIl, Die 
Kosmographie der Inder ss. 163-4). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 329 


THẺ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO 


“Gấu tue nhất: 
KHÍ THẺ GIAN 


1- LỜI TỰA 


Như đã thường được trình bày ở trên, Phật giáo cũng 
chia thế giới này thành ba cõi: điều đó không khác với Bà 
La Môn giáo. Nhưng đặc sắc của Phật giáo là, trong khi Bà 
La Môn giáo cho Thiên, Không, Địa là ba cõi và coi như 
vật lý, thì Phật giáo, để thích ứng với cảnh giới tinh thần 
của chúng ta, suy cứu từ thứ tự tu Thiền định, mà gọi ba cõi 
là Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới. Dục giới là nơi lòng 
dục thịnh; Sắc giới là nơi tuy không thịnh nhưng vẫn chưa 
hoàn toàn thoát ly được sự trói buộc vật chất; còn Vô sắc 
giới là cõi đã hoàn toàn thoát ly sự trói buộc vật chất, chỉ 
còn lại cái đương thê tinh thần độc lập, chính là cái nắc 
thang tu dưỡng tinh thần của chúng ta. Đây cũng giống như 
trong Ý hành kinh thuộc Trung A Hàm, quyển 43 (Đại 
chính, 1, trang 400, trung) lấy Sinh địa làm ba cõi, và lấy 
Tu địa làm ba cõi vậy. Cứ xem thế thì đủ rõ. Bởi thế, trong 
Phật giáo, đền A Tỳ Đạt Ma, đề thích ứng với thế giới quan 


330 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


vật lý thần thoại của đương thời, đến một trình độ nào đó, 
tuy có tu chỉnh ba cõi thành hình thái tồn tại vật lý, nhưng 
đến khi kết quả thì vẫn muốn theo lập trường luân lý Duy 
tâm luận mà giải thích hết thảy. Giữa thế giới quan Bà La 
Môn giáo và thế giới quan Phật giáo có điểm bất đồng rất 
lớn. Tức là, Bà La Môn giáo cho sự bắt đầu cũng như sự 
chung. kết của thế giới là do sự thức giác hay ngủ nghỉ của 
các thần, còn Phật giáo thì cho rằng thế giới phải tùy thuộc 
vào những quan hệ nhân duyên, không thừa nhận nó có ý 
chí tồn tại tuyệt đối; đến như quan hệ chung kết thì tùy 
thuộc ở nghiệp lực của các loài hữu tình: thế giới thành hay 
hoại, tất cả đều tùy thuộc ý chí của chúng ta, muốn hiểu thế 
giới quan Phật giáo. Điểm này đối với thế giới quan của Kỳ 
Na giáo hơi tương tự, nhưng: rất bất đồng đối với thế giới 
quan của Bà La Môn giáo vốn đặt nặng về Khởi Nguyên 
luận. Theo ý nghĩa này, chiếu theo văn tự, ta có thể nói 
trong thế giới quan Phật giáo không có đề mục Khởi 
nguyên luận. 

Nhưng, nay nếu đứng trên lập trường của A Tỳ Đạt 
Ma mà nhìn ba cõi về phương diện vật lý thì như thế nào? 
Trong ba cõi thì vô sắc giới vì đã hoàn toàn ly khai mọi 
quan hệ vật chất nên được đặt ra ngoài vấn đề thế giới hiện 
tượng luận, mà chỉ còn lại hai cõi là Dục giới và Sắc giới. 
Nhưng, cái gọi là Sắc giới, mặc dầu về phương diện vật lý, 
tuy vẫn chưa thoát hắn sự trói buộc của vật chất, song đến 
đây, thật ra do xứ sở mà bị trói buộc, chứ về phương diện 
cảnh giới thì vẫn có điểm thù thắng. Ở đây, luận cứu đề 
mục khí thế gian tức là luận về dục ĐIỚI. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 331 


Dục giới lẫy núi Tu Di làm trung tâm, trở xuống, từ 
địa ngục, trở lên, đến 33 tầng trời; lại lấy núi Thiết Vi làm 
vòng ngoài, lấy núi Tu Di làm trung tâm, tức là Cửu sơn, 
Bát hải, tứ châu, nhật, nguyệt v.v... Song, có điều nên chú ý 
là, theo Phật giáo, không những chỉ thế giới này, mà tất cả 
thế giới là vô tận, trong Bà La Môn giáo, đối với thế ĐIỚI 
này, đã nói có vô sô, nhất là trong Phật giáo thì một tiểu 
thiên thế giới, trung thiên thế giới và đại thiên thế giới v.v... 
, rồi đến thời kỳ phát đạt nhất của A Tỳ Đạt Ma thì lấy đại 
thiên thế giới làm một vũ trụ. Tiểu thiên thế giới gồm một 
nghìn nhật nguyệt, Tu Di và tứ châu v.v... đã nói ở trên (gọi 
là Sahasra-cùdika loka-dhàtu); một trung thiên thế giới lại 
gồm một nghìn tiểu thiên thế giới; và một đại thiên thế giới 
gồm một nghìn trung thiên thế giới (tức là 1000 x 1000 = 
100.000 tiểu thiên thể giới), và sự hình thành hay hoại của 
các thế giới đó có thê nói là giống nhau (Câu-xá quyền 11). 
Thế ĐIỚI tuy nhiều như thế, nhưng vì giông nhau nên, trên 
đại thể, nếu hiểu được một thế giới tức có thể hiểu được 
toàn bộ thế giới. 


2- PHONG LUÂN, THỦY LUẬN, KIM LUẬN 


Từ căn để, vòng gió, vòng nước và vòng vàng trên 
đây dựa vào hư không (tức không gian). Từ trên không 
gian sinh ra vòng gió. Theo luận Câu-xá, gốc của vòng này 
có 16 Lạc xoa (Tàu dịch là Ức, tương đương với 100.000) 
do tuần; còn theo lập Thế A Tỳ Đàm luận, quyên 1, thì có 
19 ức sáu vạn do tuần. Theo Tụng sớ, mỗi do tuần là l6 
dặm. Chiều rộng của nó thì từ Khởi Thế kinh cho đến Câu- 
xá luận đều thông lệ cho là vô biên, nhưng duy có Lập Thế 


332 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


A Tỳ Đàm luận lại bảo đường kính của nó là mười hai vạn 
ba nghìn bốn trăm năm do tuân. 

Trên vòng gió lại sinh ra vòng nước. Theo Câu-xá 
luận, chiều sâu là tám ức do tuần, chiều rộng là mười hai ức 
ba nghìn bốn trăm năm mươi do tuần; còn Lập Thế A Tỳ 
Đàm luận thì bảo chiều dài là bốn ức tám vạn do tuần, và 
chiều rộng thì cũng giống với Câu-xá, Đại Lâu Thán kinh 
thì nói sâu bốn trăm sáu mươi vạn do tuần; còn Khởi Thế 
kinh lại bảo sâu sáu mươi vạn do tuần; còn Thế Kỷ kinh thì 
nói ba nghìn ba mươi do tuần, và rộng thì vô biên. 

Trên vòng nước lại có vòng vàng: rộng cũng như 
vòng nước, còn dày, theo Câu-xá là ba ức hai vạn do tuần 
(những sự so sánh tường tận đó thấy trong Câu-xá luận 
pháp nghĩa, quyền 11, và Câu-xá luận quyên 11). Tóm lại, 
đến vòng vàng này là sự thành lập của địa câu, và tất cả các 
hiện tượng trên địa cầu, là những hình thái trên vòng vàng. 


3- CỬU SƠN, BÁT HẢÁI LÂY NÚI TU DI LÀM 
TRUNG TÂM 


Nếu đứng về phương diện ngang mà quan sát thì thế 
giới nhỏ này lấy núi Tu Di làm trung tâm mà có chín núi, 
tám biển. Tức trong Bá Lạp Na gọi là bảy biển, bảy châu. 
Trong Phật giáo thì gọi là chín núi, tám biển. Mà trung tâm 
của chín núi, tám biến là núi Tu Di. Theo Câu-xá luận, Lập 
Thế A Tỳ Đàm luận và Đệ Duy Da Ngõa Tha Na thì các 
núi và biển bao quanh núi Tu Di theo thuận tự như sau: 

Tô Mê Lư Sơn (Diệu Cao) 

Du Kiện Đạt La Sơn (Trì Song) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 333 


Y Sa Đà La Sơn (Trì Trục) 


Khư Địa Lạc Ca Sơn (Diễm Mộc) 

Tô Đạt Lê Xá Na Sơn (Thiện Kiến) 

Ngạch Thấp Phược Yết Noa Sơn (Mã Nhĩ) 

Tỳ Na Đát Ca Sơn (Tượng Nh]) 

Ni Dân Đạt La Sơn (Trì Sơn, hay tên cá) 


Thiết Luân Vi Sơn 

Theo Lân Ký thì những tên này do theo hình mà đặt 
(Tụng sớ quyền 11). Theo Khắc Lỗ Ngãi Lỗ thì bảy núi từ 
Trì Song đến Trì Sơn là quan hệ với bảy sao Nhật, Nguyệt, 
Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, và Thủy. 

Nhưng thuận tự trên đây chưa hắn nhất trí trong các 
truyền thuyết. Theo kinh Bản Sinh, tương đương với bảy 
núi trên là: I. Sudassana, 2. Isadhara, 3. Nemindhara, 4. 
Assakamna, 5. Karavika, 6. Yugandhara, 7. Vinataka. Ngoài 
ra, trong Á Tha Na Lợi Nạt, Đại Sự, Lâu Thân kinh, và 
Khởi Thế kinh v.v... thuận tự đó cũng có nhiều chỗ không 
giống nhau, đó là điểm cần ghi nhận (Câu-xá quyền 11). 
Tóm lại, dù sao thì thuận tự đó đều có. Những núi đó lây 
núi Tu Di làm trung tâm, rồi thuận theo thứ tự, cách biển 
(hải luân), mà bao vây ở vòng ngoài tức là Luân Sơn. 

Song, vị trí của những núi đó như thế nào? Theo Câu- 
xá, quyên I1 thì tất cả đều đứng trên Kim luân (vòng vàng) 
và đều bâm sâu xuống nước tám vạn do tuần, nhưng độ cao 
ở trên mặt nước thì không nhất định. Núi Tu Di ở trên nước 
tám vạn do tuần, nhưng núi Trì Song chỉ có bốn vạn, rồi 
đến núi thứ ba là Trì Trục thì chỉ có hai vạn do tuần, dần 


334 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


dần cứ giảm đi một nửa cho đến cuối cùng là núi Thiết Vi 
chỉ nhô lên khỏi mặt nước có ba trăm mười hai do tuần rưỡi 
mà thôi. Còn về chiều rộng của các núi đó thì cũng bằng độ 
cao của chúng (Câu-xá quyền I1), cho nên thuận theo độ 
cao, chiều rộng cũng giảm bớt đi dần dần. Tức thế giới này 
lây núi Tu Di làm trung tâm mà thành hình thái như biểu đồ 
sau đây: 


Núi 
Tu-Di 
T Trì Song 
Trì Trục9 | ¬9 
© 'Ð Diêm Mộc 
Thiện Kiến#* ÒỒỔ 
© `Ð Mã Nhì 
Tượng s @- `© 
tá bị |Slk ` Trì Sơn 
v2 Ẩy @-‹ _ b cm) N 
Thiết Luân =s lsš ÒĐ 
© =, |=l= `© 
=< S < 
=| || LS| kS.9J © kÒ 
k3 t = ®Ị® — th œ 
— ch = = ịỊm © — l 
l) — © ® | =. =. t¬ 
h» 
<| |<| |< > =<| | J< 
š S6 || §Ê 
s 
= 
BỊ |R| |ễ S| | |š| lã| lễ 
`< 
9. 
e 
E 
Đe 


(cũng có thuyết theo thứ tự giảm nửa độ cao của các 
núi từ đưới nước -Lập Thế A Tỳ Đàm luận quyên 2, Đại 
Chính, 32, trang 182, thượng). 

Thứ đến tám biển. Trong tám biển này, theo Câu-xá 
thì bảy biển trước là nội hải, nước ngọt, còn biển kia, tức 
nội hải của Thiết Vi Sơn, thì gọi là ngoại hải, toàn nước 
mặn. Về chiều rộng thì Câu-xá nói: “Khoảng giữa các núi 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 335 


có tám biến, bảy biển trước gọi là nội hải. Biển thứ nhất 
rộng tám vạn đo tuần, bốn bên đều gấp ba. Sáu biển kia chỉ 
rộng bằng nửa, còn biển thứ tám gọi là ngoại hải, rộng ba 
lạc xoa (ức) hai vạn nghìn du thiện na (do tuần)”. 

Căn cứ theo lời giải thích trên đây thì từ ngoại diện 
núi Tu Di đến nội diện núi Trì Song, đường kính là tám vạn 
do tuần, bốn góc của núi Trì Song cũng như của núi Tu DỊ, 
nội điện mỗi bên là 24 vạn do tuần, tổng cộng chu vi là 26 
vạn (tức Ấn Độ kẻ là chín ức sáu vạn) do tuần. 


Ngoài ra, các núi kia, vì cứ giảm đi một nửa bề rộng 
cho nên, từ ngoại diện của núi Trì Song đến nội diện của 
núi Trì Trục đường kính chỉ còn bốn vạn do tuần. Từ đây 
trở xuống có thể cứ tính theo phương pháp đó, Biển cuối 
cùng, tức ở khoảng từ núi Trì Sơn đến núi Thiết Vi thì 
đường kính là ba mươi hai vạn nghìn (tức ba ức hai vạn hai 
nghìn) đo tuần, mà núi Thiết Vị, vì là thể tròn, cho nên toàn 
chiều dài của nó, tính từ trung tâm núi Tu Di đến đây cách 
xa gấp đôi. 

Lập Thế A Tỳ Đàm luận bảo chu vi của núi Thiết Vi 
là 16 ức một vạn ba trăm năm mươi do tuần (Lập Thế A Tỳ 
Đàm luận, quyền 2, Đại Chính 32, trang 1§1), về điểm này, 
giữa Lập Thế A Tỳ Đàm và Câu-xá có chỗ hơi bất đồng, 
Câu-xá cho độ sâu của các biển cũng đồng với chiều rộng - 
Câu-xá quyền I1 nói: “Chín núi đứng trên Kim luân và đều 
ăn sâu đưới nước tám vạn do tuần - Lập Thế A Tỳ Đàm thì 
cho núi Tu Di là sâu nhất, rồi các núi theo thứ tự cứ nóng 
lên dần dần, cho đến núi Thiết Vi thì chiều sâu cũng như bề 
dày còn có 312 đo tuần rưỡi. 


336 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Trên đây chỉ là sự giải thích đại khái về cõi đại địa 
này mà thôi. Nhưng, trong đó cái vị trí của thế giới ta hiện 
ở đây như thế nào? 

Trong ngoại hải, tức phía trong núi Thiết Vi và phía 
ngoài núi Trì Song, có bốn châu. Trong số đó, châu Diêm 
Phù Đề ở phía Nam, hình giống như cái xe, Bắc rộng, Nam 
hẹp, ba cạnh đều dài hai nghìn do tuần, còn cạnh phía Nam 
chỉ có ba do tuần rưỡi. Xem hình vẽ: 


2000 


Đây chính là thế giới quan mở rộng địa hình Ấn Độ, 
mà cũng là thế giới chúng ta đang ở (Bà La Môn giáo cho 
châu Diêm Phù Đề là trung tâm của thế giới, trong đó có 
núi Tu Di, ở phía Nam núi Tu Di là Bà La Đa, tức Ấn Độ). 
Phía Đông hải ngoại là châu Đông Thắng Thần 
(Pùrvavideva), hình thể như bình bán nguyệt. Câu-xá nói, 
cạnh phía Đông có 350 do tuần, nhưng vì ba cạnh kia, mỗi 
cạnh đều là 2000 do tuần, cho nên hình thê của nó như biểu 
đồ Sau đây: 350 


` 
NÒ 
Ñ 
Đông Thắng Thần 


000£ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 337 


Tư tưởng Diêm Phù Đề châu chủ yếu đã phát xuất từ 
nơi có địa hình bán đảo, và đó chính là đã phát xuất từ 
Đông phương Duy Tải Cáp, nhưng dĩ nhiên, hình thái đã 
không giống với thế giới của ta. 


Về phía Bắc ngoại hải là châu Bắc Câu Lư, Bà La 
Môn giáo cũng nhận là châu này ở phía Bắc núi Tu Di và là 
một nước lý tưởng. Hình châu này vuông, và bốn cạnh đều 
có 2,000 do tuần, cho nên trên đại thể, chu vi của nó gồm 
có 8,000 do tuần. Sau hết, về phía Tây là châu Tây Ngưu 
Hóa hình châu này tròn, và đường trực kính là 2,500 do 
tuần, nên trên đại thể, chu biên có 7,500 do tuần. 

Về khoảng giữa các châu này, theo Lập Thế A Tỳ 
Đàm thì từ trung ương châu Diêm Phù Đề đến trung ương 
châu Tây Ngưu Hóa là ba ức sáu vạn sáu nghìn do tuần; lại 
từ đầu Bắc châu Diêm Phù đến đầu Bắc châu Bắc Câu Lư 
có bốn ức bảy vạn bảy nghìn năm trăm do tuần (Lập Thế A 
Tỳ Đàm luận, quyền 2, Đại Chính 32, trang 1S1, hạ). 

Tóm lại, bốn châu này là chỗ ở của người đời, trong 
đó, trạng thái sinh hoạt và tuổi thọ có khác, nhưng bắt luận 
châu nào, đứng về phương diện người mà nói, thì đều đồng 
nhất. Điểm thú vị đặc biệt là hình trạng khác nhau, tức diện 
mạo của người ở mỗi châu cũng tương tự như địa hình của 
châu ấy. Nghĩa là, người châu Diêm Phù Đề thì mặt trên 
rộng, dưới hẹp, người châu Tây Ngưu Hóa thì mặt tròn, 
người châu Bắc Câu Lư mặt vuông, người châu Đông 
Thắng Thần mặt hình bán nguyệt. 

Ngoài ra, mỗi châu đều nhận có các đảo phụ thuộc, 
điểm này, trong thế giới quan Bà La Môn giáo cũng có. 


338 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Theo Phật giáo, bốn châu đều có hai châu phụ. Tức hai 
châu phụ thuộc Diễm Phù Đề là Da Mạt La châu và Phiệt 
La Da Mạt La châu, chính là tư tưởng đã từ phương diện 
đảo Tích Lôn ngày nay mà phát đạt. Hai châu phụ của 
Đông Thắng là Đề Ha châu và Tỳ Ha châu; của Bắc Câu 
Lư là Đoản Lạp Dà và Kiều lạp Bà; của Tây Ngưu Hóa là 
Xá Hước và Uất Đát La Mạn Đát Lý Noa. Tám châu này 
tuy nói là chỗ ở của người, nhưng cũng có thuyết cho rằng 
Da Mạt La châu, hay Phiệt La Da Mạt La châu là chỗ ở của 
quỷ La Sát. Cái gọi là Quỉ đảo đại khái có nghĩa là Tích 
Lôn. 


4- NÚI TU DI 


Thứ đến, cái trạng thái của núi Tu Di như thế nào? 
Như đã nói ở trên, núi Tu Di cao tám vạn đo tuần, bốn góc 
trên ngọn núi, bề mặt mỗi cạnh đều có ít nhất tám vạn do 
tuần. Nửa phần dưới, tức từ mặt nước đến điểm bốn vạn do 
tuần, có bốn tầng, cách nhau một vạn đo tuần. Các tầng đó 
chạy dải ra vây quanh trung khu bộ của núi Tu Di. Tức tầng 
thứ nhất nhô ra một vạn sáu nghìn do tuần, tầng thứ hai, 
tám nghìn do tuần, tầng thứ ba, bốn nghìn do tuần, và tầng 
thứ tư, hai nghìn do tuần. Xem đồ biểu dưới đây: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 339 


Nhưng những nơi đó là chỗ ở của quỷ thần. Tầng thứ 
nhất là chỗ ở của thần Dạ Xoa tên là Kiên Thủ; tầng thứ hai 
là của Trì Phát; tầng thứ ba của Hằng Kiêu (xưa là Hằng 
Túy): tất cả đều là thần Dạ Xoa, họ hàng của Tứ Thiên 
vương. Tầng thứ tư là nơi của Tứ Thiên Vương. Đông 
phương là Trì Quốc Thiên Vương; Nam phương do Tăng 
Trưởng Thiên Vương ở; Tây phương do Quảng Mục Thiên 
Vương: Bắc phương do Tỳ Sa Môn Thiên Vương (đa - văn 
- thiên): bốn vị Thiên Vương này bảo hộ toàn thế giới 
(nhưng Khởi Thế Nhân Bản kinh quyền 6 (Đại Chính 1, 
trang 394, hạ); Lập Thế A Tỳ Đàm luận quyền 4 (Đại 
Chính, 32, trang 191, trung); Du Già Sư Địa luận quyền %) 
(Đại Chính, 30, trang 287, trung) đều nói bốn vị Thiên 
Vương này ở trên đỉnh núi Trì Song). 

Trên đỉnh núi Tu Di là Trời 33 (Đao Lợi Thiên) chiều 
rộng, theo Câu-xá (quyền 11) đưa ra hai giả thuyết, một 
cho rằng mỗi cạnh rộng tám vạn do tuần; một cho mỗi cạnh 
rộng hai vạn do tuần. Tam Thập Tam Thiên là thoát xuất từ 
thời đại Vệ Đà gọi chư thần là Tam Điệp Thập Nhất Thiên, 
cùng với cái mà Nhật Bản gọi là “Tám trăm vạn Thần” 

v... tương đồng, nó biểu thị một ý nghĩa tập đoàn, với số 
mục 33 này không có quan hệ gì đặc biệt cả. Chủ của cõi 
này là trời Đế Thích, thường được xưng là Sá Khắc Lạp 
Đức Duy Na Mỗ Nhân Đà La. Bắt đầu là kinh Khởi Thế 
(quyên 20, phẩm Đao Lợi Thiên)), rồi đến các kinh, luận 
khác, đều hết sức tán thán cõi trời Đao Lợi này, bởi thế, 
chúng ta hãy nhìn qua cảnh giới đó xem sao. Bốn góc trên 
đỉnh núi Tu Di có ngọn núi cao 500 đo tuần, là chỗ ở của 


340 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Kim Cương thủ, là người canh phòng núi Tu Di. Giữa đất 
bằng có đô thành gọi là Thiện Kiến (Diệu Kiến, hoặc dịch 
là Hỷ Kiến), bốn bên đều có 2,500 do tuần. Chu vi có Kim 
Thành dài một do tuần rưỡi. Đất mềm mại như dải nhung 
tơ. Trong thành này lại có điện Tỳ Xà Duyên rất thù thắng, 
là nơi ở của Đề Thích. Bốn phía ngoài thành có bốn khu 
vườn: phía Đông là vườn Chúng Xa; phía Nam có vườn 
Thô Ác (vườn Ác Khâu); phía Tây là vườn Tạp Lâm; phía 
Bắc là vườn Hỷ Lâm(Lập Thế A Tỳ Đàm luận quyền 3, 
ngoải bốn vườn kể trên, có ghi vườn Ba Lợi Dạ Đa. Còn 
giải thích tên Thô Ác, bảo rằng vì có ao và cây nên vườn 
này có tên là Thô Ác. Lại nữa, vì chư Thiên khi vào vườn 
này tranh giành nhau đi sau ổi trước mà sinh ghét nhau, do 
đó mới có tên là Ác Khẩu -Đại Chính, 32, trang 187, 
thượng). Tất cả vườn đó đều là những nơi du ngoạn của 
chư Thiên cõi Đao Lợi. Ngoài bốn vườn đó, về phía Đông 
Bắc ngoại thành còn có Ba Lợi Xà Đa, tức là khu vườn 
Viên Sinh Thụ. Trong đó có cây Viên Sinh cao 100 do 
tuần, cành tỏa ra bốn phía thành một cái tàn lớn che rợp 50 
do tuần. Dưới bóng tàn đó, chư Thiên tha hồ ăn uống và ca 
múa (về Đao Lợi Thiên và bốn vườn, có thể tham chiếu 
Trường A Hàm, quyền 20, phẩm Đao Lợi Thiên; Lập Thế 
A Tỳ Đàm luận, quyền 2 và 3; và Câu-xá quyền II). 


5- NHẬT NGUYỆT LỊCH SỐ 


Nhật nguyệt lịch số của Phật giáo so với Nhật nguyệt 
lịch số của Bá Lạp Na, có thê nói, rất có ý nghĩa khoa học. 
Nhật nguyệt lịch số của Bá Lạp Na thấy ở sự thực, nên rất 
thắng mực, mà cách thuyết minh lại quá thần thoại; Nhật 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 341 


nguyệt lịch số của Phật giáo tuy cũng giả định, nhưng lại 
kết hợp với sự thực để tìm cầu, nên phương pháp thuyết 
minh rất khít khao. 

Những văn hiến nói về sự vận hành của mặt trời, mặt 
trăng trong Phật giáo có rất nhiều, nhưng theo chỗ tôi biết 
thì văn kiện nói ra tường tận nhất về điểm này là Nhật 
nguyệt hành phẩm, trong Lập Thế A Tỳ Đàm luận, quyền 5 
(Đại Chính, 32, trang 165, thượng). Bởi thế, sau đây, tôi 
tưởng chỉ nên căn cứ theo đó mà nói một cách đại yêu về 
điểm này. 

Theo Lập Thế A Tỳ Đàm luận thì độ cao của mặt trời, 
mặt trăng băng nhau, ở điểm bốn vạn do tuần của núi Tu 
Di, tức cũng cao bằng đỉnh núi Trì Song (Bá Lạp Na cho 
mặt trời cao mười vạn do tuần, mặt trăng hai mươi vạn do 
tuần); lơ lửng giữa không trung, không rơi, mà cũng không 
bao giờ ngừng xoay vân, sở dĩ như thế là ở sức ió nâng 
đỡ. (Theo Thế Kỷ kinh, Thế Bản Duyên phẩm trong 
Trường A Hàm thì có năm ngọn gió nâng đỡ và làm cho 
mặt trời mặt trăng vận hành, đó là Trì phong, Dưỡng 
phong, Thụ phong, Chuyên phong và Điều phong. Đại 
Chính, 1, trang 145, hạ). (Lại trong Khởi Thế kinh, quyên 
10 (Đại Chính, I1, trang 360, hạ) nói là Trì phong, Trụ 
phong, Thuận phong, Nhiếp phong và Hành phong). Về 
hình thể thì mặt trời là một viên thể, đường kính 51 do 
tuần, mặt trăng có đường kính 50 do tuần (nếu so sánh với 
châu Diêm Phù thì mặt trời và mặt trăng nhỏ hơn biết bao! 
Vì ba cạnh của châu Diêm Phù mỗi cạnh có những 2,000 
do tuần). Phật giáo cũng nhận trong mặt trời và mặt trăng 


342 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


có cung điện, điểm này có thê nói cũng đồng nhất với cách 
khảo sát của Bà La Môn giáo. Song, những yếu tố cấu tạo 
thành bộ phận dưới của chúng thì, theo Phật giáo, mặt trăng 
là pha lê, được phủ bởi lớp bạch - ngân và nước chiếm 
phần lớn; còn mặt trời tuy cũng là pha lê nhưng được phủ 
bởi xích kim và lửa chiếm đại bộ phận. Trong Bà La Môn 
giáo không có sự thuyết minh này. 

Song, sự vận hành của mặt trời, mặt trăng như thế 
nào? Chúng đều lấy núi Tu Di làm trung tâm, lấy bốn châu 
làm giới hạn mà cùng xoay vần trong quỹ đạo. Do sự vận 
hành ấy mà có ngày, đêm. Mặt trời xoay từ Đông sang Tây; 
nửa đêm ở Bắc châu là lúc mặt trời lặn ở Đông châu; giữa 
trưa ở Nam châu là lúc mặt trời mọc ở Tây châu. Điểm này 
cũng tương đồng với Bà La Môn giáo. Còn về sự dài, ngắn 
của ngày, đêm thì: Bá Lạp Na cho quỹ đạo mặt trời, mặt 
trăng là 180 đường tròn hình ốc; trong Lập Thế A Tỳ Đàm 
luận thì đại thể chia nó thành ngoại lộ và nội lộ, và khoảng 
cách giữa hai đường này là 290 do tuần. Tựu trung, ngoại 
lộ trước hết ở hai châu Nam Phù và Bắc Câu Lư, từ điểm 
cực Nam (các châu thường lấy mặt hướng về núi Tu Di làm 
phương Bắc) của hai châu này, ở điểm 60 do tuần một 
điểm, rồi lại ở hai châu Đông Thắng Thần và Tây Ngưu 
Hóa, từ cực Nam, định điểm tại khu vực một phần ba của 
393 do tuần, chiếu theo bốn điểm đó mà họa một hình tròn 
và lấy nó làm ngoại lộ. Như vậy, đường kính của ngoại lộ 
sẽ là bốn ức tám vạn một nghìn ba trăm tám mươi đo tuần, 
chu vi là mười bốn ức bốn vạn bốn nghìn một trăm bốn 
mươi do tuần. Còn nội lộ, từ bốn điểm 290 do tuần, là một 
đường suốt phương Bắc, tức là điểm ở hai châu Nam Phù 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 343 


Đề và Bắc Câu Lư, cách cực Nam 350 do tuần; ở hai châu 
Đông Thắng Thần và Tây Ngưu Hóa là điểm ở vào một 
phần ba của 683 do tuần, đường trực kính là bốn ức tám 
vạn tám trăm do tuần, chu vi bốn ức bốn vạn hai nghìn bốn 
trăm do tuần. Mặt trời mặt trăng vận hành trong khoảng hai 
con đường này, và vì sự bất đồng của 290 do tuần nên Nhật 
nguyệt lịch số có tướng trạng khác nhau. 

Do đó, lấy thuyết quỹ đạo trên đây làm nền tảng để 
trước hết nói về sự vận hành của mặt trời, lấy một năm làm 
360 ngày (Š năm nhuận một tháng), thì quỹ đạo của mặt 
trời sẽ có 180 loại khác nhau. Đó tức là sự bất đồng giữa 
khoảng từ ngoại lộ vào nội lộ và từ nội lộ vào ngoại lộ vậy. 
Đương nhiên, mặt trời (cả mặt trăng cũng thế) quyết không 
chỉ vận hành riêng ở ngoại lộ hay nội lộ mà tất phải vận 
hành cả ở ngoại lẫn nội lộ, và chính vì đó mà thành 180 
loại. Trong số này, có bốn loại có thể được coi là tiêu chuẩn 
cơ bản. Thứ nhất, tại ngoại lộ Diêm Phù và nội lộ Bắc Câu 
là một đường quán thông trung lộ của hai châu Đông và 
Tây, ngày Đông chí (xưa là ngày 9 tháng I1?) của châu này 
(Diêm Phù) tức là đường đó. Thứ hai, khi mặt trời vận hành 
tại trung lộ của châu này và Bắc châu là vận hành ở ngoại 
lộ của Tây châu và ở nội lộ của Đông châu, ngày Thu phân 
ở châu này tương đương với ngày đó. Thứ ba, là đường kết 
hợp ngoại lộ của Bắc châu với nội lộ của nam châu và 
trung lộ của hai châu Đông, Tây, khi mặt trời đi theo quỹ 
đạo đó là tiết Hạ chí của châu này. Thứ tư, là đường kết 
hợp trung lộ của hai châu Nam, Bắc với ngoại lộ của Đông 
châu và nội lộ của Tây châu, thì ngày đó tương đương với 
ngày Xuân phân của châu này. Như vậy, bốn quỹ đạo này 


344 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


là tiêu chuẩn và sự kết hợp, giao thoa giữa chúng thành ra 
180 đường. 

Nếu căn cứ theo Lập Thế A Tỳ Đàm luận thì mỗi 
ngày mặt trời đi đại khái là: 

Đi thắng 1444140 + 1442400: 360 = 4009 x 1/12 do 
tuần 

) 

Đi chếch 290 =1 x 11/18 do tuần (từ nội lộ đến ngoại 

lộ hay từ ngoại lộ đến nội lộ). Xem đồ biểu: 
180 

HÌNH VẼ 

Lý do tại sao ngày đêm có dài, ngắn khác nhau là 
hoàn toàn ở đây. Khi mặt trời qua lại trong nội lộ các châu 
thì rất dài, khi qua lại trong trung lộ thì Bình phân. Các 
thuyết minh này của Phật giáo cũng giống với của Bà La 
Môn giáo. Một ngày một đêm là 30 Mâu hô lật đa, hoặc 
Mâu hưu đa; ngày hoặc đêm đài nhất là 18 Mâu hô lật đa, 
ngắn nhất là 12 Mâu hô lật đa. Điểm này cũng giống với Bà 
La Môn giáo. Nếu theo Lập Thế A Tỳ Đàm luận thì: sự bất 
đồng của một ngày là: 1/30 Mâu hô lật đa = I La bà hay 
Lạp phược. Tức là từ Hạ chí, mỗi ngày thời gian giảm đi 
một Lạp phược, từ Đông chí, tăng lên một Lạp phược. 
Song, ở đây vẫn đề được đặt ra là ngày Đông chí, Hạ chí và 
ngày Bình phân tương đương với ngày nào? Vấn đề này, 
trên thực tế, do vĩ độ mà có hơi sai khác. Về điểm này, Lập 
Thế A Tỳ Đàm luận, quyên 5, đưa ra hai thuyết khác nhau. 


Thuyết thứ nhất là: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 345 


Ngày 15 tháng 5 -Hạ chí 

Ngày 15 tháng ð - Bình phân 

Ngày 15 tháng II] - Đóng chí 

Ngày 15 tháng 2 - Bình phân 
Thuyết thứ hai là: 

Ngày 9 tháng 6 -Hạ chí 

Ngày 9 tháng 9 - Bình phán 

Ngày 9 tháng TÌ - Đông chí 

Ngày 9 tháng 3 - Bình phán 

Lại trong luận Bà-sa, quyển 136 thì nói: 

Ngày 6 tháng ma Dà (9-12) - Đông chí 

Ngày 8 tháng Thất La Phiệt Noa (9-6) -Hạ chí 
Câu-xá luận thì nói: 
Từ Vũ Tế tháng thứ hai, ngày 9, đêm dần dần tăng: từ 


Hàn Tế tháng thứ tư, ngày 9, dần dần giảm. 


Song, Vũ Tế tháng thứ hai, và Hàn Tế tháng thứ tư 


đích thực chỉ tháng nào thì điều đó vẫn chưa được rõ. 
Quang Ký đưa ra nhiêu thuyết. 


Thái Sớ thì nói: 

Ngày 9 tháng 8 (Vũ Tế tháng thứ 2) - Thu Bình phân 
Ngày 9 tháng 2 (Vũ Tế tháng thứ 4) - Xuân Bình phân 
Quang Ký thì nói: 

Ngày 9 tháng 5 (Vũ Tế tháng thứ 2) -Hạ chí 

Ngày 9 tháng 11 (Vũ Tế tháng thứ 4) - Đông chỉ. 


346 


Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Điểm này, như Tụng sớ nói, cái gọi là đêm tăng lên, 
có sự giải thích bất đồng là Bình phân tăng và sau Hạ chí. 
Song, nêu cho như thế mà giải thích sự bất đồng, đó băng 
Vũ Tế và Hàn Tế thì có điểm không ổn thỏa. Nhưng, nếu 
lại tiến thêm một bước nữa mà khảo sát thì, cái gọi là Vũ 
Tế, Hàn Tế, hoặc là ngày đêm dài ngắn khác nhau, thật ra 
là do sự bất đồng của vĩ độ, cho nên dù chỉ ở một nước Ấn 
Độ cũng khó mà có sự nhất định rồi, huống chi còn liên hệ 
nó với cả Trung Quốc và Nhật Bản. Nếu ta muốn đạt đến 
một quy luật nhất định, thì dĩ nhiên, điều đó cực kỳ khó 
khăn. 

Nếu tính theo ngày nay, thì thời gian mà trái đất xoay 
quanh mặt trời được một vòng là 365 ngày, 5 giờ, 48 phút, 
46 giây, do đó, nếu cho một năm là 365 ngày, thì cứ cách 
bốn năm phải có một ngày nhuận. Đằng này, Ân Độ lại 
dùng Âm lịch, vì một năm chỉ có 360 ngày, còn lại 51⁄4 
ngày nữa, cho nên cần phải có một tháng nhuận. Lập Thế A 
Tỳ Đàm luận tuy cho năm năm nhuận một tháng nhuận, 
nhưng không định rõ số ngày của nó như thế nào. Vì không 
rõ về lịch số nên kết quả là không thê luận cứu về vẫn đề 
này một cách tường tận được. Đây là một điều rất đáng 
tiếc. 

Trên đây, đại khái là đường vận hành của mặt trời. 
Sau đây sẽ nói qua về mặt trăng. Mặt trăng thì cũng hệt như 
mặt trời, nghĩa là, cũng vận hành giữa khoảng hai con 
đường nội và ngoại, nhưng khi đi qua 15 đường thì lại trở 
về đứng ở quỹ đạo cũ. Đại khái trong 30 ngày thì đi hết 
toàn thê quỹ đạo của nó, tức là từ ngoại lộ vào nội lộ hết 15 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 347 


ngày, và từ nội lộ trở lại ngoại lộ hết 15 ngày. Theo ý nghĩa 
này, khi mặt trăng đi chếch thì nhanh hơn mặt trời, nghĩa 
là, trong một ngày đi được 191/3 do tuần. Nhưng khi đi 
thắng thì tốc độ mặt trăng lại chậm hơn mặt trời, đại khái 
một ngày mặt trời nhanh hơn mặt trăng 48,080 do tuần, do 
đó có hợp hay ly. Khi hợp thì ánh sáng mặt trời bao phủ 
mặt trăng trong một ngày là 3: 1/3 do tuần, dần dần đến 
ngày I5 thì toàn bộ bị bao phủ, ánh sáng mặt trăng không 
hiện mới thành ra “hắc phân”. Khi ly thì dần dần một ngày 
hiện ra 3: 1/3 do tuần, cứ như thế cho đến ngày 15 thì hoàn 
toàn không bị mặt trời che nữa, và lúc ấy là trăng tròn 
(bạch phân): đó là lý do tại sao trăng có khuyết, có tròn 
vậy. Dĩ nhiên, nếu nói theo quan niệm ngày nay thì điều đó 
không chính xác, nhưng nếu so với Bá Lạp Na bảo do sự 
đầy vơi của cam lộ mà trăng có tròn, khuyết, thì cách 
thuyết minh trên đây của Phật giáo có thê nói rất khoa học 
(Câu-xá quyên 11 nói: “Các sư xưa giải thích là do độ đi 
vòng của mặt trời, mặt trăng có khác nhau, nên mới hiện có 
tròn, khuyết”. Tụng sớ chú thích các sư xưa là các sư của 
Kinh Bộ. Nếu vậy, có thể nói, những điều được thuyết 
minh trong Lập Thế A Tỳ Đàm luận hợp với với Kinh Bộ). 


348 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“giết te hai: 
ĐỊA NGỤC 


1- VĂN HIẾN 


Sau đây, chúng ta hãy bàn qua về tư tưởng Địa ngục 
của Phật giáo. 

Từ thời đại Phật giáo nguyên thủy, tư tưởng địa ngục 
đã được thu dụng trong Phật giáo rôi. Song, lúc đầu nó mới 
chỉ là luân lý luận thông tục chứ chưa đạt đến yếu tố thế 
giới quan. Về số mục hoặc vị trí của địa ngục thì mãi đến A 
Tỳ Đạt Ma luận thư sau này hầu như cũng chưa xác định 
(A.L.p.141, M.3p.1ó6, S. L. p. 151. Tạp A Hàm, quyền 47, 
Tăng Nhất A Hàm, quyên 36, Trung A Hàm, quyên 1, 
Thiên Sứ Kinh). Tuy nhiên, nói một cách đại thể thì lúc đầu 
các thuyết minh vê địa ngục đều rời rạc, vả lại có tính cách 
thí dụ nhiều hơn, và có rất nhiều điểm liên hệ với tư tưởng 
địa ngục của Bà La Môn giáo (chăng hạn như số 7 được 
nhận là số mục địa ngục). Trải qua các niên đại, đồng thời 
với sự phát huy những đặc sắc của Phật giáo, tư tưởng địa 
ngục cũng lần lượt được chỉnh lý, để rồi đã chiếm một địa 
vị lớn trong thế giới và hữu tình quan. 


Dưới đây chúng tôi xin kể kể qua những tài liệu 
nghiên cứu vê tư tưởng địa ngục: Tăng Nhất Bộ và Trung 
Bộ văn Ba-li là những tư tưởng thời đầu đã dần dần đầy đủ. 
Từ đó tiến lên bước nữa thì có phân chú kinh Bản Sinh, Đại 
Sự, Trường A Hàm, quyền 19, phẩm Địa Ngục, cuối cùng 
có Lập Thế A Tỳ Đàm luận, quyên 8, phẩm Địa Ngục, Thế 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 349 


gian Thi Thiết luận, Câu-xá luận, Thế gian phẩm (quyên 
11), cho đên Du Dà Sư Địa luận là thuyêt minh chung cục 
vê địa ngục. 


2- VỊ TRÍ 


Trước hết hãy nói về vị trí của địa ngục. Trên văn 
hiến, lúc đầu khảo sát về địa ngục như một nơi tận cùng 
của thế giới. Trong Trường A Hàm, phẩm Địa Ngục nói: 
“Nơi tận cùng của thế giới này tựa vào một biển nước lớn, 
lại có hai ngọn núi Kim Cương, nơi giữa khoảng hai ngọn 
núi này, ánh sáng mặt trời, mặt trăng không chiếu rọi đến 
được, và đó là địa ngục (Đại Chính, 1, trang 121, hạ), Lập 
Thế A Tỳ Đàm luận quyền I thì bảo địa ngục ở ngoài núi 
Thiết Vi (Đại Chính, 32, trang 173, trung). Song, đến Câu- 
xá luận thì cho rằng nếu bảo nơi tận cùng của thế giới là địa 
ngục thì quyết không thích hợp, nên cho địa ngục là dưới 
mặt đất, và lấy địa điểm phía dưới châu Diêm Phù hai vạn 
do tuần (dưới đáy, bốn vạn do tuần từ bề mặt trở xuống) 
làm địa ngục A Tỳ (Vô Gián địa ngục), lấy đó làm cơ đề, 
trở lên còn có bảy tầng địa ngục (Du Dà Sư Địa luận, 
quyền 4, nói, từ dây trở xuống ba vạn hai nghìn đo tuần có 
Đăng Hoạt Na Lạc Ca (Đại Chính, 30, trang 294) song có 
thể nói là tám địa ngục, mỗi địa ngục cách nhau một nghìn 
do tuần). 


3- SỐ VÀ LOẠI 


Thứ đến, là số và loại địa ngục. Như đã nói ở trên, 
Trung Bộ liệt kê bảy địa ngục; Lập Thê A Tỳ Đàm luận kê 


350 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


có mười hàn, tám nhiệt và mười sáu tăng (Đại Chính, 32, 
trang 173, 207, thượng, 2l5, thượng); Trường A Hàm, 
quyền 19, cũng kế mười hàn, tám nhiệt và mười sáu địa 
ngục nhỏ phụ thuộc làm chủ thể của địa ngục. ĐỊa ngục 
quan của Phật giáo, cuối cùng, đã lược định ở đây. Bởi vậy, 
chúng ta hãy căn cứ theo đó để liệt kê tên gọi như sau: 
Trước hết bắt đầu từ tám nhiệt. Tám nhiệt là: 1. Đăng 
Hoạt (xưa là Cánh Hoạt), 2. Hắc Thăng, 3. Chúng Hợp 
(xưa là Chúng Hạp), 4. Hiệu Khiếu (xưa là Khiếu Hoàn), 5. 
Đại Hiệu Khiếu, 6. Viêm Nhiệt (xưa là Thiêu), 7. Cực 
Nhiệt (xưa là Đại Thiêu), 8. Vô Gián. Trong số này, bất 
luận loại nào, đều là chỗ đến của những kể tạo nghiệp cực 
ác, và đều phải chịu khổ bị thiêu đốt. Cũng vì thế mà có tên 
là Nhiệt địa ngục. Tựu trung, những kẻ bị đọa vào địa ngục 
Đăng Hoạt, tuy bị ngục tốt -về thân phận ngục tốt, giữa các 
A Tỳ Đạt Ma luận sư có sự tranh luận, Đại Chúng Bộ và 
Chính Lượng Bộ thì bảo không phải hữu tình, mà là một 
biến hình lớn do ác nghiệp chiêu cảm. Đại thừa cũng thế 
(Duy Thức Nhị Thập luận thuật ký, quyền thượng, Đại 
Chính, 43, trang 987, thượng), nếu theo K. V. XX. 3, thì 
Án Đạt La phái cũng cùng một ý kiến -chặt đứt từng đoạn 
đặt lên sắt nóng, nhưng nhờ gió mát mà lại sông lại để tiếp 
tục chịu khổ, do đó mà có tên Đăng Hoạt địa ngục. Hắc 
Thằng có nghĩa là sợi dây đen. Như người thợ mộc dùng 
sợi dây đen trong tàu mực đánh dâu trên khúc cây để cưa 
xẻ, ở đây tội nhân cũng vậy: ngục tốt dùng dây sắt nóng đặt 
lên thân thê tội nhân đề đánh dấu và cứ theo dấu ấy mà cưa 
xẻ tội nhân, do đó có tên là Hắc Thằng. Còn Chúng Hợp 
địa ngục là ngục tốt đuổi tội nhân vào giữa hai quả núi, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 351 


phía trước sau đều có lửa cháy, trong khi đó hai quả núi 
hợp lại mà ép tội nhân, do đó mới có tên là Chúng Hợp. 
Ngoài ra, Viêm Nhiệt, Đại Viêm nhiệt, Khiếu Hiệu. Đại 
Khiếu Hiệu v.v... đều do chịu khổ lửa đốt mà diễn tả cái 
trạng thái kêu gào, than khóc của tội nhân. Sau hết là địa 
ngục Vô Gián, Trong bảy địa ngục kia, có khi tội nhân còn 
được nghỉ ngơi đôi chút, khỏi chịu khổ, chứ tại địa ngục 
này thì một phút do dự cũng không được, bởi thế mới có 
tên là Vô Gián. (Những luận sau đây nói rõ về tám địa ngục 
lớn này: Du Dà Sư Địa luận, quyền 4, Đại Chính, 30, trang 
295, hạ -297, thượng); Thi Thiết túc luận. Thi Thiết luận 
nói: “Fạo nghiệp sát sinh, kẻ nặng nhất đọa vào Vô Gián 
địa ngục; nặng vừa đọa Đại Viêm Nhiệt địa ngục; vừa nữa, 
đọa Viêm Nhiệt địa ngục; vừa nữa đọa Đại Hiệu Khiếu địa 
ngục; vừa nữa, Hiệu Khiếu địa ngục; vừa nữa, đọa Chúng 
Hợp địa ngục; vừa nữa, đọa Hắc Thằng địa ngục; vừa nữa, 
đọa Đăng Hoạt địa ngục; vừa nữa đọa Bàng Sinh ác thú, và 
nhẹ nhất thì đọa Ngạ quỷ giới”; Bà-sa quyên 47(Đại Chính, 
27, trang 243, thượng); và Nghiên Cứu A Tỳ Đạt Ma Luân, 
trang 173). 

Về bề rộng của tám địa ngục lớn trên đây, theo Câu- 
xá, mỗi địa ngục là hai vạn do tuần, nhưng ngoài những địa 
ngục chính ra còn có sáu địa ngục phụ mệnh danh là Tăng. 
Trong Phật giáo, vì một lý do nào đó, tuy lẫy tám địa ngục 
lớn làm chủ vị, nhưng do kết quả của một hình thái muốn 
gia tăng nào đó, nên cũng đã lập ra những địa ngục phụ 
thuộc. Bởi thế con số mười sáu Tăng chưa hăn đã được 
quyết định từ lúc đầu. Trung Bộ (M.III, p. 166) nói tại cửa 
của địa ngục lớn thứ bảy có nhiều địa ngục phụ: kinh Thế 


352 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Khởi trong Trường A Hàm (Trường A Hàm, quyên 19, 
phẩm Địa Ngục, Đại Chính 1, trang 121, hạ) nói như sau: ]. 
Hắc Sa, 2. Phi Niệu, 3. Ngũ Bách Đinh, 4. Cơ, 5. Khát, 6. 
Nhất Đồng Phủ, 7. Đa Đồng Phủ, §. Thạch Na, 9. Nùng 
Huyết, 10. Lượng Hỏa, I1. Khôi Hà, 12. Thiết Hoàn, 13. 
Xích Phủ, 14. Sài Lang, 15. Kiếm Thụ, 16. Hàn Băng. Điều 
này không may là vì không có nguyên điển của kinh Thế 
Khởi, nên không thể nói rõ nguyên ngữ của từng địa ngục 
trên đây. Nhưng điều đại khái không còn hồ nghi là sự 
thành lập nhiều địa ngục như thế đã thoát thai từ Bá Lạp 
Na. Song, Lập Thế A Tỳ Đàm luận quyền 8 (Đại Chính, 
32, trang 2I1, hạ), hay luận Câu-xá quyền 11, nói rằng tại 
bốn cửa của tám địa ngục lớn đều có bốn tăng, cộng tất cả 
là mười sáu, như vậy đều khác với số mười sáu của Trường 
A Hàm. Tức là bốn phương đều có bốn loại: 1. Đường Ôi 
Tăng (xưa gọi là Nhiệt Khôi Viên). 2 Thì Phân Tăng (gọi là 
Tử Thi Viên). Trong Thi Phân này có con trùng kêu là 
Nương Củ Tra (xưa gọi Nhương Cưu Đa). 3. Phong Nhận 
Tăng (trong đó lại chia thành 3 loại: a) Đao Nhận Lộ, b) 
Kiếm Diệp Lâm, c) Thiết Thích Lâm). 4. Liệt Hà Tăng. 
Nếu chia nhỏ ra nữa thì thành bảy loại, tức là thêm ba loại 
ở số 3 vào. Tắt cả địa ngục này đều rộng khoảng vài tăm do 
tuần. Tội nhân khi từ địa ngục chính ra rồi lại phải vào đây 
để chịu khổ, bởi thế mới có tên là Tăng (thêm). Đây là sự 
giải thích của luận Câu-xá. 

Trên đây, tất cả đều là Nhiệt địa ngục, đối lại với 
Nhiệt địa ngục còn có Hàn địa ngục. Trường A Hàm, quyền 
19, phẩm Địa Ngục (Đại Chính, 1, trang 125, hạ) Lập Thế 
A Tỳ Đàm luận luận quyền I (Đại Chính, 22, trang 173, hạ) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 353 


liệt kê mười loại. Tăng Nhất Bộ, Tập Bộ, Kinh Tập Bộ thì 
kể có chín loại. Câu-xá luận thì lại nói có tám loại. 

Mười loại của Trường A Hàm bản dịch là: I. Hậu 
Vân, 2. Vô Vân, 3. Ha Ha, 4. Nại Hà, 5. Dương Minh, 6. 
Tu Càn Đề, 7. Ưu Bát La, §. Câu Vật Đầu, 9. Phân Đà Lợi, 
10. Bát Đầu Ma. 

Mười loại của Lập Thế A Tỳ Đàm là: 1. At Phù Đà, 2. 
Niết Phù Đà, 3. A Ba Ba, 4. A Tra Tra, 5. Ưu Hồng Hồng, 
6. Uất Ba Lũ, 7. Câu Vật Đầu, 8. Tô Kiện Đà Cố, 9. Phân 
Đà Lợi Có, 10. Ba Đầu Ma. 

Còn tám loại của Câu-xá là bỏ số 7, 8, trên đây, còn 
lại tám. 

Những tên gọi trên đây là căn cứ theo cái trạng thái 
cực lạnh của thân thể, hoặc tiếng khổ thảm mà đặt (trong 
Phát Hợp Tư Ba Tạo Ảnh Sơ Tri luận, quyền thượng (Đại 
Chính, 32, trang 229, thượng) và Du Dà Sư ĐỊa luận, quyền 
4, có nói rõ về tám Hàn). 

Về vị trí của những địa ngục này, Lập Thế A Tỳ Đàm 
luận quyền I1, bảo là ở phía ngoài núi Thiết Vi, nhưng Câu- 
xá luận, quyền I1, lại nói ở ngoài tám địa ngục Nhiệt kê 
trên. Mà hình thể châu Nam Diêm Phù Đề, bề mặt tuy 
không rộng, nhưng phía dưới trở xuống thì rất rộng, cho 
nên có thể bao hàm rất nhiều địa ngục ở dưới. 


4- DIỄM MA ĐỊA NGỤC 


Trở lên, có bát nhiệt, bát hàn và mười sáu tăng, tất cả 
là 8+8 (8x16). Đây tuy là con số chủ yếu trong địa ngục 
quan Phật giáo, nhưng Trường A Hàm, quyền 19, Lập Thế 


354 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


A Tỳ Đàm luận, quyền 8, còn đặc biệt nói đến Diêm Ma 
địa ngục nữa. 

Vua Diêm Ma, lúc tối sơ là người chết, mà điểm thú 
vị là theo Trường A Hàm, vua tuy ở trong cung điện tráng 
lệ đó mà hưởng các thú vui, nhưng cứ mỗi ngày ba lần, 
ngồi trên sắt nóng lấy nước đồng sôi rót vào miệng mà chịu 
khổ (Trường A Hàm quyên 19, Đại Chính, 1, trang 126, 
trung). Theo chỗ tôi biết, Bà La Môn giáo không nói Diêm 
Ma tự thân chịu khổ, nhưng Phật giáo thì cho thân phận 
Diêm Ma cũng chỉ là một loài quỷ. Song, Diêm Ma có 
nhiệm vụ răn dạy các tội nhân mà ông ta xét xử; điều này 
trong Trường A Hàm cũng có nói, nhưng đến Lập Thế A 
Tỳ Đàm luận thì nói sự thụ khổ của Diêm Ma không phải 
nhiệm vụ của tài phán quan tận lực, phương pháp tài phán 
của Diêm Ma rất có tính cách luân lý giáo huấn: đó là đặc 
sắc của Diêm Ma quan Phật giáo. Sứ giả của Diêm Ma có 
ba hoặc năm người. Ba là lão, bệnh, tử; năm là sinh, lão, 
bệnh, tử và hình vụ sở. Diêm Ma thường sai sứ tăng gia 
cảnh giới nhân loại, nhưng vì nhân loại không thèm để ý, 
nên không chịu làm việc thiện mà, trái lại, chỉ lo tạo ác 
nghiệp, cho nên cuối cùng không tránh khỏi những nỗi khô 
ở địa ngục. Đó là lời răn dạy của Diễm Ma đỗi với người 
mới chết. Như Lập Thế A Tỳ Đàm luận quyền §, nói: 
“nghiệp tà ác của ngươi, do nơi ngươi tự làm tự chịu, chăng 
phải mẹ cha làm cho, chẳng phải quốc vương làm, chẳng 
phải trời làm, cũng chắng phải Sa Môn, Bà La Môn làm, 
mà là do ngươi tự làm tự chịu, tuy không mong muốn, 
nhưng quả báo quyết định sẽ đến”. Lại trong Trung A Hàm, 
quyền 12, Thiên Sứ kinh, (Đại Chính, 1, trang 504, trung) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 355 


nói: “Ác nghiệp này của ngươi, chăng phải cha mẹ làm, 
chăng phải vua, cũng chắng phải Sa Môn, Phạm Chí làm, 
mà chính do tự ngươi tạo nghiệp bất thiện, nên nay ngươi 
tất sẽ phải chịu báo”. Đó là những lời Diêm Ma thường 
tuyên bố. Theo ý nghĩa ấy, Diêm Ma tuy đã mắt cái ý nghĩa 
tài phán quan, nhưng trong truyền thuyết Phật giáo, đại 
khái vẫn thừa nhận thuyết này. Còn về chỗ ở của Diêm Ma, 
theo Trường A Hàm thì tại núi Đại Kim Cương ở phía Nam 
châu Diêm Phù, nhưng Câu-xá luận lại bảo ở dưới đất năm 
trăm đo tuần, là chỗ thuộc loài qủy (Câu-xá luận, quyên 
I1). 


5- CÔ ĐỊA NGỤC 


Ngoài ra, theo Phật giáo, còn cái gọi là Cô địa ngục, ở 
rải rác trên đất, hoặc trên sông, ở sườn núi hay giữa cánh 
đồng, như Sương Căng Đại địa ngục, Khủng Sơn của Nam 
Bộ, Biệt Phủ địa ngục v.v... cũng tương đương với Cô địa 
ngục, vì chúng ở tản mạn khắp nơi nên gọi là Cô. 

(về địa ngục, ngạ qủy, súc sinh, Thiên v.v... xem 
Chính Pháp Niệm Xứ Kinh Toàn 70 quyền (Đại Chính, 17, 
trang 1-417). 


356 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Gấu tự ha 
HỮU TÌNH THẺ GIAN 
(Sinh vật hiện tượng luận) 


1- NGŨ ĐẠO, HOẶC LỤC ĐẠO 


Như trên đã nói, những sinh vật lấy vật khí thế giới 
làm vũ đài trung tâm để hoạt động là Hữu tình thế giới. 
Phật giáo chia hữu tình thế giới này thành nhiều loại: Tựu 
trung, phổ thông nhất là thuyết Ngũ đạo, hoặc là Lục đạo 
và Tam giới. Ngũ đạo, địa ngục, ngạ qủy, bàng sinh, nhân 
gian và Thiên nhân là cách phân loại được Thượng tọa vả 
Hữu Bộ thâu dụng. Lục đạo (lục thú), sau bàng sinh thêm A 
Tu La nữa, là thuyết pháp được Độc Tử Bộ hay Án Đạt La 
Phái thâu dụng (tham chiếu Trí Dộ luận, quyền 10, Đại 
Chính, 5, trang 135, hạ) Trong Ngũ đạo, thì về địa ngục đã 
trình bày ở trên rồi nên ở đây không cần nhắc lại nữa. Còn 
về quỷ tuy vốn là sự tưởng tượng về _TEƯỜI chết, nhưng 
theo Phật giáo, cái phạm vi của quỷ. rất rộng, không phải 
chỉ thuộc phạm vi ngạ quỷ, mà bắt đầu từ Diêm Ma, tất cả 
các quỷ thần và dạ xoa đều bao hàm trong đó, cho nên, cái 
cảnh giới ấy thường khi cũng có ở trên nhân gian phố 
thông. (Tam pháp độ luận, do Tăng già Đề Bà dịch, nói: 
“Ngạ quý có Vô tài, Thiểu tài và Đa tải... trong đó quý Vô 
tài có miệng lửa, miệng kim và miệng hôi, ba loại: Thiêu 
tài quý có ba loại lông kim, lông hôi và lông bệnh; Đa tải 
quý cũng có ba loại là Khí, Thất và Đại Thế. Khí là nhận 
của người, Thất là lấy những vật thất lạc của người làm của 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 357 


chính mình, Đại Thế là Dạ xoa, La sát, Tỳ xá v.v... ” (Đại 
Chính, 25, trang 28, thượng, trung). Ngạ quý sự của Tiểu 
Bộ chính là nói về loại quỷ này. 

Bàng sinh, xưa dịch là súc sinh, bao hàm tất cả chim, 
muông, cá, sâu, rồng, răn v.v... A Tu La, từ thời đại Vệ Đà, 
đã được thừa nhận là đối kháng với Thiên Bộ, nhưng, trong 
Phật giáo, đại thể vẫn thừa kế tư tưởng Bà La Môn giáo thì 
cho là ở dưới đáy biển, chủ yếu là đối kháng với Thiên Đề 
Thích. Trong Trường A Hàm, quyên 20, có phẩm đặc biệt 
nói về A Tu La (Asura). Do đó, trong sự phân loại về hữu 
tình, nhiếp cả A Tu La làm một loại riêng, điều này tưởng 
không có gì lạ cả. A Tu La cũng có nhiều loại khác nhau. 

Sau hết là nhân gian và chư Thiên. Trong đó, nhân 
gian tuy có bốn châu khác nhau, nhưng ở đây hãy tạm gác 
lại một bên. Còn chư Thiên, theo Phật giáo, là cảnh giới từ 
Tứ Đại Thiên Vương và Đao Lợi Thiên trở lên, gồm có Lục 
Dục Thiên, Sắc Giới Thiên, và Vô Sắc Giới Thiên khác 
nhau. Các cõi này, so với nhân gian, đều thù thắng hơn nên 
gọi là chư Thiên. 


2- HỮU TÌNH TRONG TAM GIỚI 


Phật giáo tuy chia hữu tình thành ngũ thú hay lục thú, 
nhưng, đứng trên lập trường thế giới quan mà nhận xét, thì 
cách phân loại hoàn chỉnh nhất là Tam giới, tức Dục giới, 
Sắc giới và Vô Sắc giới. Dục giới là cõi mà dục tâm, đặc 
biệt là tâm ái dục, thịnh nhất; Sắc giới là nơi tuy lòng dục 
không mạnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly sự ràng 
buộc của vật chất; còn Vô Sắc giới là cõi đã toàn nhiên 


358 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thoát ly vật chất, chỉ còn tinh thần tồn tại mà thôi. Như trên 
kia đã nói, sự phân loại này nguyên là lấy cái triễn trình tu 
dưỡng của người ta làm tiêu chuẩn, nhưng tùy theo sự phát 
đạt của thế giới quan, tựa hồ sự phân loại đó cũng có thê 
được ứng dụng cho thế giới sự thực. Song, nếu lại đem chia 
tam giới hữu tình này nhỏ ra nữa, thì có bao nhiêu loại? Về 
điểm này, đến A Tỳ Đạt Ma chỉnh lý thì đại khái lẫy 41 loại 
làm thông lệ. Đồ biểu như sau: 


Địa ngục.... 8 (Bát đại địa ngục) 


Bảng sanh.. l 
Nhân gian... 4 (bốn châu khác nhau) 


1- Tứ đại Thiên vương 
(Tứ đại vương chúng thiên) 
2- Đao lợi thiên 
(Tam thập tam thiên) 
3- Dạ ma thiên 
4- Đô sử đa thiên 
5- Lạc biến hóa thiên 
6- Tha hóa tự tại thiên 


Dục Giới (20) 


Dục thiên... 6 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 359 


1- Phạm chúng thiên 
Sơ thiên..... | 2- Phạm phụ thiên 
3- Đại phạm thiên 


1- Thiểu quang thiên 
Nhị thiền... | 2- Vô lượng quang thiên 
3- Quang âm thiên 
(Cực quang tịnh thiên) 


: 1- Thiều tịnh thiên 
Tam thiên... | 2- Vô lượng tịnh thiên 
3- Biến tịnh thiên 


Sắc Giới (17) 


1- Vô vân thiên 

2- Phúc sinh thiên 

3- Quảng quả thiên 
4- Vô phiền thiên 

5- Vô nhiệt thiên 

6- Thiện hiện thiên 
7- Thiện kiến thiên 
8- Sắc cứu kính thiên 


Tứ thiền..... 8 


1- Không vô biên xứ 

2- Thức vô biên xứ 

3- Vô sở hữu xứ 

4- Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Vô sắc giới (4) 


(Theo Trường A Hàm, quyển 20, phẩm Đao Lợi 
Thiên (Đại Chính, l, trang 135, hạ) thì chúng sanh ở Dục 
giới là I2 loại: l. Địa ngục, 2. Súc sinh, 3. Ngạ quỷ, 4. 
Nhân, 5. A Tu La, 6. Tứ Thiên Vương, 7. Đao Lợi Thiên, 
§. Diệm Ma Thiên, 9. Đâu Suất Thiên, 10. Hóa Tự Tại 
Thiên, I1. Tha Hóa Tự Tại Thiên, 12. Ma Thiên). 


360 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


(Lại nữa, theo Kiện Đà La phái thì Sắc giới gó 17; 
theo Hữu Bộ của Ca Thấp Đà La phái thì là 16, tức coi Đại 
Phạm Thiên Vương là một cõi trong Phạm Phụ Thiên (Câu- 
xá quyền 8). Song, Trường A Hàm, quyền 20, phẩm Đao 
Lợi Thiên (Đại Chính, I, trang 136, thượng) thì lại cho là 
22 loại: I. Phạm Thân, 2. Phạm Phụ, 3. Phạm Chúng, 4. 
Đại Phạm, 5. Quang Thiên, 6. Thiểu Quang, 7. Vô Lượng 
Quang, 8. Quang Âm, 9. Tịnh Thiên, 10. Thiểu Tịnh, II. 
Vô Lượng Tịnh, 12. Biến Tịnh, 13. Nghiêm Sức, 14. Tiểu 
Nghiêm Sức, 15. Vô Lượng Nghiêm Sức, 16. Nghiêm Sức 
Quả Thực, I7. Vô Tưởng, I§. Vô Tạo, 19. Vô Nhiệt, 20. 
Thiện Kiến, 21. Đại Thiện Kiến, 22. A Ca Ni Tra. 

Bây giờ xin nói qua về các cõi trên đây. Thuận tự của 
chúng, nói một cách tóm tắt, là do sự tiến hành dần dần của 
cảnh giới mà phối liệt. Duy có điểm chúng ta cần nghiên 
cứu là: Phật giáo phối hợp ba cõi mà lập các loài hữu tình, 
đặc biệt chia Thiên Bộ thành nhiều loại, trừ một bộ phận 
cực nhỏ ra, theo chỗ tôi biết, còn không có phần nhất trí với 
Bà La Môn giáo. Trong Lục Dục Thiên, Tứ Thiên Vương, 
Tam Thập Tam Thiên, Dạ Ma Thiên v.v... hơi có liên quan 
đến thần của Bà La Môn giáo. Lại trong các Phạm Thiên 
của Sơ Thiền tuy có giống với các thần Bà La Môn nhưng 
còn các thần khác; về phương diện Bà La Môn không được 
rõ ràng lắm, nhưng theo chỗ tôi biết, chỉ đối với phần chú 
thích kinh Du Dà của Da Xá, và Du Dà Tất Đàm Da 
Khương Đà Lợi Da thôi, còn ngoài ra không thể gọi là thần 
dược. Như vậy, toàn bộ trên đây là do Phật giáo mới phát 
minh? Những phái nào và ở đâu đã thâu dụng chư thần? 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 361 


Đây là một đề mục có thể nói rất hứng thú trong việc tìm 
hiểu cái uyên nguyên của tư tưởng Phật giáo. 

Song mà, cái trạng thái cư trú của các loài hữu tình 
này được bố trí ra sao? Từ địa ngục Vô Gián lên đến Tam 
Thập Tam Thiên gọi là “hữu tình địa cư”, nghĩa là, các loài 
hữu tình dùng đất cất thành từng, lớp mà ở; từ Dạ Ma 
Thiên đến Sắc Cứu Kính Thiên, tuy còn nương vào vật 
chất, nhưng không nhờ vào đất mà lấy không giới làm cư 
trú, đo đó, gọi là “không cư”. Đại khái có thể lấy không khí 
hoặc diện khí làm nơi cư trú, quan hệ vật chất nhẹ, duy chỉ 
có sinh hoạt tỉnh thần. Đến Vô Sắc giới thì toàn nhiên 
không có ràng buộc vật chất, mà ngay cả đến sứ sở của 
cảnh giới ấy cũng không còn nữa. Và Tứ Vô Sắc giới là 
những cõi mà chúng ta không thể thấy, nghe, hay, biết, cho 
nên cũng không thể biết gì về các loài hữu tình tại đó cả. 

Sau khi đã lập ra các loài hữu tình như thế, A Tỳ Đạt 
Ma thư lại tiến lên mà khảo sát nhiều đề mục khác, như 
phương pháp sinh hoạt thọ mệnh và trạng thái xuất sinh của 
hữu tình như thế nào, tất cả đều được thuyết minh một cách 
tường tận. Nhưng, ở đây, vì không đủ thì giờ để đi sâu vào 
từng đề mục, nên chúng tôi chỉ xin nói qua một vài điểm 
trọng yếu mà thôi. 


3- XUẤT SINH 


Trước hết hãy nói về xuất sinh. Sự xuất sinh của 
chúng sinh có bốn loại: điều này đã được nói đến trong A Y 
Tha Sá Áo Nghĩa Thư. Tức là, thai sinh (đẻ bọc), noãn sinh 
(đẻ trứng), thấp sinh (đẻ dưới nước) và chủng tử sinh (do 


362 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hạt giống). Thuyết tứ sinh của Phật giáo đại khái cũng th. 
Phật giáo không lập thảo mộc trong hữu tình, cho nên 
không nói chủng tử mà nói hóa sinh, và lấy thai, noãn, thấp, 
hóa sinh làm thông lệ. Thai sinh là sinh từ bảo thai của mẹ: 
noãn sinh là sinh trứng; thấp sinh là sinh từ những nơi âm 
ướt, như ruồi muỗi v.v... ; hóa sinh là tự nhiên mà có đủ các 
căn, gọi là hóa thân. 

Chiếu theo tứ sinh trên đây mà phán định hữu tình 
trong tam giới, thì súc sinh thông cả thai, noãn, thấp và hóa 
(trong Trường A Hàm, quyên 19, phẩm Long Điều, nói 
rồng và chim thông cả tứ sinh). Đồng thời, theo Câu- _Xã, 
Bà-sa thì nhân gian cũng thông cả tứ sinh (Bả-sa quyền 
120, Đại Chính, 27, trang 626; Câu-xá, quyên 8). Trên 
truyền thuyết, người từ thai sinh ra cũng có, mà từ nơi âm 
ướt sinh ra cũng có, lại như người đầu tiên trên thế giới thì 
tự nhiên sinh, là hóa sinh, đại khái đã thoát thai từ đó. Lại 
quý thần cũng thông cả thai sinh và hóa sinh, như Diêm Ma 
là hóa sinh, như quỷ tử mẫu đẻ nhiều con, do truyền thuyết 
đó mà biết quỷ thần cũng có thai sinh. Ngoài ra, địa ngục 
và Thiên Bộ toàn là hóa sinh chứ không có thai, noãn vả 
thấp sinh. Tựu trung, chúng sanh trong địa ngục, ngay từ 
lúc đầu đã biến thành người mà đọa địa ngục. Song, nếu là 
người sinh cõi trời,tại Lục Dục Thiên, ít ra, lúc mới sanh 
chưa hắn đã thành thục. Theo Trường A Hàm, quyền 20, 
phẩm Đao Lợi Thiên (Đại Chính, l1, trang 134, thượng) thì 
con trai, con gái sơ sinh ở cõi Tứ Thiên Vương tương 
đương với con trai, con gái một hay hai tuổi ở châu Diêm 
Phù; con trai, con gái ở Đao Lợi Thiên tương đương với 
hai, ba tuổi; ở Dạ Ma Thiên tương đương với ba bốn tuôi; ở 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 363 


Đâu Suất Thiên tương đương với bốn, năm tuôi; ở Lạc Biến 
Hóa Thiên tương đương với sáu, bảy tuổi. Nhưng, theo Thi 
Thiết luận và Câu-xá luận thì người sơ sinh ở Tứ Thiên 
Vương tương đương với trẻ năm tuôi ở châu Diêm Phù, trở 
xuông đến Tha Hóa Tự Tại Thiên thì tương đương với hình 
hài sáu tuổi, bảy tuổi, tám tuôi, chín và mười tuôi mà hóa 
sinh (Câu-xá, quyên I1; Bà-sa, quyên 70, Đại Chính, 27, 
trang 356, trung; Nghiên Cứu A Tỳ Đạt Ma luận, trang 
173). Những trẻ sơ sinh đó đều từ đầu gối của người trời 
mà hóa sinh, do đấy mà phát sinh ý thức về cha mẹ và con 
cái để phù hợp với sự dưỡng dục. Song, đến Sắc giới thì có 
lẽ trẻ sơ sinh không có thời kỳ con nít nữa mà ngay từ đầu, 
đã thành thục mà hóa sinh rồi. 

Còn điều nữa là quan hệ giao hợp giữa các loài xuất 
sinh trên. Nói một cách đại thể thì giao hợp là thủ đoạn của 
thai sinh, nhưng theo sự giải thích của Phật giáo thì sự giao 
hợp giữa nam, nữ chưa hắn đều là kết quả của thai sinh. Vì 
tuy có giao hợp nhưng cũng đo hóa sinh mà xuất sinh. Theo 
Phật giáo, sự giao hợp giữa nam, nữ là quỷ, súc và nhân 
loại trong bốn châu cho đến Lục Dục Thiên (ba châu Đông, 
Tây và Nam, giữa nam, nữ quyết định có hôn nhân, nhưng 
Bắc châu thì chưa quyết định có hôn nhân; rồng chim Kim 
Xí, A Tu La cũng có hôn nhân, ở Lục Dục Thiên cũng có 
chế độ hôn phối. Nhưng từ Sắc giới trở lên thì không sự 
khu biệt nam, nữ (Trường A Hàm, quyên 20, phẩm Đao 
Lợi Thiên, Đại Chính I, trang 133, hạ). Nhưng phương 
pháp phối hợp thì khác nhau. Trai, gái ôm nhau mà giao 
hợp là loài người, địa cư thiên (Tứ Thiên Vương và Đao 
Lợi Thiên), quý và súc. Đến Thiên Bộ thì không chảy dâm 


364 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thủy như loài người mà chỉ tiết ra một thứ phong khí là đã 
cảm thấy thỏa mãn: điểm này khác hăn với loài người. Đến 
Dạ Mạ Thiên thì không cần hình giao mà chỉ cần ôm nhau 
là đã thỏa mãn. Ở Đâu Suất Thiên thì chỉ cần tay bắt tay là 
thỏa mãn; đến Lạc Biến Hóa Thiên thì chỉ cần trao đổi một 
nụ cười là thỏa mãn. Sau hết, đến Tha Hóa Tự Tại Thiên thì 
chỉ nhìn nhau là đã thỏa mãn (Thị Thiết luận; Bà-sa, quyên 
113, Đại Chính, 27, trang 585, trung; Câu-xá quyên 11).Vì 
cảng lên cao bao nhiêu thì quan hệ luyến ái càng nhạt đi 
bấy nhiêu. Tuy thế vì ý nghĩa quan hệ nam, nữ nên mới 
được gọi là dục giới. 

Tóm lại, ở Lục Dục Thiên, tuy cũng nói có luyến á1, 
nhưng không phải vì thế mà có sinh thực. Sinh thực và 
luyến ái, theo Phật giáo, chưa hắn được coi là nhất trí. 


4- TƯ LIỆU SINH HOẠT 


Thứ đến, cũng cần nói qua về tư liệu sinh hoạt của các 
loài hữu tình. Trong Du Dà Sư Địa luận quyên 2, (Đại 
Chính, 30, trang 288, trung), có nói “Lục Y Trì”, tức là sáu 
loại tư liệu duy trì sự sông của chúng sanh. Thứ nhất là 
Kiên lập y trì, nghĩa là cõi đất (bao hàm phong luân và thủy 
luân); thứ hai, Tế phú y trì, nghĩa là nhà cửa; thứ ba, Phong 
nhằm y trì, nghĩa là ruộng đất; thứ tư, An ấn y trì, nghĩa là 
các khí giới phòng thân như dao, gậy v.v... thứ năm, Nhật 
nguyệt y trì, chỉ mặt trăng, mặt trăng: thứ sáu, Thực y trì, 
tức là ăn. Tựu trung, hữu tình, bắt luận là loại nào, đều nhờ 
ăn mà sống, điểm này tuy đồng nhất, nhưng về cách ăn hay 
thức ăn chưa hắn đã giống nhau. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 365 


Theo Phật giáo, có bốn cách ăn: thứ nhất, đoạn thực 
(đoản thực); thứ hai, xúc thực; thứ ba, tư thực; và thứ tư, 
thức thực. Đoạn thực có nghĩa chỉ những vật ăn uống phổ 
thông như thịt, cá, rau, trái v.v... còn xúc thực, tư thực và 
thức thực là nhờ ở sức cảm giác, ý chí và quan niệm mà 
duy trì sinh mệnh. Về ăn, Câu-xá, quyền 10 nói: 1 bồi bổ tự 
căn; 2, bồi bố đại chủng, nơi y chỉ của tự căn (tổ chức sinh 
lý); 3. bồi bổ các căn khác và đại chủng. Đủ ba điều đó mới 
có thể gọi là ăn. Dù là ăn các thức vật phổ thông, hay ăn 
băng tinh thần lực, chỉ cần có tác dụng trên đây, đều có thê 
gọi là ăn. 

Trong phẩm Loại Túc luận, quyên 7, nói về ăn như 
sau: “Nuôi lớn các căn; bồi bố đại chủng: tư trợ, tùy tư trợ; 
vui sướng, tùy vui sướng: hộ, tùy hộ; chuyển, tùy chuyên; 
ích, tùy ích” (Đại Chính, 26, trang 719, thượng). Chắng 
hạn, ngắm một bức tranh mà lòng mình thấy vui vẻ, sảng 
khoái, đó là xúc thực; nhờ hy vọng hay khí lực mà duy trì 
sự sống, là tư thực (về tư thực, Câu-xá luận quyên 10, nói: 
“Ngày xưa có một người cha, gặp lúc nạn đói, định đi 
phương khác kiếm. ăn, muốn đem theo hai đứa con nhỏ, 
nhưng vì sức quá yếu không cõng nổi, bèn lây bao bố đựng 
đầy than rồi treo lên vách mà bảo hai con rằng: “Đây là túi 
bột mì”, hai đứa trrẻ cứ nhìn vào đó mà hy vọng, nhờ thế 
sống được nhiều ngày. Sau có người đến, lây túi xuống coi 
thì "thấy toàn than, hai đứa trẻ thấy thế liền tuyệt vọng mà 
chết”). Hoàn toàn nhờ sức quan niệm mà duy trì sự sống là 
thức thực. Trong những trường hợp phô thông, ta thấy giữa 
sự cường, nhược của năng lực tinh thần và sự trì tục của 
sinh mệnh có quan hệ rất lớn, nhất là tại Ân Độ người ta 


366 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nhận có thể chỉ sống bằng tinh thần, cho nên, theo ý ấy, 
xúc, tư và thức được coi như một cách ăn, điều đó tưởng 
không lấy làm lạ. 

Như vậy, lấy bốn cách ăn trên đây làm tiêu chuẩn để 
kiểm điểm sự sinh hoạt của các loài hữu tình, thì đĩ nhiên, 
nhân loại trong bốn châu chủ yếu là nhờ vào đoạn thực (ba 
châu Nam Diêm Phù, Tây Ngưu Hóa và Đông Thắng Thần 
ăn gạo, rau, cá, thịt, còn châu Bắc Câu Lư ăn rau, gạo tự 
nhiên -Trường A Hàm quyên 2, phẩm Đao Lợi Thiên, Đại 
Chính, 1, trang 133, trung). Trường A Hàm, quyên 20, 
phẩm Đao Lợi Thiên nói, rồng và loài chim Kim Xí cũng 
ăn cá và ba ba, Đến Tứ Thiên Vương trở lên Lục Dục 
Thiên cũng nhờ một loại đoạn thực thanh tịnh để duy trì sự 
sống. Phạm vi đoạn thực mỏ rộng mãi đến Tha Hóa Tự Tại 
Thiên, từ Tứ Thiên, trở lên đến Tứ Vô Sắc Thiên thì hoàn 
toàn không còn đoạn thực, duy chỉ nhờ tính thần lực, tức 
nhờ vào ba cách ăn, xúc tư, và thức mà duy trì sự sống. 
Tựu trung, Tứ Vô Sắc hoàn toàn nhờ thức thực, vì ở đây 
không có tác dụng xúc, và như thế, dĩ nhiên tư cũng không 
có nữa. Còn điều nữa là các loài hữu tình làm thế nào để có 
được những cách ăn trên đây? Nói một cách đại thể thì vấn 
đề này tùy thuộc ở quả báo do sự tạo nghiệp ở kiếp trước, 
nhưng nêu đặc biệt nêu ra sự sai khác vê phương pháp, thì 
người châu Diêm Phù nhờ vàng, bạc, trân bảo, lúa, vải, nô 
bộc mà có ăn; người Tây châu nhờ trâu dê, châu báu; người 
Đông châu nhờ lúa, vải, châu ngọc, buôn bán các thứ đó mà 
sống. Bắc châu vì sinh hoạt tự nhiên nên không có buôn 
bán. Đến Lục Dục Thiên thì trăm mùi đoạn thực do ý muốn 
mà tự nhiên xuất hiện, cho nên hoàn toàn không cần phải 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 367 


lao lực (trên đây là theo Trường A Hàm, quyền 20, phẩm 
Đao Lợi Thiên, Đại Chính, 1, trang 133, hạ) Trong luận Thi 
Thiết thì nói như sau: “Khi trời muốn ăn thì lây áo phủ lên 
cái bát báu ở không trung rồi để trước chỗ ngồi, chỉ trong 
khoảnh khắc, tùy theo phúc lực, những thức ăn uống 
thường hay ngon, tự nhiên đầy bát” (Bà-sa, quyền 29, Đại 
Chính, 27, trang 152, trung). Lại giải thích về thức ăn 
thường hay ngon này, Trường A Hàm, quyên 20, phẩm 
Đao Lợi Thiên, nói: “Phúc nhiều thì thức ăn trắng, phúc 
vừa thì thức xanh, ít phúc nhất thì thức ăn đỏ” (Đại Chính, 
1, trang 134, thượng). 

Từ đây trở lên, thức thực của Sắc giới và Vô Sắc giới 
thiên (kể cả thức thực ở địa ngục) vì hoàn toản tùy thuộc 
vào kết quả của nghiệp ở kiếp trước, nên, dĩ nhiên, ăn ở đây 
cũng tự nhiên, không phải lao lực. Song, hữu tình ở Dục 
giới, khi muốn được thức thực, tất nhiên phải cần đặc biệt 
nô lực tu hành. 


5- THÂN TRƯỜNG VÀ THỌ LƯỢNG 


Sau đây xin nói qua về tầm thước và tuôi thọ của các 
loài hữu tình này. Đối với vấn đề này, các A Tỳ Đạt Ma 
luận thư có nhiều nghị luận. Vì đây là một sản vật không 
tưởng nên chưa chắc đã có sự hỗ tương nhất trí. Nhưng, nói 
một cách đại thể thì: vị trí và lực dụng càng ưu việt và cao 
bao nhiêu thì thọ mệnh và thân trường cảng thêm bấy 
nhiêu: đây có thê nói là điểm nhất trí (Lập Thế A Tỳ Đàm 
luận, quyền sẠ phẩm Thọ Lượng [Đại Chính, 32, trang 


368 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


206]; Trường A Hàm, quyền 20, phẩm Đao Lợi Thiên [Đại 
Chính, trang 133, thượng] Câu-xá luận, quyền! 1). 

Trước hết hãy nói về tầm thước. Người châu Diêm 
Phù trung bình cao từ ba trửu rưỡi đến bốn trửu (mỗi trửu 
là một thước sáu tắc, vậy ba trửu rưỡi tức là năm thước sáu 
tắc). Theo Trường A Hàm, quyền 20, thì người Đông châu, 
Tây châu tầm thước cũng giông như người Nam châu, duy 
người Bắc châu thì cao gấp đôi, tức là bảy trửu. Tuy nhiên, 
theo Câu-xá luận (quyển 11) thì người ở ba châu Đông, 
Tây, Bắc, đều cao gấp đôi như trước. Chẳng hạn, người 
Nam châu bốn trửu thì người Đông châu tám trửu, người 
Tây châu mười sáu trửu, người Bắc châu ba mươi hai trửu. 
Như vây, theo Câu-xá luận, các hữu tình ở đầu Tứ Thiên 
Vương trong Lục Dục Thiên cao một phần tư Câu lư xá 
(một Câu lư xá là năm trăm cung), dần dần cứ tăng lên một 
phần tư, cho đến trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại thì đã cao 
đến một Câu lư xá rưỡi. Tiến lên đến cõi đầu trong Sắc 
Thiên là Phạm Chúng Thiên thì cao nữa do tuần, từ đây trở 
lên các cõi trời khác cứ gấp lên nửa hay một do tuần, nhưng 
đến cõi đầu trong Tứ Thiền là cõi trời Vô Vân, thì giảm đi 
ba do tuần, rồi lại gấp thêm lên đến cõi trời Sắc Cứu Kính 
thì cuối cùng thành ra một vạn sáu nghìn do tuần, (theo 
Trường A Hàm, quyên 20, thì A Tu La mình dài một do 
tuần, Tứ Thiên Vương nửa do tuần, Đao Lợi Thiên một do 
tuần, Diệm Ma Thiên hai do tuần, Đâu Suất Thiên bốn do 
tuần, Lạc Biến Hóa Thiên tám do tuần (Đại Chính, l, trang 
132, thượng), song không nói đến tầm thước ở Sắc Thiên). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 369 


Về tầm thước đã sai khác nhau như thế nào nên thọ 
mệnh cũng có sự bất đồng. Theo Trường A Hàm, quyền 20, 
phẩm Đao Lợi Thiên, thì thọ mệnh của người châu Diêm 
Phù đại khái là một trăm tuổi, Tây châu hai trăm tuổi, Đông 
châu ba trăm tuổi. Song người ở ba châu này rất ít người 
đạt đến số tuôi thọ nhất định, còn người ở Bắc châu thì tuổi 
thọ nhất định là một nghìn tuổi, trong đó không có chết 
yếu. Từ đây, ngạ qủy bảy vạn tuổi, A Tu La một nghìn tuôi, 
Tứ Thiên Vương năm trăm tuổi, Đao Lợi Thiên một nghìn 
tuổi, cho đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên thì thọ 
tám vạn bốn nghìn kiếp (Đại Chính, I1, trang 133, trung). 
Nhưng về điểm này, có nhiều thuyết khác nhau. Luận Du 
Dà nói: “Thọ lượng của người châu Thiệm Bộ không nhất 
định. Người ở đây lấy ba mươi ngày đêm làm một tháng, 
lây mười hai tháng làm một tuôi, hoặc có khi sống vô 
lượng tuôi, hoặc có khi sống tám vạn tuổi, hoặc có khi thọ 
lượng giảm xuống đến mười tuổi. Người châu Đông Thắng 
Thần thọ lượng quyết định là hai trăm năm mươi tuổi; 
người châu Tây Ngưu Hóa thọ lượng quyết định là năm 
trăm tuổi, người châu bắc Câu Lư quyết định là một nghìn 
tuổi”, (Du Dà Sư Địa luận, quyền 4, Đại Chính, 40, trang 
295, trung). Lập Thế A Tỳ Đàm luận (quyền 7, phẩm Thọ 
Lượng), Thi Thiết luận và Câu-xá luận v.v... thì nói thời 
gian ở cõi nhân gian và ngoài nhân gian có khác cho nên 
tuy cũng là năm trăm tuôi nhưng nếu đổi năm trăm tuổi ở 
ngoài nhân gian thành năm trăm tuổi ở nhân gian thì thời 
gian đó sẽ dài phi thường. Giờ đây, hãy căn cứ theo Câu-xá 
để nói một cách đơn giản như sau: 


370 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thọ lượng của người châu Nam Thiệm Bộ hiện tại tuy 
là một trăm tuổi, nhưng theo kiếp mà có thêm hoặc bớt, nêu 
nói một cách nghiêm khắc thì đều không có nhất định. Bắc 
châu định là một nghìn tuổi, Tây châu một nửa còn năm 
trăm tuôi, Đông châu lại giảm một nửa còn hai trăm năm 
mươi tuổi. Mà Tứ Thiên Vương Thiên là năm trăm tuôi, 
Đao Lợi Thiên một nghìn: tuôi, về điểm này, tuy giống VỚI 
Trường A Hàm, nhưng về ý nghĩa thì rất bất đồng. Theo 
Câu-xá luận và Lập Thế A Tỳ Đàm luận thì năm mươi năm 
ở nhân gian là một ngày ở cõi Tứ Thiên Vương; một trăm 
tuổi ở nhân gian là một ngày ở Đao Lợi Thiên. Cho nên, 
nếu đem năm trăm năm tuôi ở cõi Tứ Thiên Vương mà đổi 
ra năm trăm tuổi ở nhân gian thì sẽ là 500x360x50 năm; 
Đao Lợi Thiên một nghìn tuổi sẽ là 100x 360x100 năm. 
Như thế, thọ mệnh ở Lục Dục Thiên theo thuận tự gấp 
thêm lên là hai nghìn, bốn nghìn, tám nghìn, một vạn sáu 
nghìn. Đồng thời, một ngày ở các cõi đó là hai trăm tuổi, 
bốn trăm tuôi, tám tăm tuổi và một nghìn sáu trăm tuôi ở 
nhân gian, bởi thế, một vạn sáu nghìn tuổi ở Tha Hóa Tự 
Tại Thiên nếu đổi ra tuổi ở nhân gian, sẽ là 
16000x360x16000 tuổi. Từ đây lại trở lên đến Sắc giới thì 
số đơn vị là một kiếp, song song với tầm thước hàng do 
tuần. Chăng hạn như ở Phạm Chúng Thiên, thân dài nửa do 
tuần thì bảo toàn được thọ mệnh nửa kiếp, Đại Phạm Thiên 
một do tuần rưỡi thì bảo toàn được thọ mệnh một kiếp rưởi, 
cho đến Sắc Cứu Kính Thiên, thân dải một vạn sáu nghìn 
do tuần sẽ bảo toàn được thọ mệnh một vạn sáu nghìn kiếp. 
Đến Vô Sắc giới thì còn dài hơn nữa, nghĩa là hữu tình ở 
Không Vô Biên Xứ thọ hai vạn kiếp, Thức Vô Biên Xứ bốn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 371 


vạn kiếp, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tám vạn kiếp 
(nhưng trong kiếp cũng có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp 
khác nhau, vả lại, tuy cùng nói là kiếp, nhưng vì thiên giới 
bất đồng, nên nếu muốn tìm ra tất cả những số tiêu chuẩn là 
một điều cực kỳ phức tạp). 

Thọ mệnh ở Thiên giới dù cho có tưởng tượng chăng 
nữa cũng không thê tính được dài bao nhiêu, thế nhưng, so 
với địa ngục thì thọ mệnh ở địa ngục còn dài hơn nữa. Hãy 
lây Đăng Hoạt địa ngục, đứng đầu tám địa ngục lớn, làm 
thí dụ: một ngày ở địa ngục này bằng một đời ở Tứ Thiên 
Vương, tức năm trăm tuôi (nhân gian là 500x360x50 năm), 
đem năm trăm tuổi này nhân với ba trăm sáu mươi làm một 
tuổi, lại nhân với năm trăm tuổi. Nếu tính theo niên số của 
nhân gian thì 500x360x50x500 năm! Hãy tưởng tượng theo 
thuận tự đó tiến đến Chúng Hợp và Viêm Nhiệt! Nếu nói 
tóm tắt thì: thọ mệnh ở Lục Dục Thiên và ở sáu địa ngục 
trước trong số tám địa ngục lớn bằng nhau, tức là, mỗi địa 
ngục đều lấy sự sinh hoạt tương đương ở Thiên Bộ làm một 
ngày mà bảo toàn thọ mệnh theo số năm của Thiên Bộ đó. 

Như vậy, Cực Viêm Nhiệt là nửa trung kiếp (mỗi 
trung kiếp là 40 tiểu kiếp), cuối cùng, Vô Gián ngục là một 
trung kiếp. Cũng thế, số năm ở Bát hàn địa ngục cũng rất 
dài, nhưng trong Phật điên, thường mượn thí dụ để miêu tả. 
Nghĩa là lấy hai mươi “Khư lê” (một hốc = mười đấu) hạt 
vừng (mè), cứ một trăm năm bỏ đi một hạt, thời gian ây có 
thể cùng tận, chứ chúng sanh đọa vào Át Bộ Tra (một trong 
tám địa ngục lạnh) khó có ngày được thoát (tham chiếu 
Trường A Hàm, quyên 19, phâm Địa Ngục). Phật giáo tuy 


372 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


không nói địa ngục vĩnh viễn, nhưng có nói đến những tội 
nghiệp cực kỳ ghê sợ: điêu đó, đại khái đã được quyết định. 


6- NHÂN GIAN VỚI SỰ TU HÀNH 


A Tỳ Đạt Ma Phật giáo đã lập ra nhiều loại hữu tình 
như trên, rồi lại đứng về phương diện để thuyết minh các 
hữu tình đó. Nhưng, đáo cùng, thì trung tâm là cối nhân 
gian, tức là chúng ta, những người ở châu Nam Diêm Phù 
này, một châu đã được cấu tạo thành bởi lấy kinh nghiệm 
sự thực của chúng ta làm trung tâm, hoặc dựa trên những 
truyền thuyết thần thoại đã được nhất ban thừa nhận, mà 
đặc sắc của Phật giáo là ở chỗ lấy những giai đoạn tu hành 
để phối hợp hết thảy mà hoàn thành cái quan niệm trung 
tâm của nó. 

Con người hiện thực ở châu Nam này, vì chỗ tạo 
nghiệp, nên đã từng có khi ở nhân gian, thiên thượng cho 
đến long, quỷ để nhận lãnh quả báo. Xuất phát từ điểm đó, 
hiện thực nhân gian đã dần dần phác họa ra một lý tưởng 
giới, đồng thời, cũng lấy tu hành làm điểm xuất phát để 
thực hiện lý tưởng ấy. Nếu đứng trên lập trường tu hành mà 
nói thì con người hơn hắn các loài hữu tình khác. Trường A 
Hàm, quyền 20, phẩm Đao Lợi Thiên, cho rằng, nếu so 
sánh giữa các loài hữu tình, thì người Diêm Phù Đề hơn các 
loài hữu tình khác ở ba điểm. Đó là khả năng tạo tác, tu 
hành phạm hạnh, và Đức Phật xuất hiện ở cõi này. Nhưng 
điểm hơn hết là con người có sức dũng mãnh kiên cường 
(Trường A Hàm, quyền 20, Đại Chính, I, trang 135, trung). 
Căn cứ vào đó, ta thấy sự sinh hoạt của chúng ta, đứng ở 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 373 


một phương diện khác mà nói, trong các hữu tình, rất giàu 
sức sống. Do đó, chỉ có chúng ta mới có thể tạo ác, đồng 
thời, nếu tu thiện sự, thì cũng chỉ có loài người chúng ta có 
thê đạt đến tối thắng. 


374 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“6Ø thu tư: 
SỰ SINH, TRỤ, DIỆT CỦA THẺ GIỚI 
(vật khí hữu tình) 


1- THUYẾT KIẾP BA VÀ THUYẾT TỨ DU DÀ 

Trở lên đã nói về thế giới vật lý và thế giới hữu tình, 
trên đại thể, đó là sự quan sát hiện trạng làm cơ sở. Song, 
chư hành là vô thường, cho nên, bất luận vật khí thế giới 
hay hữu tình thế giới; không phải cứ chiếu theo hiện trạng 
đó mà chỉ trì liên tục. Toàn thể thế giới (trong đó có hữu 
tình) đều biến hóa sinh diệt trong vòng luân hồi, luân hồi 
chính là phạm vi đại thể của thế giới. Đây là thuyết Kiếp 
Ba, một thuyết đã thâu dụng quan niệm nhất ban của đương 
thời. 

Đọc bộ Thánh Điều A Hàm, ta sẽ thấy, Đức Phật vốn 
lây vấn đề con người làm chủ, nên đối với tình hình thế 
giới, Phật đã không chú ý mấy, do đó, thuyết Kiếp Ba, đối 
với Phật nguyên thủy, chưa trở thành một vẫn đề, lớn. 
Nhưng, về sau, thế giới quan dần dần phát triển, nên vấn đề 
này cũng đã trở thành một đề mục trọng yếu. Bắt đầu từ 
kinh Thế Kỷ trong Trường A Hàm đến các luận thư của A 
Tỳ Đạt Ma đều khảo cứu đến vấn đề này. 


Phật giáo cũng như Bà La Môn giáo, chia vận mệnh 
thế giới thành bốn thời kỳ. Duy có điểm bất đồng là: về 
phía Bà La Môn giáo cho thế giới tuần hoàn trong khoảng 
bốn Du Dà Câu Lợi Đa, Thoát Lợi Đa, La Ngõa Bà La, Tạp 
Lợi và cuối cùng lẫy sự ngủ nghỉ của Phạm làm giai đoạn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 375 


hoại diệt của thế giới. Còn về phía Phật giáo thì cho bốn 
thời kỳ của thế giới là thành lập (thành), lập trụ (trụ), phá 
hoại (hoại) và hỗn độn (không). Sự tuần hoàn biến thiên 
của thọ mệnh và trạng thái đạo đức của hữu tình được luận 
cứu ở thời kỳ lập trụ. Song, đã cùng chia làm bốn thời kỳ, 
như vậy, nếu đứng trên lập trường lâu dài mà nói, thì thế 
giới chung cùng vân là tuần hoàn bất tuyệt. Về điểm này, 
có thể nói, Phật giáo cũng như Bà La Môn giáo, rốt cục 
cũng đều xây dựng trên tư tưởng đồng nhất. 


2- CÁC LOẠI KIẾP 


Nếu nói theo thuật ngữ thì bốn thời kỳ này được gọi là 
thành kiếp, trụ kiếp, hoại kiếp và không kiếp. Tổng hợp 
toàn thê cả bốn lại gọi là đại kiếp. Từ thành lập đến phá 
hoại của thế giới là một đơn vị. Nhưng, trong Phật giáo, cái 
gọi là kiếp chưa hắn thường đã nhất định: có khi gọi một 
tiêu kiếp là kiếp, cũng có khi gọi hai tiêu kiếp (trung kiếp), 
hai mươi tiểu kiếp là kiếp, cho đến 40 tiêu kiếp, 60 tiêu 
kiếp, 80 tiểu kiếp, có khi cũng gọi là kiếp (Lập Thế A Tỳ 
Đàm luận, quyền 9, Đại Chính, 32, trang 215, trung), như 
vậy không nhất định. Nhưng nói một cách nhất ban thì một 
tiêu kiếp đích thực là bao nhiêu thời gian? Về vẫn đề này 
tuy có nhiều giải thích khác nhau, nhưng sự giải thích phổ 
thông là: từ tuôi thọ của người ta là 84,000, cứ 100 năm 
giảm đi một tuổi, cho đến chỉ còn mười tuổi là thọ; rồi quay 
trở lại, từ mười tuổi, cứ 100 năm thêm lên một tuổi, cho 
đến 84,000 như cũ: mỗi lần tăng, giảm, như thế đều là một 
tiêu kiếp. Hợp cả tăng và giảm lại gọi là một trung kiếp 
(Trong Trí Độ luận, quyền 5, (Đại Chính, 2, trang 100, hạ) 


376 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


còn trích dẫn lời Phật nói về Bàn Thạch kiếp và Giới Tử 
kiếp. Bàn Thạch kiếp, nghĩa là lây một tắm áo mịn, mỏng, 
cứ 100 năm một lần đem mài vào một tảng đá vuông bốn 
mươi dặm, cuối cùng tảng đá ấy bị mòn hết, nhưng kiếp thì 
vẫn không hết. Giới Tử kiếp, nghĩa là chứa đầy hạt cải 
trong một thành lớn bốn mươi dặm, cứ mỗi trăm năm lây ra 
một hạt, cứ như thế cho đến khi lấy hết hạt cải mà vẫn chưa 
đủ một kiếp. Tóm lại, kiếp, lúc đầu không xác định số 
lượng mà hình như chỉ ám chỉ một ý nghĩa vô lượng mà 
thôi. 

Song, bốn kiếp thành, trụ, hoại, không được thành lập 
như thế nào? Mỗi kiếp đều được thành lập từ hai mươi 
trung kiếp (tức bốn mươi tiểu -kiếp), do đó, đại kiếp được 
thành lập từ tám mươi trung kiếp. Khái niệm về kiếp 
nguyên là ý niệm về năm tháng, nhưng số lượng không rõ 
ràng, nên không thê tính theo số lượng được. Tóm lại, ta 
chỉ có thể hiểu nó như đã được trình bày trên đây mà thôi. 


3- THÀNH KIẾP 


Dưới đây, theo thứ tự, trước hết hãy nói về Thành 
kiếp. Nhưng muốn hiểu Thành kiếp, trước hết phải bắt đầu 
từ Hoại kiếp. Đến thời kỳ phá hoại thì thế giới này, từ địa 
ngục trở lên đến cõi chung cực của Tam Thiền đều bị phá 
hoại, hữu tình ở đây dời đi thế giới khác; khí thế giới bị tan 
VỠ đến cực vi (cho đến cực vi cũng không còn -Câu-xá luận 
quyền 12) và hoàn toàn là một bãi cát vắng. Thời kỳ này 
được gọi là “không kiếp” và kéo dài hai mươi trung kiếp. 
Từ đầu không kiếp đến cuối hai mươi trung kiếp thì thế 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 377 


giới sẽ thảnh hình, do năng lực cộng nghiệp của các loài 
hữu tình, bắt đầu sinh khởi một luồng gió nhẹ, rồi lần lần 
tăng đà thôi mạnh: đó là tướng trạng thành lập (thành kiếp) 
của thế giới. 

Khởi sơ, trên, từ đệ Tam Thiền trở xuống, từ đỉnh núi 
Tu Di trở lên, sinh ra cái gọi là “Không cư giới”. từ đấy 
phát sinh các loài hữu tình, và lại sinh ra “ĐỊa cư giới”. 
Đến thời kỳ này, từ dưới trở lên, theo thứ tự lần lượt phát 
sinh, trước hết là Đại phong luân (thuyết này thấy trong Du 
Dà Sư Địa luận, quyền 2, Đại Chính, 30, trang 286, trung). 
Trên Phong luân lại sinh Thủy luân, trên Thủy luân sinh 
Kim luân, cho đến cuối cùng thì phát sinh Cửu sơn, Bát hải 
và Tứ châu. Sự thành lập Khí thế giới này phải mất một 
trung kiếp. Từ đó lại mất mười chín kiếp nữa đề hoàn thành 
hữu tình giới. 

Ở thời kỳ này, đối với tín ngưỡng của Bà La Môn giới 
các luận sư của A Tỳ Đạt Ma muốn đưa ra một sự giải 
thích của Phật giáo. Đó tức là nguồn gốc của tín ngưỡng 
(hay mê tín) cho rằng Đại Phạm Thiên là người sáng tạo ra 
thế giới. 

Theo A Ty Đạt Ma luận thư thì hữu tình phát sinh 
cũng theo thứ tự thành lập thế giới trên đây. Nghĩa là, cũng 
từ thượng giới dần dần trở xuống hạ giới. Từ cõi Cực 
Quang Tịnh (Quang Âm Thiên), vị cao nhất trong Nhị 
Thiền, có một hữu tình sinh xuống Đại Phạm Thiên của Sơ 
Thiền. Lúc đó, vị Phạm Thiên nghĩ lầm rằng mình là hữu 
tình đầu tiên từ Sơ Thiền trở xuống, vì vậy, phải là người 
sáng tạo thế giới. Đồng thời, sau lại có những hữu tình khác 


378 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


từ Quang Âm Thiên sinh xuống Phạm Chúng Thiên, hay 
Phạm Phụ Thiên, trong Sơ Thiền và cũng lại tin lầm cho 
Đại Phạm Thiên là người sáng tạo thế giới. Lý đo tại sao tín 
đồ Bà La Môn giáo nhận Phạm Thiên là chúa tế của thế 
giới chính là đo sự tín lầm này được truyền lại. 

Tóm lại, hữu tình sinh ở Sơ Thiền dần dần xuống Lục 
Dục Thiên, rồi lại sinh làm nhân loại trong bốn châu, cho 
đến ngạ qủy, bàng sinh và địa ngục thì, đến đây, sự thành 
lập hữu tình giới đã hoàn toàn và hai mươi trung kiếp của 
thành kiếp cũng kết thúc (tham chiếu Câu-xá luận, quyền 
12; Trường A Hàm, quyên 22, Thế Bản Duyên phẩm, Đại 
Chính, I, trang 145: Lập Thế A Tỳ Đàm luận luận, đầu 
quyền 10). 


4- TRỤ KIẾP 


Như vậy, thành kiếp dã xong, bây giờ bắt đầu trụ 
kiếp. Trụ kiếp của thế giới sẽ kéo dài trong hai mươi trung 
kiếp. Nhưng trong thời gian đó, nhân loại; nhất là tại châu 
Diêm Phù, cũng có nhiều biến đổi, và trong thời gian dài 
đặc ấy, con người không thể tránh khỏi nhiều vận mệnh. 
Tựu trung, cái vận mệnh rõ rệt nhất là sự thọ, yếu của đời 
người và sự tuần hoàn của đạo đức.Trong Bà La Môn giáo, 
sự tuần hoàn của bốn Du Dà được hạn định trong châu 
Diêm Phù, thì trong Phật giáo cũng thế, cũng đặc biệt nói 
về Nam châu. Lý do, dĩ nhiên, là vì người Nam châu ảo 
tưởng mạnh, thiện, ác cũng mạnh, bởi thế vận mệnh cũng 
có nhiều khả năng tính. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 379 


Vậy, trước hết hãy nói qua về cái trạng thái của kiếp 
sơ, tức thời kỳ đầu của trụ kiếp. Kiếp sơ, tất cả loài người 
đều hóa sinh (có thuyết nói, sắc thành ý - Câu-xá luận 
quyền 12 - có thuyết nói, ý sinh hóa thân -Lập Thế A Tỳ 
Đàm luận, quyền 10 (Đại Chính, 32, trang 223, hạ), chưa 
có sự phân biệt nam, nữ tứ chỉ đầy đủ và có thể bay đi tự tại 
trong không trung. Thời kỳ này chưa có mặt trời mặt trăng, 
nhưng tự thân loài người phát ra ánh sáng chói lọi; lấy sự 
vui mừng làm thức ăn vì chưa có đoạn thực, cho nên sinh 
mệnh của họ gần như sống lâu vô lượng. Song, sau dần dần 
sinh ra mùi đất, và loài người bắt đầu nếm mùi đất đó, thân 
thể trở nên nặng, và mất đi sự nhẹ nhàng trước kia, ánh 
sáng cũng theo đó mà biến mất. Từ đó, do nghiệp lực của 
hữu tình mà sinh ra mặt trời mặt trăng đề thay cho ánh sáng 
đã mắt từ con người; sự phân biệt nam nữ cũng phát sinh 
và dục tâm dần dần bốc mạnh, thọ mệnh cũng dần dần 
giảm đi cho đến cuối cùng chỉ còn tám vạn tuôi là sa đọa. 
Đến đây mới đầu thành cái gọi là con người nhân gian, vì 
từ đây trở về sau, tuôi thọ lây từ tám vạn đến mười tuôi làm 
giới hạn do đó mà sinh mệnh có tăng có giảm. Đại khái vào 
thời kỳ này, tổ chức xã hội nhân loại được thành lập. Theo 
Câu-xá luận (quyên 12) thì tám vạn tuôi trở về trước đã có 
Chuyên Luân Vương xuất hiện, cho nên, trước tám vạn tuôi 
đã có quốc gia hoặc xã hội thống nhất. Song, đây thật ra là 
thuộc lý tưởng giới, chứ trên thực tế, trong thời gian hai 
mươi trung kiếp, tuổi thọ từ tám vạn trở xuống, đại khái 
thời kỳ tăng, giảm này chỉ được coI là tổ chức xã hội thì 
xác đáng hơn. Đã có phân biệt nam nữ tất có cha mẹ anh 
em, rồi dần dần tiến đến sinh hoạt kinh tế, thì tự nhiên đã 


380 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phát sinh các đoàn thể cộng thông lợi ích. Theo Phật giáo, 
sỡ đĩ có thể chế xã hội, có sinh hoạt quốc gia là vì mỗi cá 
nhân biết hạn chế lòng tư lợi của mình. Con người dần dần 
dùng đoạn thực, lúc dầu, sống bằng những vật thực thiên 
nhiên, nhưng đến khi vật thực thiên nhiên cũng hết thì họ 
bắt đầu chiếm đất đai, xây cất nhà cửa, để dành vật thực mà 
thành cái gọi là “tài sản tư hữu”. Do đó mà phát sinh sự 
giàu, nghèo, cách biệt nhau, tranh giành và xâm phạm tài 
sản của nhau; đó là đầu mối của sự đấu tranh bất tuyệt. Lúc 
đó, con người vì muốn hòa hoãn các cuộc tranh đấu Ấy, 
muốn nhân dân được bảo hộ, đồng thời, muốn các cuộc 
tranh giành được phân xử công bằng, mới đặc biệt chọn lẫy 
một người có uy lực và đức độ tôn lên làm vua, và mỗi 
người dân phải nạp cho vua một phần sáu số lợi tức thu 
được để vua thi hành nghĩa vụ tương xứng với quyên lợi 
của vua: đó là nguyên nhân phát sinh ra Quốc Vương và 
Quốc Gia (Trường A Hàm, quyển 23, Thế Bản Duyên 
phẩm, Đại Chính, l, trang 148; Câu-xá luận, quyền 12). Đó 
là nguồn gốc về thuyết Quốc gia của Phật giáo, rất nhiều 
điểm tương tự như thuyết Xã Ước của Jean Jacques 
Rousseau. 

Như thế là sự mưu sinh của người Nam Diêm Phù đã 
được xác định. Tuy muốn duy trì chính nghĩa, nhưng vì 
trong một lúc ý niệm tư dục phát khởi, nên tự mình làm 
những điều phi nghĩa mà không hay và, tệ hại nhất là chính 
ông vua, bổn phận phải duy trì chính nghĩa, thì trái lại, làm 
làm cho nhân dân đau khổ bằng cách đàn áp và bóc lột họ. 
Đến đây, thế giới bắt đầu đi dần vào Thời Kỹ khinh bạc. Để 
thích ứng, từ thọ mệnh tắm vạn tuổi, cứ một trăm năm giảm 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 381 


đi một tuổi, nhân loại dần dân trở thành đoản mệnh. Cứ thế 
tội ác càng sâu nặng và tuôi thọ càng giảm bớt cho đến một 
trăm tuổi tương đương như tuổi thọ của chúng ta hiện tại. 
Nếu chư Phật xuất hiện thì thế gian này vẫn còn có thể 
được cứu độ (nếu Phật không ra đời thì cứ trăm năm giảm 
đi một tuổi, nhưng nếu Phật ra đời thì chính pháp thịnh 
hành, lúc đó tuổi thọ không giảm. Khi nào chính pháp diệt 
thì tuổi thọ cũng giảm -Lập Thế A Tỳ Đàm luận, quyền 9, 
Đại Chính, 32, trang 217, trung). Khi chính pháp của Phật 
dần dần suy vi thì người đời cũng dần dần làm ác mà trở 
thành cái gọi là “ngũ trược ác thế”, lúc đó tuổi thọ của 
người fa cuôi cùng giảm xuống chỉ còn mười tuổi (Ngũ 
trược là: 1) Thọ trược, 2) Kiếp trược, 3) Phiền não trược, 4) 
Kiến trược, 5) Hữu tình trược -Câu-xá luận, quyền 12). Đó 
là trạng thái cực ác của trung kiếp thứ nhất trong Trụ kiếp 
(khi thọ tám vạn tuổi thì con người đến năm trăm tuổi mới 
kết hôn, khi còn mười tuổi thì con gái năm tháng đã lấy 
chồng, Lập Thế A Tỳ Đàm luận, quyền 10, Đại Chính, 32, 
trang 221, hạ; Trường A Hàm quyên 22, Trung kiếp phẩm, 
Đại Chính, 1, trang 144, thượng). Con người ở thời kỳ này 
duy “lấy tóc làm quần áo, duy có dao, gậy làm đồ trang 
sức” (Lập Thế A Tỳ Đàm luận quyền 9, Đại Chính 32, 
trang 217, trung) thường ham ăn ngon lười biếng và hoàn 
toàn không có tâm nhân nghĩa, đạo đức và không có một 
điều nào trong mười điều ác mà không làm. Do đó mới 
phát sinh tiểu tam tai: 1. đao binh; 2. tật -dịch; 3. cơ cận. 
Đao bỉnh tai, là con người hễ thấy nhau là tức giận, 
rồi chém giết tàn hại nhau; tật dịch ta là những chứng bệnh 
ghê gớm bộc phát; cơ cận tai là không có ngũ cốc hay thực 


382 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


vật. Ba tai họa nay dĩ nhiên đều có thời gian hạn định. Theo 
Câu-xá luận thì đao binh tai lâu bảy ngày, tật dịch tai bảy 
tháng bảy ngày, và cơ cận tai bảy năm bảy tháng. Duy có 
điều là tam tai không phải xảy ra một lúc, mà là hết tiểu 
kiếp thứ nhất xảy ra tật dịch tai, hết tiểu kiếp thứ hai khởi 
đao binh tai và hết tiểu kiếp thứ ba phát sinh cơ cận tai. 
Như thế tuy là tuần hoàn (Trường A Hàm, quyền 12, Trung 
kiếp phẩm; Lập Thế A Tỳ Đàm luận quyên 9), nhưng bất 
luận loại nào, khi xảy ra, cái thế của nó đều rất mãnh liệt và 
người Diêm Phù Đề gần như toàn diệt. Theo Lập Thế A Tỳ 
Đàm luận thì cộng cả nam nữ còn lại không đến hơn một 
vạn người (quyền 9, Đại Chính, 32, trang 220). 

Từ đó, con người dần dần lại phát thiện tâm, thấy cần 
phải thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, làm sống lại cái tâm 
đồng tình giữa COnngười, thế gian lại hướng về tăng kiếp, 
đạo đức và thọ mệnh dần dân tăng lên cho đến nguyên 
lượng trước kia là tám vạn tuổi. Thời kỳ trở về tám vạn tuôi 
nảy nếu so với kiếp sơ thì tuy đã đọa lạc, nhưng nếu so Với 
thời kỳ mười tuổi thì đây gần như là một cảnh giới lý 
tưởng. Con người lúc này chỉ còn phiền bận về bảy thứ là 
đại tiện, tiểu tiện, khí nóng, lòng dâm, đói khát và già lão, 
ngoài ra không có một thứ bệnh thống nào khác. Đất nước 
phôn vinh không có giặc, cướp, người ta chỉ làm mười điều 
lành (Lập Thế A Tỳ Đàm luận quyền 9, Đại Chính, 32, 
trang 221, thượng). Từ đây, lại trở về giảm kiếp, rồi lại 
quay trở lại tăng kiếp, cứ thế trở đi trở lại mười lần: đó tức 
là hai mươi trung kiếp của trụ kiếp (nếu nói một cách 
nghiêm khắc thì chỉ là mười chín kiếp, vì sơ kiếp chỉ là 
giảm kiếp và chung kiếp chỉ là tăng kiếp). Theo Lập Thế A 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 383 


Tỳ Đàm luận thì hiện nay chính tương đương với giảm kiếp 
của trung kiếp thứ chín, do đó, khi kiếp này kết thúc tất sẽ 
xảy ra cơ cận tai. Kiếp này vẫn còn sáu trăm chín mươi 
năm (quyên 9, Đại Chính, 32, trang 215, trung). 

Tại hai châu Đông Tây cũng có hiện tượng tương tự 
như tiểu tam tai, nhưng Bắc châu thì hoàn toàn không có sự 
kiện đó (Câu-xá luận quyền 22). 


5- HOẠI KIẾP VÀ KHÔNG KIẾP 


Sau trụ kiếp, thế giới này sẽ dần dần đi đến phá hoại, 
tức là hoại kiếp. Kiếp này cũng kéo dài trong hai mươi 
trung kiếp. Nhưng thời kỳ đại phá hoại này vận hành một 
cách tự nhiên chứ không liên quan gì đến đạo đức, cho nên, 
đối với sự phá hoại ấy, con người không cảm thấy khổ, trái 
lại, tỉnh thần người ta rất hướng thượng, đó là thời kỳ đại 
phá hoại của thê giới bắt đầu. 

Có hai loại phá hoại: một là hữu tình hoại, hai là 
ngoại khí hoại. Cũng gọi là thú hoại và giới hoại. Trước hết 
hữu tình hoại, tức là địa ngục. Khi thế giới bắt đầu đại phá 
hoại thì chúng sanh trong địa ngục tự nhiên phát khởi tâm 
ăn năn, hết nghiệp tập, được sinh trong cõi người và không 
phải rơi vào địa ngục nữa: đó là sự phá hoại địa ngục, đồng 
thời, là sự mở màn của hoại kiếp (nếu định nghiệp phải ở 
địa ngục thì được dời đến địa ngục ở cõi khác). Từ đó, ngạ 
quý, bàng sinh v.v... cũng dần dần được sinh trong cõi 
người, mà cõi người là đặc biệt chỉ người Diễm Phù Đề, lại 
tự phát tâm Bồ đề tu Thiền định, từ Sơ Thiền, đến Nhị 
Thiên, Tam Thiền và khi chết được sinh lên các cõi đó. 


384 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Người ở các châu Đông, Tây cũng phát tâm hết như vậy mà 
sinh lên thượng giới (nhưng ở Bắc châu, vì không có tu 
Thiền nên trước hết sinh lên cõi Dục Thiên thứ nhất). Như 
vậy là ở nhân gian không còn hữu tình nữa, tức là nhân thú 
hoại. Cũng thế, ở Lục Dục Thiên, bắt luận là đến Sơ Thiền, 
hay dần dần tiến đến thượng giới, đến Nhị Thiên trở xuống, 
hoàn toàn không còn hữu tình, tức là hữu tình hoại. Thời 
gian này kéo đài mười chín trung kiếp, đến kiếp sau đó mới 
là phá hoại vật khí thế giới. 

Có ba cách phá hoại vật khí thế giới, đó là: hỏa tai, 
thủy tai và phong tai (không phải cùng xảy ra một lúc). Tựu 
trung, mặt trời là nguyên nhân phát khởi hỏa tai. Lúc đầu, 
có hai mặt trời xuất hiện, dần dần tăng lên đến bảy mặt trời, 
khi ẫy tất cả biển hồ đều khô cạn, rồi một trận cuồng phong 
bộc phát, cuối cùng đốt cháy hết vật khí thế giới lên đến cõi 
Đại Phạm Thiên Vương: đó là tướng trạng của hỏa tai phá 
hoại (có thể khảo sát tình hình xung đột giữa địa cầu và thái 
dương). Cũng thế, khi thủy tai và phong tai xảy ra, cái thế 
lực của chúng cũng rất mãnh liệt. Từ địa giới lấy núi Tu Di 
là trung tâm, thủy tai tiễn đến Nhị Thiền, phong tai tiễn đến 
Tam Thiền, tất cả đều bị phá hoại, và thế giới chỉ còn là 
một nơi không hư trống rỗng. Ba tai nạn gọi là đại tam tai. 

Nhưng ba tai nạn này không phải cùng phát sinh một 
lúc, vì bất cứ thế giới phá hoại nào cũng đều có trật tự. 
Theo Câu-xá luận (quyên 12), thì trật tự đó như sau: hỏa tai 
kiếp hoại kết thúc ở lần thứ bảy, lần thứ tám thì thủy tai 
phát khởi, cũng trở đi trở lại bảy lần, đến lần thứ tám thì 
phong tai xảy đến, cũng theo thuận tự trên. Nói cách khác, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 385 


sự chung kết của kiếp hoại theo tỷ lệ: hỏa tai năm sáu lần, 
thủy tai bảy lần, và phong tai một lần. Cứ sáu mươi bốn lần 
quay đi trở lại gọi là kiếp. 

Cái phạm vi của ba tai này cũng không giống nhau, 
nghĩa là hỏa tai đến Sơ Thiền, thủy tai đến Nhị Thiền, và 
phong tai đến Tam Thiền. Do đó, tuy cũng nói là hoại kiếp, 
nhưng có hoại đến Sơ Thiền trở xuống, đến Nhị Thiền trở 
xuống và cho đến Tam Thiền trở xuống, không nhất định 
(Du Dà Sư ĐỊa luận, quyền 2, Đại Chính, 30, 28, trung). Lý 
do là vì tỉnh thần tu dưỡng của chúng ta từ Tam Thiên trở 
xuống, tuy đã rất vi tế nhưng vẫn chưa tránh khỏi dao 
động: tôi cho rằng thế giới quan có lẽ là kết quả của sự suy 
định này. Còn đệ Tứ Thiền, về mặt tu dưỡng, đã được gọi 
là cỡi bất động, cho nên, dù là cõi đất chăng nữa thì ở đây 
đã vượt ra ngoài sự phá hoại của tam tai. 

Từ đó trở đi, trong khoảng hai mươi kiếp là không 
kiếp. Thế giới này, trong thời gian ấy, chỉ là một cõi không 
không tịch tịch. Tuy nhiên, theo Phật giáo, trong cõi thái hư 
này có ba nghìn đại thiên thế giới, nhưng không phải đó là 
con số tận cùng, mà thế giới là vô số. Cho nên, ngoài ba 
nghìn đại thiên thế giới này ra còn có ba nghìn đại thiên thế 
giới khác trong đó cũng có hữu tình giới, vật khí giới hoạt 
động. Như vậy, dĩ nhiên, trong cõi thái hư bao la này không 
lúc nào không có thế giới hoại, thế giới sinh động, hoại ở 
nơi này nhưng sinh động ở chỗ khác. 


386 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


6- KÉT LUẬN 


Trên đây là thế giới hiện tượng luận của A Tỳ Đạt Ma 
Phật giáo. Về sau, đến Đại thừa cũng thu dụng thế giới 
quan này mà không lập riêng thế giới hiện tượng luận nữa, 
vì cách thuyết minh về vấn đề này đã được hoàn thành một 
cáh đầy đủ trong A Tỳ Đạt Ma rồi. Đây có thể nói là toàn 
thê thế giới quan của Phật giáo. 

Song, chúng ta đừng bao giờ quên rằng, thế giới quan 
trên đây, như đã lập đi lập lại nhiều lần, không phải là vật 
đặc hữu của Phật giáo, mà là sản phẩm đã được lưu hành ở 
đương thời, Phật giáo chăng qua chỉ cải biến nó đôi chút 
mà thôi. Nếu nói một cách nghiêm khắc, thì nó quyết 
không nhất trí với giáo lý căn bản của Phật giáo, vả lại có 
rất nhiều điểm hoàn toàn có tính cách thế giới quan thần 
thoại cũng đã được thu dụng. 

Tuy vậy, cái đặc trưng rõ rệt nhất của thế giới quan 
trên đây là ý nghĩa tu dưỡng luân lý, đó là điêu đáng nói 
hơn cả. Chăng hạn, khi nói đến hoại kiếp của thế giới thì 
kết hợp tiểu tam tai với sự đồi bại của luân thường và sự 
khốn khổ của chúng sanh, rồi lẫy ngay sự khốn khổ đó làm 
cơ duyên mà cải thiện lại xã hội, về phương diện này, thật 
sự rất có ý nghĩa. Lại như đại tam tai, là vì những yếu tố tổ 
chức sinh lý của ta là thủy, hỏa, phong động dao mà phát 
sinh, rồi lại giới hạn nó ở Tam Thiên, trở lên, do sức tu 
dưỡng mà thoát ra ngoài phạm vi của nạn thủy, hỏa, phong. 
Theo ý nghĩa này nêu coi thế giới quan trên đây như một 
vẫn đề tôn tại mà nhận xét, thì, dưới con mắt người ngày 
nay có rất nhiều điểm ấu trĩ, nhưng nếu xử lý nó như một 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 387 


vân đê “đương vi” thì, trong đó, đại khái có thê nói cũng 
hàm chứa rât nhiêu điêu giáo huân. 


388 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Tiên thứ tư 
TÂM-LÝ-LUẬN 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 


389 


390 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


LỜI TỰA 


I- Thế giới quan được trình bày ở thiên trước, đối với 
giáo lý của A-tỳ-đạt-ma Phật giáo, tuy là đề mục trọng đại, 
nhưng thật thì nó không phải là đặc trưng của Phật giáo. Đó 
chăng qua là thế giới quan lưu hành ở đương thời được thu 
dụng rồi dần dần Phật giáo hóa mà thôi. Hơn nữa, nó còn 
có rất nhiều điểm tương tự như thế giới quan của Bá-lạp- 
na: đó là một sự thật không thê phủ nhận. Trái lại tâm-lý- 
luận mà chúng tôi muốn trình bày sau đây, đối với giáo lý 
của A-tỳ-đạt-ma Phật giáo, mới thật là sản vật đặc hữu của 
Phật giáo, cũng tức là cái đặc trưng đã phát huy nên học 
vẫn của A-tỳ-đạt-ma Phật giáo đến cực điểm. 

Tại Ấn Độ có nhiều học phái, tuy đều đề cập đến tâm 
lý luận, nhưng có thể nói không có một học phái nào mà 
luận cứu vấn đề này một cách tinh tế như Phật giáo. Tâm- 
lý-luận này ở nhiều điểm, là một vấn đề có tính cách khoa 
học, nó không những có chỗ tương thông với tâm-lý-học 
hiện đại, mà nếu đứng trên lập trường học vấn tự thân để 
khảo sát, nó cũng rất có hứng vị. Có người nói tâm-lý-luận 
của Phật giáo, đứng về mặt khoa học, có thể nói không 
khác gì tâm-lý-luận của Á-lợi-tư-đa-đức (?). Theo một ý 
nghĩa nào đó, sự nhận xét này có thể được chấp nhận. 
Nhưng người nói như thế là mới chỉ đọc qua các kinh, luận 
băng văn Ba-li mà thôi, chứ tuyệt chưa biết gì về những bộ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 39] 


luận Hán dịch, cho nên vẫn chưa đạt đến cái diệu-vị đích 
thực của tâm-lý-học của Phật giáo. Dù nói cách nào đi nữa, 
người ta cũng không thê phủ nhận được rằng, sự phát đạt 
đến cao độ của nên tâm-lý-học Phật giáo là ở trong các bộ 
luận tiến bộ được dịch ra Hán văn, cho nên không phải tự 
phụ, đi sâu vào tâm lý luận Phật giáo để nghiên cứu cho 
triệt để là nghĩa vụ dành riêng cho chúng ta (người Nhật - 
chú của dịch giả). 

2- Điểm thứ nhất, đứng về phương diện cổ đại mà 
nhận xét, tâm-lý-luận của Phật giáo tuy rất tiến bộ, nhưng 
quyết không phải nó đã phát xuất từ hứng vị khoa học. Nói 
cách khác, mục đích của tâm-lý-luận Phật giáo không phải 
muốn biết rõ tổ chức tâm lý và tình hình hoạt động của nó, 
mà chỉ chuẩn bị nó cho mục đích thực dụng mà thôi. Đức 
Phật, theo một ý nghĩa nào đó, trước sau vẫn là một nhà 
thực dụng chủ nghĩa. Bắt luận cái gì, đứng về mặt thực 
dụng, nêu mà vô dụng thì đều không có hứng thú. Thái độ 
của Phật đã được kế thừa mãi đến đời sau. thực dụng chủ 
nghĩa ở đây, nêu nói một cách thiển cận, có nghĩa là ức chế 
tâm ác và bồi dưỡng tâm thiện của chúng ta, còn nếu nói 
một cách thâm thúy, là ức chế phiền não, phát huy chân trí 
để cuối cùng đạt đến giải thoát. Theo Phật giáo thì cái gọi 
là thiện, ác, mê, ngộ rốt ráo không ngoài những hoạt động 
tâm lý của chúng ta, cho nên nêu muôn tiến tu, trước hết 
cần phải biết rõ những hoạt động tâm lý một cách như thực: 
đó là nguồn gốc phát sinh tâm lý luận. Do đó, trong thái độ 
muốn biết một cách như thực những hoạt động tâm lý, tuy 
có tích cách thuần túy khoa học, nhưng mục đích đã định là 
thực dụng, cho nên để thích hợp vớp mục đích đó, sự quan 


392 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


sát có khi phải linh động chứ không cố định, đó cũng là lẽ 
tự nhiên. Theo ý nghĩa ấy, tâm-lý-luận Phật giáo có một 
nghĩa rộng, có thể nói là tâm-lý-học ứng dụng, hoặc là tâm- 
lý-học luân lý. Đó là điểm chúng ta cần phải hiểu trước 
nhất, nếu không, chúng ta sẽ không thê lý giải được cái tỉnh 
thần có nhiều đặc trưng được biểu hiện trong tâm-lý-học 
Phật-giáo. Chẳng hạn như tâm-sở-luận, tức tương đương 
với tác-dụng của tâm, thiện tâm, phiền-não-tâm, thanh-tịnh- 
tâm v.v... toàn lấy thiện ác làm tiêu chuẩn để nói rõ tác- 
dụng của tâm-lý, cho nên đây chỉ là một thủ-đoạn suy tiến 
đức hạnh của người ta. 

Mới nhìn, ta thấy tâm-lý-luận của Phật giáo có vẻ như 
bắt-khả-tư-nghị, vì nó không những chỉ muốn thuyết minh 
hoạt-động tâm-lý ở nhân-gian, mà còn muốn thuyết minh 
cả hoạt-động tâm-lý ở thượng giới tức Sắc-giới và Vô-sắc- 
giới nữa. Nhưng, nếu truy nguyên đến tinh thần của nó, thì 
cái gọi là thượng-giới tất kinh không ngoài cảnh-giới tỉnh- 
thần hướng-thượng của chúng ta. Cho nên, nghiên cứu tâm- 
lý ở hai cõi trên tức là biến cái quá trình tinh-thần hướng 
thượng của chúng ta thành một thủ đoạn thuyết minh tâm- 
lý. Ngoài ra, trong tâm-lý-luận của Phật-giáo tuy còn nhiều 
cách thuyết minh, nhưng tất cả đều dựa trên quan điểm này 
để xử-lý: đó là điều chúng ta cần ghi nhận. Chính vì thế mà 
tâm-lý-luận của Phật giáo cuối cùng không trút bỏ được sắc 
thái của luân lý-luận và tôn-giáo-luận. Tuy nhiên, nếu chỉ 
giới hạn nó trong phạm-vi tâm-lý-luận để quan sát thì rất có 
nhiều điểm cần nghiên cứu. Đó chính là lí do tại sao ở đây 
chúng tôi tách rời luân-lý mà chỉ đứng riêng trên lập trường 
tâm-lý-luận để khảo sát. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 393 


3- Điểm thứ hai cần nói là tài liệu và phương pháp 
nghiên cứu như thế nào? Về vấn đề này, chúng tôi đã nói 
qua trong Nguyên Thủy Phật giáo Tư Tưởng Luận. Cách 
thuyết pháp Phật giáo ngay từ thời kỳ đầu đã rất có tính 
cách tâm lý, cho nên thuyết tâm lý của Phật giáo đã cực 
tiến bộ. Do đó, cũng như tất cả vẫn đề khác, khi nghiên cứu 
tâm-lý-luận của Phật giáo, trước hết cũng phải bắt đầu từ 
thánh điển A-Hàm. Thật vậy, trong kinh A-Hàm chỗ nào 
cũng thấy rải rác giáo thuyết liên quan nhận-thức-luận hay 
tâm-lý-thuyết. Nếu thu tập tất cả những giáo thuyết đó rồi 
lại chỉnh lý một cách thích đáng cũng có thể cầu tạo thành 
tâm-lý-luận (tham chiếu Trung-A-Hàm, quyển 58, kinh 
Đại-câu-hi-la thứ 211; Trung-A-Hàm quyền 58, kinh Pháp- 
lạc-tỷý-khưu-ni thứ 210). Tuy không hoàn toản, nhưng 
chúng tôi đã dựa vào tất cả những tài liệu đó nói về tâm-lý- 
luận trong Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận. tuy 
nhiên, nếu dựa vào những tài liệu của Phật giáo nguyên 
thủy không thôi thì tâm-lý-luận Phật giáo vẫn chưa được 
hoàn toàn. Về tâm sở, trong bộ A-Hàm Thánh Điển vẫn 
chưa được thuyết minh tường-tế. Nếu đõi theo niên đại, thì 
mãi đến A-ty-đạt-ma luận thư Tâm sở luận mới dần dần 
phát triển và được thuyết minh một cách rõ ràng. Lúc đầu, 
khuynh hướng phát đạt của A-ty-đạtma luận thư chỉ 
chuyên xứ lý những vấn đề tu dưỡng thực tế, nhưng dần 
dần tiễn đến thuyết minh sự thực, thì tâm-lý-luận đã là một 
đề mục rất trọng đại đối với việc thuyết minh sự thực đó. 
Muốn biết đầy đủ về sự phát đạt của tâm-lý-luận Phật giáo, 
cần phải chia các loại A-tỳ-đạt-ma luận thư làm hai giai 
đoạn để dõi theo cái dấu vết phát triển của nó. Do đó, tuy 


394 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hơi phiền phức nhưng cũng phải chia ra như thế để khảo sát 
mới dễ hiểu. 

Giai đoạn thứ nhất, tâm sở vẫn chưa đạt đến thuyết 
minh về phân loại, như trong bảy bộ luận văn ba-li chẳng 
hạn. Trong các A-ty-đàm văn Ba-lI, tâm-lý-luận tuycũng đã 
phát đạt rõ rệt, như Pháp-tập-luận mà có người dịch là: 
“Buddhist Psychological Ethics”'', nhưng vẫn chưa đặt ra 
số mục của Tâm-sở, cho nên trên tính chất, vẫn chưa tính 
đến sự thuyết minh về phân loại. Đứng về phương diện Hán 
dịch mà nhận xét, thì như Xá-lợi-phất-A-tỳ-đàm-luận và 
bảy bộ luận của Hữu-Bộ, trong đó trừ hai bộ Phẩm-loại- 
túc-luận và Giới-thân-túc-luận của Thế-Hữu - khai triển về 
tâm sở một cách phức tạp - ra, còn tất cả, trên đại thể, tôi 
cho vẫn thuộc giai đoạn thứ nhất này. 

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau khi tâm-sở-luận đã 
tiến đến chỗ trở thành một đề mục độc lập thật sự. Đứng về 
phương diện văn Ba-li mà nhận xét, thì như A-nâu-lâu-đà- 
A-tỳ-đạt-ma-pháp-yếu-luận chính là giai đoạn này. Về 
phương diện Hán dịch thì từ Phâm-loại-túc-luận đến các 
luận thư như Đại-ty-bà-sa-luận, Tạp-a-tỳ-đàm-tâm-luận, 
Câu-xá-luận, Chính-lý-luận và Hiển-tôn-luận, v.v... cũng 
thuộc giai đoạn nảy. Nếu nói một cách đơn giản và khái 
quát thì lấy Đại-tỳ-bả-sa-luận (trong đó Phẩm loại và Giới 
thân) làm cơ sở, rồi lại cần phải chia ra giai đoạn trước, giai 
đoạn sau để quan sát. Song, có điều nên chú ý là, cái 
phương pháp tiện lợi hơn cả là dựa theo sự nghiên cứu lịch 


` Mrs. Rhys david; A Buddhist Manual of Paychological Ethics, Lodon, 
1900. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 395 


sử phát đạt của cách phân loại, vậy không nên có chấp thái 
quá. Tại sao? Vì số luận thư còn lưu truyền đến nay quyết 
không thê đại biểu cho tư tưởng của tất cả bộ phái. Ngoài 
ra cũng có nhiều luận thư không cón truyền lại, nhưng 
trong đó cũng khai triển nhiều đặc sắc về tâm-lý-luận và 
đại biểu cho nhiều phái (như Thượng-tọa-bộ-chánh-thống, 
Đại-chúng-bộ, Kinh-bộ và Độc-tử-bộ, v.v...). Tựu trung, 
sau khi các bộ phái hưng khởi đã phát sinh nhiều ý kiến 
liên quan đến tác dụng của tâm, tức bản chất của tâm và 
tâm sở. 

Trên bề mặt, tuy nói là vô ngã nhưng thật thì đã ngầm 
khai triển một loại tư tưởng hữu ngã: đây là một sự thật rất 
là trong tâm-lý-luận và cần đặc biệt lưu ý. Cái tướng đặc 
trưng của sự phát triển tâm-lý-học bên Tây phương là từ tư 
tưởng hữu ngã chuyển hướng tới tư tưởng vô ngã, Như 
trong Phật giáo - ít ra là Đại Thừa Duy-Thức-Luận làm tiêu 
chuẩn - tình hình lại khác, tức là di chuyển về khuynh 
hướng hữu ngã được coi như một bước tiến triển. Nhưng tu 
tưởng này chỉ được lưu truyền một cách rải rác, ngoài 
những luận thư thuộc Đại thừa luận hệ, còn trong luận thư 
của Tiểu thừa A-tỳ-đạt-ma, tuyệt nhiên nó không được lưu 
truyền một cách có hệ thống. Do đó, nếu chỉ căn cứ vào 
những luận thư của Nam-Bắc-Thượng-Tọa-Hệ còn truyền 
lại mà tìm hiểu sự phát triển của tâm-lý-luận của Phật giáo, 
thì không thể hiểu rõ toàn thể tâm-lý-học sử của Phật giáo. 
Bởi thế, muốn hiểu rõ tâm lý sử Phật giáo, dĩ nhiên căn cứ 
vào các luận thư còn lại hiện nay là trọng yếu, nhưng cũng 
cần phải tham khảo tư tưởng của các bộ phái nữa. Về 
phương diện này, trước hết lẫy A-Hàm làm điểm xuất phát, 


396 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


rồi tiễn đến các bộ phái thì bắt đầu căn bản Thượng-Tọa-Bộ 
được truyền ở Tích Lan; thứ đến, một mặt nghiên cứu tư 
tưởng của Đại-chúng-bộ, mặt khác, kiểm thảo tư tưởng của 
Hữu-Bộ, tiếp theo là tìm hiểu tam luận của Độc-tử-bộ, 
Kinh-bộ và cuối cùng tiễn đến Duy-thức Phật giáo. Về tài 
liệu phương pháp trên đây thì có Luận Sự của Nam 
phương, còn Bắc phương thì không ngoàải các tài liệu rải 
rác trong Thành-thật-luận, Tam-di-để-bộ-luận, Bà-sa-luận, 
Câu-xá-luận, Chính-lý-luận, Hiển-tôn-luận, Tôn-luân-luận, 
Du-dà-sư-địa-luận và cuối cùng là Duy-thức-luận. 

Như vậy, căn cứ vào những luận thư, tư tưởng của các 
bộ phái, thu tập những đặc trưng của cả hai - như sự bắt 
đồng về số mục của tâm sở, về phương pháp phân loại, về 
phương pháp thuyết minh, cho đến về phương pháp tâm thê 
-đề hiệu rõ sự khai triển của tâm lý luận: đó là phương pháp 
nghiên cứu về lịch sử tâm lý của Phật giáo. 

4- Thứ đến vấn đề được nêu lên ở đây là: Tâm-lý-luận 
của Phật giáo như thế nào? Đó là nguyên nhân đã phát sinh 
nhiều nghị luận giữa các bộ phái. Thứ nhất, về bản chất của 
tâm, các bộ phái đều cùng bài xích linh hồn có định của tự 
ngã, về điểm này tuy nhất trí, nhưng về cái trạng thái luân 
hồi chủ thể thì nên thừa nhận nghiệp lực chỉ trì hay không 
thừa nhận? Đó là vấn đề giữa các bộ phái có rất nhiều ý 
kiến bất đồng. Lại nữa, về thức, tức chủ thể của nhận thức, 
hoặc là cơ quan chủ yếu, tuy lập thành sáu thức, nhưng 
trong sáu thức đó mỗi mỗi đều riêng biệt, tức độc lập, hay 
chỉ là những tác dụng khác nhau của một thức duy nhất? 
Đây là vấn đề đã nảy sinh ra nhiều biện luận về sáu thức là 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 397 


một hay khác nhau. Lại nữa, đặc trưng của tâm-lý-luận 
Phật giáo là tâm sở (những tác dụng của tâm), vậy tâm sở 
và thức tâm vương là tác dụng riêng biệt hay là những tác 
dụng của chính tâm vương? Đó cũng là nguyên nhân đã 
đưa đến nhiều nghị luận giữa học phái và học giả. Thứ hai, 
về căn kiến, thức kiến, hoặc về sự quan hệ giữa căn, cảnh, 
thức hòa hợp với xúc, cũng có nhiều tranh luận, nếu phải 
nêu ra con số thì ta thấy rất nhiều vấn đề. Do những ý kiến 
bất đồng với sự tiễn bộ về tư tưởng, cho nên về tâm-lý-luận 
cũng phát sinh nhiều ý kiến mới, khiến cho tâm-lý-luận 
Phật giáo biểu hiện một cách rất rực rỡ. 

5- Sau hết, nêu nghiên cứu một cách thật tinh tế thì 
tâm-lý-luận của Phật giáo sẽ tiễn thành một đề mục luận 
cứu cực kỳ phức tạp, cho nên, nếu tổ chức nó một cách 
hoàn chỉnh sẽ là một việc vô cùng rất khó khăn. Như đã nói 
ở trên, dõi theo dấu vết khai triển về lịch sử dĩ nhiên là đề 
mục trọng đại, nhưng khốn nỗi cái thứ tự đó không được rõ 
ràng, cho nên, nêu quá thiên trọng về kết quả lịch sử thì e 
rằng khó mà đạt được tổ chức thống nhất về tâm-lý-luận. 
Có người cho rằng, tâm-lý-luận của A-Hàm bộ và tâm-lý- 
luận của A-tỳ-đạt-ma cũng giống như tâm-lý-luận trong Dị- 
lan-đà-vương-vấn kinh. Nói thế tuy không sai, nhưng thật 
thì xét đó do kết quả của sự thiếu thốn vẻ tài liệu Hán dịch, 
vả lại, cái thứ tự triển khai của nó cũng không mấy rõ ràng. 
Người Tây phương coi trọng Di-lan-đả-vương- -vắn-kính, 
muôn cho đó là một giai đoạn triển khai về giáo lý Phật 
giáo; có người đặt triết học trong Di-lan-đà-vương-vấn- 
kinh ở giai đoạn sau cùng chính đã xuất phát từ nhận xét 
trên đây, nhưng làm như thế không được xác đáng. Dĩ 


398 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nhiên, Di-lan-đà-vương-vấn-kinh là một bộ luận thư trác 
việt, nhưng tư tưởng trong đó chăng qua là phu diễn cái tư 
tưởng của Thượng-Tọa-Bộ-Hệ được truyền ở Tích Lan chứ 
không bao hàm một triết học đặc thù nảo. 

Tóm lại, đứng về phương diện lịch sử tuy là một việc 
tất yêu, nhưng nếu chỉ căn cứ vào một bộ luận thư nhất 
định nào làm cơ sở để khảo sát, thì kết quả của sự khảo sát 
ấy kém phần thú vị: điều này cứ xem những thể thức được 
trình bày ở các đoạn trên cũng đủ rõ. Bởi thế, ở đây dĩ 
nhiên lấy A-tỳ-đạt-ma luận thư làm tài liệu trung tâm - 
chúng tôi sẽ đem chia những tư tưởng tiễn bộ nhất thành 
nhiều đề mục, rồi trong mỗi đề mục, một mặt thuyết minh 
quá trình phát đạt của nó đến đâu, một mặt đề ra một quy 
mô kết luận tối hậu. Nhờ thế, về phương diện động, có thể 
tìm ra cái dấu vết khai triển lịch sử, đồng thời, về phương 
diện tĩnh, có thê nhận ra cái tư tưởng thống hợp. 

Song, nên chia tâm-lý-luận của Phật giáo những tiết 
mục như thế nào? Về vấn để này, tuy có nhiều phương 
pháp phân loại, nhưng ở đây chúng tôi tưởng chỉ nên chia 
thành ba chương đưới đây để luận cứu: đó là Tâm-thể-luận, 
Các vấn đề tướng trạng của tâm và Nhất-ban-tâm-lý-tác- 
dụng-luận. 


Những sách tham khảo: 

a) Mrs. Rhys Davids; Buddhist Psychology (An Inqury Iinto The AnalysIs 
and Theory of Mind mm Pali Literature) London 1914. 

b) Dr. Wolfgang: Die Pschology und Ethik des Buddismus Bohn (Muichon 
1921) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 399 


c) Quốc-Huệ-Thăng; Nghiên Cứu Tâm Lý Phật Giáo (Đại-chính năm thứ 5, 
Đông Kinh, Bính Ngọ). Bộ sách này tuy không có gì đặc sắc, nhưng vê 
phương diện tài liệu, nó cũng có chút giá trị tham khảo. 

d) Mộc-Thôn-Thái-Hiền; Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, thiên thứ 
2, từ chương 2 đên chương 4, nhât là phân tâm-lý-luận ở chương 3. 

e) Chại-mõ-tư; Pschology, và U-án-đóc; Grudriss de Pschologie. Hai bộ sách 
này đã được coi là cần thiết cho sự nghiên cứu tâm-lý-học. Chính chúng tôi 
cùng đã tham khảo qua. 


400 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Éuuơng th nhất: 


TÂM-THÉ-LUẬN 


“Gấu tue nhất: 
TỎNG THUYÉT 


Ở đây nói tâm-thế-luận là muốn tạm coi cái tâm như 
một thể thống nhất hay một cơ quan thống nhất, từ đó mà 
tất cả tác dụng tâm lý của chúng ta phát khởi, để tìm hiều 
xem tất kính nó là cái gì. Đặc chất của tâm lý Phật giáo, 
trước sau tuy vẫn coi tâm là quá trình của những tác dụng, 
nhưng đến A-tỳ-đạt-ma thì không những đã phát sinh một 
loại thuyết minh về chủ thê mà trong đó còn chứa đựng cả 
một loại khảo sát có tính cách hình-nhi-thượng-học khi 
luận về bản tính của tâm là tịnh hay bất tịnh nữa. Vậy, ở 
đây nói tâm-thể-luận là muốn lẫy những điểm đó để nói rõ 
cái quan niệm về tâm. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 401 


“6Ø tuứ haà: 
TÂM-THÉ-LUẬN 


1- TÂM-THÊ-LUẬN CỦA CÁC HỌC-PHÁI Ở THỜI 
ĐẠI DỨC PHẬT. 


Nhìn vào sự khảo sát ở thời đại đức Phật về vấn đề 
này trên đại thể, tựa hồ chia làm hai đường: 1) Cho tâm thê 
là một linh hồn thường còn bất biến, đó là chủ trương của 
những nhà được mệnh danh là “Ngã-luận-giả”. Tức cũng 
như U-ân-đốc gọi là Tâm-lý-học-duy-tâm. 2) Cho tác dụng 
của tâm rốt cục do vật chất hòa hợp mà có, ngoài tác dụng 
vật chất không có cái gì tồn tại cả. Đó là tâm-lý-học duy 
vật do các nhà duy vật luận đương thời chủ trương. Đối với 
hai chủ trương đó tâm-lý-quan của đức Phật như thế nào? 
Nói một cách đại thê thì tâm lý quan của Phật theo thuyết 
trung đạo. Thái độ của đức Phật là: một mặt bài xích linh 
hồn luận và duy vật luận, đồng thời mặt khác lại muốn điều 
hòa cả hai. Nếu bảo chủ thể của con người là thường còn 
bất biến, rồi lập nên một linh hồn cố định là một loại mê 
tín, không phù hợp với cách quan sát như thực-tri-kiến. Tại 
sao vậy? Vì tự xét tâm người ta cứ niệm niệm sinh diệt, 
không một khắc nào dừng nghỉ, trong đó ta không thể tìm 
thấy một cái gì là yếu tố cố định cả. Đó là một đặc chất về 
vô ngã luận của Phật giáo, và là một sự phản kháng đối với 
triết học Áo-nghĩa-thư-hệ, hay triết học vũ-trụ-linh-thần- 
chủ-nghĩa của đương thời. Song đồng thời, đối với duy vật 
luận, có lẽ đức Phật còn công kích mạnh mẽ hơn cả đối với 


402 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hữu ngã luận. Theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu thì đức Phật 
không phải chỉ đứng trên lập trường thuần túy tâm lý luận 
mà bài xích, nhưng trong đó còn có bao hàm cả luân-lý- 
luận để nói rõ sự phi lý của thuyết đó. nếu phải trưng ra 
những thí dụ thì thật không thể kế hết. Đứng trên lập 
trường tâm lý luận mà nói thì những nhà duy vật là phi lý, 
bởi lẽ muốn từ cái không (vật vô tâm) mà đưa ra cái có (ý 
thức), cho nên phải lấy thuyết nhân duyên làm căn cứ để 
công kích. Như vậy, đồng thời với sự bài xích “lưỡng biên” 
(hai cực đoan), theo một ý nghĩa nào đó, đức Phật lại điều 
hòa cả hai mà chủ trương thuyết trung đạo. Theo Phật thì 
hoạt động tâm lý của người ta được thành lập nhiều yếu tố, 
và bởi những quan hệ giữa các yếu tố chăng chịt đó, chứ 
quyết không phải chỉ y tồn vào vật chất hoặc dựa vào tâm 
thê. Nếu bao quát lại thì hoặc gọi là “thức” nhưng thức đó 
quyết. không phải phát xuất từ một yếu tố. Trong các yếu tô 
ầy, nêu đứng trên lập trường hoạt động hiện thực mà nhận 
xét, thì cả yêu tố tâm và yêu tố vật, và được xây dựng trên 
mối quan hệ hỗ tương bất ly. Đối với sự dị, đồng giữa tâm 
và vật, đức Phật không giải đáp. Nếu phải nói rõ tình hình 
đó thì đại khái yếu tố tâm và vật có thê nói đứng trên quan 
hệ “không phải một cũng không phải khác” (tức quan hệ 
nhất như) đề trình diện những hoạt động tâm lý. Theo Phật 
thì những yếu tô đó không phải cố định, do sự bất đồng về 
quan hệ mà có nhiều biến hóa. Cho nên, cái gọi là tâm 
chăng qua chỉ cái quá trình hoạt động của tâm mà thôi. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 403 


2- TÂM-THÉ-LUẬN CỦA PHẬT-GIÁO 
NGUYÊN THỦY. 


Như thế là đối với tâm-lý-quan, đức Phật đại ước đã 
có mấy điểm chủ yếu sau đây: I) bài xích quan niệm cố 
định từ trước; 2) cho hoạt động của tâm là tác dụng phức 
hợp; 3) cho tác dụng sinh lý không phải một cũng không 
phải khác (tâm vật bình- đăng- luận); 4) coi tâm là quá trình 
lưu động. Nhìn vào mấy điểm trên đây, ta nhận thấy tâm- 
lý-quan của đức Phật vô cùng phù hợp với tâm-lý-học tiến 
bộ nhất cận đại (N guyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận). 

Do đó, nếu phân tích yếu tố tâm để hiểu rõ tình hình 
hoạt động của nó, thì trong tâm-lý-học Phật giáo lẽ ra 
không có vẫn đề hình-nhi-thượng-học đối với bản chất của 
tâm. Thế nhưng, trên đại thể, tâm-lý-học Phật giáo lại 
nghiêng về phương hướng ấy và rất tiến bộ nữa, vì thế mà 
phát sinh cái gọi là Tâm-sở-luận. Duy có điều cần lưu ý là 
sự khảo sát về tâm lý của Phật giáo không phải chỉ ngừng ở 
hoạt động của tâm lý trong hiện tại, mà trên quan hệ với 
luân-hồï-luận, còn tiến tới cả quá khứ và vị lai nữa. Đồng 
thời, nên quan hệ thế-giới-quan, không phải giới hạn ở 
nhân gian mà còn khảo sát cả hoạt động tâm lý ở hai cõi 
trên là Sắc giới và Vô sắc giới. 

Phật giáo tuy chủ trương vô ngã luận nhưng lại nói 
đến luân hồi, cho nên, chủ thê của luân hỏi là gì cũng đã trở 
thành một luận để tất nhiên phải được thuyết minh. Nếu 
chiếu theo kinh điển nguyên thủy thì những câu như: “có 
nghiệp báo không có tác giả, âm này (ngũ âm) diệt rồi, ấm 
khác tương tục” (Tạp-Hàm quyền 13, Kinh 335, Đại-chính, 


404 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


2, trang 92, hạ) chính là giải thích vấn đề này. Đương 
nhiên, lời giải thích ấy cực sâu xa, cho nên ý nghĩa thật của 
nó thế nào không dễ gì người thường hiểu được. Ngay từ 
thời đại đức Phật điều này là đã là trung tâm của tâm, cho 
nên mới có ý đồ tìm cầu chủ thể của luân hồi. Chẳng hạn 
như con của một ông già đánh cá là Chà-đề tỷ khưu, chủ 
trương rằng sau khi chết, thức vẫn tương tục không biến 
hóa (Trung-A-Hàm, quyên 45, Kinh 201, Chà-đế-kinh), 
chính là cái đó. Đứng trên lập trường của Phật mà nói thì 
nhận xét đó rất sai lầm, cho nên Phật đã đặc biệt giải thích 
cho Chà-đề hiểu rõ thức cũng là duyên sinh (sản vật quan 
hệ) để ô ông này khỏi ngộ nhận. Nhưng trong hàng ngũ đệ tử 
Phật, kiến giải này cũng ngầm ngâm lưu hành: điều đó ta 
có thê dễ tưởng thấy. Thêm vào đấy, đức Phật theo một ý 
nghĩa nào đó, thừa nhận vô ý thức là một yếu tố của tâm. 
Đó là quan niệm về vô minh và nghiệp mà không ai là 
không biết, và bất đối với tâm lý quan hay sinh mệnh quan 
của Phật giáo, đều là những yếu tố rất trọng yếu. Vô minh, 
như người ta giải thích, gân giông như cái mà Tiêu-bái-ân- 
hào-uy-nhĩ gọi là “ý chí mù quáng”. Còn nghiệp có thể nói 
là tính cách (hay khí chất) của vô ý thức. Phật giáo cho đó 
là căn cứ tồn tại và luân hồi của người ta, điều này tưởng 
không cần lập lại. 

Như vậy, tâm-lý-quan của Phật chỉ nhận quá trình 
hoạt động tâm lý kinh nghiệm, chứ không thừa nhận có cái 
gì làm căn để cho nó cả. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 405 


3- TỪ VÔ-NGÃ-LUẬN ĐÉN HỮU-NGÃ-LUẬN. 


Như vậy, dựa vào bối cảnh của tâm-lý-học trên đây 
trong Phật giáo nguyên thủy để khai triển và tổ chức nó, 
nên phải giải thích như thế nào cho được xác định? Đây là 
đề mục tâm lý của thời đại bộ phái Phật giáo (A-tỳ-đạt-ma). 
Nhìn vào các bộ phái chủ yếu thì phái tích Lan thuộc 
Thượng-Tọa-Bộ chính thống, hay Thuyết-nhất-thiết-hữu- 
bộ, v.v... thủy chung vẫn chủ trương vô-ngã-luận. Tuy 
muốn duy trì chủ trương quán thông ấy, nhưng trong đám 
mạt-lưu -những người chủ trương một thứ Hữu-ngã-luận, 
hơn thế nữa, có thê nó là sinh cơ chủ nghĩa - cũng đã nảy 
sinh nhiều ý kiến. Thượng-Tọa-Bộ, đối kháng lại Quan- 
niệm-luận của Đại-chúng-bộ là một học phái trước sau vẫn 
tôn trọng sự thực. Nhưng vì nhắn mạnh sự giải quyết vẫn 
đề luân hồi, cũng đã dần dần có ý kiến khuynh hướng hữu- 
ngã-luận. Đó là lẽ tự nhiên. Còn về phía Đại-chúng-bộ thì 
học phong của bộ này là quan niệm luận. Nếu đúng thì chủ 
trương của Đại-chúng-bộ là đề cao tư tưởng “không”, cho 
nên đĩ nhiên là tiễn tới khuynh hướng phản đối hữu-ngã- 
luận. Nhưng trong khi tiến hành theo hướng ấy, cũng lại đã 
phát sinh một sinh cơ chủ nghĩa tương tự như thuyết hữu 
ngã. 

Thế là, do sự phát triển không ngừng trong giáo học 
của Tiểu thừa Phật giáo, vấn đề bản chất của tâm, tức vẫn 
đề sinh mệnh, đã dần dần trở thành sôi nối, và về giáo lý sử 
là vẫn đề rất hiển trứ: đó là một sự thật không thê chối cãi. 

Xem trong bộ tam-di-đề-bộ-luận (thất dịch, phụ tần 
lục) do Chính-lượng-bộ lưu truyền, thì giữa các phái (2) 


406 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thời bấy giờ có những ý kiến bất đồng sau đây: 1) Dĩ nhiên 
là vô ngã luận; 2) không thê nói hữu ngã; 3) cũng không 
thể bảo vô ngã luận; 4) Tức ngũ uân luận; 5) người vả năm 
uân khác nhau; 6) thuyết cho người là thường; 7) thuyết 
cho người là vô thường (Tam-di-đề-bộ-luận, quyề thượng, 
Đại-chính, 32, trang 462, trung - 464, thượng). Tựu trung, 
thuyết thứ 3 là lập luận ngã, có hay không; thứ 6 và 7 là lập 
luận tâm, là thường hay vô thường, do đó tuy nói là bảy 
loại, nhưng chưa hắn đã là bảy lập luận khác nhau. 

Tóm lại, về chủ thể của tâm thì “ý kiến của các bậc 
thầy ngày trước (tiên sư) cũng trái ngược nhau” (Đại-chính, 
32, trang 462, trung). Điểm này rất tương tự như điều được 
giới thiệu trong Phá-ngã-phẩm của Câu-xá-luận và sự quan 
hệ giữa chúng cần được nghiên cứu. '° 

Như vậy, lập trường của Phật giáo, dù nói cách nào đi 
nữa cũng là vô-ngã-luận mà nội dung của nó được chia 
thành hai loại hữu-ngã-luận và vô-ngã-luận như trên, nhưng 
bất luận loại nào, đều được coi là đúng với chân lý của 
Phật. 


4- VÔ-NGÃ-LUẬN-CƠ-GIỚI. 


Theo lập trường vô-ngã-luận cơ giới thì các luận sư 
A-tỳ-đạt-ma giải thích tâm như thê nào? Vân đề này cũng 


b5 Ngoài ra, trong thánh-duy-thức-luận, quyển I (Đại-chính, 31,trang I, 
trung, hạ) nêu lên những thuyết hữu ngã sau đây, để bài xích: I-Thuyết coingã 
là biển tại; 2- Thuyết coi ngã là co, răn; 3- Thuyết cho ngã là nhỏ nhiệm. Lại 
bác bỏ cả ba thuyết hữu ngã sau đây: I-Tức-uân-ngã; 2-Ly-uân-ngã; 3-Phi- 
tức-phi-ly-uân-ngã. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 407 


không ngoài việc thừa kế lập trường biểu hiện của Phật 
giáo nguyên thủy, tức là dùng lý nhân duyên để luận 
chứng. Nghĩa là cái tâm của chúng ta rốt cục cũng chỉ là 
xây dựng trên những mối quan hệ hiện tượng tâm. Các luận 
sư của A-tỳ-đạt-ma, khi muốn chứng minh điều này, đã tận 
lực dựa vào giáo chứng, tức là trích dẫn những lời Phật dạy 
để chứng minh răng chủ trương vô ngã mới là chân lý của 
Phật. Đức Phật căn cứ vào tâm lý để nói lý vô ngã, có khi 
giải phầu những yếu tố cấu thành tâm nói là tĩnh, có khi nói 
về tình hình hoạt động của tâm mà nói là động. Mà những 
yếu tô cấu thành tâm đó tức là năm uân sắc, thụ, tưởng, 
hành và thức. Sự hoạt động tâm lý của người ta không 
ngoài sự kết hợp của năm . yêu tố này. Theo ý nghĩa ây, nói 
tâm hay ngã, khi những yếu tố tụ tập thì thành cỗ xe, nhưng 
khi chúng lï tán thì rốt cuộc cỗ xe cũng không còn, đây là 
một thí dụ nồi tiếng của Thi-la-ti-khưu-ni'” mà các luận sư 
A-tỳ-đạt-ma cũng thường trích dẫn để thuyết minh. 

Quá trình hoạt động là do cảm giác chuyển di sang 
quá trình hiện tượng tâm lý phức tạp. Sau đây xin trích dẫn 
mấy câu kinh làm đại biểu. 

“Nhãn sắc duyên sinh nhãn thức, _ba sự hòa hợp sinh 
xúc, xúc sinh thụ, tưởng, tư bốn vô sắc ấm. Những pháp 
nhãn (căn) sắc ấy gọi là người. Dựa vào những pháp ấy mà 
tưởng có người, chúng sinh, na la, ma nâu xà (ý sinh), ma- 
na-bà (nho đồng), sĩ-phu-thúc-giả-la (đưỡng giả?), kỳ-bà 


!® Trong Tạp-A-Hàm quyên 45, Kinh 122 (Đại-chính, 2, trang 227, trung) có 
Th¡-la-tÿ-khưu-mi: trong luận Câu Xá, phẩm Phá Ngã có dẫn tên Thế-la, bởi 
thế mà thí dụ cổ xe có trong Milindapànha. 


408 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


(mệnh), thiền-đầu (sinh giả)...” (Tạp-A-Hàm quyền l3. 
Đại-chính, trang 287, hạ; Câu-xá, quyên 29). 

Như vậy, về phương diện vô-ngã-luận trước sau coi 
tâm là hiện tượng, là vì muốn thấy rõ chân tướng của tâm 
đó nên đặc biệt thuyết minh những yếu tố cầu thành hiện 
tượng của nó và môi quan hệ giữa các yêu tố ấy. Chăng hạn 
như sự phân tích rất phức tạp về tâm sở, những nhân duyên 
(điều kiện) luận quy định sự sinh khởi của tâm, cho đến 
tương ưng luận nói rõ sự câu-khởi hay kế-khởi của những 
tác dụng tâm, tất cả đều đã do kết quả đó mà phát sinh. 
Nhiệm vụ của vị A-ty-đạt-ma luận sư đối với tâm-lý-học 
chính là đem phân tích những tác dụng của tâm một cách 
nhỏ nhiệm, rồi lại thuyết minh những mối tương quan 
chăng chịt đó một cách máy móc, và do đó đã sản sinh ra 
tâm-lý-luận phức tạp của Hữu-Bộ, hay Thượng-tọa-Bộ 
thuộc Tích Lan hệ. 

Ngoài ra cũng có nhiều kinh thuyết chứng minh vô 
ngã luận, và đó là căn cứ của chủ trương vô ngã của các A- 
ty-đạt-ma luận sư. Các luận sư chủ trương vô ngã chỉ đứng 
về phương diện tiêu cực để tận lực đả phá hữu-ngã-luận, 
chứ đối với luận vô ngã thì trái lại không thấy sốt săng. 
Như Thượng-Tọa-Bộ ở Tích Lan, trong Luận Sự, tuy bài 
xích thuyết hữu ngã của Độc-tử-bộ và Kinh-lượng-bộ 
nhưng phần thuyết minh tích cực thì không được tường tận. 
Thế Thân trong luận Câu-xá, phẩm Phá-ngã, tuy cực lực đả 
phá hữu-ngã-luận của Độc-tủ-bộ, nhưng về phương diện lý 
luận, lại không đưa ra căn cứ chủ trương của chính mình, 
đại khái cũng thuộc về loại này. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 409 


Tóm lại, vô-ngã-luận là chỗ lập cước căn bản của 
Phật giáo, chỉ cần có tư tưởng đả phá khuynh hướng hữu 
ngã là tự nhiên đều phù hợp với chân ý của Phật. Song, 
đồng thời, đối với vô-ngã-luận mà nạn vấn - có lẽ là văn 
hiến của hậu thế -cũng không phải ít. Cho nên, cái nhiệm 
vụ của các bậc A-tỳ-đạt-ma luận sư là cần phải giải đáp 
điều đó để phát huy chân ý của nó: đó là điểm chúng ta 
không thê bỏ qua. Mà cái gọi là lý chứng của vô-ngã-luận, 
chủ yếu phần lớn được biểu hiện ở giai đoạn này, ở đây, 
chúng tôi tưởng nên nói một cách nhất ban về điểm này -sẽ 
dựa vào tài liệu phong phú nhất là phẩm phá-ngã trong 
Câu-xá-luận đề nhận xét của Hữu-Bộ ra sao. 

Cái đối tượng chủ yếu để đả phá trong Phá-ngã-phẩm 
là luận của Độc-tử-bộ trong Phật giáo, ngã luận của Văn- 
điển-phái và Thắng-luận-phái của ngoại đạo. Đồng thời, từ 
vô-ngã-luận tất nhiên cũng phát sinh nhiều vẫn đề nan giải 
(nạn vấn) mà chủ yếu là: nếu không có ta (ngã) thì: (1) thì 
ai lưu chuyển trong vòng sinh tử? (2) Ký-ức-sinh-khởi cách 
nào (đây là nghi vẫn của Độc-tử-bộ?! (3) Chủ-thế của nhận 
thức ra sao? (4) Làm thế nào để trì tục tự ngã (đây là vẫn đề 
chủ yếu của Văn-điển-phái)? (5) Tại sao con người tạo 


- Trong luận đại-tỳ-bà-sa, quyền I1, có chỗ đề cập đến thuyết hữu ngã của 
Độc-tử-bộ. Tức: nếu không có Bồ-đặc-dà-la (người), lại không có tâm trước 
nối tâm sau thì cái gì nhớ lại những việc đã làm? Còn nói rộng hơn nữa. Hỏi: 
tại sao luận này? Và muốn ngăn tô chỉ của kẻ khác để làm sáng tỏ nghĩa lý 
của mình. Nghĩa là có kẻ chấp Bồ-đặc-dà-la là thật có tự thể như Độc-tử-bộ 
chẳng hạn. Bô-do nói: ta cho là có ngã, có thể nhớ những việc đã làm, tự 
mình lĩnh nạp trước rồi tự nhớ lại. Nếu không có ta thì làm sao nhớ được các 
việc đã làm? — Đại-chính, 27, trang 55, thượng. 


410 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nghiệp? AI tạo nghiệp, ai chịu báo (đây là nghĩ vấn của 
Thắng-luận-phái)? Luận chủ Thế Thân tuy chia ra ba phái 
để giải đáp các nghi vấn của họ, nhưng bất luận thuộc phái 
nảo, các nghi vẫn đó cũng đại đồng tiêu dị, nhờ lý do nhất 
quán ấy mà có thể giải đáp được tất cả. 

Theo luận chủ, mặc dầu nhận thức của người ta lây 
phương pháp “biết” giả định tự ngã nhưng cũng có thể 
thuyết minh sự cấu tạo của nó. Vì cái gọi là nhận thức rốt 
cục không ngoài những tác dụng nhân duyên, khi căn cảnh 
hòa hợp thì một ý nghĩ về cảnh tưởng (biểu tượng) đó nổi 
dậy ấy là nhận thức mà trong đó không cần phải lập một 
phương pháp biết cố định (tức tác dụng nhận thức hoàn 
toàn là một quá trình tâm lý). Bởi thế, dĩ nhiên nhận thức 
cũng niệm niệm sinh diệt, tương tự tương tục từng sát na, 
cũng gọi là tâm, cũng gọi là thức. Sự trì tục của nó, dầu có 
nhận thấy ở ý thức chăng nữa cũng không ngoàải sự tương 
tục này. Mà trong sự tương tục Ấy, niệm trước, niệm sau 
chưa hăn là đồng nhất. Nói một cách nhất ban, tác dụng của 
tướng hữu vi tuy có dị tướng, nhưng đặc biệt tướng tâm 
khởi tác dụng, tức tác dụng liên tưởng, khởi liên tục từ A 
đến B, từ B đến C (Phá-ngã-phâm, 171-175, trả lời các nhà 
Ngữ-điển-phái). Thế là luận chủ đã giải đáp xong nạn vấn 
của Ngữ-điển-phái. 

Lý do trên đây cũng có thể ứng dụng đề thuyết minh 
về phương pháp ký ức'°. Các nhà hữu-ngã-luận nói: “Nếu 
không có cái “ta” thì chủ thể của ký ức, nhất là ý thức, nếu 


Bở Về ký ức, xin tham khảo Đại-tỳ-bà-sa-luận, quyên 11, 12 (Đại-chính, 27, 
trang 55, thượng, trong đó nói rât rõ ràng). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 411 


niệm niệm sinh diệt thì làm thế nào có thể ghi nhớ hay 
nhận thức lại những sự việc đã kinh nghiệm?” Vấn đề phi 
nan không đáng kế! Trong quá trình tâm lý của ta, ký ức là 
tác dụng nhớ nghĩ, khi có khuynh hướng chú ý đến kinh 
nghiệm từ trước, hoặc khi gặp sự việc có liên lạc với kinh 
nghiệm quá khứ, nhờ ở tác dụng tương sinh mà biểu tượng 
gần như tương đồng với kinh nghiệm trước lại hiện ra trong 
ý thức. Cái gọi là ký ức không ngoài ý nghĩa trên đây'? 
Tâm tuy niệm niệm sinh diệt nhưng giữa kinh nghiệm ở 
niệm trước và kinh nghiệm ở niệm sau có sự liên lạc nhất 
định, cho nên, trong sự sinh diệt ây có mối liên tục bất 
tuyệt, niệm trước quy định niệm sau, niệm sau lẫy niệm 
trước làm duyên để sinh khởi, cứ thế tương tục bắt tuyệt” 
(Câu-xá-luận quyền 30). 

Sau hết, nếu lại ứng dụng lý do này vào ba đời (quá 
khứ, hiện tại, vị lai), thì đối với các nghi vấn như chủ thể 


'? Câu-Xá quyên 13, phẩm Phá Ngã, nói: “Duyên tác ý tương tự thuộc, tưởng 
không phải ý chí vào sai biệt, nhưng vì các duyên lo âu, tán loạn làm tốn hoại 
công năng (đức) nên khởi tâm sai biệt”. Có thể thamchiếu ký-ức-luận của 
XÔI, 


° Câu Xá quyên 30 nói: “Nhưng từ nghiệp tương tục, chuyên biến mà sinh 
(các quả) sai biệt”. Thế nào là tương tục, chuyền biến và sai biệt? Nghiệpvì 
sắc tâm nối nhau sinh khởi, không có gián đoạn nên gọi là tương tục; tức sự 
tương tục ấy cứ mỗi sát na sau khác với sát na trước nên gọi là chuyên biến 
cuối cùng có công năng hơn sinh quả không gián đoạn, hơn cả chuyển biến 
nên gọi sai biệt”. Thuyết này luận chủ thu dụng và nói đó là ý kiến của Kinh 
Bộ. Câu Xá quyên 20 cũng nói: “Kinh-bộ-sư nói như thế này: quá khứ nghiệp 
có thể sinh quả hiện tại. Song nghiệp trước dẫn tương tục, chuyên biến sai 
biệt khiến sinh quả hiện tại. điểm này trong phần Phá Ngã sẽ nói rộng cho rõ 
ràng thêm”. 


412 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


của luân hỏi là gì? Tại sao nghiệp và sự quan hệ giữa người 
tạo nghiệp và người chịu báo ra sao? Cũng có thể giải 
quyết được. Theo luận chủ thì cái gọi là luân hồi, mà đó 
chăng qua là sự tương tục biến thiên của hoạt động sinh 
mệnh. “Như ngọn lửa cháy tuy sinh diệt trong sát na, nhưng 
do sự tương tục mà nói có lưu chuyên. Cũng thế, do sự tu 
tập của các uân mà giả nói có hữu tình, ái thủ làm duyên 
cho sinh tử lưu chuyên”. Đó là sự giải thích chính xác của 
chính luận chủ (Câu-xá-luận, quyên 30). 

Như vậy, nếu đứng về phương diện phân tích những 
hiện tượng tâm giống như sự quan sát của cơ giới luận mà 
nói thì cách thuyết minh trên đây không cống hiến gì nhiều, 
đó là một sự thật hiển nhiên. Theo một ý nghĩa nào đó có 
thê nói tâm-lý-luận của Phật giáo thật đã do sự quan sát này 
mà phát triển mạnh. Phân tích và quan sát sự thật là một 
đặc trưng của Phật giáo nguyên thủy. Cách thuyết minh của 
luận chủ trên đây, có thể nói, cũng gần với học phong của 
Phật giáo nguyên thủy. Song nó cũng có điểm tệ là muốn 
chạy theo hướng cơ giới giải phẫu khác để thuyết minh, bởi 
lẽ đem ví cái thể tập hợp của tâm như có một cô xe. Đây là 
một thí dụ tầm thường, vì nếu nói một cách nghiêm khắc và 
triệt đề thì thí dụ đó không thỏa đáng. Tại sao? Vì xe là một 
kết hợp vô cơ; phải có bộ phận trước rồi sau mới cấu thành 
toàn thê; còn trái lại tâm người ta là một kết hợp hữu cơ, bộ 
phận và toàn thể không những không thể rời nhau, mà toàn 
thê lại ở trước, bộ phận sau mới thích hợp với phương pháp 
này. Thí dụ cỗ xe được các nhà chủ trương cơ giới vô ngã 
luận ứng dụng rộng rãi, muốn đem cái tâm của người fa 
giải thích như một sự kết hợp có tỉnh hợp với chân tướng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 413 


của sự thật. Hơn nữa, các nhà cơ giới vô ngã luận đã không 
nói rõ cái nguyên động lực kết hợp bộ phận thành toàn thể 
như thế nào? Rồi tiếp đến luân hồi luận, sự thuyết minh của 
họ e vẫn có chỗ rất không triệt để. Các nhà cơ giới vô ngã 
luận tuy bảo nghiệp là chất liệu, là động lực; nhưng nghiệp 
chăng qua chỉ là một bộ phận trong năm uân; tức là “hành”, 
không thể kết hợp toàn thể năm uân được. Như vậy, thuyết 
“Ngũ uân giả hợp” tuy được thừa nhận, nhưng về nghiệp 
thì tất lại phải cho nó một ý nghĩa thật chất sâu xa hơn để 
không những chỉ có ý nghĩa hiện tượng tâm lý ý thức mà 
phải bao hàm một ý nghĩa sinh mệnh vô ý thức nữa mới 
mong thuyết minh được vấn đề này. Chính vì thế mà trong 
Phật giáo giới đã phát khởi một cuộc vận động đối chọi với 
các nhà cơ giới vô-ngã-luận. Trong Tam-di-đề-bộ-luận có 
nói đến thuyết hữu ngã, và bất-khả-thuyết-hữu-ngã-vô-ngã- 
luận chính là ý kiến do khuynh hướng trên đây mà phát 
sinh. Và để tóm lại, ta tưởng ta có thể gọi là trào lưu sinh 
cơ chủ nghĩa. 


5- SINH CƠ HỮU NGÃ LUẬN 


Trong mười tám hoặc hai mươi bộ phái Tiểu thừa dĩ 
nhiên phần lớn đều chủ trương vô ngã luận. Nhưng xét qua 
các ký tải, trong số đó trên thực chất, những học phái chủ 
trương gần như một thứ hữu ngã cũng không phải ít. Trong 
Thức-thân-túc-luận của Đề-bà-thiết-ma có phẩm Bồ-đặc- 
già-la (quyền 2-3) nêu ra những tranh luận của các Bồ-đặc- 


414 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


già-la luận sư và Tính-không luận sư?', Bồ-đặc-già-la luận 
sư tuy đanh phái không được rõ nhưng điều chắc chắn họ là 
những Phật giáo đồ. Lại như trong Luận Sự của Nam 
phương, chương mở đầu có bác Bồ-đặc-già-la-luận, và theo 
người chú giải luận này thì đó là bác chủ trương của hai 
phái Độc-tử-bộ (VaJJiput, Vatsiputiiya) và Chính-lượng-bộ. 
Lại nữa, taba căn cứ theo Di-bộ-tôn-luân-luận thì Đại- 
chúng-bộ tuy có khuynh hướng “không”, nhưng trong đám 
mạt-lưu lại bảo “tâm biến khắp thân, tâm tùy y cảnh có thể 
được”, ý kiến này hơi giống với ý kiến của Kỳ-na-giáo (và 
gỌI để là căn bản thức được nói rõ trong Nhiếp-đại-thừa- 
luận và Thành-nghiệp-luận của Thế Thân) ??. Nhất là trong 
Thượng-Tọa-Bộ, Độc-tử-bộ bảo đó là “Phi-tức-phi-ly-uân- 


! Các nhà chủ trương Bồ-đặc- già- la luận nói: “Hữu- _ngã, hữu-tình, mệnh- giả, 
sinh- -gla- -dưỡng-dục, si-phu, Bồ-đặc- -già- -la. Nhờ có Bồ-đặc-già-la mà có thể 
tạo các nghiệp. Hoặc thuận cảm thụ vui, hoặc thuận cảm thụ khổ, hoặc thuận 
cảm thụ không khổ không vui. Nó tạo nghiệp thuận vui rồi lãnh nhận thú vui; 
tạo nghiệp rồi chịu khổ; tạo nghiệp không khổ không vui thì lãnh nhận không 
khổ không vui (Thức-thân-túc-luận, quyề 2, Đại-chính, 26, trang 542, trung). 
Các nhà chủ trương Bồ-đặc-già-la luận nói như thế này:...nhờ có Bồ-đặc-già- 
la mà trong các pháp thấy, nghe, hay, biết đã được, đã cầu tùy ý tìm kiếm và 
xét nét (như trên, trang 542, trung). 


?2 Thé-Thân-Nhiép-Đại-Thừa-Luận-Thích, quyền 9, (Chân-đé dịch) nói: Tên 
“Căn-bản-thức” là Do-ma-ha-tăng-kỳ-bộ, đặt “Cùng-sinh-tử-uân” do Di-sa- 
tắc-bộ lập. Chính-lượng-bộ đặt tên là “Quả-báo-thức”; Thượng-Tọa-Bộ gọi 
“Hữu-phân-thức” (Đại-chính, 21, trang 160, hạ). Ngoài ra Nhiếp-đại-thừa- 
luận-thích của Vô Tính, trong quyên 2 có nói: “Các thánh trong Thượng-Tọa- 
Bộ lấy “hữu-phân-thanh” cùng nói thức này...Phân-biệt-thuyết-bộ cũng thức 
này là “Hữu phận thức” và nói cả đến Quá-báo-thức của Chính-lượng-bộ 
(Đại-chính, 3 1, trang 386, trung). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 415 


ngã”; Kinh-lượng-bộ”” chia uẫn thành hai loại, gọi năm uân 
phố thông là “Căn-biên-uân”, lấy bốn uân làm thuộc tính 
gọi là “nhất-vị-uân” (cũng gọi là tế-ý-thức), muốn lấy nhất- 
vị-uân làm chủ thể của tâm. Lại chiếu theo Đại-thừa-thành- 
nghiệp-luận của Thế Thân (Huyền Trang dịch, Đại-chính, 
31, trang 785, thượng; Nhiệp thành tựu luận, tỳ-mục-trí- 
tiên dịch, đời Nguyên Ngụy, Đại-chính, 3l trang 780, 
thượng), thì trong các kinh của Xích-đồng-diệp-bộ (Đồng- 
Diệp-Bộ)“” bảo đó là “Hữu-phận-thức”; trong các kinh của 
Đại-chúng-bộ thì nói là “Căn bản thức; Hóa-địa-bộ” thì 
bảo là “Cùng-sinh-tử-uân”. Thế là dù trong Tiểu thừa, chủ 
trương thuyết A-lại-da-thức cũng đã ngẫm ngầm được thừa 
nhận. Tổng hợp tất cả những ký tải này lại” thì trong các 


vy Đại-tỳ-bà-sa luận CÓ nói đến thuyết Nhị-uẫn của Kinh-lượng-bộ: “Hoặc lại 
có người chấp rằng uấn có hai loại, một là căn-bản-uân, hai là tác- dụng-uân. 
Uấn trước là thường, uần sau chắng phải thường. Họ nói rằng hai uân căn bản 
và tác dụng tuy riêng biệt mà hòa hợp thành hữu tình, như mới có thể nhờ 
được những việc đã làm, vì tác dụng uấn làm, căn bản uân nhớ” — Bà-sa 
quyền 11. Đại-chính, 27, trang 55, trung 


' Phẩm-phá-ngã dẫn lời trong kinh ra đẻ trách Độc-tử-bộ là: “Những kẻ 
chấp ngã có năm điều lỗi: tức khởi ngã kiến, và hữu tình kiến sa đọa vào cõi 
ác kiến; cũng đồng với các ngoại đạo...”. Độc-tử-bộ thừa nhận kinh này 
nhưng luận chủ thì cho các bộ đềuthừa nhận kinh này, ở đây nói “các bộ” 
theo sự giải thích của Xưng-Hữu, là Tamraparniya. Song Đồng-diệp-bộ thì 
thuần như các nhà chủ trương vô-ngã-luận. Ngoài ra có thê tham khảo Câu- 
xá-luận quyền 29. 

Sở Trong Bản-tôn-đồng-nghĩa của Hóa-địa-bộ trong Tôn-luân-luận, nói “Định 
vô thiêu pháp nang tông tiên thế chuyề chí hậu thế” nói “Định vô trung hữu” 
nên nói quan hệ với “cùng sinh tử uấn”. 

. Những ký tải về hữu-ngã-luận trong Đại-tỳ-bà-sa có chép những thuyết 
như sau: 


416 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


bộ phái, những bộ phái sau đây thuộc một loại hữu-ngã- 
phái: lI) Độc-tử-bộ, 2) Đại-chúng-bộ-mạt-lưu, 3) Chính- 
lượng-bộ, 4) Hóa-địa-bộ, 5) Kinh-lượng-bộ, 6) Xích-đồng- 
diệp-bộ (một phái nhỏ ở Tích Lan), 7) Pháp-thượng-bộ, 8) 
Hiền-trụ-bộ, 9) Mật-lâm-sơn. Ở đây nếu kế cả Đại thừa thì 
Du-dà-phái, tức Duy-thức-phái cũng được gia nhập. Có thể 
nói trong Phật giáo đã hình thành một trào lưu rất lớn và rất 
mạnh. 

Song, những tư trào trên đây trở thành hiển trứ vào 
thời nào? Phái nào là tiên phong? Đây là vấn đề không dễ 
gì hiểu rõ được. Theo truyền thuyết thì Đề-bà-thiết-na là 
nhân vật ra đời khoảng một trăm năm sau Phật nhập diệt, 
nếu truyền thuyết đó thì sau Pháp diệt khoảng một trăm 
năm đã có cái gọi là Bồ-đặc-già-la luận sư rồi. Nhưng cho 
Bà-đề-thiết-ma, hay ít ra thức-thân-túc-luận, là nhân hoặc 
sản phẩm khoảng trăm năm sau Phật nhập diệt thì không 
thê thừa nhận được. Lại trong Luận Sư có bác hữu-ngã- 
luận của Độc-tử-bộ và Chính-lượng-bộ, nếu cho Luận-sự là 


1-Thuyết của Độc-tử-bộ là “Thẻ của Bổ-đặc-già-la là thật có” (Đại-tỳ-bà-sa 
quyến 2, Đại-chính, 27, trang 8, trung. 2-Lập ngã kiến thứ sáu, châp rằng 

“ngoài năm uẩn có ngã” - như trên, quyên 8, Đại-chính, 27, trang 28, 
thượng). 3- -Thuyết của Độc-tử-bộ “Bồ-đặc-già-la có thê biết, không phải trí” 
— như trên quyên 9, Đại-chính, 27, trang 42, hạ). 4-Thuyết của Độc-tủ-bộ “Ta 
cho là có ngã, có thể nhớ nghĩ những việc mình làm” (như trên, quyên I1, 
Đại-chính, 27, trang 55, trung). 5-Có thuyết chấp rằng: “Uân có hai loại: 1) là 
căn bản uân, 2) tác dụng uấn” - (như trên). Lại trong Tứ-ân-đại-thừa-pháp- 
uyên-nghĩa-lâm- chương, quyên 1 nói: “Hợp cả tôn nghĩa của năm bộ Độc tử, 
Pháp thượng, Hiền-trụ, Chính-lượng và Mật-lâm-sơn; lại mà nói, thì: “Bồ- 
đặc-già-la không phải uân cũng không phải lìa uân, năm thức không nhiễm 
cũng không lìa nhiễm. Vào chính tính lìa sinh, khoảng 21 tâm gọi là hành 
hướng, tâm thứ I3 gọi là trụ quả” (Đại-chính, 45, trang 250, hạ). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 417 


sản phẩm thuộc thời đại A-dục-vương thì vào thời đại đó 
(thế kỷ thứ ba trước Tây-lịch) thuyết hữu ngã đã trở thành 
một trào lưu lớn rồi. Nhưng cũng có nghi vấn là cao lẽ 
Luận-sự đã được chế tác theo thời đại A-Dục (nếu nói theo 
những văn hiến chính xác nhất thì trong luận Đại-tỳ-bả-sa 
đã có rất nhiều kỹ sư về hữu-ngã-luận, mà Thức-thân-túc- 
luận cũng đã trích dẫn để giới thiệu thuyết hữu ngã. Các bộ 
phái chủ trương hữu-ngã-luận như Độc-tử-bộ, hoặc hủ 
trương cực vi, đồng thời. Lục-pháp-luận chủ trương hữu 
đều bị phê bình. 

Như vậy, hiện nay người ta vẫn chưa được rõ niên đại 
đích xác của thành lập thuyết hữu ngã, đây tuy là điều đáng 
tiếc, nhưng bắt luận thế nảo, trên đại quan, tôi cho răng thời 
gian hai trăm năm sau Phật nhập diệt tựa hồ đã tập thành 
nhiều trào lưu lớn: tưởng điều này không sai lầm mấy. Vì 
đến thời kỳ này, giáo đoàn Phật giáo đã chia thành nhiều bộ 
phái, mỗi bộ phái đều chủ trương chủ nghĩa giáo điều khác 
nhau, cho nên đối với vấn đề này, không nhiều thì ít, tất 
nhiên là đã chú ý đến (nhưng cái mầm mống của trào lưu tư 
tưởng này đã có ngay trong thời đại đức Phật, đó là điểm 
chúng ta cần ghi nhận). 

Song, trong các bộ phái, bộ phái nào xưa nhất chủ 
trương sinh cơ chủ nghĩa? Vẫn đề này tuy không được rõ 
lắm, nhưng trên đại thê, tôi thiết nghĩ cho đó là Độc-tử-bộ 
vì hữu-ngã-luận của Độc-tử-bộ rất nổi tiếng trong các phái, 
cho nên có thê coi sinh mệnh quan sinh cơ chủ nghĩa là chủ 
trương hiển trứ của phái nảy. 


418 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Trong Luận-sự bác bỏ thuyết Bổ-đặc-già-la, mà theo 
người chú thích, chủ yếu cũng nhận vào phái này; rồi Đại- 
tỳ-bà-sa luận trước sau vẫn bác thuyết hữu ngã của phái 
này, trong Câu-xá-luận, phá-ngã-phẩm phái này cũng cái 
đích chủ yếu; rồi đến Thức-thân-túc-luận nói đến các nhà 
chủ trương thuyết Bồ-đặc-già-la, tôi cho rằng cũng là ám 
chỉ phái này. Do những sự công kích kịch liệt Ấy, nên trong 
Phật giáo, hễ nói đến thuyết hữu ngã thì trước hết thì người 
ta cho ngay phái này là đại biểu. Mà phái này, theo lịch sử, 
phân phái của Phật giáo, Dị-bộ-tôn-luân-luận xếp nó sau 
Hữu-bộ, sự phân phái đầu tiên trong Thượng-Tọa-Bộ. Ngay 
trong Nam phương cũng nói thế này: 

Hóa-địa-bộ -Thuyết nhất-thiết-hữu-bộ 
Thượng-Tọa Bộ Độc-tử-bộ 

Xếp Độc-tủ-bộ ngang với Hóa-địa-bộ, như vậy, phái 
này thuộc hàng xưa nhất. Lại truyện thứ hai trong Ba-ô-á 
thì truyền thế này: 

Thuyết-nhất-thiết-hữu-bộ 
Thượng-Tọa-Bộ 

Độc-tử-bộ 

Tóm lại, ngang hàng với Hữu-bộ thì Độc-tử-bộ hiển 
nhiên là một phái được thành lập vào thời kỳ đầu, cho nên 
trong các thuyết hữu ngã, tôi tưởng thuyết hữu ngã của phái 
nảy cũng có thể coi là xưa nhất. Lại Hóa-địa-bộ, vì lập 
“Cùng-sinh-tử-uân”, có địa vị ngang với Độc-tử-bộ, nên 
cũng thành một phái chủ trương thuyết hữu ngã thuộc thời 
kỳ đầu. Nhưng, theo Dị-bộ-tôn-luân-luận thì trong Bản-tôn- 
đồng-nghĩa của Hóa-địa-bộ nói: “Quyết định không một 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 419 


pháp nhỏ nào có thể từ đời trước chuyên đến đời sau”, 
ngoài Thành-Nghiệp-Luận của Thế Thân ra không đâu nói 
đến việc này, cho nên có lẽ thuyết “Cùng-sinh-tủ-uân” đã 
xuất hiện trong Hóa-địa-bộ muộn hơn nhiều. Còn những 
thuyết hữu ngã của các bộ như Chính-lượng-bộ, Hiền-trụ- 
bộ, Pháp-thượng-bộ, và Mật-lâm-sơn-bộ, v.v... chăng qua 
cũng là những thuyết được lập ra sau, bởi vì các bộ phái 
trên đây đều là một phái của Độc-tử-bộ (thuyết hữu ngã của 
Chính-lượng-bộ không những được người chú thích Luận- 
sự truyền tụng, mà ngay trong Tam-di-đề-bộ-luận cũng có 
những câu tán thành thuyết hữu ngã, cứ xem thế cũng hiểu 
rõ). Lại theo Thảnh-nghiệp-luận thì trong các kinh Đại- 
chúng-bộ có danh từ “căn bản thức”. Xích-đồng-diệp-bộ 
lập “Hữu phân thức”. Theo Tôn-luân-luận thì căn bản thức 
của Đại-chúng-bộ vì thuộc hàng mạt-kế cho nên rất có thể 
chịu ảnh hưởng hữu-ngã-luận của Thượng-Tọa-Bộ-hệ. 
Theo truyện thứ hai”? trong Ba-ô-á thì Xích-đồng-diệp-bộ 
thuộc Phân-biệt-bộ, hữu-phân-thức của bộ này có lẻ là một 
thuyết chiết-trung, bởi thế tôi cho rằng thuyết đó cũng 
thuộc hàng thứ hai. 

Như vậy, đúc kết lại, ta có thể nói rằng, trong Phật 
giáo, người đầu tiên chủ trương thuyết hữu ngã là Độc-tử- 
bộ. Ngoài ra, còn một bộ nữa, mặc dầu được thành lập hơi 
muộn, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, trong lịch sử giáo 
lý, so với Độc-tử-bộ vẫn có một ý nghĩa trong đại không 
kém, đó là Kinh-lượng-bộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, 


“ Tham chiếu “Kết tập phân phát sử khảo” của Mộc-thôn-can-tả, trang 46, 
chú thích 64. 


420 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Kinh-lượng-bộ do sự phân phái của Hữu-bộ mà ra. “Căn- 
bản-uẩn” của bộ này là giáo lý được lập ra do kết quả của 
sự bất mãn đối với vô ngã luận cơ giới của Hữu-bộ và cũng 
là thuyết A-lại-da-thức sau này làm điểm khế cơ. Do đó mà 
mãi đến Đại-ty-bà-sa luận trở về sau, trong các văn kiện - 
tuy rải rác -thuyết của phái này mới được phê bình, nhất là 
Câu-xá-luận, không những chỉ lấy tư tưởng của Kinh-bộ để 
bổ cứu cho tôn nghĩa của Hữu-bộ mà còn phê bình tôn 
nghĩa của Hữu-bộ cho nên tài liệu về phái này rất dồi dào. 

Trong các học phái của Tiểu thừa, tuy có nhiều thuyết 
hữu ngã, nhưng như vư vừa được trình bày trên kia, những 
phái chủ trương thuyết này rõ rệt nhất là Độc-tử-bộ và 
Kinh-lượng-bộ. Bởi vậy, ở đây tôi tưởng nên lấy hai phái 
này để làm đại biểu để trình bảy một học thuyết đơn giản 
của họ. 


6- THUYÉT HỮU-NGÃ CỦA ĐỘC-TỦ-BỌ. 


Ở đây, trước hết phải đề cập đến Độc-tử-bộ. Như trên 
kia đã nói qua, điểm xuất phát chủ trương hữu-ngã-luận của 
Độc-tử-bộ là vô-ngã-luận cơ-giới là trung tâm hoạt tâm lý 
hay hoạt động sinh mệnh. Tức chủ thể của luân hồi là gi? 
Chủ thê của ký ức là gì? Trung tâm nhận thức là gì? Những 
vẫn đề này hiển nhiên là rất khó thuyết minh. Bởi thế, dưới 
một hình thái nào đó, nếu không lẫy trung tâm của năm yếu 
tố (ngũ uân) lập thành nguyên lý sinh cơ chủ nghĩa thì 
không thê giải quyết được, do đó nảy sinh ra chủ trương 
hữu ngã. Và căn cứ chủ yếu của chủ trương hữu ngã là các 
nhà Bồ-đặc-già-la luận: I-Vì chủ thể của sự tạo nghiệp và 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 421 


cảm thụ kết quả khổ, vui, và, 2-Vì chủ thể của phân đoán 
đối với những sự thấy, nghe, hay, biết mà nói có Bồ-đặc- 
già-la (Thức-thân-túc-luận, quyên 3, Đại-chính, 26, trang 
542, trung - 543 trung). Đại-tỳ-bả-sa luận, quyên 9 thì nói: 
đứng trên lập trường chủ thê để nhận thức cho nên Độc-tử- 
bộ bảo có ngã (Đại-chính, 27, trang 42, hạ). Lại trong 
quyền I1 thì nói: đứng trên lập trường chủ thê của ký ức 
nên nói có ngã (Đại-chính, 27, trang 55, thượng). Trong 
Câu-xá-luận, quyên 3, Phá-ngã-phẩm lại bảo vì chủ thể của 
luân hồi và chủ thê của ký ức mà chủ trương hữu-ngã-luận. 
Rồi tiến Tam-di-đề-bộ-luận thì lại cho lý do chủ trương của 
hữu ngã là vì trác nhiệm đối với thiện, ác, vì thế mà nói có 
chủ thể luân hồi chịu báo. Nhưng Tam-di-đề-bộ-luận không 
nói là chủ trương của Độc-tử-bộ (Tam-di-để-bộ-luận, 
quyền thượng, Đại-chính, 32, trang 463, trung). Lại trong 
Bản-tôn-đồng-nghĩa của Độc-tử-bộ trong DJ-bộ-tôn-luân- 
luận thì bảo chỉ chuyên đứng trên lập trường luân hồi mà 
chủ trương có ngã. 

Nhưng, vô-ngã-luận là đặc sắc của Phật giáo, sinh 
mệnh hay tâm lý của người ta là một hợp thể của ngũ uấn, 
ngoài ra không có tự ngã có định: đó là chủ trương minh 
bạch và chỗ lập cước căn bản của đức Phật. Bởi vậy, ngoài 
ngũ uẫn, bây giờ nếu lập ra ngã thê riêng biệt và đi ngược 
lại chủ trương của Phật mà chuyền theo ngoại đạo thì điều 
đó không thê chấp nhận được. Do đó, làm thế nào một mặt 
vẫn giữ được thuyết ngũ uẫn hòa hợp, mặt khác thuyết 
minh được những vấn đề nan giải trên đây? Đó là thật là 
điểm rất khổ tâm của Độc-tử-bộ. Chính vì thế mà cuối cùng 
đã nảy sinh một thuyết rất nổi tiếng, đó là: “Phi-tức-phi-ly- 


422 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


uân-ngã”. Ngoài năm uân ra không có cái gì đã đành, 
nhưng ngay trong hòa hợp của năm uân cũng chẳng có cái 
gì cả, do đó mà trung tâm sinh hoạt thể của ta trờ thành một 
cái gì bất khả thuyết. 

Theo Độc-tử-bộ, sự quan hệ giữa uẫn và ngã cũng 
như sự quan hệ giữa lửa và nhiên liệu. Ngoài nhiên liệu 
không có lửa, cũng thế ngoài lửa nhiên liệu không còn ý 
nghĩa: sự quan hệ giữa uân và ngã cũng vậy, bất nhất, bất 
dị, bất tức, bất ly. Có xa lìa được hai cái thấy thường, đoạn 
đó mới thật có thể thuyết minh được bản chất của sinh 
mệnh (Câu-xá quyên 29). Theo ý nghĩa này thì Bồ-đặc-già- 
la của Độc-tử-bộ không phải thật có, mà cũng phải giả có” 
Tức là, Bồ-đặc-già-la không phải biệt lập, cũng không phải 
chỉ là giả danh của sự hòa hợp, mà chỉ cái hiện ở trong thân 
tâm, dựa vào yếu tố cảm giác làm trung tâm của nó (Câu-xá 
quyền 9). Song, lại tiến lên bậc nữa thì cái đương thể của 
cái “Phi-tức-phi-ly-uân- ngã” ây như thế nào? Vấn đề ngay 
cả Độc-tử-bộ cũng cảm thấy rất khó giải đáp, mà chỉ bảo 
đó là cái bất khả thuyết, Độc-tủ-bộ chia những đối tượng có 
thê biết (¡neya) của người ta thành năm loại, ngoài tam thế 


“3 Theo Luận-sự, Độc-tử-bộ (Chính-lượng-bộ cũng vậy) nói về tínhchất của 
Bồ-đặc-già-la chủ ý như sau: “Thân và Bổ-đặc-già-la khác nhau. Bồ-đặc-già- 
la và mệnh đồng nhau”. 1.1 (No 156) Chủ thể của luân hồi và ngã là đồng 
nhất, nếu không thế thì không thể giải thuyết được (No 158) Ngã và thụ, 
tưởng, hành, thức luân hồi một lượct hay sao? Điều đó không nhất định (No 
167) Ngã từ ngũ uân mà ra, nhưng ngũ uân không là cái gì cả (No 172-176). 
Trong tất cả tâm, bao gồm quan niệm ngã (No 193). Người làm và người chịu 
không phải giống và cũng không phải dị. ai bảo là giống nhau? (No 212). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 423 


và vô vi ra lập thêm một tạng thứ năm nên mới thành ra cái 
gọi là “Ngũ-pháp-tạng-thuyết” của bộ này” 

Như vậy, mới nhìn qua thuyết minh của Độc-tủ-bộ có 
vẻ như cùng cực, nhưng thật thì chưa phải là cùng. Bởi vì 
cái Phi-tức-phi-ly-uân-ngã của Độc-tử-bộ rốt cuộc vô minh 
hay nghiệp là trung tâm của ngũ uẫn, mà Hữu-bộ thì muốn 
xem ngũ uân như cơ-giới, nghĩa là muốn coi chúng như 
một thể hồn nhiên. Như vậy, có thể nói đây là sự bất đồng 
về phương diện nhận xét mà thôi. Đã là một thê hồn nhiên 
thì, nếu giải phâu ra, tuy là ngũ uẫn nhưng không phải ngũ 
uấn kết tụ một cách máy móc, cho nên không thể bảo ngũ 
uân tức là ngã; đồng thời, nếu giải phẫu những yếu tố của 
thê hồn nhiên ấy thì vẫn không ngoài ngũ uân. Ỷ nghĩa 
“Phi-tức-phi-ly” hoàn toàn ở đó, đây là điểm ta cần phải 
ghi nhận. Bởi thế Bồ-đặc-già-la (pudgala = ngã) của Độc- 
tử-bộ dù có bị các địch thủ đả phá thật, song quyết như cái 
ngã cô định mà các phái ngoại đạo chủ trương. Bồ-đặc-giả- 
la tuy là một thê hồn nhiên, tiền hậu nhất quán nhưng luôn 
luôn lưu động, bất tuyệt. Độc-tử-bộ cho rằng có thừa nhận 
Bồ-đặc-già-la mới có thể xa lìa được hai cực đoan đoạn, 
thường (Câu-xá quyển 29). Nếu đem nó đối chiếu với 
thuyết A-lại-da-thức sau này, ta có thể nói Bồ-đặc-già-la là 
tư tưởng tiền phong của thuyết A-lại-da-thức. Không 
những thế, Độc-tử-bộ tuy bị các phái công kích kịch liệt 


2 và thuyết Ngũ-pháp- -tạng, tham chiếu Câu-xá quyên 29, phẩm Phá-ngã; 
Thành-thật-luận quyên 3 (Đại-chính, 32, trang 260, hạ). Thập-trụ-tỳ-bà-sa- 
luận quyền 9 (Đại-chính, 25, trang 69, trung). Trí- độ-luận quyền 1, “Đại- 
chính, 25, trang 60, thượng) và Duy-thức-thuật-ký, cuối quyên 1 (Đại- chính, 
43, trang 247, hạ). 


424 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


cho rằng ngoại đạo lén vào Phật pháp, trong số đó có cả 
Thế Thân, người đã nhiễm tư tưởng của Kinh-bộ, thậm chí 
cả Duy-thức-phái đặt Phi-tức-phi-ly-uân-ngã vào thứ ba sau 
tức-uẩn-ngã, Ly-uân-ngã để kích bác (Thành-duy-thức- 
luận, quyền 1, Đại-chính, 31, trang I, hạ), nhưng, ở phương 
diện khác, dần dần các phái theo hình thái ấy mà chịu ảnh 
hưởng của Độc-tử-bộ để rồi sản sinh ra nhiều lý luận về 
sinh cơ chủ nghĩa. Như vậy, ta thấy thuyết mà Độc-tử-bộ 
chủ trương đại khái rất mới mẻ. 

Song, đứng trên lập trường Phật giáo mà nói, thì 
thuyết hữu ngã đương nhiên bị coi là dị luận, cho nên trên 
quan hệ lịch sử, Độc-tử-bộ đã bị coi như kẻ địch vì tư 
tưởng của họ thật đã tiễn gần đến dị luận, nhưng bởi cô 
chấp nên vẫn tự cho mình là đúng. Chính vì thế mà mãi về 
sau phái này vẫn bị đả kích. 

Nhưng, trên thực tế, tôi cho rằng thuyết Độc-tử-bộ đã 
phát xuất từ sinh mệnh quan của Phật giáo nguyên thủy rồi 
trong đó đã phát hiện một ý nghĩa có tính cách hình-nhi- 
thượng-học chứ không phải chỉ thâu nhập thuyết của ngoại 
đạo mà thôi. 


7- THUYÉT HỮU-NGÃ CỦA KINH-LƯỢNG-BỘ. 


Thứ đến là thuyết hữu ngã của Kinh-lượng-bộ. Sự 
phát đạt của Kinh-bộ tuy có mấy giai đoạn, nhưng ngoài 
Bà-sa thường hay trích dẫn và phê bình các Thí-dụ-sư ra, 
tân của Kinh-bộ còn thấy ở hai ba chỗ nữa. Thí-dụ-sư là 
Thất-lợi-la-đa của cổ Kinh-bộ. Kinh-bộ là từ Cưu-ma-la-đa 
của tân Kinh-bộ đều là phân phái của Hữu-bộ mà ra. Bộ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 425 


này vì bất mãn với thuyết Hữu-bộ, muốn trực tiếp tìm cầu 
tỉnh thần của chính khế kinh nên thành lập riêng. Nhưng 
giáo lý của bộ này thu dụng nhiều tư tưởng rất tiễn bộ, đặc 
biệt là trong sinh mệnh quan (tâm-lý-quan), có lẽ đã chịu 
ảnh hưởng của Độc-tử-bộ, đó là một dự thật hiển nhiên. Dị- 
bộ-tôn-luân-luận trình bày tư tưởng của bộ này như sau: 

“Cho rằng các uẫn có từ đời trước chuyên đến đời sau 
n kẻ ra thuyết chuyển. Có căn-biên-uẩn, có Nhất-vị- 

.. chấp có thắng nghĩa Bồ-đặc-già-la”. 

' tại trong Tù-ân-đạithừa-pháp-uyên-nghĩa lâm 
chương, quyền 1, nói: “Kinh-lượng-bộ-tôn nói có thắng 
nghĩa Bồ-đặc- -giả- ca: trong vị dị sinh cũng có Thành-pháp; 
có Căn-biên-uẩn có nhất-vị-uân. Nhất-vị-uân tức là tế-ý- 
thức. Còn những chỗ chấp khác, phần nhiều giống với 
Thuyết-nhất-thiết-hữu-bộ -(Đại-chính, 45, trang 250, hạ). 

Tức thuyết của Hữu-bộ là: “sát na tương tục, không 
một thiển pháp từ đời này chuyền đến đời sau”; còn thuyết 
của Kinh-bộ thì: “Các uân tuy đến đời sau, nhưng cũng có 
thật chất tương tục”, chính vì thế cũng được mệnh danh là 
Thuyết-chuyển-bộ. Nhất là theo Nam phương thì Sạm-bà- 
untiba, tức thuyết-chuyên-bộ, không cùng một loại với 
Kinh-bộ, tựa hồ như đã biến thành cái mẫu của Kinh-bộ 
gốc: điểm này cho ta thấy có lẽ Kinh-bộ đã phát đạt theo 
hai giai đoạn tiền và hậu. Nhưng dù thế nào đi nữa, trên đại 
quan, tôi cho răng Thuyết-chuyền-bộ cũng có thể được coi 
là lập trường của Kinh-bộ (Thuyết-chuyên-bộ cũng có khi 
được gọi là amrasatiya). 


426 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Nhưng mà cái gì tương tục đến đời sau? Trả lời cho 
vẫn đề này là câu thứ hai. Uẫn có Căn-biên-uân (chi-mạt- 
uẩn): Căn-biên-uẫn thì niệm sinh diệt, nhưng nhất-vị-uân là 
thắng nghĩa Bồ-đặc-già-la làm chủ thể cho sự tương tục 
đến đời sau. Nhất-vị-uẩn là thắng nghĩa Bồ-đặc-già-la cũng 
gọi là tế-ý-thức. đây là sự giải thích của Tù-ân-nghĩa-lâm- 
chương quyên 1 (trong đoạn văn trích dẫn ở trên). Nếu 
chiếu theo đây với luận Đại-tỳ-bà-sa, thì Thí-dụ-sư trong 
Đại-ty-bà-sa tựa hồ là học phái tiên phong của Kinh-bộ. 
Nhưng trong thuyết Thí-dụ-sư hình như vẫn chưa thấy ý 
kiến trên đây. Tuy nhiên, thuyết này được lưu hành trong 
phái nào thì sự thực đã rõ ràng. 

Bà-sa luận quyên 11 nói: 

“Hoặc lại có người chấp uẩấn có hai loại: l ) căn-bản- 
uấn; 2) tác-dụng-uẩn. Uẩn trước là thường, uẩẫn sau chẳng 
phải thường. Người ấy nói rằng hai uẩn căn bản và tác 
dụng tuy khác, nhưng mà hòa hợp thành một hữu tình, nhự 
thế mới có thể nhớ được những việc đã làm, vì tác-dụng- 
uấn làm việc, căn-bản-uẩn nhớ việc...” (Đại-chính, 27, 
trang 55, trung). 

Điều đáng tiếc là nói “người chấp” ở đây thật sự chỉ ai 
thì không rõ, nhưng cứ chiếu theo cách lập uân cũng đủ 
biết đó là phái nào trong Phật giáo rồi. Nếu tin vào Dị-bộ- 
tôn-luân-luận thì tôi cho rằng “người chấp” ở đây thật ra 
không ai khác hơn là Kinh-bộ, do đó, ta thấy đích xác là từ 
Đại-tỳ-bà-sa luận trở về trước Kinh-bộ đã chủ trương là ý 
kiến này rồi. Thật vậy, ý kiến của Kinh-bộ còn có tính cách 
hữu ngã hơn cả thuyết của Độc-tử-bộ chỉ nói “Phi-tức-phi- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 427 


Iy-uẩn”. Trong Kinh-bộ, ngoài năm uẫn phổ thông ra, còn 
nói có Căn-bản-uẩn (thắng nghĩa). Hơn nữa, theo trong 
Nhắt-thiết-kiến tập của Mã-đạt-ngõa-ca, thì Kinh-bộ lập A- 
lại-da-thức và Chuyên thức, bảo A-lại-da-thức là chủ nhân 
bên trong. Chuyên thức là tác dụng chịu sự kích thích bên 
ngoài, rồi đem chia thành hai loại là căn bản và tác dụng. 
Dĩ nhiên Nhất-thiết-kiến-tập được trứ tác vào thế kỷ thứ II 
sau Tây lịch, lúc đó đã diệt tại Ân Độ, cho nên, có lẽ vì 
những ký tải từ trước mà Mã-đạt-ngõa-ca đã hiều lầm rồi 
lẫn lộn thuyết Duy-thức với tư tưởng của Kinh-bộ chăng? 

Tóm lại, Kinh-bộ được là những nhà Tâm-thê-thực- 
hữu-luận rất tiến bộ, điều này cứ xem những ký tải cũng đủ 
rõ. Cũng có thể vào thế kỷ thứ 14, Kinh-bộ thật sự đã tiến 
đến phương diện này, cho nên đã thành gần gũi với tư 
tưởng Duy-thức chăng? Kinh-bộ xây dựng trên những tư 
tưởng ấy để mói vê chủng tử, luận đến huân tập mà cấu tạo 
thành một nền triết học và cho là chủ trương hợp với chân ý 
của khế kinh. Mà thuyết này trải qua Vô Trước và Thế 
Thân cuối cùng đã thành tiên khu của triết học Duy-thức 
Đại thừa, Về điểm này, trong lịch sử giáo lý, so với Độc-tử- 
bộ, Kinh-bộ còn diễn xuất một vai trò trọng đại hơn, đó là 
điều chúng ta cần ghi nhớ. 


8- TÔNG-KÉT NHỮNG ĐIÊU ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH 
BÀY Ở TRÊN. 
Trở lên chúng tôi đã trình bày một cách khái quát về 
tâm-thê-quan của bộ phái Phật giáo, vì vân đê hơi dài nên 


428 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


chỉ nói được đại thê thế thôi. Sau đây xin đúc kết lại những 
điểm đã được trình bảy. 

Phật giáo nguyên thủy bài xích tâm-lý-quan linh hồn 
có định, đồng thời cũng bài xích luôn cả tâm-lý-học duy- 
vật-luận mà thừa nhận hoạt động tâm lý trên sự thực, cho 
đó là một quá trình phức hợp: điều này, trong tâm-lý-học 
cô đại thật là một thành tích đáng kinh ngạc. Nhưng tâm-lý- 
học của Phật giáo đồng thời cũng là sinh-mệnh-quan của 
Phật giáo mà, nếu đứng về phương diện được coi như sự kế 
tục vô thủy vô chung, thì tâm-lý-học Phật giáo có thể nói 
ngừng ở cái gọi là tâm-lý-học kinh nghiệm. Nhưng trong 
khoảng kế tục đó, làm thế nào có được sự liên lạc nhất 
quán đề tìm đến cái điểm khế cơ của nó? Phật tuy bảo đó là 
nghiệp, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, Phật là nhà chủ 
trương hiện thực chủ nghĩa không trọng lý luận, cho nên đã 
không quy định cái lý do tỉnh mật của nó. Vấn đề này, suốt 
đến các học giả đời sau đã trở thành một đề mục rất trọng 
đại mà, trên đại thể đã chia ra hai phái: một là những nhà 
cơ giới chủ nghĩa, trước sau vẫn chủ trương thuyết vô ngã 
và bảo sự kế tục của nó duy chỉ là sức truyền đạt. Vì họ 
thích dùng thí dụ nên bảo sự tương tục vô cùng đó cũng 
như lửa từ một thanh củi này bén sang thanh củi khác, hay 
những con ngựa sắp hàng trên bàn cờ tướng, khi một con 
ngã thì dần dần truyền sang con khác không có thực thể di 
chuyên mà chỉ có tác dụng liên tục. Tóm lại, tôi cho rằng 
Thượng-Tọa-Bộ Tích Lan đã chủ trương thuyết này, như 
Hữu-bộ chính là đại biểu của thuyết đó. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 429 


Như vậy có vẻ quá máy móc, cho nên có phái thứ hai 
đứng trên lập trường sinh cơ chủ nghĩa, muốn theo phương 
diện lưu động mà thuyết minh sự tương tục của nó, đó là 
Độc-tử-bộ và Kinh-lượng-bộ chủ trương cái gọi là hữu- 
ngã-luận. Đến đây tâm-lý-quan của Phật giáo, ít ra là trên 
hình thức, đã lại gần trở về với thuyết linh hồn thường thức, 
nhưng nhất đán lại bài xích quan niệm cố định, sau lại nhờ 
kết quả của sự tìm tòi suy nghĩ, và quan sát nó về phương 
diện lưu động, cho nên đặc trưng của Phật giáo cũng bao 
hàm ý nghĩa của cái gọi là “chuyên-biến-thuyết” do phái 
Số-luận chủ trương, đó là điểm ta không thể bỏ qua. 


430 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


CÁC VÁN ĐÈ TƯỚNG TRẠNG CỦA TÂM 
1- LỜI TỰA. 


Những điểm được trình bày ở đoạn trên tuy nói là 
tâm-lý-luận, nhưng, thật ra đó chủ yếu là sự khảo sát về 
sinh-mệnh-luận. Bởi vì khi đề cập đến tâm thể thì thế tất 
phải bàn đến tâm-mệnh-luận. Do đó, ở đây cái gọi là tướng 
trạng của tâm, trên sự thực, chính là sự quan sát về đặc 
tướng của hoạt động tâm lý. Theo chân lý của Phật giáo thì 
đặc tướng của tâm là tác dụng tâm lý. Do đó, ngoài quá 
trình hoạt động ra không thể tìm được một vật øì khác. Tuy 
nhiên, như đã nói nhiều lần, các vị A-tỳ-đạt-ma luận sư 
đem quá trình hoạt động â ấy chuyền làm không gian để tầm 
cầu những yếu tố tổ chức và luận cứu thứ tự tâm lý, cho 
nên tâm-lý-quan đã trở thành một đề mục trọng đại. Bởi 
vậy, ở đây nói tướng trạng là muốn đứng về phương diện 
tĩnh để trình bày những yếu tổ đó và cái quan hệ nhất ban 
giữa chúng để xem các vị A-tỳ-đạt-ma luận sư đã khảo sát 
tâm lý như thế nào. Sở đĩ ở đây nói “các vẫn đề” là vì giữa 
các luận sư có nhiều nghị luận này cũng sẽ được trình bày 
luôn ở đây một cách đại lược. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 431 


2- TÂM LÀ GÌ. 

Trước hết hãy nói qua danh từ và khái niệm về tâm. 
Như đã nói trước kia, trong Phật giáo, thuật ngữ biểu cái 
gọi là tâm có ba loại, đó là: tâm, ý, thức. Trong các câu 
kinh cỗ xưa có nói: “Tâm ấy cũng gọi là ý, cũng gọi là 
thức”. Ba thuật ngữ này hầu như được dùng một cách đồng 
nhất. Nhưng ba chữ đó, cứ theo cách dùng thì không phải 
có ý đồng nhất. Dù cho có chỉ một sự thực đồng nhất đi nữa 
thì về phương diện chỉ thị cũng có ít nhiều bất đồng, đó là 
một sự thật hiển nhiên. Tựu trung, tâm tuy từ chữ Citta hay 
cit nhưng nếu bảo chữ nào đúng, chữ nảo xem trọng vê 
phương diện tình ý thì cứ cách dùng những chữ ây trong 
các kinh điển cũng đủ rõ (Nguyên Thủy Phật Giáo Tư 
Tưởng Luận, trang 273). Thức (liễu triệt) dĩ nhiên lấy biết 
làm chủ, nếu nói theo nghĩa hẹp thì tương đương với cái 
gọi là ngộ-tính-liễu-biệt, còn nói theo nghĩa rộng thì chỉ 
cho ý thức nhất ban, điều này cách xem cách dùng nó cũng 
biết. Sau hết là ý (tư lự), các phái ngoài Phật giáo cũng rẤt 
hay dùng, nhưng cách dùng nó rất bất đồng. Phật giáo dùng 
thuật ngữ này với ý nghĩa trung khu nhận thức ngoại giới 
và đại thể liên quan với ngũ quan (Nguyên Thủy Phật Giáo 
Tư Tưởng Luận, trang 151-152). 

Ba danh từ trên đây nếu dùng một cách mang nhiên 
thì như nhau, nhưng nếu dùng một cách chặt chẽ thì hoàn 
toàn không đại biểu cho một vật đồng nhất, điểm này giữa 
các luận sư A-tỳ-đạt-ma đã phát sinh ra nhiều nghị luận 
khác nhau. Chiếu theo Bà-sa, quyền 72, đại khái có hai 
phái nhận xét về vấn đề này. Một phái cho rằng tâm, ý, 


432 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thức hoàn toàn như nhau, chỉ là những tên khác để chỉ cùng 
một vật mà thôi. Còn phái kia thì cho rằng trong ba danh từ 
đó có sự khu biệt, mà sự khu biệt ấy có nhiều cách nói: 
hoặc gọi quá khứ tâm là ý, vị lai tâm, hiện tại tâm là thức; 
hoặc nói tâm là nghĩa chủng tộc, ý là nghĩa sinh môn, thức 
là nghĩa tích tụ; hoặc nói tác dụng của tâm là tư tưởng (tư 
tưởng có nghĩa là làm tăng trưởng nghiệp chủng tử), tác 
dụng của ý là tư lương, tác dụng của thức là liễu biệt, v.v... 
Ngoài ra, còn đưa ra nhiều khu biệt khác nữa (Bà-sa, quyền 
72, Đại-chính, 27, trang 371, thượng, trung). Để đúc kết 
điểm này, Hiếp Tôn Giả nói: “Tăng trưởng nghiệp chủng tử 
là tác dụng của tâm, suy nghĩ so đo là tác dụng của ý, phân 
biệt hiểu rõ là tác dụng của thức” - (như trên, trang 371). 
Đây là kết luận do những cách dùng bất đồng mà có. 
Nhưng các luận sư A-tỳ-đạt-ma đại khái cũng lại cho ba cái 
đó chỉ khác tên mà chủ trương thể là một. Thành-thật-luận, 
quyền 5, Vô-sô-phâm 60 (Đại-chính, 32, trang 274, hạ) nói: 
“Tâm, ý, thức thể là một mà tên khác nhau. Nếu pháp có 
duyên thì gọi là tâm”. Câu-xá-luận quyền 4 nói: “Tập khởi 
nên gọi là tâm, tư lương nên gọi là ý, liễu biệt nên gọi là 
thức”. 

Một mặt thừa nhận sự bất đồng về ý nghĩa, một mặt 
chỉ những tên khác nhau của nhất thể, không cái nào có 
tính độc lập. 

Tựu trung, “Tập khởi nên gọi là tâm” là sự giải thích 
phát xuất từ tiếng gốc sitta (Vci tập). Nhưng, nếu đứng về 
phương diện ngôn ngữ học mà nói thì sự giải thích đó 
không đúng lắm, vì citta là từ Ycit mà có. Giải thích như 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 433 


Phật Âm là Cintetiti Cittam mới đúng. Tuy nhiên, lây tâm 
làm chủ mà coi như tác dụng tình ý, rồi vì muốn thêm ý 
nghĩa cho hành động tập khởi của tác dụng tâm, nên “tập 
khởi” trên nghĩa lý, có thể nói thuyết minh này là chính 
xác. 

Tóm lại, nhất-thể-luận không sai biệt này, nhận xét 
theo cách dùng của Phật giáo nguyên thủy cũng là chính 
xác. Nhưng trong đó nhận có khu biệt dĩ nhiên cũng có căn 
cứ, cho nên đến Phật giáo Duy-thức sau này, mỗi danh từ 
đó là tiền khu của đệ bát, đệ thất và đệ lục thức vậy. Đây là 
điều ta không thể bỏ qua. 


3- ĐẶC TƯỚNG CỦA TÂM. 


Cứ xem cách thuyết minh về danh từ ở trên ta cũng có 
thể biết là các luận sư của A-ty-đạt-ma nhận xét về đặc 
tướng của tâm như thế nào rồi. Bởi vì danh từ có khác 
nhau, tính cách của chúng có nhiều phương diện, do đó, cái 
tính chất đại biểu cho danh từ ít ra có thể coi là đặc trưng 
chủ yếu của tâm. Theo đó thì đặc chất của tâm trước hết là 
ở như tác dụng duyên tự,tức tác dụng nhận thức, lấy đây 
làm cơ sở mà sinh khởi phán đoán, tư duy, hành động đề 
thống nhất các dụng của tâm. Các luận sư A-tỳ-đạt-ma 
nhận đó là những đặc chất chủ yếu. từ những thuyết minh 
trên đây ta có thể có được sự quy kết. Nhưng, thật ra đó 
mới chỉ là luận cứu đại thể mà thôi, nói theo ngữ ngôn của 
các A-tỳ-đạt-ma luận sư thì đó mới chỉ liên quan đến đặc 
tướng của tự thể tâm vương mà thôi. Cái đặc tướng cụ thể 
và đích thực của tâm thì không thể thuyết minh được. 


434 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Đương nhiên, về sự quan hệ giữa “tâm vương” (tâm đặc 
hữu của tác dụng tâm) và cái gọi là “tâm sở”, tức tác dụng 
của tâm vương (sẽ được trình bày ở sau), giữa các bộ phái 
tuy có nhiều tranh luận, nhưng bất luận là phái nào, khi đề 
cập đặc tướng cụ thể của tâm, đến một trình độ nào đó, đều 
đã phải khảo sát về tâm sở, đây là một sự thật hiển nhiên. 

Nhưng, nếu nói ra tất cả những phức tạp tâm sở ấy thì 
e rằng cái đặc trưng nhất ban của tâm có vì thế mà lu mờ đi 
không? Về vấn đề này, may là giữa các luận sư bằng chứng 
xác thực, nhưng trong luận Đại-ty-bà-sa gọi là những nhà 
Nhất tâm tương tục luận và thường đưa ra bài xích. A-tỳ- 
đạt-ma về sau, cả Nam, bắc đều cộng thông đã đề xướng 
thuyết gọi là “Đại-địa-pháp” (Duy-thức gọi là Biến-hành). 
Đại-địa-pháp là những tâm sở mà bất cứ lúc nào tác dụng 
của tâm sinh khởi đều làm nền tảng và bối cảnh cho tác 
dụng đó. Bởi thế, dù có theo lập trường cho tâm vương và 
tâm sở là những vật khác biệt đi nữa thì không có gì sai lầm 
mấy khi trực tiếp coi đại địa pháp là đặc tướng của tâm 
vương. Hơn thế nữa, nếu lại đứng về phương diện trực tiếp 
coi tâm sở là cơ năng của tâm mà nói, thì đại-địa-pháp sẽ 
biến thành tính chất cơ sở của tác dụng tâm. Theo ý nghĩa 
này, tất cả tâm sở, tuy là vấn đề sẽ được trình bày sau, 
nhưng, ở đây chúng tôi thấy cần phải nói qua về đại-địa- 
pháp trước. 

Theo Hữu-bộ thì đại-địa-pháp có mười một loại, tức 
là: tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư,dục,thắng giải, niệm, định và 
tuệ. Theo A-tỳ-đạt-ma-pháp-yếu-luận thuộc Nam phương 
luận bộ, thì có bảy loại đi khắp tất cả tâm (đại-địa-pháp, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 435 


hay biến hành cũng thế). Đó là: tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư, 
tâm nhất cảnh và mệnh căn (Abhidhammatthasamgaha, p.ó. 
Compendium of Philosophy, 12 ibid p. 4). Nhưng đến phái 
Đại thừa Duy-thức thì đính chính tư tưởng của Hữu-bộ mà 
chỉ lây năm loại trước là tác ý,xúc, thụ, tưởng và tư làm 
Biến-hành, và lẫy những thành phần còn lại là dục, thắng 
giải, niệm, định và tuệ làm Biệt-cảnh. Cũng thế, Nam- 
phương-luận-bộ ngoài bảy loại kế trên còn lấy sáu phần 
tầm, tư, thắng giải, cần, hỷ và dục làm Biệt-cảnh 
(Compendium of Ph, p, 95). Xem thế thì biết số mục của 
cái gọi là tâm sở đại-địa-pháp không nhất định, tuy nhiên 
trong có rất nhiều điểm cộng thông. Như Duy-thức lập tác 
ý, xúc, thụ, tưởng, tư chăng hạn, bất luận là Hữu-bộ Bắc 
phương, Thượng-Tọa-Bộ Nam phương hay cái gọi là Đại 
thừa, có thể nói đều thừa nhận đó là những tâm sở cộng 
thông. Do đó, ở đây hãy tạm lấy số năm làm căn cứ để nói 
qua về những tâm sở này. 

Tác ý có nghĩa là chú ý, xúc có nghĩa là cảm giác, thụ 
là cảm tình, tưởng là tri giác biểu tượng, tư là ý chí. Năm 
tác dụng này là điều kiện căn bản của tác dụng tâm lý, bất 
luận hiện khởi như thế nào. Không lâu, những tác dụng này 
được coi là đặc trưng của tâm. Nếu tập hợp những tâm sở 
này với tự thể tâm, ý, thức trên kia mà thuyết minh thì, 
trong Phật giáo, tâm có thể nói được giải thích như sau: 
Nếu đứng về phương diện trừu tượng mà nói, thì tâm tuy là 
sở hữu chủ, là người sử dụng tất cả tác dụng tâm, nhưng 
đứng về phương cụ thể mà nói, thì ít ra tâm cũng có sức 
chú ý, cảm giác, trí giác, cảm tình và ý chí để thống nhất 
tác dụng tâm. Đương nhiên, những tác dụng tâm ấy không 


436 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phải lấy sự phát hiện rõ ràng làm điều kiện tất yếu, nhưng ít 
ra chúng cũng bao hàm cái khuynh hướng tụ bị từ tính chất 
trên. Đặc tướng của tâm có thê giải thích như thế. Về vấn 
đề này tuy vẫn còn nhiều điểm cần luận cứu, nhưng ở đây 
chưa phải đang thuyết minh về Tâm-sở-luận, nên không 
tiện nói nhiều, tôi tưởng nên để lại ở phần sau sẽ bàn đến. 


4- TÂM MỘT HAY NHIÊU. 


Trở lên, chủ yếu là sự quan sát theo những hoạt động 
nội diện của tâm, nhưng tâm này khi hoạt động hướng 
ngoại thì thủ sáu loại tướng trạng thường được mệnh danh 
là sáu thức. Đó là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả tuy 
được thống nhất bởi ý thức thứ sáu, nhưng phải thông qua 
năm tác dụng của năm cảm quan (năm căn) mới sinh khởi 
được những hoạt động tâm lý đặc hữu, cho nên chia thức 
thành sáu loại là cái thông lệ từ Phật giáo nguyên thủy đến 
nay. Nhưng vấn đề được nêu lên ở đây là: năm thức trước 
với thức thứ sáu là bất đồng trên bản chất, hay chỉ là một 
tâm mà có các tác dụng khác nhau? Nếu nói theo thí dụ thì: 
duy chỉ có một mình ông vua (tâm vương) rồi biểu hiện 
những trạng thái bất đồng ở nhiều phương diện mà chi phối 
cái quôc gia tâm lý kia, hay ngoài vua ra cũng còn có quần 
thần phụ tá và có ít nhiều quyền lợi độc lập? Nói một cách 
mới mẽ thì: trung khu của tâm là toàn nhất, hay, ngoài ra, 
cũng có những cái gọi là trung khu cục bộ? Vấn đề này 
trong Phật giáo nguyên thủy không được rõ ràng, nhưng 
đến bộ phái Phật giáo thì nó đã biến thành đề mục thật lớn. 
Luận cứu tỉ mĩ về vấn đề này, theo chỗ tôi biết, là Thành- 
thật-luận, quyền 5, trong năm phẩm từ Đa Tâm phẩm đến 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 437 


Minh Đa Tâm phẩm 72. bởi thế, ở đây, tôi tưởng nên tạm 
căn cứ theo đó để kiểm thảo lại vấn đề này. 

Trước hết hãy bắt đầu từ phương diện Nhắt-thức-luận. 
Cái gọi là tâm tuy có nhiều tác dụng, nhưng tóm lại thì bất 
luận là tác dụng nào đều không ngoài những phương tiện 
bất đồng của một tâm, cũng như một người ở trong một căn 
phòng có năm cửa sô, tùy theo sự đòi hỏi mà xuất hiện ở 
mỗi cửa số. Nghĩa là khi tâm trụ ở nhãn căn thì là nhãn 
thức, cho đến trụ ở thân căn là thân thức, mà tự xử hiện 
trong căn phòng là thức thứ sáu (Phi-đa-tâm-phẩm 70). Đó 
là sáng thuyết của luận sư mà cũng là sự bày tỏ rõ ràng của 
Kế-kinh. Như trong Tạp-tạng có bài kệ rằng: 

“Trong năm cửa số, con khi phát động”; “Lúc khi trụ 
lại, đừng bảo như cũ”. 

Đây là chỉ câu kệ của Tân-đầu-la-bat-la-đọa-xà. Từ 
trước đến nay, chủ ý của hai bài tụng này tuy không phải 
lây tâm lý luận làm mục đích, nhưng dụ một chủ nhân 
trong năm cửa số là đoạn kính chứng rất hợp thức. Trên 
thực tế, thuyết này đã được lưu hành ở thời đại Phật giáo 
nguyên thủy, cứ xem bài kệ cũng có thê rỡ. 

Như vậy, nhất-thức-luận chủ trương tất cả tâm thức 
của người ta, như ghi nhớ những kinh nghiệm quá khứ, tích 
tập nhiêu kinh nghiệm, cho đến không những là vô ngã, mà 
cầu thành một nhân cách, tất cả duy chỉ là một (Nhất-tâm- 
phẩm thứ 69). Tóm lại, căn cứ chủ trương của nhất-thức- 
luận là ở như cái gọi là “tác dụng thống giác”, nếu thức có 
nhiều thứ thì sinh hoạt tâm lý của người ta không thể không 
phân biệt đó là lý do tất nhiên. Nói theo Bộ-phái thì phái 


438 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nào chủ trương nhất-thức-luận? Vẫn đề này hiện nay tôi 
chưa tìm ra bằng chứng xác thực, nhưng trong luận Đại-tỳ- 
bà-sa gọi họ là những nhà Nhất tâm tương tục luận và 
thường đưa ra bải xích. 

Xin trích một đoạn: “Hoặc có, kẻ chấp chỉ có một tâm 
như những người Nhất-tâm-tương-tục-luận chủ trương, họ 
bảo hữu tùy miên tâm, vô tùy miên tâm, tính chất không 
khác, Thánh đạo hiện tiền, xa lìa phiền não, chăng xa lìa 
tâm tính để đối trị phiền não, không phải để đối trị tâm. 
Cũng như giặt áo, lau gương, luyện vàng, vật và nhơn lìa 
nhau, chăng xa lìa áo...” (Bà-sa quyền 22, Đại-chính, 27, 
trang 110, thượng). Đây chắc chắn chỉ phái Nhất-thức-luận. 
Nếu theo luận điệu được biểu hiện trong Thành-thật-luận 
thì tựa hồ đây là chủ trương học phái của hữu-ngã-luận. Tôi 
tưởng Độc-tử-bộ đại khái là phái này. Độc-tử-bộ bảo năm 
thức trước không nhiễm, cũng không phải lìa nhiễm (Dj- 
bộ-tôn-luân-luận, Đại thừa pháp uyên nghĩa lâm chương, 
quyền 1), nếu bảo đoạn trừ phiền não giới hạn ở thức sáu 
(Nghĩa lâm chương quyền 2, Đại-chính, 45, trang 2, hạ). 
Thì dù có lập sáu thức chăng nữa cũng không có chứng cứ 
thừa nhận năm thức độc lập. những điểm như thế, nếu 
nghiên cứu thêm, thì bất luận loại nào cũng đều là Nhất- 
thức-luận. Trong giáo đoàn Phật giáo, đó là một phái rất có 
thế lực, đây là sự thật không còn nghi ngờ gì nữa. Hữu-bộ 
chia vũ trụ vạn hữu thành năm vị là sắc, tâm, tâm sở, tâm 
bất tương ưng hành và vô vi, đây là cách thuyết minh từ 
xưa trong phẩm loại túc luận của Thế Hữu. Đến Câu-xá- 
luận thì chia các pháp được nhiếp trong năm vị thành 75 
loại theo số mục như sau: sắc 11, tâm 1, tâm sở 4ó, tâm bất 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 439 


tương hành 24, và vô vi 3. Tâm vương duy chỉ có một chứ 
không có sáu thức, vậy điểm này há không phải đã ngâm 
ngâm mang ý nghĩa Nhất-thức-luận? Và trên TIỂU tế, vẫn 
đề này đã được các học giả Câu-xá tại Nhật Bản”? luận cứu 
một cách rất rộng rãi và đã trở thành đề mục thuộc cái gỌI 
là Câu-xá-học, Phật giáo trước vẫn nói sáu thức, cho nên, 
lấy “sáu thức biệt thể” làm chỗ lập cước, không thể đoán 
định một cách vội vàng được. 

Song, dù thế nào đi nữa thì giữa các bộ phái thông 
thường vẫn thu dụng thuyết Lục-thức-biệt-thể. Từ thời đại 
Phật giáo nguyên thủy đến nay, phương pháp phân loại vạn 
hữu lớn nhất là tổ hợp sáu căn, sáu cảnh và sáu thức gọi là 
18 giới. Vậy, trên quan hệ, không thể không cho mỗi trong 
sáu thức một ý nghĩa độc lập. Nhận thức đối với ngoại giới, 
nghĩa là mắt đối sắc, tai đối tiếng, cho đến thân đối xúc, 
mỗi thứ đều có phạm vi riêng, quyết không lẫn lộn, cho nên 
cái tâm thức nhận thức những cái đó tất nhiên cũng có chỗ 
bất đồng. Tại sao? Hãy thử giả định rằng nếu chúng chỉ là 
các tác dụng bất đồng của một thức, thì xuyên qua nhãn 
căn, người ta có thể nghe tiếng, qua nhĩ căn, người ta có thê 
thấy sắc, v.v... Nhưng do cảnh mà cảm quan bắt đồng, do 
cảm quan mà nhận thức bất đồng, vậy cho nhận thức là tác 
dụng các biệt đại khái cũng không khó thu tập. Vả lại, dù 
có đứng về mặt hoạt động nội diện mà nhận xét, nếu người 


ki Về thức một hay nhiều là tranh luận của các học giả Câu-xá — Quang 
Nghiêm Sư ở Nam Sơn Thích ca Văn Viện chủ trương Lục-thức-thê-nhất- 
luận. Trong 75 pháp, coi tâm là một, đó là một bằng chứng. 
Húc-nhã-sư thì chủ trương biệt- thế-luận (Câu-xá-danh-sở-tạp-ký, quyền I 
trang 13 trở đi, quyền 3, trang 23 trở đi). 


440 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


ta có tác dụng phản tỉnh thì tự tâm mình cũng có thể nhận 
được mình, rốt cục không thể nói duy chỉ là tác dụng của 
một tâm. Tại sao? Vì mắt không tự thấy, dao không tự cắt, 
nếu tâm là một thì tất cũng không thể tự biết (Thành-thật- 
luận, Đa-tâm-phâm 68). Các nhà Nhất-tâm-luận tuy dùng 
thí dụ một người trong năm cửa số, nhưng lấy người ví với 
tâm chung quy không phải thích đáng. Tại sao? Vì tâm do 
nhiều duyên sinh, khi trụ ở mắt thì tất không thê thủ ở tai 
(Minh-đa-tâm-phẩm 72). Đó là lý do của Đa-thức-luận. 

Tóm lại, Nhất-tâm-luận chuyên chú trọng ở thống 
giác nội diện mà nhận xét tâm, còn Đa-thức-luận là kết quả 
của sự quan sát chuyên chú trong ở tác dụng tri giác ngoại 
giới, cả hai thật ra chỉ khác nhau ở chỗ lập cước; nhưng ở 
vào thời đại mà phong trào phân tích rất được ưa chuộng là 
thời đại Bộ-phái, cuôi cùng hiển nhiên nó đã biến thành chủ 
trương “Lục-thức-biệt- thể-luận”. 

Song, theo kiến địa này mà quan sát tác dụng khu biệt 
giữa năm thức trước và ý thức thứ sáu như thế nào, thì các 
luận sư A-tỳ-đạt-ma bảo sự khu biệt giữa năm thức trước 
và thức thứ sáu là: năm thức thức trước đối với đối cảnh 
nhất định, còn thức thứ sáu lấy tất cả đối tượng làm sở 
duyên, ngoài sự thực ra, có tác dụng phân biệt và phạm vi 
rộng hẹp khác nhau. Bà-sa, quyền 42 (Đại-chính, 27, trang 
219, trung), Câu-xá, quyền 2, nói, Phân-biệt có ba loại: tự- 
tính-phân-biệt, kế-độ-phân-biệt và tùy-niệm-phân-biệt. Tự- 
tính-phân-biệt là tác dụng tri giác của cảm quan (lấy tầm tư 
làm thể), kế-độ-phân-biệt là sự phán đoán của ngộ tính (tác 
dụng của tuệ), tùy-niệm-phân-biệt là tác dụng suy lý (tác 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 441 


dụng của niệm). Nhưng, nếu đem ứng dụng nó vảo sáu thức 
mà nói thì năm thức trước, dĩ nhiên chỉ có tự tính phân biệt. 
Chăng hạn, nhìn cây anh đảo, biết đó là cây anh đảo tuy có 
tác dụng nhận thức cảm giác, nhưng cây anh đào ấy đẹp 
hay xấu? Hoa của nó có khác năm ngoái không? Những tác 
dụng như thế, chung quy, không thể không cho là tác dụng 
của thức thứ sáu. Bởi vậy, năm thức trước không có hai tác 
dụng phân biệt kế-độ và tùy-niệm. Trái lại trong thức thứ 
sáu hoàn toàn có đầy đủ ba loại phân biệt ấy. Do đó, về 
điểm này, tuy cũng nói là thức, nhưng giữa năm thức trước 
và thức thứ sáu có sự bất đồng: đây là sự giải thích của các 
luận sư A-tỳ-đạt-ma. Để quan sát cho được tiện lợi mà 
thêm điểm khác biệt này vào, đại khái là xác đáng. Lại nữa, 
nếu đứng về giới hạn của nhận thức mà nói thì sở duyên 
của năm thức duy chỉ là tự tướng của pháp (đối tượng) chứ 
không thể đạt đến cộng tướng của nó, nhưng thức thứ sáu 
thì lẫy cả tự tướng lẫn cộng tướng làm duyên (tham chiếu 
Bà-sa, quyền 95, Đại-chính, 27 trang 490, hạ và quyền 127, 
trang 665, trung). Tôi cho hoặc có thể giải thích như thế 
này: thủ tự tướng có nghĩa là tác dụng nhận thức của cảm 
giác về tự thê của đối tượng, còn thủ cộng tướng bao hàm ý 
nghĩa phán đoán đối tượng đó (lại nói về đối tượng nội, 
ngoại thì, nếu theo pháp tướng của Hữu-bộ năm thức trước 
chỉ duyên với ngoại cảnh, nhưng thức thứ sáu, không 
những ngoại cảnh mà ngay cả một căn, nội thức cũng là đối 
tượng của nó, về điểm này,c ó thê nói, giữa năm thức trước 
và thức thứ sáu có sự bất đồng - Bà-sa, quyên 87, Đại- 
chính, 27, trang 449, thượng). 


442 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Tóm lại, nếu đứng trên lập trường ngày nay mà bình 
luận thì: các nhà Nhắt-tâm-luận trước sau vân đặt nặng ở 
thống giác, về điểm này, thật đã nắm bắt được cái yêu chỉ 
của hoạt động tâm lý, nhưng như thế, không tránh khỏi cái 
mối tệ là giải thích tâm như một loại thật thể. Trái lại, các 
nhà Đa-thức-luận bảo hoạt động tâm lý của người ta là một 
phức hợp trong đó bao gồm nhiều trung khu tâm lý nhỏ, về 
điểm này tuy đúng, nhưng cũng không tránh khỏi giải thích 
nó như một loại tâm-lý-học năng cự (tức mối tệ của Ôc-lỗ- 
bá cho rằng những hoạt động trong tâm là độc lập). có lẽ 
chân chính nằm ở khoảng giữa hai chủ trương này chăng? 

5- TÂM VÀ TÂM SỞ. 

Trung tâm hoạt động của tâm lý bất luận được coi là 
một hay nhiều, nhưng sự thật hiển nhiên là chúng nó có vô 
số tác dụng tâm. Mà những tác dụng chủ yếu, như đã nói ở 
trên là tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư, nhưng ngoài những trường 
hợp này ra còn có những tác dụng tạp đa khác. Dụng ngữ 
thông thường được lưu hành giữa các luận sư A-tỳ-đạt-ma 
để gọi một cách tóm thâu những tác dụng tạp đa đó là “tâm 
sở”. Danh từ tâm, tâm sở đã trong các kinh điển nguyên 
thủy (như D. II, Kevaddhasutta, vol-l, p.213; Trường-A- 
Hàm, quyên 1ó, Kiên-có, v.v.. - Đại-chính, l, trang I01, 
trung). Nhưng sự thuyết minh vệ tâm sở thì chưa được 
tường tận, đến A-tỳ-đạt-ma luận vấn đề này mới được luận 
cứu một cách rộng rãi. Nói theo ý nghĩa thực tại thì đặc 
chất tâm-lý-luận Phật giáo là ở như tâm-sở-luận này, mà 
tâm-sở-luận, có thể nói, đến A-tỳ-đạt-ma đã là vẫn đề trung 
tâm. Còn vấn đề này là tông thê hay là bộ phận thì giữa các 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 443 


luận sư cũng có những ý kiến khác nhau, điều này tưởng 
không lấy gì làm lạ cả. 

Do đó, vấn đề đầu tiên là mối quan hệ giữa tâm và 
tâm sở như thế nào. Nếu nói một cách tổng quát thì tâm sở 
được bảo là những pháp sở hữu của tâm, tâm là sở hữu chủ, 
phụ thuộc vào tâm, nhưng vấn đề chính là ở ý nghĩa phụ 
thuộc đó. Nghĩa là, tâm sở rốt cục chỉ là những tác dụng 
của tâm tạm thời được rút ra thành những tưởng niệm riêng 
rẽ, hay là bày tôi của vua (tâm vương) mà, đến một trình độ 
nào đó, cũng có ý nghĩa độc lập? Vẻ vấn đề này, y lệ cũng 
lại chia thành hai phái. Một phái cho rằng ngoài tâm ra 
không có tâm sở độc lập, tâm sở chăng qua không ngoài tác 
dụng của tâm; còn một phái lại cho rằng ngoài tâm vương 
còn có tâm sở. Theo chỗ tôi nghiên cứu phần chú thích thì 
các bộ phái đặc biệt chủ trương “Vô-tâm-sở-pháp” là 
Vương-sơn-bộ và Nghĩa-thành-bộ thuộc Đại-chúng-bộ-hệ. 
Thành-thật-luận cũng là phái vô-tâm-sở có thế lực (xem 
Thành-thật-luận, quyên 5, Khổ-đế-tụ-thức-luận, Vô-số- 
phẩm 60). Các nhà Thí-dụ”! cũng thế. Điều đặc biệt thú vị 
là trong các bậc đại luận sư của Hữu-bộ tôn cũng có người 


3Ì Về vô-tâm-sở luận của các nhà Thí-dụ, luận Bà-sa nói: các nhà Thí-dụ bảo 
tư lự là sự sai biệt của tâm (Bả-sa quyền 42, Đại-chính, 27, trang 216, trung). 
Hoặc có người chấp tầm, tư tức là tâm như các nhà Thí-dụ chăng hạn (như 
trên, Đại-chính 27, trang 218, hạ). Cũng về vô-tâm-sở luận của các nhà Thí- 
dụ còn thấy trong Thuận-chính-lý-luận quyền I1 (Đại-chính 29, trang 395, 
thượng). Lại nói lý do của vô-tâm-sở luận: “Lập tâm sở có nhiều thuyết khác 
nhau: có thuyết nói ba đại địa pháp, hoặc nói có bốn đại địa pháp, hoặc nói có 
mười đại địa pháp, hoặc nói có mười bốn đại địa pháp, như thế đã tỏ ra cái 
nhược điểm của tâm sở biệt-thê-luận” (Thuận-chính-lý-luận, như trên). 


444 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


mang ý kiến nảy. Đó là Pháp Cứu và Giác Thiên trong Bà- 
sa hội, Bả-sa, quyển 2 (Đại-chính, 27, trnag 8, hạ) nói, 
Pháp Cứu cho tâm và tâm sở thể của nó là tâm. Đối với 
những ý kiến này mà đề xướng tâm-tâm-sở-biệt-thê-luận, 
đứng đầu là Tích Lan Thượng-tọa-bộ, rồi đến Hữu-bộ và 
tất cả các phái khác chủ trương cơ giới chủ nghĩa, tức là 
các học phái muốn phân tích các pháp để quan sát một cách 
máy móc, là những nhà Biệt-thê-luận. Ai cũng biết trong 
Thành-thật-luận quyền 5 (thứ 60-61), vì có đề cập vấn đề 
này nên ở đây hãy tạm đưa ra lý do xem sao. Theo đó thì 
chính là Thành-thật-luận chủ trương nhất thể luận, lý do 
này đã được trình bày rồi. Thứ nhất, xem trong các kinh 
văn Phật nói (A-Hàm bộ), tuy thường đề cập nhiều tâm, 
nhưng ngoài tâm ra, không có lập luận về tâm sở. Mặc dầu 
tựa hồ có nói đến tâm sở nhưng suy cứu đến ý nghĩa thì đó 
chăng qua chỉ là thuyết minh sự sai biệt của những tác dụng 
tâm mà thôi (đại ý của phẩm Vô-số thứ 60. Nói thức, nói 
giác, nói tưởng, tóm lại chẳng qua chỉ là bất đồng về danh 
xưng, chứ thật thì không ngoài tác dụng nhận thức của tâm; 
không những thế, ngay đến thụ, tức cảm tình, nếu coi nó là 
ý thức, thì đương nhiên nó cũng tức là “biết”). Minh-vô-số- 
phẩm, Đại-chính, 32, trang 276, thượng). Như vậy, tác 
dụng của tâm tuy có nhiều thứ, rốt cục chỉ là đồng tướng 
của tâm (tác dụng duyên lự) và bất luận loại nào cũng chỉ là 
sự sai biệt cùng một tâm (Minh-vô-sô-phâm 64) - đó là chủ 
trương của các nhà Nhất-thê-luận. 

Đối lại với chủ trương trên đây là chủ trương tâm, 
tâm-sở-biệt-luận. Trước hết hãy đứng về phương diện giáo 
chứng mà nói: Phật bảo tổ-chức-tâm-lý, sinh lý của người 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 445 


ta há không phải là năm uần sắc, thụ, tưởng, hành và thức 
đó sao? Nếu tất cả tác dụng tâm chỉ là sự sai biệt của tâm, 
thì tại sao ngoài thức (tâm) còn nói có thụ, tưởng, hành, 
kiến lập những tác dụng tâm như thế? Như vậy, tâm và tâm 
sở há không phải là khác nhau sao? (Lập-hữu- số phẩm 61) 
vả lại tác dụng tâm của người ta có nhiều tướng bất đồng, 
tức tướng của thức là ở như sự biết, tướng của thụ là cảm 
thụ khổ, lạc, tướng của hành là ở sự tạo tác, tướng của 
tưởng là nhận thức các biệt. Tất cả các cái đó nếu bảo chỉ là 
sự sai biệt của cùng một tâm thì đáo để không thể chấp 
nhận được. Cho nên, ngoài tâm vương ra còn có những tâm 
sở tương ứng với tâm vương, mà về phương diện cụ thể, tất 
nhiên cũng hiện khởi tác dụng tâm nhất định (Phi-vô-số 
phẩm 62). Theo tôi thấy, về điểm giáo chứng, đức Phật đã 
không nói một cách rõ ràng về vẫn đề này, nhưng bất luận 
loại nào cũng đều có chỗ để giải thích””, cũng đều nên chú 


3ˆ Vào thời đại Phật giáo nguyên thủy, tựa hồ chưa chia thành tâm vương tâm 
sở rõ rệt và cũng chưa có ý đồ kết hợp cả hai trên quan hệ tương. Tuy có 
phân tích tâm thành nhiều thứ nhưng cho nó không xa lìa ý thức. Nếu căn cứ 
theo Ba-li trung bộ 43, Mahà Ve alla Sutta, thì Xá Lợi Phất nói với Đại câu 
Hi La về sự khu biệt giữa thức và tuệ như sau: “Này bạn! Tuệ tức là thức. 
Những pháp đó là đồng tướng, chẳng phải dị tướng. Nếu khu biệt những pháp 
ấy đề nêu ra sự bất đồng của chúng thì rất khó: vì khi người biết một vật gì 
đó thì cái biết ấy là ý thức” (M. vol. I, p. 292). Tức theo các nhà biệt-thề-luận 
thì thức của tâm vương và tuệ của tâm sở là hai vật khác nhau, là biệt thể. 
Vậy nếu ý kiến của Xá Lợi Phất trên đây nếu cho là đồng nhất bất dị thì 
không giống như chủ trương của các nhà Nhất-thể-luận sao? Theo ý kiến ấy, 
tôi cho rằng chủ trương của các nhà nhất-thê-luận có thể gần với cách thuyết 
pháp của Phật giáo nguyên thủy. Lại nữa, trong Thuận-chính-lý-luận, các nhà 
Thí-dụ y theo Khế-kinh chủ trương “tâm và tâm sở pháp triển chuyển tương 
ưng đù là thụ tưởng tư thức những pháp như thế hòa lẫn không rời không thể 


446 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


ý, đó là về điểm lý chứng. Tóm lại, vẫn đề này cũng hệt 
như vẫn đề lục thức trên kia, tức là ý kiến bất đồng về nhất- 
dị-luận. Căn cứ theo cùng một lý do, hoặc có thể nói các 
nhà Nhất-tâm-luận trước sau vẫn đặt nặng lập trường tác 
dụng thống nhất của tâm; còn các nhà biệt-thể-luận thì lại 
đặt nặng ở lập trường quá trình phức hợp của tâm. Nếu 
đứng trên lập trường tâm-lý-học sinh lý mà nói thì những 
trung khu của tác dụng tâm trong người ta là do những bộ- 
thự của não tủy mà quyết định, biệt-thê-luận có lẽ chính là 
cái đó. Nhưng các nhà Nhất-thể-luận cho thống giác trung 
khu của tâm cũng có ý nghĩa thâm sau của nó; theo tôi, 
chúng ta có thể bình phán như vậy. 

Về quan hệ giữa tâm và tác dụng của nó tuy có sự 
tranh biện Nhất-tâm-luận và Biệt-thể-luận, nhưng, nói một 
cách đại thể, phương điện biệt-thể-luận vẫn được nhất ban 
nhìn nhận là đúng. Như đã nói ở trên, bắt đầu từ Tích Lan 
Thượng-tọa-bộ rồi đến các bộ phái, bất luận đưới hình thức 
nào, đều lấy sự thừa nhận tâm, tâm sở khác biệt làm thông 
lệ. tức tâm vương là sở hữu chủ của tâm sở, tâm sở từ tâm 
vương mà ra, là vật sở thuộc của tâm vương, về phương 
diện sự thực cụ thể tuy không thể lìa tâm vương, nhưng 
trên khái niệm thông thường có thể phân biệt để khảo sát. 
Về sự khu biệt tác dụng giữa tâm vương và tâm sở thì, theo 
Câu-xá luận, tâm vương thủ tổng tướng, tâm sở thủ cả tổng 
tướng lẫn biệt tướng. (Câu- -xá quyên Ï, nói: mỗi mỗi liễu 
biệt cảnh giới của nó, thủ tổng cảnh tướng nên gọi là liễu 


thi thiết sai biệt, ý kinh đã rõ, tâm và tâm sở thể của nó không khác” (Thuận- 
chính-lý-luận quyên I1, Đại-chính, 29, trang 395, hạ). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 447 


biệt)”. Tổng tướng có nghĩa là đại thể rộng lớn của đối 
tượng là những biểu tượng mặc-nhiên; còn biệt tướng quy 
định nhỏ nhiệm về đối tượng, nghĩa là sự phán đoán thêm 
sự thực và giá trị (Chính Lý nói: nhãn thức tuy có nhiều 
cảnh hiện trước, nhưng chỉ thủ sắc mà không thủ thanh, chỉ 
thủ màu xanh mà không bảo là màu xanh, cũng không phải 
khả ý hay bất khả ý, chăng phải nam nữ, không phải người 
này; nhãn thức đối với tự cảnh chỉ thủ tổng tướng, các thức 
khác cứ suy đó thì biết Thuận-chính-lý-luận, quyên 3, Đại- 
chính, 29, trang 342, thượng). Mà tâm vương và tâm sở 
cùng y chỉ vào căn (có sở y), cùng có đối tượng (có sở 
duyên), và kinh doanh hoạt động tâm lý (có hành tướng), 
về điểm này, tâm vương và tâm sở không những là đồng 
nhất mà còn cùng hòa hợp (tương ưng) để tựa hộ trình hiện 
cái tướng trạng của đông-nhất- thể, Bả-sa luận, quyên 16, 
Câu-xá luận, quyền 4, lấy đó làm đề mục mà luận về sự 
tương ứng giữa tâm và tâm sở. Nhất là Bà-sa đã đưa ra y 
kiến về vấn đề tương ưng để phê bình. Tựu trung, thuyết 
Tứ-sự-bình-đăng của Vụ-tôn-giả có vẻ như được mọi người 
tôn trọng. 

Tứ-sự-bình-đăng là: 1-Thời phận bình đăng, nghĩa là 
tâm vương và tâm sở phải phát sinh tác dụng cùng một lúc. 
2-Sở y bình đẳng, nghĩa là tâm vương và tâm sở cùng y vào 
một căn (như nhãn thức và tâm sở theo nhãn thức cũng y 
vào nhãn căn). 3-Sở duyên bình đẳng, nghĩa là tâm vương 


Ỷ Thành duy thức luận, quyền 5 (Đại-chính, 34, trang 26, hạ) nói: “Tâm với 
sở duyên duy chỉ thủ tổng tướng, tâm sở với sở duyên thủ cả biệt tướng, giúp 
cho tâm nên gọi là tâm sở như người thợ vẽ tô điểm màu sắc cho bức tranh” 


448 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


và tâm sở cùng duyên một đối tượng. 4-Hành tướng bình 
đăng, nghĩa là tâm vương và tâm sở phát sinh cùng một 
nhận thức như nhau (như cái mà tâm vương liễu biệt là màu 
xanh thì cái mà tâm sở liễu biệt cũng là màu xanh). Ở đây 
lại thêm một loại thứ năm nữa là vật thê bình đẳng, nghĩa là 
tự thể tâm vương và tâm sở tất phải là một. Tâm vương là 
một thì dĩ nhiên rồi, thế nhưng cùng một tâm vương là 
những tâm sở đồng chủng tộc cũng không phải có nghĩa là 
hai hay ba”, (Bà-sa, quyền 16, Đại-chính, 27, trang 80, hạ; 
Câu-xá quyền 4). Tức là tâm vương và tâm sở khi kết hợp 
với nhau thì ít ra cũng đồng nhất thể, không thể tách rời, 
nhưng tâm vương, nhất là ý thức thứ sáu, thường là chủ 
nhân ông của những hiện tượng tâm lý, mà tâm sở thì ngoài 
những đại địa pháp ai cũng biết ra, những tâm sở khác cũng 
có loại tương ưng với tâm vương và được coi là vật sở hữu 
của tâm vương. Đó là lý do tại sao các nhà chủ trương tâm 
sở biệt-thể-luận coi tâm sở là độc lập vậy. 


6- SỰ PHÂN LOẠI CỦA TÂM SỞ. 


Dù có coi tâm vương và tâm sở là đồng thê hay biệt 
thể đi nữa thì sự thật vẫn là tâm của người ta có vô số tác 
dụng. Bản lai, mục đích của tâm sở là do đó để nói rõ cái 
tính chất ức chỉ và tính chất phát đạt, tuy có cái hoạt dụng 
thực tế, nhưng cái phương pháp chỉnh lý thì, ít ra, đối với 
tâm-lýÿ-quan phát đạt, cũng có tính cách khoa học. Song, ở 


3ˆ Ngoài ra cón có thuyết bình đẳng. về tâm vương và tâm sở của Diệu Âm: 
sở y, sở duyên, hành tướng, sở tác, tất cả đồng nghĩa đều là nghĩa tương ưng 
(Bà-sa quyên 1ó, Đại-chính 27, trang 21, thượng). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 449 


đây chúng ta cần chú ý là, như đã nói ở chương trước sự 
phân tích tâm lý này, có thể nói, không phải là nhiệm vụ 
lúc đầu của A-tỳ-đạt-ma. Bản lai Phật giáo lúc đầu là tâm- 
lý-học, nhất là sự phân tích tâm lý đến A-tỳ-đạt-ma đã dần 
dần phát đạt, nhưng tổ chức nó cho có hệ thống đề luận cứu 
thì đó là công việc sau khi A-tỳ-đạt-ma đã rất phát đạt. 
Chăng hạn, lúc đầu chuyên theo thuyết ngũ uầẫn (sắc, thụ, 
tưởng, hành, thức), thập nhị xứ (lục căn, lục cảnh), thập bát 
giới (lục căn, lục cảnh, lục thức) của Phật giáo thời kỳ đầu, 
lây những yếu tố căn bản để thành lập vạn hữu đề nói về 37 
trợ đạo phẩm; tứ thiền, tứ-vô-sắc, y theo những đức mục tu 
hành ấy để đả phá tam độc, tứ lậu, ngũ dục, thập ác 
nghiệp, v.v... là đề mục chủ yêu đựơc luận cứu, điều này tôi 
đã nói qua ở chỗ khác. Nhưng, những đức mục đó cũng 
không ngoài tác dụng ý thức trong tâm lý của ta mà sinh 
khởi, bởi vậy mới có vẫn đề chuyên chú phân tích tác dụng 
tâm lý, và đó là lý do đã phát sinh tâm-tâm-sở-luận ý thức. 
Như vậy, sự sinh hoạt tinh thần của người ta, hoặc từ lập 
trường tam giới, hay từ lập trường tam tính (thiện, ác, vô 
ký), cho đến từ các lập trường khác, rồi trong những trường 
hợp như thế nào, tác dụng tâm có bao nhiêu chủng loại: 
luận cứu tất cả những vẫn đề đó là đề mục chủ yếu về tâm- 
lý-luận của A-tỳ-đạt-ma luận. Nếu theo chính các luận-thư 
về vấn đề này thì Pháp-tập-luận thuộc luận thư Nam 
phương là luận điểm đại biểu; về phía luận bộ Bắc phương 
thì như Thức-chân-túc-luận, Phát-trí-luận, tuy cũng có đại 
biểu, nhưng đến độ hoàn chỉnh nhất thì phải kế Giới-thân- 
túc-luận và Phẩm-loại-túc-luận của Thế Hữu. Tại sao? Vì 
đến đây sự phân loại về tâm sở mới được biểu hiện. Từ đó 


450 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tâm-sở-luận mới được biểu hiện, về phía Nam phương, 
trong các phần chú thích luận thư của Phật Âm (nhưng tác 
phẩm Thanh-tịnh-đạo-luận của Phật Âm không có tâm-sở- 
luận đặc biệt mà chỉ lấy việc thuyết minh các đức mục tu 
hành làm mục đích). Cuối cùng, thì A-tỳ-đạt-ma pháp yếu 
luận thư của A-nâu-lậu-đà trở thành luận điển đại biêu. Về 
phía Bắc phương thì tâm-sở-luận trong Đại-tỳ-bà-sa, Tạp- 
tâm, Câu-xá, Chính-lý và Hiển-tôn-luận. 

Như vậy, về số mục và phương pháp phân loại của 
tâm sở trong các A-tỳ-đạt-ma luận thư như thế nào? Vấn đề 
này, trên đại thể, tuy có điểm cộng thông, nhưng do các 
luận thư nên chưa hăn đã nhất định”. Tức lúc đầu thì lộn 


*A-(D: Giới-thân-túc-luận (Đại-chính 26, trang 614, trung): 
I-Mười đại địa pháp (thụ, tưởng, tư, xúc, tác ý, dục, thắng giải, niệm, tam ma 
địa, tuệ). 
2-Mười đại phiền não địa pháp (bắt tín, giải đãi, thất niệm, tán loạn, vô minh, 
bắt chính trị, phi lý tác ý, tà thắng giải, trạo cử, phóng dật). 
3-Mười tiêu phiền não địa pháp (phần, hận, phú, não, tật, xan, cuồng xiếm, 
kiêu, hại). 
4-Và năm phiền não, năm kiến, năm xúc, năm căn, năm pháp, sáu thức thân, 
sáu xúc thân, sáu thụ thân, sáu tưởng thân, sáu tư thân, sáu ái thân. 

A-(2): Phẩm-loại-túc-luận (Đại-chính 96, trang 698, trung): 
1-Mười đại địa pháp (cũng như Giới-thân-túc-luận). 
2-Mười đại thiện địa pháp (tín, cần, tàm, quý, vô tham, vô sân, khinh an, xả, 
bât phóng dật, bât hại). 
3-Mười đại phiền não địa pháp (cũng như Giới-thân-túc-luận). 
4-Mười tiêu phiền não địa pháp (cũng như Giới-thân-túc-luận). 
Ngoài ra, những hạng mục từ năm phiền não đến sáu ái thân đều cũng giống 
như trong Giới-thân-túc-luận. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 451 


B - Đại-tỳ-bà-sa luận, quyên 42 (Đại-chính, 27, trang 220, thượng). 
1-Mười đại địa pháp (cũng như Phẩm-loại). 
2-Mười đại phiền não địa pháp (như Phẩm-loại). 
3-Mười tiêu phiền não địa pháp (như Phẩm-loại). 
4-Mười đại thiện địa pháp (như Phẩm-loại). 
5-Năm đại bắt thiện địa pháp (vô minh, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý). 
6-Ba đại hữu phú vô ký địa pháp (vô minh, hôn trầm, trạo cử). 
7-Mười đại vô phú vô ký địa pháp (cũng giống như mười đại địa pháp). 
C - Tạp-a-tỳ-đàm-tâm-luận của Pháp Cứu,quyên 2, Đại-chính, 28, trang 
881-): 
Hà đại địa pháp (cũng như trong Bà-sa). 
2-Mười đại phiền não địa pháp (như trên). 
3-Mười tiêu phiền não địa pháp (như trên). 
4-Mười đại thiện địa pháp (như trên). 


5-Hai đại bất thiện địa pháp (vô tàm, vô quý). 

D - Câu-xá luận của Thế Thân, quyền 4: 
1-Mười đại địa pháp (như trên). 
2-Mười đại thiện địa pháp (như trên). 
3-Sáu đại phiền não địa pháp (vô minh, phóng dật, giải đãi, bắt tín, hôn trầm, 
trạo cử -trong mười đại phiên não địa pháp từ trước, loại bỏ tả thăng giải, bât 
chính ức (phi ý tác ý), bât thuận trí (bât chính trì), thât, nệm). 
4-Hai đại bất thiện địa pháp (cũng như Tạp-tâm). 
5-Năm tiêu phiền não địa pháp (như trên). 
6-Tâm bắt định địa pháp (ác tác, thụy miên, tầm, tư, tham, sân, mạn, S1). 

E - Thành Duy-thức luận, quyên 5-quyên 7 (Đại-chính 31, trang 27 trở 

đi): 
THữ biến hành (tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư). 
2-Năm biệt cảnh (dục, thắng giải, niệm, định, tuệ) - (Mười đại địa pháp được 
chia đôi). 
3-Mười một thiên địa pháp (thêm vô si vào mười đại địa pháp kế trên). 


452 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


xộn, nhưng sau dần chỉnh lý và tiến bộ. Nếu chiếu theo các 
luận thư của Hữu-bộ thì, như đã nói ở trên, đầu tiên thử 
phân loại tâm sở là Giới-thân-túc-luận và Phẩm-loại-túc- 
luận của Thế Hữu. Theo đó thì cách phân loại là: 

A-I. Mười đại-địa-pháp, 2. Mười phiển-não-địa- 
pháp, 3. Mười tiêu-phiền-não-địa-pháp, 4. Năm phiền não, 
5. Năm kiến, 6. năm xúc, 7. năm căn, 8. Năm pháp, 9. Sáu 
thức thân, 10. Sáu xúc thân, II. Sáu thụ thân, 12. Sáu 
tưởng thân, 13. Sáu tư thân, 14. Sáu ái thân (Giới-thân-túc- 
luận, quyền thượng, Đại-chính, 26, trang 614, trung). 


4-Sáu đại phiền não (tham, sân, s1, mạn, nghi, ác kiến. Số thì giống với Câu- 
xá nhưng nội dung thì hoàn toàn khác). 

5-Hai mươi tùy phiền não (phản, hận, não, phú, cuống, xiểm, kiêu, hại, tật, 
xan, vô tàm, vô quý, bát tín, giải đãi, phóng dật, hôn trâm, trạo cử, thất niệm, 
bất chính tri, tán loạn). 


6-Bồ bất định (ác tác, miên, tầm tư). 

G— Anurudha “s Abhidhammatthasangaha (Compendium of Phylosophy 
DP. 94— 97): 
1-Hiện hành 7 (xúc, thọ, tưởng, tư, tâm nhất cảnh, mênh căn, tác ý). 
2-Biệt cảnh 6 (tầm, tư, thắng giải, cần, ái, dục). 
3-Đại bắt thiện địa pháp 14 (si, vô tàm, vô quý, trạo cử, tham, ác kiến, mạn, 
sân, tật, xan, ác tác, giải đãi, thụy miên, nghì). 
4-Đại thiện địa pháp 19 (tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, trung xả, thân 
khinh an, tâm khinh an, thân khinh tướng, tâm khinh tướng, thân nhu nhuyên, 
tâm nhu nhuyền, thân thích nghiệp, tâm thích nghiệp, thân hữu năng, tâm hữu 
năng, thân trực, tâm trực). 
5-Luật nghi 3 (chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh). 
6-Vô lượng 2 (từ, hỷ). 
7-Tuệ căn. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 453 


B-1. Mười đại địa pháp, 2. Mười đại thiện địa pháp, 3. 
Mười đại phiền não địa pháp, 4. Mười tiêu phiền não địa 
pháp... (trở xuống cũng giỗng như trên) (Phâm-loại-túc- 
luận, quyền 2, Đại-chính, 26, trang 698, trung). 

So với Giới-thân-túc-luận thì Phẩm-loại-túc-luận hơn 
mười-đại-thiện-địa-pháp, vì Phẩm-loại-túc-luận được chế 
tác sau Giới-thân-túc-luận, bởi thế có thể nói, mười đại- 
thiện-địa-pháp được thêm vào sau này. Mười đại-địa-pháp, 
mười đại-thiện-địa-pháp, mười phiền não địa pháp, mười 
tiêu phiền não địa pháp, đều là phương pháp phân loại tiền 
khu của Câu-xá và Duy-thức sau này. Nhưng chỉ có thê 
kiêm nhiếp hết thảy, mà năm phiền não, năm kiến, năm 
pháp v, v... tịnh lập thì, dù nói cách nào đi nữa, cũng đều 
không trút bỏ được cái hình tích cũ. Rồi đem chỉnh lý lại 
nữa là phương pháp phân loại của luận Đại-tỳ-bà-sa như đã 
nói trong quyên 42. Vì cách phân loại này trong Phát-trí- 
luận không có nên chắc chăn có thể coi đó là sự phát triển 
tư tưởng của Thế-Hữu-Hệ. Theo cách này thì: 

I- Đại địa pháp 10, 2-Đại phiền não địa pháp 10, 3- 
Tiểu phiền não địa pháp 10, 4-Đại thiện địa pháp 10, 5-Đại 
bất thiện địa pháp, 6-Đại hữu phú vô ký địa pháp 3, 7-Đại 
vô phú vô ký địa pháp 10 (Bà-sa, quyền, Đại-chính 27, 
trang 220, thượng). 

Là bảy loại, năm mươi tám tâm sở. Trừ loại thứ ba là 
Tiểu phiền não địa pháp, còn tất cả được gọi là “đại” là vì 
nói rõ cái căn để khi tác dụng tâm sinh khởi bao hàm danh 
xưng của nó. Nhưng thật ra trong năm mươi tám loại không 
phải hoàn toàn khác biệt mà trong đó cũng có nhiều loại 


454 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


cộng thông. Theo sự thuyết minh của luận Bà-sa thì trong 
mười loại đại phiền não địa pháp (bất tín, giải đãi, phóng 
dật, trạo cử, vô minh, vong niệm, bất chính trị, tâm loạn, 
phi lý, tác ý, tà thắng giải), bắt tín, giải đãi, phóng đật, trạo 
cử và vô minh lây thụ, tưởng, tư, xúc, dục trong đại địa 
pháp làm thẻ, cho nên số hai mươi đầu thật ra chỉ là mười 
lăm. Lại nữa, ba pháp đầu trong đại bất thiện địa pháp (vô 
minh, hôn trầm, trạo cử), nêu nói thì trong đại phiền não 
địa pháp cũng có, mà thực số đó phải là hai loại vô tàm, vô 
quý. Đại-hữu-phú-vô-ký-pháp (vô minh, hôn trầm, trạo cử) 
và đại-vô-phú-vô-ký-pháp (giống như mười đại địa pháp) 
cũng hệt như trong đại-bất-thiện-địa-pháp nói trên, vì thế 
không có thực thê riêng biệt. Như vậy, thực thể của 58 loại 
cuối cùng chỉ còn là 37 loại. Song, luận Bà-sa vẫn chưa quy 
định những pháp này một cách chặt chẽ, cho nên không thê 
thuyết minh cặn kẽ được. Rồi lại chỉnh lý nữa là A-tỳ-đàm- 
tâm-luận của Pháp Thắng, Tạp A-tỳ-đàm-tâm-luận của 
Pháp Cứu, và trong Nhập A-ty-đàm-tâm-luận của Ngộ 
Nhập do Thế Thân truyền lại, tuy không đề cập đến sự 
phân loại tâm sở trên tính chất nhưng có thuyết minh tất cả 
tâm sở một cách tổng hợp (thêm tâm sở Hân và Yếm thành 
ra 77, so với 75 pháp củ Câu-xá thì chỉ hơn có hai pháp). 
Rồi lại tông hợp tất cả mà phân loại trên tính chất và ôn 
định số mục của tâm sở, chính là Câu-xá luận của Thế 
Thân (theo sự giải thích của Quang Ký). 

I- Đại địa pháp I0: Thụ, tưởng, tư, xúc, dục, tuệ, 
niệm, tác ý, thắng giải, tam ma địa. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 455 


2- Đại thiện địa pháp 10: Tín, bất phóng dật, khinh an, 
xả, tàm, quý,vô tham, vô sân, vô si, bất hại, cần. 

3- Đại phiên. não địa pháp 6: Vô minh, phóng dật, giải 
đãi, bất tín, hôn trầm, trạo cử. 

4- Đại bất thiện địa pháp 2: Vô tàm, vô quý. 

5- Tiểu phiền não địa pháp 10: Phẫn, phú, xan, tật, 
não, hại, hận, xiêm, cuống, kiêu. 

6- Bất định §: Ác tác, thùy miên, tầm tư, tham, sân, 
mạn, sI. 

Tổng cộng là 46 pháp (Câu-xá quyền 4). 

Luận Duy-thức lại hơi biến đổi một chút thành: 

1) Biến hành, 2) Biệt cảnh, 3) Thiện, 4) Phiền não, 5) 
Tùy phiền não, 6) Bất định. Con số tâm sở tuy có thêm lên 
chút ít nhưng cũng chỉ là thừa kế phương pháp thuyết minh 
của Câu-xả. 

Nếu lại đối chiếu với Nam phương luận bộ thì cách 
phân loại trong A-tỳ-đạt-ma-pháp-yếu-luận của A-nâu-lậu- 
đà là hoàn chỉnh nhất, tức chia 52 tâm sở thành bảy loại, 
mà điểm thích thú là cách phân loại hơi tương tự như cách 
phân loại của Câu-xá hoặc của Duy-thức. 

I- Nhất thiết tâm cộng thông (đại địa pháp) 7: Xúc, 
thụ, tưởng, tư, tâm nhất cảnh, mệnh căn, tác \ 

2- Biệt cảnh 6: Tầm, tư, thắng giải, cần, ái dục. 

3- Nhất thiết bất thiện cộng thông (đại bất thiện địa 
pháp) 14: S1, vô tàm, vô quý, trạo cử, tham, kiến, mạn, sân, 
tật, san, ác tác, giải đãi, thùy miên, s1. 


456 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


4- Tịnh cộng thông (đại thiện địa pháp), 19: Tín, 
niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, trung xả, thân khinh an”, 
tâm khinh an, thân khinh tướng, tâm khinh tướng, thân nhu 
nhuyễn, tâm nhu nhuyễn, thân thích nghiệp, tâm thích 
nghiệp, thân hữu năng, tâm hữu năng, thân trực, tâm trực. 

5- Luật nghiệp, 3: Chính ngữ, chính nghiệp, chính 
mệnh. 

6-Vô lượng, 2: Từ, hỷ. 

7- Tuệ căn. 

Tổng cộng là 52. (Journal of the P.T.S. 1884, p-9) 
(Compeudium of Philosophy pp. 94-97). 


Như vậy, theo các luận thư, cách phân loại cũng như 
số mục của tâm sở tuy chưa hẵn đã nhất định, nhưng trong 
đó cũng có nhiều chỗ cộng thông. Và, để có được tỉnh thần 
nhất quán, đứng trên nhiều lập trường để đem kết hợp 
những hoạt động tâm lý thành một khối. Nếu thế, trước hết 
phải tìm cho ra cái cơ sở của những hoạt động tâm lý để 
khiến cho tác dụng của chúng thành một loại: đó là đại địa 
pháp hay là Biến hành mà từ Phâm-loại-túc-luận của Thế 
Hữu đến A-tỳ-đạt-ma pháp yếu luận vẫn nhất quán, không 
thay đổi. Do đó, việc nghiên cứu bộ phận này trong Phật 
giáo, có thể nói tương đương với tâm lý luận nhất ban. 

Song, như thường đã lập đi lập lại, mục đích của tâm- 
lý-luận Phật giáo không phải chỉ muốn mỗ xẻ những tác 
dụng tâm để tìm hiểu suông, mà nó là cái đạo lý muốn 


3° Chữ thân (kàya) từ đây trở xuống, theo Phật Âm là ba uân (khandha) thụ, 
tưởng, hành. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 457 


nương theo đó mà trừ khử ác, suy tiến thiện để để chuyên 
mê khai ngộ. Thích ứng với điểm này mà phân loại tức là 
các thiện địa, bất thiện địa, phiền não địa, v.v... đứng trên 
lập trường tâm lý luận nhất ban mà nói thì đó là ứng dụng 
môn. Trước tiên là những tác dụng tâm tổng quát làm cơ sở 
cho thiện tâm là đại thiện địa pháp; thứ đến là những tác 
dụng tâm kết hợp ác tâm hay làm cơ sở cho mê vọng là đại- 
bất- thiện-địa- -pháp và phiền-não- -địa-pháp. Một, vê mặt tích 
cực muốn cầu tăng tiền, một, vê mặt tiêu cực muốn tìm 
cách chinh phục; vì thuyết minh như thế nên ta phải đặc 
biệt chú về bộ phận nền tảng của tâm-lý-học tôn giáo và 
luân lý. Nhất là về cách phân loại phiền não, ngoài đại 
phiền não ra còn có tiểu phiền não hay tùy phiền não là 
muôn nói rõ các tác dụng tâm đã bị chính phục. Có thể nói 
đó là cơ sở cho lập trường chuyển mê tất yếu trong Phật 
giáo. Sau hết là loại bất định, trung Câu-xá và Duy-thức, 
chủ yếu là tầm, tư, truy hối và thụy miên. Nhưng, trong tác 
dụng tinh thần của người ta, loại tác dụng tâm này thật ra 
rất nhiều, nên đặt ra những mục bắt định, về phương diện 
chỉnh lý, thật rất hữu ích, đó là điều ta cần ghi nhận. Theo ý 
nghĩa ấy, tôi cho rằng Câu-xá và Duy-thức, theo phương 
pháp của A-tỳ-đạt-ma pháp yếu luận, lập ra những hạn mục 
Bắt định là rất đúng. 

Tóm lại, căn cứ theo tâm sở luận đã được trình bày ở 
trên, ta có thê chia tâm-lý-học Phật giáo thành những hạng 
mục sau đây để nghiên cứu: 

A- Tâm lý luận nhất ban (chủ yếu là nghiên cứu về 
đại địa pháp và bất định địa pháp). 


458 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


B- Tâm lý luận đặc thù: 

I- Cơ sở tâm-lý-học tâm lý (đại thiện địa pháp, bất 
thiện địa pháp). 

2- Đặc biệt về phương diện ác đức (phiền não luận). 

Song, tâm lý luận của Phật giáo, thật ra, nếu chỉ có thế 
thì vẫn chưa đủ. Bởi vì, nếu chỉ có thế thôi thì đó là đề mục 
tâm-lý-luận đặc thù lấy tình hình nhất ban làm nền tảng, 
mới chỉ là tâm-lý-luận bình thường chứ chưa thể nói được 
là tình tâm lý tu đạo. Mà trong Phật giáo, tâm lý tu đạo mới 
là hệ trọng, cho nên đặc biệt dùng các A-tỳ-đạt-ma để 
thuyết minh. Chắng hạn như Thiền định luận, Trí luận đều 
là nói rõ cái tâm lý tu đạo đó. Đương nhiên, đứng trên lập 
trường nhất tâm mà nói thì tuy đã bao hàm trong các tâm sở 
kế trên kia, nhưng nếu lấy tất cả những tâm sở đó làm tâm 
lý tu đạo toàn thể thì nó cũng có một địa vị đặc thù. Hơn 
nữa, nếu nhận xét vấn đề theo tâm-lý-học ngày nay, thì bộ 
môn này, vì là một thứ tâm lý thôi miên, hay tâm lý tôn 
giáo, cho nên, đứng về phương diện học vẫn mà nói, nó 
cũng là một bộ môn của tâm lý Phật giáo và cũng chiếm 
một địa vị ý nhị. Theo ý nghĩa đó, thêm vào một khoa đặc 
thù tâm-lýluận để làm thành môn thứ ba. 
(2): Tâm vô sở pháp của Thành Duy-thức luận như đã chú 
thích ở trên. 


7- TÂM-TÍNH-LUẬN. 


Trở lên, trên đại thể, đã thảo luận và thuyết minh 
xong các vân đê tướng trạng của tâm. từ đây trở đi, theo 
như thứ tự đã trình bày ở trên, căn cư vảo tâm tác dụng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 459 


luận để nói rõ cái tình hình hoạt động tâm lý. Song, ở đây 
cũng cần phải luận cứu thêm một vấn đề trọng đại phụ 
thuộc vào tâm-tướng-luận: đó là đề mục về tâm tính tịnh 
hay bất tịnh. Như ở Trung Quốc có thuyết tính thiện và 
thuyết tính ác, trong Phật giáo cũng có nghị luận về tâm 
tính-bản-tịnh hay phi bản-tịnh. Ở đây, tôi tưởng ta cũng nên 
thảo luận qua về đề mục này. 

Bất luận tâm sở là tâm thể là đồng hay bất đồng, 
nhưng sự thật rất hiển nhiên là trong những tác dụng tâm 
của người ta có thiện, có ác khác nhau như đã được trình 
bày ở trên. Do đó, có thể nói, tâm của người ta nguyên là 
thiện, ác lẫn lộn. Nếu nói theo ngôn ngữ đặc hữu của Phật 
giáo thì bao hàm tính chất thiện cũng bởi nhân duyên mà ác 
cũng do nhân duyên. Đó là cách thuyết pháp của Phật giáo 
nguyên thủy mà cũng là ý kiến của đa số bộ phái. Nhưng, 
tiến lên một bậc mà khảo sát cái tính chất của bản tính ấy, 
thì theo Phật giáo, con người được thành lập do vô minh, 
bản tính của tâm là mê vọng, là chủ ngã, cho nên nó tất 
phải là bất thiện và bất tịnh. Đây là tư tưởng được lưu hành 
trong giáo đoàn Phật giáo. Lại tiễn thêm một bậc nữa mà 
nói thì mặc dù con người ở trong vô minh nhưng có yêu 
cầu muốn phá vỡ cái vỏ của vô minh để tìm Bồ-đề và giải 
thoát: đó là căn cứ người ta có thê tiến tới việc tu dưỡng. 
Và đây chính cũng là căn cứ có thể biểu hiện thiện tâm 
cùng một lúc với phiền não trong các tác dụng tâm. Do đó, 
vấn đề được đặt ra là: nên coi bản tính của tâm là thanh tịnh 
hay bất tịnh? Đây cũng là nghi vấn đã nảy sinh trong thời 
đại Bộ-phái Phật giáo. Mà điều rất thích thú là, như đã 
được biểu thị trên tất cả văn hiến, không có một chủ trương 


460 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


mạnh mẽ nào về thuyết tính bắt tịnh, mà trái lại, thuyết tâm 
tính bản tịnh rất có thế lực và được trích dẫn. cũng như phê 
bình trên nhiễu văn hiến. Nay thử nhận xét về mặt văn hiến 
- trong Tôn-luân-luận có chủ trương sau đây của Đại- 
chúng-bộ: 

“Tâm tính vốn trong sạch, chỉ vì khách trần phiền não 
làm nhơ bần, nên nói là bất tịnh”. 

Lại trong luận Đại-tỳ-bảà-sa quyền 27 nói: 

“Hoặc có người chấp tâm tính vốn trong sạch, chẳng 
hạn như các nhà Phán-biệt-luận. Họ bảo rằng tâm tính vốn 
trong sạch, vì khách trần phiên não làm cho nhơ nhớp nên 
tưởng không trong sạch ”. (Đại-chính 27, trang 140, trung). 

Lại trong Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm-luận”” do Độc-tử-bộ 
truyền lại, quyền 27, phẩm Giả-tâm, nói: 

“Tâm tính là thanh tịnh, vì khách trần làm nhiễm ô. 
Kẻ phàm phu vì chưa nghe nên không thấy biết một cách 
như thực, cũng không có tâm tu. Còn thánh nhân đã nghe 
nên thấy biết như thực, và cũng có tâm tu. Xa lìa khách 
trần nhơ bản thì tâm tính thanh tịnh. Kẻ phàm phu chưa 
nghe nên không thấy biết như thực, cũng không có tâm tu. 
Còn thánh nhân đã nghe nên thấy biết như thực, và cũng có 
tâm tu ”. (Đại-chính, 27, trang 697, trung). 

Trong Thành-thật-luận quyên 3. Tâm-tính phẩm 30, 
cũng lại nêu lên vẫn đề này, rồi phê bình và đả phá nó trong 
phần vấn đáp. Lại chiếu theo Nam phương luận bộ thì như 


7 Về Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm-luận, tham chiếu “Nghiên cứu A-tỳ-đạt-ma 
luận”, (trang 149). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 461 


Luận sự đã biểu thị, tuy không có chủ trương tâm-tính-bản- 
tịnh-luận, nhưng theo Luận sự 52 thì Bắc-đạo-phái”” bảo 
Hữu-học đã có trí tuệ Vô-học. Lại theo Luận sự 56 thì Án- 
đạt-la-phái thừa nhận tục trí, đến một trình độ nào đó, cũng 
hợp với chân lý, như vậy cũng ngắm ngầm đạt đến tâm- 
tính-bản-tịnh-luận, có thể nói, nếu học phái nào khuynh 
hướng về phương diện này đã có chứng cứ. Duy vấn đề ở 
đây được đặt ra là phái nào đã đề xướng thuyết “bản tịnh” 
trước? Thuyết của Phân-biệt-bộ trong Đại-tỳ-bà-sa, cho đến 
chủ trương của Xá-lợi-phất-tỳ-đàm là đại biểu chủ trương 
cùng một phái hay chủ trương của các phái khác nhau, 
nhưng nhất trí? Điều không may là chúng tôi chưa có thể 
xác định được vấn đề này. Nhưng nói một cách đại thể, 
chúng tôi nghĩ rằng, có lẽ chủ trương đó đã được đề xướng 
bởi một phái thuộc Đại-chúng-bộ đứng trên lập trường để 
quan sát hết thảy, nhưng về thuyết “bản tịnh” này - nói theo 
nghĩa thực tiễn - dĩ nhiên là chủ trương xây dựng trên nền 
tảng cường lực khiến cho người ta phát khởi tịnh tâm. 

Tóm lại chủ trương này, bất luận là do học phái nào 
đề xướng, đối với giáo-nghĩa-học của thời bấy giỜ Cũng 
như về sau này, nó cũng có quan hệ trọng đại, điều đó cứ 
xem sự thực phê bình hay giới thiệu cũng đủ rõ. 

Nhưng có điểm lờ mờ trong thuyết này là ý nghĩa 
“khách trần phiền não”, tức là căn cứ theo lý do nào mà nói 
phiền não và khách, và tâm thanh tịnh là chủ? Vấn đề này, 
trên lập trường sự thực, như trên đã nói, bất luận là thiện 


3Š xem Kết-tập-sử và Phân-phái-sử-khảo, trang 49. 


462 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tâm, ác tâm, thanh tịnh tâm, hay bắt tịnh tâm, tất cả đều là 
khả năng tính phát xuất từ nội tâm của người ta. Đối với 
vẫn đề này, trong Tôn-luân-luận thuật ký của ngài Từ Ân 
đại sư đã nói, sự thực tuy có tịnh tâm và bất tịnh tâm, 
nhưng đo kết quả của sự tu dưỡng, cuối cùng trừ khử tâm 
phiền não bất tịnh mà chỉ còn lại tâm thanh tịnh, tức lây 
tạm thời còn lại làm chủ, và cái đã bị khử trừ làm khách, tôi 
cho đấy là cái bản ý của các nhà chủ trương thuyết này. 
Song, dù cho thế đi nữa, nhưng bảo là “vốn trong sạch” 
(bản tịnh) thì vì không phù hợp với chân tướng của sự thật 
nên cũng có phái phản đối thuyết này: đó là Hữu-bộ và 
Thành-thật-luận. Hữu-bộ cho rằng sự thiện, ác, tịnh, bất 
tịnh trong người ta là tùy theo mỗi tâm sở tương ưng với 
tâm vương, về bản tính không thể nói là tịnh, cũng không 
thể nói là bất tịnh được. Nếu bảo tâm tính là bản tịnh, thì: 
“Nếu khách trần phiền não bản tính nhiễm ô, tuy cùng với 
bản-tính-thanh-tịnh-tâm tương ưng mà tướng không thanh 
tịnh, như vậy, bản tính của tâm cũng vẫn thanh tịnh chứ 
không vì cái tướng khách trần phiền não mà trở nên bất 
thanh tịnh được. Lại nữa, cái bản tính tịnh tâm này sinh ra 
trước khách trần phiền não hay đồng thời với khách trần 
phiền não? Nếu là sinh trước thì tất phải chờ đợi phiền não. 
Mà nếu thế thì tất phải trụ lại trong hai sát na, không phải 
sát na diệt nữa?” Bởi vậy, chủ trương thanh tịnh tâm đã trái 
với quy tắc tâm-lý-học, do đó, thuyết của các nhà Bản-tịnh- 
luận không thê thành lập được (Bà-sa, quyên 27, Đại-chính, 
27, trang 140, trung, hạ). 

Thành-thật-luận công kích vấn đề này đại khái cũng 
như trên. Tức là, căn cứ vào lý do trên đây, Thành-thật-luận 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 463 


bảo phiền não tương ưng với tâm mà sinh khởi, không thê 
chỉ cho nó là khách (Thành-thật-luận quyền 3, Tâm-tính- 
phẩm 30). Như vậy, có thể nói các nhà tâm-tính-thanh-tịnh- 
luận xét tâm tính về mặt hình-nhi-thượng-học; còn các nhà 
tương-ưng-luận thì trước sau vẫn theo tướng trạng hay tác 
dụng của tâm để khảo sát nó. Do chỗ lập cước của môi bên 
khác nhau, nên vấn đề này, có nhiều điểm để phê bình. Về 
sau, đến Đại thừa luận cũng lại có những lập trường bất 
đồng về tương ưng tâm và bất tương ưng tâm.” 

Đại khái tuy cùng một lập tường với bản-tịnh-luận 
nhưng coi tâm là trung tính, là các nhà được mệnh danh 
Nhất-tâm-tương-tục-luận. Nhưng phái nào chủ trương 
Nhất-tâm-tương-tục-luận? Vấn đề này hiện nay chính tôi 
cũng chưa được rõ, nhưng theo Bà-sa luận thì học-phái 
thừa nhận sự thống nhất của tâm rồi chủ trương sự thống 
nhất đó là tương tục, đại khái gần như Độc-tử-bộ tự thân. 
Theo phái này, như đã nói ở trên, bản tính của tâm một mặt 
là tương tục, một mặt là bất biến, do đó, bất luận là thiện 
tâm khởi, hay ác tâm khởi, có phiền não khởi (có tùy 
miên), tất cả đều cùng một tính. Khi phiền não khởi thì 
cũng như quần áo hay tắm gương bị một lớp bụi phủ kín; 
khi Thánh đạo hiện ra thì phiền não tiêu diệt cũng như quân 
áo được giặt sạch và gương được lau bụi... (Bà-sa, quyên 


° Duy-thức luận (20 luận) do Bát-nhã-lưu-chi dịch, nói: Tâm có hai loại: 
một là tâm tương ưng, hai là tâm bất tương ưng. Tâm tương ưng có nghĩa là 
tất cả tâm phiền não, kiết sử, thụ, tưởng, hành... tương ưng. Bởi thế nên nói 
rằng tâm, ý và ý thức tên khác mà nghĩa là một. tâm bất tương ưng là đệ nhất 
nghĩa để thường trụ, bất biến tự tính thanh tịnh (Đại-chính, 31, trang 64, 
trung). 


464 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


22, Đại-chính 27, trang 110, thượng). Tức ngoài tướng là 
dụng của tâm nhận có tâm tính cũng gần giống như bản- 
tịnh-luận. Nhưng không nói rõ hắn là bản tịnh, mà chỉ bảo 
bất luận có tùy miên hay không tùy miên, cũng là một; như 
vậy, về phương diện trung lập, có thể nói lại cũng tương tự 
như thuyết tương ưng của Hữu-bộ vậy. Song, trên đại thể 
thì sự thật hiển nhiên vẫn là gần với thuyết của các nhà chủ 
trương bản-tịnh-luận. 

Tóm lại, nêu cho tâm-tính-luận này là vấn đề tính chất 
của tâm thì tuy là vấn đề tâm lý, nhưng thật thì nó là đề 
mục hình-nhi-thượng. Sau không bao lâu, khi thuyết Như 
lai tạng hoặc thuyết Tâm chân như phát xuất thì phương 
diện hình-nhi-thượng thật đã ngắm ngầm nặc khởi (chủ 
trương cho thức A-lại-da là vọng thức đã phát xuất từ 
thuyết tâm-bản-bắt-tính; còn Như-lai-tạng-luận có thể nói 
đã khai triển từ thuyết tâm-tịnh). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 465 


thứ Úa¿ 
TÂM LÝ TÁC DỤNG LUẬN 
(nói về nhất ban) 


“Ó¡Ø tué nhất: 
CẢM GIÁC LUẬN 


1- TÔ CHỨC VÀ TÍNH CHÁT CỦA NHỮNG CẢM 
GIÁC KHÍ QUAN. 


Ở đây, tôi tưởng hãy căn cứ theo thuận tự ở cuối 
chương trên để trước hết nói về tác dụng tâm lý nhất ban 
đã. Trong tâm lý luận nhất ban, điều cân phải thuyết minh 
trước tiên là cảm-giác-luận. Mà muốn thuyết minh cảm- 
giác-luận, không thể không nói rõ cái tính chất của căn, tức 
ngũ quan. Nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay thì nó tương 
đương với thần kinh, đặc biệt là bộ môn nghiên cứu về thần 
kinh tri giác. 


Căn tức cảm quan, có sáu thứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý, điều này đã được nói đến trong Áo-nghĩa-thư, 
nhất là ở thời đại Phật giáo nguyên thủy, dù là phân loại 12 
xứ hay 18 giới, cũng đều lấy số sáu trên đây làm định số và 
cho nó một nhiệm vụ rất trọng yếu. Do đó, về điểm này 


466 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


trong Ni-kha-da, tuy có nhiều thuyết minh, nhưng vẫn chưa 
được tinh tế, vả lại, dù nói cách nào đi nữa cũng đều đã 
biến thành A-tỳ-đạt-ma. 

Vấn đề đầu tiên được đặt ra là: những yếu tố hình 
thành ngũ căn là gì? Căn, đứng ở một phương diện mà nói, 
là tác dụng sinh lý, có đặc trưng của vật chất; đứng ở một 
phương diện khác mà nói, là cơ quan tâm lý, có công dụng 
siêu vật chất. Cho nên, muốn quy định yếu tố đó là một 
việc rất khó khăn. Nếu chiếu theo các phái khác, như phái 
Số-luận chẳng hạn thì, đối với vấn đề này, có hai thuyết. 
Thuyết thứ nhất bảo ngũ căn và lục căn khác, cùng từ ngã 
mạn mà phát sinh. Ngã mạn, về bản thể là tự tính, nói theo 
nghĩa rộng, nhận ngũ căn là vật chất tính; còn nói theo 
nghĩa hẹp thì ngã mạn là một loại cơ quan tâm lý, ngũ căn 
không phải chỉ là vật chất tính mà vẫn có thể coi nó có một 
loại tác dụng tâm lý. Thuyết thứ hai hoàn toàn cho nó là vật 
chất tính, tức là thuyết cho ngũ căn từ ngũ đại đất, nước, 
lửa, gió và không mà phát sinh. thuyết. nảy cũng đồng quan 
điểm của phái Số-luận (Sáu Phái Triết Học Án Độ, trang 
133). Theo đó thì: 


Thanh không >  nhĩcăn 
Ngã Mạn No : Kết B- Ké khet `. 
er d › 4 ĐắC >> hỏa > nhãn căn 
gũ-duy (trân) ự, > thủy > thiệtcăn 
Hương * địa >> tycăn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 467 


Trong đó dĩ nhiên bao hàm sự khảo sát về nhận thức 
like of like. Nếu, lại trưng theo Thắng-luận, thì cách thuyết 
minh Thắng-luận tương tự như thuyết thứ hai trong Số- 
luận. Nghĩa là cho ngũ căn hoàn toàn được thành lập từ vật 
chất tính ngũ đại (Sáu Phái Triết Học Ấn Độ, trang 326 trở 
đi), tức là: 

Hương (mùi thơm) 


Đât ————Tý (mũi) 
Vị (mùi vị) 
Nước ——— Thiệt (lưỡi) 
Sắc (màu sắc) 
' l 
ửa Nhãn (mắt) 
2 Xúc (va chạm) 
Gió ————— Thân (bì da) 
Eưny —— 7 — Thanh (tiếng) 
———— Nhĩ (tai) 


Đối cảnh đất lây hương làm đặc chất, vì căn mà phát 
sinh ty căn, tức giữa khoảng hương và ty căn phát sinh 
quan hệ nhận thức; bốn loại kia cũng vậy. Bởi thế, cách 
thuyết này hoàn toàn lấy like of like làm căn đề. 

Nhưng, Phật giáo nói như thế nào về ngũ căn? Chiếu 
theo Ni-ka-da thì vấn đề trong đó vẫn chưa được thuyết 
minh một cách tinh tế, đại để cho ngũ căn là từ tứ đại vật 
chất tạo thành, nhưng vật chất ấy không phải như vật chất 
thông thường mà là tịnh sắc đã được tỉnh luyện (tham chiêu 
Tạp-a-hàm, quyền 12, Đại-chính, 2, trang 91, hạ). Nhất là 
Hữu-bộ-tôn đã đặc biệt thảo luận vê vân đề này trong 
Phẩm-loại-túc-luận, Bà-sa luận, và Câu-xá luận, v.v... 


468 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


(Phẩm-loại-túc-luận, quyền 1, Đại-chính, 26, trang 692, hạ, 
Bà-sa, quyên 13, Đại-chính, 27, trang 64, thượng; Câu-xá 
quyền 1). Vật chất tuy do tứ đại tạo thành, nhưng nó được 
giải thích như ngọc bảo châu trong sáng (Câu-xá-trung-sớ, 
quyền l1, Đại-chính, 4I, trang S19, hạ). Song, trong Phật 
giáo cũng như Số-luận hay Thắng-luận, không có sự bất 
đồng về điểm cho tính chất của căn là do đặc chất của tứ 
đại hoặc ngũ đại tạo thành. Tịnh sắc tứ đại hòa hợp mà 
thành lập ngũ căn, nhưng đến A-tỳ-đạt-ma thì vấn đề được 
nêu lên là: tại sao cùng là tứ đại mà lại phân hóa thành ngũ 
căn? Nói tóm tắt, Phật giáo giải đáp vấn đề này là nhân 
duyên của “nghiệp” (như Thành-thật-luận quyên 4, Căn- 
giả-danh-phẩm 45). Nhưng, nếu chỉ nói thế thôi thì không 
khỏi có điểm mơ hồ, cho nên Đại-tỳ-bà-sa luận (quyền 13, 
Đại-chính 27, trang 63, thượng và Câu-xá quyên V nh S105, 
mới bảo sự cấu thành ngũ căn là do sự bất đồng về cách 
phối trí cũng như trạng của các tế bào cực vi. Tức tế bào 
của nhãn căn rãi khắp trong trồng con mắt, hình giống như 
đầu cây dược can; tế bào của nhĩ căn ở trong lỗ tai giống 
như đăng khí; tế bào của ty căn ở trong lỗ mũi như hình 
móng tay người; tế bào thiệt căn ở trên lưỡi giống hình dao 
cạo; tế bảo thân căn rãi khắp trong thân thê, hình giống như 
cây mác. Giải thích như thế, xét ra có chút ít căn cứ giải 
phâu học chăng? Điều đó tuy không rõ, nhưng dù thế nào 
đi nữa, muốn thuyết minh theo sự bất đồng về hình trạng 
của các tế bào ngũ quan, thiết tưởng điều này cũng có ý 
nghĩa riêng của nó. Bởi vậy, theo A-tỳ-đạt-ma, đặc biệt là 
theo Bà-sa luận, thì bản của căn có các tế bào đó, thông 
thường thấy từ bên ngoài thì gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, và 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 469 


thân, chăng qua là những cơ quan thủ hộ cho các căn. Theo 
ý nghĩa ấy, đến A-tỳ-đạt-ma chia căn làm hai loại, tức là 
phù trần căn và thắng nghĩa căn, và thông lệ cho thắng 
nghĩa căn là chân căn. Theo chỗ tôi biết, cách phân loại này 
hình như không có trong luận bộ Nam phương, nhưng 
trong luận bộ thời kỳ đầu, như Tỳ-bà-băng-già”“ cũng cho 
căn là “vô-kiến-hữu-đối” (Vibhanga p.70-71). Cho căn là 
không thể thấy để khu biệt với ngũ quan ở bên ngoài, điểm 
này đáo để là một sự thật không còn hồ nghỉ gì nữa. 

Duy vấn đề được đặt ra ở đây là: căn, nếu do vật chất 
tạo thành thì đối tác dụng tâm lý, ngũ căn chỉ là cái cửa 
chịu sự kích thích của ngoại giới hay chính chúng cũng có 
tác dụng nhận thức đôi tượng? Nhận thức là tác dụng tâm 
lý, mà căn thì thuộc vật chất, cho nên chưa hắn đã quan hệ 
với nhận thức, nhưng xét ở phương diện khác thì tác dụng 
tâm của cảm quan tự thân cũng rất lớn, bởi vậy mà vấn đề ở 
đây được đề xướng là căn không thể được coi như cửa 
ngoài. chiếu theo chủ trương của các bộ phái, đối với vấn 
đề này, không những các bộ phái đối lập nhau, mà ngay 
trong cùng một phái cũng đã phát sinh nhiều dị luận. Dị- 
bộ-tôn-luận nói Đại-chúng-bộ thuộc phái Căn-vô-tri-luận, 
cho rằng “năm sắc căn lấy thịt làm thể. Mắt không thấy sắc, 
tai không nghe tiếng...” coi căn duy chỉ là gân thịt (nhưng 


Sở Chăng hạn như: mắt nhập vào đâu? Mắt do tứ đại tịnh sắc tạo thành, nhiếp 
vào ngã sở, không thê thấy đối tượng. Tattha Kataman chakkhảyatànan yan 
cahkkun catunnan mabhùtanan yan cahkkun catunnan mahàbhùtànan 
upàdàya pasado attabhàvo pariyapanno sappatigho (Vibhanga p. 70) Xá-lợi- 
phất A-tỳ-đàm-luận, quyên 1, Đại-chính, 2§, trang 534, trung). Nghiên cứu 
A-tỳ-đạt-ma luận (trang 97). 


470 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


theo Luận-sự, 16, phần 9 thì Đại-chúng-bộ là các nhà chủ 
trương “căn thấy”). Thành-thật-luận bảo Ha-lê-bạt-ma là 
nhà thuộc chủ trương “thức thấy” mà cho căn chỉ là cửa 
(Thành-thật-luận quyền 4, Căn-vô-tri-phẩm 48). Trưng theo 
chủ trương của Hữu-bộ thì, căn cứ vào Đại-tỳ-bả-sa luận, 
trong số bốn vị đại luận sư của Hữu-bộ, Thế Hữu chủ 
trương Căn-kiến-luận (căn thấy) (Bà-sa, quyền 13, Đại- 
chính, 27, trang 63, trung và quyên 95, trang 489, hạ). 
Nhưng Pháp Cứu thì lại chủ trương thức-kiến-luận (thức 
thấy), rồi Diệu Âm thì chủ trương tuệ-kiến-luận (thấy bằng 
trí tuệ) - (như trên, Đại-chính, 27, trang 61, hạ). Đến các 
nhà Thí-dụ, tức trước Kinh-bộ-sư, thì điều hòa những ý 
kiến trên mà chủ trương căn, thức hòa hợp (Bà-sa, quyền 
13, Đại-chính, 27, trang 61, hạ và quyền 95, Đại-chính, 27, 
trang 489, hạ). lại trưng theo Thượng-tọa-bộ Nam phương 
thì chủ trương của chính bộ này,tuy không rõ ràng lắm, 
nhưng theo Luận sự bảo Đại-chúng-bộ chủ trương căn- 
kiến-luận bị Thượng-tọa-bộ cho là dị đoan, như vậy, cứ 
theo đó, có thể nói Thượng-tọa-bộ cũng gần với phái chủ 
trương thức-kiến-luận. Pháp-tập-luận hay A-đạt-tát-lợi-nô, 
cho sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tất cả là cửa, sự 
kích thích của ngoại giới đập vào cửa năm căn, đồng thời 
gõ cửa ý căn, sau đó tâm thể chấn động mà mới phát sinh 
biểu tượng nhận thức (Atthasàlini p.72. Expositor I. P. 69). 
Nhận xét theo những quan điểm trên, ta thấy Thượng-tọa- 
bộ Nam phương, trên đại thể, cũng là phái chủ trương thức- 
kiến-luận, nhưng đối với căn cũng cho nó một ý nghĩa 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 471 


trọng yếu, và về điểm này, ta cũng có thể cho gần giống 
như lập trường căn thức hòa hợp luận”". 

Tóm lại, nói một cách chiếc trung, năm căn là những 
cơ quan thuộc cả hai lĩnh vực sinh lý và tâm lý, là sự kích 
thích từ ngoại giới thông qua cửa của nội bộ, đồng thời 
theo một ý nghĩa nào đó, có thê nói đó là nơi sinh lý đối với 
mọi cảm giác. 


2- SỰ PHÁT SINH CẢM GIÁC. 


Lẫy năm căn làm điểm tựa, tuy đã nói qua về quá 
trình sinh khởi tác dụng “phát thức thủ cảnh”, nhưng để 
cho được rõ ràng hơn, ở đây, trước hết lại xin trích dẫn một 
đoạn kinh văn đề làm sáng tỏ ý nghĩa của A-tỳ-đạt-ma. 

“Này bạn! Nhãn sắc làm duyên nhãn thức, ba hòa hợp 
xúc, xúc duyên thụ, thụ giác tri, giác tri khảo lự, khảo lự rồi 
phân biệt, phân biệt làm duyên, sinh duyên biệt tưởng, theo 
thứ tự trải qua quá khứ, hiện tại và vị lai; do nhãn thức có 
thê thấy sắc pháp hiện trước chúng ta - cho đến tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng thế”. (M 18, Madhupindika sutta vol. 
L. p. HI. F) (Trung-a-hàm, quyền 28, Mật-hoãn-dụ-kinh, 
Đại-chính, l1, trang 604, trung). 


*! Dvàm luận (door theory) Dhammasargahi, bản dịch Anh văn, xem cuốn A 
Buddhist Manual of Psychological Elhies London 1900, LIV 70, fo của Mrs. 
Rhya Davids. 


“2 Cakkhun càvuso palicca rupe ca uppaJJati càkkhuvIinnnam tinam sangati 
phasso phassapaccaya vedanà, yamvedetI tạm sàng1ánàtI, yam sảnJànàfI tạm 
vitakketl, yam panảnceti tato nidằnam purIlsam papàncasannasaukha 
samudacaranfi atitàpntapaccup pànnesu cakkhuvinneyyesu rùpesu (M). 1§ 
Madhupindikasuttam P.T.S. Vol. L, p.I11). 


472 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Bây giờ xin căn cứ A-tỳ-đạt-ma để giải thích đoạn 
văn trên như sau: Cái cửa nhận thức ngoại giới là con mắt 
trước tiên nhận sự kích thích của đối tượng (sắc cảnh). Có 
khi thích ứng với sự kích đó mà sinh ra nhãn thức tức thị 
giác, là bước đầu của hoạt động tâm lý của người ta. Nhưng 
ở đây ta cần phải nghiên cứu hai, ba vấn đề. 

Thứ nhất, theo đoạn văn trên, do sự hòa hợp giữa 
nhãn căn và sắc cảnh mà phát sinh nhãn thức, nếu giải thích 
theo văn hiến - Lục-thức-biệt-luận - thì tâm-lý-luận Phật 
giáo có lẽ phảng phất cái khí vị của tâm-lý-học duy vật 
luận! Tại sao vậy? vì do sự kết hợp giữa vật chất tính ngũ 
căn và vật chất tính đối tượng mới phát sinh tâm thức, cho 
nên từ khởi nguyên có thể nói, ngũ quan hoàn toàn là vật 
chất. Nhưng, như trên đã nói, Phật giáo quyết không phải 
duy vật luận, vì thế, lấy căn, cảnh làm duyên mà phát sinh 
thức, do căn cảnh hợp trí mà sinh khởi phản ứng nội tâm để 
thức biểu hiện, như thế có phải kiến giải của sinh cơ chủ 
nghĩa chăng? Nếu không thì ta có thể giải thích như thế 
này: trong tổ chức tâm lý đã hoàn bị khả năng tính của một 
thức nào đó, rồi do sự kết hợp của căn và cảnh mà bị kích 
thích chăng? 

Thứ hai, vẫn đề được đặt ra là: nếu bảo căn, cảnh làm 
duyên mà phát sinh thức thì cái trạng thái của sự kết hợp 
giữa căn và cảnh đó như thế nào? Vì sự hòa hợp căn, cảnh 
có tính cách máy móc nên cũng có khi không sinh khởi 
cảm giác ý thức. Về điểm này, Ni-ka-da bảo đối tượng đã 
vào trong àpàtha (tri cảnh) trong căn, căn là điều kiện khởi 
thức (àpàtha được dịch là tri cảnh -biết cảnh - tham chiếu 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 473 


Thành-thật-luận, quyền 4, Căn-trần-hợp-ly-phẩm 49; M. 8, 
Mahahatthi Padopama vol. I, p. 190; Trung-a-hàm, quyền 
7, Tượng-tích-dụ-kinh: Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng 
Luận, trang 757). Vì àpàtha đại ước có ý nghĩa là tiêu điểm, 
là chỉ trung-khu-bộ của các căn (căn để của nó là dự tưởng 
tác dụng chú ý trong tâm-lý-học), tức không ngoài ý nghĩa 
thích ứng ngoại giới mà điều tiết cảm quan đó. Tức là khi 
sinh khởi cảm giác, trước hết phải có sự kích thích từ ngoại 
giới làm khích động căn, lúc đó căn tự điều tiết mà thụ 
dụng sự thích khích đó vào trung khu bộ, do đó mà phát ra 
phản ứng của tâm, nghĩa là các thị giác cho đến các xúc 
giác, đó là ý nghĩa nhãn sắc làm duyên sinh ra nhãn thức. 
Song, thực ra sự sinh khởi cảm giác quyết không phải chỉ 
được hoàn thành bởi phản ứng của cảm giác do sự hợp trí 
giữa căn và cảnh. Cảm giác, tóm lại, chỉ là tác dụng tâm lý, 
từ trong căn để mỗi cảm giác đặc thù, không thể không dự 
tưởng sự chỉ trì của cảm giác nhất ban. Những cơ quan của 
cảm giác đặc thù là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà cơ quan 
quản lý của cảm giác nhất ban là ý căn, đều được gọi là cửa 
cả. 

“Này bạn! Năm căn mỗi mỗi nhận thức cảnh giới 
riêng biệt, không thể đắp đổi nhau mà nhận thức cảnh giới. 
Năm căn không thể đắp đổi nhau nhận thức được chỗ y của 
cảnh và ý. Ý thì nhận thức được hết những cảnh giới kia”. 

(M. 43, Mahàvcdalla voi. I, p. 295; Trung-a-hàm, 
quyền 58, Đại-câu-hy-la-kinh; Nguyên Thủy Phật Giáo Tư 
Tưởng Luận, trang IŠ]). 


474 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Song, tác dụng của căn đặc thù và ý căn như thế nảo, 
thì theo Phật Âm, cái đó là hoàn toàn đồng thời. Lục cảnh 
là đối tượng của nhận thức, tất nhiên được thu vào trung 
khu của hai cửa. tức bất cứ lúc nào ngoại căn bị khích thích 
thì ngay lúc ấy được thu vào trong cửa ý căn, cũng như con 
chim đậu trên cành cây, khi nào cành cây lay động thì đồng 
thời bóng chim cũng lay động. Sự khích thích được thu vào 
cửa ý căn rồi do tâm thê chân động (tâm lý vô ý thức) mà 
sinh khởi tri giác. Từ đấy hướng đến ý mà thành quyết định 
(Atthasàlim p. 72, Expositor p. 96), đó là sự giải thích của 
Phật Âm. Do tâm thể chấn động mà bảo là (bhavanga 
calana samatthatàya) tuy là ý kiến riêng của Phật Âm, 
nhưng cho điều kiện phát sinh cảm giác là nội căn đồng 
thời cộng đồng để khế hợp với giáo chứng và lý chứng: có 
thê nói đó là thuyết đại biểu cho nhất ban A-tỳ-đạt-ma. Nếu 
phải đưa ra những điều kiện phát sinh cảm giác thì, thứ 
nhất là ngoại căn, thứ hai là cảnh, thứ ba là ý căn, và thứ tư 
là cảnh vào trung khu của nội, ngoại căn. Bốn điều kiện đó 
nếu không đầy đủ thì không thể nào phát sinh tâm thức 
được. 

Trở lên là ý nghĩa ““nhãn căn, sắc cảnh làm duyên mà 
sinh nhãn thức”. Song đây mới chỉ thuyết minh cái hình 
thức phát sinh cảm giác mà thôi chứ chưa tiến đến sự 
thuyết minh về chính cảm giác. Muốn thuyết minh điểm đó 
chính là câu “tam-hòa-xúc”. Xúc”? có nghĩa là tiếp xúc, tức 
là cái phản ứng đầu tiên của tác dụng tâm lý khi ý thức 


* Tham chiếu Mrs, Rhys Davids A Buddhist Manual of Psychological Ethis, 
(From the Pali of the Dhamma-sangam) p, LV, f. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 475 


thông qua căn tiếp xúc đối cảnh, chính là chỉ cảm giác. Có 
sáu xúc, khu biệt theo cảm giác của những cảm quan khác 
nhau, bao hàm từ thị giác, thính giác cho đến tri giác bên 
trong (ý xúc). 

Nhưng giữa các A-tỳ-đạt-ma luận sư nảy sinh ra vấn 
đề là: Xúc tức cảm giác, là chỉ cái đương thể của sự hòa 
hợp giữa căn, cảnh, thức (tam sự hòa hợp) hay là cảm giác 
(xúc) phát sinh ngoài kết quả của “tam sự hòa hợp”? Câu- 
xá luận quyền 10 của Hữu-bộ cho răng ngoài tam sự hòa 
hợp còn có xúc riêng: Kinh-bộ-sư (theo người chú giải) thì 
bảo tam-sự-hòa-hợp tức là xúc. Điểm này, nếu nói theo vấn 
đề pháp tướng, thì Kinh-bộ, ngoài tâm ra vì không thừa 
nhận có tâm sở, nên mới cho xúc là một loại tâm tác dụng 
mà chủ trương là tam-sự-hòa-hợp tức là xúc. Hữu-bộ thì 
ngoài tâm thức ra, vì thừa nhận có tâm sở cho nên ngoài 
thức còn lập riêng xúc. Thành-thật-luận kế tục hệ thông của 
Kinh-bộ, không lập riêng xúc, mà nói khi nhân duyên đối 
tượng gọi là xúc (quyên 6, Xúc-phâm 85); Duy-thức luận 
(quyên 3, Đại-chính, 31, trang II, trung) thì bảo “Xúc 
nghĩa là tam hòa phân biệt biến dị, lấy tâm, tâm sở xúc 
cảnh làm tính, lấy thụ, tưởng, tư, v.v... sở y làm nghiệp”, 
thừa nhận ngoài tam sự hòa hợp, có xúc. Kinh cũng nói: 
“lam sự hòa hợp xúc và y tam sự hòa hợp, có xúc” - 
Thành-thật-luận, quyên 6, Xúc Phẩm §5 (Đại-chính, 32, 
trang 28ó, hạ). Như vậy, trên thực tế, vấn đề là: khi một 
loại yếu tố tâm nào đó kết hợp với yêu tố tâm khác thì kết 
quả sẽ là ngoài hai yếu tố đó ra, còn có một tác dụng tâm 
thứ ba biểu hiện hay sao? Vấn đề này, chủ trương của Hữu- 


476 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


bộ, ngoài kết quả của tam sự hòa hợp, biệt lập xúc, có thể 
nói bao hàm một ý nghĩa có ý vị. 

Tóm lại, hoạt động tâm lý thuần nhiên là ở như sự 
khích thích của ngoại giới, nếu nói theo kinh nghiệm thì có 
thê nói cái gọi là tác dụng nội tâm lấy “xúc” làm điểm xuất 
phát rồi dần dần trở thành phức tạp. A-tỳ-đạt-ma-pháp-yếu- 
luận của A-nâu-lậu-đà nói phải có mười bảy sát na để hoàn 
thành một nhận thức. Tức là sự khích thích đối với ngoại 
giới: | - 2, hai căn nội và ngoại chấn động, 3, sự phát sinh 
cảm giác, 4, nhận tri cái đó, 5, tri giác, biết cái đó, 6, thức 
khảo sát, khảo sát cái đó, 7, quyết định, § -14, thống giác 
cái đó, 15 - 1ó, dừng lại, 17, dựa vào tập khí mà lấy hay bỏ 
(Teet, J.P.T.S.1884, p. 16 -17, Compendium of Ph. P. 125). 
Đây tuy không phải là kết quả của thực nghiệm, nhưng điều 
rất thích thú là những ý kiến trên có tính cách tâm lý thực 
nghiệm. 


3- ĐÓI TƯỢNG CỦA CẢM GIÁC. 


Trở lên mới chỉ là cảm-giác-luận nhất ban, đến như 
cảm giác luận đặc thù thì còn cần phải nói qua về đối cảnh 
(cảnh) của các căn. Căn có sáu loại, cảnh cũng có sáu loại. 
Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối lại với căn đã 
nói ở trên thành ra cái gọi là “thập nhị xứ -12 chỗ” và là 
cách nói thông lệ từ thời đại Phật giáo nguyên thủy cho đến 
nay. Trong đó, dĩ nhiên, sắc đối với nhãn căn, thanh với nhĩ 
căn, hương với tỷ căn, vị với thiệt căn, xúc với thân căn, và 
sau hết, là pháp cảnh đối với ý căn. Do đó, vấn đề đầu tiên 
được đặt ra là: năm cảnh hay sáu cảnh đó khích thích căn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 477 


như thế nào? Nói cách khác, năm cảnh hay sáu cảnh trực 
tiếp mà thực chất khích thích căn hay là cả hai cùng lẫn lộn 
mà trong đó cũng có quan hệ cảm giác? Về vấn đề này, 
Hữu-bộ hay Luận-bộ Nam phương đại thể chia lục cảnh 
làm ba loại. Một là “hợp-trung-sắc”, nghĩa là tiếp xúc trực 
tiếp với căn mới có sự khích thích, tức hương, vị và xúc. 
Hai là “ly-trung-sắc” nghĩa là ly khai với căn mà có sự 
khích thích, tức sắc và thanh. Ba là “không-hợp-cũng- 
không-ly”, tức pháp cảnh (Compendium of Ph. P. 3; Câu- 
xá quyến 2). Trên phương diện thường thức, mắt và tai 
nhận thức những vật ở xa, còn mũi, lưỡi và thân cần phải 
tiếp xúc trực tiếp mới có thể cảm nhận sự vật. Tuy nhiên, 
đây chưa hắn đã là định thuyết nhất ban của Phật giáo giới, 
điều này cứ xem ý kiến khác nhau được phô bẩy trong 
Thành-thật-luận, quyền 4, Căn-trần-hợp-ly-phẳẩm 49 thì đủ 
rõ. Theo đó thì bất luận là nhãn căn hay nhĩ căn, tất kính 
đều là “hợp-trung-tri”. Vì mắt thấy sự vật là do quan hệ 
giữa nhãn quang hợp với đối tượng. Nếu giữa mắt và đối 
tượng có chướng ngại thì không thể phát sinh thị giác. 
Cũng thế, nhĩ căn nhận thức âm thanh là do quan hệ âm 
thanh vào trong tai hợp với nhĩ căn. Nếu âm thanh ở quá xa 
hoặc là nhỏ quá thì không thể có thính giác. Hơn nữa, trong 
kinh cũng thường nói căn có đối (cảnh). Vả lại, chiếu theo 
“tam sự hòa hợp” mà có xúc thì “hợp” có thể được coi là 
đúng với chân ý của Phật. Không những thế nếu lại tiến 
thêm một bước nữa mà nói, thì ý căn nhận thức pháp cảnh 
cũng là đạt đến cảnh. Kinh nói khi ngủ hoặc bắt tỉnh tâm 
không hoạt động. Do ý nghĩa đó nên biết “lục cảnh” đều là 
“hợp-trung-tri”. Đây chủ trương của các nhà phản đối 


478 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phương pháp phân loại trước kia (Thành-thật-luận quyền 4, 
Căn-trần-hợp-ly-phẩm 49, Đại-chính, 32, trang 268, 
thượng). Chúng ta nên có ý kiến thế nào về chủ trương của 
học phái này? Rất tiếc điều đó vẫn chưa có xác định được. 
Tuy nhiên, cách phân loại ở trên có thể nói là hợp lý. 

Trở lên mới chỉ quan sát một cách đại thể mà thôi. 
Sau đây xin đề cập đến từng đối tượng của ngũ căn, tức 
mỗi thành phần của ngũ cảnh.“ 

Ngũ cảnh là sắc, thanh, hương, vị và xúc. 

Sắc là đối tượng của thị giác, Có hai loại là hiển sắc 
và hình sắc: ít ra, đó là lập trường của Hữu-bộ (Kinh-bộ chỉ 
thừa nhận hiển sắc chứ không thừa nhận hình sắc - Câu-xá 
luận, quyên 13 trích dẫn). Hai loại đó lại được chia thành 
hai mươi thứ: xanh, vàng, đỏ, trăng, bóng, ánh sáng, sáng, 
tối, mây, khói, bụi, mù (sương) là hiển sắc, dài, ngăn, 
vuông, tròn, cao, thấp, thăng, cong và hình sắc (Bà- sa, 
quyên 13, Đại-chính 27, trang 60, thượng; Câu-xá, quyền 
RÀ 

Nếu lại căn cứ theo Pháp-uẩn-túc-luận thì sắc được 
giải thích như sau: 

“Những cái do tứ đại chúng tạo thành là: xanh, vàng, 
đỏ, trăng, mây, khói, bụi, mù, dài, ngắn, vuông, tròn, cao, 
thấp, thắng, cong, bóng, ánh sáng, sáng, tối, không nhất 
hiển sắc, tương tạp, đỏ lợi, đỏ tía, biếc, màu lục, đen, vàng 


* và ngũ cảnh xin xem Thành-thật-luận, quyền 4, Căn-trằn-hợp-ly-phẩm 59, 
và quyên 5, Xúc-tưởng- -phẩm 59. Ngoài ra, vê ngũ cảnh của Duy-thức luận, 
xin xem Duy-thức yếu nghĩa của Hoa Điền Thị từ trang 150 trở đi. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 479 


sẵm, và tất cả những cái mà nhãn căn thấy và nhãn thức 
biết” - (Pháp-uẩn-túc-luận, quyên 1, Đại-chính, 26, trang 
500, thượng). 

Thanh là đối tượng của nhĩ căn. Phẩm-loại-túc-luận 
chia thành hai thứ là: Hữu-chấp-thụ-vi-nhân và Vô-chấp- 
thụ-vi-nhân (quyên 1, Đại-chính, 26, trang 962, hạ). Bà-sa 
luận thì chia thành tám thứ. Tức theo nguyên nhân của nó 
mà chia thành động vật tính (âm thanh lấy hữu-chấp-thụ- 
đại-chủng làm nhân) và vô động vật tính; rồi lại chia thành 
khả giải (hữu tình danh), và bất khả giải (phi hữu tình 
danh); lại theo sự sinh hoạt cảm tình mà chia thành khả ý 
(quyết) và bất khả ý (bất quyết): tổng hợp cả lại thành tám 
thứ. Tức là: 1-Hữu-chấp-thụ-đại-chủng-vi-nhân-hữu-tình- 
danh-khả-ý-thanh; 2-Hữu-chấp-thụ-đại-chủng-vi-nhân- 
hữu-tình-danh-khả-ý-thanh; 3-Hữu-chấp-thụ-đại-chủng-vi- 
nhân-phi-hữu-tình-danh-khả-ý-thanh; 4-Hữu-chấp-thụ-đại- 
chủng-vi-nhân-phi-hữu-tình-danh-khả-ý-thanh; 5-Vô-chấp- 
thụ-đại-chủng-vi-nhân-hữu-tình-danh-khả-ý-thanh; 6-Vô- 
chấp-thụ-đại-chủng-vi-nhân-hữu-tình-danh-bất-khả-ý- 
thanh; 7-Vô-chấp-thụ-đại-chủng-vi-nhân-phi-hữu-tình- 
danh-khả-ý-thanh;  §-Vô-chấp-thụ-đại-chủng-vi-nhân-phi- 
hữu-tình-danh-khả-ý-thanh (Bà-sa, quyền 1, Thuận-chính- 
lý-luận (hơi khác chút ít), quyên 1, Đại-chính 29, trang 334, 
thượng; Nhập A-tỳ-đạt-ma luận, quyền thượng, Đại-chính 
29, trang 980, hạ, v.v... đều có thể tham chiếu về vấn đề 
này). 

Hương là đối tượng của ty căn. Phẩm-loại-túc-luận 
chia thành hảo hương, ác hương, bình đẳng hương (quyên 


480 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


I1, Đại-chính, 26, trang 692, hạ) Bà-sa luận lại chia thành 
bốn là hảo hương, ác hương, phương hương (mùi thơm), 
bất phương hương (Bà-sa, quyền 13, Đại-chính, 27, trang 
64, hạ; Câu-xá quyền I). 

Vị là đối tượng của thiệt căn, Phẩm-loại-túc-luận 
cũng chia thành ba thứ như hương là: khả ý, bất khả ý, và 
trung dung. Nhưng Bà-sa luận thì lại chia thành sáu thứ là 
ngọt, chua, mặn, cay, đẳng và lạt (Bà-sa, Câu-xá, Phẩm- 
loại, như trên). 

Sau hết, xúc là đối tượng của thân căn. Bà-sa chia 
thành mười một thứ là cứng, ướt, âm, động, hoạt tính (trơn 
trụ), sáp tính (sẵn sùi), trọng tính, khinh tính, lạnh, đói và 
khát (như trên). 

Về vẫn đề này, trong Bà-sa và các luận khác vẫn còn 
có nhiều nghị luận, nhưng sợ quá phiền phức nên ở đây chỉ 
nói tóm tắt như thế thôi. 

Cuối cùng là pháp cảnh, đối tượng của ý căn. Pháp 
cảnh không qua ngũ quan mà do ý thức trực tiếp cảm nhận. 
Tức do tác dụng suy lý phán đoán rồi lây hình thái tạm khái 
niệm được làm đối tượng. Theo pháp tướng của Hữu-bộ thì 
tâm, tâm sở, vô biểu sắc, tâm-bất-tương-ưng-hành và vô vi, 

.. tất cả đều là pháp cảnh. Những cảnh giới đó tuy chưa 
hải đã vào phạm vi cảm giác, nhưng ngũ căn có quan hệ 
đến lục căn, cho nên đối với ngũ cảnh, phải lấy đó làm 
cảnh thứ sáu. Không những thế, theo Phật giáo, khi tu 
chứng đến bậc Thánh thì những cảnh giới không còn là 
những đối tượng khái niệm trừu tượng mà là biến thành 
những đối cảnh trực cảm. Bởi vậy, tham chước những điểm 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 481 


trên, ở đây chúng tôi tạm đặt những cảnh giới đó vào phạm 
vi những đôi tượng cảm giác. 


482 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“6¡øt to hai; 
CẢM TÌNH LUẬN 


1- CẢM TÌNH LUẬN BẠN (THỤ). 

Cùng với cảm giác (xúc) đã nói ở trên có quan hệ mật 
thiết mà đưa tác dụng tâm đến chỗ phức tạp, rồi trong một 
giai đoạn, biến thành căn để của toàn thể tâm, là cảm tình, 
tức thụ. Phật giáo nói thụ, một mặt có Ụ nghĩa cảm giác và 
về điểm này, cùng với xúc tương quan”” ; mặt khác là một 
cơ điều lớn của nội dung tâm và, về điển này, lại có ý 
nghĩa nội diện. Do đó, giữa các luận sư của A-tỳ-đạt-ma, 
vân đề đầu tiên được nêu lên - theo Câu-xá quyền 10 - là 
mối quan hệ giữa xúc và thụ như thế nào? Nói cách khác, 
thụ phải phát khởi sau xúc hay phát khởi đồng thời? Vấn đề 
này, Tỳ-bà-sa-sư chủ trương rằng cảm giác và cảm tình 
đồng thời tồn tại và đứng trên quan hệ hỗ tương y tồn (câu- 
hữu-nhân). Kinh-bộ-sư thì cho rằng xúc là tiên khu có thê 
sinh thụ, tuy có quan hệ thứ đệ nhưng không có quan hệ hỗ 
tương y tồn. Do đó, nghị luận của Kinh-bộ là căn cứ vào 
câu kinh “Tam tự hòa hợp hữu xúc, xúc duyên thụ” để phát 
khởi. Nhất là theo các nhà chú thích luận Câu-xá thì Thất- 
lợi-la-đa của Kinh-bộ nói sát na thứ nhất căn, cảnh hòa 
hợp, sát na thư hai sinh xúc, tiến đến sát na thứ ba mới sinh 


*Š Samphassa — Jà — vedanà (tham chiếuCompendium of Ph p,l4) nói tương 
đương với thụ lãnh nạp tùy xúc (Câu-xá quyên 1). Sau đó nói rõ quan hệ giữa 
thụ và xúc có thể tham chiếu Đại-tỳ-bà-sa luận quyên 23, Đại-chính, 27, 
trang 130, trung). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 483 


khởi cảm tình (Câu-xá quyền 10). Như vậy là đã có quan 
điểm bất đồng về phát sinh và tổ chức. Nếu theo ý kiến 
riêng tôi, đứng về phương diện phát sinh mà nói, thì Kinh- 
bộ đúng: còn đứng về phương diện tổ chức mà nói, thì 
Hữu-bộ đúng. Vì tác dụng tâm không phải chỉ là quá trình 
di chuyển, mà tâm lý đơn thuần dần dần biến thành phức 
tạp, tuy tất cả những yếu tô đều được lưu giữ nhưng cũng 
có quá trình lưu động đề biến thành phức tạp. 

Phương pháp phân loại của thời đại Phật giáo nguyên 
thủy mà chia thụ” thành ba thứ là khổ, lạc, xả (không khổ 
không vui), tức tương đương với cách phân loại ba trạng 
thái căn bản về cảm tình của tâm-lý-học hiện nay. Các luận 
sư A-tỳ-đạt-ma giải thích sự khu biệt ấy là: “Nếu thêm ích 
cho thân tâm thì gọi là lạc; nếu làm tốn giảm thân tâm thì 
gọi là khổ: ngược lại với hai điều đó thì gọi không khổ 
không vui” (Thành-thật-luận quyên 6, Thụ-tướng-phẩm 
78). Khô, lạc, xả tuy là cách phân loại cơ bản về cảm tình, 
nhưng, để tiện cho việc quan sát, cũng còn có nhiều cách 
phân loại khác nữa. Chắng hạn như “lục thụ”, “lục xúc”, 
“lục tưởng”, v.v... cũng là cách phân loại Ni-kha-da. Bởi 
nguyên nhân dẫn khởi cảm tình cần phải lấy lục xúc 
mắt,tai, mũi, lưỡi, thân và ý làm tiền đề thích ứng khổ, lạc, 
thụ, với mỗi thành phần đó nên nói nhãn xúc sinh thụ, nhĩ 
xúc sinh thụ, v.v... (theo ý nghĩa ấy, xúc có thuận-lạc-thụ- 
xúc, thuận-khổ-thụ-xúc, thuận-bất-khổ-bất-lạc-thụ-xúc, 


bó Duy-thức luận quyền 3, Đại-chính 31, trang II, hạ nói: “Thụ lãnh nạp 
cảnh tướng, nghịch, câu phi (không thuận không nghịch) làm tính khởi ái làm 
nghiệp có thê khởi hai dục hợp, ly, phi”. 


484 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Câu-xá quyên I). Cũng có khi nói một cách đơn giản là 
thân thụ, tâm thụ. Thân thụ là những cảm giác khổ, vui do 
ngũ căn mà có; đó là tâm lý cảm giác chân chính; còn tâm 
thụ là chỉ sự vui mừng hay lo âu phát khởi trong tinh thần 
nội bộ (Câu-xá quyền 1). Đem kết hợp thân thụ, tâm thụ 
với khô, lạc, xả thành ra cách phân loại ngũ thụ được song 
song với tam thụ””. Ngũ thụ là ưu, hỷ, khổ, lạc, xả. Trong 
đó, ba tâm thụ ưu, hỷ, xả đối với sáu cảnh, lấy ý làm cận 
duyên (duyên gần) hướng đến ý, gọi là ý cận hành -mười 
tám ý cận hành, Câu-xá quyên 10;Thành-thật-luận quyên 6, 
Biện-tam-thụ-phẳm 81, Bảà-sa quyền 139, Đại-chính 27, 
trang 716, thượng -Tức là ưu, hỷ lấy tâm thụ làm đại biểu; 
khổ, lạc lẫy thân thụ làm đại biểu; xả, tức trạng thái trung 
dung, trong đó không có sự phân biệt thân và tâm”” (Câu-xá 
quyền 2). 


2- CẢM TÌNH ĐẶC THÙ. 


Trở lên là cảm tình luận nhất ban. Lấy cảm tình nhất 
ban này làm cơ sở để doanh lý những sinh hoạt cảm tình 
khác, ấy là cảm tình đặc thù. Nhưng, Phật giáo coi cảm tình 
đặc thù như thế nào và thuyết minh nó ra sao? Về vẫn đề 
nảy, nếu nói một cách tóm tắt lại thì Phật giáo cho rằng 
cách sinh hoạt cảm tình phóng túng không phải là con 
đường tu dưỡng tinh thần và cực lực đề cao cảnh giác. Ý từ 


* Về cách phân loại tam thụ, ngũ thụ có thể tham chiếu Compendium of Ph 
P. 14.£ 


Š và thụ còn có nhiều phân loại khác, như tam thập lục thụ, hay bách bát 
thụ. Có thê xem Bảà-sa quyền 439, Đại-chính 27, trang 715, thượng). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 485 


này đã được biểu lộ trong Tứ-niệm-trụ: “Tất cả thụ đều là 
khổ”. Điều này đến A-tỳ-đạt-ma có khuynh hướng hợp lý 
chủ nghĩa lại càng rõ rệt hơn. Chắng hạn, Thành-thật-luận 
quyền 6 (từ Thụ-tướng- -phâm 78 đến Ngũ-thụ- căn-phâm 
83) nói: “cái gọi là vui (lạc) rốt cuộc, chẳng qua chỉ là vui 
trong khổ mà thôi”. Song, lấy thụ làm căn bản để nói về 
cảm tình đặc thù, chủ yếu là thuyết minh về phương diện có 
liên quan đến điều kiện được gọi là “ác đức”. Như ba dộc 
tham, sân, sĩ chính là thích ứng với ba trạng thái khô, lạc, 
và xả vậy. Đối với lạc sinh tham, đối với khổ sinh sân, đối 
với bất khô bắt lạc sinh si; điều này đã được nói trong Khế- 
kinh, và đến A-ty-đạt-ma cũng lại được thuyết minh thêm 
(Thành-thật-luận quyền 6, Biện-tam-thụ-phâm 81). Trong 
mười loại tâm tiều-phiền-não: phẫn, phú, xan, tật, não, hại, 
hận, xiễm, cuống và kiêu, phần lớn đều do cảm tình mà có, 
điều đó chỉ cần quan sát những hiện tượng tâm lý đại khái 
cũng có thể rõ (về những tác dụng tâm lý trên sẽ được 
thuyết minh sau, đặc biệt ở thiên thứ sáu phần Luân-lý- 
luận, mục nói về Ác-đức). 

Song, đứng ở một phương diện khác mà nói, Phật 
giáo quyết không thê coi nhẹ cái gọi là cảm tình cao đăng. 
Trong kinh Pháp Cú đã có câu “Niết bàn là niềm vui tối 
thượng”, tức dùng lạc thụ đề thuyết minh Niết bàn. Nhất là 
khi nói về cảnh giới Tứ thiền, từ Sơ thiền đến Nhị thiền, 
Tam thiền, lấy hý, lây lạc làm điều kiện tất nhiên, do đó, ta 
có thê thấy rất rõ ràng Phật giáo không cho hỷ, lạc là tội ác. 
Nếu đứng về phương diện này mà nghiên cứu tâm sở, thì 
trong cái gọi là Đại-thiện-địa-pháp, như tín, tàm, quý, vô 
tham, vô sân, bất hại, trong đó mặc dầu có bao hàm phương 


486 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


diện lý trí, nhưng nếu coi tất cả là tâm lý tình cảm, thì tôi 
cho rằng ta có thể nói đó là tình cảm cao đẳng đặc thù. 
Nhất là tình cảm đạo đức, như Tứ-vô-lượng từ, bi, hỷ, xả 
được Phật giáo nguyên thủy coi trọng, rồi đến A-tỳ-đạt-ma 
cũng rất trọng thị. Nhưng điều bất khả tư nghị là Tứ-vô- 
lượng này không được liệt vào tâm sở, đại khái có lẽ vì nó 
được coi là do công tu dưỡng mà cấu thành ở phương diện 
hậu thiên, Bắc-đạo-phái vì bảo đức Phật siêu việt tình cảm 
nên chủ trương Phật không có tâm từ bi (K.V, 18,3). Song, 
đây là thuộc tình lự và chưa được đề cập đến. 

Trong tâm-lý-luận Phật giáo, một vấn đề nữa có liên 
quan đến tình cảm cần phải được khảo sát: đó là vấn đề 
khát ái, hay là dục. Dĩ nhiên, vấn đề đã không được liệt vào 
hàng tâm sở. Nếu giải thích thì tuy nó có thê được liệt vào 
tham, nhưng như với dục sẽ nói sau đây, cũng lại có liên 
quan. Do đó, khát ái có cả tính chất tình cảm lẫn ý chí mà 
sẽ được trình bày ở tiết sau. 

Khát ái được chia thành ba loại là hữu ái, ái ái, và 
quyên tài phi hữu ái. Hữu ái tức là ý chí cầu sống, tương 
đương với cảm tình sinh mệnh mà trong tác dụng tâm lý 
của người ta, nó có ý nghĩa sinh mệnh luận TÂt sâu xa. Ái ái 
là tình cảm luyến ái, có ý nghĩa rất mạnh về tính dục. Còn 
quyền tài phi hữu ái thì có nhiều cách giải thích. Chúng tôi 
dịch là Phôn-vinh-dục (Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng 
Luận), nhưng trong A-tỳ-đạt-ma thì cả Nam, Bắc bộ giải 
thích là vô-hữu-ái (Bà-sa quyên 27, Đại-chính, 27, trang 
138, trung). Hãy cứ giả định như thế thì nó là một loại tình 
cảm hư vô, hay có thể được coi là do tuyệt vọng mà có. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 487 


Song, ba dục này vì là những hiện tượng tâm lý được nhiếp 
vào tình cảm nên nó bao hàm một ý nghĩa rất sâu, bởi thể, 
chúng tôi nghĩ hãy để lại và sẽ thuyết minh nó một cách 
tường tận sau. 

Về tâm lý đẹp thì A-tỳ-đạt-ma (văn Ba-li) còn nói sáu 
cách cười: l-mỉn cười, 2-cười, 3-cười thành tiếng, 4-cười 
ngặt nghẻo, 5-cười ra nước mắt, 6-cười lăn. 


488 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“6ø thu ba: 
Ý CHÍ LUẬN 


1- BẢN CHÁT CỦA Ý CHÍ (TU). 


Trên kia đã nói về cảm giác (xúc) và cảm tình (thụ); ở 
đây, song song với cảm giác và cảm tình để câu thành 
những hoạt động tâm lý của người ta là ý chí (tư) và biểu 
tượng (tưởng). Theo thuận tự của cảm tình tôi tưởng trước 
hết hãy nói về phương diện ý chí đã. 

Trong tâm lý Phật giáo, tâm được biểu hiện về mặt 
thà động bằng nhiều danh từ, như dục, tư, hành, nghiệp, 

. Tựu trung, ngay từ rất sớm, danh từ được dùng nhiều 
thôi và cũng có ý nghĩa rộng nhất là “hành”. Hành là một 
trong năm yếu tố (ngũ uầẫn) câu tạo con người, tức sắc, thụ, 
tưởng, hành, thức. Trong đó, hành có nhiều ý nghĩa - (trong 
Sankhara có ba nghĩa: 1. Ý chí, 2. Trừ thụ và tưởng, hợp 
với tâm sở khác, 3. Tên gọi khác của nghiệp (trong 12 nhân 
duyên). Đó là cách giải thích của A-ô-ân-thị (?) - 
Compendium of Ph. pp, 273-174) - Tóm lại, là lấy ý chí 
làm trung tâm mà nhiếp tất cả mọi yếu tố hoạt động. Điểm 
này, trong Khế-kinh lấy lục-tư-thân gọi là hành uẫn, cứ 
xem cách giải thích cũng thấy rất rõ (Tạp-a-hàm quyền 3, 
Đại-chính 2, trang 15, hạ; Câu-xá quyển 1, dẫn dụng). 
Song, ý nghĩa chữ hành trong Phật giáo không phải chỉ là ý 
chí theo nghĩa hẹp. Từ thời đại Phật giáo nguyên thủy đã 
nói “chư hành vô thường”, như vậy, lời nói đó đã ứng dụng 
cho thành quả ý chí. Trên quan hệ, về sau này, khi tâm sở 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 489 


luận phát tiền mạnh, hành được nhiếp vào ngũ uấn, và tất 
cả những điều gì mà ý nghĩa không rõ ràng đều có thê được 
nhiếp vào hành, vì thế ý nghĩa của hành đã trở thành rất 
rộng. Khi tâm sở luận phân hóa, những danh từ tư, dục, 
nghiệp, v.v... được dùng để đại biểu cho ý chí và để biểu 
thị mọi phương diện hoạt động của nó. 

Tưởng không cần lập lại, hoạt động ý chí của người 
ta, trên đại thể, có thê chia thành hai đoạn. Thứ nhất, ý chí 
nội bộ, tức cái gọi là chấp chí hoặc chí hướng. Thứ hai, ý 
chí được đến hành động (trong Thành-nghiệp-luận, Thế 
Thân chia Tư làm ba loại: thẩm-lự-tư (tư làm động cơ?); 
quyết định tư (ý chí nội bộ); và động-phát-tư (hành động)) 
(Đại-chính 31, trang 785, hạ). Trong Câu-xá quyền 13, theo 
ý kiến của Kinh-bộ, đưa ra ba trạng thái của tư là thấm lự, 
quyết định và động phát; Phật giáo gọi nó một cách tóm tắt 
là nghiệp, và lại chia ra làm thân nghiệp, khâu nghiệp và ý 
nghiệp: đó là phương pháp phân loại kế từ Phật giáo 
nguyên thủy cho đến nay. 

Duy vẫn đề ở đây được đặt ra là: ý chí là chỉ toàn bộ 
ba nghiệp hay trong đó chỉ cho cái chấp chí bên trong chưa 
được biểu hiện thành hành động? Về vấn đề này, Hữu-bộ 
hình như chuyên giải thích tư, dục trong phạm vi ý chí nội 
bộ. Trong kinh chia nghiệp thành hai tà-tư-nghiệp và tư-dĩ- 
nghiệp. Căn cứ theo sự phân loại nảy (chẳng hạn như 
(A.vol. II, p. 415); Trung-a-hàm quyển 27, Đại-phạm- 
hạnh-kinh (Đại-chính 1, trang 600, thượng)), tuy cùng là 
phát động ý chí, nhưng giữa khoảng chưa phát và đã phát 
đại khái muốn có sự khu biệt (Bả-sa quyền 113, Đại-chính 


490 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


27, trang 587, thượng; Câu-xá quyên 13). Thí-dụ-sư (Kinh- 
bộ) lại muốn giải thích toàn thể ba nghiệp thân, khẩu, ý là 
một “tư”. Bả-sa luận nói: “Các Thí-dụ sư bảo thân, khẩu, ý 
đều là “tư” (như trên). Lại phân biệt bộ thì kiến lập tham 
dục, sân huệ, tà kiến nghiệp tự tính (như trên). Kinh-bộ, 
theo lập trường sinh cơ chủ nghĩa, thì chủ trương hai 
nghiệp thân, khâu chẳng qua là sự sai biệt của ý nghiỆp. Kế 
thừa ý kiến của Thí-dụ-sư là Thành-thật-luận quyên 6, 
trong Tư-phâm 84 đã nói rõ một cách đơn giản về tính chất 
của tư. Theo đó thì tư có nghĩa là nguyện cầu, mà nguyện 
cầu có nghĩa là lấy ái làm động cơ đề khởi tạo tác. Nói cách 
khác, tư lẫy ái làm động cơ (nhân) rồi sinh nguyện cầu mà 
khởi tạo tác. Do đó, tư, xét về mặt biểu diện, là một bộ 
phận của ý thức, nhưng, theo Thành-thật-luận thì tự do 
phương tiện hoạt động ý thức mà có, cho nên ý thức và tư 
cứu kính chỉ là một. Theo ý nghĩa đó, với ý kiến của Wundt 
lây sự kết hợp giữa cảm tình và biểu tượng làm cho ý thức 
này đầy đủ năng lực là ý chí, có thể nói có điểm tương tự. 
Về bản chất của tư duy có những ý kiến khác nhau, 
nhưng nói một cách đại thê thì ái, dục, tư, hành, nghiệp, 
v...là những tác dụng tâm có liên quan mật thiết với 
nhau, mà về phương diện nghĩa rộng, là đại biểu cho quan 
niệm hoạt động ý chí. 


2- QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA Ý CHÍ. 


Tưởng không cân nhắc lại, tiên khu trong hoạt động ý 
chí của người ta là cảm tình, là khô cảm, lạc cảm. Tránh 
khô tìm vui là nguôn gôc của hoạt động ý chí, là ý chí nội 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 491 


diện tạo thành phản ứng trong tâm ta. Như ái, dục hay 
nguyện cầu, tức tình cảm khổ, vui, là chỉ cái đương thê 
động cơ hóa (theo Câu-xá, dục là “hy cầu tác nghiệp”. 
(Câu-xá quyền 3; Duy-thức luận quyên 5 (Đại-chính 31, 
trang 28, thượng) nói rằng định nghĩa là “lẫy sự mong cầu 
cảnh vui làm tính, hăng hái y theo cảnh vui làm nghiệp”, 
trong Luậnbộ Nam phương thì chú giải dục là 
Kattukamyatà (intention) (Compendium of Ph. p, 244). 
Trên đây, dục chính thực đã được hiểu như động cơ; lại 
như ái, hay thường gọi là tham - có ý nghĩa sâu xa hơn 
động cơ -nếu được coi như một hiện tượng tâm lý thì 
nhưng nhiên nó vẫn là cái đương thê của cảm tình động cơ 
hóa. Ở đây, cái động cơ dẫn đạo để thực hiện toàn thể dục 
tâm là ý nghiệp, hoặc còn được gọi là đương thể của tư, 
thông qua thân, khẩu mà biểu hiện ra bên ngoài) tức là 
nghiệp. Nghiệp này có ảnh hưởng với tổ chức của tâm (hay 
tâm, thân), nó là cái nhân đưa đến quả báo về sau và được 
mệnh danh là “vô biểu sắc” hoặc là đương thể của “nghiệp 
tập” (Hữu-bộ lập riêng vô biểu sắc, Kinh-bộ thì bảo nó là 
chủng tử của tư). Nếu nói theo tâm-lý-học thì nó có thể 
được gọi là ý chí tiềm lực. 


3- Ý CHÍ TỰ DO. 


Liên quan đến ý chí luận, còn một vấn đề nữa được 
đặt ra; đó là: Phật giáo nói như thế nào về ý chí tự do? 
Đứng về phương diện thường thức mà nói thì đây không 
phải là một vấn đề đặc biệt. Bởi lẽ ai ai cũng phải thừa 
nhận rằng, đến một trình độ nào đó, ý chí của người ta là tự 
do. Trên lập trường thường thức thì A-tỳ-đạt-ma Phật giáo 


492 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hăn là chủ trương ý chí tự do. Song, vấn đề ở đây là sự 
quan hệ giữa ý chí tiềm lực, tức tính cách của nghiệp, và ý 
chí hiện thực như thế nào? Nói cách khác, về phương diện 
thường thức, chúng ta đều nhận hoạt động ý chí là kết quả 
của sự tự do lựa chọn, nhưng hoạt động như thế há không 
phải là tính chất tiên thiên đã bẩm thụ, hoặc do tính cách 
mà đã tự quy định sao? Nếu chiếu theo Phật Giáo Nguyên 
Thủy thì vân đề này, ở thời đại Phật, đã có nhiều giải đáp 
mà, nếu nói một cách bao quát, có thê chia thành hai chủ 
trương là quyết định luận và ngẫu-nhiên-luận. Những nhà 
chủ trương quyết-định-luận cho rằng những hành-vi đưa 
đến sự cảm thụ khổ, vui là do một năng lực nào ngoài con 
người chi phối, mà tư-tưởng này lại được chia thành túc- 
mệnh-luận và thần-ý-luận. Còn các nhà chủ-trương ngẫu- 
nhiên-luận thì bảo tất cả hành-vi khổ, vui cũng là những 
hiện tượng ngẫu nhiên, trong đó không có sự liên hệ nhân 
quả nào cả, do đó mà chủ-trương này cũng được gọi là vô- 
nhân-vô-duyên-luận (Anguttara HII, 61, vol. L p. 173, f; 
Vibhanga pp. 367-368). Song, đối với những luận-cứ này, 
đức Phật đều cho là phi-lý mà tuyên bố ngài là người chủ 
trương nỗ-lực-luận. Đức Phật cho rằng những cảm thụ khổ, 
vui của người ta là những hành-vi hiện-thực hậu thiên của 
con người chỉ phối, điều này tôi đã trình bảy ở một chỗ 
khác (Nguyên-Thủy PhậtGiáo Tư-Tưởng-Luận; Con 
Đường Hướng Về Giải Thoát, trang 208). Tuy nhiên, đồng 
thời đức Phật cũng rất coi trọng túc-nghiệp, cho nên ngài 
đã thuyết minh nhiều về túc-nghiệp và, dĩ nhiên, đến một 
trình độ nào đó, cũng thừa nhận ý-chí quyết- -định của người 
ta. Bởi thế mà vẫn đề được đặt ra là: đến một điểm nào là 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 493 


tự do? Và đến điểm nào là không tự do? Về vấn đề này, 
đức Phật đã không có một thuyết minh đặc biệt nào cả, cho 
nên rất khó mà quyết định được. Đến thời-đại Bộ-phái - nói 
một cách đại thể, vấn-đề này có vẻ như không khó khăn 
mấy -vân-đề trên lại được đưa ra luận-cứu, và theo Luận- 
Sự thì Vương-Sơn-Bộ, Nghĩa-Thành-Bộ chủ trương “Tất cả 
đều do nghiệp”, nghĩa là, tất cả hoặc, nghiệp, khổ đều là do 
cái nghiệp từ kiếp trước (K. V, XVII, 3): đó là lập-trường 
của các nhà chủ trương túc-tác-nhân-luận vậy. Đối với chủ- 
trương này, phái chính-thống cho đó là sự ngộ giải rất lớn, 
và Luận-Sự cũng công kích nó kịch liệt. Lại Ty-Bà-Băng- 
Già thì bảo ba luận cứ túc-tác, thần-ý và ngẫu-nhiên đã nói 
ở trên là thuyết của ngoại đạo, và cũng cực lực bài xích. 
Song, điều không may là đã không có một thuyết minh rõ 
rệt nào về căn-cứ của ý-chí tự-do: đó là điều vô cùng đáng 
tiếc! Bản thân tôi rất tiếc, và đã từng nêu vắn-đề này ra để 
thảo luận tại Triết-Học-Hội và đã thu lượm những tài liệu 
thảo luận đó ¡n vào cuốn “Con Đường Hướng Về Giải 
Thoát”. 

Tóm lại, Phật-giáo bảo cái vô-minh căn bản của sinh- 
mệnh và tâm lý là sự tồn-tại của ý-chí. Nếu nói theo ngôn 
ngữ ngày nay thì ý-chí tuy là vật tự-nhiên, phải theo pháp- 
tắc tất nhiên, nhưng trong đó cũng dùng bản chất tinh thần 
mà tự phá vỡ cái vỏ của nó để đi đến phương hướng tự do 
mà nó đã quy định, chính ở chỗ đó mà căn cứ của ý chí tự 
do mới có được ý nghĩa của nó. Song, thật ra, căn cứ của ý- 
chí tự-do-luận chỉ mới được thuyết minh theo lập trường 
triết-học thôi, chứ nếu đứng trên lập-trường tâm-lý-luận mà 
nói thì vấn-đề này lại phải dựa vào nhân-duyên-luận để 


494 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phân giải. Tức là, theo Phật giáo, những hoạt-động tâm-lý 
của người ta được xây dựng trên những mối quan hệ (nhân 
duyên), một mặt tuy không thê được tự đo tuyệt đối, nhưng 
trong cái gọi là nhân-duyên, động-cơ ý-chí, những dục 
vọng, do thức hoặc trí mà, đến một trình độ nào đó, trong 
tác-dụng tâm của người ta cũng có năng-lực của động-cơ 
lựa chọn; điểm này có thể nói đã thừa nhận sự tự do của ý 
chí. Trong Hữu-Bộ-Tôn nói không có đồng-loại-nhân ở vị 
lai chính là có liên hệ đến ý-chí-tự-do-luận. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 495 


“Giốt thứ tua: 
BIÊU-TƯỢNG-LUẬN 
(Trí -Giác - Tưởng) 


1- Ý NGHĨA CỦA TƯỞNG (BIẾÊU TƯỢNG). 

Như đã nói ở trên, khi đối-tượng ngoại-giới xuyên 
qua cửa năm căn đến trung-khu tri-giác thì lúc đó hiện lên 
hình-thái của đối-tượng, và các hình-thái đó được gọi là 
tưởng. Nó tương đương với tri-giác hay tâm-lý biểu-tượng 
của người ta. Trong các A-Ty-đạt-ma, chữ tưởng này được 
định nghĩa bằng nhiều cách. Hoặc định nghĩa nó là tác- 
dụng thủ-tượng, hoặc bảo là “đối với cảnh, thủ tượng sai 
biệt” (Câu-xá quyền 3), hay “đối với cảnh thủ tượng làm 
tính, bày đặt ra những danh ngôn làm nghiệp” (Duy-thức- 
luận quyền 3, Đại-Chính, 31, trang II, hạ). Tựu-trung cách 
giải thích của Phật-Âm là tường tận nhất (p. 110; The 
Expositor IL, p. 146), bởi thế xin kế tóm tắt như sau, 

Tưởng có nghĩa là biết những cảnh-giới sai biệt. 
Tưởng lấy tri-giác làm đặc-tướng, lấy xác nhận làm tác 
dụng, tướng vô-tri-giác thì không có bốn loại tưởng mà do 
cái biết kinh-nghiệm trước”? (abhinnana) mới biết được; có 


? Về cách giải thích của chữ abhinnàna, có thể xem Compendium of 
Philosophy, p. 224. Trong đó chữ abhinnàna được dịch là “trực-tr†” (nfuifive 
knowledge), hay dịch là “cực-tưởng” (ultra thought), nhưng ở đây khóng cần 
phải chú trọng nhiều về cách dịch này, 


496 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tướng tri-giác tức là xác định, cũng như người thợ mộc, đối 
với gỗ, ứng dụng abhinnàna để xác nhận cái biết của họ - 

MNilàdibhedam àrammanam sanJanatiti sannà, Sà 
sãnJàn-analakkhanả pacca-bhinnàmarasà 
gatubhùmakasanmnàh1 no sanJànanalakkhanà nàma natfh1. 
Sanjànanalakkhanà va và pan ettha abhinnànena san-Jànàti 
sả pacca bhinnànam nàma hoti ti. Tasmà vadhakissa 
dàrumhJ abhinnànam katva puna tena abhinnàuena tam 
paccàbh1iJananakàle purisassa kalati-lakàdi-abhinnanam 
sallakkhetva puna tena abhinnànena asuko nama eso tỉ 
tassa paccabhiJànanakàle ... (Atthasàlini p. 110). 

Theo cách giải thích khác nữa thì như thế này: 
Tưởng là do nhiếp thủ tất cả tác dụng mà làm tướng tri- 
giác, lại cho đặc-trưng tri-giác ấy cái lý-do tác dụng, cũng 
như người thợ mộc đối với gỗ. 


Apara nayo: sa bhasangàhikavasena hi 
sanJànanalaykha-nả sanna puna 
sanJànananimittakàranarasa, dàruàdisu tacchapadayo viyo - 
(Atthasà mi p. 110, The Exposttor I, p. 147). 

Nếu nói một cách đơn-giản thì nhận-thức đối-tượng là 
do cái biết kinh-nghiệm nói trên, có hơi xác nhận về cách 
phân-loại, như nói đây là cái máy, kia là người, cái tác 
dụng chỉnh lý tổng hợp là ý nghĩa của tưởng. Mà sự nhận- 
tri này chỉ là điểm bất-đồng giữa cảm-giác (xúc) và tưởng 
(biểu tượng), cho nên Phật-Âm đã tận-lực thuyết minh về 
điểm này: đó là chỗ thấy biết trác việt của ông. 

Song, điều cần chú ý là: tác dụng tưởng này không 
phải chỉ do sự kích-thích từ ngoại-giới mới có, mà nó lại 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 497 


phát sinh ngay từ nội bộ nữa. Chắng hạn, do ký ức hoặc 
tưởng-tượng mà làm cho một vật gì đó hiện lên hình thái 
trong tâm-tư thì tác dụng â ấy cũng là một loại tưởng. Đây là 
điểm ta không thể bỏ qua. Điều này cứ xem trong Ni-kha- 
đa nói có lục-tưởng cũng đủ rõ. Lục tưởng tức là chỉ cho 
tri-giác phát sinh từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà trong 
đó, năm phần trước chính là tưởng do sự kích-thích từ bên 
ngoài mà có, còn phần thứ sáu là ý thì chính là ký-ức hay 
tưởng-tượng phát sinh ngay từ bên trong vậy. Thành-thật- 
luận nói “Thủ tướng giả-pháp nên gọi là tưởng” (quyên 6, 
Tưởng-ắm phẩm 77), chính là chỉ điểm này. Ở đây, chúng 
tôi không dịch chữ tưởng bằng tri-giác mà dịch là biểu- 
tượng ra, nó còn bao hàm cả tưởng-tượng biểu tượng và 
ký-ức biểu-tượng nữa. Và ý nghĩa đó đã được biểu hiện rõ 
trong đoạn trên. 

Tóm lại, vì tưởng bao hàm tính-chất như thế nên tính- 
chất đó rất tương tự như tác-dụng của thức, mặc dù trong 
Luận-Bộ cũng có khu-biệt giữa chúng. Chăng hạn, trong 
Thuận-chính-lý-luận quyền II (Đại-chính, 29, trang 295, 
thượng), nói rõ về sự khu biệt giữa thức và tưởng như sau: 
“Cái biết tất cả thê của các cảnh-giới đó gọi là thức, cái thủ 
riêng danh tướng gọi là tưởng”. Như vậy, nói một cách đại 
thể, tri giác là tác-dụng của thức; biểu tượng cụ thể là ý- 
nghĩa của tưởng (như vô-thùng-tưởng, vô-ngã-tưởng, kinh 
cú-tưởng, tuy có quan hệ với biểu-tượng nhưng thật thì nó 
là tác dụng phán đoán - tham-chiếu Thành-thật-luận quyền 
6, Tưởng-âm-phẩm 77). Thế thì, Phật giáo nói tưởng là chỉ 
cái tác dụng của một hình-thái suy-tư nào đó trong tâm, tuy 
có liên quan mật thiết với suy lý, phân biệt và phán đoán 


498 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


v.v..., nhưng chính nó vẫn chưa tiến tới địa-bộ đó. Vậy ta 
có thê giải thích tưởng là chỉ cho cái trạng-thái của suy lý, 
phân biệt và phán đoán đã biên thành cô lập. 


2- KHÁI NIỆM 


Do đó mà vẫn-đề dược đặt ra là: biểu-tượng tiến hành 
như thế nào để biến thành khái niệm? Trong kinh bảo tri- 
giác là khảo-lự, khảo-lự là phân biệt, nhưng cái quá-trình từ 
khảo-lự, phân biệt đến khái-niệm-hóa tất kinh ra sao? Rất 
không may là cho tới nay vẫn chưa có sự thuyết minh rõ 
ràng nảo cả. Ở đây chữ tầm được dịch là khảo-lự, khảo lự 
thường được dùng song song với tư (hay quan). Tầm và Tư 
tuy là cách phiên dịch của Trung-Quốc, nhưng ý nghĩa của 
nó không phải có điểm bất định. 

Phổ thông, người ta thường giải thích: tầm là sự quan 
sát thô, tư là sự quan sát tế. Trong ý nghĩa này, cái gọi là 
khảo-lự, phân biệt tựa hồ có bao hàm ý nghĩa phân tích và 
tổng hợp. Nhưng cái thuận-tự từ phân tích, tông hợp tiến 
đến chủng-khái-niệm loại-khái-niệm như thế nảo thì vẫn 
chưa được rõ. Ngoài tưởng ra đại khái Phật-giáo còn nói 
đến tác-dụng tâm-lý khái niệm ư? Nếu nói một cách đại thể 
thì trong tưởng đã bao hàm ý-nghĩa khái-niệm rồi, điều này 
cứ xem cách giải thích của Phật-Âm sẽ rõ. Phật-Âm bảo 
tưởng là tác dụng xác nhận, hay là tái-xác-nhận; hoặc bảo 
là “do nhiếp hết thảy tác-dụng làm tướng tri-giác”. Vì xác- 
nhận hay tái-xác-nhận là lấy một biểu-tượng nào đó chiếu 
theo một khái niệm nhất định, kiểm điểm sự đồng dị của nó 
rồi nhận-định biểu tượng ấy thuộc nghĩa khái niệm. Còn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 499 


bảo là “nhiếp hết thảy tác-dụng” chăng qua chỉ là biểu hiện 
nó một cách rõ ràng mà thôi. 

Trong Phật giáo hiển nhiên không có danh từ nào 
tương đương với danh từ khái-niệm. Tuy nhiên, trong tâm- 
sở-luận có cách dùng chữ gần giống như khái-niệm: đó là 
chữ Phạm prajnapti (thi thiết) và danh từ thi-thiết trong Ba- 
li. Đặc biệt trong Đạt-ma-tăng-g1à-ni thuộc Luận-bộ Nam- 
phương đã khảo sát đến danh từ pannatti này rồi (No 1306 - 
1308, Mrs. Rhys Davids Tr. Pp, 346 - 341). Đến A-tha-tát- 
lợi-ni của Phật-Âm thì trong các pháp cảnh đã bao hàm lục- 
nội-xứ, tam-tướng, tam-vô-sắc-uân (tức thụ, tưởng, hành), 
thập-ngũ-vi-tế-sắc, Niết-bàn và pannatti (Atthasàlini p.80. 
The Expositor I, p, 126) đại ước cũng được kế trong đó. 
Rồi đến A-nâu-lâu-đà-A-tỳ-đạt-ma-pháp-yếu-luận thì chia 
vạn-hữu, tức hết thảy mọi đối tượng của nhận thức, thành 
năm vị: I-Tâm, 2-Tâm-sở, 3-Tịnh-sắc, 4-Thì-thiết, 5-Niết- 
bàn (Compendium of Ph. P. 4 Ibid p. 198). Mà pannatfi 
(khái niệm) này lại được chia thành sadda Pannatti hay 
nàma panmnaffiI và attha pannatti (Compendium of Ph. P. 4 
and 198). Trong đó, nghĩa thi-thiết tương đương với khái 
niệm nội bộ, còn danh từ thi-thiết là chỉ cái danh-xưng căn 
cứ trên khái niệm đó và, dĩ nhiên, cũng là kết quả của tác 
dụng khái niệm. 

Sau đây, tuy hơi phiền phức, nhưng cần phải trích dẫn 
một đoạn trong A-tỳ-đạt-ma-pháp-yếu-luận để nhận xét về 
điểm này: 

Trước hết là pannatti ám thị đất và núi v.v.. là tình 
hình biến hóa từ thiên nhiên mà ra. Thứ đến, pannatti chỉ về 


500 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nhà cửa, chiến-xa, hà-mã-xa v.v... là biến hóa từ vật-chất- 
cấu-thành. Lại có pannatti về người, cá nhân là từ ngũ-uân 
tích-tụ mà ra. Lại có pannatti về hang động là từ chỗ không 
tiếp xúc mà ra. Rồi có pannatti tương đương với khắp nơi, 
lây vật này vật kia làm nhân, phát xuất từ tâm tu dưỡng. Sự 
khu-biệt này dĩ nhiên không tôn tại theo ý nghĩa đệ-nhất- 
nghĩa, nhưng bất luận thế nào đi nữa nó cũng là đối tượng 
của tâm vì nó biểu hiện hình ảnh của vật ... (Abhidham- 
matthasangaha p. 39 Compendium of Ph. Pp. 189 -199). 

A-ô-ân-thị chú thích về điểm này (e không phải y theo 
sự chú-thích ở Tích-Lan), cho attha-pannatti có mười hai 
loại: I-tajjà pannatti chân-như (đệ nhất-nghĩa): 2-upàda 
pannatti từ đệ-nhất-nghĩa mà ra; 3-samuha pannatti tập-hợp 
quan-niệm; 4-JatI pannatti chủng hay loại quan niệm; 5- 
santhàma pannatti hình trạng quan niệm (từ hình trạng vật 
mà ra); 6-disa pannattI phương hướng; 7-kàla pannattI thời- 
gian; 8-akàsa pannatti không-gian; 9-nimitta pannattI tri- 
giác biểu-tượng; 10-natthi-bhàva pannatti phi-hữu; II- 
santati pannatti kế-tục (y vào sự kế tục đồng nhất); 12- 
sanketa pannatti phương tiện quan niệm (Compendium of 
Ph. P. S5). 


Như đã nói ở trên kia, rất tiếc cho đến nay người ta 
vẫn chưa được hiểu rõ là những quan niệm này được cấu 
tạo bằng những tác dụng tâm-lý như thế nào. Về mặt tâm- 
lý-luận thì như thế chưa đủ, nhưng giữa các A-tỳ-đạt-ma- 
luận sự thật đã đạt đến khái-niệm-luận một cách rất rõ ràng. 
Song quan niệm đã đạt đến này có trực tiếp đại biểu cho 
thực-tại-luận không, hay chăng qua chỉ là quan niệm mà 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 501 


thôi? Điểm này, bên Tây-phương có sự tranh-biện về duy- 
danh-luận và thực-tại-luận; trong Phật giáo, ở thời đại Bộ- 
phái, có Hữu-bộ chủ trương Thực-tại-luận, như tâm-bất- 
tương-ưng-hành-pháp của Bộ này chẳng qua chỉ là một 
thực-tại-hóa pamnatti mà thôi; điểm này đã được trình bày ở 
trên rồi. Ngược lại, thuyết-giả-bộ thuộc Đại-chúng-bộ hoàn 
toàn đứng trên lập trường Duy-danh-luận. Thượng-tọa-bộ 
nam-phương không cho đó là ý nghĩa tồn-tại chung cùng, 
về điểm này, tuy có vẻ như duy-danh-luận, nhưng ở điểm 
được thừa nhận là đối-tượng của tâm, thì nó cũng lại có vẻ 
như thực-tại-luận và, có thể nói, đó là khái-niệm chủ-nghĩa 
(tham chiếu Compendium of Ph. P. 6). 


502 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Ó¡/Ø tu năm: 
TÁC DỤNG THÓNG NHÁT 


1- HÀNH VÀ THỨC LÀ NGUYÊN LÝ THÓNG NHÁT 


Những điểm được trình bày trên đây -tuy có quan hệ 
hỗ tương là liên quan đến những yếu tố chủ yếu của tác 
dụng tâm lý. Vấn đề được nêu lên ở đây là: Cái nguyên lý 
thống nhất những yếu tô đó thành một tâm mà làm cho hoạt 
động là gì? Tâm lý của người ta do nhiều yếu tố thành lập, 
nhưng ít ra, trên tác dụng cụ thể, cũng có một nguyên lý 
thống nhất. đương nhiên, nếu coi đây là vấn đề Hình nhi 
thượng học thì, như đã nói ở trên, ý kiến giữa các nhà chủ 
trương Sinh cơ luận và Cơ giới luận tuy có chỗ bát đồng, 
nhưng vấn đề ở đây trước sau vẫn là vấn đề tâm lý luận, tức 
làm thế nào có được nguyên lý tác dụng tâm lý của người 
ta? Theo Phật giáo Nguyên thủy, sự thống nhất của tâm, 
trên đại thể, theo hai phương diện. 

Thứ nhất, chủ yếu đứng trên lập trường hoạt động mà 
nói, cái nguyên lý thống nhất những tác dụng tỉnh thần của 
ta là hành. Nếu nói một cách ngiêm khắc thì ý nghĩa của 
hành rất lờ mờ, nhưng trên đại thể, hành là tổng-xưng các 
hoạt động tính của tâm. Phật giáo nguyên thủy cho đó là 
nguyên lý thông nhất tâm: điều này cứ đọc trọng các văn- 
hiến cũng có thể thấy. Như: 

“Này các Tỳ-Khưu! Các ông lấy gì gọi là hành? Này 
các T)-Khưu! Táp-hợp những cái được tập hợp nên gọi là 
chư hành. Tập hợp những cái được tập hợp là làm cho sắc 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 503 


là sắc, tập hợp những cái được tập hợp làm thụ là thụ, tập 
hợp những cái được tập hợp, làm cho tưởng là tưởng, tập 
hợp những cải được tập hợp làm cho hành là hành, tập hợp 
những cái được tập hợp, làm cho thức là thức, tập hợp 
những cái được tập hợp. ” 

Hoạt động tính này của tâm được coi như là tac dụng 
thông nhất những tác dụng của tâm. Theo ý nghĩa â ấy trong 
số các học giả Âu-châu, cũng có người trực tiếp dịch là 
syntheses (Compendium of Ph.p.274 and 1ts foot notes) 
Cách nhận xét của họ là theo lập trường nhận thức, và, như 
vậy. thức trong ngũ uẩn là tương đương với tác dụng nảy. 
Nếu nói theo nghĩa rộng thì thức tương đương với tác dụng 
của ý thức nhất ban. Trong Ni-kha-da gọi là vijàti (nhờ 
phân biệt mà bíiêt nên gọi là vinnàna) (C £.S.N.vol.HIH. p. 
87). Lúc đó đôi tượng của nhận thức, quan niệm hay biêu 
tượng, trở thành trung tâm, đại khái đó là ý nghĩa thống 
nhất tâm của người ta. Phật giáo nguyên thủy lấy hành làm 
chủ, lấy hoạt động và vô thức-thê làm nguyên lý thống nhất 
của tâm, lấy thức làm nhận thức thể, làm nguyên lý thống 
nhất của tâm, lấy vô-ngã luận làm bối cảnh, trên tâm lý 
luận quan hệ, ta nhận thấy CÓ SỰ thống nhất, do đó mà tâm 
lý luận đã rất phát triển. Có điểm lờ mờ trước hết là hành. 
Theo Câu-xá-luận thì trong hành có 44 tâm sở. Quan niệm 
về thức thì xưa kia nghiêng hắn về ý nghĩa nhận thức để 
giải thích, nhưng ý thức nhất ban lại là vũ-đài hoạt động 
của các tâm-sở. Do đó, vấn đề được nêu lên là: trong ý 
thức, cái nguyên lý thống nhất các tâm sở đó là gì? Nói 
cách khác, trong các tâm sở, ý thức được thống nhất bởi 
những tác dụng tâm sở như thế nào? 


504 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


2- TÁC Ý VÀ TAM MUỘI LÀ NGUYÊN LÝ THÓNG 
NHÁT. 


Theo A-ty- -đạt-ma thì trong những tác dụng, cái quá 
trình thống nhất ý thức của người ta là hành, nhưng, nếu đề 
cập đến tác dụng chủ yếu, thì đại ướt có ba loại. Một là tác- 
ý; hai là tam muội, hay tâm nhất cảnh; và ba là tư. Có thê 
nói ba tác dụng này đều cùng phát sinh bởi sự thống nhất 
của tâm ta. Song, thật ra, ba tâm sở trên đây chỉ là sự phân 
tích theo lập trường bất đồng của một tác dụng thống nhất 
mà thôi. 

Thứ nhất là tác-ý. Theo sự giải thích của A-tỳ-đạt-ma 
thì tác ý lẫy cảnh giác làm tướng (Câu-xá quyền 4). Duy 
thức-luận thì bảo lây cảnh-giác làm tính, dẫn tâm tới cảnh 
làm nghiệp (quyên 3, Đại chính,31, trang 11).Tác-ý chính 
là tương đương với sự chú ý của người ta. Phật Âm giải 
thích nó như sau: “Tâm thường làm bạn với tác ý để đến 
một cảnh nhất định. Nếu không có tác ý thì tâm cũng như 
con thuyền không lái, mất mục tiêu, không thể đi đến bất 
cứ cảnh nhất định-nào” (Compendium of Ph. P. 283). Tức 
tác ý là tác dụng làm cho những tác dụng tâm của người ta 
chuyên chú vào một đối tượng hay một quan niệm nhất 
định, không có tác ý thì tâm không thể đi đến chỗ thống 
nhất. Ngũ-Đức bảo rằng chú-ý và thống- giác chăng qua là 
phương tiện bất đồng của một quá trình đồng nhất mà thôi. 
Điều này trong tâm-lý Phật giáo cũng nói thế, tức là loại 
đại địa pháp ( biến hành) đã trình bày ỏe trên, được coi như 
một cơ sở của hết thảy hoạt động của tâm, Song, theo tâm 
lý Phật-giáo, tác ý này trước sau vẫn là tác-dụng dẫn khởi 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 505 


tâm.Nếu lại khảo sát nó trong trạng thái thống nhất thì nó là 
tam muội, hoặc tâm nhất cảnh. Có thể nói tam muội là tác 
dụng làm cho tâm dần dần tập chú vào một điểm, nếu nói 
theo ngôn ngữ ngày nay, thì đó là tiêu điểm khiến cho 
chuyên chú vào ý thức. Duy-thức-luận, quyền 5(Đại-Chính, 
31. trang28, trung) nói: “Đối với cảnh sở -quan tâm chú 
vào một cảnh, không tấn loạn làm tính, y vào trí làm 
nghiệp”. Tức là chỉ các tác dụng do chuyên chú mà làm cho 
sự biểu hiện của đối tượng trở nên rõ ràng. Dĩ nhiên, tác 
dụng đó đối với tác ý nói trên cũng cùng là nguyên-lý 
thống nhất tâm. Phật-Âm đã giải thích cái tính của tâm-nhất 
cảnh như sau: 

“Tâm-nhất-cảnh là cái trạng thái tâm tập chú vào 
một điểm; còn gọi là tam-muội. Tưởng của nó, theo cổ-ký- 
lục (Atthakathà) nói như thể này: Tam-muội lấy thượng thủ 
làm tướng hay lấy bất động làm tướng. Cũng như cải đòn 
nóc kết hợp tắt cả những thành phân kiến trúc khác trong 
một ngôi nhà, nên gọi là thượng-thủ. 

Cũng thế, tất cả các thiện pháp điều do tâm hòan 
thành Hoặc tam-muội là thượng thủ của hết thảy pháp `. 

Điều chúng ta cần chú ý ở đây là : Tam-muội tuy lấy 
bất động làm tướng, nhưng không thê vì thế mà bảo nó là 
tính-chỉ. Tâm sinh diệt từng giây phút : đó là định luật của 
Phật-giáo. Cái gọi là tâm-nhất-cảnh-tính quyết không có 
nghĩa gò bó là đứng yên một chỗ, mà là lưu-chú từng sát- 
na, khiến cho tâm chuyên chú vào sự lưu chú đó gọi là tam 
muội. Thượng tọa bộ phản đối ý nghĩa này. Nhưng theo 
Luận sự, Bắc- đạo-phái, hay Hữu Bộ lại nói 


506 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


*Citasantatisamadhi ” (sự kê tục của tâm cũng là Tam - 
muội)”. Tôi cho răng ý kiên đó râ đúng. 


3- ĐẶC BIỆT LUẬN VỀ HAI TÂM CÙNG KHỞI HAY 
KHÔNG CÙNG KHỞI. 


Như vậy, theo Phật-giáo, tam-muội, tức chú ý, là 
trung tâm hoạt động ý thức của người ta. Nếu đứng, về 
phương diện biểu tượng mà nói, thì tam-muội có thống 
giác. Về vấn đề này, giữa Bộ-phái Phật-giáo, đã nảy sinh ra 
những nghị luận rất thú vị. Có thể nói, đó là vấn đề liên 
quan đến phạm vi của sự chú ý. Có thể cùng một lúc chú ý 
đến nhiều điểm được không ? Nói theo thuật ngữ là: trong 
một lúc, có thể có “nhị tâm câu khởi” không? Chiếu theo 
các văn hiến, nếu đem ra luận cứu thì đây tựa hồ là một vẫn 
đề rất khó khăn. Theo Tôn luân-luận thì mạt phái thuộc đại 
chúng-bộ cho rằng trong một lúc có thể có nhiều thức cùng 
sinh khởi, mhưng theo Luận-sự thì đó là chủ-trương của 
Đông-sơn-bộ và Tây-sơn-bộ.Thành-thật-luận, quyển 5, 
Thức-câu-sinh-phẩm 75, đã trình bày rõ lý do về vắn-đề 
này, Thành-thật-luận bảo: chăng hạn có người trong một 
lúc mắt nhìn bình nước, tai nghe tiếng nhạc, mũi ngửi mùi 
hoa, miệng ngậm hương vị, như thể há không phải cùng 
một lúc có thể tưởng khởi nhiều biểu tượng khác nhau? 
Luận-sự cho đó là “nhất thời tác ý nhất thiết” (trong một 
lúc chú ý đến tất cả). Phản đối ý kiến đó mà chủ trương 
“Nhất-thời-nhắt-thức-luận” (trong một lúc chỉ có một thức) 
là Nam-phương Thượng-tọa bộ, Hữu bộ (Bà-sa quyên 1, 
Đại chính, 29, trang 719, hạ), Thành-thật -luận (quyên ` 
Thức-bất-câu-sinh-phâm 76) v.v..., nhất là Kinh-bộ, theo 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 507 


bà-sa-luận,bảo sự sinh khởi của tâm và tâm sở cũng như đi 
qua một khúc hiêm-lộ chật hẹp, quyết không thể hai người 
cùng sánh vai nhau mà đi (bà-sa quyền 16, Đại chính 27, 
trang 79, hạ). Cùng một luận điệu Ấy, Thnhf thật luận 
(quyền 5), Thức-bất-câu-sinh-phẩm 76, cũng lại trình bày 
lý do đó như sau: sự sinh khởi của thức tất phải y vào niệm 
(có nghĩa, tác ý), cho nên, trong một lúc quyết không thể 
nhiều thức cùng khởi nếu trong một lúc có nhiều tâm sinh 
kjhởi, thì quá khứ tâm và vị lai tâm cũng phải đồng thời 
sinh khởi, và nếu như vậy thì hoạt động tâm lý biến thành 
diệt vong. Nhiều thức cùng khởi trong một lúc như người ta 
thấy, chăng qua chỉ là những tác dụng tâm trình hiện một 
cách quá nhanh chóng cũng như tướng trạng của một chiếc 
vòng lửa trên đầu nén hương khi người ta xoay nhanh nén 
hương đó mà thôi. (Theo Luận-Sự 14, 3 thì Bắc-đạo-phái 
bảo “ Nhãn thức không gián đọan, nhĩ thức sinh” (chủ - 
trương tâm sinh khởi liên tục, không gián đọan). Theo ý 
kiến riêng tôi thì chân lý có thể Isf ở khoảng giữa. Theo 
tâm lý thực nghiệm, sự chú ý của người ta cũng hơi rộng, 
tức dù cho trong một giây lát cũng có thể, đến một trình độ 
nào đó, nhận thức được những sô hạng bắt đồng ( Chẳng 
hạng, ta thử thí nghiệm, trong phòng tối, viết lên bảng từ số 
1 đến số 10, rồi dùng đèn bấm chiếu lên thì trong giây lát ta 
có thể nhận thức được vài ba chữ số chứ không phải chỉ có 
một) Đại-chúng-bộ nghiêng hăn về phương diện khóang 
trương đẻ quán sat vấn đề này ; còn Thượng-tọa-bộ thì chỉ 
quan sát cái mức độ trình hiện cực nhanh của nhận thức 
cho nên đã có những ý kiến bất đồng như trên. Song, bất 
luận thế nào đi nữa, tác dụng thống nhất tâm vẫn là hai tâm 


508 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


sở tác ý và tam muội đã nói ở trên, mà đặc trưng của chúng 
là biêu tượng minh bạch (tức nhận thức), đây là một sự thật 
hiên nhiên. 


4- TƯ LÀ NGUYÊN LÝ THÓNG NHÁT. 


Về phạm vi rộng, hẹp của sự chú ý, giữa các bộ phái 
cũng có những ý kiến bất đồng. Nói chung, trong tác-ÿ và 
tam muội có sự thống nhất ý thức : đó là điểm không còn 
phải tranh luận. Nhưng sự thống nhật đó tuy lấy phương 
diện biểu tượng làm chủ, song nếu lại khảo sát nó về 
phương diện phát động của tâm thì bất luận là tác ý hay tam 
muội đều quy định sự phát động của tâm vào tác dụng 
thống nhất. Mà sắp đặc sự phát động của tâm là tư, tức ý 
chí, đứng trên lập trường này mà nói thì ý chí là tâm lý 
nguyên lý thống nhất âm tôi cao. Phật Âm đã giải thích về 
điểm này rất rõ rằng. Sau đây xin trích dẫn sự giải thích của 
Phật Âm về cefanà : 

“Lấy thẩm lự làm tư, cùng các pháp tương ưng kết 
hợp với cảnh làm nghĩa. Đặc chất của nó là tư lự, mà đặc 
chất có nghĩa là tâm tính. Lấy ý dục làm tác dụng, nghĩ về 
bốn địa là tướng thẩm lự. Tất Cả tướng thẩm lự tức là tác 
dụng ý dục, mà chủ yếu là sự tôn tại của thiện, ác. Vì tư là 
cơ sở của thiện, ác, cùng các pháp tương ưng là một bộ 
phận tác dụng, song tư cũng phi thường hữu lực, trình hiện 
hai lớp nô lực và hai lớp phần phát. Theo ý nghĩa ấy, các 
bực thầy ngày xưa nói : Tư là người tạo tác, là tự tôn, là 
điền chủ. Như người điền chủ thống lĩnh 55 (tâm sở) người 
thợ gặt thu hoạch mùa màng cho mình, và gieo trồng vụ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 509 


khác. Những người này phi thường nỗ lực, phi thường phần 
phái, hai lớp nô lực, hai lớp phần phát; người điển chủ một 
mặt tự làm, mặt khác, đốc thúc thợ thuyền, và cung cấp cho 
họ nào nước uống, thức ăn và hoa trải (phân phối công 
việc) ” -(Atthasàlini, p. 111, The Expsitor p. 147). 

Lập trường của Phật giáo vốn là chủ nghĩa chủ ý. Vì 
thế nên Phật giáo nguyên thủy mới lấy hành làm nguyên lý 
thống nhất. Đến Bộ-phái Phật giáo tuy có chia thành nhiều 
học phái, mhưng cái tinh thần ấy vẫn là căn để trong tất cả 
lĩnh vực khảo sát, và trong tâm lý-luận đã lấy trung tâm của 
hành, tức tư, làm nguyên lý thống nhất chủ động thật không 
có gì là lạ cả. Nghĩa là, tâm sở tuy có nhiều nhưng tất cả 
đều do tư chi phối và kết hợp. Về điểm này, các nhà tâm- 
lý-học ngày nay lấy chủ nghĩa chủ ý để thống nhất tâm, có 
thê nói, cuối cùng, muốn tìm cầu sự kinh quá của ý chí vậy. 


510 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Giất tớ sáu 
KÝ ỨC VÀ LIÊN TƯỞNG 


1- KÝ ỨC VỚI NGHIỆP TẠP. 


Trở lên tuy đã quy định hiện tượng kinh quá của tâm, 
nhqưng, để tiện khảo sát, ta hãy tạm cho nó định trụ đẻ nói 
rõ tác dụng của nó. Song, thật ra, tâm thường là niệm niệm 
sinh diệt, cho nên không phải phút nào ngừng lại ở cùng 
một trạng thái. Nghĩa là cứ tâm niệm trước diệt thì tâm 
niệm sau khởi, niệm trước nhường chỗ cho niệm sau, cứ 
thế nối nhau, không lúc nào ngừng. bởi vậy, tác dụng tâm- 
lý là niệm niệm tương tục. 

Tuy nhiên, tâm không dống như một dòng nước chảy, 
hoặc ngọn đèn cháy. Nó không ngững chỉ có tính cách 
tương tục, mà một mặt tương tục, mặt khác lại tích tụ 
những kinh nghiệm đã qua, trong đó, nếu đứng về phương 
diện ý thức mà nói, thì có tác dụng ghi nhớ (ký ức), còn 
nếu đứng về phương diện vô-ý-thức mà nói, thì trong đó, 
tính cách nghiệp tập đang hình thành. Về nghiệp-tập sẽ xin 
trình bày sau, ở đây cần nói về ký ức trước đã. 


2- CHỦ THẺ CỦA KÝ ỨC. 
Phật-giáo gọi ký ức là niệm hay ức niệm. Từ thời đại 
Phật giáo nguyên thủy, tác dụng tâm này đã luôn luôn được 
nói đên, nhât là đên A-ty-đạt-ma lại đặc biệt cho nó là rât 
trọng yêu, Hưữ -Bộ kê nó là một trong mười đại địa pháp. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 511 


Duy-thức thì liệt nó vào một trong năm Biệt-cảnh, điều này 
đã được nói rõ ở trên rồi. 

Ký-ức là nhớ lại những kinh nghiệm đã qua. Song, 
trong những tâm tác dụng, ký ức là một vẫn đè hết sức 
phiền toái tiềm lại trong mọi pháp tướng, nên đến A- -tỳ-đạt- 
ma, vân-đề này đã được bàn luận đến một cách rất náo 
nhiệt. 

Vấn đề đầu tiên được đặt ra là: chủ-thể của ký ức là 
gì? Thông thường, theo Phật giáo, vấn đề sẽ trở thành rất 
khó khăn nêu cho ý thức là hiện tượng king quá thì một khi 
kinh nghiệm tiêu diệt lại tìm cầu cơ sở để tái khởi. Những 
Bộ phái chủ trương sinh cơ chủ nghĩa muốn từ căn để lưư 
chuyên của ý thức thừa nhận một cái gì đó không những có 
lý do để giải quyết vẫn đề luân hồi luận, mà còn có ý nghĩa 
muốn tìm cầu nguyên lý ký ức nữa, điểm này cũng đã được 
trình bày ở trên rồi. Cái lý do mà ngoại đạo vin vào để bác 
tâm lý luận của Phật giáo đại khái cũng liên quan đến vấn 
đề ký ức và nghiệp này (chẳnh hạng như phần chú thích 
của Vyàsa trong Yogasutra 49).Nếu phải nói đến lý do mất 
rồi lại tái khởi như thế nào thì thật hơi có điểm phiên tạp, 
cho nên, giữa các nhà chủ trương Hữu-ngã-luận cũng có 
tranh biện về vấn đề này, cứ xem Chính -lý-phái luận về 
điểm này cũng đủ rõ. Nhưng điều thú vị là luận Đại-tỳ-bả- 
sa, từ quyển I1 đến quyền 12 (Đại chính, 27, trang 35. 
thượng-58), khi bàn về vấn đề này, trước hết lập ra nhiều 
thuyết, trong đó, một cách ngoài ý muốn, có đề cập đến cả 
những thuyết của ngoại đạo. Nếu theo Bà-sa thì trước hết 
có các nhà gọi là Chư Pháp-tương-ân-luận, cho rằng trong 


512 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tất cả các pháp hữu vi đều có cái gọi là trú phân và dạ phân. 
Khi trú phân hiển hiện thì dạ phân, tuy vẫn có đấy nhưng 
không hiển hiện mà ẩn trong trú phân, cũng thế, khi là dạ 
phân thì trú phân cũng vậy.Kinh nghiệm ức niệm khi trú 
phân là dạ phân; kinh nghiệm ức niệm khi dạ phân là trú 
phân. Theo ý nghĩa đó thì tâm có hai tác dụng: A và B thay 
đổi nhau. Khi A trong thái tiềm ấn thì nắm giữ kinh nghiệm 
hoạt động của B, khi B trong thái tiềm ẩn thì nắm giữ kinh 
nghiệm hoạt động của A. Thứ đến là thuyết của các nhà 
chủ trương Chư pháp-tương-biến-luận. thuyết này cho rằng 
sự tương biến của các pháp cũng như yết-lạt-lam biến thành 
ngạch bộ-đàm, lá xanh biến thành là vàng. Như vậy, ký ức 
y tồn nơi tương biến này, kinh-nghiệm của tiền vị dẫn tục 
nhưng thật thì vẫn còn có chỗ chưa được rõ ràng. Thứ ba là 
thuyết của các nhà chủ trương Chư-pháp-tương-vãng-luận. 
thuyết này bảo rằng kinh nghiệm của tiền vị đi qua hậu vị 
tức ở hậu vị không diệt, đó là nguyên lý ký ức. Thuyết này 
có điểm bất đồng với Thuyết Tương biến nói ở trên. Bả-sa 
luậnnêu lên hai điểm: 

Một: Tương biến luận chỉ thừa nhận sự biến hóa, 
không nói kinh nghiệm của tiền vị đi qua hậu vị; trái lại, 
tương vãng luận thì chủ trương có đi qua hậu vị cùng với 
kinh nghiệm của hậu vị đồng nhất tăng trưởng: đó là điểm 
bất đồng giữa hai thuyết. Hai: Tương-biến-luận bảo tiền vị 
và hậu vị không phải một, cũng không phải khác, ngược 
lại, Tương-vãng-luận thì cho rằng tiền vị và hậu vị cũng là 
một mà cũng khác nhau, đây cũng lại là điểm bất nhất trí. 
Tương biến luận cho rằng kinh nghiệm của người ta cũng 
như một đốm lửa bén sang một đốm khác, một mặt biến 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 513 


hóa dần, một mặt do nguyên lý liên tục mà có hiện tượng 
ký ức ; Tương vãng luận thì bảo như giọt nước, một mặt 
theo thứ tự cùng đọng lại, thêm đầy lên, mặt khác lại theo 
thứ tự mà rõ xuống dần, kinh nghiện của người ta cũng thế. 
Thứ tư là thuyết của các nhà chủ trương Tiền hậu nhất giác 
luận. Giác tức là tác dụng của tính biết, tuy có nhiều thứ 
khác nhau, nhưng bản tính của chúng thì đồng nhất, cho 
nên bảo trì được kinh nghiệm trước, và kinh nghiệm sau có 
thê đủ ức niệm (thuyết của Số-Luận?). thứ năm là thuyết 
của các nhà chủ trương Ý-giới-thường-trụ-luận. Thuyết này 
cho rằng lục thức tuy biến hóa nhưng ý-giới thì thường trụ 
cho nên mới có khả năng ký ức. Thứ sáu là thuyết của các 
nhà chủ trương Nhị ấn luận. Họ bảo rằng uấn tô chức thành 
tâm ta có hai loại là căn bản uẫn và tác dụng uẫn; tác dụng 
uân thì biến hóa nhưng căn bản uân thì thường trụ, vì vậy 
mà có thể ghi nhớ, không quên mất. nhận xét theo Tôin- 
luân-luận thì đây có vẻ ang áng như thuyết của Kinh -Bộ, 
nhưng không chừng đó là thuyết của ngoại đạo cũng nên. 
Thứ bảy là thuyết của các nhà chủ trương Tiền-hậu-truyền- 
đạt-luận. Thuyết này cho rằng tâm thông suốt đến chỗ sâu 
kín, kinh nghiệm trước do tâm trước truyền đến tâm sau, do 
đó có nguyên lý ký ức tồn tại. Ở đây tuy có điểm tương tự 
như thyuết tương vãng luận nhưng tương vãng luận bảo 
kinh nghiệm trước cứ thế truyền đến kinh nghiệm sau, trái 
lại, thuyết này thì bảo tâm trước truyền đến tâm sau, so với 
tương-Vãng-luận có vẻ hơi có tính cách máy móc. 


514 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


3- ĐIÊU KIỆN KHẢ NĂNG CỦA KÝ ỨC. 


Về sự bảo tồn ký ức tuy có nhiều nghị luận khác 
nhau, nhưng bất luận chỗ nào đi nữa, Phật giáo không thừa 
nhận có người bảo tồn thường trụ, nhất là về phương diện 
lây kiến giải cơ giới chủ nghĩa làm thiện. nhưng như thế thì 
làm thế nào có thể có được ký ức? Trong Phát Trí luận ( 
Đại chính, 26, trang 919, hạ), Ca-đa-diễn-ni-tử bảo ký-ức 
do sức tập quán mà có được trí đồng-phân và đó là nguyên 
lý khả năng của nó. Tức tuy không có tâm trước truyền đến 
tâm sau, nhưng trong sự tương tục của tâm, có tâm lý kế 
tục tương tự như kinh nghiệm trước, và đó chính là nguyên 
lý ký ức. Phát trí luận ví nó như văn tự. Cách sử dụng văn 
tự giữa hai người tuy không có sự sắp đặt đặc biệt nào 
trước, nhưng do tập quán cùng một văn tự người ta cũng có 
sự lý giải đồng nhất vậy. Cũng thế kinh nghiệm trước có 
thê được bảo tồn bởi kinh nghiệm sau, chứ không cần phải 
có một cái gì bảo tồn ngoài nó cả. Đến Đại-tỳ-bà-sa-luận, 
để giải thích thuyết này của luận Phát trí, đã đưa ra nhiều 
thuyết khác nhau như đã trình bày ở trên. Tựu trung, về ký 
ức, Thế Hữu bảo do ba nhân duyên mà có ký ức. Thứ nhất 
bảo tồn kinh nghiệm trước ( thiện thủ thiện tướng). Thứ 
hai, cùng với kinh nghiệm trước tương tục. Thứ ba, không 
thất niệm. Ba điều kiện này tuy là vô ngã nhưng có khả 
năng ký ức. Về điểm chợt quên đi một vật gì rồi nhớ lại, là 
do đối với các pháp sinh khởi trí kiến tương thuộc, bà-sa 
quyền 12 (Đại-Chính, 27, trang 57, hạ) đã nói rõ. Trí-kiến 
tương thuộc có liên quan đến ý nghĩa tri-kiến của kinh 
nghiệm trước, và điều kiện sinh khởi, cũng theo Bả-sa, là 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 515 


ba loại đồng phận. Đó là : gia-hành đồng phận; nghĩa là nỗ 
lực học tập thật nhiều lần; sở duyên đồng phận, nghĩa là do 
kinh nghiệm tương tự như kinh nghiệm như kinh nghiệm 
trước mà khi chợt quên mất rồi lại nhớ lại được, tức do kết 
quả của sự lâm-tưởng loại-tự; Tùy thuận-đồng - phận, 
nghĩa là nhờ chỉnh tê lại thân tâm mà một khi quên bẵng đi 
một việc gì lại nhớ ra được. Chắng hạn, có một vị Tỷ-khưu 
quên mất kinh văn bẻn đi đến chỗ A-Nan bảo ông lấy đầu 
thoa vào người, tắm gội, ăn uống và sữa sang lại y phục, do 
đó mà bỗng nhiên nhớ lại kinh văn ( Về sự quên mất, Thế- 
Hữu bảo có ba nguyên nhân: I) không khéo giữ tướng 
trước, 2) tương tục khác phận, 3) thất niệm. Hay có tám 
nguyên nhân: 1) khi sinh, vì cái khổ của sự sinh bức bách, 
2) khi chết, bị cái khổ của sự chết bức bách, 3) luôn luôn 
nói nhiều, 4) vì độn căn, 5) bị cái khổ sinh vào thú phi-ái 
bức bách, 6) năm căn luôn chạy theo cảnh làm tâm tán 
lọan, 7) trọng chướng phiền não luôn luôn hiện hành, 8) 
không siêng tu định, để tâm tán loạn (Bà-sa quyền 12, Đại- 
chính, 27, trang 58, trung, hạ). Đến Câu-xá thì, trên đại thể, 
tuy dự tưởng các thuyết của Bả-sa, nhưng Câu-xá lại thêm 
vào một chút tư tưởng của kinh Bộ để tạo thành một thuyết 
đặc hữu của Thế -Thân. Coi tâm như hiện tượng tương tục 
thì điểm này cũng đồng với Hữu-Bộ, nhưng Hữu-Bộ là cơ- 
giới, cò Kinh-bộ là sinh-cơ chủ-nghĩa. Thế-Thân, trong 
Phá-ngã-phẩm (quyên 30), bảo sự trì tục KH sinh mệnh y 
vào sự tương tục, chuyển biến và sai biệt,” như vậy, tư 


°° Nghĩa là, nghiệp có trước, sau sắc tâm sinh, trong 
đó không có gián đạn nên gọi là tương tục. Sự tương tục 


516 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tưởng này gần với tư tưởng Kinh-Bộ hơn là của Hữu-Bộ. 
Theo Thế-Thân thì ký ức đựoc thành lập bởi bốn nguyên 
nhân. Thứ nhất là tác ý, tức chú ý ; ký ức không phải chỉ là 
cơ giới mả là một sự kiện rất rõ ràng. Thứ hai là liên tưởng 
loại tự. Thứ ba là thấy khói nghĩ đến lửa, tức là do liên 
tưởng tiếp cận. Thứ tư là do sự cố găng đặc biệt ( Câu-xá 
quyên 30, Phá ngã phẩm). Bốn nguyên nhân này tuy đơn 
giản nhưng có thể đã nói lên hết những điểm quan yếu rồi 
(Á lý tư đa đức bảo sự khởi sinh liên tưởng y cứ vào bốn 
nguyên tắc loại tự, đối tỷ, đồng thời và kế khởi. Đến các 
tâm-lý-học sau ông, lấy bốn nguyên tắc sau đây làm cơ sở, 
rồi cắt bớt đi, chỉ còn ba là loại tự, đồng thời và kế khởi, rồi 
lại giảm nữa mà chỉ còn hai là loại tự và tiếp cận. Hiện giờ 
thì lại có phong trào vận động muốn đưa hết thảy quy vào 
một loại tự hoặc tiếp cận mà thôi). 

Bây giờ ta thử quay sang Luận-Bộ Nam-Phương để 
xem-ký-ức-luận của họ ra sao. Về điểm này, tôi cho rằng 
không một tài liệu nào đã luận cứu vấn đề trên một cách rất 
tường tế bằng Di-lan-đà-vương-vắn-kinh, bởi thế, ở đây, ta 
hãy lây kinh này làm địa biêu để khảo sát vẫn đà. Nếu đứng 
trưên lập trường tâm-lý-học mà nói, thì ký-ức luận của Di- 
lan-đã-vương-vấn-kinh tuy không khỏi có điểm thô-tạp, bởi 
lẽ nó chỉ chuyên trình bảy những điều kiện bổ trợ cho ký- 
ức, nhưng trong đó cũng có nhiều ý vị. 


này, cứ mỗi sat-na sau lại khác với sat-na trước, nên gọi là 
chuyển biến. Sự chuyên biến này, cuối cùng, công năng 
không ngừng sinh ra quả, hơn mọi sự chuyển biến khác, 
nên gọi là sai biệt (Câu-xá, quyền 30, Phá-ngã-phẩm) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 517 


Trước hết, theo kinh này, ký-ức của người ta sinh 
khởi do hai điều kiện trong và ngoài, mà, nếu lại nói một 
cách tường tế hơn thì thành 16 (hay 17) loại. 1) chứng trí, 
là tác-dụng của sự nội-tỉnh đặc-thù mà tưởng lại đời quá 
khứ. Cái gọi Túc-trụ-trí-chứng-thông chính là trí này, 2) Do 
sự bổ-trợ từ bên ngoài, tức là người dễ quên, thấy người 
khác hay chú ý mà nhớ ra được. 3) Do ấn-tượng lớn, nghĩa 
là do một sự kiện phi thường đã in sâu và thường thường 
được tưởng đến. 4) Do ấn tượng khoái lạc. 5) Do ẫn tượng 
không khoái lạc, tức những kinh nghiệm cực khoái lạc, 
hoặc không khoái lạc, ttát cả điều khó quên. 6) Do nhân 
duyên đồng phận, tức là y vào liên tưởng loại tự, như thấy 
một người dông giống như cha mẹ anh em thì liên tưởng 
đến cha mẹ và anh em mình, hay, như thấy con bò thì liên 
tưởng đến những động vật khác (điểm này trong Phá-Ngã- 
Phẩm của Câu-xá cũng có và đã được nói đến ở trên). 7) 
Do nhân-duyên không đồng phận, tức y vào liên tưởng 
hòan tòan trải ngược. 8) Do chuyện trò mà tưởng tới, tức 
khi nói chuyện với một người nào về một sự kiện gì, có liên 
quan thì liên tưởng ngay đến sự kiện đó. 9) Do đặc trưng, 
nghĩa là, khi thấy một đặc trưng nào đó thì liên tưởng đến 
một đặc trưng khác. 10) Do ức trì, tức y vào sự chú ý vả 
ký-ức liên tục. I1) Do luyện tập, tức do sự luyện tập không 
ngừng tự nhiên tưởng đến những sự tình kế tục. 12) Do 
tóan số học, nghĩa là nhờ ghi nhớ những con số mà tính 
được những con số lớn. 13) Do đọc nhằm, mhư các sư đọc 
kinh thầm. 14) Do sự tu Thiền. 15) Do tăng gia mối quan 
hệ cũ, như bạn học. 16) Do tương đương, tức như thấy một 
vật tương đương, mà tưởng tới một sự kiện tương đương 


518 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


khác. I7) Do thực nghiệm, tức nhờ kinh nghiệm thực tế mà 
tưởng tới (trong số này, Khắc-Tư sáp nhập 3 và 4 làm một 
thành 16 loại) (Text p. 79. S.B.E.XXXYV, pp. 122-123, 
Keith; Buddhist Philosophy pp. 193-4). 

Những điều kiện trên đây đại khái lấy kinh nghiệm 
thực tế làm cơ sở để rồi thêm vào đôi chút ý nghĩa thực 
dụng của ký ức pháp, cho nên, nếu đứng trưên lập trường 
học vấn mà nói thì, như đã nói ở trên, không khỏi có điểm 
thô tạp. Song, bất luận thế nào đi nữa, ở đây, nhìn vào số 
mục của các điều kiện được nêu lên, ta có thể nhận thấy sự 
cô găng đến mức tối đa của kinh này. Như bốn điếu kiện 
của Câu-Xá-luận, trên quá trình lịch sử, tuy không được rõ, 
nhưng đại khái là kết luận có được đo sự choỉnh lý các điều 
kiện trên đây vậy. 


4- CHƯ TÂM TƯƠNG SINH 


Cùng với tâm lý ký ức có quan liên, vả lại, trong tâm- 
lý-học Phật giáo, so với ký ức luận còn trọng đại hơn, đó là 
vấn đề Chư-tâm tương sinh, hay nói theo thuật ngữ, là chư 
tâm tương ưng. Khởi một tâm niệm nảo sinh khởi, có bao 
nhiêu tác dụng tâm cùng khởi, cùng tương ưng? Đó chính 
là vấn đề này. Vấn đề này tuy có liên quan đến sự nghiêng 
cứu về liên tưởng, nhưng nó khác với liên tưởng-luận thông 
thường ở chỗ chuyên lấy thiện, ác, mê, ngộ làm tiêu chuẩn 
để nói rõ những điều kiện tâm lý. Chăng hạn như Đại địa 
pháp. Đại-thiện-địa-pháp, Đại-phiền-não-địa-pháp, Đại bất 
thiện-địa-pháp v.v... tất cả đều xoay quanh vấn đê thiện, ác 
v.v... Về các pháp này, chúng tôi đã trình bày ở trên rồi. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 519 


Trong các luận thư đặc định, điểm này đã được chú ý một 
cách đặc biệt. Bởi thế, về sau, bất cứ luận thư nào, dfù lớn 
hay nhỏ, không một bộ nào bỏ qua vấn đề này. Nhất là đến 
Bà-sa-luận ( quyên I1, Đại chính,27, trang 53, hạ), hay 
Câu-xá-luận (quyên 7) v.v... cho tâm tam giới và vô lậu là 
12 tâm. Tức ở Dục giới có bốn tâm thiện, ác, hữu-phú-vô- 
ký và vô-phú-vô-ký; ở Sắc-giới và Vô-sắc-giới thì trừ ác 
tâm, còn mỗi cõi đều có ba tâm, tổng cọng là sáu tâm, rồi 
lại thêm vào hai tâm xuất thế là học và vô học thành tất cả 
là 12 tâm. Mà trong 12 tâm này, mỗi tâm đều trải qua ba 
cõi, có thể sinh bao nhiêu tâm, rồi lại do bao nhiêu tâm sinh 
ra? Nếu đứng trên lập trường phát sinh quan mà nhận xét, 
thì vấn đề này tựa hồ cực kỳ phiền tỏa và không thê thuyết 
minh một cách tường tế được. Hãy lây một thí dụ: ở Dục 
gIỚI, muốn phát khởi thiện tâm, có luận nói có từ 50 tác 
dụng tâm trở lên cùng khởi với thiện tâm này. Nhưng theo 
Câu-xá, Bà-sa thì thiện tâm ở dục giới là đăng-vô-gián- 
duyên, có khả năng-tính sinh ra chín tâm, tức là bốn tâm ở 
Dục giới, hai tâm ở Sắc giới (thiện-tâm và hữu phú tâm), 
một tâm ở Vô-sắc-giới (hữu phú) rồi lại thêm hai tâm vô- 
lậu nữa. Nếu nói ngược lại thì thiện tâm ở Dục giới lấy tâm 
nảo làm đẳng-vô-gián-duyên để phát sinh? Câu-xá và Bả-sa 
bảo do tám tâm sinh, tức là bốn tâm Dục giới, hai tâm Sắc- 
giới (thiện, hữu phú); hai tâm học và vô học. Cứ theo luận 
điệu đó mà đưa ra từng lý do để nói rõ từng tâm một thì vấn 
đề sẽ trở thành cực kỳ phức tạp, khiến người ta phải chán 
nản. 

Tóm lại, nếu vấn đề này được luận cứu một cách 
tường tế thì sẽ là một vấn đề rất là khó khăn, nhưng ta 


520 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


không quên rằng nó chính là một trong những đặc trưng 
của tâm lý luận Phật-giáo. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 521 


“Giết tluø Úâu, 
MỘNG VÀ PHÁT CUÒNG 


Trở lên, chúng tôi đã trình bày những điểm liên quan 
đến tác dụng tâm lý nhất ban khi thức tỉnh. Ngoài những 
điểm đó ra, trong sinh hoạt tâm lý của người ta, còn có một 
trạng thái đặc thù nữa là mộng phát cuồng. Nhất là về 
mộng, nó là một bộ phận trong sinh hoạt tâm lý hằng ngày 
và, trên phương diện sinh hoạt thực tế, nó cũng có tính chất 
rất trọng yêu. Bởi thế, cổ kim, Đông, Tây, đối với vẫn đề 
này, đã có rất nhiều thuyết minh, điều đó tưởng không có gì 
là lạ cả. Ở dây, trước hết, . chúng tôi trình bày vê mộng, sau 
đó sẽ luận qua về phát cuồng. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Phát-trí luận quyền 2, Đại-Chính, 26, trang 925, trung. 
Đại-tỳ-bà-sa-luận quyền 37, Đại Chính, 27, trang 192, 
trung-. 

Thành thật luận quyên 4, Ý-Phẩm 53. 

Milindapãnha 297-301. Tr. II, pp. 157-162. 

Mrs. Rhys Davids; Buddhist Psychology, p. L71 £. 


Ketth; Buddhist Philosophy. P, 194. 


1- NGUYÊN NHÂN CỦA MỘNG 


Mộng là một hiện tượng bất tư nghì. Nó tựa hồ như có 
liên lạc mà lại không thiệt thực, như không hư mà lại có khi 
dự đóan những sự thực trong tương lai nữa. Những người 


522 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


không hiểu tâm-lý-học, đối với vẫn đề này không khỏi cảm 
thấy bối rối. Nhất là người thời xưa, cho mộng hoặc linh 
hồn ta kinh nghiệm khi lìa xác thân đi chơi, hay cho đó là 
hiện tượng tương lai được quỷ thần báo trước cho người ta 
biết, bởi thế, họ rất coi trọng những hiện-tượng trong 
mộng. Chính vì thế mà nảy sinh ra phương pháp đoán 
mộng, đánh mộng. Điều này, cứ xem tại Ân-Độ, từ rất sớm, 
trong A thát-bà-phệ-đà đã có những bài chú đoán mộng vả 
đánh mộng rồi. Trở xuống đến thời đại Áo nghĩa thư thì 
mộng hầu như dần dần đã được quan sát thêm về mặt tâm 
lý, và, trong ba hay bốn vị của thuyết Ngã, mộng được xếp 
vào vị thứ hai, tâm là chủ tế, lấy kinh nghiệm lúc thức làm 
tố-tài mà khảo sát vạn tượng (Brhadaranyaka Upanisad, 43- 
Ẩn-Ðộô-Triết-Học-Tôn-Giáo-Sử, trang 311 trở đi). Từ đó 
trở đi, hoặc theo ý nghĩa thông tục, hoặc về phương diện 
học thuật, mộng đã được kết hợp cả hai hình thái đó, và, 
giữa các phái, mộng luận vì thế đã được thuyết minh một 
cách sôi nồi. Tựu trung. Phật giáo, trong Ni-kha-da, đã có 
đề cập đến vấn đề này, rồi đến những luận thư về sau, cùng 
với Thụy miên luận, mộng đã trở thành vấn đè chỉ được 
khảo sát theo kiến giải tâm lý mà thôi. Những tài liệu đại 
biểu về vấn đề này, theo chỗ tôi biết, trong Luận bộ Nam 
phương có Di lan đà vương vấn kinh; còn Luận bộ Bắc 
phương thì có Đại tỳ Bà-sa luận (quyên 37, Đại chính, 27, 
trang 192, trung). 

Khi ngươi ta ở vào trạng thái tinh thần như thế nào thì 
có mộng? Na-Tiên trả lời rất rõ ràng về câu hỏi này. Theo 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 523 


ông”' thì mộng là cái tượng trưng từ trung tâm của tâm mà 
ra, là trung gian đới của sự ngủ, là hiện tượng sinh khởi 
trong vị thùy miên”. Tức là, trước hết cảm thấy thân thể 
mỏi mệt, khiến cho tác dụng tâm trở thành vô lực, lúc đó là 
bắt đầu ngủ. Như vậy, khi tác dụng tâm hòan tòan chìm vào 
tâm thể thì sự ngủ đến giai đọan chung kết, nhưng trong lúc 
đó, những tư tưởng tán lọan, những tác dụng giác tỉnh vẫn 
ở trong trạng thái dao động: đó là vị trung gian vả chính 
mộng hiện khởi vào lúc này. Nói cho rõ hơn: khi tâm chỉ 
tức, những yếu tố tâm tuy biến thành phân toái nhưng trong 
đó vẫn có một loại liên tưửng kết hợp hiện khởi, đại khái 
đó là ý nghĩa của mộng. Đại-tỳ-bà-sa luyận bảo tự tính của 
mộng là, khi ngủ, tâm và tâm sở chuyển theo cảnh của các 
duyên, hay tự tính của mộng là ở ý, hoặc là tác dụng ký ức 
(niệm) hay lấy ngủ uẫn làm thê. Trong các thuyết đó, chính 
Bà-sa-luận thu dụng thuyết tâm và tâm sở (Đại-Chính, 28, 
trang 193, trung, hạ). Nhưng cái trạng tháitinh thần đó như 
thế nào? Vắn-đề này trong Di-lan-đà-vương-vấn kinh cơ hồ 
vẫn chưa có một giải đáp nào minh xác cả. 

Song, nguyên nhân của mông là gì? Trong Di-lan-đả- 
vương-vấn kinh nói có sáu loại, nhưng trong Đại-tỳ-bả-sa- 
luận, sau khi luận cứu xong, đã đưa ra năm lý do. Luận này 
bảo về nguyên nhân của mộng, trong các thuyết của Diệu- 
Âm, Đại Đức và nhất là Thế -Hữu, đưa ra năm loại (ở đây, 
Bà-sa có trích dẫn một bài tụng của Thế-Hữu, như vậy, ta 


°Ì Nimitam mahàràJa supinàni nànàmà yam ciftassa upatham upa-gacchati, 
Text,p-2980. 


s Kapimmiddapareto vokinnakam Jaggati. 


524 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


không thê cho Thế Hữu không phải là nhà biên tập luận Bà- 
sa), Bài tụng như sau: 

Do nghĩ lự quản tập 

Phán biệt, tằng cách niệm, 

Diệc phi nhán sở dẫn, 

Ngũ duyên mộng ưng tri 

Nghĩa là: 1 Nghi và sợ điều đó là có, 2 trở thành thói 
quen, 3 tư duy và mong cầu, 4 kinh nghiệm từ trước, 5 do 
Thiên thần, quỷ thần bảo cho biết. Đại-tỳ-bà-sa còn trích 
dẫn cả bài tụng trong Thọ vệ đà nữa. trong bài tụng này nói 
có bảy nguyên nhân sinh khởi mộng. Tức là: I-3 do thấy, 
nghe, cảm từ trước. 4 do mong cầu. 5 do tư duy. 6 dự đoán 
tương lai. 7 do quan hệ của chứng bệnh. Bà-sa sư chiết 
trung lại và cũng chư trương có năm nguyên nhân như Thế- 
Hữu, 1) do tha dẫn, tức là do Thiên-thần, chú thuật và Tiên 
Thánh báo cho biết. 2) do kinh nghiệm từ trước. 3) do điềm 
lành hay đữ cho tương lai. 4) do tư duy, mong cầu v.v... 5) 
do các chứng bệnh (Đại-chính, 27, trang 193, hạ). 

Ngoài ra, trong thiện-Kiến luật Tỳ-Bà-sa quyển 12 
(Đại-Chính, 24, trang 760, thượng) đưa ra bốn nguyên nhân 
như sau : 1) do thân thể không điều hòa. 2) do thấy trước. 
3) do Trời, người. 4) do tưởng đến mộng. Trí-Độ luận 
quyền 6 (Đại Chính, 25, trang 103, hạ), nói: “Mộng có năm 
loại: khi trong thân thê không điều hòa, nếu nhiệt độ quá 
cao thì mộng thấy lửa, thấy mầu vàng, mâu đỏ; nếu phong 
khí nhiều thì mộng thấy mình bay bồng lên, thấy mâu đen. 
Lại nữa nếu suy nghĩ nhiều về sự việc gì mà mình đã nghe, 
thấy thì sinh mộng. Hoặc muốn biết những việc trong 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 525 


tương lai cũng khởi mộng. Tất cả các thứ mộng như điều là 
vọng kiến, không phải sự thật? Sáu duyên trong Di-lan-đà- 
vương-vấn kinh tuy hơi tương tự như năm loại trên đây, 
nhưng đặc biệt về bệnh thì nói rõ hơn. Tức là, theo Di-lan- 
đà-vương-vắn-kinh thì; 1) do phong khí; 2) do bệnh đảm- 
trấp (đau mật)); 3) do đau ốm; 4) do thần dẫn dụ; 5) đo tập 
quán; 6) do kinh nghiệm từ trước. Trong tất cả nguyên 
nhân trên đây, bất luận là nơi nào, đều thừa nhận mộng 
tưởng có thật. Nếu đứng về phương diện tâm-lý-học thuần 
túy mà nói thì, điểm này, tuy không thóat khỏi sắc thái cô 
phong, nhưng, trong chỗ thâm sâu của tâm linh chúng ta 
cũng thừa nhận có năng lực thấy suốt tương lai. Do đó, có 
thể nói, mộng luận tựa hồ cũng có ý nghĩa. 


2- SỰ THỰC HƯ CỦA MỘNG 


Trong những lý do khởi mộng, cái gọi là chính mộng 
cũng biểu thị một sự vật nào đó, nhưng vấn đề là: có phải 
những hiện tượng thông thường trong mộng hòan tòan hư 
giả cả không? hay, với một ý nghĩa nào đó, cũng dự tưởng 
một sự thật? ( Về sự hư, thực của mộng, trong Trí-độ-luận 
quyền 6 ( Đại Chính, 25, trang 103, hạ) cũng có luận đến). 

Giữa các nhà Thí dụ và Hữu bộ đã phát sinh ý kiến 
bất đồng về mộng. Theo các nhà Thí dụ thì mộng sự là hư 
giả, không thật có. Điều này cứ xem ngay người nằm chiêm 
bao thấy mình ăn uống mà khi thức tỉnh không thấy no 

cũng đủ rõ, đây là một sự thật (Bà-sa quyền 37, Đại chính, 
27, trang 193, trung; Thành-thật-luận quyên 4, Ý phẩm 53). 
Còn Hữu-Bộ, theo lập trường cô hữu của mình, chủ trương 


526 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hiện tượng mộng cũng là một thứ có thật. Theo Bộ nảy, 
hiện tượng mộng, bất luận thế nào, đều có vẻ là hiện thực, 
trên ý nghĩa, tuy không phải thật có, nhưng tất cả tài liệu 
căn nguyên đều từ kinh nghiệm thực hữu mà ra. Chăng hạn 
như người nằm mộng thấy mình bỗng nhiên mọc sừng thì 
đó chăng qua chỉ là kinh nghiệm về người và sừng hỗn lọan 
trong mộng mà tụ vào một chỗ rồi hiện thành biểu tượng 
như thế, tuy không phải thật có, nhưng cái yếu tố người và 
sừng kia chính là từ kinh nghiệm thực hữu mà ra. Lại nữa, 
Bồ tát ngày xưa, trong một đêm, đã thấy năm điều mộng 
lớn”. 1) Năm trên đại địa, lấy núi Diệu-Cao (Tu-Di) làm 
gối, tay phải khuây biển tây, tay trái khấy biến đông, hai 
chân khuấy biển nam. 2) Có cỏ các tường kiên cố từ nơi 
rồn mọc lên và che cả hư không. 3) Có những côn trùng và 
chim đầu đen, mình trắng vào trong thân thê của Bồ tát. 4) 
Có chim bốn mâu từ tứ phương bay đến tụ tập ở nơi Bồ tát 
và biến thành một mâu. 5) Đi trên phẫn uế nhưng không bị 
ô nhiễm. Dĩ nhiên đây chỉ là mượn điềm mộng để nói lên 
cái sứ mệnh của Bồ tát và trình bảy theo cách ví dụ mà 
thôi. Song, Hữu bộ lại lấy đó làm vấn đề tâm lý luận và 
thuyết minh cái căn cứ của nó, cho rằng các kiếp tu hành ở 
quá khứ, Bồ-tát từng lấy việc nghe giáo pháp từ các Phật 
quá khứ làm sự nghiệp của chính mình-tiền trưng thành 
Phật-tuy là mộng sự nhưng không phải hoàn toàn hư giả. 


* Ngũ- -đại- -mộng thấy trong kinh Quá- khú-hiện-tại-nhân- -quả. quyên thứ nhất: 
1 thấy nằm trong biển lớn, 2 gối đầu trên núi Tu-Di, 3 thấy tất cả chúng sanh 
trong biển lớn đều vào trong thân. 4 một tay nắm mặt trời. 5 một tay bắt mặt 
trăng (Đại-Chính, 3, trang 622, hạ). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 527 


Tóm lại, đứng về phương diện nhận thức luận, Kinh- 
Bộ chủ -trương rằng nhận thức của người ta, dù có lấy hư- 
vô làm đối tượng cũng có thê sinh khởi được. Còn Hữu-Bộ 
thì cho rằng trong tất cả nhận thức đều có căn cứ sự thật. 


3- MỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẠO ĐỨC. 


Một vắn-đề hữu qua khác được đặc ra là: chúng ta có 
nên hay không đứng về mặt đạo đức mà phê phán những 
hành vi trong mộng/ Về điểm này, Kinh-Bộ và Thành thật 
luận hoản toàn coi mộng là hư giả, cho nên không phải đặc 
ra một trách nhiệm nào đối với những hành vi trong mộng 
cả. Chăng hạn như hành dâm trong mộng không phải sa 
đọa: đó là ý kiến trong Thành-thật-luận ( quyên 4, Ý-phẩm 
63). Theo Luận-Sự 22, 6 thì Bắc- đạo phái cũng cùng một ý 
kiến như thế. Phái này cho rằng “tất cả tâm trong mộng đều 
là vô-ký”. Lý do là: như mộng thấy giết người mà thật tế 
không giết người, như vậy, những hành vi trong mộng 
không có một trách nhiệm đạo đức nảo cả. Ngược lại 
Thượng-tọa-bộ Nam-Phương và Hữu-Bộ thì cho rằng 
những hành vi trong mộng cũng có đủ ba tính, thiện, ác và 
vô-ký. Tức là, về phương diện đạo đức, tùy theo thiện 
mộng, ác mộng, trung gian mộng mà tăng trưởng phúc 
nghiệp, phi phúc nghiệp và trung gian nghiệp. Theo họ thì 
mộng rút cuộc cũng chỉ là kế tục và phả ánh của hiện thực, 
bởi thế nếu những hành vi hiện thực được phê phán về mặt 
đạo đức như thế nảo thì những phản ảnh của mộng cũng 
phải được phê phán như thế ấy, do đó mà chính hành vi 
trong mộng trở thành nguyên nhân của tội phúc (Bà-sa 
quyền 37 Đại-chính, 27, trang 193, thượng). Song hành vi 


528 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


trong mộng chỉ là tự nhiên, là cơ giới (gọi là sinh đắc) chứ 
không phải là hữu vi (gia-hành), bởi thế nếu do những hành 
vi ấy mà định cuộc đời tương lai thì không thê dẫn đến cái 
gọi là “chúng đồng phận”, chăng qua chúng chỉ là những 
yếu tô làm cho chúng đồng phận viên mãn mà thôi, vì vậy 
mà trách nhiệm của những hành vi trong mộng không được 
coi trọng cũng là lẽ tự nhiên ( Bà-sa quyền 37, Đại-chính, 
27, trang 139, thượng). 


4- NHỮNG LOÀI NÀO HAY THẦY MỘNG. 

Điểm sau hết cần phải bàn qua : đó là những l;oài sinh 
vật nào hay thấy mộng? Về vắn-đề này, theo Bà-sa luận, 
trong bốn ngã súc sanh, ngã quý, nhân gian và thiên-giới 
đều có mộng cả. Tại địa ngục không có mộng, vì ở địa 
ngục quá đau khổ, không còn một chút thoải mái nào để mà 
thấy mộng nữa. Nhưng có thuyết lại bảo ở địa ngục khi có 
làn gió mát thoảng qua, những nổi khổ diệu bớt, thì lúc đó 
chúng sanh vẫn thấy mộng. Tựu trung, ở cõi người, phàm 
phu hay thánh-nhân (La-Hán) đều có mộng, nhưng Phật thì 
không, Vì Phật đã xa lìa tất cả mọi tạp khí điên đảo. Cũng 
có thuyết nói tâm Phật thường ở trong định (thống nhất) 
không cần phải thiết chế thống giác, cho nên không thấy 
mộng khởi. Thuyết này có lẽ là của Đại-Chúng-bộ hệ (xem 
mục Đại-Chúng-Bộ trong Tôn-luân-luận). Sau nữa, Đại- 
Chúng-Bộ chủ trương Phật thường không ngủ (Tôn-luân- 
luận), còn Hữu Bộ bảo Phật cũng ngủ như thường. Như 
những lúc cực nóng bức Phật tạm ngủ nghỉ sau bửa ăn ( có 
lẽ là ngủ trưa). Điều ấy cứ xem Phật trả lời những câu hỏi 
của Ni-Kiển-tử thì đủ rõ. Song sự ngủ của Phật hoàn toàn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 529 


không ô nhiễm, bởi thế mà nói không có mộng (Bà-sa 
quyên 37, Đại-Chính, 27, trang 194, thượng). 


5- MỘNG VÀ HIỆN THỰC. 


Nói chung, mộng sự là một vấn đề đã từng được các 
học giả từ cỗ chí kim, từ Dông sang Tây gia công nghiêng 
cứu, nhất là sự phân biệt nghiêm khắc giữa kinh nghiệm 
khi tỉnh và kinh nghiệm lúc mộng là một vẫn đề đã làm cho 
các nhà Triết học rất nhọc công. Khang-Đức theo luật nhân 
quả để luận về sự bất đồng giữa mộng và tỉnh, nhưng Tiêu- 
bái-ân-hào-uy-nghĩ thì cho đó chăng qua là vẫn đề trình độ 
mà thôi. Trong cuốn Leviathan (1651) của mình, Hoắc-bá- 
tư nói: “Khi người ta dự định một kế hoạch hay một mưu 
tính gì trong tâm và luôn luôn nghĩ đến chúng thì khi chiêm 
bao người ta thấy chúng hiện ra như thật vậy. Trong lúc đó 
người ta không thể phân biệt rõ Tàng là mình ngủ hay thức. 
Mộng là dung hợp trong thực tế”. (thấy trong Die Welt als 
Wille und Vorstellung 1,5. 1819, của Schopenhauer). Tại 
Ẩn-Độ có Mộng-tinh-đồng-nhất-luận cũng là ý ấy. Nay đến 
A-ty-đạt-ma chuyên đứng trên lập trường tâm lý luận đề 
thuyết minh vấn đề này, tuy vẫn chưa ứng dụng nó vào 
hình-nhi-thượng-học, nhưng dù sao thì sự chú ý thâm-thiết 
của A-tỳ-đạt-ma đến nó cũng đáng quý lắm rồi. 


6- NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ PHÁT CUỎNG. 


Thứ đến, xin nói qua về sự phát cuồng. Dĩ nhiên, 
thường cũng hệt như mộng, phát cuông là hiện tượng dị 
thường trình hiện trong tác dụng tĩnh thân. Phật giáo tuy 


530 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


không luận cứu vấn đề này một cách tường tế như vấn đề 
môngj, nhưng cũng có đề cập đến. Theo chỗ tôi biết, kết 
hợp vấn đề phát cuồng đề luận cứu là Phát-trí-luận (quyền 
12, Đại chính, 26, trang 981, thượng). luận này bảo có bốn 
nguyên nhân đưa đến phát cuồng. Thứ nhất, gặp những 
hiện tượng hay sự kiện rùng rợn do loài phi nhân hiện ra 
mà mất bình thường. Thứ hai, là bị loài phi nhân tức giận 
mà đánh đập. Theo sự giải thích của luận Bà-sa thì làm 
hạnh bất tịnh trong các đền chùa miếu mạo, làm ô uế nơi 
công viên, lúc ấy bị các thiện thần tức giận đánh đập đương 
sự mà phát cuồng. Thứ tư, do tiền nghiệp chiêu cảm, có thê 
nói là do tiên-thiên bao hàm ý tứ vận mệnh. Và theo sự giải 
thích của Câu-xá, bả-sa thì do kiếp trước làm não lọan 
người khác, hay cho họ uống thuốc hoặc rượu khiến phải 
mê lọan, vì thế mà phải trả nghiệp này. Ngoài bốn nguyên 
nhân trên đây, Bà-sa lại thêm một nguyên nhân thứ năm 
nữa, đó là do ưu sầu. Do kết quả của sự khô muộn cực độ 
mà phát cuông (Bà-sa quyền 126, Đại chính, 27, trang 658, 
thượng, trung). Phát-cuồng-luận của Tạp-tâm-luận (quyền 
I1, Đại chính, 2, trang 960, thượng) và Câu-Xá (quyên 15) 
đại khái cũng tương đồng với luận Bà-sa. 


T- CÁC VẤN ĐÈ PHÁT CUÒNG. 


Trong A-tỳy-đạt-ma, đặc biệt là Đại-tỳ-bà-sa, cho phát 
cuồng là thuộc tâm lý luận, và nêu lên những câu hỏi: 1) 
phát cuồng do tâm hữu lậu mà ra hay do tâm vô lậu, tức 
tâm phiền não mà ra. 2) phát cuồng là việc của đệ lục thức 
hay năm thức trước cũng có quan hệ? Nói cách khác, phát 
cuồng là do ý thức bất điều hòa hay cũng do cảm giác bất 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 331 


điều hòa nữa? Đó là một vấn đề. Và đối với câu hỏi đó, các 
A-tỳ-đạt-ma luận sư cho rằng phát cuồng là do sự phân tế 
của ý thức chứ không có liên quan gì đến cảm giác. Do tâm 
cuồng mà thấy hai mặt trời chứ không phải con mắt biết 
lầm, cho cảm giác không thẻ là kết quả của sự phát cuồng. 
3) câu hỏi nầy do tinh mật một chút, tức là, khi tác dụng 
cuỗông loạn sinh khởi thì khởi từ tâm phát cuồng hay từ tâm 
không phát cuồng? Vấn đề nầy được đặc ra là vì phát 
cuông có tính cách đột phát, dù cho không bịnh cũng có, 
cho nên bản tính nó là kiện toàn, chăng qua chỉ trong một 
lúc tác dụng tâm cuồng mà hiện ra như thế thôi. Về vấn đề 
này, sự giải thích của Đại-tỳ-bả-sa cô điểm rất thú vị. Theo 
đó thì trong con người có đủ khả năng tính của tâm cuồng 
loạn lẫn tâm không cuông loạn. Khi gặp duyên cuông loạn 
thì tâm mất kiện khang và cuồng phát tâm khởi, khi gặp 
duyên kiện khang thì tâm cuồng loạn mất và tâm kiện 
khang khởi. Đây tuy là kết luận từ thuyết Tam thế thực 
hữu, nhưng bảo trong con người có đủ yếu tố phát cuồng 
thì thật là một thuyết minh rất có ý vị (Bả-Sa, quyền 126, 
Đại chính,27, trang 658, hạ). 4) Có bao nhiêu loài hữu tình 
có khả năng tính phát cuồng? Đây là hiện tượng chỉ có hạn 
cục trong Dục giới, tuy tràn lan các ngã súc sanh, ngạ quỹ, 
nhân gian, thiên thượng, nhưng ở cõi người thì tại Bắc-câu- 
lu-châu không có phát cuồng. Cái gọi là “ Đại chủng vi 
bội” ( thân thể không điều hòa), tức sinh bệnh, thì Thánh 
nhân cũng không thoát khỏi. Song cũng hệt như mộng, Phật 
tuyệt đối không phát cuồng (Bà-sa quyền. 126, Đại 
chính,27, trang 656, trung.Tạp-tâm-luận quyên I0, Đại 
chính, 28 trang 960, trung. Câu-xá quyển 15). Lại trong 


532 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thành-thật-luận quyên 4, cuối phẩm căn trần hợp ly 49, 
trong những phiền não phá hoại tâm ý, có kế đến: cuông 
điên, quỷ nhập, kêu dật, thất tâm, say rượu, bị thuốc mê, 
tâm muộn loạn, tham giận và phóng dật v.v... ( Đại chính, 
32, trang 269, trung). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 333 


VÔ Ý THỨC LUẬN: 
(Tính-Cách và Khí-Chất) 


Những điểm đã được trình bày ở trên tuy là tâm lý 
quan hệ tượng, nhưng ngoài những điểm đó ra, trong tâm- 
lý-học Phật giáo, vân còn một đề mục nữa cần phải luận 
cứu: đó là vô ý thức thái, nếu ta có thể gọi nó như thế. Và 
nếu đứng về phương diện hoạt động tâm lý mà nói, hì nó là 
một một trạng thái có quan hệ rất lớn. 

Trong vấn đề tâm-lý-học, ta có thể hay không thừa 
nhận trạng thái vô ý thức. Đây là một vấn đề tâm lý luận 
cận đại. Phật giáo tuy không phối hợp nó với vẫn đề tâm lý 
luận, nhưng trên một lập trường nảo đó, trên cơ sở tác dụng 
tâm lý, thừa nhận trạng thái vô ý thức, và theo một ý nghĩa 
nào đó, thừa nhận nó có một quan hệ trọng đại, so với tác 
dụng tâm lý của ý thức. 

Theo Phật giáo nguyên thuỷ, những yếu tố tâm lý là 
năm uẫn sắc, thụ, hành, thức, bởi thế, nếu giải thích theo 
văn tự, thì tâm của người ta luôn luôn là ý thức, mà, đứng 
về phương diện luân hồi mà nhận xét, thì tổ chức của chủ- 
chủ thê luân hồi thay vì là ý thức thì lại là vô ý thức. Hơn 
nữa, tâm của người ta dù là khi ý thức, bộ phận hoạt động 
trong cõi thức là một bộ phận rất nhỏ, còn phần lớn kinh 
nghiệm thì ở ngoài cõi thức. Theo ý nghĩa ấy, ta có thể nói 
hoạt động tâm lý của người ta thường thường dự tưởng 
trạng thái vô ý thức. Về điểm này, nhất là đứng trên lập 


534 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


trường tu dưỡng mà nói, có một ý nghĩa hết sức trọng đại. 
Hoạt động ý thức có hạn định, dù một kẽ cực ác đi nữa 
cũng không phải nhất định lúc nào cũng khởi ác tâm; đồng 
thời đù là một bực Thánh đi nữa cũng không nhất định lúc 
nảo cũng an trụ nơi Thánh tâm. Như vậy, nếu theo tác dụng 
ý thức mà nói thì, trong một trường hợp nào đó, có thể nói 
kẻ ác, người thiện là đồng nhất. Nhưng sở dĩ không thể nói 
như thế được cũng chính vì cái quan hệ của vô ý thức thái 
như thế nào. Điểm này, đến Bộ phái Phật giáo đã phát sinh 
nghị luận về “tuỳ-miên” là ý thức (tâm tương ưng) hay là 
vô ý thức ( tâm bất tương ưng)? Nhưng vê vân đề này, tôi 
đã trình bày ở trên rồi. Như vậy, về phương diện theo kiến 
giải cơ-giới chủ nghĩa thì chủ trương thuyết ý thức, còn về 
phương diện theo kiến giải sinh cơ chủ nghĩa thì chủ trương 
thuyết vô ý-thức. Về vẫn đề này, ý kiến của các bộ phái tuy 
rất rõ ràng, nhưng đứng trên lập trường nhất ban luận mà 
nói thì, trong Phật giáo, bất luận là học phái nào cũng đều 
vận dụng một hình thái nào đó mà thừa nhận là có vô ý 
thức; điều này tưởng không cần nói cũng biết. 

Chiếu theo bộ luận Nam-Phương, danh từ được dùng 
để biểu thị vô-ý-thức-thái, hoặc hạ-từng-ý-thức-thái, là 
“hữu-phần”, nếu nó là một thuật ngữ thì đĩ nhiên chỉ đã 
được ứng dụng sau Ni-kha-da (danh từ đơn tuy trong A. N. 
72, vol. IL, p. 79, có những chữ như r„angam, vedangam, 
sannangam,bhavangam v.v...nhưng không phải là ý nghĩa 
hiện nay). Chỉ -đạo-luận và Di- lan- đà-vương-vắn-kinh, khi 
thuyết minh. về chữ “miên: ngủ”, đã dùng tiếng Vanøafassa 
và tôi cho rằng cách dụng ngữ này đã có rất sớm. Tuy có 
nghĩa một bộ phận, nhưng ở đây lại bảo là anga, có nghĩa 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 535 


là nguyên nhân, lý do, điều kiện vv,..., tóm lại, là nghĩa cơ 
sở tôn tại, đó là theo người chú giải (Compendium of Ph. 9, 
1bid pp. 265-267). Trong Đại-Thừa-Thành-Nghiệp-Luận, 
Thế Thân nói “trong Xích-đồng-diệp-bộ kinh có thành lập 
Hữu-phằn-thức” (Đại-chính. 31, trang 78, thượng), chính là 
vô ý thức thái. Kinh nghiệm của người ta khi suy biến mà 
tách rời khỏi cõi thức thì được thu vào “hữu phần” này, đợi 
khi nào có sự kích thích từ bên ngoài đưa vào tâm người ta 
mới khởi lên hoạt động nhận thức thì tất phải dựa vào sự 
chấn động của hữu phần này: đó là ý kiến của Phật Âm 
(The Expositor I,p. 96, Atthasalini p. 72£.). Nếu theo các 
nhà chú giải sau này thì hữu phần và ý thức thái lại đứng ở 
hai phương diện đối lập nhau, nghĩa là khi nào hữu phần 
diệt thì lúc đó ý thức mới có thể khởi (Compendium of Ph. 
P. 266). Tóm lại, nếu nói theo thí dụ thì: hữu phần như 
nước lặng đây không có nghĩa là tù hãm mà là chảy xiết 
không ngừng, bởi thê mà hữu phần có khi được mô tả như 
một dòng nước. Nhất là khi muốn thuyết minh về trạng thái 
luân hồi thì thông lệ thì phụ thêm hữu-phần này 
(Copmendium of Ph. P. 10). Về điểm này, trên đại thê, 
Thượng-toạ-bộ-Nam-phương, vốn đứng trên lập trường cơ 
giới chủ nghĩa, cũng gần biến thành một thứ kiến giải sinh 
cơ chủ nghĩa. Nhưng theo chỗ tôi tận lực nghiêng cứu, cái 
gọi là hữu phần thức này, vì hoàn toàn là thụ động nên 
thiếu hắn phương diện năng động. Xây dựng nó trên một cơ 
sở tư niệm đồng nhất, nhưng dần dần đã coi trọng phương 
diện năng động chính là Phật giáo Bắc phương vậy. 

Trong các bộ phái Phật giáo Bắc phương, Hữu bộ là 
phái đầu tiên đã chú ý rất nhiều về vẫn đề này mặt dầu bản 


536 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thân họ đứng trên lập trường cơ giới chủ nghĩa. Đó chính là 
thuyết “vô biểu”. Kinh nghiệm ý thức của người ta, nhất là 
hành vi ý chí, khi tác dụng tâm lý tuy diệt nhưng sau đó lại 
lưu vô biểu nghiệp, hay vô biểu sắc để hình thành tính cách 
hoặc khí chất của người ta, đồng thời, là nhân tố chiêu cảm 
quả báo ở tương lai. Đương nhiên, nếu chiếu theo văn hiến 
thì không phải chỉ trong kinh điển của Hữu-Bộ mới nói đến 
vô biểu, mà trong Xá-Lợi-Phất-A-tỳ-đàm-luận cũng có luận 
cứu đến dịch ngữ “Vô-giáo” này (Đại chính, 28, trang 526, 
hạ). Nhưng theo chỗ tôi thấy, vì ý kiến của các học phái 
trong Xá-Lợi-Phất-a-ty-đàm-luận quá hỗn tạp, nên ta có thể 
coi những ý kiến đó vẫn chịu ảnh hưởng của Hữu-Bộ. Phát- 
trí-luận, trong Nghiệp-uân, cũng luận cứu về thyết vô biểu 
qua chương Biểu vô biểu nạp tức, và cũng là đề tài Hữu-Bộ 
đã tận lực khảo sát (Đại-tỳ-bà-sa-luận quyển 122-124 
thuyết minh vấn đề này một cách tường tế). Song, nói rõ 
cái tính chất của Vô Biều như thế nảo và lại kết hợp nó một 
cách đơn giản thì tôi nhận thấy có luận Câu-xá, bởi thế, thử 
xIn trích ra như sau: “Loạn tâm, vô-tâm tuỳ theo tịnh hay 
bắt tịnh, tính chất tạo đại chủng do đó mà bảo là Vô Biểu”. 
Ở đây mói loạn tâm có nghĩa là cái tâm không giống với 
tâm khi hành vi (như đối với thiện tâm, ác tâm là loạn tâm, 
đối với ác tâm, thiện tâm là loạn tâm). Vô tâm là đối với 
hữu tâm mà nói. Tóm tát, một khi đã làm rồi thì cái dư tập 
của hành vi, nếu khởi tâm không cùng một tính chất thì tuy 
hoàn toàn ở vào một trạng thái vô ý thức, nhưng luôn luôn 
tùy chuyển không ngừng. Nhưng vì không thể biểu hiện 
nên gọi nó vô biểu. Nhất là đặc sắc của Hữu bộ cho vô 
biểu, trên hình thể diễn tập, vì là dư tập, nên về hình thể 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 537 


cũng là sắc pháp (vật- chất không thấy, không đối), lý do 
chính là ở điểm này. Như ai nấy điều biết, cơ giới chủ 
nghĩa bảo nó giống như một thứ vật chất, tuy có điểm hơi 
lạ, nhưng chủ trương cho rằng, một khi kinh nghiệm đã 
diễn xuất quyết không diệt ngay thì, bất luận theo tâm-lý- 
học hay luân lý học, đều có giá trị rất đáng được chú ý. 
Song điều đó có tính cách quá máy móc nên kinh bộ đã 
phản đối thuyết này, và điều này đã xảy ra tranh luận ngay 
trong thời đại luận Đại-tỳ-bà-sa được biên tập. Điểm này 
cứ chiếu theo Bà-sa quyên122 trong đó các nhà thí dụ đã 
nhất khái phủ nhận biêu nghiệp và vô biểu nghiệp thì đủ rỡ. 
Nhất là đến Câu-Xá-luận, vì bênh vực Kinh Bộ, nên đã giới 
thiệu phủ định luận đó một cách rất tường tận (Câu-xá 
quyền 13). Kinh-Bộ bảo răng Hữu bộ tuy cho biểu nghiệp 
là trạng thái thực hữu, nhưng thực ra đó chỉ là ý chí của 
người ta thông qua thân, khẩu mà phát hiện ra ngoài thôi, 
tự nhiên không có một vật gì đặc biệt tồn tại cả. Song nói 
thế không có nghĩa là không có một cái gì tương đương với 
vô biểu sắc. Đó là hành vi hay kinh nghiệm tập thành cái 
gọi là “tư chủng tử”. Nói cách khác, kinh nghiệm tại bản 
thân ý chí lưu lại dư tập, rồi tương tục chuyên một cách vi 
tế mà hình thành tính cách, đồng thời trở thành nhân tố cảm 
chiêu hậu quả (Câu-xá quyền 13). Đây chính là muốn theo 
kiến giải sinh cơ chủ nghĩa để thuyết minh và nó đã là 
nguồn gốc đề tiến đến thuyết chủng tử sinh hiện-hành của 
duy thức sau này, điều đó tưởng không cần phải nhắc lại. 
Thành thật luận tuy lấy sự kế tục ý kiến của Kinh-Bộ làm 
thông lệ, nhưng thật ra thì luận này lại có vẻ như thái thủ 
thuyết chiết trung. Trong thành thật luận quyên 7, Phẩm 


538 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Vô-tác 96 ( Đại-Chính, 32, trang 290, thượng) hiển nhiên 
đã thừa nhận vô biêu sắc và định nghiĩa là “Do tâm sinh tội 
phước, thuỳ miên, muộn v.v..., luôn luôn sinh khởi nên gọi 
là vô tác”. Nhưng Hữu Bộ thì cho đó là nhiếp trong sắc 
pháp, Thành thật luận lại cho là nhiếp trong hành uân và 
coi như một ý chí tiềm thế. 

Tóm lại, về cái đương-thể của vô-ý-thức, giữa các bộ 
phái tuy có nhiều luận-thuyết khác nhau, nhưng có thể nói 
tất cả bộ phái đều nhất trí ở điểm thừa nhận vô-ý-thức dưới 
hình thái này hay hình thái khác. Mà từ vô-ý-thức-thể dần 
dần đã tiến tới thừa nhận tác dụng năng động, có thể nói 
đây là một đặc trưng phát đạt của tâm-lý-luận Phật giáo. Từ 
đó Phật giáo nói rộng ra đề thuyết minh về sự bất đồng của 
vận-mệnh khổ, vui, đồng thời nếu chỉ đứng về phương diện 
tâm-lý mà nói, đem quy tính cách hoặc khí chất khác nhau 
của mỗi người cho sự phát động vô-ý-thức này thì vẫn đề 
đông thời vừa là luân-lý vừa là tâm-lý. Nhưng, như đã nói 
vê ý-chí-luận ở trên, chúng ta không nên hiểu lầm răng, 
Phật giáo cho tính cách hay khí chất của mỗi người là do 
tiên thiên quy định, không thê biến cải được. Đời sau, như 
Duy-thức phái chăng hạn, theo lập trường tu dưỡng, chủ 
trương Ngũ-tính-cách-biệt-luận cho năng lực tu-dưỡng của 
mỗi người do tiên thiên mà có khác nhau, nhưng đây không 
phải là một định-thuyết của Phật giáo để giải quyết tất cả 
mọi vấn đề. Trong A-tỳ-đạt-ma - dĩ nhiên, không phải luận 
vẫn đề trên ý thức - tuy vẫn thừa nhận sự bất đồng của tính 
cách hoặc khí chất tiên thiên, nhưng cũng thừa nhận rằng, 
nhờ tập quán của vô-ý-thức mà kinh nghiệm hậu thiên có 
thể được biến cải. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 539 


Vấn đề này, sau đây, khi bàn đến Nghiệp-luận, hay 
Luân-hồi-luận, còn rất nhiều điểm cần phải được luận cứu 
một cách tường tế hơn, bởi thế, trở lên chỉ chuyên hạn cục 
trong phạm vi của lập trường tâm lý mà bàn sơ lược như 
thế thôi. 


540 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thiên thứ năm 
LUẬN LÝ LUẬN 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 541 


“Éuuơng tho nhất: 


TỎNG LUẬN 


I- Những điều chúng tôi đã trình bày ở trên, tuy chưa 
được hoàn bị; nhưng đối với tâm-ký-quan nhất ban của các 
A-tỳ-đạt-ma-luận-thư như thế cũng đã nói lên một cách đại 
thê rồi. Song, như chúng tôi đã thường nhắc đi nhắc lại, là 
mục địch của tâm-lý-luận Phật-giáo không phải chỉ luận về 
hoạt động tâm-lý suông, nhưng là phân tích và quan sát 
những hoạt động tâm lý để hỗ trợ cho việc tu-dưỡng của 
người ta. Do đó, tâm-lý-luận của Phật-giáo rốt cục là tâm- 
lý-luận luân lý, còn như tâm-lý-luận nhất ban chắng qua chỉ 
là một đạo-trình đưa đến mục đích đó mà thôi. Từ đây, để 
ứng dụng nhất ban-luận ở trên, chúng tôi muốn bàn đến 
luân-lý-luận và tu-đạo-luận. Song, trên giáo-tướng của Phật 
giáo, cái gọi là luân-lý-luận và tu-đạo-luận, và tâm-lý-luận 
(Đại-chính, 27, trang 8, hạ) nói, Pháp-Cứu cho tâm và tâm- 
sở chỉ là sự sai biệt của tư, tức những tướng của tác-dụng ý- 
chí; Giác-thiên thì cho tâm, tâm-sở, thể của nó là tâm. Đối 
với những ý kiến này mà đề xướng tâm-tâm-sở-biệt-thê- 
luận, đứng đầu Tích-lan Thượng-Tọa-Bộ, rồi đến Hữu-Bộ 
và tất cả các phái khác chủ-trương cơ-giới chủ nghĩa, tức là 
các học phái muốn phân tích các pháp để quan sát một cách 
máy móc, là những nhà biệt thể luận. Ai cũng biết trong 
Thành-thật-luận quyền 5 (thứ 60-64), vì có đề cập đến vấn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 3 


đề này nên ở đây hãy tạm đưa ra lý do xem sao. Theo đó thì 
chính Tành-thật-luận chủ-trương nhất-thê-luận, lý do này 
đã được trình bày rồi. Thứ nhất, xem trong các kinh văn 
Phật nói (A-Hàm-Bộ), tuy thường đề cập đến nhiều tâm, 
nhưng ngoài tâm ra, không có lập luận về tâm sở. Mặc dầu 
tựa hồ có nói đến tâm-sở nhưng suy cứu đến ý nghĩa thì đó 
chăng qua chỉ là thuyết minh sự sai biệt của những tác dụng 
tâm mà thôi (đại ý của phâm Vô-Số thứ 60). Nói thức, nói 
giác, nói tưởng, tóm lại, chăng qua chỉ là bất đồng về danh 
xưng chứ thật thì không ngoài tác dụng nhận thức của tâm; 
không những thế, ngay đến thụ, tức cảm tình, nếu coi nó là 
ý thức, thì đương nhiên nó cũng tức là “biết” (do đó, tuy 
nói khổ, lạc thụ, nhưng nó là một loại “biết”). Minh-vô-số- 
phẩm 64, Đại-chính, 32, trang 276, thượng). Như vậy, tác 
dụng của tâm tuy có nhiều thứ, rốt cuộc cũng chỉ là đồng 
tướng của tâm (tác dụng duyên lự) và bất luận loại nào 
cũng chỉ là sự sai biệt của cùng một tâm (minh vô-số-phẩm 
64) đó là chủ trương của các nhà nhất-thê-luận (tâm, tâm- 
sở-luận) tự thân là một để mục hơi khác nhau cho nên ở 
đây, một mặt lấy tâm-lý-luận làm cơ sở, một mặt lại chiếu 
theo những hoạt động tâm-lý biểu-hiện thành hình thái thực 
tế luân lý và tu đạo để nói lên cái ý nghĩa và giá trị chủ yếu 
của nó. 

Nhưng, trước hết cần phải nhận-xét một cách tổng 
quát để hiểu qua luân-lý-luận của A-tỳ-đạt-ma trước khi đi 
sâu vào đề tài chính. 

2- Trong tất cả các tôn-giáo trên thế-giới, Phật-giáo là 
một tôn-giáo có sắc thái luân-lý sâu đậm nhất. Trong số các 


4 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


học giả Tây-phương có người cho rằng, so với Bà-La-Môn- 
giáo, Phật-giáo là một phái đặc biệt chú trọng về vận động 
luân-lý. Do đó ta thấy Phật-giáo rất trọng luân-lý. Theo 
Phật, nếu người ta muốn đạt đến cảnh-giới giải thoát tối cao 
thì trước hết phải từ phương diện tiêu-cực, lánh tất cả mọi 
việc thiện: đó là điều kiện tất yếu. Ai cũng biết bốn câu kệ 
trứ danh “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh 
kỳ ý, thị chư Phật giáo” - tránh mọi điều ác, làm các việc 
thiện, giữ tâm trong sạch: đó là lời dạy của chư Phật -chỗ 
lập cước của nó tuy đã được nhận định, nhưng nếu nhận xét 
nó về phương diện lịch, đối với mỗi quan hệ căn bản giữa 
giải thoát tôi cao và đạo đức, thì dù cùng trong Phật giáo, 
nhưng vì tất đã là đồng nhất. Trong thời Phật Giáo Nguyên 
Thủy, đức phật đã đứng trên lậ trường lánh dữ, làm lành để 
Suy tiền và tưởng thưởng tất cả trình độ thiệu sự. Đến cảnh- 
giới tối cao thì biến thành vô-ngã tuyệt đối, hoàn toàn hy 
sinh tự kỷ cho công cuộc lợi tha, còn đối với những người 
bất hại mình thì hoàn toàn chấp nhận chủ nghĩa vô-để- 
kháng (như hạnh Bồ-Tát được thể hiện trong Bản-sinh- 
đàm). Rồi trở xuống, những việc thiện lấy thù báo ở tương 
lai làm mục tiêu, hay thiện sự lây hạnh phúc ở đời này làm 
mục đích, tất cả chỉ cần đừng làm hại kẻ khác, những việc 
thiện như thế đều đã được đức Phật suy tiến. Mà tương 
quan của việc thiện, hoặc đưa đến giải thoát tối cao là nhờ 
cái gọi là vô-lậu-thiện, hoặc về chính sự quốc-gia, hoặc về 
nghĩa vụ của quần thần đối với quốc vương, hoặc về sự hòa 
thuận trong một nhà, về quan hệ giữa vợ chồng, anh em, 
thầy trò; cho đến về chế độ kinh tế, vệ sinh, v.v... tóm lại, 
tất cả cái gì là thiện đều được tưởng thưởng. Đương nhiên, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 5 


đây không phải nói về phương diện tổ chức có hệ thống, 
nhưng đức Phật chỉ trả lời những ai đề cập đến những vấn 
đề đó mà thôi. 

Tóm lại, xuất phát từ tâm từ bi và tâm đồng tình, đức 
Phật đã vì mọi người nói lên tất cả thiện sự, đó là một sự 
thật mà bất cứ ai đã đọc qua bộ A-Hàm Thánh-điển cũng 
đều thừa nhận. Cái nguyên nhân làm cho Phật giáo bành 
trướng trên thế giới tuy có nhiều, nhưng, như lịch-sử đã 
chứngminh, có nhiều vua chúa, sau khi quy y Phật, đã dùng 
tâm lý Phật-giáo để lãnh đạo và chi phối quốc-gia, do đó 
mà Phật-giáo hưng thịnh: điều này, từ vua A-Dục ở Ẩn-Độ 
thuở xưa cho đến nay vẫn còn là một sự thật hiển nhiên. 

3- Phật-giáo tuy đặm màu luânlý nhưng nếu nhận xét 
về phê phán nền luân lý theo lập trường học-vấn, thì do 
cách nhận xét bất đồng, cũng có nhiều sự giải thích khác 
nhau. Như đã nói ở trên, mục địch của đức Phật trước sau 
vẫn là ở chỗ thực-hành, không phải thuyết minh về ý luận, 
cho nên, những lời dạy của ngài liên quan đến luân lý, đạo 
đức phần lớn là những lời giáo huấn lâm thời, chẳng qua 
chỉ lập đi lập lại những đức mục mà thôi. Nếu muốn có một 
thế hệ nhất- -quán thì, về cách giải thích, có thể chia thành 
nhiều ý kiến khác nhau. Giờ xin đưa ra những điểm chủ 
yếu như sau: 

Thứ nhất, mục đích đầu tiên của Phật giáo là giải 
thoát. Mà giải thoát là siêu việt hiện-thế, do đó luân-lý đạo 
đức được quy định cho hiện-thế đối với đạo giải thoát tất 
kính chỉ có quan hệ gián tiếp chứ không có quan hệ trực 
tiếp. Đương nhiên, xa lìa ngã chấp là con đường chủ yếu 


6 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


đưa đến giải thoát, nhưng vô-ngã, vô- -đề-kháng là điều kiện 
tất yêu của đạo giải thoát tuy chẳng có gì sai khác, song trở 
xuống như cái gọi là thiện-sự thế-gian, nhận xét theo lập 
trường đệ-nhất-nghĩa-đế của Phật giáo, chẳng qua cũng chỉ 
là sự chuẩn bị cho việc tu đạo đề đạt đến vô-ngã tối-cao mà 
thôi. 

Thứ hai, nếu đã đạt được giải thoát thì vì mục đích đã 
hoàn thành nên không còn cần phải câu nệ đạo đức luân lý 
nữa, cũng như người đã tốt nghiệp Đại học không còn phải 
chuẩn bị thi vào đại học nữa. 

Thứ ba, luân-lý đạo đức trong Phật giáo tất kính chỉ là 
phương tiện, là đệ-nhj-nghĩa, nhất là đối với công cuộc cứu 
tế xã hội, nếu quá chấp nê sẽ trở thành chướng ngại cho 
việc tu đạo - trên thực tế, luân- lý-luận của Phật giáo có thê 
giải thích theo nhiều phương diện, nhưng, trong số các học 
giả Âu-châu, có người cho Phật giáo là cuộc vận động 
luân-lý, mà cũng có người, trái lại, bảo “trong những tư 
tưởng căn bản của Phật-giáo hầu như không có sắc thái 
luân lý”. Ngày nay, nhìn vào Phật giáo Đại-Thừa, muốn xã 
hội hóa Phật giáo, thật tế vận động công cuộc cứu tế xã hội, 
cũng có rất nhiều người, nhận xét theo lập trường bản lai 
của Phật-giáo, giữ thái độ cho rằng đó chỉ là công việc bên 
ngoài, đại khái đây là thái độ đã xuất phát từ kiến giải thuần 
lý-luận. 

4- Song, trên đây chỉ là sự nhận xét phiến diện. Ở một 
phương diện khác, đặc biệt là nhìn vào nhân cách của 
người sáng lập Phật giáo, người đã đề xướng một nền luân- 
lý tạp đa làm nhãn mục cho Phật giáo đồ, nếu lấy Phật và 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ li 


niềm tin của ngài trải qua nhiều kiếp làm cơ sở mà nói, thì 
kết luận trên đây không phù hợp với chân ý của Phật bởi 
những lý do sau đây: 1) Theo Bản-sinh-đàm, đức Phật, 
trong các kiếp tu hạnh bỗô-Tát, đã từng sinh vào nhiều loại 
hữu tình, và bất cứ trong cảnh ngộ nào cũng phát tâm đại- 
từ-bi-vô-ngã mà tận lực làm mọi thiện sự đề giúp chúng 
sinh, không biết mỏi mệt. Cho đến tất cả việc thế tục, 
không từ bỏ một việc thiện nào dù khó đến đâu cũng hết 
lòng vì người giúp đới mà làm, và coi như đó là điều kiện 
tất yêu để thành Phật. 2) Cuối cùng, đến kiếp này Bồ-Tát 
đã thành Phật. Tuy Phật đã đạt đến giải thoát tối cao lúc 25 
tuổi, nhưng trong suốt 46 năm sau đó đức Phật vẫn tiếp tục 
không ngừng sự nghiệp cứu người, giúp đời và không một 
việc thiện nhỏ nhặt nào mà ngài không làm. Trong ý nghĩa 
Ấy, theo giáo-lý Phật-giáo mà nhận xét thì những hoạt động 
của đức Phật sau khi thành Chính-giác, với đức Phật vẫn là 
hoạt động của Bồ-Tát, có thể nói, lại đem những kinh- 
nghiệm ở thời đại Bồ-Tát mà thực thi trong kiếp hiện tại. 
Từ đó đưa đến kết luận 3,) làm việc thiện để thành phật là 
chuẩn bị cho việc giải thoát, đòng thời, vì đời mà suy tiễn 
mọi thiện sự, tự mình cũng làm thiện sự là tư cách và nghĩa 
vụ của người giải thoát. Do đó, làm việc thiện tức là đạo 
đức, bất luận thế gian này xuất thế, bản thân thiện sự là 
phật đạo. Cho nên, đối với giáo lý do đức Phật chỉ dạy 
không nên giải thích câu nệ theo thần học. Nếu trực tiếp lấy 
nhânc ách của chính đức Phật làm trung tâm thì, như trên 
đã nói, đức mục luân lý Phật giáo nào không phù hợp với 
nhân cách đó cuối cùng cũng bị loại bỏ. 


S Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


5- Căn cứ theo những tài liệu của Phật giáo nguyên 
thuỷ mà luận cứu, dù cho cùng một sự trạng, nhưng nếu 
tiến đến cái tinh thần căn bản thì tự nhiên cũng phát sinh 
những giải thích bất đồng, do đó mà trên thực tế cũng có 
thể có những thái độ khác nhau về luận lý. Song, trở lại với 
vẫn đề hiện tại - luân lý quan trong A-tỳ-đạt-ma-luận-thư 
theo thái độ nào? Vấn đề này, tuy không thê thảo luận theo 
một cách nhất khái, nhưng, trên đại thể, có thể nói, đạo đức 
là sự chuẩn bị để hướng tới giải thoát, không ngoài hai loại 
là đạo đức xuất-gia và đạo-đức tại-gia, khi được giải thoát 
rồi tất phải trở lại suy tiễn những thiện sự thế-gian, hoặc là 
nghĩa vụ tự mình phải thực hành. Nói cách đơn giản: sinh 
hoạt đạo đức tuy là nắc thang cần thiết để hướng tới giải 
thoát, nhưng tự nó không phải là mục đích tối hậu. Trong 
bộ-phái phật-giáo có một phái mà ai cũng biết là Bắc-đạo- 
phái cho rằng lòng từ bi cũng là một thứ phiền não, và thậm 
chí chủ-trương “Phật không có từ bi tâm” (K. V. XVIHI, 3). 
Các nhà Đại-Thừa sau này bảo đó là kiến giải Tiểu-Thừa 
và chê họ là những kẻ tự lợi chính cũng vì lý do ấy. Tư- 
tưởng này, sau khi phật nhập diệt, không được thịnh hành. 
Nếu cứ theo ý kiến trong Giáo-Hội Phật-giáo thì nhân cách 
của Phật rất đặc biệt, không phải ai ai cũng hiểu được, bởi 
thế sự kinh lịch thực tế của Phật dĩ nhiên chỉ biểu hiện 
trong Bản-sinh-đàm khi tu hạnh Bồ-Tát và lại coi đó gần 
như là nhân sự mà thôi, họ chỉ chuyên theo với những gì 
được biểu-diện trong kinh rồi chỉnh lý ít nhiều về mặt lý 
luận, cho nên, kết quả đã có những lý luận như trên. Đương 
nhiên những ý kiến đó tuy như thế nhưng quyết không thể 
như Đại-Thừa chê là chỉ khuynh hướng về một mặt siêu- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 9 


thoát, mà theo lời Phật dạy, trên thực tế, họ cũng rất tận lực 
đối với các việc thiện ở thế gian. Tóm lại, có thể nói, vì đã 
xuất phát từ kiến-địa thần-học mà đã có kết luận như trên. 
Đối lại với ý kiến này là ý kiến thứ hai, tức làm việc thiện ở 
thế-gian mà xa lìa được tâm-sở đắc thì cũng là phật đạo. 
Cũng như ý kiến thứ nhất, ý kiến thứ hai cũng cho người đã 
giải thoát phải lấy sự nghiệp cứu-tế thế-gian làm mục đích 
tối cao của Phật giáo. Tất cả đều lấy Phật làm lý tưởng mà 
hoạt động, đó là chủ trương của Đại-thừa và chung cực đã 
đạt đến thuyết-pháp Bắt-trụ niết-bàn. 

Song ở đây, vấn đề Đại-thừa chưa được bàn đến, 
chúng ta chỉ đang luận về đặc trưng luân-lý-quan của Tiểu- 
thừa-luận-bộ mà thôi. Nếu cần phải bàn thêm nữa thì, như 
đã nói ở trên, các học phái Tiểu-Thừa tuy không đặt nặng 
giá trị tối chung của đạo đức, nhưng, vì nó là sự chuẩn bị 
cho giải thoát nên vẫn rất coi trọng đạo -đức. Về điểm này, 
cứ xem trong các luận-thư, khi luận cứu các đề mục, đã 
phân biệt cái gọi là ba tính, lây thiện, ác, vô-ký làm tiêu- 
chuẩn trọng yếu nhất mà phê phán giá trị của nó thì đủ rõ. 
Hơn nữa, như đã nói nhiều lần, cái đặc trưng lớn của các 
luận-thư là muốn đặt rọng tâm cơ-sở-đạo-đức ở tâm-lý- 
luận. Như vậy, đề mục luân-lý-luận của Luận-Bộ là chỉnh 
lý những lời trong kinh, hoặc những đức-mục được biểu- 
hiện trong Luật rồi cho nó một giải thích nhất định: đó 
chính là cách xử lý cái mà ai cũng biết được gọi là Nghiệp- 
phẩm vậy. 

Tóm lại, phương pháp xử lý luân-lý-luận của A-tỳ- 
đạt-ma-luận, về phương diện thích ứng với cái học-phong 


10 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nhất-ban của A-tỳ-đạt-ma, tuy có thể nói là tính cách lý- 
luận, nhưng thay vì đi vào chiều sâu thì lại chỉ phân biệt 
những lời kinh theo chiều rộng và rất chú trọng sự mâu 
thuẫn về mặt biểu diện. Do đó, nếu chỉ có thế thôi thì tuy 
vẫn chưa đạt đến chỗ sâu xa của luân-lý-luận của Phật- 
giáo, nhưng nếu đứng về phương diện quảng-bác mà nói, 
thì bất cứ ai, nêu không biết qua những điểm đó thì không 
đủ tư cách để bàn đến luân-lý-luận của Phật-giáo. Tuy 
nhiên, vì luân-lý-quan của A-tỳ-đạt-ma-luận, nếu đứng trên 
lập trường luân-lý-luận ngày nay mà nhận xét, thì phương 
pháp luận cứu của nó rất bác-tạp, bởi thế, nếu ta muôn 
nghiên cứu nó một cách có thê-hệ thì tất nhiên ta cần phải 
đặc biệt chú ý đến phương pháp xử lý tài liệu đó. 

6- Về tài-liệu và sách tham khảo để nghiên-cứu vấn 
đề này, thì phần tài liệu, lấy thuyết pháp luân lý trong Ni- 
kh-da làm trung tâm, mà Nghiệp-phâm, Phiền-não-phẩm, 
Trí-phâm, Định-phẩm v.v... (không giới hạn trong luận 
Câu-xá) trong các luận thư là toàn bộ luận thư xử lý về 
phẩm loại này. 

Về sách tham khảo, chúng ta có thể kế vài ba cuốn 
sau đây: 

Ward; TheEthics of Buddhism. 

P.Dahlke; Buddhism als Religion und Moral. ZweIte 
Auflage 1923, Miinchen - Neubiberg. 

John Meckenzle, Hindu Ethics. 1922, London and 
Calcutta. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ lãi 


S6 Mương tÂø Ñai: 


BA TÍNH THIỆN, ÁC, VÔ-KÝ. 


1- TIỀU CHUẢN THIỆN, ÁC. 


Điểm chủ yếu của đạo đức là làm lành lánh ác. Do đó, 
các phạm vi của đạo đức, nói theo tâm căn hoặc hành động, 
tất kinh không ngoài hai ngã thiện, ác; hoặc giả, giữa 
khoảng đó thêm một yếu tố trung-gian không thiện, không 
ác thì thành ra ba ngả. Phật giáo, nhất là A-ty-đạt-ma, hoàn 
toàn căn cứ vào phương pháp chia ba trên đây để đánh giá 
đạo đức. Nói theo thuật ngữ thì đó là ba tính thiện, ác và 
vô-kỹ. 

Song, nếu bảo thế nào là thiện, thế nào là ác, nói theo 
thường thức, thì không thể quyết định một cách đơn thuần 
được. Sự bình-giá thiện ác, ít ra là trên kinh nghiệm, do 
thời gian, xứ sở và vị trí mà có sự bất đồng rất lớn. Về điểm 
này, cứ xem những lời Phật nói trong Ni-kha-da, Phật tuy 
luôn luôn nói đến thiện, ác, nhưng chủ yếu là lây mục-tiêu 
thực tiễn làm mục đích, trên quan hệ, cô nhiên cũng nói 
theo nguyên-tắc nhất-ban, nhưng về phương diện đức mục 
thì, chăng qua chỉ lấy chỉ thị làm thông lệ mà thôi. Ai cũng 
bết làm mười điều lành là thiện, tạo mười nghiệp ác là ác, 
mà điều này hầu như đã trở thành một thuyết minh có định 


12 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hình. Song, nếu chỉ có thế thôi thì sẽ thiếu mất cái nguyên 
tắc nhất ban, trên quan hệ, đến A-ty-đạt-ma, tuy nghiên cứu 
ý nghĩa của lời nói trong các kinh, nhưng đối với thiện, ác 
dần dần đã muốn nói rõ cái căn cứ nhất ban của nó. 

Nhưng, A-tỳ-đạt-ma đặt tiêu chuẩn thiện, ác ở điểm 
nào? Về điểm này, sự khảo sát tuy phức tạp, nhưng cái 
tiêu-chuẩn trước hết thì đại thể là hạnh phúc. LuậnThành- 
thành 8, phẩm Tam-nghiệp 100, nói: 

“Bất luận nghiệp nào có thể làm cho người khác 
những điều tốt lành, thì gọi là thiện. Làm cho người khác 
được vui thì gọi là hảo, cũng gọi là thiện, cũng gọi là 
phúc””°. 

Mà “làm việc tốt lành cho người” ở đây, nói theo lập 
trường Phật giáo, cũng tức là làm cho chính mình; bởi thế 
nói cách nghiêm khắc, khi đem lại hạnh-phúc cho người thì 
chính mình cũng được hạnh phúc, cứ thế mà làm thì gọi là 
thiện; nếu việc trước mắt, đối với mình, tuy có lợi ích 
nhưng hại cho người khác mà cứ làm thì gọi là ác, còn ở 
vào giữa khoảng đó thì gọi là vô-ký. Tức là, nếu kết quả 
của việc làm mang lại lợi ích cho mình, cho người là thiện, 
còn ngược lại, là ác. Mà con đường điều hòa tự lợi, lợi tha 
là ứng dụng pháp tắc luân hồi nghiệp báo. Khi làm một 
việc gì, đối với mình dù không có lợi ích, nhưng nếu nó 
tăng thêm hạnh phúc cho người khác thì cuôi cùng chính 


- Thành-thật-luận quyền 8, phẩm Tam-nghiệ 100 nói: “Nếu người làm lợi 
mình lợi người, lợi đời này, lợi đời sau, đêu lây thiện tâm làm gôc; nêu kẻ 
làm hại mình, hại người, hại đời này, hại đời sau, đêu lây bât-thiên-tâm làm 


»” 


gốc”. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 13 


mình cũng được quả báo hạnh phúc, theo ý nghĩa ấy, việc 
làm đó là thiện (về ý hiện, tham chiếu Atthasalini p, 38, f. 
The exposiltor I, pp. 48 - 49). Thành-duy-thức-luận nói: 
“Thuận ích đời này, đời khác là thiện, hại tổn đời này, đời 
khác là ác””, chính cũng do ý nghĩa trên đây mà ra. Đứng 
về phương diện người hành động mà nói thì tiếng đời này, 
đời khác có thể được hiểu theo nghĩa thuận hiện-báo, thuận 
sinh báo v.v... nhưng nếu chia nó thành mình, người, thì 
tôi cho răng chúng ta có thể giải thích như thế này: đới này 
là chỉ cho người khác hay xã hội, còn đời khác là chỉ cho 
chính mình. Theo ý nghĩa ấy, ta có thể nói luân-lý-quan của 
Phật giáo là một thứ công-lợi-luận. Nếu chỉ hạn cục trong ý 
nghĩa ấy thì nó là chủ-nghĩa công-lợi, nhưng nếu quan sát 
nó thông cả ba đời (tam thế) thì nó cũng có thê là kiêm cả 
tự-lợi chủ-nghĩa và lợi-tha chủ nghĩa. 


2- Ý NGHĨA HẠNH PHÚC. 


Song, ở đây lại thành vấn đề là hạnh phúc tức là ý 
nghĩa vui sướng. Bản tính con người là truy cầu hạnh-phúc, 
cho nên, những hành vi mang lại hạnh phúc cho mình và 
cho người, ít ra, tên kết quả, không trái với lẽ thiện, nhưng 
vì cái ý nghĩa của hạnh phúc không rõ ràng, cho nên từ xưa 


Mã Thành-duy-thức-luận quyên 5 (Đại-chính 31, trang 26, trung), nói: “Có thể 
làm cho đời này, đời khác thuận ích thì gọi là thiện. Lạc quả cõi nhân, coi 
Thiên, đối với đời này tuy có thể làm thuận ích nhưng không thuận ích cho 
đời khác thì không gọi là thiện. Làm cho đời này, đời khác tôn hại thì gọi là 
bất thiện. Quả báo ở ác thú, tuy đối với đời này có thể làm vi tổn nhưng 
không vi tồn đối với đời khác thì không phải là bất thiện. Trong nghĩa thiện, 
bắt thiện tốn, ích, không thê phân biệt rõ thì gọi là vô-ký”. 


14 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


người ta đã cho đó là khuyết điểm của luân-lý-quan hạnh- 
phúc. Phật-giáo nói, hanh-phúc (tức là lạc) có nghĩa là thỏa 
mãn mọi ý dục, người được quả thiện hầu như có nghĩa 
thỏa mãn với cảnh ngộ đó, về điểm này, cứ xem cách dụng 
ngữ thì đủ rõ. Song, dĩ nhiên, đây không phải là mục đích 
tối cao của Phật-giáo. Phật-giáo chán hạnh-phúc có nhiều 
biến hóa, bởi thế, tuy cũng tầm cầu hạnh phúc nhưng lại lấy 
hạnh phúc vĩnh viễn bất biến làm lý-tưởng. Đó chính là giải 
thoát niết-bàn, bởi Phật giáo thường nói “Niết bàn là niềm 
vui tôi cao”. Do đó, theo Phật giáo, tuy cũng gọi là làm 
lành, nhưng tên tính chất hoặc trình độ thì có sự khác nhau, 
tức là, nói thoe thuật-ngữ, có hữu-lậu-thiện và vô-lậu-thiện 
khác nhau. Những hành vi lấy chủ trương ý dục làm cơ sở, 
mong làm thỏa mãn mọi dục vọng dù không phải ở hiện thế 
mà ở vị lai cũng vậy, đó là hữ-lậu-thiện, còn những hành vị 
xả lï mọi dục vọng ở hiện thế, tầm cầu niềm vui giải thoát 
vĩnh viễn tối cao là vô-lậu-thiện. Như vậy, tuy cũng tầm 
cầu hạnh phúc, nhưng đến hạnh phúc biến hóa hay không 
biến hóa, cảm giác hay ức chế tinh thần, thì về điểm thiện 
cũng có chỗ bất đồng. Khi định nghĩa chữ thiện, A-tỳ-đạt- 
ma đã thường suy nghĩ. nhiều về ý nghĩa này, đó là điểm ta 
không thể bỏ qua. Chăng hạn, Bà-sa quyên 5Ï, khi định 
nghĩa thiện, ác, tuy có đưa ra nhiều thuyết, nhưng đại khái 
cũng bao hàm ý nghĩa trên. Như: 

Hỏi: Thế nào gọi là thiện, bất thiện, và vô ký? 

Đáp: Những pháp khéo giữ gìn, có chiêu cảm quả tr 
thích, tính an ổn thì gọi là thiện. Khéo giữ gìn là tỏ Đạo-đề, 
có thể chiêu cảm quả ưa thích là tổ Khổ, Tập-đế, tức Hữu- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 15 


lậu-thiện, tính an ổn là tỏ Diệt-đề. Nếu pháp không khéo 
giữ gìn, có thể chiêu cảm quả không ưa thích, tính không 
an ồn, thì gọi là bất thiện. Tất cả đều tỏ Khổ, Tập-đế, tức 
mọi ác pháp. Nếu những pháp trái với hai loại trên đây gọi 
là vô-ký. Lại nữa, nếu những pháp có thể chiêu cảm quả 
khả ái, quả lạc thụ thì gọi là thiện, chiêu cảm quả không 
khả ái, quả khổ thì gọi là bất thiện, nếu ngược lại với hai 
loại trên đây thì gọi là vô-ký. Lại nữa, Tiếu các pháp có thê 
nảy sinh ra mầm mống khả ái, mâm mồng giải thoát thì gọi 
là thiện, nếu nảy sinh mầm mống không khả ái thì gọi là 
bắt thiện, ngược lại hai loại trên gọi là vô-ký. Lại nữa nếu 
các pháp có thể khiến cho sinh vào thiện-thú thì gọi là 
thiện, khiến sinh ác thú thì gọi là bất thiện, và ngược lại hai 
loại trên là vô-ký. Lại nữa, các pháp đọa Hoàn-diệt-phẩm, 
tính nhẹ nhàng, gọi là thiện, đọa Lưu-chuyên-phâm, tính 
nặng nề, gọi là bất thiện, trái lại hai loại trên là vô-ký (Bả- 
sa quyền 51, Đại-chính, 27, trang 263, thượng). 

Tất cả định nghĩa về thiện, ác trên, bất luận laọi nảo, 
cùg với hạnh-phúc ở luân-hồi-giới, đều hàm ngụ ý nghĩa 
hướng đến giải-thoát-giới. Mà cái quan hệ giữa hữu-lậu- 
thiện và vô-lậu-thiện này, đứng ở một phương diện mà 
nhận xét, tuy thấy có trình độ cao, thấp khác nhau, nhưng, 
đứng ở một phương diện khác nhau mà nhận xét, thì tựa hồ 
lại có tính chất bất đồng. Như trên đã nói, nếu không chỉ 
dương hai điều đó thì không tránh khỏi nhận định có hai 
lớp bạo-đức-quan. 


16 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


3- TÂM CĂN THIỆN ÁC. 


Nhận xét theo những quan điểm ở trên, ta thấy đạo- 
đức-quan của Phật giáo rất giàu sắc thái công-lợi, do đó đặc 
biệt chú trọng ở kết quả của những hành vi. So với cái gọi 
là đạo đức tính của Khang-Đức, tuy có vẻ chú trọng ở 
thích-pháp-tính, nhưng đây mới chỉ quan sát một mặt thôi”, 
nếu đứng ở một phương diện khác mà khảo sát thì, như sẽ 
bàn đến sau, Phật-giáo chủ-trương động-cơ-luận, thay vì 
chú trọng ở hành vi bên ngoài lại chú trọng ở phương diện 
tâm-căn mà cổ giá thiện, ác: đó là điểm chúng ta cần ghi 
nhận. Như đã trình bảy ở trên, Phật-giáo giải phâu những 
tác-dụng tâm-lý của người ta, nên mới phân biệt thành ba 
tính. Nhất là gọi tự tinh thiện hay tự tính bất thiện thì chính 
ngay cái tâm-căn tự nó là thiện hoặc bất thiện rồi. Dĩ nhiên, 
về cách giải thích tâm căn tự tính thiện, tự tính bất thiện, 
cũng tùy theo người hay phái mà có sự bất đồng. Theo Đại- 
tỳ-ba-sa quyền 5l thì tự tính thiện có thể là tâm, quý hay là 
vô-tham, vô-sân, vô-si, mà như aI cũng biết, các nhà chủ 
trương phân biệt luận cho trí (sự phán đoán chính xác) là 
tự-tính-thiện. Ngược lại với những đức tính trên, người ta 
đều cho vô tâm, vô quý hay tham, sân, si là tự-tính bất 
thiện. Tuy có ít nhiều ý kiến bất đồng, nhưng đều cho tâm- 
căn là căn bàn của hành vi đạo đức và phải tuỳ thuộc vào 
đó mà định giá trị thiện, ác: đó là điểm ta không thể bỏ qua 
(Bà-sa quyền 51, Đại-chính, 17, trang 263, trung; Câu-xá 


b “Đạo-đức của A-ty-đạt-ma Phật-giáo có tính cách khoa-học, giống như 
đạo đức tiến-hóa-luận” — xem Mrs. Rhys Davids; A Buddhist Manual of 
Psychological Ethise Tựa p. LXXXVI 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 17 


quyền 13). Điều cần đặc biệt lưu ý là trong đó lẫy tâm quý 
làm tự tính. Theo sự giải thích của A-ty-đạt-ma thì tâm 
hoặc có thể nói là tâm trọng đạo đức hay là tâm tự thấy hỗ 
với mình; quý là tâm sợ tội ác, hay là tâm thẹn với người 
(Câu-xá quyên 3). Nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay thì cách 
thuyết minh trên đây đại biểu cho quan niệm gần như 
lương-tâm. Lẫy lương-tâm làm tự-tính-thiện, ngược lại là 
lương-tâm tự-tính-bất-thiện. Nhận xét theo quan điểm đó 
thì ta thấy đạo-đức-quan của A-tỳ-đạt-ma rốt cuộc lấy 
lương tâm làm nguyên lý của đạo đức và cho đây là một 
loại trực-quan-phái. Đương nhiên, theo A-ty-đạt-ma thì do 
hành-vi tâm, quý đó mà chiêu cảm quả tự-lợi, lợi-tha; trái 
lại, hành-vi vô-tâm vô-quý chung cuộc sẽ mang lại quả ác. 
Theo ý nghĩa ấy, tuy vẫn quan hệ đến công-lợi, nhưng có 
thể nói đó là pháp tự nhiên nhi nhiên, đến như sự bình giá 
trị đạo đức thì đặc biệt chú trọng tâm căn tự thân. Nếu quên 
điểm đó mà định đoạt đạo-đức-quan của Tiểu-Thừa Phật- 
giáo là ở như chủ nghĩa công-lợi thì rất có thể biến thành 
một kiến luận sai lầm, đó là điều ta cần ghi nhận. 


4- BÓN LOẠI THIỆN, ÁC. 


Như vậy, tuy cũng nói là thiện, nhưng A-ty-đạt-ma 
một mặt hỗ-tương quan liên, mặt khác cũng theo một lập 
trường hơi đặc biệt muốn nghiêng về phương diện tâm lý 
để thuyết minh và tổng hợp thiện qua thuyết tứ sự bắt đầu 
biểu hiện trong luận Đại-tỳ-ba-sa, tức là theo bốn phương 
diện để diễn tả quan-niệm-thiện, ác. Tứ sự là: I-Tự tính, 2- 
Tương-ưng, 3-Đăng-khởi, 4-Thắng-nghĩa. Tựu trung, tự 
tính, tương ưng và đẳng khởi chuyên nói theo lập trường 


18 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tâm-lý-luận, còn thăng-nghĩa thì nói theo hạnh-phúc tối- 
cao. tự tính tức là tự tính của tâm căn thiện; tương ưng là 
tác dụng tâm lấy tâm căn làm trung tâm đề cùng hiện khởi; 
đăng khởi là do tâm căn mà biểu hiện hoạt động của ý chí; 
thắng nghĩa là cảnh giới giải thoát Niết bàn. Nhưng đây 
mới chỉ nói một cách nhất ban thôi; nếu lại đi sâu hơn nữa 
thì những tác dụng tâm ấy như thế nào? Vấn đề này, như đã 
nói ở trên, có nhiều ý kiến khác nhau. Hãy thử kế đến 
những điểm chủ yếu. Vụ-tôn-giả nói: “Tự tính có nghĩa là 
tự-tính-thiện, hoặc bảo là tâm, quý hay là ba thiện căn. 
Tương ứng tức là tự tính tương ứng với các pháp tâm, tâm- 
sở. Đăng khởi là khởi thiện; tức là nó không tương ưng (bất 
tương ưng hành) với những cái do hai nghiệp thân, khẩu 
phát khởi. Thăng-nghĩa là thắng nghĩa thiện, tức là Niết- 
bàn an ổn nên gọi là thiện”. Song, các nhà phân biệt luận, 
đối với vấn đề này, lại hơi nghiên về phương diện chủ trí 
chủ nghĩa để giải thích. Theo họ, tự tính thiện chỉ cho trí, 
tức tính bất thiện chỉ cho vô tri, ngu s1; tương ưng thiện, 
hoặc tương ưng bắt thiện là chỉ cho thức (tâm tự thân 
không phải thiện, không phải ác); đẳng khởi thiện hay đẳng 
khởi ác, như vừa nói ở trên, là bất tương ưng hành; còn 
thắng-nghĩa-thiện là niết-bàn, thắng nghĩa bất thiện là sinh 
tử. Ý kiến của Hiếp-tôn-giả thuộc Hữu-Bộ cũng gần với ý 
kiến trên đây. Theo Hiếp-tôn-giả thì như lý tác ý (phán 
đoán chính xác) là tự tính thiện, phi lý tác ý là tự tính bất 
thiện, những tác dụng tâm tương ứng và cùng khởi (đẳng 
khởi) với những tính trên là đăng lưu quả của chúng, vì thế 
mỗi tác dụng đều được coi là thiện hoặc bắt thiện. Ngoài ra, 
còn có cách giải thích lây tam thiện căn (tam bắt thiện căn), 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 19 


ngũ căn (ngũ cái) v.v... làm tự tính để thuyết minh tự tính 
tương ưng, đăng khởi, thắng nghĩa v.v... nhưng sợ quá 
phiền tỏa, nên chỉ nói sơ lược như thế thôi. Theo sự thuyết 
minh này thì tự tính, tương ưng, đăng khởi chuyên nói về 
hữu-lậu-thiện, như tự thể của lương tâm, căn cứ nơi lương 
tâm mà có được sự phán đoán chính xác, tóm lại, tâm căn 
là tự tỉnh của thiện ác. Nói theo thuật ngữ thì hoat động tâm 
lý lẫy đẳng khởi quả mà khởi thiện ác, và bất luận lúc nào 
cũng đều sẽ chịu vận mệnh may (thiện) rủi (ác), tức lây đị 
thục quả mà quy kết ở thiện, ác (điều này đã được nói đến 
trong Tập-dị-môn-túc-luận, và Bà-sa đã giải thích rõ. Bà-sa 
quyền 51, Đại-chính, 27, trang 263, trung, hạ). Định nghĩa 
thiện, ác chuyên xuất phát từ lập trường may, rủi như thế 
thì ta thấy rốt cuộc không ngoài việc lây dị thục quả làm 
trung tâm. Như, điểm thứ tư, tức thắng nghĩa, lấy sinh-tử 
Niết-bàn làm tiêu chuẩn, muốn từ cảnh địa tối cao thuyết 
minh thiện, bất thiện là tinh thần của thuyết Tứ sự nói trên 
(Bà-sa, như trên, Câu-xá quyền 13). 


5- VẤN ĐÈ TỰ DO Ý CHÍ. 


Có thê nói A-tỳ-đạt-ma căn cứ vào chủ nghĩa tâm lý 
kinh nghiệm mà định thiện, ác. Do đó, cũng như vấn đề đề 
tự do ý chí bên Tây phương. vẫn đề luân lý trong Luân-]ý- 
luận của A-tỳ-đạt-ma rất sôi nổi. Trên kinh nghiệm, người 
ta khí định làm một việc gì tất phải có sự tự do muốn làm 
hay không muốn làm. Vả lại, như đã được trình bày ở trên, 
đức Phật đã bài xích tất cả thần-ý-luận, Túc-tác-luận, 
Ngẫu-nhiên-luận mà thừa nhận hoạt động tự phát của ý chí 
hậu thiên, thường cho hữu ý là trách nhiệm đạo đức, bởi 


20 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thế, các A-tỳ-đạt-ma luận sư lấy đó để giải quyết vẫn đề để 
giải quyết vẫn đề này tưởng cũng là lẽ tự nhiên, không có 
gì đặc biệt cả. Theo ý nghĩa ấy, ta có thể nói ý-chí-luận của 
A-tỳ-đạt-ma Phật giáo là tự-do luận thường thức. Song, nếu 
lại bước thêm một bước nữa mà khảo sát, do tính tích và 
khí chất của tiền nghiệp, ý chí của người ta tự do đến một 
trình độ nào thì dĩ nhiên, đây không phải vấn đề mà 
thường-thức-luận có thể định định được. tóm lại, có thể nói, 
phạm vi vấn đề đề đạo đức thừa nhận ý chí tự do là lẽ 
đương nhiên. Đó là lý do tại sao lấy sự phân biệt thiện, ác 
và vô ký làm chủ rồi tuy đặt nặng ở tự thê tâm căn nhưng 
lại lấy hành vi đăng khởi mà thành lập sự phân biệt ba tính 
vậy. 


6- CĂN CỨ CỦA TINH TIỀN ĐẠO ĐỨC. 


Còn một vấn đề nữa, theo A-tỳ-đạt-ma thì tác dụng 
tâm của người ta có thiện, ác khác nhau, mà khuynh hướng 
tự nhiên lại thăng thế về phương diện ác. Tại sao con người 
phải nỗ lực hướng thiện là vấn đề cần được luận cứu. Sự 
tôn nghiêm của đạo đức không phải ở chỗ tiến theo tự 
nhiên mà là ở chỗ gắng sức tiến tới: đó là một trong những 
vấn đề đạo đức không thê không khảo sát tới. Theo chỗ tôi 
biết, trong A-tỳ-đạt-ma không đặt tinh tiến đạo đức thành 
vẫn đề đặc biệt, bởi lẽ cứ xem hai mục lớn về định nghĩa 
thiện đã trình bày ở trên ta cũng thấy rất rõ ràng ngay từ 
đầu cái căn cứ tinh tiến đạo đức của A-tỳ-đạt-ma Phật-giáo 
rồi, mặc dầu về phương diện hình-nhi-thượng-học các bộ- 
phái thuyết minh tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng cái 
tinh thần nhất ban thì đại khái cũng tương đồng. Thứ nhất, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 21 


là y vào sự sợ hãi lau6n hồi nghiệp báo, tức làm ác dù có 
được lợi trước mắt nhưng do quy tắc nghiệp báo, không 
bao lâu, chắc chắn sẽ phải trường kỳ thụ khô, trái lại, nếu 
làm thiện thì dù trước mắt có phải thiệt thòi đi nữa, nhưng 
cuối cùng sẽ được sung sướng, bởi thế, nêu muốn được 
hạnh phúc lâu dài, bất luận trong hoàn cảnh nảo, dủ khô 
đến đâu đi nữa, đều nên cố gắng tránh ác hướng thiện. Đối 
với học phái coI tự tính của thiện tâm là tâm quý (tức lương 
tâm) mà lấy đó làm trí hay như ý tác ý mà muôn giải thích 
ý nghĩa công lợi này, tức sự phán đoán về lợi, hại, đắc, thất 
vậy. Nếu nói theo giá trị đạo đức đó thì tuy rất thấp, nhưng, 
ngoài công lợi ra, người ta không thể tưởng niệm đến bất 
cứ việc gì khác, cho nên, đối với đa số người, nó biến thành 
căn cứ tinh tiến vĩ đại mà cũng là điểm trọng yếu nhất trong 
A-tỳ-đạt-ma. Thứ hai, từ lập trường này, xu hướng tới giải 
thoát là đạo trình tất nhiên. Tức lấy tự tâm làm cơ sở mà 
phát tâm chinh phục tội ác là điều kiện tất nhiên để đi đến 
giải thoát. Bởi vậy, nếu ai chí tâm ở giải thoát thì tất phải 
lánh ác, hướng thiện. Bất cứ ai, nếu thức tỉnh lý tính, đốc 
chí giải thoát là thực hiện ngay lý tính (trí tuệ) của chính 
mình, cho nên, làm lành chắng qua cũng không ngoài việc 
qui định tự thê lý tính của chính mình. Dĩ nhiên, đây không 
phải ý kiến rõ ràng của tất cả học phái, nhưng cho tâm quý 
là tự tính thiện, tiến đến chủ trương thuyết tâm-tính-bản- 
tịnh, có thể nói, chính là muốn bày tỏ quan điểm trên. Đến 
đây, luân lý quan kinh nghiệm và công lợi chủ nghĩa cuối 
cùng đã chuyên thành lý tưởng chủ nghĩa. Nhưng thật ra, ý 
nghĩa này chỉ ân tàng trong A-tỳ-đạt-ma thôi, chứ thật sự 
được thuyết minh rõ ràng thì phải đợi đến Đại-Thừa sau 


22 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


này (A Buddhist Manual of Psychological Ethics pp. 
LXXXII - XCV cÐ. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 23 


thuø ba, 
NHỮNG TÁC DỤNG VỚI BA TÍNH 


1- LỜI TỰA. 


Như đã được trình bày trong chương trước, luân lý 
luận của A-tỳ-đạt-ma chuyên đứng trên lập trường của chủ 
nghĩa tâm lý kinh nghiệm. Mà cái đặc trưng của tâm lý luận 
A-ty-đạt-ma là ở chỗ phân tích những tác dụng tâm lý 
thành nhiều yếu tố mệnh danh là tâm sở, rồi lại tiễn lên 
bước nữa, lẫy tính chất thiện, ác để làm tiêu chuẩn và chia 
thành nhiều số mục như đã được trình bảy ở trên. Như 
trong tâm lý luận nhất ban ở thiên trước đã nói rõ cơ sở của 
các tác dụng tâm, bây giờ xin bản kỹ về những tác dụng 
tâm thiện, ác để làm tiêu chuẩn mà tiến đến hành vi luận. 
Một đặc trưng lớn của A-tỳ-đạt-ma là muốn trước hết xuất 
phát từ tâm lý sự thực thuyết minh cái cơ sở của tâm lý đạo 
đức, nghĩa là theo chủ nghĩa tâm lý mà bàn về luân lý. 

Trong sự phân tích tâm lý lấy thiện, ác làm tiêu chuẩn 
tuy có nhiều phương pháp, nhưng, nếu chỉ nhận xét theo 
điểm này, thì cái phương pháp có hình thức hoàn chỉnh 
nhất là cách phân loại thành bảy mục trong luận Đại-tỳ-ba- 
sa (Quyên 42, Đại-chính, 27, trang 320). Đó là I-Thập-đại- 
địa pháp, 2-Thập-đại-phiền-não-địa-pháp, 3-Thập-tiểu- 


24 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phiền-não-địa-pháp, 4-Thập-đại-thiện-địa-pháp. 5-Ngũ-đại- 
bắt-thiện-địa-pháp, 6-Tam-đại-hữu-phú-vô-ký-địa-pháp, 7- 
Thập-đại-vô-phú-vô-ký-địa-pháp. Duy có điểm chưa được 
hoàn toàn là trong đó tuy cũng là tâm sở, nhưng vì cách 
nhận xét bất đồng mà có sự phân loại hai hạng, ba hạng 
khác nhau, bởi thế đã lần lượt được chỉnh lý, cho đến Câu- 
xá-luận, Thành-duy-thức-luận v.v... tuy có biến cải nhưng 
bất luận thế nào, đều lấy ba tính làm trung tâm, lại thêm 
cách phân loại về phiền não, có thể nói, đến đây là hoàn 
chỉnh nhất. Do đó, ở đây, để cho tiện lợi, hãy tạm dựa vào 
sự phân loại này làm cơ sở cho luân lý để nói rõ những tác 
dụng tâm đó. 


2- THIỆN TÂM SỞ. 


Trước hết hãy bắt đầu từ tác dụng tâm thiện. Nếu 
đứng về phương diện mục đích mà nói thì, như đã luận bàn 
ở trên, thiện tâm là tác dụng tâm của người có hạnh phúc 
tiến lên đặt hạnh phúc tương lai của mình vào sự giải thoát. 
Còn nếu đứng về phương diện tâm lý mà nói thì đó là tác 
dụng tâm xả ly ngã chấp, ngã dục khiến cho tâm được trong 
sáng. Mà căn bản của nó, nói một cách tiêu cực, là xa lìa 
tham, sân, s1, tức vô tham, vô sân, vô s1. Ba tác dụng này 
được cả Luận Bộ Nam, Bắc gọi là thiện căn. Nói một cách 
tích cực thì chính đó là tàm và quý đã kế ở trên. Nhất là 
luận Câu-xá lấy vô tàm, vô quý làm hai Đại-bất-thiện-địa- 
pháp. Nếu đối chiếu thì hai tác dụng tàm, quý mới đích 
thực là căn nguyên của hết thấy thiện tâm. Theo luận Câu- 
xá, quyên 4, thì tàm có nghĩa là đối với pháp đạo đức (Tam 
học) tỏ lòng cung kính; còn quý là tác dụng tâm cảm thấy 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 25 


sợ tội. Như trên đã đề cập qua, tác dụng này có khi được 
cho là tương ưng với tâm mà A-tỳ-đạt-ma cho là tính thiện 
là sự khảo sát rất xác đáng. Tuy lấy ba căn hoặc tàm quý 
làm căn bản cho thiện tâm, nhưng, trên bình diện giải thích, 
A-tỳ-đạt-ma vốn không căn cứ từ đó để đưa ra những thiện 
tâm khác, mà chỉ lây đó làm những Đại-thiện-địa-pháp chủ 
yếu cộng thông tất cả thiện tâm mà thôi. Nghĩa là, ngoài nó 
ra còn những tác dụng tâm thiện khác mà con số, kế từ 
Phẩm-loại-túc-luận đến Câu-xá-luận là 10, đến Duy-thức- 
luận là 11, và trong A-tỳ-đạt-ma-pháp-yếu luận của A-nâu- 
lâu-đà thì lại kế có 19 loại, như vậy rõ ràng là không có 
định số. 

Nay tạm theo Duy-thức-luận để liệt kê con số như 
sau: tín, tinh tiến, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô sĩ, khinh 
an, bất phóng dật, xả, bất hại. Trong số này, về ý nghĩa tàm 
quý thì đã nói rõ ở trên rồi, bây giờ chỉ bàn qua mấy loại 
khác thôi. 

Tín dĩ nhiên là tâm lý tín ngưỡng. Đối tượng tín 
ngưỡng ở đây là Tứ đế, Tam bảo, Nhân quả v.v... tuyệt đối 
tin tưởng, không hoài nghỉ. Vì niềm tin đó làm cho tâm hồn 
trong sáng, văng lặng nên gọi là thiện. 

Tinh tiến và bất phóng dật tuy gần như tác dụng tâm 
phi thường, nhưng theo Câu-xá thì siêng năng là tác dụng 
hăng hái dũng cảm đối với thiện. Bất phóng dật là tác dụng 
thu nhiếp tâm để tu thiện. Tín giàu yếu tố tình cảm, còn 
tinh tiễn và bất phóng dật thì chính là ý chí lực vậy. 

Khinh an và xả nghĩa là không để bận đến thân tâm, 
lúc nào cũng thanh thản nhẹ nhàng. Câu-xá chỉ nói tam 


26 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


khinh an, nhưng A-nâu-lâu-đả lại chia ra thân khinh an và 
tâm khinh an. Nếu không thanh thản sảng khoái thì không 
thể làm được việc thiện, bởi thế nó được coi như là một 
trong những đại-thiện-địa-pháp. Xả cùng gần với tác dụng 
tâm lý khinh an, tức là trạng thái bình thản không động dao. 
Khinh an và xả thay vì được coi như tác dụng tâm lý thì lại 
được coi như một thứ tỉnh thần, có thể nói đó là tỉnh thần 
sảng khoái. 

Bất hại là tâm lý không muốn làm hại kẻ khác, nó 
xuất phát từ ba thiện cảm, nhưng tại Ân-Độ đặc biệt coi 
trọng bất hại nên nó được coi như một tác dụng tâm độc 
lập. 

Những tác dụng tâm kế trên tất phải phát khởi cùng 
với hết thảy thiện tâm, do đó, nếu thiếu một loại nào thì 
không thể được gọi là thiện tâm chân chính. Nói khác đi, 
nếu thiện tâm sinh khởi, dù không phải là ý thức chăng 
nữa, nhưng mười loại tâm sở tất nhiên cũng sinh khởi, tật 
cả tâm lý đặc thù đều lấy đó làm cơ sở, theo ý nghĩa ấy nên 
được gọi là mười thiện địa pháp, chính vì ý nghĩa đó mà 
Bà-sa, Câu-xá v.v... bảo rằng khi thiện sinh khởi có 22 tâm 
sở cùng sinh khởi, đó là thập-đại-địa-pháp, thập-thiện-địa- 
pháp, tầm và tư. Tầm, tư, như trên đã nói là tô chức tư duy, 
quan sát gọi khác đi, trong tâm Dục-giới tức phải làm bạn 
với nhau mà cùng sinh khởi, cho nên ít nhất là 22 loại 
(Câu-xá quyền 4). Do đó, vấn đề được đặt ra ở đây là: A- 
tỳ-đạt-ma chia tâm lý thiện căn bản thành số mười loại, 
nhưng trong đó không thêm ái hoặc từ bi là tại làm sao? Là 
vì, do cách nhận xét, ái và từ bị tuy là căn bản của hết thảy 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 27 


thiện tâm, nhưng theo A-ty-đạt-ma thì giữa ái và từ bi có sự 
khu biệt; vả lại, từ bị tuy là đạo đức cao đăng nhưng quyết 
không phải là cơ sở, bởi thế, đức mục do tu dưỡng mả 
không được thêm vào Đại-thiện-địa-pháp. Đến như ái thì 
tuy có ý nghĩa cơ sở, nhưng trên tính chất, ái có hai loại: 
một luyến ái có nhiễm ô, tức lòng kính yêu đối với sư 
trưởng. Cứ theo Câu-xá-luận thì luyễn ái vì thuộc lobha nên 
không phải thiện; còn kính ái thể của nó thuộc về tin cho 
nen để riêng mà, không nhiếp trong thiện-địa-pháp (Câu-xá 
quyền 4). Sự giải thích này có thê nói, rất xác đáng. 


3- BÁT THIỆN TÂM. 


Bắt thiện tâm dĩ nhiên là tương đối của thiện tâm, do 
đó, nếu cho vô tham, vô sân, vô si là thiện căn thì hiển 
nhiên tham, sân, s¡ là bất thiện căn; và nếu cho tàm, quý là 
tự tính thiện thì căn nguyên của bất thiện tất nhiên là vô 
tàm, vô quý. Như vậy, nếu số tâm sở đại-thiện-địa-pháp là 
mười thì đại-bất-thiện-địa-pháp lý đương nhiên cũng là 
mười; mà nêu đại-thiện-địa-pháp là mười một thì bắt-thiện- 
địa-pháp cũng phải là mười một. Song đây chỉ là quy tắc 
đại khái và A-tỳ-đạt-ma chắc đã rất khổ tâm về vấn đề này. 
Ngoài thiện và bất thiện ra, Phật giáo còn nói đến những 
tâm được mệnh danh là phiền não, nhưng phân lớn là bất 
thiện, do đó, cái giới hạn giữa bất thiện và phiền não tự 
nhiên cũng khó mà thuyết minh được. Chiếu theo văn hiến 
thì trong Ni-kha-da cũng đã lấy tham, sân, si làm tam bất 
thiện căn, bởi thế, A-tỳ-đạt-ma thời kỳ đầu cũng lấy đó làm 
vẫn đề xử lý thêm, nhưng đến trình độ phân loại tâm sở thì 
nên phải xử lý vấn đề đó như thế nào? Đây thật là vấn đề 


28 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


rất khô tâm. Trong Giới-thân-túc-luận của Thế-hữu, tuy có 
nói đại-địa-pháp, đại-phiền-não-địa-pháp, tiểu-phiền-não- 
địa-pháp, nhưng đã phân loại thiện, ác, đến phẩm-loại-túc- 
luận thì tuy có thêm Thập-đại-thiện-địa-pháp, nhưng lại 
không có bắất-thiện-địa-pháp, đến Đại-tỳ-ba-sa-luận mới 
thành lập bắt-thiện- địa-pháp và lây năm tâm sở vô tàm, vô 
quý, vô minh, hôn trầm và trạo cử làm bắt-thiện- địa-pháp, 
đến Câ-xá-luận thì vô minh, hôn trầm, trạo cử được nhiếp 
vào đại-phiền- -não-địa-pháp, như vậy, bắt-thiện-địa- -pháp 
chỉ còn lại hai là vô tàm, vô quý mà thôi. Nhưng, đến Duy- 
thức-luận thì vô tàm, vô quý lại được thu vào tuỳ-phiền- 
não, do đó, bắt-thiện-địa-pháp độc lập cuối cùng đã mất 
hăn. Nếu lại đem đối chiếu với Luận-bộ Nam-phương thì 
trong A-t-đạt-ma-pháp-yếu-luận, tuy có liệt kê thập-tứ- 
đại-bát-thiện-địa-pháp nhưng trong đó không có phiền-não- 
địa-pháp, bởi thế, bất thiện chẳng qua chỉ là phiền não gọi 
khác đi mà thôi. Như vậy, trong pháp-tướng A-tỳ-đạt-ma, 
cái địa vị của bất-thiện đã trở nên rất lờ mờ. Tóm lại, bất 
thiện là mặt trái của thiện, và cũng còn được gọi bằng danh 
từ phiền não nữa, đó là điều chúng ta có thể hiểu được. 
4-VÔ KÝ TÂM. 

Trở lên là về sự khu biệt thiện và bắt thiện, nhưng còn 
tâm hay hành vi vô ký là thế nào? Nếu nói một cách đơn 
giản thì vô ký là hành vi lẫy tự tính, tương ưng và đăng 
khởi làm đâu mà quan hệ ở khoảng giữa thắng nghĩa thiện 
và bất thiện. Theo Bà-sa thì thiện không ghi lại, mà ác cũng 
không shi lại cho nên, cái kết quả cũng không có thiện ác, 
bởi thế gọi là vô ký (Bả-sa quyên 51, Đại-chính, 27, trang 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 29 


363, hạ). Tuy đó là trạng thái trung gian, nhưng nếu khảo 
sát kỷ ta cũng thấy trong tác dụng tâm đó có sự khu biệt 
quan hệ giữa phiền não và hoàn toàn không phiền não. 
Theo chỗ tôi biết, trong các luận thư thuộc thời kỳ đầu tuy 
chưa có sự khu biệt này, nhưng đến Đại-tỳ-ba-sa luận thì 
quyết không phải à không có. Đó tức là tư cách chia vô ký 
thành hai loại là hữu-phú-vô-ký và vô phú vô ký. hữu phú 
tự nó không là thiện, không là ác, nhưng thuộc về cái gọi là 
“phiền não sở vi”, cho nên, vì loại tâm sở này mà Đại-tỷ- 
bà-sa luận đưa ra ba loại vô minh, hôn trầm và trạo cử. ba 
loại này tự nó tuy không phải là ác nhưng đứng về điểm 
chướng ngại cho việc tu đạo, che lấp tâm bồ đề, nó được 
gọi là hữu-phú-vô-ký, nếu nói theo phiền não luận thì ba 
loại đó đều được coi là trọng yếu. Vô phú vô ký hoàn toàn 
là trung gian thái, tuy không là thiện nhưng lại chỉ cái tâm 
thái không phải bất thiện hay phiền não. Mười tâm sở (tác 
ý, xúc, thụ, tưởng, tư, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ) của 
luận Đại-tỳ-ba-sa tuy thuộc loại này, nhưng về mặt hoạt 
động tâm lý cụ thê lại chia thành bốn thứ mà cũng là cách 
phân loại kế từ Bả-sa luận trở đi. Đó là: 1-Di thục, 2-Uy 
nghi lọ, 3-Công xảo xứ, 4-Thông quả. Thứ nhất, dị thục 
nghĩa là cái tâm do nghiệp đời trước mà cảm được, tự thê 
của nó không thiện, không ác, do đó, nói là vô ký (lấy thập- 
đại-địa-pháp làm vô-ký tức là nó). Thứ hai, tâm uy nghi lộ 
nghĩa là cái tâm thái sinh khởi khi đi đứng ngồi nằm đúng 
theo uy nghi, tâm này cũng không nhất định là thiện hay ác, 
cho nên gọi là vô ký. Thứ ba, công xảo xứ nghĩa là cái tâm 
khi xem các tác phẩm điêu khắc hội họa, hoặc nghe ngâm 
thơ, ca hát v.v... mà không có tà niệm. Thứ tư, thông quả 


30 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


vô ký có nghĩa là cái tâm khi nhờ vào các thần thông như 
thiên nhãn, thiên nhĩ v.v... mà sinh khởi biến hóa (Câu-xá 
quyền 2). Cứ theo Phật giáo thì vô ký, đặc biệt là vô phú vô 
ký, là một trạng thái của hoạt động tỉnh thần, chủ yếu là chỉ 
về tâm thái đẹp. Đây tuy là điểm rắc rối nhưng chúng ta 
không thể bỏ qua. Cai trạng thái đó là một thứ không quan 
tâm, tức khi trong hoạt động tâm lý của người ta không có 
chính, không có tà, không ác, cũng không thiện. Đứng về 
phương diện đạo đức thì trạng thái tinh thần đó tuy không 
cân phải tưởng lệ nhưng về mặt tiêu cực lánh ác, phá chấp 
thì nó cũng có thể được ứng dụng, đó là điểm ta cần ghi 
nhận. 


5- PHIÊN NÃO. 


Trong tâm lý luận luân lý và tu đạo, điểm có một ý 
nghĩa trọng yêu nhất là phiền-não- -luận. Nếu nói theo nghĩa 
rộng thì phiền não cũng tương đồng với tội, mà nếu lây giải 
thoát tối cao làm tiêu chuẩn thì phiền não chỉ cho toàn bộ 
tác dụng tâm làm cản trở công cuộc thực hiện sự giải thoát 
đó. Vô minh là nguyên bản của phiền não. Phiền não là 
toàn bộ tác dụng tâm lấy ngã chấp, ngã dục làm cơ sở, lấy 
việc thỏa mãn ngã chấp, ngã dục làm mục đích một cách ý 
thức hay vô thức. Cứ theo Phật giáo thì sở dĩ con người bị 
đắm chìm trong bề sinh tử luân hồi, luôn luôn bị trói buộc 
cũng vì phiền não (Luận Câu-xá quyển 19, Phẩm Tùy 
miên, nói: “lại sao tùy miên có thể có gốc? -Tại vì các 
phiền não hiện khởi có thể làm mười việc. 1) Kiên căn bản 
(do phiền não kiên cố mà có), 2) Lập tương tục, 3) Trị tự 
điển (những cái làm cho y thân thích hợp với phiền não), 4) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 31 


Dẫn đăng lưu, 5) Phát nghiệp hữu, 6) nhiếp tự cụ (làm tư 
lương cho chính phiền não), 7) mê sở duyên, 8) đạo thức 
lưu, 9) Việt thiện phẩm, 10) Quảng phược nghĩa, những 
việc đó làm cho không thể vượt ra ngoài tự giới được”). 
Đức Phật rất chú tâm thuyết minh phiền não, theo nhiều 
phương diện, phân ra nhiều loại để nói rõ cái tính cách 
đáng sợ của nó. Do đó, tuy cũng là phiền não nhưng có 
nhiều cách nói, hoặc gọi là phiền não (theo thông lệ), hay là 
tùy miên, là triền, là cái, hoặc là kết. Ngoài ra, vẫn còn 
nhiều tên khác nữa. Tóm lại, bất luận loại nào, đều làm cho 
người fa phiền muộn áo não, trói buộc, mất tự do nên có 
những danh xưng như trên. Đương nhiên, nếu nói theo 
pháp tướng thì những danh xưng đó không phải chỉ là một 
sự thật đông nhất, mà trong đó có rộng, hẹp khác nhau, 
nhất là về sự dị, đồng của tùy miên và triền, giữa các bộ 
phái đã sinh tranh luận, nhưng bất luận thế nào đi nữa, trên 
đại thể, đó chăng qua chỉ là theo nhiều lập trường khác 
nhau mà đặt tên cho cái tác dụng tâm chấp ngã của người ta 
mà thôi. Song, phiền não này có bao nhiêu thứ và phân loại 
chúng như thế nào? Nếu nói một cách thắng thắng thì cách 
phân loại này thật rất phức tạp. Cứ xem trong Tăng-nhất-a- 
hàm, lúc đầu chỉ có một pháp mà cuối cùng đã tăng lên 
mười một pháp thì ta đủ thấy cách phân loại phiền não 
phức tạp như thế nào rồi. Tuy nhiên, những cách phân loại 
ấy chưa hắn đã hoàn chỉnh, trong sự hỗ tương giao thoa, 
tuy đồng dạng, nhưng do cách nhận xét khác nhau mà có 
những danh xưng biệt chủng, thật vô cùng tinh mật. Để tiện 
cho việc nhận định tính cách đáng sợ của phiền não. Đức 
Phật đã đứng trên nhiều lập trường để chỉ bày, bởi thế đến 


32 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


đời sau, khi tu tập lại, nó trở nên rất hỗn tạp. Cho đến đời 
A-tỳ-đạt-ma, khi thuyết minh và phân loại nó thì bắt đầu 
cũng từ một pháp đến hai pháp rồi ba pháp, thích ứng với 
những số mục của sự phân loại này mà đặt ra phối lệ, chẳng 
hạn như trong Tiểu-sự-phâm trong Tỳ-bà-băng-già hay 
phiền-não-phẩm trong Xá-lợi-phất- -A-ty-đàm luận (quyền 
18-19), cứ xem đó cũng đủ rõ. Mà Tiểu-sự-phâm”” trong 
Tỳ-bà-băng-già và Phiền-não-phẩm trong Xá-lợi-phất-A- 
tỳ-đàm luận tuy xuất phát từ tài liệu cộng thông (xem A-tỳ- 
đạt-ma-luận nghiên cứu, trang 108-117), nhưng tôi cho 
rằng thái độ xử lý phiền não toán ban của A-tỳ-đạt-ma 
thuộc thời kỳ đầu rất rõ ràng. Nay thử xét qua Phiền-não- 
phẩm trong Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm luận (Đại-chính, 28, 
trang 644, thượng). 

Trước hết là một pháp, tức mỗi phiền não độc lập: 
như cậy mình (khoe khoang), nịnh nót, tà kiến v.v... đại 
ước có trên một trăm thứ. Thứ đến hai pháp, hầu như phiền 
não cùng một loại, như thất niệm và bất chính trí, vô minh 
và hữu ái, tương đối kế đến mười loại. Rồi đến ba pháp, 
như tam tập (trong, ngoài, cả trong ngoài), tam bất thiện 
căn, tam triển (dục, huệ, s1), tam ái (dục, hữu, vô, hữu), 
cũng kế ra đến số mười. Trở xuống từ bốn pháp (như tứ lưu 
-bốn loại dục, hữu kiến vô minh) năm pháp (như ngũ cái, 
ngũ hạ phần kết, ngũ thượng phần kết), sáu pháp (như lục 


7 và danh xưng, Tiểu- -sự- -phẩm này cũng nhất trí với Tạp-sự- -phẩm trong 
pháp-uân- -túc luận quyên 9, và đối với phương diện xử lý phiền não cũng nhất 
trí nhưng về nội dung thì gần với những điêm được trình bày trong Xá-lợi- 
phát A-tỳ-đàm-luận. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 33 


ái, lục huệ), bảy pháp (như thất cộng, nhiễm, tức về quan hệ 
trai gái; thất mạn, bất như mạn, thắng mạn, tăng thượng 
mạn, ngã mạn, tà mạn, mạn trung mạn), tám pháp (như bát 
giải đãi sự) chín pháp (như cửu ái căn pháp), mười pháp 
(như thập phiền não sử) mười một pháp (như thập nhất tâm 
cấu), tiến lên đến hai mươi pháp, hai mươi mốt pháp, ba 
mươi sáu ái hành, sáu mươi hai kiến v.v... (Xá-lợi-phất A- 
tỳ-đàm luận quyền I§ - 20). Cứ đó mà suy ra ta cũng đủ 
thấy nó phôn tạp đến như thế nào rồi. Song phương pháp 
thuyết minh này không những dễ dàng nắm bắt được cái 
quan niệm trung tâm của vần đề ma còn chỉnh lý thêm 
phương pháp phân loại để cấu thành một phương pháp xử 
lý rất tiến bộ nữa. Tuy nhiên, nó vẫn không trút bỏ được 
phong thái phôn tỏa. Chẳng hạn như phẩm Tùy-miên trong 
luận Câu-xá được coi là phẩm loại khác thì hiển nhiên nó 
sẽ là phẩm rất tạp loạn. Có thê nói, về mặt tính chất, không 
làm cách nào hơn được. Nhưng trong các loại phiền não ấy, 
loại nào là căn bản? Cứ theo phâm-loại- túc-luận, Bà-sa- 
luận, Tạp-hàm-luận v.v... thì căn bản là mười loại sau đây: 
bắt tín, giải đãi, thất niệm, tâm loạn, vô minh, bắt chính tri, 
phi lý tác ý, tà thắng giải, trạo cử, phóng dật (Phẩm-loại- 
túc-luận quyên 2, Đại-chính 26, trang 698, hạ). Đến Câu- 
xá-luận thì bỏ bớt đi bốn loại là tà thăng giải, phi lý, tác ý, 
bất chính tri và thất niệm mà chỉ giữ lại sáu. Vì bốn loại 
này là tác dụng ngoài tâm sở trong Thập-đại-địa-pháp. Tóm 
lại, những tác dụng này là tương đối của Đại-thiện-địa- 
pháp, và ý nghĩa của nó cứ đó suy ra ta cũng thấy. Song, 
thật ra, mười hay sáu loại được coi là căn bản kể trên chăng 
qua chỉ là cách nhận xét mà thôi, cho nên đến Thành-duy- 


34 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thức-luận (quyền 6, Đại-chính 31 trang 3], trung), thì đem 
nhiếp tất cả vào Tiểu-phiên- não, mà lây sáu loại tham, sân, 
s1, mạn, nghi, ác kiến làm căn bản. Trong Câu-xá-luận tuy 
không bảo đó là Đại-phiền- não-địa-pháp, nhưng về điểm 
cho Tùy-miên là phiền não trọng yếu nhất (Câu-xá quyền 
19 Tùy-miên phẩm) cũng có thê nói là rất xác đáng. Ở đây, 
nếu không câu nê vào cách phân Đại-phiền-não hay Tiểu- 
phiền-não, mà chỉ để tiện cho sự thuyết minh thôi, thì tôi 
tưởng nên tham chiếu cách phân loại trong Duy thức để nói 
rõ một cách đơn giản về đặc chất của mỗi loại như sau: 

A- Căn bản Tùy-Miên - tham, sân, sĩ (vô minh), mạn, 
nghi, ác, kiến 

I- Tham có nghĩa chấp chặt lấy, trsuà, đại lược đồng 
nghĩa với ái. Tham chia thành hai: a) dục tham, b) hữu 
tham. Theo chỗ hiểu biết của tôi, ý nghĩa nguyên thủy của 
ái dục tuy là tồn tại dục, nhưng đến A-ty-đạt-ma thì cái gọi 
là “giới hệ phân biệt” trở nên cực thịnh mà giải thích dục 
tham là sự chấp trước đối với Dục-giới, hữu tham là sự 
chấp trước đối với Sắc và Vô-Sắc-Giới (Câu-xá quyền 19; 
Xá-Lợi-Phất A-tỳ-đàm, quyên 10, Đại-chính, 28, trang 650, 
thượng). 

2- Sân đĩ nhiên là sân hận, là cơ bản của ác hạnh. 

3- Vô minh có nghĩa là vô trí, tôi cho là moha, tức có 
nghĩa là “tâm ngu độn”, cũng có thê giải thích là ÿ vào 
mình, như ý chí muốn sống. Tôi cho rằng vô minh có hai ý 
nghĩa nong (chi mạt vô minh) và sâu (căn bản vô minh) 
khác nhau. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 35 


4- Mạn là tâm kiêu mạn, có hữu mạn, quá mạn (bất 
như mạn?), mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, tỳ 
mạn, tà mạn v.v... khác nhau (“Bảy mạn là gì? - Là mạn, 
bất hư mạn, thắng mạn, tăng thượng mạn, ngã mạn, tà mạn, 
mạn trung mạn...” Xá-Lợi-Phất Tỳ-đàm-luận, quyền 19, 
Đại-chính, 28, trang 654, thượng). Ngoài ra, còn kế 12 mạn 
cũng có, đó là: I) Ngã thắng mạn, 2) Ngã đăng, mạn, 3) 
Ngã biệt mạn, 4) Ngã thắng thắng mạn, 5) Ngã thắng đẳng 
mạn, 6) Ngã thắng liệt mạn, 7) Ngã đăng thắng mạn, 8) 
Ngã đăng đẳng mạn, 9) Ngã đăng liệt mạn, 10) Ngã liệt 
thắng mạn, 11) Ngã liệt đăng mạn, 12) Ngã liệt liệt mạn 
(Vibhanga p. 346). 

5- Nghỉ là sinh lòng nghi ngờ do về chân lý Tứ Đế. 

6- Ác kiến có nghĩa là thấy biết sai lầm; có năm loại: 
1) Hữu thân kiến (Tát-già- -da-kiến), tức chấp năm uân là ta, 
là của ta. 2) Biên chấp kiến, tức là chấp thường, chấp đoạn. 
3) Tà kiến, tức là không tin lý nhân quả. 4) Kiến thủ kiến, 
tức là tin một cách mù quáng không chân chính. 5) Giới 
cắm thủ kiến, tức là làm theo những pháp kỳ quái mà cho 
đó là tu đạo. Như thế, cộng với sáu căn bản Tùy-Miên kê 
trên là mười một loại, rồi lại lấy đó làm mười tám loại, 
nhưng về điểm này tôi sẽ đề cập đến sau. 

B- Tiểu phiền não - kế từ Phẩm-loại-túc-luận đến nay, 
thông thường Tiểu-phiền-não đều được kế là phân (giận) 
phú (che dấu), xan (bỏn xẻn), tật (ghen ghét), não, hại, hận, 
xiêm (nịnh hót), cuông (dối trá), kiêu (kiêu ngạo) tất cả 
mười loại. Từ Phẩm-túc-luận đến Tạp-hàm-luận, lại thêm 
vào Thật-đại-phiền-não nhưng hơi biến cải, một chút (lấy 


36 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


vô tàm quý là thay thế cho phi lý tác ý, tà thăng giải) là hai 
mươi loại Tùy-phiền-não của Duy-thức (quyên 6, Đại- 
chính, 31, trang 33, trung, hạ). Bây giờ xin giải thích những 
loại chủ yếu đó như sau: 

Phẫn, hận, não, hại là những tướng khác nhau của sân. 
Phẫn nghĩa là giận, hận nghĩa là cứ âp ủ mãi niềm giận tức 
trong lòng, vì giận tức nên sinh buồn bực (não), còn hại 
nghĩa là vì sân hận mà làm hại kẻ khác. 

Phú, xiêm, cuống có nghĩa là vì tư lợi mà che dấu sự 
thật, nịnh hót và hùa theo người, nó là tâm lý dối trá, do 
tham s1 mà ra. 

Tật và kiêu, ghen ghét sự thành công của người khác 
là tật, dương đương tự đắc là kiêu. 

Xan là tính keo kiệt, bủn xỉn. 

Bắt tín là trái với tín. 

Giải đãi là lười biếng, trái với siêng năng. 

Phóng đật là càn dỡ, trái với bất phóng dật. 

Hôn trầm là tính khí nặng nề, trái với khinh an. 

Trạo cử trải với xả. 

Thất niệm, bất chính tri, tán loạn là trạng thái của 
những tác dụng niệm, thăng giải, tam-ma-địa trong Đại-địa- 
pháp không được hoàn thành. 

C- Phân loại phiền não nhỏ nữa. 

Trở lên, tuy đã kể những số phiền não chủ yếu nhưng, 
ngoài ra, chúng cũng còn được chia ra thành nhiều số mục 
và danh xưng khác nữ. Chăng hạn như trong các kinh cũng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 37 


đề cập qua, và nhất trí là trong phần phụ lục phẩm Tùy- 
Miên trong Luận-Câu-Xá (quyền 20-21) cũng nói đến, bởi 
thế, ở đây tôi xin đưa ra những chủ mục chủ yếu để khảo 
sát. Đứng về phương diện nghiên cứu tâm lý mà nói thì 
điều này tuy không cần thiết, nhưng đối với những người 
chuyên môn nghiên cứu Phật giáo, tôi tưởng cũng nên hiểu 
qua để tiện việc so sánh, đối chiếu: 

Tam lậu:”Š dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

Tứ bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, 
vô minh bộc lưu. 

Tứ ách: cũng như trên. 

Tứ thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã ngữ thủ 
(sự chấp trước của Dục-giới, Sắc giới, Tham chiếu Câu-xá, 
quyền 9) 

Cửu kết: ái kết, huệ kết, mạn kết, vô minh kết, kiên 
kết, thủ kết, nghi kết, tật kết, xan kết. 

Ngũ hạ phận kết: hữu thân kiến, giới cấm thủ, nghi, 
dục tham, sân huệ. 

Ngũ thượng phận kết: sắc tham, vô sắc tham, trạo cử, 
mạn, vô minh. 

Tam học: tham, sân, sI. 


*Š Thế nào gọi là lậu? Trong các cảnh giới lưu chuyên bất tuyệt nên gọi là 
lậu. Như Khế- Kinh (Tạp-A-Hàm quyên 18) nói: “Tỳ Khưu nên biết, ví như 
chèo thuyền ngược dòng dù có nỗ lực vân thấy khó khăn, nhưng nếu thả 
thuyền trôi theo dòng nước thì dù chăng cần dụng công cũng rất dễ dàng: 
khởi thiện nhiễm tâm cũng giống như thế (Câu-xá quyên 20 -phân cuối). 


38 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Bát (hay thập) triền: vô tàm, vô quý, tật, xan, hối, 
miên, trạo cử, hôn trầm (nếu thêm phẫn, phú, thì thành 
mười loại). 

Ngoài ra vẫn còn nhiều cách phân loại khác nữa. 
nhưng vì quá phiền tạp nên xin chấm dứt ở đây (có thể thấy 
tường tận trong Pháp-uẩn-túc-luận, quyền 09, Tạp-sự-phâm; 
Câu-xá quyên 21, Tùy-Miên phẩm; Xá-Lợi-Phất A-tÿ-đàm- 
luận, quyên 18 - 20, Phiền não phẩm; và Tỳ-bà-băng-già, 
Tiểu-sự-phẩm v.v... ). 

Đối với phiền não, A-tỳ-đạt-ma có chia nhiều loại để 
thuyết minh, nhưng nếu phân loại một cách đơn giản thì tất 
cả phiền não không ngoài hai loại: một là trí mê chấp, tức 
là phán đoán sự thật một cách sai lầm. Nói theo thuật ngữ 
thì đó là “Kiến hoặc”. Hai là tình ý mê chấp, nghĩa là tuy 
đã biết nhiều về mặt trí thức, nhưng lại không thể ức chế 
được về mặt tình ý. Nói theo thuật ngữ là “tư hoặc” hay “tu 
hoặc”. Nếu nói một cách thực tế thì giữa hai loại đó tuy 
không phải không còn loại nào khác nữa, nhưng trên đại 
thể sự mê hoặc của con người. Tóm lại, không ngoài hai 
phương diện trí thức và tình ý: có thể nói, đó là cách phân 
loại cộng thông của Phật giáo. Tựu trung, tư hoặc dĩ nhiên 
là trọng yếu; còn kiến hoặc có thể nói là một loại chủ 
trương, nhưng nếu câu nê vào đó thì, vì tư hoặc là nguyên 
nhân mạnh, nên vẫn là phiền não trọng yếu. Phương pháp 
đối trị hai loại phiền não này là kiến đạo và tu đạo, đó là đề 
mục của tu đạo luận. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 39 


Tóm lại, Phật giáo lấy tu dưỡng thực tế làm chủ 
nhưng, trên giáo lý, cũng rât suy tiên tu dưỡng trí đê làm 
thủ đoạn đả phá kiên hoặc: đó là điêm chúng ta cân lưu ý. 


6- TÂM TÍNH LUẬN. 


Cứ theo A-ty-đạt-ma thì tâm con người ta có những 
tác dụng thiện, ác và vô ký khác nhau, song, do cách nhận 
xét, những tác dụng đó chỉ là lý tưởng mà thôi. Nếu lại tiến 
lên bậc nữa thì, về bản tính, tâm của người ta là thiện hay 
ác? Là trong sạch hay là bất tịnh? về vấn đề này, nếu nói 
một cách thực tế thì, như ở thiên trước đã nói qua, lại phải 
đề cập đến tâm-tính-luận. 

Nói theo lập trường Phật giáo, vẫn đề này có thể có 
nhiều giải thích. Nhận xét từ kiến giải phát sinh, căn bản 
tồn tại là ở như vô minh. Bản tính của tâm thủy chung là 
nhiễm, tức là ác. Song, nhận xét theo sự thật thì trong tâm 
người ta có phiền não mà cũng có Bồ-đề, có thiện, có ác, 
đáo cùng, không thể xứ lý một cách nhất khái được. Giả 
định tâm vốn là bắt tịnh thì tâm thanh tịnh hay thiện tâm do 
đâu mà phát khởi? Bởi thế, trên thực tế, có thể nói, bản tính 
của tâm là cả thiện lẫn ác hỗn hợp. Song, nếu lại nhận xét 
theo mục tiêu tu dưỡng, thì mục đích của người tu hành 
duy từ chỗ trừ khử ác tâm để tâm thành thiện, đoạn diệt tâm 
phiền não khiến tâm thanh tịnh. Đến được chỗ đó thì, nhận 
xét từ điểm bất tuyệt diệt, bản tính của tâm là thanh tịnh 
còn ba thiện tâm hay phiền não tâm chỉ là khách trần. Như 
thế là từ chỗ lập cước, thêm vào đó, những quan điểm trên 
đây được nhận xét theo những lý do tương đương mà trở 


40 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thành tâm-tính-luận của các bộ phái. Theo chỗ tôi tận lực 
nghiên cứu thì trong các bộ phái tuy không có phái nảo triệt 
để chủ trương Bắt-tịnh-luận (tức nguyên ác), nhưng lập 
trường của Kinh-Bộ giải thích niết bàn là hư vô, theo tôi, 
có lẽ đã ngâm ngầm dự tưởng Bắt-tịnh-luận (Duy thức cho 
A-Lai-Da là ô nhiễm cũng là hệ thống đã nặc khởi từ lập 
trường này). Chủ trương thuyết hỗn hợp, tức thuyết tương 
ưng, là Hữu-Bộ, tuy cho tâm tự nó không phải thiện, không 
phải ác mà là vô ký, nhưng do nhân duyên mà thiện tâm 
sinh khởi, là thiện, ác tâm sinh khởi là ác. Đứng trên lập 
trường thường thức mà nói thì thuyết này rất ổn thỏa, mà 
cũng là thuyết bình phàm nhất. Đối lại thuyết này mà chủ 
trương tâm-tính-bản-tịnh-luận là phân-biệt-bộ (phái) (Tham 
chiếu Tôn-giáo Nghiên-cứu 2 - I). Sự thật cho răng tất cả 
khách trần phiền não đều có thể bị trừ khử là một sự thật 
nổi tiếng. Tư tưởng Như-Lai-Tạng của Đại-Thừa đã phát 
xuất từ đó, và nếu cho có lương tâm tiên thiên thì thật Phật- 
giáo đã ám chỉ tâm đó. Nhưng cái đặc trưng chính của Đại- 
Thừa là chỉ dương giữa thuyết Đệ-nhất-vô minh và Đệ- 
tam-thanh-tịnh, bảo phiền não tức Bồ đề, vô minh thực tính 
tức là Phật-tính. Song, vẫn đề này ở đây không bàn đến, vì 
không thuộc phạm vi cuốn sách này, bởi thế tưởng không 
cần đi sâu vào. 

Tóm lại, trong Phật-giáo, vì mục tiêu tu dưỡng (có thể 
bị đả phá), tuy có đưa ra nhiều ác đức, nhưng sự định đoạt 
vận mệnh của người ta thì vẫn do chính con người tự định 
lấy. Nghĩa là, nhờ nỗ lực chuyên hóa tâm ác, người ta có 
thê tiến đến tâm thanh tịnh. Bởi thế, ở đây có cả căn cứ tu 
đạo: đó là điểm chúng ta cần lưu ý. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 41 


NHỮNG TƯỚNG CỦA HÀNH VI ĐẠO 


ĐỨC 
“Ó¡Ø tué nhất: 
HÀNH VI ĐẠO ĐỨC 


1- HÀNH VI VÀ HÀNH ĐỘNG. 


Những điểm đã được trình bày ở trên là liên quan đến 
những tác dụng tâm lý đạo đức, nghĩa là lây động cơ làm 
điều kiện quyết định; và vì lấy động cơ làm điều kiện tiên 
quyết, nên cái đối tượng chính để bình giá đạo đức là hành 
vi. Nói theo thuật ngữ đó là “nghiệp” trong các A-tỳ-đạt- 
ma có các chương mục gọi là “Nghiệp phẩm””” chính là xử 
lý vẫn đề này. Tiến lên bước nữa, trong đó từ chủ thể của 
hành vi đến những hành vi thiện, ác cụ thể, đem chia ra 
từng loại rồi lây việc tu hành để nói rõ cái sở cứ của nó. 


°? Trong luận phát-trí, nghiệp uân 4 (quyên 11-12), đề ra năm chướng: LÁC- 
hạnh nạp-tức. 2 Tà-ngữ-nạp-tức. 3 Hại-sinh-nạp-tức. 4 Biểu-vô- biểu- -nạp-tức. 
5 Tự-nghiệp-nạp-tức đề luận về các nghiệp? Tính ra có 15 quyền, từ quyền 
112-126 đã giải thích về các nghiệp. 


42 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Trước hết hãy nói về hành vi nhất ban: tức muốn đánh 
giá đạo đức, trước phải bàn về điều kiện nhất ban của hành 
VI. Tất cả hành động của người ta đều phải được bình giá 
về mặt đạo đức, vì không phải hành vi, khi đến hành động 
rồi nó bao hàm những điều kiện như thế nào sẽ phát sinh 
nghi vấn về hành vi, bởi thế nên cần phải quy định trước. 


2- CÁC LOẠI HÀNH VI. 


Nói về mặt tâm lý thì trung tâm của hành vi là tư (ý 
chí). Ngoài tư ra, hoặc có thể thành lập hành động vô ý 
thức (bất cô tác nghiệp), nhưng không thê thành lập cái gọi 
là hành vi ý thức (cố tác nghiệp) được. Theo ý nghĩa ấy, 
đức phật đã nói: “Như Lai nói tư nghiệp”. Đến thời đại Bộ- 
phái hoặc như Kinh-Bộ chủ trương ba nghiệp thân, khẩu, ý 
đều là một tư. Song, ở đây có điều ta cần chú ý là: cứ theo 
Phật giáo cơ giới chủ nghĩa thì tư duy được coI là tâm sở 
đơn độc nhưng sự phát động của nó có nhiều giai đoạn. 
Nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay thì trong cùng những tác 
dụng được gọi là ý chí cũng có sự khu biệt về nội ý chí và 
ngoại ý chí khác nhau. Phật giáo cũng chia nó thành hai 
hay ba đoạn để quan sát. Hai đoạn là tư nghiệp, tư đĩ 
nghiệp. Sự phân loại này đã có từ thời Phật giáo nguyên 
thủy (về tư nghiệp và dĩ tư nghiệp, có thể tham chiếu Xá- 
Lợi-Phát A-Tỳ-đàm-luận, quyển 17; Câu-Xá luận, quyển 
13; Thành thật luận, quyển 7, Nghiệp tướng phẩm 95; 
Trung-a-hàm, quyền 27, Đạt-phạm-hạnh-kinh v.v...) còn 
ba đoạn là thâm lự tư, quyết định tư và phát động tư, sự 
phân loại này được coi là của Kinh-Bộ (xem Câu-Xá, 
quyền 1) và thành nghiệp luận của Thế thân cũng thu dụng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 43 


sự phân loại này. Duy vấn đề ở đây được đặt ra là: giả dụ 
như thế thì, về mặt luân lý, nên bắt đầu từ đâu để bình giá 
thiện, ác? Nói cách khác trong thâm lự tư đã có thiện, ác, 
hay đợi đến tư dĩ thành hoặc phát động tư mới, quyết định 
thiện, ác? Vấn đề chính là ở đó. 

Đối chiếu với Phật Giáo Nguyên Thủy, Ma-ca-lợi-ka- 
tát-lạt và Kỳ-na-giáo chuyên lấy hành vi bên ngoài làm 
chủ; Phật giáo thì chuyên chú trọng ở tâm căn, điểm này, 
trong các kinh điển Phật giáo đã cho ta thấy rõ. Tức là về 
hành vi nhất ban, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý Ma-ca-lợi- 
ka-tát-lạt đặc biệt cho hai nghiệp thân, khẩu là trọng yếu, 
Đại-Hùng hơi nhắn mạnh ở ý nghiệp, còn đức Phật thì lẫy ý 
nghiệp làm chủ mà cho thân và khâu chỉ là những tác dụng 
thứ yếu: đó là điểm bất đồng giữa ba phái tu dưỡng (đạo 
đức) lớn thời bấy giờ. Như vậy, khi phê phán hành vi về 
mặt đạo đức, hay khi phân xử về mặt pháp luật, đức Phật 
thường hỏi về động cơ của nó trước hết. Chẳng hạn, một 
hôm có một vị Tỳ-Khưu vì giết con rắn mà đến nỗi giết lầm 
(ngộ sát) một người, khi luận tội, đức Phật đã không luận 
tội giết người mà chỉ luận về tội đã phạm giới sát sinh và 
chiếu theo đó mà phán quyết, cứ xem thế thì đủ thấy rõ cái 
tỉnh thần của Phật ở chỗ nào rồi. Nhưng dù nói sao đi nữa 
thì luân lý vẫn là cái quan hệ quy định giữa người với 
người, và nó có ý nghĩa hay giá trị là như cái kết quả có thể 
tăng thêm hạnh phúc cá nhân hoặc xã hội. Tuy chỉ đặc biệt 
chú trọng ở tâm căn nhưng nếu kết quả mang lại bất lợi cho 
người thì giá trị của nó tất phải giảm thiểu, điều đó tưởng 
không cần nói ai cũng biết. Bởi thế, đức Phật trước sau tuy 
chủ trương động cơ luận, nhưng đối với kết quả của hành vi 


44 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


cũng rất chú ý. Dù cho động cơ tốt mà kết quả bắt hảo thì 
cũng vẫn bị lên án, bởi lẽ nó đã không khế hợp với ý nghĩa 
như thực tri kiến. Về điểm này, trong Bản-sinh-đàm có một 
thí dụ rất lý thú. Thuở xưa, vua Phạm-Thụ trị vì nước Ba- 
la-ni-tư, trong vườn nhà vua nuôi rất nhiều khi. Một hôm 
có lễ tế sao người làm vườn muốn đi xem bèn nhờ mây con 
khi tưới cây. Khi tưới xong, khi muốn biết cây đã đủ thấm 
nước chưa liền nhồ từng cây để nhìn tận gốc và kết quả là 
tất cả các cây đều chết khô hết. Bồ-Tát thấy thế mới nói 
rằng: “Người không có đủ trí sáng suốt, dù có muốn làm 
thiện sự cũng không có kết quả; kẻ ngu làm hại việc có ích 
cũng như khi làm cho cây phải chết khô”. 

Câu truyện trên đây tuy là truyện buồn cười, nhưng 
trong đó ta thấy rõ một chủ trương và kết-quả-luận căn cứ 
nơi tỉnh thần Phật giáo. 


3- ĐÓI TƯỢNG ĐỀ BÌNH GIÁ ĐẠO ĐỨC. 


Như vậy, đến Phật giáo Bộ-phái, đại thê tuy nhất trí ở 
điểm đặt nặng nơi động cơ, nhưng về trình độ thì giữa các 
bộ phái đã phát sinh những ý kiến bất đồng. Tức là, giữa sự 
triệt đỀ coi trọng động cơ khi hành vị hoàn tắt mới đưa ra 
phán đoán về đạo đức, đã có những ý kiến khác nhau. Mà 
cái đối tượng để phê phán về đạo đức có thể hay không căn 
cứ vào động cơ, hoặc vào cái gọi là vô biểu (vô tác) do 
hành vi phát sinh, hay còn được gọi là nghiệp tập chủng tử 
huân tập nơi tô chức ý chí hay hành vi có thể trở thành 
nguyên nhân đưa đến quả báo họa, phúc tương lai không? 
Vấn đề này đã trở thành một dặc trưng lớn rất hiển trứ của 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 45 


Phật giáo bộ phái. Nói cách khác, duy chỉ y vào động cơ 
không thôi là đã hoàn thành nghiệp tập chiêu cảm quả báo 
trong tương lai, hay phải y vào kết quả của tính chất hành 
vi mới hoàn toàn trở thành vô biểu? Vấn đề này đã biến 
thành tiêu điểm nghị luận. 

Nói một cách đại thể, những nhà đứng về phương 
diện kiến giải sinh cơ chủ nghĩa thì trước sau vẫn chủ 
trương thuyết động cơ (tức tám cân); còn những nhà đứng 
về phương diện kiến giải cơ giới chủ nghĩa, đối với kết quả 
luận, cũng rất chú ý, nhưng theo một trường hợp nào đó, 
gần như là các nhà kết quả luận, cũng rất chủ trương thuyết 
Tư. Theo văn hiến hiện còn lưu truyền thì bộ phái chủ 
trương chủ nghĩa tinh thần nhất là Phân-biệt-thuyết-bộ. Cứ 
theo Đại-ty-bà-sa-luận thì Phân-biệt-thuyết bộ cho tham 
dục, sân huệ và tà kiến là tự tính của nghiệp. Bả-sa quyền 
113, ở cuối bài tựa có dẫn Khế-Kinh nói: “Cho nên tư tạo 
ba nghiệp thân, đã tạo đã tập là bất thiện, có thể sinh các 
thống khổ, cảm khổ dị thục; Tư tạo bốn nghiệp khâu, ba 
nghiệp ý, đã tạo, đã tập, là ác, có thể sinh các thống khổ, 
cảm khổ dị thục. Ba nghiệp của ý là tham, huệ, tà kiến”. 
Rất tiếc là tôi vẫn chưa có thể chỉ rõ Phân-biệt-thuyết-bộ 
này thuộc về phái nào. Vì chủ trương của bộ này quá đơn 
giản nên vẫn còn có chỗ chưa được rõ. Tuy nhiên, bất luận 
thế nào đi nữa; coi trạng thái tinh thần là chủ thể của 
nghiệp là một điều hắn không còn hồ nghi gì nữa. Thứ đến 
là nhẫn mạnh về phương diện động cơ làm đại biểu là chủ 
trương của Thí-dụ-sư hay của Kinh-Bộ mà mọi người đều 
biết để đối lại nghị-luận của Hữu-Bộ vốn là cơ giới chủ 
nghĩa. Về văn hiến liên quan đến các chủ trương trên đây, 


46 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thấy rải rác trong các luận Đại-tỳ-bà-sa, Câu-xá và Thành- 
thật v.v... 

Như đã nói ở trên, Kinh-Bộ không những không thừa 
nhận ý nghĩa sắc pháp vô biểu của Hữu-Bộ mà còn công 
kích nó kịch liệt nữa (Câu-Xá quyển 13). Nhưng tương 
đương với vô biếu sắc của Hữu-Bộ là chủng tử do tư huân 
tập, thì Kinh-Bộ thừa nhận thuyết này, cho rằng vì chủng tử 
nhỏ nhiệm, biến chuyển không ngừng và luôn luôn sai biệt 
nên có thê chiêu cảm quả báo trong tương lai (Câu-Xá 
quyền 13). Tức phối hợp chủ nghĩa cơ giới của Hữu-Bộ với 
lập trường sinh cơ chủ nghĩa để thừa nhận. Thừa kế Kinh- 
Bộ là Thành-thật-sư vẫn thừa nhận vô-tác (tức vô-biêu) là 
một thứ vô biểu cũng là theo ý nghĩa trên này. Tóm lại, sự 
giải thích về vô biểu có điểm bất đồng. Nhưng đây chỉ khác 
nhau về hình thái thuyết minh mà thôi, chứ về bản chất, tức 
cái thế lực còn lại của nghiệp tập, thì bất luận là Hữu-Bộ, 
Kinh-Bộ hay Thành-thật đều đồng nhất thừa nhận. Điểm 
bất đồng là: khi hành vi tiễn đến trình độ nào thì thành vô 
biểu? Theo Hữu-Bộ thì trong ba nghiệp thân, khẩu, ý đã 
thành biểu nghiệp, vì là nghiệp thân, khâu cho nên vô biểu 
cũng y vào hành vi bêu hiện ra thân, khẩu, chứ không phải 
chỉ y vào ý nghiệp không thôi (Câu-Xá quyền 13). Đương 
nhiên, nếu không căn cứ vảo ý nghiệp (tức tư) thì dù hành 
vi của thân, khẩu có tình cờ phát kiến thiện hay ác cũng 
không thê phát được vô biêu. Đồng thời, lại chủ trương nếu 
chỉ có ý nghiệp không thôi thì cũng không thê phát sinh vô 
biểu; như khi luận vê phá giới, giữ giới, Hữu-Bộ cho rằng 
dù tâm có ý muốn phá giới, nhưng nếu không biểu hiện ra 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 47 


thân thể hay ngôn ngữ thì không thể bảo là đã phá giới". 
Đây hiển nhiên là đã phát huy đặc sắc của kết-quả-luận. 
Kinh-Bộ phản đối thuyết này, bảo răng cái gọi là nghiệp tất 
kinh chỉ là những tướng của một “tư” (ý chí), cho nên khi 
quyết đoán hành vi thiện, ác, đối với tư, cho dù nó chưa đạt 
đến giai đoạn thực hành, nhưng cái đã được huân tập trong 
tự thê ý chí tất nhiên sau sẽ trở thành nguyên nhân cảm thụ 
quả báo. Đây là cái tương đương với vô-biêu của Hữu-Bộ. 
Trong Câu-Xá, quyên 13, Kinh-Bộ nói rõ như sau: “Như đã 
nói ở trên, hai biểu tư thù thắng nên khởi tư sai biệt, gọi là 
vô biêu” Tức Kinh-Bộ tuy không đặc biệt thừa nhận sự tồn 
tại của vô-biều, lây năng lực của tư làm cơ sở, theo ý nghĩa 
tính cách của chính tư mà thừa nhận vô biểu. Nặc khởi từ 
hệ thống Kinh-Bộ mà lại chủ trương quan điểm này một 
cách rõ ràng hơn là Thành-thậtluận. Trong quyển 7, 
Nghiệp tướng phẩm 95, có nói như sau: 

Hỏi: Nếu bảo thân, khẩu có nghiệp riêng biệt thì ý và 
ÿ nghiệp là một hay khác? 

Đáp: Hai loại, hoặc ý tức ý nghiệp, hay từ ý sinh 
nghiệp. Nếu ý quyết định giết hại chúng sinh là ác ý, cũng 
là ý nghiệp, là nghiệp có thể tập thân, khẩu nghiệp tối 
thắng, nếu chưa quyết định tâm là ý thì ý với nghiệp khác 
nhau... 


60 Chẳng hạn như bảy loại Biệt- -giải- -thoát-luận-nghi, do tứ duyên xã: I D ý 
nghiệp phát ra biểu nghiệp bỏ chỗ cần phải học hỏi; 2 Do khí xả chúng-đồng- 
phận; 3 Do nhị-hình đồng thời sinh khởi; 4 Do nhân thiện căn đaọn diệt 
(Câu-xá quyền 15). 


48 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Hỏi: CJí có thân, khẩu có vô tác, còn ý có vô tác 
không? 

Đáp: Không! Vì trong đó không có nhân duyên, chỉ 
thân, khâu nghiệp có vô tác, ý không có vô tác; lại như 
trong kinh nói có hai loại nghiệp là tư và tư dĩ. Tư tức là ý 
nghiệp. Tư đĩ ba loại, từ tư nghiệp và thân, khẩu nghiệp. Ý 
nghiệp là quan trọng nhất, sẽ nói sau. Do trọng nghiệp mà 
tụ tập gọi là vô tác, thường sinh khởi không ngừng, bởi thế 
nên biết ý nghiệp cũng có vô tác. 

Ý nghĩa trong đoạn văn trên đây là nói rõ sự quyết ý 
không phải chỉ có trách nhiệm trọng đại đối với đạo đức 
khi biểu hiện ra thân, khâu mà ngay từ động cơ nó cũng đã 
có trách nhiệm rồi. Về sau, Duy thức chủ trương ba nghiệp 
đều có vô biểu có lẽ cũng đã phát xuất từ lập trường này. 

Tóm lại, trên đại thể, dù cho trong Phật giáo bộ phái 
cũng quyết không phải không lưu ý đến động cơ mà chỉ 
nhắm vào kết quả đề định trách nhiệm đạo đức. Song, trách 
nhiệm đạo đức từ giai đoạn động cơ đến hành vi thì, như đã 
nói ở trên, giữa khoảng đó có những ý kiến bất đồng. Kinh- 
Bộ, Thành-thật-luận v.v... trước sau vẫn coi tâm căn là cơ 
sở đạo đức; còn Hữu-Bộ khi xử lý vấn đề này trên bình 
diện pháp luật, có thể nói, có điểm bất đồng. 


4- CHÍNH ĐẠO. 


Giữa khoảng động cơ và kết quả, về trách nhiệm đạo 
đức khinh hay trọng, tuy có những nghị luận khác nhau, 
nhưng bất luận nói cách nào đi nữa thì đạo đức tất phải đi 
đến hành vi mới hoàn thành ý nghĩa của nó chứ nếu chỉ căn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 49 


cứ vào động cơ không thôi để phán đoán thiện, ác thì không 
được thỏa đáng. Thành-thật-luận chỉ trọng động cơ, cho 
tâm căn là thiện lương, không thể bảo tất cả việc thiện đều 
như thế được. Chăắng hạn, vì nuôi cha mẹ mà phải ăn cắp, 
hay vì muốn làm vừa lòng một người đàn bà mà phải thông 
gian với vợ người, thì dù tâm căn có thiện lương đi thế nào 
chăng nữa, nhưng trên bình diện đạo đức, người ta quyết 
không thê cho những việc làm ấy là phải được. Cũng thế, 
nếu cứ theo Thành-thật-luận thì vì lợi ích của nhiều người 
mà phải giết giặc cướp, vì cứu người mà phải nói dỗi, ở 
một phương diện tuy là thiện, nhưng ở một phương diện 
khác, tự thể của những hành vi ấy chưa hắn đã là chính 
đáng (cùng một chủ ý đó, Thành-thật-luận đã dẫn những 
kinh thế- -pháp bảo rằng chết trận sẽ được sinh lên cõi trời. 
Lại nói giết giặc không có tội, trái lại, nếu không giết thì 
đắc tội. Rồi lại dẫn chứng sáu pháp của Bà-La-Môn, bốn 
pháp của Sát-Đề-Lợi, ba pháp của Phệ-Xá và một pháp của 
Thủ-đà-la v.v... Phê phán sự sai lầm của Bà-La-Môn chủ 
trương rằng giết động vật để cúng tế là việc thiện, của Sát- 
Đế-Lợi bảo vì tự vệ mà phải giết người là thiện sự. Lại dẫn 
chứng kinh Thế-pháp bảo nếu trong bảy ngày phải nhịn đói 
thì có thể cướp giật lương thực của Thủ-đà-la mà không có 
tội, nếu gần chết đói mà lẫy của Bà-La-Môn cũng không có 
tội. Dẫn chứng như thế để phê phán sự sai lầm của những 
chủ trương trên đây -quyên 7, Tam-nghiệp-phẩm 100). 
Điều thiện chân chính không những là tâm căn cô nhiên 
phải thiện mà kết quả của nó cũng phải khế hợp với chính 
nghĩa. Do đó, vấn đề được đặt ra ở đây là: hãy giả định là 
như vậy thì cái gọi là chính đạo rốt ráo là chỉ cái gì? Về vấn 


50 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


đề này, theo chỗ tôi biết, trong Phật giáo không đặt ra một 
tiêu chuẩn nhất ban nào về điều thiện chân chính mà lấy cái 
gọi là “Thập thiện nghiệp đạo” để giải đáp. Vì lẽ thiện của 
tâm căn chủ yếu là liên quan đến những việc khách quan, 
cho nên, nếu lấy hai phương diện đó làm nguyên lý khái 
quát thì nó sẽ biến thành rất trừu tượng, không có cường 
lực về mặt thực hành, bởi thế, tôi tưởng nên biểu thị nó một 
cách cụ thể hơn. Song nếu đúc kết tỉnh thần của nó để 
thuyết minh thì lý tưởng thiện chân chính tối cao là giải 
thoát niết bàn, mà cái tiêu chuẩn thực hành lý tưởng đó là 
đồng thời với sự đề cao tính cách tự ký, đối với người khác 
cũng phải mang lại một lợi ích gì và không được gây tốn 
hại cho bất cứ ai: có thể nói, chính đạo là ở chỗ đó. 


5- HOÀN THÀNH HÀNH VI. 


Giờ đây xin nói qua về thuận tự của những đức mục 
trong Thập thiện nghiệp đạo. Nhưng trước khi đi sâu vào 
từng mục, ở đây cân phải bàn qua vê cái tướng trạng của sự 
hoàn thành hành vi. Tức là, động cơ và hành vi phát hiện 
qua một thuận tự như thế nào mới trở thành hình trạng hoàn 
toàn? Thích ứng với động cơ, đều có những hành động 
tương ưng với động cơ, đây tuy là một nguyên tắc, nhưng 
về nhiều sự tình, không khỏi có những điểm hoàn toàn và 
bất hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu muốn nói rõ về điểm này, ta 
cũng cần đặc biệt chú ý đến kết quả nữa. Vì đây là ý kiến 
của Hữu-Bộ nên tôi tưởng ta cũng nên căn cứ vào Hữu-Bộ 
để trình bày vẫn đề này. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 51 


Theo Hữu-Bộ, một hành vi, muốn hoàn thành về mặt 
đạo đức, trên đại thể, trước hết cần phải qua ba giai đoạn, 
tức là gia hành, căn bản nghiệp đạo, và hậu khởi. Thuyết 
này đã manh nha từ luận Phát-trí (trong quyển 11). Có 
thuyết “Bỉ gia hành vị tức”; Bà-sa, quyền 118, cũng bao 
hàm nghĩa hậu khởi này), đến luận Đại-tỳ-ba-sa nó đã biến 
thành ý thức, rồi tới luận Câu-xá, Nghiệp-phẩm, thì thuyết 
này đã trở nên rõ ràng. Tựu trung, gia hành, có thê nói là 
chuẩn bị; căn bản nghiệp đạo là cái đương thể quyết muốn 
làm, thừa nhận cái kết quả do hành vi đó mang lại. Dĩ 
nhiên, trong đó căn bản nghiệp đạo là chủ thể. Theo Câu- 
Xá, để hoàn thành căn bản nghiệp đạo, phải có bốn điều 
kiện, như khi giết người! chắng hạn: 1-Ý chí nhất quyết sát 
hại (cố tư); 2-Phải có ý thức về một người đặc định nào 
(tha); 3-Nhận thức về người đặc định đó (tưởng); 4-Không 
còn lầm lẫn (bất ngộ). Nếu nhất ban hóa bốn điều kiện trên 
thì đó là một kế hoạch hoàn bị, một mục tiêu quyết định và 
nhất định, có mục tiêu nhận thức, và cuối cùng không còn 
lầm lẫn hay nghi ngờ gì nữa. Điều kiện vẫn sẽ trở thành 
hành vi đạo đức hoàn toàn, bởi thế, đối với hành vi, chúng 
ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm (Câu-Xá, quyền 16). 
Cách thuyết minh có tính cách quá pháp luật này, vê mặt 
đạo đức luận tuy có điểm kỳ quái, nhưng về mặt thực hành 
luận, có thể nói, là sự chú ý quan sát thật chu đáo. Như vậy 
là Hữu-Bộ đã ứng dụng nó vào nhiều trường hợp, căn cứ 


°Ì I uận-Thành-Thật bảo có bốn nhân duyên đắc tội sát sinh: 1 Có chúng 
sinh; 2 Biệt là chúng sinh; 3 Có tâm muôn giệt; 4 Dứt mạng sông của nó 
(Thành-thật-luận quyên 8, Thập bât thiện đạo phâm l 16). 


52 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


vào nhât định hay bât định đê luận vê sự khinh, trọng của 
trách nhiệm đạo đức (vô biêu). Nhưng, về sự vô biêu đã nói 
ở trên rôi; ở đây không cân lập lại nữa. 


6- QUAN HỆ GIỮA ĐẠO ĐỨC, LUÂN HỎI VÀ GIẢI 
THOÁT. 


Cứ theo Phật giáo bộ phái hay Phật giáo nguyên thủy 
thì chủ thể hành vi của đạo đức tuy là ý chí thiện lương, 
nhưng đối với kết quả đó và những ảnh hưởng khác cũng 
rất chú ý. Khang Đức bảo đạo đức tính có giá trị trọng đại 
là điều chúng ta không thể bỏ qua. Thêm nữa, đạo đức của 
A-ty-đạt-ma, một mặt liên quan đến sự giải thích vẫn đề 
luân hồi, mặt khác, thông đạt vấn đề đó, cuối cùng được coi 
là sự chuẩn bị để đi đến giải thoát, trên quan hệ, so với 
hành vi đạo đức thông thường thì phạm vi quan liên của nó 
vẫn phức tạp, nhiều ngả. Do đó, để quy định cái tính chất 
ấy, không phải chỉ ngừng ở động cơ hay kết quả, nhưng mà 
nó chỉ ở phạm vi luân hồi, hay liên hệ tiễn đến giải thoát? 
Nó là hành vi của phảm phu hay hành vi của thánh nhân? 
Đây là vấn đề cần phải được luận cứu. nhưng nó cũng rất 
phiền phức, cho nên, ở đây tôi không thể đi sâu vào từng 
điểm một mà chỉ đứng trên lập trường toàn thể của những 
chương mục về Nghiệp phẩm trong A-tỳ-đạt-.ma để thử 
phân loại của người ta xem như thế nào. 

Trong Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm luận, quyên 7, có ghi 
những phân loại về Nghiệp phẩm như sau: 

I- Tư nghiệp, tư dĩ nghiệp. 

2- Có tác nghiệp, phi cố tác nghiệp. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 33 


3- Thụ nghiệp, phi thụ nghiệp (nhận chịu hay không 
nhận chịu quả báo). 
4- Thiểu thụ nghiệp, đa thụ nghiệp (chịu báo nhiều 
hay ít). 
5- Thục nghiệp, phi thục nghiệp (báo gần hay xa). 
— 6- Sắc nghiệp, phi sắc nghiệp (sắc là than, khẩu, phi 
sắc là ý). 
__ 7- Khả kiến nghiệp, bất khả kiến nghiệp (sắc nhập có 
thê thây, pháp nhập không thê thây). 
— 8- Hữu đối nghiệp, vô đối nghiệp (thanh sắc nhập có 
đôi, pháp nhập không có đôi). 
9- Thánh nghiệp, phi thánh nghiệp (vô lậu và hữu 
lậu). 
10- Hữu lậu nghiệp, vô lậu nghiệp. 
11- Hữu ái nghiệp, vô ái nghiệp (hữu cầu và vô cầu). 
12- Hữu cầu nghiệp, vô cầu nghiệp. 
13- Đương thủ nghiệp, phi đương thủ nghiệp. 
14- Hữu thủ nghiệp (hữu thắng), vô thủ nghiệp (vô 
thăng). 
15- Hữu thắng nghiệp, vô thắng nghiệp (hữu thượng 
và vô thượng). 
ló- Thụ nghiệp, phi thụ nghiệp (nội nghiệp, ngoại 
nghiệp). 
17- Nội nghiệp, ngoại nghiệp (thụ và phi thụ). 
18- Hữu báo nghiệp và báo nghiệp. 


54 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


19- Tâm tương ưng nghiệp, phi tâm tương ưng 
nghiệp. 

20- Tâm số nghiệp, phi tâm số nghiệp (y vào duyên 
và phi duyên). 

21- Duyên nghiệp, phi duyên nghiệp (y vào tâm số và 
phi tâm số). 

22- Cộng tâm nghiệp, phi cộng tâm nghiệp (y vào tủy 
tâm chuyên và bắt tùy tâm chuyền). 

23- Tùy tâm chuyển nghiệp, bất tùy tâm chuyển 
nghiệp (y vào cộng tâm và bất cộng tâm). 

24- Phi nghiệp tương ưng nghiệp, phi nghiệp tương 
ưng, phi phi nghiệp tương ưng nghiệp (tương ưng với tư 
hay không tương ưng). 

25- Cộng nghiệp, bất cộng nghiệp (y vào tùy chuyên 
nghiệp và bất tùy chuyền nghiệp). 

26- Tùy nghiệp chuyền nghiệp, bất tùy nghiệp chuyên 
nghiệp (y vào cộng nghiệp và bất cộng nghiệp). 

27- Nhân nghiệp, phi nhân nghiệp (y vào duyên 
nghiệp và bất duyên nghiệp). 

28- Hữu nhân nghiệp, hữu duyên nghiệp (hữu nhân = 
hữu duyên = hữu duyên chuyên nghiệp cộng nghiệp). 

29- Hữu duyên nghiệp, hữu vi nghiệp (hữu duyên = 
hữu vI). 

30- Tr¡ nghiệp, phi trí nghiệp (trí như sự trí kiến và 
bắt tri như sự tri kiến). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 55 


31- Thức nghiệp, phi thức nghiệp (y vào hết thảy 
nghiệp thức ý thức, như sự thức, và không). 

32- Giải nghiệp, phi giải nghiệp (vào trí như sự trí 
kiến và bắt tri như sự tri kiến). 

33- Liễu nghiệp, phi liễu nghiệp. 

__ 34- Đoạn trí tri nghiệp, phi đoạn trí tri nghiệp (y vảo 
bât thiện nghiệp và thiện nghiệp). 

35- Đoạn nghiệp, phi đoạn nghiệp (y vào bắt thiện và 
thiện). 

36- Tu nghiệp và bắt tu nghiệp (y vào thiện, bất thiện, 
vô ký). 

37- Chứng nghiệp, phi chứng nghiệp (y vào chứng 
như sự tri kiên và bât chứng như sự tri kiên). 

38- Giáo nghiệp, vô giáo nghiệp (than, khẩu là giáo 
nghiệp, ý là vô giáo nghiệp; hay, sắc nhập vào giáo nghiệp, 
pháp nhập vô giáo nghiệp). 

39- Thân hữu giáo nghiệp, thân vô giáo nghiệp. 

40- Khẩu hữu giáo nghiệp, khẩu vô giáo nghiệp. 

41- Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. 

42- Giới nghiệp (thiện, bắt thiện, vô ký). 

43- Thân giới nghiệp, thân vô giới nghiệp, than phi 
giới phi vô giới nghiỆp. 

44- Khẩu giới nghiệp, khâu vô giới nghiệp, khẩu phi 
vô giới nghiệp. 

45- Ý giới nghiệp, ý vô giới nghiệp, ý phi giới phi vô 
giới nghiệp. 


56 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


46- Thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, vô ký nghiệp. 

47- Học nghiệp, vô học nghiệp, phi học phi vô học 
nghiệp. 

48§- Báo nghiệp, báo pháp nghiệp, phi báo, phi báo 
pháp nghiệp. 

49- Kiến đoạn nghiệp, tư duy đoạn nghiệp, phi kiến 
đoạn, phi tư duy đoạn nghiệp. 

50- Kiến đoạn nhân nghiệp, tư duy đoạn nhân nghiệp, 
phi tư duy đoạn nhân nghiệp. 

51- Tỳ nghiệp, trung nghiệp, thắng nghiệp. 

52- Thô nghiệp, tế nghiệp, vi nghiệp. 

53- Thụ lạc nghiệp, thụ khổ nghiệp, thụ xả nghiệp 
(tam thụ tương ưng nghiệp). 

+ Lạc thụ nghiệp, khổ thụ nghiệp, xả thụ nghiệp 
(nói về phương diện quả báo). 

55- Lạc thụ nghiệp, khổ thụ nghiệp, phi lạc phi khổ 
nghiệp (y vào quả báo thiện, bât thiện, vô ký). 

56- Hỷ xứ nghiệp, ưu xứ nghiệp, xả xứ nghiệp. 

57- Hỷ xứ nghiệp, ưu xứ nghiệp, phi hỷ xứ, phi ưu xứ 
nghiệp. 

58- Hiện pháp thụ nghiệp, sinh thụ nghiệp, hậu thụ 
nghiệp (tam thời nghiệp). 

59- Dữ lạc nghiệp, dữ khổ nghiệp, bất dữ bất dữ khổ 
nghiệp. 

_ 60- Lạc quả nghiệp, khổ quả nghiệp, bất lạc quả, bắt 

khô quả nghiệp. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 57 


61- Lạc báo nghiệp, khô báo nghiệp, bất lạc, bất khổ 
báo nghiệp. 

62- Quá khứ nghiệp, vị lai nghiệp, hiện tại nghiệp. 

63- Quá khứ cảnh giới nghiệp, vị lai cảnh giới nghiệp, 
hiện tại cảnh giới nghiệp, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện 
tại cảnh giới nghiệp. 

64- Dục gIỚI hệ nghiệp, sắc giới hệ nghiệp, Vô sắc 
giới hệ nghiệp, bât hệ nghiệp. 

65- Tứ nghiệp (1-hắc nghiệp, hắc báo, 2-bạch nghiệp, 
bạch báo, 3-hắc bạch nghiệp, hăc bạch báo, 4-phi hắc phi 
bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo). 

66- Tứ thụ nghiệp (I-hiện khổ hậu hữu khổ báo, 2- 
hiện lạc hậu hữu khô báo, 3-hiện khô hậu hữu lạc báo, 4- 
hiện lạc hậu hữu lạc báo). 

67- Ngũ bố (phạm ngũ giới mà có hiện bố, hậu bổ). 

68- Ngũ khủng (như trên). 

69- Ngũ vô gián nghiệp. 

70- Ngũ giới việt (phá năm giới). 


71- Ngũ giới. 

72- Nhân tham nghiệp, nhân huệ nghiệp, nhân bất sĩ 
huệ nghiệp. 

73- Nhân bắt tham nghiệp, nhân bất huệ nghiệp, nhân 
bất sỉ nghiệp. 

74- Thú địa ngục nghiệp, thú súc sinh nghiệp, thú ngã 
quỷ nghiệp, thú nhân nghiệp, thú thiên nghiệp, thú Niết bản 
nghiệp. 


58 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


75- Thất bất thiện nghiệp. 

76- Thất thiện pháp. 

77- Bát thánh ngữ. 

78- Bát phi thánh ngữ. 

79- Nhân tham thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp; 
nhân huệ thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp; nhân sĩ thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp. 

80- Nhân bất tham thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý 


nghiệp; nhân bất huệ thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp; 
nhân bắt si thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. 


81- Thập bất thiện đạo nghiệp. 

82- Thập thiện đạo nghiệp. 

83- Thập pháp thành tựu, đọa địa ngục, nhanh như 
tên. 

84- Thập pháp thành tựu, sinh thiện xứ (cõi trời), 
nhanh như tên. 

85- Nhị thập pháp thành tựu, đọa địa ngục, nhanh như 
tên. 

86- Nhị thập pháp thành tựu, sinh thiện xứ, nhanh như 
tên. 

87- Tam thập pháp thành tựu, đọa địa ngục, nhanh 
như tên. 

S8- Tam thập pháp thành tựu, sinh thiện xứ, nhanh 
như tên. 

89- Tứ thập pháp thành tựu, đọa địa ngục, nhanh như 
tên. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 59 


90- Tứ thập pháp thành tựu, sinh thiện xứ, nhanh như 
tên. 


60 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“giấu te ha¿: 
QUY ĐỊNH NHỮNG ĐỨC MỤC THỰC HÀNH 


Những điểm được trình bày ở trên là dựa vào cơ sở và 
bối cảnh luân lý luận của A-tỳ-đạt-ma luận thư. Như đã 
thường nói nhiều lần, mục đích của Phật giáo không phải ở 
chỗ thuyết minh lý luận luân lý, mà là ở chỗ thực hành luân 
lý. Nhận xét ở một phương diện thì mục đích của A-tỳ-đạt- 
ma luận thư tựa hồ như sự nghiên cứu lý luận giáo lý, 
nhưng nhận xét ở một phương diện khác thì mục đích của 
A-tỳ-đạt-ma luận thư ở thời kỳ đầu lại ở chỗ quy định và 
thuyết minh những sự hạng tu hành thực tế, điểm này đã 
thường nói qua ở trên. Do đó, vấn đề được đặt ra là: nếu 
vậy, thì A-tỳ-đạt-ma luận thư quy định những sự trạng thực 
hành đó như thế nào để tưởng thưởng? Nói thật ra, quy 
định vẫn đề này cho rõ ràng là một điều rất khó khăn. 

Như đã nói ở trên, đứng trên lập trường rộng rãi đức 
Phật đã trưởng thành những việc thiện ở tất cả trình độ. 
Nhưng từ trước đến nay, những sự trạng ấy thường được 
tập hợp lại thành một ít số mục đề hiển thị. Điều này không 
những chỉ thấy rãi rác trong các câu kinh mà ngay trong 
câu kinh điển được kết tập, như Tăng-nhất- a-hàm, cũng 
toàn biên tập từ SỐ mục một. Đương nhiên, nếu nói một 
cách nghiêm khắc, thì ngay những số mục được thấy trong 
kinh đó cũng chưa chắc đã do Phật nói trực tiếp, mà do các 
đệ tử theo tinh thần của Phật mà kết tập. Tuy vậy, cái căn 
nguyên thì vẫn là do Phật. Nói một cách đơn giản: giáo 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 61 


điều căn bản là Tứ-đề, quy định thực hành là Bát-chính- 
đạo, mà tưởng lệ là Tứ- thiền và Tứ-vô-sắc-định. Như vậy, 
nếu cứ thuyết minh theo số mục thì ta có thê thấy rõ sự thật 
trên đây. Duy có điểm đáng ngạc nhiên là: những quy định 
về luân lý được thấy tản mát trong các kinh, nếu dùng con 
SỐ đề đưa ra những đức mục của chúng, thì con sô đó thật 
sẽ rất lớn. Bây giờ xin trích dẫn -từng điều, một cách rất 
tóm tắt -trong Nguyên Thủy Phật Giáo Tư tưởng Luận 
(cùng một tác giả) như sau: 


A- VẺ GIA ĐÌNH 

1- KINH TẾ VÀ ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH. 

a) BÓN PHÁP CỤ TÚC: 1. Phương diện cụ túc (chức 
nghiệp tu dưỡng chính đáng); 2. Thủ hộ cụ túc (ngân quỷ 
gia đình); 3: Thiện trị thức cụ túc (kêt giao với bạn tôt đê 
học hỏi vê đạo đức và kỹ thuật); 4. Chính mệnh cụ túc 
(mưu sinh lương thiện, chỉ, thu phải thăng bằng, không keo 


kiệt biển lận, không phí phạm xa hoa) (Tạp-a-hàm, quyền 
4, kinh thứ 91). 


b) KINH TẾ CHIA THÀNH BÓN PHÂN: I1. Một 
phần đề sinh sống: 2. Một phần đề cày cấy; 3. Một phần để 
dự phòng; 4. Một phần bỏ vào quỹ gia đình. 

e) SÁU NGUYÊN NHÂN ĐƯA ĐỀN PHÁ SẢN: 1. 
Uống rượu; 2. Chơi bời (tức lêu lỏng ngoài phố cả đêm); 3. 
Say đắm ca kỹ: 4. Ham mê cờ bạc; 5. Giao du với bạn xấu; 
6. Lười biếng (Trường-a-hàm, quyền 11, Thiện sinh kinh; 
Trung-a-hàm, quyển 33, trong Kinh thiện sinh (đã nói ở 
trên) cho bốn điều sau đây là nguyên nhân làm tiêu tan gia 


62 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


sản: 1. Mê nữ sắc; 2. Nghiện rượu; 3. Mê cờ bạc; và, 4. 
Giao du với bạn xấu). 

2- NGHĨA VỤ TRONG GIA ĐÌNH. 

a) QUAN HỆ GIỮA CHA, CON: con đối với cha có 
năm nghĩa vụ: 1. Giữ gia tài sản; 2. Thừa kế gia nghiệp; 3. 
Xác lập phả hệ; 4. Sinh sản con cháu; 5. Thờ phụng tô tiên. 
Bồn phận cha đối với con có năm điều: 1. Ngăn con làm ác; 
2. Khuyên dạy con làm thiện; 3. Giáo học nghiệp; 4. gây 
dựng (hỏi vợ gả chồng); 5. Trao quyền thừa tự khi đúng 
lúc. 

b) QUAN HỆ GIỮA VỢ CHÒNG: chồng đối với vợ 
có năm điều: I. Kính trọng vợ; 2. Không coi thường; 3. 
Phải chung thủy; 4. Giao toàn quyên. trong gia đình. 5. Tùy 
thời may sắm cho vợ. Vợ đối với chồng cũng có năm điều: 
1. Làm việc có trật tự; 2. Đưa đón mỗi khi đi hay về; 3. 
Không được ngoại tình; 4. Giữ gìn gia sản; 5. Siêng năng 
cân mãn. 


c) QUAN HỆ GIỮA CHỦ NHÀ VÀ NGƯỜI GIÚP 
VIỆC; chủ nhà đối với người giúp việc có năm điều: 1. Tùy 
theo khả năng mà sai khiến; 2. Cho ăn mặc đầy đủ; 3. Lúc 
ốm đau phải lo thuốc thang; 4. Phải an ủi khi có điều buồn 
phiền; 5. Phải cho thì giờ nghĩ ngơi. Người giúp việc đối 
với chủ cũng có năm điều: 1. Dậy trước chủ; 2. Đi ngủ sau; 
3. Chỉ cái gì chủ cho. 4. Cố gắng làm việc; 5. Không nói 
xấu chủ (Trường-a-hàm quyên I1, Thiện-sinh-kinh; Trung- 
a-hàm quyên 33, Thiện-sinh-kinh, Thi-ca-la-việt-lục- 
phương-lễ-kinh. Trong quan hệ thì đặc biệt có ba quan hệ 
về gia đình). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 63 


B- ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI 


1) QUAN HỆ GIỮA BẠN BÈ: bạn bè đối với nhau 
có năm điều: đứng ở một phương diện: 1. Giúp cho tiền 
của. 2. Dùng lời thân mến; 3. Làm lợi cho bạn; 4. Hòa đồng 
với bạn; 5. Không nói xấu bạn. Đứng ở phương diện khác: 
1. Giữ gìn không để bạn bị cám dỗ; 2. Bạn đã bị cám dỗ, 
phải vì bạn mà giữ gìn tài sản cho bạn; 3. Phải che chở khi 
bạn bị đe dọa; 4. GIúp sức cho bạn khi gặp rủi ro; 5. 
Thương yêu con cháu của bạn. 

2) QUAN HỆ GIỮA THÂY TRÒ: trò đối thầy có 
năm điều: 1. Khi thấy thầy phải đứng dậy; 2. Phải gần gũi 
thầy luôn; 3. Chăm chú nghe thầy nói; 4. Tôn trọng thầy; 5. 
Không quên những điều thây dạy. Thầy đối với trò cũng có 
năm điều: I. Rèn luyện phẩm tịnh; 2. Làm cho ghi nhớ 
những điều đã học; 3. Tùy theo những điều trò hỏi, không 
tiếc trả lời; 4. Chỉ những bạn tốt cho giao du; 5. Đi đâu phải 
che chở cho trò. 

3) QUAN HỆ GIỮA SA MÔN, BÀ-LA-MÔN VÀ 
TÍN ĐÔ: tín đồ đối với thầy y chỉ có năm điều: 1. thân làm 
việc thiện; 2. Miệng nói lời thiện; 3. Ý nghĩ điều thiện; 4. 
Đón tiếp khi thầy tới nhà; 5. Dâng y thực. Sa-môn, Bà-la- 
môn đối với tín đồ có sáu điều: 1. Ngăn cắm tín đồ làm ác; 
BÀ Khuyến khích họ làm lành; 3. Thương mến họ; 4. Họ 
chưa nghe thì cho họ nghe; 5. Họ nghe rồi làm cho họ hiểu; 
6. Khai mở thiên đạo. 

Nếu nói một cách tóm tắt thì đó là Tứ-nhiếp-sự: 1. Bá 
thí; 2. Ái ngữ; 3. Lợi hành; 4. Đồng sự. còn có việc cụ thê, 
như: trồng cây ăn trái, bắc cầu, đóng thuyền bè, cất nhà 


64 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nghỉ mát và đào giếng cho tiện khách bộ hành (Tạp-a-hàm, 
quyên 36, Du-hành-kinh). 


C- CHÍNH ĐẠO 

1- CHÍNH ĐẠOTHỰC TẼ. 

1. Thường phải nhóm họp đề đàm luận về chính sự; 2. 
Phát huy tinh thần đoàn kết; 3. Tôn trọng truyền thống: 4. 
Kính lễ các bậc nguyên lão (tức những hiểu rõ tình hình 
chính trị quốc gia) trong nước và nghe theo ý của họ; 5. 
Đàn bả con gái phải giữ trình tháo; 6. Tôn sùng các tôn 
miếu trong nước; 7. Như pháp tôn kính A-la-hán (Trường- 
a-hàm, quyền 2, Du-hành-kinh). 

2- MƯỜI ĐỨC CỦA NHÀ VUA. 


1. Thanh liêm và khoan dung; 2. Nghe theo lời can 
gián của quần thần; 3. Cùng dân chung vui; 4. Thu thuế 
theo đúng như pháp quy định; 5. Việc khuê phòng phải 
chắn chỉnh, tiết tháo; 6. Không nên uống nhiều rượu; 7. Khi 
nghe quần thần tấu bẩm phải uy nghiêm; §. Phán quyết 
đúng theo luật, không quanh co, thiên vị; 9. Hòa thuận với 
quân thần; 10. Chăm chú đến sức khỏe của thân thể (Tăng- 
nhất-a-hàm, quyền 42). 

3- BẢY THỨ CỦA LUÂN VƯƠNG. 

1. Bảo luân; 2. Bạch tượng; 3. Cám mã (ngựa đỏ); 4. 
Thần châu; 5. Ngọc nữ; 6. Cư sĩ; 7. Chủ binh (Trường-a- 
hàm quyền 2). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 65 


D- ĐẠO ĐỨC CỦA TÍN ĐÒ. 


a) TỨ CỤ TÚC: 1. Tín cụ túc - quy y Tam Bảo; 2. 
Thí cụ túc - tùy hỷ bá thí; 3. Giới cụ túc -giữ gìn năm giới; 
4. Tuệ cụ túc - quán sát lý Tứ-đề. 

b) TÁM TRAI GIỚI: Tám trai giới là do năm giới và 
ba trì trai hợp thành. Năm giới là: l. Không giết hại; 2. 
Không trộm cặp; 3. Không gian dâm; 4. Không nói dối; 5. 
Không uống rượu. Ba trì trai là: 1. Không ăn phi thời; 2. 
Không xem ca kịch, múa hát, thoa dầu thơm và đeo hoa; 3. 
Không nằm, ngồi trên giường cao. 

e) MƯỜI NGHIỆP BẤT THIỆN: I. Sát sanh; 2. Trộm 
cắp; 3. Gian dâm; 4. Nói đối; 5. Nói lưỡi hai chiều; 6. Nói 
lời ác; 7. Nói thêu dệt; §. Tham dục; 9. Sân huệ; 10. Tà 
kiến. Trừ bỏ mười điều trên đây sẽ thành mười nghiệp thiện 
(Câu-xá quyền 16). 

Trở lên là những đức mục trọng yếu trong đời sống 
đạo đức và lợi ích cho hiện thế và hậu thế mà chính đức 
Phật đã chỉ dạy. Đến nhiệm vụ của A-ty-đạt-ma là giải 
thích rộng và định nghĩa và hiển bày rõ khái niệm của 
những đức mục ấy. Nhưng điều chúng ta cần chú ý ở đây 
là, theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu, trong A-tỳ-đạt-ma hay 
tản mát trong các kinh, ta thấy rất ít thuyết minh về đạo đức 
thế tục, mà phần nhiều chỉ chuyên đề cao những đức mục 
tu đạo có quan hệ trực tiếp đến giải thoát. Chẳng hạn như 
số mục 37 Trợ Đạo Phẩm (Tứ niệm trụ, Tứ chính đoạn, Tứ 
thần túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát chính đạo), 
đến thời đại A-tỳ-đạt-ma thì đã mất đi cái thái độ bao dung 
và thái độ xã hội của đức Phật mà chỉ còn lại cái khuynh 


66 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hướng hợp lý và chuyên chú vào chủ nghĩa xuất gia. Cho 
nên, khi luận về thiện, ác, tuy A-tỳ-đạt-ma có trọng những 
đức mục luân lý, nhưng trên thực tế, điều được thuyết minh 
một cách tận lực lại không phải là luân lý nhất ban mà là 
những đức mục đặc biệt mà tín đồ có thể tuân thủ. Nói một 
cách nhất ban thì như ai nấy đều biết Thập nghiệp đạo là 
căn để của hết thảy đạo đức; sau đó, từ Bát trai giới tiến lên 
mà thuyết minh về những đức mục đạo đức đặc thủ thì bắt 
đầu từ T-bà-băng- già, rồi đến thái độ của A-tỳ-đạt-ma 
phần nhiều cũng xử lý. Bởi vậy, ở đầy dự tưởng những đức 
mục thế tục, tôi tưởng trước hết cũng phải bắt đầu thuyết 
minh từ thập nghiệp đạo. 


“Giá tựu ha 
THẬP NGHIỆP ĐẠO 


Thập nghiệp đạo” là gồm những hành vi hoạt động 
của thân, khâu và ý. Nếu chia nhỏ ra nữa thì thân có ba 
nghiệp, khâu có bốn và ý có ba. Khi tạo nghiệp ác thì gọi là 
Thập ác nghiệp đạo, khi làm thiện thì gọi là thập thiện 
nghiệp đạo. Chia ra như sau: 

Ba nghiệp ác của thân: 1. Sát sinh, 2. Trộm cắp, 3. Tà 
dâm. 


“ Bà sa quyền. 113; Thành-thật-luận quyên §, phẩm Thập-bất- thiện- bi 
đạo I16 và quyền 9, phẩm Thập nghiệp đạo 117; Câu-xá luận, quyền 6.. 
bàn rõ về Thập nghiệp đạo. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 67 


Bồn nghiệp ác của miệng: 4. Nói dối, 5. Nói luỡi hai 
chiêu, 6. Nói lời ác độc, 7. Nói thêu dệt. 

Ba nghiệp ác của ý là: 8. tham dục, 9. Sân huệ, 10. tà 
kiến. 


1- SÁT SINH: 


Sát sinh, nghĩa là giết hại sinh vật, và là hành vị trọng 
yếu nhất trong các hạnh ác. Không những chỉ Phật giáo 
nhận định như vậy, mà theo một ý nghĩa nào đó, tất cả các 
tôn giáo ở Ấn Độ cũng thừa nhận là tối ky. Đặc biệt là Kỳ- 
na-giáo (Jainism) cấm chỉ sát sinh, đó là một sự thật hiển 
nhiên. Do đó, vấn đề sát sinh tuy không cần phải đặc biệt 
thuyết. minh, nhưng A-tỳ-đạt-ma đối với vấn đề này cũng 
có nhiều nghị luận cần được khảo sát. 


Thứ nhất, tại sao sát sanh là tội ác? Vấn đề này, trong 
giáo lý Phật giáo, theo nhiều lập trường tuy có điểm cần 
khảo sát, nhưng theo chỗ tôi biết, trong A-tỳ-đạt-ma luận 
thư vẫn chưa luận cứu nó một cách sâu xa, bởi lẽ, sát sinh 
tự nó đã là tội ác rồi, một sự thực hiển nhiên, không cần 
phải luận cứu thêm nữa. Chiếu theo khế-sinh, thì Khế-sinh 
đã đưa ra căn cứ Thập nghiệp đạo, đã có lý luận của cái gọi 
là “tự thông pháp”, cho nên, A-tỳ-đạt-ma cũng có thể được 
coi như dự tưởng điều đó. Tự thông pháp có nghĩa là “suy 
bụng ta ra bụng người”, tức là tâm đồng tình. Như nói: 

Tôi muốn sống không muốn chết, muốn được sung 
sướng, không muôn phải đau khổ. Nếu có kẽ nào cướp đi 
sự sống, sự sung sướng của tôi, tôi có vui vẻ không? Nếu 
tôi không vui vẻ thì kẻ khác cũng không vui vẻ khi tôi cướp 


68 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


đi của họ sự sống và sự sung sướng ấy. Không những thế, 
phàm cái gì mình không ưa thích thì kẻ khác cũng không 
ưa thích. Nếu thế thì tại sao ta lại làm cho những kẻ khác 
những điều mà ta không ưa thích? (Tăng-hàm, quyền 37). 

Thứ hai, nếu giòng sinh mệnh của người ta luôn luôn 
biến diệt thì sát sinh há chăng là vô nghĩa sao? Đó là vấn 
nạn được đề ra trong luận Câu-xá, quyền 16, luận Thành- 
thật, quyền § (phẩm Thập-bắt-thiện-nghiệp-đạo 116). Theo 
Bảo-sớ thì đây là nối khó khăn của Chính-lượng-bộ khi lập 
ra Tứ-tướng. Về vẫn đề này, Câu-xá có hai thuyết: 1-Dứt 
sự sống nối tiếp gọi là sát sinh; 2-Có ý sát sinh gọi là sát 
sinh. Sát sinh không liên quan gì đến niệm niệm tương tục, 
mà trong một kỳ nối tiếp cưỡng đoạn sự nối tiếp ấy, đi 
ngược lại với ý chí của chúng sinh mà thành tội ác. Bà-sa 
quyền 118 bảo không có thực tại chúng sinh thì làm sao có 
tội sát sinh? Để trả lời nghi vẫn đó, Thế Hữu bảo có “chúng 
sinh tưởng”. 

Thứ ba, ngộ sát có phạm tội sát sinh không? Vấn đề 
chính là ở đó. Ngộ sát, vì đi ngược với ý chí muốn sống 
còn của chúng sinh, nên kết quả cũng thành như sát. Các 
nhà chủ trương kết-quả-luận (như Kỳ-na -chủ trương Ly- 
hệ) cho rằng ngộ sát cũng đồng tội sát sinh, hệt như đụng 
nhằm phải lửa bị lửa đốt (Câu-xá, quyên 16 trích dẫn). 
Nhưng trong Phật giáo, quan điểm này không được thừa 
nhận. Tuy phải chịu trách nhiệm về sự sơ ý, nhưng vì 
không có động cơ muốn giết nên không thể cho là tội sát 
sinh với đầy đủ ý nghĩa. Như Câu-xá đã biện ĐIảI: nếu có 
người đụng lầm vào đàn bà, hay sau một cuộc yến ẩm, nếu 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 69 


thực khách thình lình đau bụng thì đó chắng qua là lỗi lầm 
ngâu nhiên, ngoài ý muốn mà thôi (như trên). Theo Phật 
giáo, như đã nói ở trên, tuy có nhiều điều kiện để thành lập 
tội sát sinh, nhưng điều kiện chủ yếu là động cơ (motive), 
bởi thế cho dù chính mình không ra tay, nhưng lấy ý sai 
người khác thực hiện, cũng sẽ thành tội sát sinh. 

Thứ tư, vì động cơ tham, sân, sĩ mà sát hại thì phạm 
tội ác đã đành, nhưng nếu vì kỹ luật, trật tự, vì quân pháp, 
hay vì cứu nhiều người mà sát sinh thì có thành tội không? 
Trên thực tế, có thể thừa nhận đây là một tội ác bất đắc di, 
nhưng trong Phật giáo, nó cũng được coi như một tội sát 
sinh (Câu-xá, quyên l6; Thành-thật, quyền 7, trong phẩm 
Tam-nghiệp cũng có ý kiến tương đông như vậy). Trong 
Thành-thật-luận quyền 8, phẩm Thập-bắt-thiện-đạo- -nghiệp 
116, đặc biệt có đưa ra vẫn đề vì nghĩa vụ đối với quốc 
vương, quan lại, hay vì bị bắt buộc mà phải sát hại để thảo 
luận, đồng thời, có nêu lên những trường hợp sát sinh chính 
đáng được áp dụng ở thời bấy giờ để phê bình. Tức là theo 
Bà-la-môn, sát sinh để tế thần, vì nhà vua, quan lại, hoặc vì 
trừ họa cho người mà sát sinh; hay như tập tục của một bộ 
lạc giáp giới Ba Tư, mỗi khi cha mẹ đau ốm thì đem giết đi, 
bảo thế là diệt trừ sự đau đớn cho cha mẹ. Tất cả những 
trường hợp sát sinh trên đây được coi là chính đáng. Nhưng 
Phật giáo bài bác quan niệm ấy và cho rằng kết luận và uy 
nạp từ vô tri (si) mà ra. A-tỳ-đạt-ma tuy tuyệt đối chủ 
trương nghĩa bất sát sinh, nhưng theo chỗ tôi biết, trên thực 
tế, khi những vấn đề như: diệt ác thú để trừ họa hại, chống 
lại sự xâm lược của quân địch, cho đến phải thi hành án tử 
hình do pháp luật quy định v.v... được nêu lên thì A-ty-đạt- 


70 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


ma phải xử trí như thế nào mới cho là chính đáng? Trong 
các luận hầu như không thể đề cập đến những vấn đề đó 
(về ý kiến của Phật giáo vận động bãi bỏ án tử hình, phản 
đối giải phâu sinh vật, và chủ trương giết một người cứu 
muôn người của Đại thừa v.v... có thê tham khảo kinh Đại 
Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển 7, phẩm Thân Cận và 
phẩm Hành Nguyện Sớ Sao, 5, v.v...). 

Lại nữa theo chỗ tôi biết, đối với A-tỳ-đạt-ma, tuy 
không thành vấn đề đặc biệt, nhưng trong Phật giáo không 
những chỉ cắm giết người khác, mà theo luật, tự sát cũng bị 
lên án. Có nhiều tỷ khưu, vì tu pháp bắt tịnh quán, nên cảm 
thấy chán ghét thân thể, bèn tự sát. Theo truyền thuyết thì 
hành vi đó được Tự Tại Thiên tán thưởng, nhưng bị Phật 
quở trách. Những người muốn tự sát, hay tán trợ hành động 
tự sát bị kết tội Du-la-da, hoặc Ba-la-di (tức bị lột áo và 
đuổi ra khỏi Giáo Hội). Cho đến vì lúc bệnh tật đau đớn 
khó chịu nổi mà muôn tự sát cũng bị Phật giáo cấm chỉ 
(Ngũ Phần Luật, quyền 2). Ngoài ra, A-tỳ-đạt-ma còn bản 
tới những vấn đề như nhiều người cùng mưu việc sát sinh 
mà một đạt được mục đích, thật sự đã ra tay mà không giết 
hại được người thì trách nhiệm đó ra sao (có trách nhiệm); 
khi cả người giết lẫn bị giết đều chết một lượt thì như thế 
nào; cái trách nhiệm của kẻ sai người khác ra tay sát hại hư 
thế nào v.v... nhưng vì quá phiền tạp nên xin bỏ qua. 

Tóm lại, cứ theo A-tỳ-đạt-ma, nếu ý chí quyết định 
thực hiện thì tất cả hành động sát sinh, bất luận loại nào, 
tuy có nặng, nhẹ khác nhau, nhưng đều phạm tội sát sinh 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 71 


cả. Nếu từ bỏ nghiệp sát sinh thì tức là đã làm được một 
trong mười điêu thiện vậy. 


2- ĂN TRỘM: 


Thứ đến là ăn trộm. Nếu theo nghĩa gốc của chữ 
adinnàdàna thì bất cứ vật gì người ta không cho mà lấy, 
hoặc cưỡng đoạt đều gọi là ăn trộm. Ngũ Phần Luật bảo 
nếu Tỷ khưu lấy trộm vật gì đáng giá từ năm đồng trở lên 
sẽ bị kết vào tội Ba-la-di (trục xuất). Theo định chế của vua 
A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà thời bấy giờ, hễ ai ăn trộm vật gì 
đáng giá năm tiền (1/10 quan) trở lên, theo tập quán, bị xử 
tử (Ngũ Phần Luật, quyền 1). Điểm này, trong A-tỳ-đạt-ma 
cũng có nhiều nghị luận. 

Thứ nhất, những điều kiện cấu thành tội ăn trộm, cũng 
giống như tội sát sinh ở trên, tức là cũng đủ bốn điều kiện. 
Nếu vì vô ý mà lây trộm của người khác, tuy phải chịu 
trách nhiệm về sự vô ý, nhưng không cấu thành tội ăn trộm. 

Thứ hai, vì sự sống bắt buộc, bất đắc dĩ mà phải ăn 
trộm thì có phạm tội không? Về điểm này, ở Ấn Độ thời 
bấy giờ, người ta cho rằng, trong những trường hợp như 
vậy mà lấy trộm là chính đáng. Như luận Thành Thật, 
quyền 7, nói: “Các kinh điển thế gian bảo nếu thiếu ăn 
trong bảy ngày mà lây trộm của Thủ Đà La thì không có 
tội; nêu đói gần chết được lấy của Bà-la-môn. Người ấy tuy 
sông bằng nghiệp ác, nhưng không thể bảo họ là người phá 
giới, vì trong lúc cấp nạn, cũng như hư không, bụi nhơ 
không thể làm hoen ố người ấy cũng vậy; tội không thê 
hiểm được. Lại nói trong pháp Phạm Chí bảo nếu khi cướp 


72 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


đoạt mà bị tài chủ ngăn chận thì lúc đó Phạm Chí phải trù 
tính; nếu công đức của tài chủ kém mình thì nên giết họ đi, 
tại sao? Vì mình là người hơn họ, có thể dùng mọi phép 
sám hối để trừ tội ác đó. Nếu công đức ngang nhau thì 
mình hay giết người tội đó cũng băng nhau, và đó là trọng 
tội, khó có thể diệt trừ được. Cứ theo sự tính toán, phân biệt 
đó mà cướp đoạt” (Thành-thật-luận, dĩ quyên 73, Nghiệp 
Phẩm 100). Nhưng, dĩ nhiên là Phật giáo, không thừa nhận 
như thế, trong Phật giáo lấy của người ta thì đều phạm tội 
ăn trộm cả. Thành-thậtluận, quyển § (Thập-bất-thiện- 
nghiệp-đạo phẩm 116) còn đưa ra nghỉ luận của cái gọi là 
“công nghiệp”, tức là tất cả đều do nghiệp chung phát sinh 
thì ăn trộm cũng không có tội. Song, trong Phật giáo vì 
ngoài cộng nghiệp còn thừa nhận có biệt nghiệp, và do biệt 
nghiệp mà có tài sản tư hữu nên bắt cứ ai, không có quyền 
xâm phạm. 

Thứ ba, đối với hành động ăn trộm, khi A-tỳ-đạt-ma 
luận về những trường hợp đặc định thì rất lý thú. Trước hết, 
lây một vật được chon dưới đất thì có phạm tội ăn trộm hay 
không? Chiếu theo luật, khi Phật bắt đầu chế giới ăn trộm, 
có một số Tỷ Khưu nghĩ rằng, Phật chỉ cấm lẫy những vật 
trong thôn âp (tụ lạc), làng, xóm, chứ những vật trên đất 
trống (trong rừng núi, cánh đồng hoang) thì chắc Phật 
không câm ngặt, vì có niệm như vậy nên bị Phật quở trách 
(Ngũ Phần Luận, quyên 1). Song điều thú vị là điểm này, 
trong Bà-sa, Câu-xá và Thành thật, có những ý kiến bất 
đồng. Cứ theo Câu-xá thì dù là của vô chủ, nhưng vì vật 
năm trên đất của nhà vua, cho nên, nếu đảo lên mà lấy cũng 
cấu thành tội ăn trộm. Trong Bả-sa cũng có bàn đến quyền 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 73 


sở hữu của nhà vua và của nhân dân, cho rằng dân chúng 
chỉ có quyền sở hữu đối với vật trên mặt đất, chứ không thê 
có quyên đó đối với những vật dưới đất, bởi thế, lấy thì chỉ 
phạm tội với nhà vua thôi; nhưng, nếu là vật khoảng giữa 
hai quốc gia thì khi lẫy dùng, lại cho là không có tội (Bả-sa, 
quyển 13; Câu-xá, quyển 16). Trái lại, luận Thành Thật 
(quyên 8, Thập-bất-thiện- -nghiệp-đạo phẩm 116) thì nói: 
“Hỏi: Có người bảo vật dưới đất thuộc về vua, nếu lẫy sẽ 
đắc tội với vua; việc đó như thế nào? - Đáp: không nói gì 
vật dưới đất, mà ngay vật trên mặt đất cũng của nhà vua, 
nhưng nếu lẫy cũng không có tội. Tại sao? Vì Cấp Cô Độc 
cũng lấy vật đó mà không sao, nên biết là vô tội”. Quan 
điểm đị biệt này phát sinh là do kiến giải bất đồng về luật. 
song, theo luật Di Sa Tắc (Ngũ Phần Luật) thì vật trên đất 
dĩ nhiên là không được lấy, nhưng đến vật giữa hư không 
hay dưới mặt đất đi nữa cũng câm chỉ, không được lấy; do 
đó, thuyết của Câu-xá tựa hồ đúng với chân ý của Phật giáo 
(như trên, xem Ngũ Phần Luật, quyên 1). A-tỳ-đạt-ma còn 
cấm lẫy những vật thuộc chùa, đền, thấp, miều nữa. Những 
vật của chùa, tháp là vật sở hữu của Tam Bảo, người chủ trì 
nói tuy không có lòng tư dục đặc biệt, nhưng nêu lây đi sẽ 
thành tội ăn trộm đối với Như Lai và Tăng chúng (Câu-xá 
16; Thành-thật, quyên 8, như trên). 


3- TÀ DÂM: 


Tà dâm hay hành tà dục, trên nguyên tắc là cái tội 
giao tiếp với vợ hoặc chồng của người khác. Theo Phật 
giáo, dù có của mình đi nữa nhưng nếu hành dâm không 
đúng lúc, không đúng chỗ cũng bị coi như tà dâm. Chẳng 


74 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hạn, giao tiếp nơi miệng hay nơi giang môn, trong đền chùa 
miếu mạo, ngay khi mang thai, khi cho con bú, hay vào 
những ngày trai, dù là vợ chồng, trong nhữn trường hợp ấy, 
cũng cắm chỉ hành dâm, trái lại, tức là tà dâm. Nhưng, theo 
lệ, ở đây cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra. Thứ nhất, tại 
sao giao tiếp với người không phải vợ hay chồng của mình 
lại là tội ác? Lại nữa, nếu vô lý cưỡng hiếp, trải VỚI ý muốn 
của người ta thì phạm tội đã đành, còn nêu hai bên đều thỏa 
thuận hành dâm, việc ấy không gây thiệt cho bên nào thì tại 
sao lại bảo là có tội? Vấn đề này, tuy không phải là trọng 
tội, nhưng, dưới nhãn quang của Phật giáo, cho dù hai bên 
đều thỏa thuận song nêu không theo một thủ tục nhất định, 
làm trái với ý muôn bảo hộ của phía nam hay nữ thì vẫn bị 
co là tội ác. Theo luật thì sự bảo hộ của nam hay nữ có 10 
loại: I) Cha mẹ, 2) Anh em, chị em; 3) Hàng xóm thân 
thuộc, 4) Tự hộ, 5) Pháp hộ, 6) Tự nhậm, 7) Y vật, S5) Cùng 
thề ước, 9) Có chủ, 10) Tác tín. Tựu trung, từ một đến ba, ý 
nghĩa cha mẹ, anh chị em đã rõ ràng. Nhưng thứ tư là tự hộ 
thì có nghĩa người đã độc lập. Thứ năm pháp hộ có nghĩa là 
người xuất gia. Thứ sáu tự nhậm có nghĩa là tự mình phải 
gìn giữ. Thứ bảy y vật có nghĩa là vợ lẽ hay nàng hầu. Thứ 
tám cùng thề ước có nghĩa là hoàn tất việc đính hôn. Thứ 
chín hữu chủ, có nghĩa là sự quyết định của vợ hay chồng. 
Thứ mười tác tín thì có nghĩa như những người làm nghề 
hát xướng (Ngũ Phần Luật, quyền 2). Như vậy, nếu người 
đàn ông có vợ cùng với người đản bà thông dâm, thì, một 
mặt phản lại ý muốn (tức sự bảo hộ) của vợ người đàn ông, 
mặt khác, phá hoại sự bảo hộ của chồng người đàn bà, cho 
nên thành tà dâm. Lại nữa, cho dù là độc thân, nhưng nếu 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 75 


người con trai cũng như người con gái được cha mẹ đôi bên 
giữ gìn, mà thông dâm, thì, về điểm phản lại sự bảo hộ của 
đôi bên, cũng thành ra tà dâm. Do đó, chỉ có những cặp trai 
gái độc lập, tự hộ, tự nhậm thật sự đồng ý tương thông thì 
mới không là tà dâm. Tuy nhiên, theo Thành Thật quyền 8, 
Thập-bắt-thiện-nghiệp-đạo phẩm, thì dù có như thế đi nữa 
vẫn phải làm đúng như pháp trước mặt mọi người. Tức là, 
phải cử hành một nghi thức nào đó trước chúng nhân để 
làm điều kiện phụ thuộc (về Giới Dâm có thể xem Bà-sa 
quyền 113). Rút lại, cứ theo Phật giáo, chỉ có mối quan hệ 
một chồng một vợ là chính dâm hay sao? Về vấn đề này, 
Phật giáo nhưng nhiên thừa nhận tập quán của đương thời. 
Tức là, Bà-la-môn đựơc quy định có ba vợ, Sát-đế-lợi hai 
vợ, và Phệ-xá, Thủ-đà một vợ. Nhưng, đối với việc phòng 
khuê, đức Phật rất tôn trọng sự thuần khiết, cho nên, nhận 
xét về phương diện này, có thê nói, Phật giáo đã gián tiếp 
không tán thành tập quán trên đây và lấy chế độ nhất phu 
nhất thê (monogamie) làm mô phạm cho quan hệ vợ chồng. 
Do đó, đối với phong tập loạn luân được thừa nhận, hay với 
một người tu đạo thuộc Tả-Đạo-Phái của thời bấy giờ, Phật 
giáo đã cực lực bài xích. Câu-xá, quyển 16, nói: “Trong 
Ngưu Từ (Cù Bà Bà Từ = đền thờ bò) của Phạm Chí, có 
những nam, nữ giới Ngưu Cấm, hoặc gặm da thú, hoặc 
uống nước, bất luận hay thân hay sơ, hễ gặp nhau ở đâu là 
tùy tiện giao tiếp và cho đó là việc làm đẹp để”. Lại các 
ngoại đạo (xưa dịch là Tân Na Kha ngoại đạo) bảo rằng: tất 
cả đàn bà cũng như cối dã, hoa, quả, thức ăn, cầu thang, 
đường sá, cầu và bè thuyễền v.v..., người đời ai cũng có 
quyền sử dụng và hưởng thụ các thứ đó. Phật giáo cho đó là 


76 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


một tà thuyết do kết quả của ngu si mà ra và cực lực bài 
bác (Câu-xá, quyền 16). 

Tóm lại, chính dâm là chỉ sự hôn phối chính đáng, có 
ý chí gây dựng con cháu trong tương lai, vả lại sự giao tiếp 
giữa vợ chồng phải có sự tiết chế nhất định, ngoài ra, tất cả 
đều bị coi là tà dâm: đó là chính thuyết của Phật giáo. 


4- NÓI DÓI: 


Trở lên đã nói về ba nghiệp của thân, sau đây sẽ bàn 
đến bốn nghiệp của miệng, tức là nói dối (vọng ngữ), nói 
lời ly gián (lưỡng thiệt), nói lời căn cọc thô ác (ác khẩu), và 
nói thô dệt đặt điều (ý ngữ). Tựu trung, nói dối được coi là 
trọng yếu nhất và A-tỳ-đạt-ma cũng đã tận lực thuyết minh 
điều này. Nói dối tức là bóp méo sự thật để lừa dối người. 
Chúng Tập Kinh trong Trường-a-hàm đưa ra bốn loại “phi 
thánh ngữ” (không phải lời nói của người quân tử) chính là 
điểm này. A-tỳ-đạt-ma bảo nói đối do ba điều kiện được 
thành lập: I) Nói lời trái với ý nghĩ của mình; 2) Làm cho 
đối phương hiểu lời nói của mình là đúng; 3) Do động cơ 
muốn lừa dối đối phương. Câu-xá, quyền 16, định nghĩa 
nói đối là “Nói lời khác với ý tưởng, nói lời có ý nghĩa dối 
trá (nhưng khéo nói để lừa đối phương)”. Do đó, trong 
trường hợp thố giác nếu thật mình không thấy, nghe, hay 
biết mà tưởng là thấy, nghe hay biết rồi đem nÓI VỚI người 
khác thì không phải là nói dối (Thành Thật, quyền S, Thập- 
bắt-thiện-nghiệp-đạo phẩm 116). Có khi nói dối mà cho 
người ta được lợi ích lớn thì trường hợp đó như thế nào? 
Nói theo lập trường Phật giáo, cho dù không có ác ý, nhưng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 77 


nếu dùng động cơ dối gạt để đánh lừa người ta cũng tội 
vọng ngữ. Do đó, trên thực tế, câu cách ngôn “Nếu vì đùa 
cợt mà lây được con vua, cứu được mạng sống và bảo tồn 
được tài sản thì, trong những trường hợp ấy, nói dối không 
có tội” đã được người đời thừa nhận, Phật giáo cũng đã bác 
bỏ (Câu-xá, quyên 16). Song, trong những trường hợp như 
vậy, nên phải xử lý như thế nào? Rất tiếc về điểm này, 


trong Phật giáo vẫn chưa có một thuyết minh cụ thể nào. 


5- NÓI LỜI LY GIÁN: 

Lời ly gián tức là lưỡng thiệt. Nghĩa là những lời nói 
lấy việc ly gián người ta làm mục đích. Và bất luận khi 
phát ngôn rồi có đạt được mục đích hay không, đều cấu 
thành tội ác (Câu-xá, quyền 16). Nhưng nếu do động cơ tốt, 
làm cho người ta xa lìa kẻ ác, lấy lòng tốt mà khuyên bảo 
thì đù có nói lời ly gián đi chăng nữa cũng không câu thành 
tội lưỡng thiệt. Điểm này đã được luận Thành Thật nói rõ 
(quyền §, như trên). 


6- ÁC KHẨU: 
Nói lời thô ác là ác khâu. Nghĩa là duy chỉ lẫy việc 
làm buôn lòng kẻ khác làm mục đích phát ngôn. 
7- Ý NGỮ: 
Nói thêu dệt là ÿ ngữ. Nghĩa là tuy không có ác ý đặc 
biệt nhưng nếu nói đùa cọt, _bong lơn, tạp nhạp, khiến cho 


tâm hồn người nghe ô ô nhiễm (Câu-xá, như trên; Thành- 
thật, quyên S). 


78 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


8- THAM DỤC, 9- SÂN HUỆ, 10- TÀ KIÊN: 


Sau hết là ba nghiệp của ý thức, tức tham dục, sân huệ 
và tà kiến. Theo Câu-xá, tham dục là ham muốn của cải của 
người; sân huệ là ghét kẻ khác, còn tả kiến có nghĩa là bác 
không có luật nhân quả (Câu-xá quyên 16). Ba nghiệp ý là 
động cơ của ba nghiệp thân và bốn nghiệp khẩu, theo Phật 
giáo, tất cả tuy chưa hắn biểu hiện thành hành vi, nhưng về 
điểm thành tội ác, chúng được coI như nghiệp đạo độc lập. 
Đương nhiên, nếu nói một cách thực tế, thì về điểm này, 
giữa Hữu-bộ, Thí Dụ Sư và Phân Biệt Luận Sư v.v... cũng 
có những ý kiến sai biệt. Theo Hữu-bộ thì tư (ý thức) khi 
biểu hiện ra hành vi mới thành tội ác; Thí Dụ Sư hay Phân 
Biệt Luận Sư thì coi tư chính nó đã là hành vi rồi. Trên 
quan hệ, tham, sân, tà kiến cũng chỉ ngừng ở nội tâm. Nếu 
theo Hữu-bộ thì chúng vẫn chưa được coi là hoàn toàn ác 
nghiệp; còn nếu theo Kinh Bộ Sư hay Phân Biệt Luận Sư 
thì tự thân chúng đã thành ác nghiệp rồi. Vì trong mười 
nghiệp, Hữu-bộ thừa nhận ba nghiệp ý là biệt lập nên sự 
giải thích có hơi khác với ý kiến của Thí Dụ Sư hay Phân 
Biệt Luận Sư trực tiếp coi tham, sân, tà kiến là tư nghiệp 
(tức ý nghiệp); còn Hữu-bộ thì cho tư là ý ác hành độc lập, 
đối lại với hành vi ý chí của ba nghiệp thân và bốn nghiệp 
khẩu, hạn cục chúng trong những ác hạnh nội tâm, và cho 
chúng một địa vị độc lập (Câu-xá, quyên 16; Bà-sa, 112). 
Thành-thật-luận (quyền 8, Thập-bất-thiện-nghiệp-đạo phẩm 
116) đã điều hòa sự giải thích này; tức là tham, sân, tà kiến 
thượng phẩm là nghiệp đạo, nhưng trung hạ phẩm thì chỉ là 
động cơ, chứ không phải nghiệp đạo. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 79 


“6Ø tuø tua: 
BIỆT GIẢI THOÁT LUẬT NGHI 


1- BA LOẠI LUẬT NGHI 


Trở lên, đã nói về thập ác; nếu trừ bỏ được thập ác tức 
thành thập thiện. Và bất cứ ai, nếu muốn trở nên một người 
chân chính đều nên tuân thủ. Song, thiện sự thông thường 
chưa tiến đến thiện sự tôn giáo. Ngoài việc lánh ác làm 
lành ra, thiện sự tôn giáo còn lại cần phải hoàn thành việc 
thanh tịnh hóa tâm hồn nữa. Cần có đức hạnh đối với kẻ 
khác, nhưng đồng thời phải có tu dưỡng đối với chính mình 
nữa. Phật giáo lấy thập thiện làm những đức mục nhất ban, 
song, lấy đó làm bối cảnh theo sự phân loại khác mà lập 
nên đức mục tu đạo, đó là Luật nghi (samvara). Tuy Kỳ Na 
Giáo cũng dùng thuật ngữ này, nhưng cứ theo sự giải thích 
của Phật giáo, thì Luật nghi là những đức mục nhất định 
phải được làm theo vào những yếu kỳ nhất định nhất định 
và lây đó làm thệ nguyện. Không những việc thiện như thế, 
mà cả đến cái gọi là “ác Luật nghi” (cũng gọi là “bất luật 
nghi”), bất cứ loại nào trong ba nghiệp thân, bốn nghiệp 
khẩu, nếu cứ làm theo trong một yếu kỳ nhất định, thì cũng 
là một loại Luật nghi. Chắng hạn những người thường hay 
sát sinh (đồ tế, thợ săn), quen nghề trộm cướp v.v... chính 
là thuộc loại này. Nhưng, nói chung là luật nghi có nghĩa là 
thực hành những việc thiện đức vào một yếu kỳ nhất định. 
Tiến đến A-tỳ-đạt-ma thì theo thông lệ, lại chia nó thành 


S0 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


mấy loại: Hữu-bộ chia thành ba loại, là: Biệt Giải Thoát 
Luật Nghị, Tĩnh Lự Luật Nghị và Vô Lậu Luật Nghi (Câu- 
xá quyền 14). Biệt Giải Thoát Luật Nghi là khi thụ giới 
pháp sinh năng lực tự ngăn chặn mọi ác đức (Vô biểu = 
giới đức); Tĩnh Lự Luật Nghi là khi tu Tứ thiền phát sinh 
năng lực phòng phi chỉ ác; Vô Lậu Luật Nghi là năng lực 
phát sinh khi đắc đạo vô lậu. Tựu trung, trọng yếu nhất là 
cả hai phương diện luân lý và đạo đức, là Biệt Giải Thoát 
(giới) Luật Nghi, Tĩnh Lự Luật Nghi (định cân giới), Vô 
Lậu Luật Nghi (đạo cân giới) có thê nói, là kết quả của sự 
tu đạo mà được năng lực phòng phi, chỉ ác (được gọi là tùy 
tâm chuyển giới), nó tuyệt không có quy định thực hành 
luân lý, trái lại, Giới Luật Nghi mới chính là luật quy định 
thực hành trong Dục Giới. về giá trị, so với hai loại sau,có 
chỗ bất đồng, ít ra, đối với quy định hành vi ý chí của ta, nó 
có một năng lực thực tế (cũng được gọi là Bất Tùy Tâm 
Chuyên giới). Về Định Cân Giới và Đạo Cân Giới, xin sẽ 
bàn sau trong thiên Tu Đạo Luận, còn ở đây tưởng chỉ 
chuyên đứng trên lập trường đức mục luân lý để nói qua về 
Biệt Giải Thoát Luật Nghi thôi. 


2- TỎNG LUẬN VẺ GIỚI 


Bắt đầu tổ chức Giáo Đoàn, đức Phật đã chú trọng 
đên luật nghi, phương pháp này của Ngài là tránh sự khô 


G Thành-thật, quyên 8, Thiện Luật phẩm 112 nói: “Thiện Luật Nghi có ba 
loại, là: Giới Luật Nghi, thiền Luật Nghĩ, Định Luật Nghi (Diệt tận định)”. 
Lại nói Vô Lậu Luật Nghi nằm trong hai loại sau, Đoạn Luật Nghi cùng bao 
hàm trong đó. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ S1 


hạnh vô ích đề tìm cầu đức hạnh và sự an tĩnh cho tâm hồn, 
bởi thế, lúc đầu không có một quy định thực hành nhất định 
nào. Nhưng vì Giáo Đoàn mỗi ngày một bành trướng và 
hưng thịnh, nên tất nhiên là phải có những quy định và tư 
cách nhập đoàn, cho đến những quy tắc tạp đa khác mà mỗi 
đoàn viên phải tuân theo, và những quy tắc đó được gọi 
một cách tóm tắt là luật. Về sau Luật Tạng được hoàn thành 
chính đã, do những “Luật” này được sưu tập và chỉnh lý từ 
các kinh văn. Trên đại thể, quy định nội dung của Luật lây 
đạo đức làm chủ, nhưng về quy luật ngoại tại cũng đặc biệt 
chú trọng, nhất là đối với các Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, nếu có 
phong tập trái với pháp thì phải răn dạy; đó là Luật. Lúc 
đầu luật tuy được xem như cái gọi là: “tùy phạm, tùy chế” 
(có phạm giới mới chế ra luật), nhưng một khi nó đã thành 
quy luật thì tất cả đoàn viên đều phải tuân thủ, và những ai 
muôn gia nhập Giáo Đoàn cũng phải phát nguyện tuân thủ: 
điểm này, đứng về phương diện quy, tắc Giáo đoàn mà nói, 
nó bao hàm một ý nghĩa cực trọng yêu. 


3- TÁM TƯỚNG CỦA LUẬT NGHI. 


Song, có mấy loại đoàn viên? Những luật nghi mà họ 
phải giữ, như thế nào? Nói một cách đại thê thì tuy có bốn 
hạng là Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, Ưu bà tắc (cận sự nam) và 
Ưu bà di (cận sự nữ); nhưng ngoài ra, còn có hạng thiếu 
niên hậu bố của Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, là Sa đi (cần sách 
nam), và Sa di ni (cần sách nỡ); lại còn có hạng thiện nam, 
tín nữ cận trụ (những người giữ Bát Trai Giới), và hạng Sa 
đi ni học sáu pháp trước khi thụ giới cụ túc được gọi là 
Chính Học (Thức xoa ma na), v.v... mỗi hạng đều thụ giới 


S2 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


luật hơi khác nhau. Theo ý nghĩa ấy, Hữu-bộ gọi là Giới 
Luật Bát Tướng (tám tướng của giới luật). Tuy chia ra làm 
hạng nam nữ khác nhau như thế, song nói đúng theo bản 
thân của Luật thì chỉ có bốn, tức là: 1. Tỷ khưu, Tỷ khưu 
ni, 2. Sa đi, Sa di ni, 3. Ưu bà tắc, Ưu bà di, 4. Bốn hạng 
cận trụ (Câu-xá, quyền 14). Trong bốn hạng đó tuy có 
những đức mục cộng thông, nhưng vì yếu kỳ có khác nhau, 
nên Hữu-bộ! bảo mỗi hạng được giới thể khác nhau. Tuy 
hơi phiền phức, nhưng sau đây tôi tưởng cũng nên theo 
thuận tự để nói qua về các giới luật một chút. 

I1- CẬN TRỤ GIỚI (BÁT TRAI GIỚI). 

Người đệ tử tại gia tin Phật, trước hết phải thụ Tam 
Quy. Tức là khi quy y Phật, Pháp, Tăng, tuyên thệ mình sẽ 
trọn đời làm Ưu bà tắc hay Ưu bà di, tức trở thành giáo đồ 
của Phật giáo (xem Tạp-hàm, quyển 33, kinh 927, Đại 
chính, 2, trang 233, cột giữa, Phật nói pháp cho Ma Ha 
Nam). Chính từ đó mà khi nói đến giáo đồ Phật giáo hành 
trì hoàn toàn phần lớn đều nói đến Ưu bà tắc. Có hai loại 
khinh, trọng khác nhau: Khinh là hạn trong một ngày nhất 
định thụ trì Bát Trai Giới. Điểm này đại khái đã xuất phát 
từ chế độ “trai giới bá-tát-nhật” của Bả-la-môn. Bát trai 
giới là: I-Không sát sanh, 2-Không trộm cắp, 3-Không tà 
dâm, 4-Không nói dối, 5-Không uống rượu." Trên đây là 


k Câu-xá, quyền 14 nói: Từ Cận sự (Ưu bà tắc) tiến lên Cần sách (Sa dh), từ 
Cân sách tiên lên Tỷ khưu, tuy thụ giới ba lân, nhưng thê của ba loại luật 
nghi không lân lộn. Giới tướng sai khác thì giới thê cũng bât đông. 

& Uống rượu là tính tội hay gia tội? Vấn đề nầy có nhiều biện luận. Các nhà 
trì Luật bảo là tính tội, A-tỳ-đạt-ma luận sư bảo là gia tội (Câu-xá, quyên 14) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 83 


giữ năm giới. Ngoài ra hạn trong một ngày là giữ thêm ba 
giới nữa là: 6-Không thoa hương phấn, hay đi xem hát 
xướng, 7-Không nằm giường cao, rộng, đẹp đẽ. §-Không 
ngoài giờ quy định (phi thời thực). Hợp cả năm giới trên, 
gọi là trì Bát Trai Giới. Cứ theo Hữu-bộ (Câu-xá, quyền 
14) thì trong một ngày nhất định phải có một vị lão sư nhất 
định thụ giới liên tiếp cho đến sáng, khi phát biêu ý chí mới 
được thành tựu. Nhưng, theo Thành-thật, quyền 8, Bát Trai 
Giới phẩm 113, thì không hắn nhất định là một đêm, mà 
nên liên tiếp từ nửa tháng đến một tháng cũng được; còn về 
thầy truyền giới thì tuy là chính thức, nhưng khi không có 
thầy, tự mình thụ trì Bát Trai Giới cũng được. Còn về số 
giới thì Thành thật sư bảo là nếu giữ được toàn bộ tám chi 
thì dĩ nhiên là chính quy, nhưng có khi tùy theo khả năng 
của từng người mà giữ một vài bộ phận trong đó cũng 
được. Như vậy, theo ý nghĩa của Hữu-bộ thì chế độ Bá Tát 
của Bả-la-môn nên phải được duy trì và Phật giáo hóa nó; 
còn theo Thành thật có thể nói, thì muốn tự do hóa tỉnh 
thần thủ trì. Tuy nhiên, trên đại thể, giới này vẫn được thụ 
trì trong một ngày nhất định, lấy kỳ hạn một ngày, một đêm 
làm chính thức. Mà những ngày nhất định đó là ba kỳ bạch 
phân, ba kỳ hắc phân trong tháng, cộng tất cả sáu kỳ, và 
thông được gọi là Lục Trai Nhật." Tức là ngày mùng 8, 
ngày 14 và 15, thuộc bạch phân; ngày 23, 29 và 30, thuộc 
hắc phân. 


° Xem Khởi Thế Nhân Đàn Kinh, quyên 7 (Đại chính, 1, trang 402, cột t 
trên); Tạp-a-hàm, quyên 40, kinh 1117), Tăng- -nhất-a-hàm, quyên 38 (Đại 
chính, 2, trang 756, cột dưới); Câu-xá, quyên 144; Thành-thật, quyên §, Bát 
Trai Giới phẩm 444. 


S4 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


2- ƯU BÀ TẮC, ƯU BÀ DI GIỚI (NGŨ GIỚI. 

Giữ được Bát Trai Giới, dĩ nhiên đã là sự hành trì thù 
thắng của người Phật tử tại gia rồi. Nhưng, nếu lại tiến lên 
một tầng nữa mà thụ trì Tam Quy Ngũ Giới, sẽ là người đệ 
tử tại gia trọn đời của Phật. Tức những thiện nam, tín nữ 
thường giữ năm giới, bất sát cho đến uống rượu, lễ Phật, 
tụng kinh và ngoại hộ tăng đoàn. Số giới pháp thụ trì tuy 
không bằng Bát Trai Giới, nhưng ở điểm trọn đời và chất 
thắng thì hơn hắn Bát Trai Giới. Hơn nữa, những người 
này, trong sáu ngảy trai, theo thông lệ, còn giữ thêm ba hậu 
trai, cho nên, đương nhiên là hơn hắn tám trai giới. Bảo 
rằng tin chúng tại gia có thê đạt đến quả vị Bất Hoàn, chính 
là nhờ ở sự thực hành nghiệp đạo đó. 

3- SA DI, SA DI GIỚI. 

Sa di, Sa di ni là những người còn ít tuôi, ngày kia sẽ 
có thể là Tỷ khưu hay Tỷ khưu ni, tuy đã chính thức xuất 
gia, nhưng vì còn ít tuổi nên không thể sánh với các Tỷ 
khưu và Tỷ khưu ni được, bởi vậy, những quy định cho lớp 
tuổi này cũng đơn giản. Muốn trở thành Sa di, Sa di ni, 
trước hết đương sự phải được ưng của cha mẹ, không mắc 
bệnh cùi (hủi), bệnh lao, không phải ái nam, ái nữ, không 
mang nợ và không có liên hệ gì với nhà vua, v.v... sau đó, 
vị Hòa thượng mới truyền Tam Quy, và chịu nghi thức xuất 
gia. Về hạn tuổi thì từ tám hay mười lăm tuổi. Quy định 
này có thê nới lỏng, nhưng từ tám tuổi trở lên có thê làm Sa 
di được rồi. Chịu nghi thức xuất gia là cạo đầu, mặc cà sa, 
tiến theo con đường xuất gia, và những giới điều cần giữ, 
đại khái cũng giống như Bát Trai Giới, tức là ngoài năm 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ S5 


giới trước ra (nhưng ở đây không phải tà dâm, mà là tuyệt 
đối không dâm), còn giữ thêm giới thứ sáu là không thoa 
hương phấn hay mang hoa trong người, thứ bảy không đi 
ca, vũ, nhạc, kịch; thứ tám không nằm Øølường cao, rộng; 
thứ chín không ăn phi thời, và thứ mười không giữ tiền bạc. 
Tất cả là mười giới và được gọi là Thập học xứ. 

Chính Học, theo một ý nghĩa nào đó, là một hạng Sa 
di ni. Tức người đàn bà đã có chồng mà xuất gia thì phải tu 
hành thí nghiệm trong mấy tháng xem có gì lạ (như mang 
thai chăng hạn) xây ra không đã rồi sau đó mới chính thức 
làm Sa di ni. Giới điều mà hạng này phải giữ là năm giới và 
giới phi thời thực là sáu. 

4- CỤ TÚC GIỚI (TỶ KHƯU, TỶ KHƯU NI GIỚI). 

Là những giới mà người xuất gia chính thức phải tuân 
thủ, và được gọi tắc là Cụ túc giới. Muốn thụ giới này trước 
hết Tỷ khưu, Tỷ khưu ni phải có đầy đủ điều kiện, dụng 
tâm chọn lựa các Hòa thượng giáo thụ, chính huy là mười 
vị, tuy là hình thức, nhưng cũng phải hỏi qua (sự ưng thuận 
của cha mẹ v.V...), xong rồi chúng tăng, mặc nhiên thừa 
nhận thì lúc đó thầy giáo thụ mới bắt đầu chỉ bảo cho 
những điều phải tuân theo là bốn pháp và bốn đại giới “bốn 
pháp không được làm” rồi dần dần mới trở thành Tỷ khưu 
và Tỷ khưu ni thật sự. Bốn pháp là: 1. Phải xin ăn để sống; 
2. Mặc áo phấn tảo “có nghĩa không được mặc quần áo 
đẹp”; 3. Nằm dưới gốc cây, hoặc trên phiến đá; 4. Nhờ 
người cung cấp thuốc thang. Dĩ nhiên, đây là phương pháp 
sinh hoạt của người xuất gia, nhưng trên thực tế, không 
cắm hắn việc ở trong tăng xá. Hoặc dung y phục do tín 


SỐ Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


chúng dâng cúng. Bốn đại giới là: 1. Không dâm; 2. Không 
trộm cắp; 3. Không sát sinh; 4. Không được tự xưng đã đắc 
pháp thượng nhân “tức thần thông” những quy tắc trên đây 
đều là trọng yếu, nêu phạm một trong đó là đã phạm tội Ba 
la di và bị đuổi ra khỏi tăng chúng. 

Khi đã trở thành Tỷ khưu, Tỷ khưu ni thì dĩ nhiên là 
phải hăng hái tu giới, định, tuệ, nhưng vì đã là đoàn viên 
của tăng già, nên ngoài bốn đại giới ra, cũng còn có nhiều 
quy luật khác cần phải tuân theo. Tập hợp tất cả giới pháp 
đó lại gọi chung là Ba la đề mộc xoa. Do có các phái khác 
nhau mà sô mục giới pháp cũng có Ít nhiều bất đồng. Ba-li 
truyền có 277. Pháp tạng bộ bảo 250; Tây tạng truyền 253; 
Danh nghĩa đại tập (phiên dịch) nói 259, v.v... Tuy có sai 
khác như thế, nhưng chỉnh lý rồi thì đại khái có vào khoảng 
250 “đối với Tỷ khưu ni, còn thêm nhiều giới pháp đặc thù 
nữa”. Tất cả những hành vi và hành nghi đúng như pháp 
của Tỷ khưu đều bao hàm trong đó. Giờ thử lẫy 250 giới 
làm tiêu chuẩn để phân biệt nội dung của Ba la đề mộc xoa 
thành tám hạng sau đây: 

1) BA LA DI PHÁP, tức là bốn đại giới đã nói ở trên. 

2) TĂNG GIÀ BÀ THI SA PHÁP (Tăng già pháp), 
có mười ba điều, nếu phạm sẽ bị tước hết đặc quyền Tỷ 
khưu trong một thời gian và chịu tội “biệt trụ” tức phải ở 
riêng một chỗ (vì toàn thể Giáo Đoàn tham dự vào cuộc 
luận tội này nên gọi là sanghaavasesa hay adIsesa). 

3) BẤT ĐỊNH PHÁP, có hai điều, nếu có Tỷ khưu 
phạm tội thì căn cứ theo trình độ tin tưởng của các tín nữ 
siêu việt để định tội nặng nhẹ, nên gọi là Bất Định. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ S7 


4)NILTÁT KỲ BA DẬT ĐÈ PHÁP (xả đọa pháp), có 
ba mươi điều. Chủ yếu có liên quan đến quy định về áo, bát 
nissaggiya, có nghĩa phóng khí. Tức là, nêu có thừa áo, bát 
thì đem cho các vị tăng khác. 

53) BA DẬT ĐÈ PHÁP (đơn đọa pháp), có chín mươi 
hai điều, liên quan đến những tội dễ phạm (uống rượu cũng 
ở trong đó). 

6) BA LA ĐÈ ĐÈ XÁ NI PHÁP, gồm có bốn điều, tội 
do tự bạch đề sám hối được thừa nhận. 

7) CHÚNG HỌC PHÁP, liên quan đến những hành vi 
đúng như pháp. Hán dịch có một trăm điều, Ba-li có bảy 
mươi lăm điều. 

8) DIỆT TRÁNH PHÁP. Là pháp đối với tội, phán 
quyết gồm có bảy điều." 

Cái tỉnh thần giới pháp được quy định trong bảy chỉ 
kể trên (thứ tư và thứ năm, gọi chung là ba Dật Đề), tất cả 
là tiêu cực, cần lấy việc xa lìa tội lỗi làm chủ. Tuy không 
tích cực làm các việc thiện khác, nhưng nếu xét cho cùng 
thì chuyên tiêu cực để tu dưỡng cho bản thân, so với những 
đức mục tích cực đề tu dưỡng cho bản thân, so với những 
đức mục tích cực, vẫn trọng yếu hơn. Bởi lẽ, làm các việc 
thiện sự khác trong một xã hội bất công, thiếu tô chức thì 
dù cho đó là thiện sự, việc làm ấy cũng không tránh khỏi 


s Trong “Nghiên Cứu Phật Điển Căn Bản”, nghiên cứu Luật Tạng Căn Bản 
của Trường Tỉnh Chân Câm, trang 27 trở đi; Tân dịch Phật Giáo Thánh Điện, 
trang 716 - 744. 


88 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


bất hợp lý. Trái lại, chỉ tiêu cực tránh xa mọi việc ác, đó là 
tuyệt đối. 

Song, Luật chia tội lỗi thành bao loại? Chia một cách 
tổng quát thì có hai thứ: tính tội và gia tội. Tính tội là dụng 
tâm nhơ bân mà hành động (Câu-xá, quyền 14); còn gia tội 
tuy không phải dụng nhiều tâm mà làm nhưng nó là nhân 
của tính tội. Về điểm này, Thuận chính lý luận giải thích 
như sau: 

Tướng của tính tội như thế nào? Khi chưa chế giới, 
các người ly dục quyết định không phạm là tướng của tính 
tội; nêu họ làm là gia tội. Lại nữa, nêu làm với tâm ô nhiễm 
là tướng của tính tội; nếu làm với tâm không ô nhiễm gọi là 
gia tội (Thuận chính lý luận, quyên 38, Đại chính, 29, trang 
560, cột giữa). 

Chăng hạn, làm ô nhiễm vợ người khác là tính tội, 
nhưng ngủ chung trong một phòng thì, ngoài sự cùng 
phòng ra, không có tội lỗi nào khác. Tuy nhiên, ở điểm nó 
rất dễ đưa đến tính tội, nên có thể cho đó là gia tội. Chưởi 
bới loạn xạ là tính tội, nhưng uống rượu tự nó (đặc biệt là 
khi cần phải dùng với thuốc) lại không là tội. Tuy nhiên, ở 
điểm nó rất dễ đưa đến ấu đả nên nó được liệt vào gia tội. 
Điều này cũng tương đương như sư khu biệt đạo đức tính 
và thích pháp tính của Khang Đức. Giới pháp của Phật lấy 
tính tội làm trung tâm, và cái nhân duyên đưa đến tính tội 
được gọi là gia tội. Đức Phật thường cảnh giác các đệ tử về 
điểm này, và nếu ai phạm nó thì cũng hệt như một công dân 
phạm vảo luật pháp quốc gia vậy. Hành vi ấy của người đệ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ s9 


tử Phật được coi như hành vi phản nghịch đối với Phật và 
Tăng Già. 
4- CÁC VẤN ĐÈ GIỚI LUẬT 

Những giới pháp thích ứng với mọi giai cấp kế trên 
kia là quy củ mà Phật giáo đồ lẫy đó làm chuẩn cứ, đại lược 
đã được quy định từ thời đại nguyên thủy Phật giáo rồi chứ 
không phải là vấn để mới do A-tỷ-đạt-ma lập ra. Song, 
những giới pháp trên, nếu luận cứ cho triệt để thì trong đó 
cũng còn nhiều vấn đề khác. Tại Trung Quốc, cùng một tôn 
Tứ Phần Luật, nhưng chia ra nhiều thứ chính là lẽ đó. Nhất 
là tại Ấn Độ, ở bề ngoài, giới luật là quan hệ duy trì điểm 
khế cơ của Giáo Đoàn và vì thế đã phát sinh nhiều kiến giải 
bất đồng: điều này tưởng không có gì là lạ cả. Luận cứu 
tường tận vấn đề là Giới Luật. Ngày nay tuy không truyền 
lại một cách rõ ràng nhưng đó đích thực là luận để trung 
tâm của cái thường được gọi là A-tỳ-tỳ-nại- -da”” hay là Tỳ- 
nại-da-tỳ-bà-sa””. Do đó, vê giới luật, nêu bảo chân A-tỳ- 
đạt-ma có sự tiến bộ thì điều đó có nhiều nghị luận khác 
nhau. Bây giờ hãy bàn qua một vài điểm chủ yếu như sau. 

Thứ nhất, giới luật được lĩnh thụ như thế nào? Cứ 
theo Phật giáo, để trở thành chính thức, giới luật phải được 
người khác trao truyền cho mới có thể biểu hiện được hiệu 
năng của chúng, bởi thế, quy định thụ giới la một sự kiện 


là Bài A-tỳ-đạt-ma, xin xem “Nghiên cứu A-ty-đạt-ma luận”, trang 14, 15 


° và Tỳ-nạI-da-tỳ-bà-sa- sư, xem Tạp Tâm Luận, quyên 3 (Đại Chính, 28, 
trang 890, hạ): Câu-xá, quyền 14, và Câu-xá-luận Pháp-Nghĩa, quyền 14 (Đại 
Chính, 64, trang 215, cột g1ữa). 


90 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


lớn nhất. A-tỳ-đạt-ma bảo thụ giới có hai chủ thể: đó là 
toàn thể Tăng già và cá nhân chịu giới pháp. Giới của Tỷ 
khưu, Tỷ khưu ni và chính hợp (Thức xoa ma na) do Tăng 
già trao truyền, còn năm hạn sau (Cận trụ, Ưu bà tắc, Ưu bà 
di, Sa di, Sa di ni), theo quy tắc thông thường, do cá nhân 
Tỷ khưu truyền thụ. Vẫn đề là: cái phương pháp thụ giới 
Cụ túc phải là một vị Hòa thượng và mười vị Tỷ khưu mới 
được, điểm này được trình bày ở trên. Thế nhưng, trên thực 
tế, cũng có khi không nhất định phải chiếu theo hình thức 
ấy. Trong Câu-xá, quyền 14, có trích dẫn ý kiến của các 
Tỳ-nại-da-tỳ-bà-sa-sư về vấn đề thụ giới. Theo các vị đó thì 
có mười phương pháp khác nhau đó là: 

I- Do tự nhiên, tức Phật, Độc giác. 2-Do được chính 
tính ly sinh, tức năm Bậc Sô. 3-Do Phật gọi “Thiện lai Bậc 
Sô!” tức Gia xá. 4-Do tính thụ Phật là bậc Đại Sư, tức như 
đại Ca Diếp. 5-Do khéo trả lời những điều (Phật) hỏi; tức 
như Tô Đà DI. 6-Do kính thụ tâm pháp tôn trọng (tám pháp 
đó là: a-Tỷ khưu ni dù một trăm tuổi cũng phải kính nễ vị 
Tỷ khưu mới thụ giới. b-Không được chửi mắng Tỷ khưu. 
C-Không được vạch những lỗi lầm của Tỷ khưu. d-Phải 
theo Đại Tăng thụ giới. đ-Nửa tháng phải theo Đại Tăng 
hành lễ Đại-ma-na-đỏa. e-Nửa thàng phải đến Đại Tăng xin 
cử cho người giáo giới. ø-Tòng Tăng an cư. h-Tòng Tăng 
tự tứ), tức như Đại sinh chủ. 7-Do sai sứ, tức như pháp thụ 
ni (vì người đẹp đi giữa đường có thể lâm nguy, nên sai sứ 
đi thụ giới). 8-Do trì luật (người hành giới luật tác pháp) 
làm người thứ năm tức như ở biên quốc. 9-Do thập chúng, 
tức như ở Trung Quốc. 10-do nói quy y Phật, Pháp, Tăng, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 0] 


tức như thập Lục Hiền Bộ cùng hợp lại để thụ cụ giới 
(Thập Tụng Luật, quyền 56, Đại chính, 23, tr. 410, thượng). 

Mười pháp trên đây, trừ Phật và Độc giác, còn tất cả 
đều phải y vào Thây, đó là pháp tắc thụ giới của Tiểu thừa. 
Điều ta cần chú ý là ở đây tuy có điểm tha luật, tức đối 
trước người khác (Tăng giả) mà thề nguyền, nhưng nếu 
người thụ giới dù có phá hủy nó thì Tăng già cũng không 
có nghĩa vụ hay quyên lực gì đối với đương sự cả”. 


Thứ hai, qua thủ tục thụ giới nhất định như thế rồi, 
vậy giữa người trì luật và người không có đặc biệt thụ giới 
mà tự mình lánh việc ác, có gì khu biệt không? Trên 
phương diện thường thức, giữa người tự mình không làm 
ác với người vì giữ giới mà không làm ác, chăng có gì sai 
khác cả, bởi thế không cần phải thụ giới làm gì cho phiền 
phức. A-tỳ-đạt-ma bảo răng muốn phát huy cái công năng 
thụ giới thì hãy đối trước Tăng già hay thầy giáo thụ mà 
phát những thệ nguyện đặc thù. Nếu nói theo đó thì thiện 
sự (việc ác cũng thế) đại khái bị sự tình hay điều kiện chí 
phối, không thê triệt để được. Câu-xá bảo điều này có năm 
hạn định: I-Hữu tình định, chăng hạn, mình thường tâm 
niệm không sát sinh, đối với những con vật vô hại thì 
không giết, nhưng đối với những vật có hại thì đói vẫn giết, 
thế gọi là hữu tình định. 2-Chỉ định, nghĩa là nghĩ mình chỉ 


”® Như các bậc thầy khác nói giới có bốn loại: 1-Bố úy giới, nghĩa là vì sợ 
chết, sợ tiếng xấu, sợ bị trừng phạt, sợ ác thú mà thủ hộ Thi la. 2-Hy vọng 
giới, nghĩa là vì ham muốn được chức vị cao sang giàu có, được cung kính, 
được ngợi khen v.v... mà thụ tịnh giới. 3-Thuận giác chỉ giới, nghĩa là vì cầu 
giải thoát và chính kiến v.v... mà thụ tịnh giới. 4-Thanh tịnh giới, tức là vô 
lậu giới, nó có thể vĩnh viễn đoạn trừ hoặc nghiệp (Câu-xá quyền 18). 


92 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


giữ có một đức, còn các đức khác dù có phạm cũng được, 
thế là chỉ định. 3-Xứ định, nghĩ mình ở một nơi này không 
phạm, nhưng ở một nơi khác dù cứ làm cũng được, thế là 
xứ định. 4-Thời định, nghĩa là tự nghĩ trong vòng một 
tháng mình có thể không sát sinh. 5-Duyên định, nghĩa là 
tự mình trong tình hình bình thường thì có thể không phạm, 
nhưng trong lúc chiến tranh thì không thể tránh được (Câu- 
xá quyên 15). Như vậy, với việc thiện phổ thông tuy không 
khác biệt nhưng không triệt để, bởi thế không gọi được là 
luật nghi mà gọi là “Xứ trung thiện” (đối với ác luật nghi 
thì điều ác phổ thông được gọi là “Xứ trung ác”). Trái lại 
trong những giới luật, như Bát Trai Giới chăng hạn,có 
những đức mục nhất định, thời gian nhất định, ít ra, phạm 
vi của chúng cũng triệt để, không dễ gì bị ảnh hưởng bởi 
điều kiện hay tình hình. Phương chi, đến Cụ túc giới thì 
hoàn toàn vượt hắn năm hạn chế kể trên, vào bất cứ thời 
gian, tại bất cứ nơi nảo,, bất luận trong hoàn cảnh nào đều 
thê xa lìa tất cả mọi việc ác, bởi thế, ở đây, có được một lực 
lượng đặc thù. Và ở đây mới được gọi là luật nghi, hay là 
giới luật thể. Nói theo thuật ngữ, đối với hết thảy hữu tình, 
được gọi là luật nghi. ˆ' 

Thứ ba, sự phát nguyện thụ giới, trên thực tế không 
phải hạn định cho tất cả người thụ giới đều giữ được giới. 
Hoặc tự phát, hoặc bất đắc dĩ, cũng có người phá giới: đó là 
lẽ tự nhiên. Thế nhưng phải xử trí thế nào đối với những 
người phá giới? Lại nữa, khi phá một giới thì những giới 


_ Về phạm vi luật nghi, bất luật nghi và động cơ của chúng — xem Câu-xá 
quyền 15. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 93 


khác có thể trở thành vô hiệu không? Sau khi đã phá giới 
rồi lại dốc lòng ăn năn thì xử trí ra sao? Đó là những vấn đề 
đã được đặt ra. Khi thuyết minh về điểm này, luận Bà-sa 
bảo có nhiều nguyên nhân đưa đến sự bỏ giới: I-Cô ý bỏ, 
2-Vì mệnh chung, 3-Do nhị hình sinh, 4-Do đoạn thiện căn. 
Đó là bốn nguyên nhân căn bản (duy Bát Trai Giới, nếu 
qua một ngày một đêm tức là tự nhiên xả -Câu-xá quyên 
15). Cố ý bỏ tức là quyết ý hủy bỏ những giới luật đã thụ 
trì, như người xuất gia mà hoàn tục chắng hạn. Do mệnh 
chung nghĩa là lúc thụ giới phát thệ giữ giới, đến khi chết 
mà xả giới thì đó là lẽ tự nhiên. Nhị hình sinh nghĩa là lúc 
bắt đầu thụ giới là con trai hay con gái, nhưng sau vì hai 
căn đồng thời phát sinh, do đó mắt đi cái tư cách pháp khí. 
Đọa thiện căn nghĩa là khi mất vô tham, vô sân, vô si, vì 
không có cơ sở giới pháp nên giới tự nhiên xả bỏ. Về 
những điểm này, ai ai cũng đồng ý nhưng vấn đề là ở chỗ 
khi phạm một bộ phận. Trong các giới Cận trụ, Ưu bà tắc, 
Ưu bà di, tuy có hạn định đặc biệt, nhưng một khi đã phạm, 
nó trở thành kết quả trọng đại. Tỷ khưu, Tỷ khưu ni giới 
tuy không có số mục hạn định, nhưng cái gọi là “gia tội” tự 
nó không là tội cũng có, bởi thế, khi phạm gia tội mà bảo sẽ 
ảnh hưởng đến tất cả các giới khác thì không khỏi có tính 
cách quá tàn khốc. Về điểm này, giữa các nhà giới luật học 
tuy có nhiều đị luận, nhưng đặc biệt thành vẫn đề là khi Tỷ 
khưu, Tỷ khưu mi phạm tội Ba la di (bốn giới trọng cắm), 
Câu-xá quyền 15, bảo Kinh bộ theo lập trường của chủ 
nghĩa túc, cho rằng khi phạm một trong bốn giới trọng cắm 
thì tất cả giới khác đều biến thành vô hiệu. Kinh Bộ Sư vốn 
là những nhà cơ giới luận, chủ trương, trong bốn giới trọng 


94 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


cắm, nếu phạm một giới thì cũng như đã dứt thiện căn, vì 
đã mắt cơ sở của tất cả giới pháp. Về điểm này, trưng theo 
Thánh điền, trong Thập Tụng Luật, quyền 21 (Đại chính, 
23, trang l57, cột trên) cũng có nói. “Nếu Tỷ khưu phạm 
bốn đọa pháp, thì không còn là Tỷ khưu, không phải là Sa- 
môn, không còn là Thích tử, đã mất pháp Tỷ khưu, cũng 
như đa la bị chặt mất ngọn, không thể sống, không còn 
xanh tốt, không thể lớn mạnh. Tỷ khưu cũng thế”. Do đó, ý 
kiến của Kinh Bộ Sư dĩ nhiên là khế hợp với chỉ thú của 
luật. Song đứng ở một phương diện khác mà nói, trong 
Phật giáo, vì rất tôn trọng giá trị của sự sám hối, bởi thê, 
nhất đán lỡ đã phạm giới mà lập tức đối xử ngang hàng với 
đoạn thiện căn, phủ nhận giá trị của những giới khác chưa 
bị phạm, thì thật có cái khí vị quá tàn khốc. Do đó, các Ty- 
bà-sa-sư, nhất là các Tỳ-bà-sa-sư tại nước Ca-thấp-di-la, 
vốn là những hình thức chủ nghĩa đã phản đối ý kiến trên, 
cho rằng phạm bốn trọng giới mà không phạm giới khác thì 
không có lý do để xả bỏ. Họ chủ trương trong môi giới biệt 
giải thoát, dù có phạm nhưng nếu phát lộ sám hối thì tội có 
thể bị tiêu diệt. Trong Bà-sa, quyên 119 (Đại chính, 27, 
trang 623, cột giữa); Câu-xá, quyền 15, nhưng nghị luận rất 
dài dòng đã được triển khai giữa hai phái. Điểm này, về sau 
đối với giới, đáo cùng nên lấy hình thức xử lý làm chính 
đáng hay nên lấy cái gọi là nhất tâm giới làm chính đáng? 
Vẫn đề phát sinh phân biệt, tuy là xuất phát điểm đầu tiên, 
nhưng thật ra, Kinh Bộ Sư cũng thừa nhận sức sám hồi. 
Thành-thật-luận chăng hạn -thuộc Kinh bộ hệ, quyền 6, 
Thập-bát-thiện-đạo phẩm 1 16 (Đại chính, 32, trang 306, cột 
trên), nói: “Nhờ từ tâm, thiện tâm, thực trí v.v... phát sinh 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 95 


mà dù là lúc nghiệp cũng diệt được tội, hay làm cho giảm 
khinh”. Do đó, khi Kinh Bộ Sư cho phạm giới trọng cấm là 
bại chủng, nên biết rằng đó chỉ nói về những người không 
có một chút tâm ăn năng mà thôi. 

Về giới luật luận, tuy còn nhiều vẫn đề cần phải bàn 
cãi, nhưng sợ quá phiền phức, nên xin ngừng ở đây. Tóm 
lại, tỉnh thần giới luật trước sau vẫn là tiêu cực; mới nhìn 
qua, thì tuy có tính cách tha luật, nhưng vì chỉ biểu hiện 
tiêu chuẩn đả phá tâm lợi kỷ, nên những đức mục của Phật 
giáo đồ, nếu chỉ có thế thì không đủ. Lấy đó là cơ sở và bối 
cảnh đề, như đã nói ở trên, tích cực tiến lên làm việc thiện 
cho kẻ khác, ít ra, mới đúng tinh thần Phật giáo nguyên 
thủy, đó là điểm chúng ta cần ghi nhận. 


96 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


1- BA LA MẬT CỦA ĐẠO BÒ TÁT 


Như ta đã thường chú ý, mười nghiệp đạo thiện và các 
giới luật được trình bày ở trên đại khái chuyên về mặt tiêu 
cực lấy việc lánh ác làm chủ. Nếu nói theo thuật ngữ sau 
này thì đó chỉ là thực hành của Thanh văn thừa, tức là đạo 
La hán chứ không phải quy định thực hành lẫy Phật làm 
chủ. Với Phật, dĩ nhiên quyết không phải giữ mười nghiệp 
thiện, và các luật nghi nhưng không phải chỉ có thế thôi mà 
còn tiễn lên làm các việc thiện khác, chuyên vì chúng sinh 
mà quên mình, do đó đề cao địa vị chính mình, có thể nói, 
(đối với La hán đạo) đó là một đặc trưng lớn của Phật đạo. 
Biểu thị điều này là mười hay sáu pháp ba la mật của Bồ 
tát. Đương nhiên, Bồ tát ở đây tuyệt không có nghĩa trụ 
định Bồ tát như Quan âm, Phố Hiền, Văn Thù v.v... của 
Đại thừa, sau này, mà Bồ tát trong thời Phật giáo nguyên 
thủy, trước sau vẫn lẫy Phật Thích Ca trước khi thành đạo 
làm mô hình, và truy nguyên đến nhân cách đã từng trải 
qua vô số kiếp ở quá khứ, đây là điểm chúng ta cần chú ý. 
Do đó, nói theo kiến vị của các vị Tiểu thừa A-tỳ-đạt-ma, 
thì đạo La hán có một thỏa đáng tính nhất ban; còn đạo Bồ 
tát chính thực là một sự tính đặc thù, bởi thế, A-ty-đạt-ma 
không đủ năng đi vào đạo Bồ tát, đó là lẽ tự nhiên. A-tỳ- 
đạt-ma luận sư - riêng có Kinh bộ thừa nhật nhiều Phật 
cùng tôn tại một lúc -bảo rằng, ở quá khứ có mấy đức Phật 
(thông thường là sáu Phật), ở vị lai cũng có Phật Di Lặc 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 97 


xuất hiện,vì không có hai đức Phật xuất hiện cùng một lúc, 
cho nên việc đó không phải người thường có thể làm được. 
Mặc dầu vậy, nhưng đã có đề cập sự xuất hiện của các đức 
Phật trong ba đời, nếu người ta có thể tu học đạo Bồ tát thì 
trong tương lai xa vời, cuối cùng có thể thành Phật, do đó 
đến A-tỳ-đạt-ma, không nhiều thì ít, cũng có bàn đến vấn 
đề này. Như Bồ tát luận, Tôn luân luận hay Luận sự, chẳng 
hạn; và Bồ tát luận của Bà-sa và Câu-xá v.v... chính là 
điểm đó. 


2- BỎ TÁT LUẬN CỦA A-TỲ-ĐẠT-MA VỚI ĐẠI 
THỪA 

Bồ tát luận này tuy liên quan đến Bồ tát Thích Ca, 
nhưng như ai cũng biết, do sự phát đạt và phô cập của văn 
học Bản Sinh Đàm, đối với Phật giáo đồ khắp nơi, Bồ tát 
luận đã trở thành rất phổ biến và thông tục, điều này cứ 
xem các câu ngụ ngôn, những điêu khắc phẩm và cách kiến 
trúc trong những kiến trúc vật ở thời đại A Dục Vương thì 
đủ rõ. Như thế là Bồ tát luận, một mặt vì long tin tưởng của 
dân chúng, mặt khác, vì sự phát triển của Phật Thân Quan, 
mà cuôi cùng, thay vÌ lấy La hán, đã lấy Bồ tát làm lý 
tưởng nhất ban cho Đại thừa. Trong A-tỳ-đạt-ma dù có tiến 
bộ mấy đi nữa cũng chưa đạt đến trình độ đó. Tuy nhiên, để 
đạt đến điểm đó, cũng cần phải sự chỉnh lý, điều này chúng 
ta không thể bỏ qua. Theo ý nghĩa ấy, Bồ tát luận tuy là đề 
mục của A-tỳ-đạt-ma, nhưng đồng thời, cũng là những đề 
mục rường cột để tiến đến Đại thừa sau này. 


98 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


3- NHỮNG ĐỨC MỤC CỦA ĐẠO BỎ TÁT. 


Song, cái đạo mà Bồ tát tu theo thì như thế nào? Bồ 
tát nguyên là người một mặt vẫn ở thế tục, mặt khác, cầu lý 
tưởng Bồ đề (giác ngộ) tối cao, vì ý nghĩa như thế nên sự tu 
dưỡng của Bồ tát cũng có nhiều đạo trình khác nhau chứ 
không phải độc nhất. Khi còn ở địa vị thấp nhất, thì ngoài 
điểm có tâm Bồ đề ra, Bồ tát không có gì khác với người 
thế gian cả. Do đó, tuy là Bồ tát, nhưng không nhất định là 
không phạm vào việc ác. Song, sở đĩ Bồ tát được gọi là Bồ 
tát là vì, một mặt tuy có phạm các việc ác, nhưng mặt khác, 
không bao giờ đình chỉ việc truy cầu cái lý tưởng (Phật) 
vĩnh viễn bất tuyệt, mà phương pháp đề thực hiện lý tưởng 
ấy của Bồ tát là trước hết phải hy sinh tự kỷ, đả phá mọi 
ngã chấp, ngã dục nhỏ nhen, thích ứng với mọi cảnh ngộ để 
vì người, giúp đời mà làm tất cả việc thiện. Đạo Bồ tát, nếu 
là đạo tại gia thì phạm vi hoạt động của nó rất rộng sO với 
đạo xuất gia; vì lây Phật làm lý tưởng nên đạo Bồ tát có tự 
do, có độ sâu xa, điều đó tưởng không cần nói, ai cũng biết. 
Theo ý nghĩ ấy, những đức mục tu dưỡng của Bồ tát không 
hạn chế như đạo La hán. Phổ thông thường nói là vạn hạnh, 
nhưng điều đó không khỏi có điểm hơi phù phiếm, cho nên, 
ở chỉ lây mười pháp ba la mật đa hay sáu pháp ba la mật đa 
của Bồ tát làm số mục. Ba la mật đa” là tiếng được hợp 


. a) Haribhadra bảo pàramità là viết tắc chữ pàram-it-tà, động từ được dùng 
làm danh từ. Từ đó thêm vào ta, tad, bhàva (ý trạng thái), Haribhadra; par1s 
ma. P. 13), b), Luận Câu-xá, quyền 13 (Đại chính, 39, trang 249, cột dưới) do 
Chân Đề dịch, bảo: Chính hạnh gọi là Ba la mỹ; chính hạnh tự gọi là ba la mỹ 
đa, cả hai không rời nhau — (ở đây, ta có nghĩa là tụ). c-Pàrami; trong Ba-li, 
có nghĩa là hoàn thành, thêm vào sau thành pàramità — (đại ý bài diễn văn của 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 99 


thành bởi ba la mật (tối cao) và đa (danh từ trừu tượng), có 
nghĩa Bồ tát tu vạn hạnh để hoàn thành n8Ôi vị tối cao. 

Tóm lại, đem vạn hạnh nhiếp vào mười độ, hay sáu 
độ là những đức mục tu hành đặc hữu của Bồ tát và trên 
thực chất, không khác mấy với Bát Chính Đạo. Tuy nhiên, 
trên cách thức, ít ra nó là một đặc trưng lớn của đạo Bồ tát. 
Tựu trung, bá thí (nhất là tài thí) là điểm trọng yếu hơn cả, 
và cũng là đặc trưng của đạo tại g1a nữa. 

Nhưng, mười hoặc sáu Ba la mật là gì? Sáu Ba la mật 
hay sáu độ, là: Đàn na Ba la mật (bá thí), Thị la Ba la mật 
(giớ1), Sàn đề Ba la mật (nhẫn nhục), Tỳ ly da Ba la mật 
(tinh tiến), Thiền na Ba la mật và Bát nhã Ba la mật. Còn 
mười Ba la mật, theo Giải Thoát Đạo Luận quyên 8, là: I- 
Bá thí, 2-Trì giới, 3-Xuất ly, 4-Trí tuệ, 5-Tinh tiến, 6-Nhẫn 
nhục, 7-Đế, 8-Quyết định (thụ trì), 9-Từ, 10-xả (Đại chính, 
32, trang 436, cột dưới). Theo Thắng Thiên Vương Bát 
Nhã (quyên 1, Đại chính, §, trang 18S, cột trên) và Thành 
Duy Thức Luận (quyên 9, Đại chính, 31, trang ŠI, cột g1ữa) 
thì, ngoài thí, giới, nhãn, tinh tiến, tĩnh lự và tuệ ra, thêm 
phương tiện (ở đây có hai thứ là luân hồi phương tiện và 
cứu tế phương tiện), nguyện, lực (tu tập lực và tư trạch lực) 
và trí để làm thành mười Ba la mật. Nhưng, Nam phương 
lây mười độ làm chuẩn, còn Bắc phương lấy sáu độ làm 


Địch Nguyên đọc trước Phạm Tạng Học Hội, ngày I tháng 6 năm Đại chính 
thứ 15). Câu-xá, quyên 18 thì bảo “có thê tự đạt đến tính viên đức bờ bên kia 
nên pháp này được gọi là Ba la mật đa”. Trí Độ luận quyên 16 cũng nói “đến 
bờ bên kia cũng gọi là Ba la mật đa” (Đại chính, 35, trang 145, trung). Lại 
bảo: “Tục bên Thiên Trúc (Ân Độ) phàm làm việc gì được thành tựu đều gọi 
là đáo bỉ ngạn (đến bờ bên kia)”. 


100 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


chủ. Có thể nói, số sáu của Bắc phương là kết quả của sự 
chỉnh lý và cắt xén từ số mười. Lục Độ Tập Kinh (quyên 8, 
Đại chính, 3, trang I - 52) chăng hạn, lấy sáu Ba la mật làm 
hạnh của Bồ tát, đại khái chính là điểm đó. Mười hay sáu 
Ba la mật này đều là Phật Thích Ca khi còn ở nhân vị thực 
hành, tiễn lên bước nữa, đạt đến bá thí, nhẫn nhục, tinh tiễn 
hoàn toàn xa lìa ngã chấp, xa lìa tất cả mọi sự lợi, hại, đắc, 
thất, hy sinh cả thân mệnh đề thê nghiệm lý tưởng tối cao 
(Phật). Nhưng, đến Đại thừa sau này, Ba la mật đã trở 
thành đại thệ nguyện của Bồ tát tự mình chưa được độ mà 
trước độ người khác, về điểm nhất ban hóa, nó đã mang lại 
cho cuộc vận động của tỉnh thần Phật giáo một đà kích 
thích rất lớn; đó là điều ta cần ghi nhận. 


4- ĐẶC BIỆT VÈ BÁ THÍ 


Trong sáu hay mười độ tuy bao hàm cả muôn hạnh 
của Bồ tát, nhưng như đã nói ở trên, bá thí mới thật phát 
huy cái đặc trưng của đạo tại gia. Có thể nói, trong Bản 
Sinh Đàm, hạnh bá thí cũng chiếm đa số. Do đó, trong A- 
tỳ-đạt-ma”°, Ba la mật này cũng đặc biệt được thuyết minh 
một cách tường tế. Đương nhiên, nếu nói một cách chặt chẽ 
thì đây không phải chỉ hạn cục trong đạo Bồ tát, mà từ 
Nguyên thủy Phật giáo đến Tiểu thừa Phật giáo, nó đã là 
một trong những đức mục trọng đại nhất. Tóm lại, Đây là 
vẫn đề trọng yếu liên quan đến đạo Bồ tát. Để cho tiện lợi, 
tôi tưởng nên chia hai đoạn đề khảo sát. 


s Về bá thí và kết quả của bá thí, xem Kathávatthu, VII, 6, và Câu-xá quyên 
18; về bá thí đối với Tăng già và Phật, xem K. V. XVII, 6-11. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 101 


Thứ nhất, công đức bá thí, về một mặt, ở trình độ thấp 
nhất là hy sinh tự kỷ, đồng thời về mặt khác, làm lợi ích 
cho người đề mưu lợi ích của cái gọi là “lợi mình, lợi người 
bình đăng”. Song, do động cơ đối tượng và vật để bá thí mà 
giá trị của sự bá thí có khác nhau. Trước hết, đứng về 
phương diện động cơ bá thí mà nói, Câu-xá, quyên 18, bảo 
động cơ bá thí có tám loại: I-Tùy chí thí, 2-Bố úy thí, 3- 
Báo ân thí (adàn me dànam), 4-Cầu báo thí (dàsyatime 
danam), 5-Tập tiên thí (nghĩa là, vì tổ tiên bá thí, nên mình 
thí), 6-Hy thiên thí, 7-Yếu danh thí, §-Vì trang nghiêm tâm, 
vì tư trợ tâm, vì tư trợ Du Dà, vì cầu được thượng nghĩa. 
Tùy chí bá thí nghĩa là bá thí không có ý chí tự phát mà khi 
nó đến mình mới bá thí. Bồ úy bá thí thì nghĩa là, theo Câu- 
xá, khi thấy tài sản bị phá hoại, bá thí để mong cứu vãn. 
Chính Lý Luận, quyền 44 (Đại chính, 29, trang 593, cột 
giữa) bảo rằng khi lâm nguy sinh sợ hãi, hy vọng lấy công 
đức bá thí để cứu vãn, do động cơ ấy mà hành bá thí. Ngoài 
ra, những động cơ kia đều dễ hiểu, tôi tưởng không cần giải 
thích thêm nữa. Trong đó sự bá thí cao cả nhất dĩ nhiên là 
xuất phát từ động cơ thứ tám mà hành thí. 

Thứ hai, đứng về phương diện đối tượng của bá thí 
mà nói, thì đại thể có thê chia thành có bốn loại: tức là, thú, 
khổ, ân, đức. Thú là ngũ thú hay lục thú khác nhau. Bá thí 
ở thú trên so với bá thí ở thú thấp có ý nghĩa cao hơn. Như 
bá thí súc sinh có giá trị gấp trăm, nhưng bá thí tội nhân có 
giá trị gấp nghìn v.v... càng gần với mình thì hiệu quả bá 
thí càng cao. Khổ là lấy những người khổ làm tiêu chuẩn. 
Phật giáo đặc biệt tưởng lệ việc bá thí cho những người 
bệnh tật, người khan hộ, lữ khách cho đến những người 


102 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


phải khổ vì đói rét, nghèo cùng v.v... Ân là bá thí cha mẹ, 
thầy dạy, pháp sư cho đến những người khác mà mình 
mang ơn. Đức nghĩa là bá thí những người giữ giới, các bậc 
Thánh nhân, v.v... Như cúng vào chùa, tháp cũng thuộc 
loại này (Câu-xá, quyền 18). 

Thứ ba, về phương vật để bá thí thì có hai loại, tức là 
pháp thí và tài thí. Pháp thí là đem pháp mà bá thí, nghĩa là 
giáo hóa người ta để đưa họ đến giải thoát. Tài thí có nghĩ 
là giúp người về mặt vật chất. Nếu nói trong hai loại đó, 
loại nào hơn thì dĩ nhiên là pháp thí hơn. * Nhưng, nói một 
cách thực tế, cái gọi là bá thí và điều này trong tất cả kinh 
luận cũng đều có nói rõ, đó là điểm ta không thê bỏ qua. 

Đối với bá thí, A-tỳ-đạt-ma có nhiều thuyết minh, và 
lại luận về công đức hơn, kém của nó. Bá thí tối cao là bá 
thí không có tâm được.” Câu-xá, quyển 18, nói: “Nếu 
người ly nhiễm thí của cải cho những người ly nhiễm, thì 
trong các tài thí, thí này là hơn hết”. Bồ tát lấy tâm vô sở 
đắc thí pháp cho người để trang nghiêm tâm người, cho đến 
vì được thượng nghĩa mà hành bá thí, thí này thuộc loại cao 


7Â Trong Auguttara Nikàya IV, p. 240, lấy ngũ giới làm năm thí lớn; trong 
Trí Luận, quyền I1, có đưa ra bốn loại: tài xả, pháp xả, vô úy xả, và phiền 
não xả; mà trong tài xả và pháp xả thì cho pháp là hơn (Đại chính, 95, trang 
146, cột dưới). Nếu cứ theo phân chú thích K, V, VII, 4 của Phật Âm, thì thí 
tâm, luật nghi và tài vật được gọi là ba loại bá thí. Căn cứ vào loại thứ nhất, 
Vương Sơn Bộ và Nghĩa Thành Bộ bảo bá thí là tâm sở (K, V, VI, 4). 


T Câu xá, quyển 18, nói: “Nếu các Bồ tát thực hành huệ thí thì đó là nhân 
làm cho các hữu tình được lợi lạc, tuy chưa phải là kẻ thoát thí cho người 
thoát thí, nhưng phần phúc thí cũng tối thắng. Ngoài ra, lại có tám loại thí mà 
loại thứ tám trong đó phúc cũng tối thắng. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 103 


nhất. Sau này, đến kinh Đại Bát Nhã biểu thị “Tam Luân 
Không Tịch” chính là đề cao điểm đó vậy. 

Còn về chủ nghĩa báo ân của Phật giáo, có thể tham 
chiếu kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Đại chính, 3, tr. 
124), và kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, phẩm 
Báo Ân (như trên, trang 295) v.v... 


104 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Éuuơng thu năm: 


THIỆN, ÁC NGHIỆP VỚI QUÁ BẢO 
1- LỜI TỰA 


Những điểm được trình bày ở trên tuy hơi tạp loạn, 
nhưng cách xử lý của A-t-đạt-ma chủ yếu là lẫy việc lánh 
ác đức tiễn đến thiện đức làm căn bản. Do đó, vẫn đề được 
nêu lên ở đây là sự thù báo của những hành vi thiện, ác như 
thế nào? Những hành vi thiện ác tự chúng đã có ý nghĩa 
hoàn thành, mà sự sinh hoạt ở đời vốn lấy công lợi làm căn 
cứ, điều thiện cần được tưởng lệ, điều ác cần phải xa lánh. 
Chính vì thế mà tư tưởng nghiệp báo được thành lập, tức 
thiện nghiệp sẽ mang lại quả báo hạnh phúc, ác nghiệp sẽ 
đưa đến quả khổ. Đương nhiên, cái lý tưởng tối cao của 
Phật giáo, như đã thường nói, là ở chỗ giải thoát Niết bản, 
lấy đó làm mục tiêu đức hạnh, tuy ở cái gọi là “vô sở đắc” 
(như Đề Thích vì muốn thử hạnh bá thí của Bồ tát, mới giả 
hiện ra địa ngục, rồi bảo người hành thí phải vào địa ngục, 
còn kẻ thụ thí thì sinh lên cõi Trời. Nhưng Bồ tát vẫn mạnh 
dạn tuyên bố quyết thực hành bá thí), song, ở trong luân hồi 
giới thì nhưng nhiên thiện có thiện báo, mà ác thì có ác báo. 
Nhờ ở sự kỳ vọng đó mà những hành vi luân lý của người 
ta mới có thể tăng tiến, đó là một sự thật hiển nhiên. Vả lại, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 105 


theo Phật giáo, đó là quy luật tự nhiên. Chiếu theo Phật 
giáo nguyên thủy, đức Phật đứng trên lập trường giáo huấn, 
tuy thường nói “thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả”, 
nhưng nếu thuyết minh nó dưới hình thái lý luận thì, theo 
chỗ tôi tận lực nghiên cứu, trong Ni Kha Da vẫn chưa thấy 
biểu hiện. Song, căn cứ trên lập trường tâm lý luận và sinh 
mệnh quán mà biến cải nó theo hình thái lý luận thì thành 
ra pháp tắc “tự nghiệp tự đắc”, tóm lại, giữa ý chí, kinh 
nghiệm, tính cách và hành vi, có một trật tự nhất định, cái 
gọi là “tự nghiệp tự đắc” chính là chỉ sự thật đó. Về điểm 
này, tôi đã nói qua trong cuốn Nguyên Thủy Phật Giáo Tư 
tưởng Luận (cùng một tác giả -chú của người dịch) rồi. Rồi 
lại muốn chỉnh lý nó về phương diện hình thức, chính là A- 
ty-đạt-ma luận thư. 


2- ẢNH HƯỚNG TÂM LÝ VỚI NGHIỆP. 


Trước hết, hãy nói về sự thể của nghiệp. Như đã trình 
bảy ở trên, về mặt tâm lý, do những hành vi thiện ác mà 
thân tâm ta chịu một tính cách nhất định, tuy là vô ý thức 
nhưng đó là một sự thật vĩnh viễn bất diệt. Nhưng, theo quy 
mô Phật giáo, vấn đề tính cách nên được thuyết minh như 
thế nào thì lại có nhiều giải thích khác nhau. Thật ra, về 
điểm này, tôi đã thường để cập đến ở trên, nhưng theo 
thuận tự, ở đây lại xin nói một cách đơn giản về nhận xét 
thêm. 

Đứng trên lập trường cơ giới chủ nghĩa mà nói, thì 
sinh mệnh quan lấy nghiệp tập nắm trong tổ chức sinh 
mệnh mà thêm vào cho đặc sắc sinh mệnh. Hữu-bộ nói vô 


106 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


biểu sắc chính là đại biểu cho tưởng pháp đó. Theo lập 
trường này thì sinh mệnh (hay tâm) của chúng ta là do các 
uân hòa hợp, chỉ là kết quả của sự tích tụ một cách máy 
móc, bởi thế, nếu đem nó phụ thuộc vào nghiệp tập đặc thù 
tất kính cũng không ngoài tính cách máy móc. Trái lại, nếu 
đứng trên lập trường sinh cơ chủ nghĩa mà nói, thì vì coi tô 
chức sinh mệnh (hay tâm) là một loại có cơ thể, nên nghiệp 
tập, tùy theo cách phát động hữu cơ thê như thế nào, mà rốt 
lại cũng không ngoài cái tính cách hoặc khuynh hướng của 
khả năng thái đó. Ấy là tư tưởng đại biểu lấy kinh Lượng 
Bộ làm điểm xuất phát đề tiến triển trải qua đến những tư 
tưởng Duy Thức v.v... Luận bộ Nam phương đã tiễn đến tư 
tưởng “Hữu Phân Thức”, nói theo lập trường Nghiệp Luận, 
có lẽ là đứng ở khoảng giữa hai tư tưởng trên đây. Hữu 
Phân Thức, thể vô ý thức -về điểm được coi như chỗ chứa 
giữ nghiệp tập, tuy có giống như tư tưởng chủng tử lấy Căn 
Bản Uẫn làm trung tâm, nhưng lấy nó làm chủ mà coi là 
thụ động thì, về điểm không có sự tự phát, nó không khỏi 
có tính cách rất máy móc. Thật ra, coi nghiệp như máy 
móc, giải thích nó như sinh sơ với các nhà chủ trương Hữu 
Ngã Luận, coi nghiệp phụ thuộc Ngã, đương nhiên đã có sự 
bất đồng rất lớn, thế nhưng ở điểm lấy nghiệp tập làm bản 
chất sinh mệnh (nhất là khi xét về tác dụng) thì đồng nhất; 
tuy nhiên, về phương diện khái niệm, nếu bảo bên nào 
đúng, bên nào sai, thì điểm bất đồng giữa hai bên là: các 
nhà cơ giới chủ nghĩa cho nghiệp là một vật phụ thuộc, còn 
các nhà sinh cơ chủ nghĩa thì cho nó là bản chất. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 107 


3- NGHIỆP VÀ QUÁ BÁO 


Lấy nghiệp thiện ác làm nhân để dẫn phát đến quả 
như thế nào? Nếu nói một cách chặt chẽ thì do các lập 
thuyết nhân quả mà có nhiều cách giải thích khác nhau” 
Nhưng, trên đại thể, tôi tưởng ta có thể chia làm hai loại. 
Nói theo thuật ngữ thì đó là phương diện đồng loại nhân 
nghiệp dẫn đến đẳng lưu quả (gồm tăng thượng quả) và 
phương diện dị thục nhân nghiệp dẫn đến dị thục quả. 
Đúng ra thì quan hệ giữa hai phương diện đó vì quá mật 
thiết nên không thê tách rời ra được, tuy nhiên, để tiện lợi 
cho việc quan sát, chúng ta hãy tạm chia thành hai phương 
diện như trên. Thứ nhất, đồng loại nhân đăng lưu quả, khi 
xét về mặt sự thực, thì dù cho là nhân quả tâm lý cũng có 
quan hệ, nghĩa là nghiệp và quả, trên tính chất là đồng nhất. 
Thường nghĩ đến hành vi xấu thì kết quả sẽ trở thành người 
xấu, tiễn lên nữa sẽ trở thành ác quỷ; cũng thế, nếu thường 
nghĩ đến hành vi tốt thì kết quả sẽ trở thành người tốt, tiễn 
mãi sẽ trở thành thánh nhân, thiên sứ v.v... Mà điều này, 
trên kinh nghiệm, là một sự thật hiển nhiên. Nguyên tắc 
giáo dục thực tế, tuy cũng như thế, nhưng Phật giáo còn 
truy nguyên nó đến ba đời, nghĩa là, người tốt, người xấu, 
người ngu, người hiền ở kiếp này đều do nghiệp tập của họ 
ở kiếp trước (nhưng không phải là chủ trương Túc Mệnh 


75 Cậu xá, quyền 17, bảo nghiệp dẫn đến nhiều loại quả; chăng hạn: “Nghiệp 
thiện và bất thiện được quả như thế nào? Tất cả đếu có thể chiêu cảm quả đị 
thục, đăng lưu và tăng thượng”. Rồi đưa ra trường hợp sát sinh làm thí dụ: 
Hành sát sinh trước hết cảm quả dị thục ở địa ngục, sau sinh làm người, thọ 
mệnh ngắn ngũi là đăng lưu quả, còn những gì bên ngoài được sáng sủa là 
tăng thượng quả (thủ ý). 


108 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Luận). Thứ hai, dị thục nhân, dị thục quả, là luật nhân quả 
phổ thông: làm thiện được quả báo sung sướng, làm ác chịu 
quả báo đau khổ. Cái tình hình giữa dị thục nhân dị thục 
quả và đồng loại nhân đẳng lưu quả có khác nhau, nguyên 
nhân và kết quả, về tính chất không hăn giống nhau, cứ 
theo các nhà chú giải thì khác loài mà chín nên gọi là dị 
thục quả””. Nhân tuy là thiện ác, mà quả là khổ vui (lấy 
nhân khổ vui mà nói thân tâm vô ký), phạm trù tuy có khác 
nhau, nhưng cái quan hệ nhân quả đó hoàn toàn xuất phát 
từ yêu cầu luận lý của người ta, đến như cái quan hệ tất 
nhiên của nó thì không dễ gì chứng minh được. Song, nếu 
không lập thành nhân quả thì, trên thực tế là một đều vô 
cùng thiểu sót, bởi thế, Phật giáo cho tác dụng bên trong 
đồng loại nhân đẳng lưu quả là chân lý đễ nhận và khoáng 
trương nó qua ba đời để nói rõ thỏa đáng tính của nó về mặt 
giá trỊ vậy. 

Do hai loại nhân quả trên đây, mà thấy được sự bất 
đồng giữa các tác dụng tâm lý và vật đồng sinh, sự bất 
đồng về vận mệnh khổ vui, nếu nói một cách đơn giản, thì 
đó là nói rõ những tướng trạng khác nhau của thế giới, và 
đó cũng chính là một đặc trưng về thế giới quan (hay nhân 
sinh quan) của A-tỳ-đạt-ma. Ở đầu phẩm Nghiệp trong 
Câu-xá, nói “Đời khác bởi nghiệp sinh” chính là muốn nói 
rõ điểm đó. 


KẺ Thục có hai loại: I-DỊ loại, Đồng loại thục, tức đăng lưu quả, nghĩa là 
thiện sinh thiện, ác sinh ác, vô ký sinh vô ký. DỊ loại thục, tức là dị thục quả, 
nghĩa là thiện và bất thiện sinh quả vô ký (Bà sa, quyền 49, Đại chính, 27, 
trang 97, cột giữa). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 109 


Song, vấn đề được đặt ra ở đây là, thế giới duy chỉ có 
nghĩa là hữu tình thế gian hay còn bao hàm cả ý nghĩa khí 
thế gian nữa? Ở thời đại Phật giáo nguyên thủy chỉ luận về 
cái gọi là ' thế giới của chúng ta”, còn thế giới vật lý thì 
không thành vấn đề đặc biệt. Nhưng đến A-tỳ-đạt-ma thì vì 
đồng thời với Nghiệp Luận, thế giới quan cũng đã phát đạt, 
cho nên nó đã thành vấn đề rõ rệt. Về điểm này, trưng theo 
Luận Sự thì Án Đạt La Phái chủ trương “Địa cầu này cũng 
là nghiệp quả K, V, VII”. Phái này và Chính-lượng-bộ 
cùng chủ trương “Vật chất cũng là dị thục quả (K,V. XVI, 
8)”, hiển nhiên ta thấy thế giới vật lý cũng y vào kết quả 
của nghiệp, Thượng tọa bộ Nam phương trước sau vẫn giữ 
lập trường của Phật giáo nguyên thủy, tuy muốn hạn cục 
nghiệp quả vào hữu tình thế gian, nhưng như thế không 
khỏi có điểm không triệt để. Hữu-bộ, lúc đầu tuy không 
được rõ, nhưng đến Bả-sa (quyên 98 và 127), Câu-xá, 
(quyên 13) v.v... không những cho hữu tình thế gian mà 
ngay cả khí thế gian cũng y vào sự sai biệt của nghiệp (như 
Câu-xá, nói: “Hữu tình thế gian và khí thế gian đều sai biệt 
nhiều và những sự sai biệt ây do đâu mà có? Đáp: thế giới 
sai biệt do nghiệp sinh”, (quyên 13). Chúng tướng của hữu 
tình là do biệt nghiệp chiêu cảm, chủng tướng của khí giới 
là do cộng nghiệp chiêu cảm, cách thuyết minh này, có thể 
nói, cách thuyết minh cộng thông từ Bà-sa trở về sau”Š đến 


Š «Hỏi; Trong khí thế giới Tô-mê-ly-sơn châu này, tất cả hữu tình đều do 
cộng nghiệp phát khởi. Trong đó người ban Niết bàn thì tại sao những vật ấy 
lại không giảm thiểu? — Tôn giả Thế Hữu đáp rằng: “Nếu vật do sĩ dụng quả 
và tăng thượng quả gần sinh cũng có giảm thiểu” (Bà sa quyền 21, Đại chính, 
27, trang 106, hạ). “Song, số hữu tình trong các thế gian đều đo tự nghiệp 


110 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Luận bộ Bắc phương, như luận Thành thật” cũng rõ ràng 


đã dùng thuật ngữ cộng nghiệp. Từ thuyết này lại tiến lên 
một bước nữa là luận Duy Thức bảo rằng hết thảy chủng tử 
của A lại gia thức biến hiện. 

Còn một điểm nữa tuy không quan trọng, nhưng vì nó 
có liên quan đến vẫn đề này nên không thể bỏ qua. Đó là: 
sự quan hệ giữa nghiệp và quả dị thục duy chỉ hạn cục 
trong nghiệp thiện ác mà không có trong vô ký? Về vấn đề 
này, chủ trương của các bộ phái, trưng theo Luận sự 12, 2, 
cho rằng tất cả nghiệp đều có dị thục quả, cho dù nghiệp vô 
ký cũng có quả dị thục. Nhưng Thượng tọa bộ Nam 
phương, Hữu-bộ (Bà-sa, quyên 19. Đại chính, 27, trang 
918, trung và quyên 115, Đại chính, 27, trang 598, cột trên) 
và Thành-thật-luận (quyên 7, Tam Nghiệp phẩm 100, Đại 
chính, 32, trang 295, cột giữa) đều phản đối thuyết này. 
Song, nói một cách thực tế, cũng có phái triệt để thừa nhận 
vô ký nghiệp nhưng nhiên vẫn có quả. Theo Phật Âm cho 
ta biết thì phái chủ trương thuyết này là Đại chúng bộ. 


phiền não mà sinh; tình số thì hết thảy nghiệp hữu tình do sức tăng thượng 
cùng dẫn khởi” (như trên, quyền 8, Đại chính, 27, trang 508, thượng). Loài 
hữu tình ở đây do cộng nghiệp tăng trưởng mà thành thế giớ, nêu cộng 
nghiệp hết thì thế giới hoại diệt (như trên, quyền 134, Đại chính, 27, tr. 692, 
Hà 


”ˆ Hết thảy vạn vật đều do cộng nghiệp sinh (Thành thật, quyên 8. Thập-bất- 
thiện-đạo-nghiệp phẩm lló, Đại chính 32, trang 304, hạ). 
Tất cá chúng sinh đềucó quả báo cộng nghiệp, nghĩa là được nơi cư ngụ là 
nhờ nghiệp nhân duyên mà có đất. Do nghiệp nhân duyên sang tỏ mà có mặt 
trời, mặt trăng. Nên biết sinh vật đều lấy nghiệp làm gốc (như trên, quyền 7. 
Hệ nghiệp phẩm 103. Đại chính, 32, trang 296, hạ). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 111 


4- NGHIỆP BA THỜI 


Tóm tắt, nghiệp của người ta tất phải đưa đến quả báo 
nhưng đến thời kỳ đưa đến quả báo ấy như thế nào? Để trả 
lời cho câu hỏi này, có một thuyết mà ai cũng biết, đó là 
thuyết Tam Thời Nghiệp (đặc biệt về quả dị thục). Thuyết 
đã được nói đến Ni Kha Da rồi, đến A-ty-đạt-ma nó được 
phân tích tỉ mỉ mà trở thành một đề mục luận cứu. Tam 
Thời Nghiệp”” là: 1-Thuận Hiện Pháp Thụ (Thành Thật gọi 
là Hiện Báo), 2-Thuận Thứ Sinh Thụ (Thành Thật gọi là 
Sinh Báo), Thuận Hậu Thứ Thụ (Thành Thật gọi là Hậu 
Báo). 

Thứ nhất, Thuận Hiện Pháp Thụ, nghĩa là đời này gây 
nghiệp, đời này chịu quả báo. Thứ hai, Thuận thứ Sinh 
Thụ, nghĩa là đời này tạo nghiệp, đời sau mới chịu quả báo. 
Thứ ba, Thuận Hậu Thứ Thụ, nghĩa là đời này gây nghiệp, 
trong nhiều đời sau mới chịu quả báo. Cứ theo Phật giáo thì 
nghiệp không phải thành quả báo cùng một lúc với sự tạo 
tác (Bà-sa quyền 114, Đại chính, 27, trang 592, cột trên; 
Thành Thật, quyền §, Tam báo nghiệp phẩm 104), mà phải 
có thời gian liên tục, dần dần lớn mạnh mới thực hiện được 
quả, và do thời gian thực hiện đó có nhanh, chậm khác 
nhau nên mới chia ra ba thời kỳ như trên. Nhưng thật ra, 


hi (Visuddimagga; Chap. 19 (p. 601) Warren: Buddhism 1nTranslation p 245, 
Thuận Hiện, Thuận Thứ, Thuận Hậu Định. Lạc Tạ nghiệp (pháp không 
sinh?). Phẩm Loại Túc Luận, quyên 17 (Đại chính, 20, trang 718, thượng). 
Đại tỳ bà sa, quyên . 14, Đại chính, 27, trang 599), Câu xá luận quyên l5. 
Thành-thật-luận quyền §, Tam báo nghiệp phẩm 106 (Đại chính, 32, trang 
297). 


T12 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nếu người ta muốn lây thiện, ác và họa, phúc hoàn nhất trí 
ở đời này là một điều rất khó khăn. Ở đời này duy chỉ hoàn 
thành được một phần nhỏ, còn đại bộ thì, trái lại, lại là một 
sự thật tương phản. theo ý nghĩa ấy, muốn tìm cầu cái thỏa 
đáng tính của nó. Thành-thật-luận, trong phẩm Tam báo 
nghiệp, có trích dẫn một bài kệ xưa như sau: “Kẻ làm ác 
được sung sướng là vị ác chưa chín, đến khi ác chín thì tự 
thấy đau khổ. Kẻ làm thiện phải chịu khổ là vì thiện chưa 
chín, đến khi thiện chín thì tự thấy sung” để nói rõ cái ý 
nghĩa luân lý của thuyết Tam Thời Nghiệp. Nói một cách 
rốt ráo thì nghiệp nào là nghiệp chịu quả báo trong đời này, 
nghiệp nào là nghiệp chịu quả báo trong đời sau hay đến 
nhiều đời sau nữa? Đúng ra, đây là một vẫn đề. Câu-xá 
(quyền 15), Thành Thật (Tam báo nghiệp phẩm), Bàả-sa 
v.v... đều muốn theo tính chất của nghiệp mà quy định vấn 
đề này. Nếu theo nghiệp thì là hành vi ý chí, tuy cực mãnh 
liệt nhưng nếu động cơ hay quy mô của nó không trọng đại 
thì được quả báo trong đời này; còn tuy không mãnh liệt 
nhưng rất sau nặng thì chịu quả báo ở đời sau; hai tính chất 
trên giao thoa nhau thì chịu quả báo ở nhiều đời sau nữa 
(Thành Thật, như trên). Còn một thuyết nữa căn cứ theo 
lòng mong cầu: mong câu. được hưởng quả ngay trong đời 
này là Thuận Hiện thụ, nếu mong cầu hưởng thụ ở tương 
lai là hai báo sau (Thành Thật, như trên). Bả-sa (quyền 
114,Đại chính, 27, trang 594, cột trên), lại còn so sánh giá 
trị của Tam Báo, bảo: hiện báo nhẹ nhất, thứ báo nặng hơn, 
và hậu báo nặng nhất. Cũng như trái cây, chín sớm thì kém, 
chín muộn thì hơn. Vậy, nói cho đễ hiểu quả báo cảng lớn 
thì cảng chậm chín, cũng như ý nghĩa chí khí lớn, lâu thành 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 113 


công, hoặc như sự trúng độc thấm dần thì khó chửa trị: có 
thể nói đều ám thị ý nghĩa ba đời. 

Phật giáo thành lập thuyết Tam thời Nghiệp, tuy gọi 
là định nghiệp, nhưng trong A-tỳ-đạtma, ngoài định 
nghiệp, còn lập nên bất định nghiệp nữa. Như Tam Thời 
Nghiệp, thời kỳ chịu báo và chủng loại đều không nhất 
định, mà giới hạn trong Tam Thời Nghiệp, do quan hệ thế 
nảo mà sự thụ báo trở thành bắt định: đó là bất định nghiệp 
(như vậy, thành ra bốn nghiệp). Bất định cũng có hai thứ, 
tức là, thời kỳ định chịu báo mà chủng loại không quyết 
định, và cả thời kỳ lẫn chủng loại đều không quyết định 
(thêm hai thứ bất định này vào ba thời kỳ trên thành ra năm 
nghiệp). Lại tiến lên một bước nữa mà khảo sát thì Tam 
Thời Nghiệp kế trên tuy thời kỳ có quyết định, nhưng 
chủng loại chịu báo thì sẽ thành ra tám thứ: đây là chủ 
trương của Bả-sa (quyên 114, Đại chính, 27, trang 593, cột 
dưới), đều quyết định thì không thể chuyên được, nhưng 
bất định nghiệp thì nhờ nỗ lực hậu thiên mà có thể chuyên 
được, song, về vẫn đề này, xin sẽ bản đến sau. 

Tóm lại, thuyết của Tam Thời Nghiệp là đem kết hợp 
yêu cầu đạo đức của người ta với Luân Hồi luận rồi truy 
đến ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai để tìm thỏa đáng tính 
của nó. Về điểm này, tuy không thê chứng minh một cách 
rõ ràng, nhưng nếu khảo sát nó về nhiều phương diện, thì 
bất luận theo kiến địa tâm-lý-học hay luân lý, có thể nói, 
đều có một Ý VỊ. 


114 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


5- NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI DỊ THỤC 

Trở lên, chủ yếu là nhận xét về thời kỳ nghiệp báo, 
giờ đây xin bàn qua về chủng loại của nghiệp báo. Nghiệp 
vô lậu không chiêu cảm quả dị thục (nhưng chiêu cảm bốn 
quả khác), nhưng nghiệp hữu lậu thì có quả dị thục. Song, 
nghiệp hữu lậu đoạn đạo (ta hành) cuối cùng có thê đạt đến 
quả ly hệ (tức giải thoát). Ai cũng biết, đường thiện ác chịu 
quả báo trong năm đường hay sáu đường mà trong đó 
người ta gặp những vận mệnh khác nhau. điều này đã được 
nói đến trong Ni Kha Da nhưng chỉ tản mạn thôi, đến A-tỳ- 
đạt-ma nó mới được tập hợp lại. Song, theo chỗ tôi tận lực 
nghiên cứu, Thành Thật luận”', quyền 8, Lục Nghiệp phẩm 
100 mới nói lên được cái yếu nghĩa của nó, bởi thể, ở đây 
tôi thử dẫn ra những điểm khái quát. 

Thứ nhất, là nghiệp cảm chiêu quả báo địa ngục, dĩ 
nhiên là nghiệp nặng nhất. Những người làm đủ ba hạnh sát 
sinh, trộm cắp, tà dâm, những người phá giới, phá kiến cố 
nhiên chịu quả báo địa ngục, những gia hại các bậc thánh 
hiền và liên tục làm ác, cũng chiêu cảm quả địa ngục. Tựu 
trung, có năm tội sau khi chết phải đọa địa ngục Vô gián 
gọi là Ngũ Vô Gián Nghiệp: I-Giết mẹ, 2-Giết cha, 3-Giết 
A la hán, 4-Phá hòa hợp tăng, Š-Do ác làm cho thân Phật 
chảy máu (Bà-sa, quyền 19, Đại chính, 27, tr. 619, thượng). 
Giết cha mẹ, bội ơn dưỡng dục, giết ba hạng sau là phá 
hoại ruộng phúc, đều là tội nặng, và bất luận hễ phạm một 


= Lục Nghiệp phẩm: “Về báo nghiệp ở địa ngục, trong Lục Túc A Tỳ Đàm, 
Lâu khôi phận đã nói rõ (Đại chính, 22, trang 300, cột giữa). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 115 


trong các tội ấy thì chết đi sẽ phải đọa địa ngục Vô gián. 
Tựu trung, nói theo lập trường của Phật giáo, phá hòa hợp 
tăng, vì là phá hoại Giáo Hội, nên là ác nghiệp lớn nhất. 
Trong thời đại Phật, Đề Bà Đạt Đa, vì tạo hai nghiệp sau, 
nên một mặt vẫn sống, mặt khác phải đọa địa ngục. Tuy 
đây là truyền thuyết, nhưng đến đời sau, vì việc làm cho 
thân Phật chảy máu không thể xây ra nữa, nên đặc biệt 
nhân mạnh ở việc phá hòa hợp tăng và cho đó là một việc 
đại ác. Bà-sa (quyền 99) bảo vị khai tô (theo truyền thuyết) 
của Đại Chúng Bộ là Đại Thiên cho rằng, trừ làm cho thân 
Phật chảy máu, còn bồn tội kia đều là đại Vô gián nghiệp: 
xem thế đủ biết, đối với việc phá hoại Giáo hội, Phật giáo 
chán ghét đến mức độ nảo rồi. 


Thứ hai, thành nghiệp bàng sanh (súc sanh), nói một 
cách đại thể, so với nghiệp địa ngục thì nhẹ hơn, tuy có 
chút ít thiện nhưng vẫn là nghiệp ác hơn. Tựu trung, theo 
Thành Thật quyền 8, Lục Nghiệp phẩm 110 - Khi người ta 
phát huy nhiều động vật tính, và thích ứng với tính chất đó, 
sẽ thành những động vật khác nhau. Như đa dâm chăng 
hạn, sẽ thành chim sẻ, chim bồ câu, chim uyên ương v.v... 
Nếu đa sân thì sẽ thành trăng, rắn, rết, bò Cạp v.V... Nếu 
ngu si nhiều sẽ thành lợn (heo), dê v.v... Nếu kiêu căng 
phóng túng nhiều sẽ thành sư tử, hồ, lang v.v... Nếu hay 
bỡn cợt đùa nghịch sẽ thành khỉ vượn v.v... Nếu nhiều 
ghen ghét, keo bân sẽ thành chó. Nếu lười biếng nhiều sẽ 
thành mèo. Nếu theo nịnh hót sẽ thành dã can v.v... Cứ 
như thế tùy theo tính chất mà thành nhiều loài khác nhau. 
Lại nữa, tùy theo lòng khao khát tưởng niệm lúc chết mà 
sanh vào các loài động vật khác nhau. Chẳng hạn, chết ở 


116 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


chỗ chật chội, khao khát tưởng nhớ đến rộng rãi sẽ sinh làm 
chim; do chết đói mà sinh làm họ ở nhà xí; vì chết mà sinh 
làm trùng dưới nước v.v... Trong Pháp Uấn Túc Luận có 
thuyết minh về quan hệ luận khi thác sinh theo mười hai 
nhân duyên như sau: có các loài chúng sinh do tâm mong 
cầu mà thụ sinh cõi người hay thụ sinh cõi trời (Pháp Uẫn 
Túc Luận, 12, Đại chính, 26, trang 512, cột dưới). Cứ theo 
Ni Kha Da thì bắt chước lối sống của súc sinh sẽ là nhân 
đưa đến sự cùng chịu kiếp súc sinh. Chăng hạn có một 
hạng người tu đạo bắt chước trâu, dê, tự hành hạ thân mình 
và tin răng đó là nhân sinh lên cõi trời. Đức Phật phê bình 
họ, bảo rằng, làm theo hạnh trâu sẽ thành trâu, làm chó sẽ 
làm chó v.v... Tóm lại, cái nhân đưa đến súc sinh là ngu sỉ, 
hoặc có ý nghĩa là bắt chước lỗi sống của súc sinh mà 
thành. 

Thứ ba, là nhân ngã quỷ, tức quỷ đói. Vì tham lam, 
keo kiệt, cướp đoạt của người, của mình thì giữ bo bo, 
không chịu cho aI, không có tâm giúp người, cứu vật cũng 
thuộc loại này, có thê nói quả báo là thường cảm thấy thiếu 
thốn, đói khát. 

Thứ tư, là nhân cõi người, đại khái là kết quả của 
nghiệp thiện như bá thí, giữ giới và tu thiện. Tựu trung, nếu 
cao thì sinh cõi trời, còn trung bình thì cõi người. Còn như 
ở cõi người sở dĩ có những vận mệnh khác nhau là vì trong 
những nhân thiện có lẫn lộn nhân ác. Tuy do nghiệp thiện 
rõ rệt nào đó được sinh vào cõi người, nhưng vì cái gọi là 
“mãn nghiệp”, trợ lực cho thiện nghiệp như thế nào mà cho 
nhân gian trình hiện những tướng trạng khác nhau. Chẳng 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 117 


hạn, nhờ người giúp mà được sống lâu, do sát sinh mà phải 
chết yêu, nhờ ngay thẳng không trộm cắp được phúc, vì 
trộm cáp mà phải nghèo khổ, không tà dâm mà lây được vợ 
trinh tiết, còn nếu trái lại thì lấy phải vợ lăng lòn, bất chính 

. (Thành Thật, quyên 8, Lục Nghiệp phẩm 118, về 
BÌnn cõi người và cõi trời; Câu-xá, quyên 17). Câu-xá còn 
nói: những vật sở hữu của người ta tốt hay xấu cũng là do 
nghiệp. Như người sát sinh thì vật sở hữu xấu xí, người ăn 
trộm thì ruộng vườn nhiều sương tuyết gây tai hại, người tà 
dâm thì gia đình rối loạn, ngƯỜI nói dối thì miệng hôi thối; 
xa lìa những tội nghiệp đó thì tất cả đều tốt lành. Ngoài ra, 
còn nhiều cách thuyết minh khác, nhưng sợ phiền phức nên 
chỉ nói tóm tắt, thế thôi. Duy ở đây không thể không bản 
thêm về vấn đề pháp tướng, tức trong Phật giáo có hai lớp 
quả báo (thưởng phạt). Như làm thiện được sinh lên cõi 
trời, nhưng khi sinh lại cõi người có thể vẫn được quả báo 
thiện không? Cũng thế, tạo ác nghiệp phải đọa địa ngục, 
nhưng khi chịu hết tội khổ, được sinh làm người thì có còn 
phải chịu sự rủi ro nữa không? Vấn đề này hình như có 
nhiều dị luận, nhưng Bà-sa (quyển 113, Đại chính, 27, 
trang 588, hạ), Câu-xá (quyền 17) v.v...tựa hồ đã thừa 
nhận điều đó một cách rõ ràng. Như nói: “Khi sát sinh, làm 
cho kẻ khác chịu khô nên phải đọa địa ngục chịu quả khô dị 
thục; vì đứt mệnh sống của kẻ khác nên trong kiếp sau phải 
chịu chết yếu, là đẳng lưu quả; phá hoại uy danh của kẻ 
khác nên sắc diện phải xâu xí, là tăng thượng quả (Câu-xá, 
quyền 17). Vô luận là thiện hay ác, tác dụng của nó đều suy 
giảm dần dần, nếu không có sự tu dưỡng đặc biệt thì khó có 
thể biến đổi nó một cách mau chóng được. 


118 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thứ năm, là cõi thiên thượng, nếu nói một cách tóm 
tắt thì nhờ nghiệp thượng thượng thiện mà được sinh lên 
đó, nhưng thiên thượng cũng có nhiều loại nên không giống 
nhau. Ở Dục Giới Thiên, tức đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại, 
cho dù cũng là thiện nhưng do trình độ động cơ thuần tịnh 
và các loại thiện sự như thế nào mà quả báo cũng có nhiều 
loại khác nhau. Tiên lên đến Sắc giới, Vô sắc giới thì vì đây 
duy chỉ là định xứ nên nhân là thiền định. Nghiệp sinh ở 
cõi Sơ thiền tuy có nhân phụ nhưng chủ yếu là do tu Sơ 
thiền, cho đến cõi cao tột là sự tu dưỡng Phi-tưởng-phi- phi- 
tưởng định. Điểm này đã được nói rõ trong Ni Kha Da rôi. 
Dù là thượng giới sinh địa, hay Tứ thiền tam vô sắc định tu 
địa, tất cả đều như nhau (Trung a hàm, quyên 34, Phân biệt 
ý hành kinh, Đại chính, l1, trang 700, trung, M. 120 
Sankhảruppatti Sutta). 

A-tỳ-đạt-ma cố gắng nghiệp và quả dị thục, nếu nói 
một cách chặt chẽ thì trong đó có nhiều điểm khó khăn, 
nhưng đứng về phương diện chỉnh lý hình thức mà nói, ta 
phải thừa nhận đó là một nỗ lực rất lớn. Thế rồi, nếu lại 
theo cách phân loại về tính chất của nghiệp thì, như ai cũng 
biết, có thuyết Bốn Nghiệp”. Đó là: Hắc hắc dị thục 
nghiệp, Bạch bạch dị thục nghiệp, Hắc bạch hắc bạch dị 
thục nghiệp, Phi hắc phi bạch dị thục nghiệp. Thứ nhất, 


“ Xuất xứ của bốn nghiệp (hắc, bạch v.v...) Trung a hàm quyền 27, Đạt 
Phạm kinh (Đại chính, l, tr. 690, thượng). Tập DỊ Môn Túc luận, quyên 7 
(Đại chính, 26, tr. 396, thượng); Bà sa, quyên 114 (Đại chính, 27, tr. 599, hạ); 
Câu xá, quyên 17; Thành Thật, quyền 8 (Tứ nghiệp phẩm 107). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 119 


Hắc hắc dị thục nghiệp” nghĩa là nghiệp tự nó là đen (tức 
là ác), do đó mà chiêu cảm quả dị thục ở ác thú. Thứ hai, 
Bạch bạch dị thục nghiệp nghĩa là thiện nghiệp ở Sắc giới 
(Vô sắc giới) hệ. Thứ ba, Hắc bạch dị thục nghiệp nghĩa là 
thiện nghiệp ở Dục giới hệ, chủ yếu cảm chiêu qiả báo ở 
cõi người, cõi trời. Thứ tư, là nghiệp vô lậu không cảm dị 
thục, tức là chỉ cái công dụng của sự đã vĩnh viễn đoạn diệt 
nghiệp hữu lậu. Trong bốn nghiệp, có thể nói thứ tư là 
nghiệp giải thoát và đứng trên lập trường tu dưỡng, dĩ 
nhiên, nó có giá trị của nó. Phật giáo bảo bạch bạch dị thục 
nghiệp nếu ngưng ở ba cõi thì vẫn là còn chướng ngại đạo 
giải thoát. Trong kinh gọi tắt phiền não, nghiệp dị thục là 
ba chướng chính" là vì thế. 


6- DẪN NGHIỆP VÀ MÃN NGHIỆP 
Về nghiệp quả báo vẫn còn một vài điểm nữa cần phải 
bản qua, đó là: trong các nghiệp người ta tạo tác, quyết 
định nơi sinh như thế nào? Nói khác đi quyết định thứ sinh 
hay thứ thứ sinh là các nghiệp tông hợp hay là một nghiệp 
rõ rệt? Về điểm này, A-tỳ-đạt-ma bảo có dẫn nghiệp và 


& Visuddimagga XIX, p. 601 giới thiệu bốn nghiệp bất đồng. Tức Sinh 
nghiệp, Chỉ trì nghiệp, Ức chế nghiệp, tức khi nghiệp quả sinh khởi thì, ức 
chế sự khổ vui của nó; phá hoại nghiệp, tức phá hoại nghiệp khác để tự khai 
phóng vận mệnh. 

Šˆ Và bạ chướng, xin xem Bà sa quyền 115 (Đại chính, 27, tr. 519, trung trở 
đi); Câu xá, quyên 17; Thành Thật, quyên 8 (Tam chướng phẩm 106). 


120 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


mãn nghiệp”. Dẫn nghiệp là nghiệp quyết định nơi sinh, 
còn mãn nghiệp là nghiệp, dù cùng một nơi sinh, như ở cõi 
người, chăng hạn, cũng chia vận mệnh thành nhiều loại. 
Song, cứ theo A-tỳ-đạt-ma thì dẫn nghiệp là một nghiệp rõ 
rệt nhất trong cuộc sống;còn mãn nghiệp là các nghiệp 
khác. Do đó, nói một cách đơn giản, bảo là: “Một nghiệp 
dẫn một đời, nhiều nghiệp có thể viên mãn”. Cái mà ta 
bảo là “tối hậu nhất niệm” dẫn đến thứ sinh chính là căn cứ 
vào giáo lý này. Song, nói thật thì cái nghiệp hiển trứ nhất 
trong một đời là gì? Vấn đề này người thường thật khó mà 
quyết định được, cho nên trong Bà-sa, quyên 19 (Đại chính, 
27, tr. 98, thượng), đã phát sinh ra luận đề “Dẫn nghiệp 
trước hay Mãn nghiệp trước”.và kết quả, cho là bất định. 
Rồi đến Bà-sa 20 (Đại chính, 27, tr. 99) dẫn nhiều kinh 
luận bảo rằng do một nghiệp thù thắng chiêu cảm thiện ác 
nhiều đời để luận cứu ý nghĩa vấn đề này. Vấn này tuy rất 
phức tạp, nhưng trên đại thể, theo A-ty-đạt-ma, không thể 
quên lập trường “Một nghiệp dẫn một đời, nhiều nghiệp có 
thể viên mãn”. 


ŠŠ Xuất xứ của Dẫn nghiệp và Mãn nghiệp; Bà sa quyên 19 (Đại chính, 27, tr. 
98, thượng); như trên, quyên 20 (Đại chính, 27, tr. 99, thượng); Câu xá, 
Hong 17. 


° Bà sa quyên (Đại chính, 27, tr. 99, trung); Câu xá, quyên 17. Trong 
Yogssutra II, 13 (chú thích của Vyasa) lần lượt nói thuận hiện thụ, bất thuận 
hiện thụ, định nghiệp, bắt định nghiệp, luận về quan hệ giữa nhất, đa (nghiệp) 
và nhá, đa (sinh), có thể tham khảo. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 121 


7- TÚC NGHIỆP CHUYÊN HAY KHÔNG CHUYÉN. 


Theo Phật giáo thì vận mệnh của người ta là do 
nghiệp hiện tại định đến vị lai, nói khác đi, là vận mệnh 
hiện tại do kết quả của nghiệp quá khứ, như vậy, chung 
cùng, Phật giáo đã chăng biến thành Túc Mệnh luận rồi 
sao? Như đã nói trước kia, đức Phật đã bác bỏ Túc Mệnh 
luận, nhưng căn cứ theo quan điểm trên đây, A-tỳ-đạt-ma 
đã biến thành khuynh hướng Túc Mệnh luận, đó là sự thật 
không thể che dấu được. Trong bộ phái Phật giáo, như 
Vương sơn bộ, Nghĩa thành bộ thuộc Đại chúng bộ, bảo: 
“Tất cả đều do nghiệp” (K. V. XVII, 3). So với quan điểm 
này, chủ trương Túc Mệnh luận cũng rõ ràng. Song. Nói 
một cách tổng quát tuy A-tỳ- -đạt-ma túc nghiệp, nhưng thừa 
nhận rằng tùy theo những nỗ lực hậu thiên ra sao mà 
nghiệp có thể chuyền hóa. những điều được trình bảy trên 
kia chủ yếu nói vê hành vi theo ý muốn, chứ không phải 
khảo lự về nỗ lực đặc thù. Không những thế, nhận xét về 
mặt pháp tướng, ngoài Tam Thời Nghiệp ra, Hữu-bộ còn 
lập Bất định nghiệp, Tam Thời Nghiệp là định nghiệp 
không thê chuyền nhưng bất định nghiệp thì nhờ nỗ lực, có 
thê chuyên. Cứ theo thuyết Tám nghiệp nói ở trên thì phạm 
vi của Bất định nghiệp rất rộng, như Tam Thời Nghiệp, 
thời kỳ tuy quyết định, nhưng các loại dị thục thì đều không 
quyết định. Trong tám nghiệp đến năm nghiệp, ít ra, không 
thê không thừa nhận có tính chất chuyền. quả báo. Vả lại, 
chủ trương của các nhà Thí Dụ là hết thây nghiệp đều có 
thê chuyên (Bà-sa, quyên 114, Đại chính, 27, tr. 593, cột 
giữa). Nếu bảo Tam Thời Nghiệp rốt cục là chỉ quá trình 


122 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


như thực thì, khi cố gắng, không thể không thừa nhận hết 
thảy là bất định. Tuy không nói rõ, vì nghiệp tất kính không 
ngoài tính cách của ý chí, nên tập khí cho dù sâu dày đến 
đâu, nhưng do sự cố gắng liên tục cũng có thể biến cải 
được. Theo ý nghĩa ấy, Thành Thật luận, kế thừa Thí Dụ 
Sư đã dẫn lời trong Kinh, nói: “Nếu người chăm tu thân 
giới,tâm tuệ, thì báo nghiệp địa ngục cũng có thể giảm 
khinh”. Lại như bài kệ nói: “Tu tâm từ bị, vô lượng vô 
ngại, tất cả trọng nghiệp không thê sánh kịp”. Dẫn chứng 
trong Kinh, thừa nhận túc nghiệp có thể chuyền, Đương 
nhiên, Thành Thật chủ yếu luận về các bậc Thánh”” (Bà-sa) 
giới hạn trong các bậc Thánh vô học) nếu là Thánh hữu học 
thì, vì gân với phàm phu, tuy là người phổ thông, nhưng 
nhờ sức cố gắng phi thường mà tự tiến đến bậc Thánh, chủ 
trương hết thảy túc nghiệp đều có thể chuyên: tôi cho rằng 
có thể giải thích vậy. Phật giáo chủ trương “sám hỗi diệt 
tội” lý do chính là ở đó. Ta cần ghi nhận điểm này. Tương 
truyền, khi Đại Thiên phạm vào ba tội nghịch thì lòng 
thường bất an. Một hôm, ông nghe thấy một vị Tỷ khưu 
ngâm bài kệ rằng: “Nếu kẻ gây trọng tội, tu thiện để diệt 
trừ, họ có thê sáng chói, như trăng không mây che” (Bà-sa, 
quyền 99, Đại chính, 27, trang ŠI1, cột trên) và đó chính là 
động lực đã thúc đẩy ông xuất gia. Trường hợp của Đại 
Thiên trên đây cho thấy Phật giáo thừa nhận trọng tội cũng 


Š Nếu họ không hãng hái tu đạo để thành A la hán thì sẽ đọa địa ngục đề 
chịu nhân quả ; nêu hăn hái tu đạo A-la-hán thì có. thể lấy các nổi khổ ở địa 
ngục trong bản thân để chịu nghiệp này (Bà sa quyền 20, Đại chính, 27, trang 
109, thượng). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 123 


có thể được miễn trừ nếu người ta biết ăn năn, tu thiện. 
Điều này cứ xem ý nghĩa trong bài kệ trên thì đủ rõ. 

Tóm lại, nói một cách đại thể, Phật giáo tuy thừa nhận 
túc nghiệp, nhưng chưa thê quyết định được là túc nghiệp 
ấy có giông như cái gọi là Thần Ý luận hay Túc Tác luận 
không. Ở hiện tại, con người có ý chí tự do, đồng thời, tuy 
có túc nghiệp quá khứ, nhưng nhờ nỗ lực, tập quán, tín 
ngưỡng và giác ngộ nó có thê được biến đổi. Thừa nhận 
thuyết Nghiệp mà không biến thành Túc Mệnh luận, có thê 
nói, đó là đặc trưng của Phật giáo vậy. 


124 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


“Éuuơngy Vhuứ sáu; 


TƯỚNG TRẠNG LUÂN HÒI 


1- GỢI ĐÈ. 

Trở lên đã nói rõ quan hệ giữa nghiệp và quả. Do đó, 
vẫn đề lại được đặt ra là: quan hệ đó căn cứ trên tướng 
trạng luân hồi như thế nào? Nói cách khác, cái lịch trịch đi 
chuyển đời qua đời khác, và tiến lên luân chuyển trong các 
cảnh giới khác nhau như thế nào? 

Trưng theo Phật giáo nguyên thủy thì dĩ nhiên thừa 
nhận sự thật luân hồi, Song sự thuyết minh về lịch trình cụ 
thê của nó thì vẫn chưa chính xác, bởi lẽ cũng như các vấn 
đề khác, vấn đề cũng có nhiêu cách giải thích bất đồng. 
Trong cuốn Nguyên Thủy Phật Giáo Tư tưởng Luận, tôi đã 
cô găng một cách miên cưỡng giải thích nó theo lập trường 
của Phật giáo nguyên thủy; nhưng tôi nhận thấy vẫn còn 
nhiều điểm có thê giải thích thêm. 

Vẫn đề này, đến bộ phái Phật giáo, tuy đã phát sinh 
nhiều dị luận, nhưng nếu nói một cách tóm tắt thì, như đã 
nói ở trên, chia thành hai phái cơ giới chủ nghĩa và sinh cơ 
chủ nghĩa. Tuy nhiên, trên đại thê, trong A-tỳ-đạt-ma, cái 
phương pháp giải thích rất có thế lực là thực tại luận hóa và 
cơ giới hóa. Đó là điểm ta cần phải hiểu trước hết. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 125 


2- SINH HỮU, BẢN HỮU, TỬ HỮU 


Theo thuận tự, tôi tưởng trước bắt đầu hãy bắt đầu từ 
khoảng một đời. Để tiện lợi, ta hãy lẫy cõi người làm trung 
tâm đề luận cứu. 

Con người trước phải có một thân phận nhất định để 
thác thai rôi mới sinh ra đời. Nói theo thuật ngữ, thân phận 
được gọi là sinh hữu. Ở cảnh giới này, bất luận về tâm lý 
hay vận mệnh, đều thoát khỏi trạng thái hỗn độn, nhưng 
khả năng tính của nó, đối với đẳng lưu quả của tiền nghiệp, 
tích tính tâm lý hay dị thục quả, đã mang một vận mệnh 
nhất định rồi, cứ xem sự trình bày trong tiết trước cũng dễ 
hiểu sự thực này. Từ đó, đứng về phương diện hậu thiên, 
tích tập kinh nghiệm, do nghiệp đời trước và nghiệp tân 
tạo, dưỡng thành tính cách mới để chịu nhiều vận mệnh 
khác nhau, là bản hữu. Đến khi thọ mệnh hết mà gần chết, 
là tử hữu. Đến đây, vấn đề được đặt ra cho các bậc A-tỳ- 
đạt-ma Luận sư là: cái chết của con người do nghiệp đời 
trước mang lại là thọ mệnh có nhất định, hay trong đó có sự 
bất tử? Về vấn đề này, giữa các bộ phái, cứ theo Bà-sa 
(quyên 151, Đại chính, 27, trang 771, thượng) Thí các Thí 
Dụ Sư chủ trương cái chết phải đến ngẫu nhiên (tức do 
nghiệp). Theo Tôn Luân luận thì Thuyết Giả Bộ cũng cho 
rằng “không có cái chết phi thời - không đúng lúc - do 
nghiệp đời trước dẫn đến”. Cái nguyên nhân đưa đến cái 
chết của con người như thế nào? Tất cả đều muốn giải thích 
là do nghiệp đời trước quyếtt định. Lại theo Luận sự thì 
Vương Sơn Bộ, Nghĩa Thành Bộ v.v...chủ trương “Hết 
thảy đều do nghiệp - K. V XVII, 3”, như vậy cũng không 


126 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thừa nhận chết là ngẫu nhiên. Hai phái trên đây chủ trương 
“với A-la-hán, không có cái chết ngẫu nhiên - K. V. XVII, 
2”. Trên thường thức, Thượng Tọa Bộ Hệ Nam phương vẫn 
thừa nhận có chết phi thời. Điều này, cứ xem sự phê bình 
chủ trương cho tất cả đều do tác dụng của nghiệp, là đị 
đoan, thì đủ rõ. Điểm rất thú vị là Thi Thiết luận” thuộc 
Hữu-bộ, Thanh Tịnh Đạo luận” thuộc Thượng Tọa Bộ 
Nam phương, hay A-tỳ-đạt-ma pháp yếu luận”, có đưa ra 
bốn loại chết và, trên đại thể, đều nhất trí. Thứ nhất, vì 
nghiệp lực cảm thọ quả dị thục đã hết; thứ hai, vì nghiệp 
lực tài phúc đã hết (như chết đói, chẳng hạn); thứ ba, vì cả 
phúc và thọ đều đã hết; thứ tư, dù phúc thọ chưa hết mà bỏ 
thọ nghiệp, hoặc vì tai hoạnh mà chết. thứ hai và thứ tư là 
thừa nhận chết phi thời. Nhất là trong Bả-sa quyên 151, nói 
về sự chết yêu và trung bình, có đưa ra những nguyên nhân 
như; không tu phạm hạnh (đa dâm), không ăn đúng cách, 
đúng lượng, không chịu nghe lời thầy thuốc, không chịu 
uống thuốc, không tránh tai ách đùa nghịch ngoài đường 
(như các anh hùng xa lộ ngày nay chăng hạn) v.v... Chúng 
hữu tình ở Dục giới, trừ những người đặc thù (Phật, Luân 
vương, tối hậu, thân Bồ tát, những người thọ mang thai các 
bậc trên, những người chịu ở địa ngục, những người ở Bắc 
châu và những người được Phật thụ ký v.v...) còn thừa 
nhận tất cả đều có khả năng tính hoạnh tử (Câu-xá, quyên 


3Š Bà sa, quyên 20 (Đại chính, 27, tr. 103, trung) và Câu xá, quyền 5 trích 
dẫn. 

Š? Visuddhimagga VI. P, 229. 

t Compendium of Philosophy, p, 149. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 127 


5, Bà-sa, quyên 151, Đại chính, 27, tr. 771, hạ). Vấn đề thọ 
mệnh đối với con người là một vấn đề rất thống nhất, đồng 
thời, sự sống chết có một tác dụng lực bất khả tư nghị, cho 
nên mới phát sinh những vấn đề như thế. Mà về phương 
diện không thừa nhận chết phi thời, vì có sự nguy hiểm sa 
vào Túc Mệnh luận, bởi thế, vẫn thừa nhận nguyên hậu 
thiên, về Nghiệp luận tuy không hơi triệt để, nhưng vẫn là 
tưởng pháp gần với chân lý của Phật: theo tôi, đại khái ta 
có thể nhận định như vậy. 


3- TRUNG HỮU 


Như vậy, sinh mệnh dần dần đi đến tận cùng mà mất 
thọ noãn thức là tử vị chính là luật đề rất trọng đại về luân 
hồi. Vấn đề là: cái tướng trạng giữa tử vị và sinh hữu như 
thế nào? Vẫn đề này tuy có phương pháp thuyết minh, 
nhưng nhận xét về hình thức, hữu tình ở thời kỳ đổi thân 
phận để chuyển sinh thì vấn đề trạng thái trong thời kỳ 
chuyển hoán đó như thế nào, đối với việc thuyết minh như 
luân hồi, nó ý nghĩa rất trọng đại. Phật giáo nguyên thủy 
thuyết minh vấn đề chuyên sinh thì dễ hiểu, nghĩa là hữu 
tình chết là đo nghiệp đời trước, chết rồi được sinh vào một 
cối nào đó trong ba cõi hoặc năm cõi. Nói một cách đơn 
giản, về phương diện triết học, ngũ uân của người ta, lúc 
đó, tùy theo nghiệp, biến hóa đến một cõi tương đưong, đó 
là chuyên sinh, chứ chưa khảo sát đến phương diện sâu xa 
là trạng thái trung gian. Song, quan sát dần dần khi tiễn đến 
điểm biến chuyển sinh thành cụ thể để thuyết minh, từ lúc 
chết đến khi thác thai vào một cõi khác khoảng thời gian ấy 
bao nhiêu và dung một hình thái nào để sinh hoạt, thì 


128 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


không thê không đi đến những cách thuyết minh bất đồng. 
Chiêu theo Số luận, nhất là phái Số luận lập riêng cái gọi là 
tế thân ngoài thô thân làm chủ luân hồi, thì về phương diện 
xử lý vấn đề luân hồi cụ thể, thật đã là phương pháp thuyết 
minh tất tiện lợi. Phật giáo, dĩ nhiên, là Vô ngã luận, bởi 
thế không thể thừa nhận cái gọi là tế thân như của Số luận 
được. Cứ theo các kinh điển nói, tuy có tính cách thần 
thoại, thì chúng sinh thác thai khi cha mẹ hòa hợp phải lấy 
sự hiện tiền của Kiện-đạt-phọc là điều kiện, mà Kiện-đạt- 
phọc, thật ra là một thứ linh thể, nếu bảo nó là một trạng 
thái trung gian giữa lúc chết và sinh thì cũng có thể được. 
Vấn đề này, đến thời đại bộ phái, đã trở nên cực trọng yếu 
và cũng chia thành hai phải, một cho là có trung gian thái, 
một bảo không có trung gian thái và giữa hai phái đã triển 
khai nhiều nghị luận rất sôi nồi. Nói theo thuật ngữ, trung 
gian thái đó được gọi là trung hữu và vấn đề có hay không 
có trung hữu đã trở thành vân đề cực đại của Luân hồi luận. 

Chiếu theo các văn hiến thì Đại chúng bộ, Hóa địa bộ 
(Tôn Luân luận), và các nhà Phân biệt luận (Bà-sa, quyền 
69, Đại chính, 27, trang 356, hạ), chủ trương không có 
Trung hữu. Thành-thật-luận (quyền 3, Vô trung ấm phẩm 
2) và Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm luận (quyền 12, Đại chính, 28, 
trang 608, thượng), đều thuộc phái không thừa nhận Trung 
hữu. 

Còn nữa, theo Luận sự, Thượng Tọa Bộ Nam phương 
đều là các nhà Vô Trung hữu luận (K, V. VIIL 2). Đối lại 
các phái trên mà thừa nhận có Trung hữu, theo Phật Âm, là 
Đông sơn bộ, Chính lượng bộ (K. V, VIIIL, 2), nhất là Hữu- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 129 


bộ, vốn là các nhà thực tại chủ nghĩa, cho đến Bà-sa luận 
v.v... đều chủ trương có Trung hữu. 

Trước hết hãy bàn đến các nhà Vô Trung hữu luận”'. 
Vì thuyết có Trung hữu phát khởi trong Phật giáo giới, cho 
nên chủ trương của nó đại là tiêu cực. Tức là các nhà chủ 
trương có Trung hữu dẫn dụng các Khế kinh mà cho rằng 
đức Phật nhận có Trung hữu, và chỉ lẫy sự trích việc giải 
thích bất đồng các câu kinh làm chủ. Điểm này là thể tài 
nghị luận của Bà-sa, quyền 619, và Câu-xá, quyên 8, chủ 
yếu của luận đề là Phật có nói ba cõi, năm đường (hay sáu 
đường) nhưng tuyệt không nói đến cõi Trung hữu hay 
đường Trung hữu (K, V, VIII, 3). Trung hữu, nếu là một 
thứ sinh hoạt thể, thì lẽ phải có cảm giác (xúc) mà nếu đã 
có cảm giác thì là sinh hữu chứ không cần phải nói trung 
hữu làm chi. Còn nếu bảo không có cảm giác thì không 
khác gì hư vô. Bất luận nói cách nảo, ngoài sinh hữu ra 
không cần phải lập thêm trung hữu nữa. Như đâm vào 
chân, cảm thấy đau đầu, tuy ở chân, tâm chưa tiễn đầu, 
nhưng điều đó há không phải có cảm ứng sao (Thành Thật 
quyền 3, Vô trung ấm phẩm 25)? Đó là căn cứ của Vô 
Trung hữu luận được biểu hiện trong Luận sự và Thành 
Thật. Đặc biệt thú vị là Câu-xá (quyền 9) còn dẫn dụng chủ 
trương của các nhà Phân biệt luận. Theo họ thì từ cõi đời 
này di chuyển sang một cõi đời khác cũng như hình với 
bóng, nếu giữa hình và bóng có khoảng cách thì giữa đời 


KT Luận cứ của Vô Trung hữu luận thấy trong Thành Thật quyền 3, Vô trung 
âm phâm 25; Câu xá, quyên 8, kinh Tượng dụ; và Bà sa, quyên 69 (Đại 
chính, 27, trạng 5ó, hạ). 


130 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


này và đời kia cũng có gián đoạn, bởi thế, không cần phải 
lập ra vị liên tục. Huống nữa, theo kinh nói thì những kẻ 
cực ác phải đọa địa ngục tức khắc, cứ xem thế thì thấy đọa 
địa ngục không cần có trung gian thái. Ở đây, ta thấy đã 
mắt hăn cái ý nghĩa nhất ban về sự tồn tại của Trung hữu. 
Nếu khảo cứu điểm này trên văn hiến”” thì như Xá-lợi-phất- 
a-tỳ-đàm luận quyên 12” cũng có cùng một chủ trương: đó 
là điểm ta nên chú ý. Tóm lại, phái này đem nguyên lý luân 
hồi được nói trong kinh, như “có nghiệp báo, không người 
làm, ấm này hết, ấm khác nối theo” chiếu theo văn tự để 
giải thích, muốn không thừa nhận có trung gian đặc thù nào 
khác. Song, theo sự nhận xét của tôi, quan điểm này, có thể 
nói, phù hợp của chân nghĩa Phật giáo nguyên thủy. 

Đối lại, về phía chủ trương có Trung hữu thì cùng với 
Số luận có chỗ liên hệ, vả lại, muốn đứng trên lập trường 
thế tục để đưa ra một cơ sở, mà cơ sở đó cũng vẫn lại là 
những lời trong các kinh. Chẳng hạn như Thất hữu kinh”, 


ki Trong địa ngục và chư thiên hay các hữu tình hóa sinh, hoặc dùng thuận 
định thụ nghiệp mà thụ sinh chủ Vô Trung hữu, đó là ý kiến của Bà sa. 
Nhưng, Nh7ng các nhà bình giải Bà sa lại không thừa nhận, cho nên Vô 
Trung hữu chỉ hạn trong Vô sắc giới mà thôi - Bà sa, quyên 69 (Đại chính, 
27, tr. 358, hạ); Câu xá, quyền 9 (K, V, VI, 2). 

*3 Thức cuối cùng diệt rồi thì thức đầu sinh ngay, cũng như bóng di chuyên 
thì mặt trời theo, mặt trời di chuyền thì bóng theo, giữa bóng và mặt trời 


không có trung gian. Cũng thế, tôi hậu thức diệt thì sơ thức sinh liền (Đại 
chính, 28, tr. 608, thượng). 


*Ẻ xem Trường-a-hàm, Tập báo pháp kinh, quyền thượng, Đại chính, 1, trang 
236, trung. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 131 


Kiện đạt phọc kinh”, Chưởng mã tộc kinh”, và Ngũ bất 
hoàn kinh” v.v... Tóm lại, muốn lợi dụng các câu kinh mà 
bảo là có một loại du hồn thể. Theo chỗ nhận xét của tôi, 
quan điểm này không biết có đại biểu được cho chân ý của 
Phật không, nhưng đứng về phương diện tín ngưỡng thông 
tục mà nói, thì nó vân có một ý nghĩa tồn tại. Dưới đây, tôi 
tưởng nên nói rõ qua về điểm này. 

Trước hết hãy nói về hình trạng của Trung hữu. Tùy 
theo các cõi mà sự thụ sinh của Trung hữu mang hình trạng 
khác nhau. Như thụ sinh làm ngựa thì mang hình ngựa, làm 
trâu thì mang hình trâu v.v... Tựu trung, Trung hữu thụ 
sinh cõi người ở Dục giới thì sinh hình trạng giông như đứa 
trẻ năm, sáu tuổi, các căn đều đầy đủ (Trung hữu của Bồ tát 
giống như người lớn, đủ ba mươi hai tướng; Trung hữu ở 
Sắc giới thì hình tượng giống như Bản hữu, và có mặc áo; Ở 
Vô sắc giới không có Trung hữu). Song, những yếu tổ tổ 
chức của Trung hữu, vì cực kỳ nhỏ nhiệm, như tế thân của 
Số luận chắng hạn, nên không phải người thường có thê 
thấy được, duy chỉ có các bậc Thánh và những người đã 
được Thiên nhãn thông hay các bậc tương như thế mới có 
thê thấy được. Nghiệp thông và chuyên rất nhanh, tất cả núi 
sông, đất liền biển cả đều không thể làm trở ngại, bởi thế, 
trên thực tế, đại khái có thể là siêu việt không gian. Nhưng 


& Xem Trung-a-hàm, quyền 64, Trà đề kinh, Đại chính, 1, trang 769. 
x. Xem Trung-a-hàm, quyên 37, Phạm chí a diếp hòa kinh, Đại chính, 1, 
làn, 666, cột trên. 


Xem Tạp-a-hàm, . quyên 27, Kinh thứ 736 và 740 (Đại chính, 3, tr. 196); 
Trường-a-hàm, quyền 3, Chúng tập kinh (Đại chính, 1, tr. 52, cột dưới). 


132 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Trung hữu mang cái đương thể đó trong thời gian bao 
lâu,và trong thời ấy, sự sinh hoạt như thế nào? Về thời gian 
thì giữa các bậc luận sư của Hữu-bộ có nhiều đị luận. Bà- 
sa, quyền 70, bảo Thế Hữu cho tối đa là bảy ngày, nếu quá 
thời hạn ấy mà không được Sinh hữu thì trong Trung hữu 
cũng có sống, chết. Thiết ma đạt đa thì bảo nhiều nhất là 
bốn mươi chín ngày. Còn Đại đức lại cho là vô hạn định 
(Đại chính, 27, trang 316, cột giữa; Câu-xá, quyền 9), 
Trong thời gian này, vật thực của Trung hữu là hương. Do 
đó, mà Trung hữu còn được gọi là Tầm hương (tìm mùi 
thơm). Kiện-đạt-phọc tuy là sự tồn tại thần thoại ở thời đại 
Phệ Đà, nhưng có liên quan đến kết hôn, từ đó bỗng biến 
thành nghĩa du hồn, cái gọi là Gandha-arv, cuối cùng đã 
sản sinh ra Ngữ nguyên luận. Thời gian giữ hình trạng 
Trung hữu lâu hay mau là do ở nghiệp đời trước và cha mẹ 
tương lai, lấy sự gặp gỡ làm cơ duyên, nếu là con gái thì 
đối cha thì cảm thấy thương mến”, đối với mẹ cảm thấy 
ghét; còn nếu là con trai thì đối với mẹ cảm thấy thương 
yêu, đối với cha cảm thấy ghét, cuối cùng lấy đó làm nơi an 
trụ: đó là thác thai. Lúc Ấy, do sự chiêu cảm của nghiệp 
thông dù có cách xa nghìn vạn dặm đi nữa thì chỉ trong 
nháy cũng đến nơi; không một sức gì làm trở ngại được. 
Song, ở đây, vấn đề được đặt ra là: thân Trung hữu cứ nhất 
định như thế để thụ thân Bản hữu, hay nửa đường có thể 
chuyên hoặc không thể chuyên? Về vấn đề này, Thí Dụ Sư 
chủ trương hết thảy nghiệp có thể chuyển, cho nên Trung 


?8 bạ sa, quyền 70, có nói thế này: “Lúc đó, Kiện-đạt-phọc theo một trong 
hai tâm mà hiện thành, tức là yêu hay ghét”. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 133 


hữu cũng có thể chuyển (Bả-sa, quyên 69, Đại chính, 27, 
trang 359, cột giữa). Nhưng, Hữu-bộ bảo: giới (cõi), thú 
(đường), xứ (nơi chỗ) đều không thê chuyển (Bả-sa, như 
trên, Câu-xá, quyên 9, bài tụng; “Trung hữu không thê 
chuyên”). Bà-sa, quyên 70 (Đại chính, 27,trang 360, cột 
trên) nói rằng hữu tình tạo nghiệp cha mẹ không có nhất 
định. Nói một cách đại thể, đàn ông, đàn bà tuy có nhất 
định làm cha mẹ, nhưng cũng có khi họ đời xa chỗ ở thì 
không có cách nào chuyển đến người khác được. Như nói: 
“Nếu với cha mẹ có thể chuyên thì liền đi đến chỗ cha mẹ 
khác hòa hợp kết sinh. Nếu với cha có thể chuyên, với mẹ 
không thê chuyên thì người đàn bà kia tính dù có trinh 
khiết, giữ gìn năm giới, đầy đủ uy nghi đi nữa cũng phải 
cùng với người đàn ông khác hòa hợp để cho Trung hữu có 
nơi kết sinh ngay. Nếu với mẹ có thể chuyển, với cha 
không thể chuyên, thì người đàn ông kia tính dù hiền 
lương, giữ gìn năm giới, đầy đủ uy nghỉ đi nữa cũng phải 
với người đàn bà khác hòa hợp đề cho Trung hữu có nơi 
đến kết sinh ngay”. Tuy có thể nói như thế, nhưng nếu giải 
thích thêm, thì cha mẹ duy chỉ vì khoái lạc mà giao hội, 
trong đó thật đã biểu minh sự hoạt động lớn của ý chí muốn 
sông rồi. Tiêu Bái Ân Hào Uy Nhĩ bảo trong thanh niên 
nam nữ chỉ là cái hồn vì con cháu mà thôi,có thê nói, đây là 
điểm tương đồng rất lý thú. Như thế lúc mới thác thai là bắt 
đầu thụ sinh. Cái quá trình từ đó đến khi xuất sinh, do 
chủng loại hữu tình mà có khác nhau, nhưng ở cõi người thì 
trải qua năm giai đoạn ở trong thai. Năm giai đoạn ấy là: I- 
Yết-lạt-giám (hai giọt tinh huyết kết hợp lại), tức bảy ngày 
đầu; 2-Ngạch-bộ-đàm (thành mụt nhỏ), tức bảy ngày thứ 


134 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hai; 3-Bế-thi (máu, thịt), tức bảy ngày thứ ba; 4-Kiện-nam 
(thành thịt cứng), tức bảy ngày thứ tư; 5-Bát-la-xa-khư 
(thành chỉ tiết), tức bảy ngày thứ năm. Từ đó trưởng thành 
dần cho đến khi xuất sinh. Theo tôi, thuyết năm giai đoạn 
này là giới y học thời bấy giờ đề xướng, Phật giáo bất quá 
chỉ thu dụng nó mà thôi. Sự xuất sinh này, như đã nói ở 
trên, do nghiệp đời trước và nghiệp tân tạo mà hình thành 
những tính cách khác nhau, tao ngộ những vận mệnh bắt 
đồng, để rồi cuối cùng chết đi và sinh trở lại: đó là tướng 
trạng của sự luân hồi. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 135 


HÌNH THỨC LUÂN HỎI VÀ DUYÊN 
KHỞI LUẬN 
1- LỜI TỰA. 


Tướng trạng luân hồi được trình ở trên là quá trình lấy 
hiện thế làm điểm xuất phát, để cho tiện lợi, tuy tự nó có 
thể thành một tô chức, nhưng Phật giáo đặt ra quá trình đó 
vào một hình thái nhất định mà muốn thuyết minh giáo 
điều phương thức như thế nào? Đê đáp ứng yêu cầu này, 
bất luận Nam truyền hay Bắc truyền, mãi đến A-tỳ-đạt-ma, 
đều ứng dụng thuyết Mười hai nhân duyên”. Chiếu theo 
Nam truyền chỉ trong sáu bộ A-ty-đạt-ma, sự thuyết minh 
về duyên khởi vân chưa thấy hiển nhiên, mãi đến thời đại 
Phật Âm, trong thuyết 12 nhân duyên, một mặt thừa nhận 
có nói rõ ý nghĩa luân hồi, mặt khác, trở xuống A-ty-đạt- 
ma pháp yêu luận, tuyên bó thành lập thuyết Tam thế lưỡng 
trùng. Lại chiếu theo Bắc truyền, mãi đến Phát Trí - Bà-sa 
vê sau (Phát trí, quyên 1, Đại chính, 6, trang 921, trung; 


Những sách tham khảo luận 12 nhân duyên của Nam truyền, xem 
Nyanatiloka Uberset-Jung des anguttara Nikaya vol. L, p, L77 (xem Pháp hộ 
thứ ba) — và Compendium of Philosophy pp. 256 — 284. 


136 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Bà-sa, quyền 23 - 26), giáo lý 12 nhân duyên chủ yếu là 
thuyết minh tướng trạng luân hồi. Trong chương trước, tuy 
tôi đã nói về tướng trạng luân hồi, nhưng đề thuyết minh về 
pháp tướng của A-tỳ-đạt-ma theo hình thức 12 nhân duyên, 
ở đây, tuy cũng không có gì sai khác, nhưng cần phải kết 
hợp thành một đề mục luận cứu một lần nữa. 


2- DUYÊN KHỞI LUẬN NHÁT BAN. 


Duyên khởi luận vốn là hiển bày căn bản của Phật 
giáo, cái tiêu xí của sự bất đồng giữa tư tưởng Phật giáo và 
tư tưởng của các học phái khái khác hoàn toàn là ở đó. 
Duyên khởi!” nếu nói một cách khái quát, là nghĩa do 
quan hệ phát sinh. Tất cả mọi hiện tượng (nhất là hiện 
tượng hữu tình) đều do những mối quan hệ hỗ tương mà 
được thành lập, trừ pháp tắc quan hệ, không có một vật gì 
tuyệt đối cả. Sự định nghĩa đơn giản của duyên khởi là: 
“Cái này có nên cái kia có, vật này sinh nên vật kia sinh; 
cái này không,vật này diệt thì vật kia diệt”. Tức dự tưởng 
có cái này tất phải có cái kia, có pháp này sinh tất phải có 
pháp khác sinh. Đó là ý nghĩa vạn pháp quan liên tương hỗ 
mới có thê tồn tại. Ý nghĩa đó được mệnh danh là duyên 
khởi, trong A-tỳ-đạt-ma'"' tuy có nhiều giải thích khác 
nhau, nhưng trên đại thể, thì hầu như có hai cách dùng. 


„ Về tự nghĩa của Pratiyasamutpa da, xem Câu xá, quyên 9; Chính lý, 
quyên 25 (Đại chính, 29, trang 48). 
!9! Câu xá, quyền 9; Bà sa, quyền 22 (Đại chính, 27, tr. 117, nói: “Đợi 
duyên mà khởi nên gọi là duyên khởi. Đợi duyên gì? — Nhân duyên. Cũng có 
thuyết bảo, có đuyên mới có thê giữ lấy, nên gọi là duyên khởi. Nghĩa là, có 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 137 


I- Những quan hệ trong khoảng hỗ tương gọi là 
duyên khởi, như duyên khởi quan “duyên thức có danh sắc, 
duyên danh sắc có thức”. Tức là, sự tồn tại của thức dựa 
vào danh sắc, sự tôn tại của danh sắc dựa vào thức, cái 
quan hệ ý tồn đó gọi là duyên khởi. Do đó, duyên khởi ở 
thời gian này trở thành cái “pháp tắc y tồn vào vật khác mà 
sinh tồn”, ý nghĩa đó không phân biệt thời gian của duyên 
khởi một cách chặt chẽ. 

2- Ý nghĩa thời gian tương đối giữa duyên khởi và 
duyên đã sinh, trong NI Kha Da đã nói qua sự khu biệt giữa 
hai loại này. 

Duyên khởi trong thời gian này là ở trong vật quan hệ 
tương đối, chủ bộ của nó là chỉ vật đi trước; còn duyên đã 
sinh thì chủ bộ của nó được quy định bởi vật đi trước là 
khách bộ, hoặc chỉ vật hậu kiện. Nếu giải thích duyên khởi 
theo nghĩa hẹp của nhân quả, thì nhân là duyên khởi, mà 
quả là duyên đã sinh pháp. Theo ý nghĩa ấy, Phật Âm, 
trong Thanh Tịnh Đạo luận, chương 17, giải thích về Tuệ 
địa, đã thuyết minh định nghĩa của duyên khởi và duyên-dĩ- 
sinh-pháp, như sau: 


tính tướng có thê theo duyên khởi, chăng phải không tính tướng, chắng phải 
không thê khởi”. Lại vê phương diện khác, cũng có ba thuyết: 


I-(Kàranam) paticcn phalam efi etasmà tỉ paccayo (Compendium of 


philosophy D› 259). 
2-Tassa padeaya-dhamMassa sti etasmà ti paccayo (Compendium of Phi p. 
260 dân dụng Ceylon Commentary). 


3-Visuddhimagga bảo duyên khởi dùng thuyết 24 duyên Bà sa, quyền 23, lấy 
thuyêt 4 duyên làm duyên khởi. 


138 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Duyên khởi là pháp làm duyên, duyên sinh là pháp do 
các duyên sinh - Paticcasamuppàdo ti daccayadhammả 
Veditabha. Pat-ccasamuppàdo dhamma tỉ thi tehi 
paccayehi nibbattadhamma (p. 518). 

Song ở đây cần chú ý là, trong trường hợp thứ hai, tuy 
có khu biệt duyên khởi và duyên dĩ tinh, nhưng quyết 
không phải là khu biệt vật hay sự kiện, mà chủ yếu là theo 
cách nhận xét (hoặc lập trường) mà có sự bất đồng. Do vậy, 
có khi một sự kiện nào đó, nếu đứng ở một phương diện mà 
nói tuy là duyên khởi, nhưng, ở một phương diện khác, thì 
lại là duyên dĩ sinh. ngược lại, nếu khi duyên sanh sắc có 
thức, thì danh sắc là duyên khởi, mà thức lại là duyên dĩ 
sinh. Theo ý nghĩa Ấy, Thế Hữu, trong Phẩm loại túc luận, 
quyền 6 (Đại chính, 26, trang 715, cột dưới), nói: “Thế nào 
là duyên khởi pháp? - Là tất cả các pháp hữu vi. Thế nào là 
dĩ pháp? - Là tắc cả các pháp hữu vi”!, 

Lại nữa, luận Bà-sa, quyền 23 (Đại chính, 27, trang 
118, cột trên), đối với duyên khởi pháp và duyên dĩ sinh 

háp cũng có nhiều thuyết minh, xin biểu thị như sau: 


Duyên khởi pháp: Nhân Năng tác | Năng thành | Năng sinh 
Duyên dĩ sanh pháp: Quả Sở tác Sở thành Sở sinh 
Năng chuyển | Năng khởi Năng dẫn Năng tục SỞ tương 
Sở chuyên Sở khởi Sở dẫn Sở tục Sở tương 
Năng thủ Tiền sinh Quá khứ Hiện 
Sở thủ Hậu sinh Hiện vị VỊ 


“ Phẩm loại túc luận: “Vân hà duyên khởi pháp? -Vị nhất thiết hữu vi pháp 
vân hà duyên dĩ pháp? -Vị nhất thiết hữu vi pháp” (Bà sa, quyền 23, Đại 
chính, 27, trang 118, cột trên, dẫn dụng). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 139 


Đặc biệt về mười hai nhân duyên: 

Hiếp Tôn Giả nói: vô minh duy chỉ gọi là duyên khởi 
pháp. lão tử duy chỉ gọi là duyên dĩ pháp, còn mười chi 
giữa cũng gọi là duyên khởi pháp, cũng gọi là duyên dĩ sinh 
pháp. 

Diệu Âm Tôn Giả, bảo: hai chỉ quá khứ chỉ gọi là 
duyên khởi pháp, hai chi vị lai chỉ gọi là duyên dĩ sinh 
pháp, còn tám chi hiện tại cũng gọi là duyên khởi pháp, 
cũng gọi là duyên dĩ sinh pháp. 

Vọng Mãn Tôn giả, nói: có duyên khởi pháp, chăng 
phải duyên dĩ sinh pháp, nghĩa là, vị lai pháp có duyên dĩ 
sinh pháp, chẳng phải duyên khởi pháp, quá khứ, hiện tại, 
A-la-hán, tối hậu ngũ uẫn cũng có duyên khởi pháp và 
duyên dĩ sinh pháp, trừ quá khứ, hiện tại, A-la-hán, tối hậu 
ngũ uấn, còn tất cả pháp quá khứ, hiện tại khác, chăng có 
duyên khởi pháp chăng phải duyên dĩ sinh pháp, tức là vô 
vi pháp. 

Thế Hữu Tôn Giả thì bảo: 

Duyên khởi | nhân : hòa hợp 


Sinh : khởi : năng tác 
hữu sinh: hữu khởi: hữu năng tác 

Đại Đức thì nói: chuyển gọi là duyên khởi pháp, tùy 
chuyên gọi là duyên dĩ sinh pháp. Giác Thiên tôn giả bảo: 
khi các pháp sinh gọi là duyên khởi pháp, các pháp sinh rôi 


140 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


gọi là duyên dĩ sinh pháp. Tập dị môn túc luận và Pháp uấn 
túc luận đều cho răng: Nếu vô minh sinh hành mà quyết 
định, an trụ, không tạp loạn, thì gọi là duyên dĩ sinh pháp; 
nếu vô minh sinh hành không quyết định, không an trụ mà 
tạp loạn, thì gọi là duyên dĩ sinh pháp chứ không phải là 
duyên khởi pháp. 


3- CÁC LOẠI DUYÊN KHỞI THẺ HỆ. 


Trở lên là luận về Duyên khởi quan nhất ban. Nhưng 
một khi khảo sát về Duyên khởi quan, do những lập trường 
quan sát khác nhau mà cũng phát sinh nhiều loại Duyên 
khởi quan: đó là lẽ tự nhiên. Tại sao vậy? Vì, nếu giải thích 
duyên khởi là nghĩa quan hệ thì cái đó có thể được phân 
tích và khảo sát theo lập trường khác nhau. 

Chiếu theo Ni Kha Da, cái hình thái duyên khởi hệ 
được chỉnh lý hoàn bị nhất, dĩ nhiên, phải kế đến cái gọi là 
Mười hai chi - 12 nhân duyên. Ngoài ra có nhiều thuyết 
Tiểu duyên khởi, chính cũng do đó mà ra. Gần đây, ông 
Xích Chiếu Trí Thiện!” đã không quản ngại đem nhiều 
thuyết liệt kê duyên khởi được chép trong các kinh để suy 
cứu mỗi quan hệ của chúng. Song, thật ra, tất cả thuyết đó 
đã được, các luận sư A-tỳ-đạt-ma thuở xưa luận cứu đến 
rồi. và điều này tôi đã có nói qua trong cuốn Nguyên Thủy 
Phật Giáo Tư tưởng Luận, Bả-sa, quyên 24, đối với thuyết 
duyên khởi, đã bắt đầu từ thuyết Một duyên, rồi lần lượt 
đến thuyết Mười hai nhân duyên liệt kê như sau: 


+" TÊN giáo nghiên cứu, quyền 2, số 4, có đăng tải sự giải thích truyền thống 
về lý nhân duyên. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 141 


Một duyên khởi (hết thảy các pháp hữu vi). 

Hai duyên khởi (nhân và quả). 

Ba duyênkhởi (tam thế, hay hoặc, nghiệp, sự). 

Bốn duyên khởi (vô minh, hành, sinh, lão tử). 

Năm duyên khởi (ái, thủ, hữu, sinh, lão tử). 

Sáu duyên khởi (trong ba đời đều có nhân quả). 

Bảy duyên khởi (vô minh, hành, thức, danh sắc, 

lục xứ, xúc, thụ). 

Tám duyên khởi (thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thụ, 

ái, thủ, hữu). 

Chín duyên khởi (từ trong I2 chi, trừ vô minh, 

hành, lục xứ, như kinh Đại Nhân 
Duyên Pháp Môn). 

Mười duyên khởi (như Thành Dụ kinh, thiếu vô 

minh, hành). 

Mười một duyên khởi (trừ vô minh, còn có II chi 
khác, như trong Tri Sự đã nói). (Bả-sa, quyến 24, Đại 
chính, 27, trang 122, thượng; Chính lý, quyên 25, Đại 
chính, 29, trang 480, cột dưới). 

Nếu lại chiếu theo luận bộ Nam phương, thì, Phật 
Âm, trong Thanh Tịnh Đạo luận bảo: Phật nói có bốn thứ 
duyên khởi: I- Thuyết duyên khởi hoàn toàn từ đầu đến 
cuôi, tức là vô minh đến lão tử. 2-Duyên khởi nói bắt đầu 
từ giữa đến cuối (tức bắt đầu từ thụ). 3-Duyên khởi từ cuối 


142 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


(lão tử) trở lại đến đầu. 4-Duyên khởi đầu từ giữa đến đầu 
(từ thực ái, thụ, xúc, lục nhập, danh sắc, hành, vô minh). !% 

Thêm nữa, cũng theo Phật Âm, Phật bảo bắt đầu của 
duyên khởi theo hai lập trường: l-từ vô minh; 2-từ hữu ái. 
Thanh Tịnh Đạo luận trích dẫn: 

Này các Tỷ khưu! Cái gì trước vô minh không thê 
biết; trước vô minh không có vô minh, từ vô minh có vật 
phát sinh sau. Các Tỷ khưu! Như thế thì biết vô minh cũng 
là tính tương y (Vism, p. 525). 

Về hữu ái cũng có những câu văn hệt như những câu 
văn trên đây mà người xuất bản (Mrs. Rhys Davids) Thanh 
Tịnh Đạo luận cũng đã chú đến (p. như trên, Footnote). Về 
chỗ xuất xứ thì tuy không được rõ, nhưng có điều chắc 
chắn là những câu kinh văn trên đây ở vào thời đại Phật 
Âm. Nếu lại phát xuất phát từ thức thì khởi thủy của Duyên 
khởi quan có ba loại. Theo Phật Âm giải thích thì: “Lẫy vô 
minh làm đầu, trong luân hồi luận, là chỉ riêng đối với sự 
xu hướng ác thú mà chỉ bảy nguyên nhân đặc thù xu hướng 
thiện thú” (như trên). Dù giải thích cách nào đi nữa thì 
điểm then chốt vẫn là Duyên khởi quan có nhiều hình thái; 
đó là một sự thật hiển nhiên. 

Do đó, vẫn đề được đặt ra ở đây là: cái thê hệ Duyên 
khởi này, dĩ nhiên là hình thức đã được chỉnh lý, tuy nói 
Mười hai chi, nhưng đó có thật là kết quả sau khi được 
chỉnh lý không? Về vấn đề này, trong cuốn Nguyên Thủy 


'“ adito, và majjihto patthaya yavapariyosanam tatha pariyosanato va 


patthàya” yava adi ti catubhidhàpaticca samuppadadedesana Visuddhamagga, 
XVII, p, 523. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 143 


Phật Giáo Tư tưởng Luận, tôi đã luận cứu một cách tường 
tế rồi, bởi thế, ở đây không cần đi sâu hơn nữa mà chỉ đưa 
ra kết luận của vân đề thôi. Đức Phật lúc mới đầu, ngôi tư 
duy dưới gốc cây bồ đề thì chỉ chuyên suy tưởng vê quan 
hệ giữa khoảng từ lão tử đến thức, sau có phát biểu ý nghĩa 
vô minh, hành được bao hàm trong đó. Đến khi giáo điều 
của Phật dần dần được chỉnh lý thì, cuối cùng đã quy kết 
đến mười hai chỉ. 


4- Ý NGHĨA 12 NHÂN DUYÊN CỦA PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY. 


Chi số của duyên khởi tuy có nhiều, nhưng quy kết lại 
thì có 12 chi. Song một vấn đề rất lớn là ý nghĩa của 12 
nhân duyên như thế nào? Theo truyền thuyết, Phật ngồi 
dưới cây bồ đề quan sát lý duyên khởi thuận và nghịch 
chiều (Lúc đó, đức Thế Tôn, vào canh một, quan sát duyên 
khởi luận và nghịch chiều (XVIH, p. 519). Nhưng Ni Kha 
Da thuyết minh vấn đề này rất đơn giản, nếu giải thích ý 
nghĩa đích xác của nó khiến cho ai cũng hiểu thì điều đó 
thật vô cùng khó khăn. Trong cuốn Nguyên Thủy Phật 
Giáo Tư tưởng Luận, tôi đã dự tưởng sự giải thích phát đạt 
về sau, nhưng ý nghĩa bao hàm trong Phật giáo nguyên 
thủy thì tôi đã thuyết minh theo ba lập trường. 

Thứ nhất, chuyên tầm cầu mối quan hệ của tình hình 
hoạt động hiện thực, nói rõ điều kiện kinh quá của lão tử. 
Điểm này, chủ yêu dẫn xuất từ nghịch quan theo duyên 
khởi khảo sát về sự kinh của tâm lý, suy định phần nào là 
đầu. 


144 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Thứ hai, đối lại với thuyết trên, lấy quan hệ hoành 
làm chủ, mà chuyên lấy quan hệ /zg làm chủ, từ kiến địa 
phát sinh, thuyết minh tình hình quan liên của hoạt động 
nội tâm, chủ yếu là sự giải thích theo thuận quan (anuloma 
desana, tôi gọi là hoàn quan). 

Thứ ba, là thuyết minh theo kiến giải về tình hình 
luân hồi trong tam thế. Thứ nhất khởi nguyên của Duyên 
khởi quan thuộc Hoa nghiêm hay Bát nhã hệ; thứ hai là 
nguồn gốc của duyên khởi quan thuộc Duy thức hệ; thứ ba 
là chủ trương của Hữu-bộ; đó là nguyên tuyên của Tam thế 
Lưỡng Trùng Nhân Quả. Đó là tôi dự tưởng ý nghĩa ấy mà 
đoán định như thế. 

Nhưng, đến năm nay (Đại chính năm thứ 14), đối với 
sự giải thích này, tôi sẽ theo hai phương diện đề phát biểu 
kháng nghị. Đó là ý kiến của Bác sĩ Vũ Tĩnh về giải thích 
truyền thông của 12 nhân duyên đăng trong tạp chí Tư 
Tưởng, sô ra tháng giêng, năm Đại chính, thứ 14 (thu vào 
Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu, quyên 2), và sự giải thích 
truyền thống về 12 nhân duyên của giáo sư Xích Chiểu 
đăng trong tạp chí Nghiên Cứu Tôn Hà cùng số tháng 
giêng (Tôn Giáo Nghiên Cứu Tạp chí, 2 - 1). Chủ trương 
của Bác sĩ Vũ Tĩnh cho rằng ý nghĩa nguyên thủy của 12 
nhân duyên chuyên lấy vô minh, tức vô tri, làm điều kiện 
căn bản mà muôn nói rõ cái chân tướng của đời người ở 
hiện tại, trong đó, thêm sự giải thích ý nghĩa thời gian phát 
sinh, thật đã xa hắn cái nguyên ý của nó, nhất là tương 
đương với sự giải thích theo lập trường thứ hai của tôi. Còn 
giáo sư Xích chiêu thì, trái lại, cho răng nguyên ý của 12 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 145 


nhân duyên vẫn là thuyết minh luân hồi luận của A-tỳ-đạt- 
ma, có thể nói, đây là ý kiến trái với sự giải thích theo lập 
trường thứ nhất và thứ hai của chính tôi. Sự giải thích của 
cả hai ông trên văn hiến, có tính cách quá chỉ li quá khảo 
chứng; khác hăn với lập trường đại quan của tôi. Tôi cho 
rằng cả hai đều đi đến cực đoan, rốt cục, không thể nắm 
được cái chân ý của Phật giáo nguyên thủy. Trước hết hãy 
nói về ý kiến của Vũ Tĩnh. Như tôi đã trình bày, đứng về 
phương diện từ duyên khởi quan phát kiến quá trình tâm lý 
mà nói, về điểm nói rõ chân tướng của sự hoạt động hiện 
tại, tuy không có gì sai khác, nhưng ông không nói rõ về 
quan hệ hoành và quan hệ tung mà, trong giáo lý Phật giáo, 
là ý nghĩa rất trọng đại của phương thức luân hồi. Đồng 
thời với sự thuyết minh quan hệ hiện thực, khi thuyết minh 
sự phát sinh của sự vật, Phật giáo cũng dùng danh từ duyên 
khởi. Nói một cách đơn giản, mắt lấy sắc làm duyên để 
khởi nhãn thức là nói sự phát sinh của nhãn thức, nếu đổi 
nó thành danh từ thì tức là duyên khởi, thuyết minh duyên 
khởi, như danh từ biểu thị, là phát sinh, bởi thế hàm ngụ ý 
nghĩa thời gian trong đó. Vả lại, trong các luận thư đã phát 
đạt sau này, nhìn vào sự giải thích 12 duyên khởi, cho dù 
đó không phải là ý nghĩa Tam Thế Lưỡng Trùng, nhưng lấy 
hình thái gì để trong đó thừa nhận sự phát sinh của thời 
gian, hay khai triển ý nghĩa thuận tự? Nếu Bác sĩ Vũ Tỉnh 
quyết định như thể thì tắt cả các luận sư (trong đó có Phật 
Âm) đều đã hiểu lầm chân ý của Phật. Huống nữa, nếu 
nhận xét theo một lập trường, thì e rằng cách xử lý về 
duyên khởi của Bác sĩ Vũ Tỉnh hạ thấp giá trị nhân sinh 
quan của Phật (những khuyết điển của Vũ Tỉnh là: 1-Là bất 


146 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


khả tri luận; 2-Là tại sao có 12 duyên khởi của người mà 
không có I2 duyên khởi của Phật? 3-Cho vô minh chỉ là ác 
đức là không đúng. 4-Cuối cùng trở thành chủ nghĩa thực 
chứng thuần nhiên). Tóm lại, sự giải thích của Bác sĩ Vũ 
Tỉnh duy chỉ coi thuyết Tam thế Lưỡng Trùng hay thuyết 
Nhị Thế Nhất Trùng là ý nghĩa đích thực của Duyên khởi 
luận. Đối với mọi người, giải thích ấy tuy có đưa ra phương 
pháp nhận xét cần thiết, nhưng nếu nó theo thuật ngữ -chỉ 
đứng trên lập trường tương hỗ duyên - thì đã quên mất ý 
nghĩa dị thục duyên hay nghiệp duyên tôi, cho nên, rốt cục, 
đó chỉ là quan sát phiến diện, chúng ta cần ghi nhận điểm 
này. thứ đến sự giải thích của giáo sư Xích Chiểu. Sự giải 
thích này là thuyết minh cách giải thích truyền thống của 
A-tỳ-đạt-ma, bởi thế, nó cũng khế hợp ý nghĩa của Ni Kha 
Da. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng có thể tán 
thành được. Nhưng, điểm chúng ta không tán thành là, cách 
giải thích ấy duy chỉ theo hệ lệ thời gian mà quyết định là 
luân hôi luận. Nó đã không để ý đến quan hệ hoành, và, 
nếu đứng trên lập trường của A-ty-đạt-ma mà nhận xét, thì 
cho dù có đúng như thế đi nữa, nhưng quyết không nắm 
được toàn ý nghĩa thực của Phật giáo nguyên thủy. 


Như vậy, nhận xét theo ba điểm quan hệ hỗ tương, 
quan hệ khai triển, và quan hệ dị thục cho đến nay tôi vẫn 
tin rằng sự giải thích của tôi gần với chân ý của Phật giáo 
nguyên thủy. Đương nhiên, các giải thích thứ hai về phát 
triển rất có thể gặp phải nhiều nghị luận bất đồng, chính tôi 
cũng đã dự liệu điều đó, nhưng, nếu suy cứu ra thì tư tưởng 
duyên khởi tiễn đến đây là sự tổng hợp của duyên khởi hỗ 
tương thứ nhất và duyên dị thục thứ ba, tuy thuyết minh có 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 147 


hơi quá, nhưng tôi nhận là trong đó có diệu nghĩa của 
duyên khởi quan, dự tưởng tư tưởng Duy thức mà lập thành 
giải thích đó; tôi tưởng độc giả cũng hiểu như thế. 


5- DUYÊN KHỞI QUAN CỦA A-TỲ-ĐẠT-MA. 

Trở lên, mới nói về bối cảnh duyên khởi quan của A- 
tỳ-đạt-ma, nhưng đến A-tỳ-đạt-ma thì đuyên khởi được giải 
thích như thế nào? Vấn đề này, như đã thấy ở trên, duyên 
khởi của Phật giáo nguyên thủy có nhiều cách giải thích, 
và, để thích ứng, đến A-tỳ-đạt- -ma cũng có nhiều thuyết 
minh bất đồng. Nếu nói một cách tổng quát về đặc sắc của 
đôi bên thì, Phật giáo nguyên thủy đặt nặng ở phương diện 
nghịch quan, đến A-tỳ-đạt-ma thì lại lấy thuận quan làm 
chủ, còn nghịch quan, trái lại, chỉ chiếm địa vị khách mà 
thôi. Mà theo sự quan sát thuận quan, cũng lấy luận lý hay 
phát sinh làm chủ. Trong khi Phật giáo nguyên thủy thuyết 
12 chi cũng có, mà thuyết 9 chi, 10 chỉ cũng có. Đến A-tỳ- 
đạt-ma thì hiển nhiên lấy 12 chỉ làm thông tắc duyên khởi, 
còn thuyết 9 chi, 10 chỉ thì được coi là tỉnh lược của thuyết 
12 chi; đó là một đặc trưng lớn (về quan hệ 10 chị, 12 chì 
xem Bà-sa, quyền 24, Đại chính, 27, trang 124, thượng, và 
Visuddhimagøa, chap. 17). Tóm lại, vấn đề duyên khởi 
quan của A-tỳ-đạt-ma, xuất phát từ vô minh đến lão tử, 
trong 12 đoạn ấy, nên cách giải thích như thế nào? Có thể 
nói, 12 chỉ thuận quan là nguôn gốc phát sinh sự giải thích 
của A-tỳ-đạt-ma, điều này tuy có vẻ hơi chi tiết nhưng cần 
phải đặc biệt chú ý. 


148 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Như vậy, đối với duyên khởi, các bậc A-tÿ-đạt-ma 
luận sư giải thích như thế nào? Vấn đề này tùy theo thời kỳ 
và các luận thư mà có ít nhiều bất đồng. Nhưng nếu nói 
một cách khái quát thì dùng 12 duyên khởi để thuyết minh 
quan hệ sinh khởi dồng thời tồn tại, của tâm lý, luân lý và 
vận mệnh, trong đó, quá khứ, hiện tại, vị lai, đặc biệt muốn 
lấy hiện tại quy định vấn để luân hỏi vị lai, không thuyết 
minh một cách quá nghiêm khắc về sự liên lạc giữa các chỉ: 
đó là một đặc trưng lớn trong sự kết cầu của các luận thư ở 
thời kỳ đầu. Từ đó, dần dần trọng về phương diện quan hệ 
dị thời (luân hồi luận), còn về phương diện đồng thời tồn 
tại thì, trái lại, chỉ được giải thích một cách thứ yếu là sự 
kết cấu của các luận thư A- -tỳ-đạt-ma thuộc thời kỳ sau. 
Như Pháp Uẫn Túc Luận (quyên 11, phẩm Duyên khởi, Đại 
chính, 26, trang 505, thượng), Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm luận 
thuyền 12, Duyên phố Đại chính, 28, trang 606, trung - 
Tỳ-bà-băng-già (p. 135), đại khái đều là phương pháp 
thuyết minh đại biểu cho thời kỳ đầu. Đối lại, về luận bộ 
Bắc phương, thì như Phát trí luận, Đại tỳ Bà-sa luận, Câu- 
xá, luận; và về luận bộ Nam phương thì như Thanh Tịnh 
Đạo luận (chương 17), A-tỳ-đạt-ma pháp yếu luận (chương 
8) v.v... là đại biểu cho phương pháp thuyết minh thuộc 
thời kỳ sau. 

6- SỰ GIẢI THÍCH VẺ 12 NHÂN DUYÊN CỦA A-TỲ- 
ĐẠT-MA THỜI ĐẦU. 


-_ Bây giờ, trước hãy nhận xét đại cương của thời kỳ 
đâu. Trong Duyên khởi của A-tỳ-đạt-ma luận, thì như Tỳ- 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 149 


bà-băng-già '"” đại khái là đại biểu cho thời kỳ rất sớm. 


Nhưng bản văn trong Tỳ-bà-băng-già quá giản yẾu, những 
chỉ tiết không được biết, nên ở đây không bàn đến mà chỉ 
nói đến Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm luận và Pháp Uẫn Túc Luận 
được nhận là có liên lạc mật thiết với Tỳ-bà-băng- già. 
Những luận này xử lý mỗi chi duyên khởi thủy chung vân 
coi đó là tình hình có liên quan đến hoạt động sinh lý và 
tâm lý hiện thực, lây đó làm cơ bản, như đã nói ở trên, 
muốn thuyết minh mối quan hệ giữa đồng thời tổn tại và dị 
thời nhân quả. Giả sử do vô minh mà có hành thì làm thế 
nào để nhận xét được vô minh? Trước đưa ra định nghĩa vô 
minh có nghĩa là vô tri, do vô tri'"" này mà tạo khởi phúc 
nghiệp, phi phúc nghiệp và bất động nghiệp. Vô minh hiện 
tại khởi ba nghiệp hiện tại thành ra vô minh duyên hiện tại 
thành (Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm luận văn). Lại do bất thiện 
hành; chết đọa địa ngục, thiện hành sinh cõi trời, bất động 
hành sinh cõi Vô sắc, tức vô minh duyên với hành hiện thế, 
lại thêm duyên hành vị lai, trải qua hiện tạI,vị lai đỀ nói rõ 
trạng thái duyên của vô minh. Đến ý nghĩa hành duyên 
thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ thì cũng 
qua hiện tại và vị lai như trên. Pháp Uấn Túc Luận và Xá- 
lợi-phất-a-tỳ-đàm luận đại khái cũng nhất trí. Trở xuống, 


lộ Vibhanga theo ba chủ lập cước của hetu, sampayutta, sanamnann mà với 
duyên khởi —p, 135£. 


HC minh, Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm luận giải thích là bất thiện căn sỉ (Đại 


chính, 28, trang 605, trung). Pháp Uấn Túc Luận đưa ra nhiều sự hạng để giải 
thích và tri một cách rất tường tế, như: tiền tế vô tri, hậu tế vô tri, vô tri đối 
với Phật, Pháp, Tăng, Tứ Đế, nhân quả v.V.. . (quyền I1 Đại chính, 26, tr. 
595, hạ). Tỳ-bà-băng-già giải thích về Tứ để có vô tri (Vibhanga p, 135). 


150 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


các chi từ lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ và hữu chỉ thuyết minh 
ở hiện tại mà không đề cập đến vị lai. Lại từ hữu'” đến 
sinh thì bất luận là Tỳ-bà-băng- già”, Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm 
luận hay Pháp Uấn Túc Luận đều coi nó như sự tương tục 
sau khi chết, không chó là quan hệ hiện tại, về điểm này, cả 
ba bộ luận đại lược cũng nhất trí.Nếu đem lập thành đỗ 
biểu một cách đơn giản thì 12 duyên khởi quan của Xá-lợi- 
phất-a-tỳ-đàm luận, của Pháp Uấn Túc Luận (trong đó, bao 
hàm Tỳ-bà-băng-già) sẽ là: ¬ 
Vô minh - hành...................... j TƯ PT QUETDNEINN 

- tương quan hiện vị 
HànheetHHeCtsaixa2s0a se. [ tương quan hiện hiện 

- tương quan hiện vị 
- tương quan hiện hiện 


Danh sắc -lục nhập................... Ắ tờ quäñ Tiến vĩ 


Lục nhập- Xúc-Thụ-Á¡-Thủ..... -ˆ tƯƠHE quan ng m 
-tương quan hiện vị 


HỮU 1:2 002)Á2 1666.126005 0062616, 354 x00 lu tương quan hiện hiện 
HỮữU2:9H1Hs 2y Asdss0Äeiiasesai tương quan hiện vị 
Sinh - Lão tữ 


" Pháp Uân Túc Luận, quyên 12 (Đại chính, 26, trang 509, trung) Xá-lợi- 
phât-a-ty-đàm luận, quyên I2 (Đại chính, 28, trang 610, hạ). 


bà Vibhaga p, 137 nói là: Tattba takamù bhavapaccaya Jat!? Ya tesam 
sayttanam tamhi saffanikyeJatl sanjati okkapti abhimibhatti khandhnam 
pàtubhavo ayatanànam patilàbho: ayam vuccati bhavapaccya Jàt (XI). Lại 
nữa, Xá-lợi-phẩt-a-tỳ-đàm luận, quyên 12 (Đại chính, 28, trang 612, thượng) 
nói “Tại sao có duyên sinh? Nếu các chúng sinh, trong những loại chúng 
sinh, trọng sinh, thụ thai, xuất thai, đắc sinh, các ấm đầy đủ, chúng nhập hòa 
hợp, gọi là sinh”. Trong Pháp Uấn Túc Luận (Đại chính, 29, tr. 512, hạ) còn 
nói rõ hơn về tướng trạng của nó. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 151 


Tức là đem quan hệ tung và quan hệ hoành giao thoa 
với nhau làm thành ý nghĩa 12 duyên khởi: đó là kiên giải 
của A-tỳ-đạt-ma luận thư ở thời kỳ này. 


7- ĐẶC BIỆT VÉ HAI MƯƠI BÓN DUYẼN. 


Theo thuyết Hai mươi bốn duyên để muốn đứng trên 
tất cả lập trường phức tạp mà thuyết minh Mười hai duyên 
khởi là Thanh Tịnh Đạo luận của Phật Âm thuộc luận bộ 
Nam phương, phần giải thích về tuệ địa trong chương I7. 
Đặc trưng có Thanh Tịnh Đạo luận là lẫy 24 duyên làm tiêu 
chuẩn để nói rõ 12 chi có những tác dụng của duyên nảo. 
Vì muốn thấy mỗi quan hệ giữa chúng nên sợ có hơi phiền 
tỏa, nhưng không thể không bắt đầu thuyết minh từ 24 
duyên trước. Hai bốn duyên là: 

I- Nhân duyên. Ở đây, chủ yếu chỉ ý nghĩ động cơ 
thiện, ác, lấy tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô SĨ gỌI là sáu 
nhân. Đó là thuyết minh của A-tỳ-đạt-ma pháp yếu luận 3-4 
(Compendium of Philosophy, p. 113). 

2- Sở duyên duyên. 

3- Tăng thượng duyên. Đây là tác dụng động tâm: 
“Nghĩa là, cái gì chủ động khiến có thể đắc pháp, là Tăng 
thượng duyên” (Vism, p. 534). Có khi chỉ cho bốn pháp 
dục, tinh tiến, tâm và tư duy (Vism, p. 534), mà nói là: bất 
luận pháp nảo, lẫy pháp đó làm chủ, các pháp do tâm, tâm 
sở phát sinh làm duyên tăng thượng cho các pháp khác 
(Vism, p. 534). 

4 - 5- Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, Thanh 
Tịnh Đạo luận bảo cả hai duyên này mang cùng một ý 


152 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nghĩa, tức là tác dụng của một tâm làm duyên dẫn khởi tác 
dụng của tâm khác. Lại nữa, vô gián duyên là nhãn thức 
giới và các pháp tương ưng của nó, và ý giới cùng các pháp 
tương ưng của nó là duyên của vô gián duyên (Vism, p. 
534, Tikapatthana). 

6- Câu sinh duyên, hay Đồng sinh duyên. Như đèn và 
ánh sang là duyên đồng tính. Như bốn uâẫn vô hình (thụ, 
tưởng) hành, thức) hỗ tương bắt ly, gọi là Câu sinh duyên. 

7- Hỗ vi duyên hay Tương hỗ duyên. Như hai cây gậy 
dựa vào nhau mà đứng được, hay như sự thành lập của bốn 
uẩn vô sắc cũng dựa vào duyên này. 

8- Y duyên, là tướng nhiếp trì, hay tướng y chỉ, pháp 
hữu dụng gọi là y duyên, Như bốn uẫn vô sắc cũng có trong 
duyên này. 

9- Cận y duyên. đại lược cũng đồng nghĩa với y 
duyên ở trên, bất quá đặc biệt trong sở y, trong khi làm 
duyên để sinh ra một kết quả đặc định thì gọi là cận y 
duyên (Vism, p. 536). Duyên này chia thành ba loại là Sở 
duyên, Vô gián và Tự tính. Sở duyên cận y duyên là lấy 
một đối tượng nhất định làm chủ (như tu giới, định, tuệ). 
Vô gián cận y duyên là thiện uân trước làm nhân duyên cho 
sự phát sinh thiện uẫn sau, Tự tính cận y duyên có nghĩa là 
tự nó làm nhân cho sự phát sinh của chính nó. Thiện nghiệp 
sinh thiện nghiệp chăng hạn, chính là duyên này. 

10 - 11- Tiền sinh duyên và Hậu sinh duyên. Pháp đã 
sinh làm trợ duyên cho pháp hiện tại phát sinh, là Tiền sinh 
duyên; pháp sinh sau ở tác dụng tiên khởi (như các pháp 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 153 


tâm, tâm sở sinh sau, đối với thân thê tiền sinh, như đứa trẻ 
lấy sữa mẹ làm duyên), gọi là Hậu sinh duyên. 

12- Tương tục duyên. Nghĩa là thiện pháp làm duyên 
cho thiện pháp sau (tập quán?). 

13- Nghiệp duyên. Nghĩa là thiện, ác nghiệp đối với 
dị thục họa, phúc, gọi là Nghiệp duyên. 

14- Dị thục duyên. Nghĩa là tính tịch tĩnh là cho đắc 
pháp dị thục, gọi là dị thục duyên (Vism, p. 538). 

15- Thực duyên. Là bốn cách ăn để duy trì sắc và vô 
sắc. 

16- Căn duyên. Là 22 căn, mỗi căn làm duyên cho 
một pháp nào đó phát sinh. 

17- Thiền duyên. Là Thất thiền chỉ: làm nhân đề phát 
sinh thiền định. 

18- Đạo duyên. Là Đạo chỉ, đối với pháp tương ưng 
đạo và y xứ sắc, theo ý nghĩa đạo duyên mà thành duyên 
(Vism, 539). 

19- Tương ứng duyên. Là tính tương ứng đồng nhất 
sư, đồng nhất sở duyên, đồng nhất sinh, đồng nhất diệt, làm 
cho được các pháp vô sắc, gọi là tương ứng duyên. 

20- Bất tương ứng duyên. Là tính phi đồng nhất sự 
(tương ứng), làm cho được các sắc pháp, gọi là bắt tương 
ứng duyên; lại như các pháp vô sắc đối với các sắc pháp, 
gọi là bất tương ứng duyên (Vism). 

21- Hữu duyên. Là hữu tính lẫy hiện tại làm tướng, 
chỉ trì pháp đồng dạng làm cho được các pháp, là hữu 


154 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


duyên. Như sự quan hệ giữa bốn uẫn hỗ tương bốn đại, 
danh sắc thác thai, tâm và tâm sở v.v... 

22- Vô hữu duyên. Là tâm, tâm sở đăng vô gián diệt 
đối với tâm, tâm sở hiện tại là vô hữu duyên. 

23- Tạ diệt duyên. Đại lược tương đồng với vô hữu 
duyên. 

24- Phi tạ diệt duyên. Giống với hữu duyên "” của Xá- 
lợi-phẩt-a-tỳ-đàm luận, quyên 25; rồi lại chỉnh lý thuyết 10 
duyên là thuyết 4 duyên; về điểm này, tôi đã nói qua rồi. 


8- SỰ GIẢI THÍCH VẺ 12 NHÂN DUYÊN CỦA 
PHẬT ÂM. 


Trong luận, Phật Âm đưa ra 24 duyên, chiếu theo 
quan hệ đó, muốn quy định sự hỗ tương giữa 12 chỉ là đặc 
sắc của ông về phương pháp giải thích 12 duyên khởi. Sự 
thuyết minh của ông rất phiền tỏa và Tât khó hiểu, và đối 
với người không thông thạo nhiều về tiếng Ba-li như tôi, tất 
nhiên là có chỗ không được hiểu rõ lắm. Cái ý thú của nó 
đại khái là dùng 12 duyên khởi để hiển bày sự phát sinh của 
hiện thực tồn tại và mối quan hệ y tồn, đồng thời, đem kết 
hợp với luân hồi luận để muốn nói rõ cái tướng trạng luân 
hồi trong tam thế: đó chính là ý thú xác thực của nó. Ở đây 
không thê kế ra tất cả, nhưng phải liệt cử vài ba điểm để 
nhận xét. 


é Sự thuyết minh giản lược về 24 duyên, xem Visuddhinagga, pp, 522 — 
541. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 155 


Trước hết, hãy bắt đầu từ ý nghĩa vô minh duyên 
hành. Cái gọi là vô minh, theo Phật Âm, là lẫy vô tri làm 
tướng, lấy manh muội làm dụng, thủ hình ấn tàng, và lậu 
làm duyên. Hành, lẫy hành vi làm tướng, lấy nỗ lực làm 
dụng, thú hình ý chí, và lẫy vô minh làm duyên (Vism 
XVII, p. 528). Mà hành, như đã nói ở trên, chia ra phúc 
nghiệp (thiện hành), phi phúc nghiệp (ác hành và bất động 
nghiệp (sắc, vô sắc định). Do đó, vẫn đề được đặt ra ở đây 
là: vô minh y theo lý do nào mà duyên với hành? Duyên có 
hai thứ thuận duyên và nghịch duyên; bởi thế, vô minh khi 
là duyên mà khởi hành cũng có hai thứ đó. Do thiện hành, 
ác hành, bất động hành mà vô minh, khi là nghĩa duyên, 
không thê không có sự sai biệt. Như vậy, để diệt vô minh, 
khi sinh khởi thiện hành ở Dục giới hệ, về điểm làm đối 
tượng, vô minh trở thành là sở duyên duyên. Lại lấy cùng 
mục đích, như ta bá thí, tu Sắc giới định, vô minh, về điểm 
làm cơ duyên sinh khởi các sự nghiệp ấy, đối với thiện 
hành làm duyên, là vô minh duyên hành. Đây là đều nghịch 
duyên. Trái lại, đối với ác hành, vì có vô minh là thuận 
duyên, nên lại thêm nhiều ý nghĩa. Thanh Tịnh Đạo luận 
nói: nhất ban hành ác hành thì vô minh thành nhân duyên, 
câu sinh duyên, tương hỗ duyên, y duyên, tương ứng 
duyên, hữu duyên và phi tạ diệt duyên v.v... mà nói tác 
dụng: lại đối với bất động hành thì vô minh duy chỉ thành 
cơ duyên mà thôi. Bất động hành về tính chất, không đi 
song song với vô minh. 

Thứ đến, nói về tình hình do Hành mà có thức. Cái 
gọi là Thức, theo Phật Âm, lấy tri làm đặc tướng, lẫy tối sơ 
làm dụng, lấy luân hồi tái sinh làm biểu hiện và lẫy hành 


156 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


làm duyên (Vism, 528). Tức ý nghĩa thác thai luân hồi đầu 
tiên. Theo ý nghĩa ấy, Thức được gọi là Dị thục. Nhưng 
không cho thức là nhất thê mà là sáu thức. Tác dụng của 
duyên ở đây như thế nào? Do có nhiều thứ Hành nên về 
phương diện thức sinh khởi cũng có nhiều thức, nhưng nếu 
nói một cách tổng quát, thì do hai thứ nghiệp duyên và cơ 
duyên mà hành duyên thức (Vism, pp. 547-8). Tức các 
hành là nghiệp tích tụ, lẫy phương diện phát sinh hậu thức 
làm duyên, là nghiệp duyên, lấy hành làm cơ duyên mà 
phát sinh thức, là cơ duyên (quan hệ giữa hành và thức hết 
sức phức tạp). Như vậy, Phật Âm cho thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thụ, ái, thủ, hữu là trạng thái hoạt động hiện tại, tự 
chúng đều phát triển quan hệ, đồng thời, đứng trên lập 
trường đồng thời tồn tại mà nói, phải dựa vào các duyên để 
thuyết minh chúng, nhưng, nếu đi sâu vào chi tiết của mỗi 
thành phần thì sợ quá phiến tỏa, bởi thế, ở đây không bàn 
đến. 

Sau hết, là duyên từ hữu đến sinh, Cái gọi là hữu là 
lây “nghiệp và nghiệp quả làm tướng, lấy tồn tại và làm cho 
tồn tại làm dụng, trình hiện thiện, ác, vô ký làm hiện tượng, 
lấy thủ làm duyên” (Vism, p. 528). Ở đây duy chỉ nói hữu 
lấy nghiệp hữu làm chủ, hữu duyên sinh là do hai thứ 
nghiệp duyên và cơ duyên (Vism, p. 575). 

Cứ theo Phật Âm, thì 12 nhân duyên trên đây, trên đại 
thể, vẫn lẫy luân hồi làm chủ, dự tiên thuyết minh trạng thái 
tương quan tương liên đồng thời tồn tại, trong đó, có cả 
quan hệ tung và quan hệ hoành. Đặc biệt quan hệ tung, hiển 
nhiên đã phối hợp 12 nhân duyên với tam thế. Lấy vô minh 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 157 


và hành làm quá khứ, lấy tám chi thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thụ, ái, thủ và hữu làm hiện tại, lấy sinh lão tử làm vị 
lai. Phật Âm cho vô minh và ái là căn, nguyên của luân hồi, 
nghĩa là, vô minh ở quá khứ là nguồn gốc của sinh ở hiện 
tại, ái ở hiện tại là đầu mối của sinh ở vị lai. Căn cứ vào đó 
mà nhận xét thì hiển nhiên ta thấy Phật Âm đã thái dụng 
thuyết Tam Thế Lưỡng Trùng. 


9- SỰ GIẢI THÍCH VÉ 12 NHÂN DUYÊN VÀ BẮC 
PHƯƠNG TRUYÈN. 


Trên kia, là ý kiến của A-tỳ-đạt-ma ở thời kỳ đầu, và 
tiếp sau đó, là ý kiến của Phật Âm nhưng tiến lên một bước 
nữa, thuyết hoàn chỉnh nhất của A-tỳ-đạt-ma do Bắc 
phương lưu truyền thì như thế nào? Vì thuyết này dần dần 
đã được coi là phương pháp thuyết minh về hình thức luân 
hồi và đã trở thành ưu thế: đó là sự thật cần được chú ý. 
Trong luận Phát Trí quyền I (Đại chính, 26, trang 921, 
trung), 12 chỉ được phối hợp với tam thế; vô minh và hành 
phối hợp quá khứ; làm chi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thụ, ái, thủ và hữu phối hợp hiện tại; hai chi sinh và lão tử 
phối hợp vị lai, điều đã được nói qua ở trên. Đến luận Bả- 
sa, giải thích điểm này, tuy dẫn dụng ý kiến của các luận sư 
hàm ý quan hệ đồng thời tồn tại, nhưng lại quy tất cả về 
phương diện ý nghĩa thời gian hệ lệ: đó là một sự thật hiển 
nhiên. Bà-sa, nói: có bốn loại!'" duyên khởi: sát na, liên 
phọc, phận vị và viễn tục. 


Tại Xuất xứ của bốn loại duyên khởi: Bà sa, quên 22 (Đại chính, 27, tr. l17, 
hạ); Câu xá, quyên 9; Chính lý, quyên 27 (Đại chính, 29, trang 493, trung). 


158 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Tựu trung, sát na duyên khởi nghĩa là sự hoạt động 
trong một sát na đã có toàn thê 12 chỉ. tức duyên khởi đồng 
thời tồn tại, phải nương nhau để cùng tồn tại, Bà-sa, bảo đó 
là chủ trương của tôn giả Thiết ma đạt đa “Nếu khởi lòng 
tham, giết chúng sinh thì tâm thiện tương ưng với tâm sĩ là 
vô minh, tương ưng với tư là hành, tương ưng với tâm là 
thức, khởi hữu biểu nghiệp tất cả có câu thời danh sắc, các 
căn đều giúp đỡ nhau tức là danh sắc và lục xứ, tương ưng 
xúc là xúc, tương ưng thụ là thụ, tham là ái, tương ưng các 
phiền não là thủ, khởi hai nghiệp thân khẩu là hữu, các 
pháp sinh khởi tức là sinh, biến dị là lão, hoại diệt là tử” 
(Bà-sa, quyền 23, Đại chính, 27, trang I1S, hạ). Thuận 
chính lý, quyền 27 (Đại chính, 29, trang 493, hạ) bảo là 
Thượng tọa (Kinh bộ?) Tọa bảo thuyết này không hợp lý, 
trái với Thánh giáo, vì trong một sát na không có nhân 
quả”. Song, bản thân Chính lý thì lại phản đối ý kiến 
Thượng tọa là cho một sát na là khả năng. Chắng hạn, 
Chính lý, quyên 27, nói: “Phật nói nhiều nghĩa duyên khởi, 
không thể tin một mà bỏ tất cả nghĩa khác”. Lại nữa, trong 
Giải thoát đạo luận của Ưu Ba Để Sa, quyền 10, cũng lẫy 
tác dụng của nhất tâm pháp (như khi mắt thấy sắc, khi 
người ngu khởi ái) để luận về 12 duyên, và cuối cùng, kết 
luận: “Như thế trong một sát na thành 12 nhân duyên” để 
thừa nhận sát na duyên khởi (Đại chính, 32, trang 450, cột 
dưới). 

Liên phọc có nghĩa là mỗi chi, trong 12 chi đều theo 
thứ tự ràng buộc và ước chế với nhau, không xen hở, và 
cũng có ý nghĩa liên hệ thời gian với thuyết một sát na kê 
trên. Khi thuyết minh về Liên phọc duyên khởi, Chính lý, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 159 


quyền. 27, nói: “Liên phọc duyên khởi là đông đị loại, nhân 
quả nối liền không xen hở mà khởi. Như Khế kinh nói, vô 
minh làm nhân sinh rất tham nhiễm; sự sáng suốt (minh) 
làm nhân sinh ra không tham nhiễm” (Đại chính, 29, trang 
494, trung). Bả-sa, bảo sát na duyên khởi và Liên phọc 
duyên khởi không những chỉ hạn trong hữu tình mà quy tắc 
duyên khởi của tất cả các pháp hữu vi (Bà-sa, quyên 23, 
Đại chính, 27, trang I17, hạ; Câu-xá, quyên 9), 

Thứ ba Phận vị và thứ tư Liên tục chính là nói rõ 
trạng thái luân hồi của hữu tình. Phận VỊ, Xuyên qua tam 
thế, nói rõ trạng thái hoạt động và tồn tục của hữu tỉnh. 
Liên tục, theo sự giải thích của Chính lý, là ' “tiền, hậu tế, có 
thuận hậu thụ và bất định thụ nghiệp phiền não, bởi thế là 
vô thủy luân chuyển” (Chính lý, quyên 27, Đại chính, 29, 
trang 494, thượng). Bà-sa, nói: tuy có bốn loại đuyên khởi 
nhưng mục tiêu của 12 chi chuyên lấy thời phận, tức Phận 
vị duyên khởi làm chủ, cho đó mới thật là thuyết minh về 
luân hồi luận và bản ý của Bả-sa (Bà-sa, quyền 23; Đại 
chính, 27, trang 118, hạ). Câu-xá cũng thừa kế thuyết này. 


160 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN LUẬN VÀ 
HÌNH THỨC LUẦN HÒI 


1- LỜI TỰA. 


Trong nhiều ý nghĩa, Duyên khởi dần dần liên quan 
đến ý nghĩa hình thức luân hỏi luận nhiều hơn, bởi thế, sau 
đây tôi tưởng nên chuyên đứng trên lập trường này để 
thuyết minh ý nghĩa 12 duyên khởi. Ở đây, có ba đề mục có 
thê kiểm thảo. Thứ nhất, về tự thê của chỉ trong 12 chỉ, nói 
cách khác, I2 chỉ là sự liên tục của những biệt vật hay chỉ 
những hiện tượng khác nhau của một thê đồng nhất? Thứ 
hai, lây đó làm sự thuyết minh luân hồi, phối hợp tam thế, 
thì cái phương pháp quy định quan hệ nhân quả của chúng 
như thế nào? Thứ ba, ý nghĩa của mỗi chi trong 12 chi như 
thế nào? 


2- TỰ THẺ CỦA CÁC CHI TRONG 12 CHI. 


Trước hết hãy nói về tự thê của các chỉ. Trong 12 chị, 
mỗi chi tuy đêu có tên và tác dụng khác nhau, nhưng, nếu 
coi đó là sự tồn tại liên tục của một hữu tình, thì các chỉ 
không tách rời khỏi quan hệ của những yếu tổ cấu thành 
hữu tình đó là năm uân (hay bốn uẫn). Nói theo thuyết ngũ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 161 


uẩn thì hữu tình cho đù hoạt động có mờ, tỏ khác nhau, 
nhưng thường trong một lúc có đủ cả sắc, thụ, tưởng, hành 
và thức. Trái lại, theo thuyết 12 chi thì hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ đều đặt vào những vị trí 
riêng biệt. Do đó vấn đề được đặt ra là: bản thê của các chỉ 
trong 12 chi tuy là ngũ uấn, nhưng đó là phương diện 
cường thắng mà lập danh, hay là năm uân phải trải qua quá 
trình của 12 chi mới thành được ý nghĩa của chúng? Nói 
theo chủ ý của duyên khởi luận xưa nay thì các chi chủ yếu 
là thuyết minh quá trình hoạt động của hữu tình, tuy lấy 
trạng thái hoạt động làm chủ, nhưng lại muốn coi đó là 
thực tại thì tất nhiên, trong đó sẽ biến thành xung đột. Đối 
chiếu Nam truyền, thì như Thanh Tịnh Đạo luận vẫn cho 
các chi là ý nghĩa trạng thái kế khởi tương tục, không thừa 
nhận trong mỗi chi có đủ năm uẫn, cứ Bắc truyền, Kinh bộ 
cũng cùng quan điểm như trên, cho răng vô minh, hành, 
thức, danh sắc, tất cả ở vào vị trí biệt lập, không thừa nhận 
thuyết Ngũ uần cụ bị. Thuyết minh tường tận về điều này là 
Thuận chính lý, quyền 27 (Đại chính, 29, trang 404, trung). 
Luận này bảo đó là chủ trương của Thượng tọa và đưa ra 
sáu lý do để phản đối thuyết Phận vị. Tức là, nếu thừa nhận 
thuyết Phận vị, sẽ có những điểm không thích hợp sau đây: 

1- Khi mới kết sinh, toàn thể năm uẫn tương tục trong 
hữu tình quyết không thể duyên khởi. Kinh nói (Đại Duyên 
phương tiện kinh) thức nhập thai không có thác thai sao? 

2- Nếu như thế thì đạo lý hoặc nghiệp theo thứ tự sinh 
sẽ không có một chút ý nào cả. 


162 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


3- Nếu bảo các chi trong 12 chỉ là do ngũ uân cấu 
thành thì đạo lý nhân sai biệt cũng mất hết ý nghĩa, vì 
không phải tất cả nhân đều có thê sinh tất cả quả. 

4- A-la-hán nếu ở ái vị hay thủ vị mà đắc A-la-hán, 
nếu chỉ lẫy ái hay thủ làm phận vị thì người đó nên phải 
không có ái duyên thủ và thủ duyên hữu vị. Hữu-bộ, đối 
với ái vị hay thủ vị thành A-la-hán, thừa nhận không có ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu. Ý kiến của Kinh bộ, tương 
đương với quá trình sinh hoạt theo tuổi tác, đại khái không 
giống với ý kiến trên. 

5- Thụ là duyên sinh ái, ái là duyên sinh thủ, tuy là 
những hiện tượng thường khởi, nhưng nếu bảo là phận vị, 
thì những hiện tượng đó duy chỉ có một lần, sẽ không khởi 
lại nữa. 

6ó- Như vậy, hiển nhiên không trái với ý nghĩa Kinh 
rồi sao (Đại chính, 29, trang 494, trung)? Thế Thân, trong 
Câu-xá, luận, nói “Truyền hứa ước vị thuyết, tòng thăng lập 
chi danh”. Ở đây nói “truyền hứa” hiển nhiên là có ý ủng 
hộ lập trường của Kinh bộ. Đối lại, trước sau vẫn chủ 
trương thuyết phận vị, tự thể của 12 chỉ tuy là năm uẫn, 
nhưng cái phương pháp trác việt để biểu hiện chúng thì duy 
chỉ tạm thêm danh xưng vô minh, hành v.v... mà luận cứu, 
đó là Hữu-bộ (Bà-sa, quyền 23, Đại chính, 27, trang 118, 
hạ, chủ trương trong mỗi chi đều đủ năm uân, không phải 
trong một sát na có 12 chi). Chủ trương là Thanh Tịnh Đạo 
luận hay Kinh bộ là chuyên nói về duyên khởi hiện tượng, 
đặt nặng về phương diện tác dụng, phương pháp nhận xét 
thắng thắn của họ tuy có khí vị khế hợp với nguyên ý, song, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 163 


đã đứng trên lập trường duyên khởi thời phận như trên, nên 
cuôi cùng, như Hữu-bộ đã nói, về điểm không điều hòa 
được với thuyết Ngũ uân, không thể không công nhận là 
vẫn chưa được hoàn toàn. 


3- MƯỜI HAI CHI VÀ THỜI PHẬN. 


Thứ đến, lấy 12 chi phối hợp với tam thế là thừa nhận 
thuyết Thời phận duyên khởi. Như đã nói ở trên; vô minh 
và hành phối hợp với quá khứ, tám chi từ thức đến hữu 
phối hiện tại, còn sinh và lão tử thuộc vị lai. Điểm này, 
Thanh Tịnh Đạo luận hay Phát trí luận đều thừa nhận. 
Nhưng vấn đề được đặt ra là: khi lấy đó làm hệ lệ nhân quả 
thì tảm chi ở hiện tại nên phải phân phối như thế nào? Tám 
chỉ hiện tại tuy là quả quá khứ, nhưng đối với vị lai cũng có 
thể là nhân, chỗ nào là quả? Đó lại là một vấn đề nữa. 
Thuyết hoàn chỉnh nhất tuy là thuyết Tam thế Lưỡng 
Trùng, nhưng trong đó có nhiều phân loại pháp, sau đến 
Duy thức phái của Hộ Pháp thu dụng thuyết Nhị Thế Nhất 
Trùng, cứ xem sự thực này cũng đủ rõ. Thuyết Tam Thế 
Lưỡng Trùng được Hữu-bộ và phái Nam phương tiến bộ 
thu dụng. Đồ biểu như sau: 


164 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


- Vô minh 
- Hành 


— Quá khứ - - Nhân¬ 


- Thức 

- Danh sắc 
- Lục nhập 
- Hiện tại —- Xúc 

- Thụ 
-ÂÁij——_—___DDD 
- Thủ r Nhân 
- Hữu 


3un+) }ÿIN 


TAM THE 


Quả - 


___ _Sinh 
— Vilai -ÌTgot_ —— †Quả - 


3un+) }ÿN 


Nhưng tính chất luân hồi không những chỉ nói rõ 
nguyên nhân làm chỗ dựa cho sinh và lão tử, mà còn nói rõ 
cái tác nghiệp tích tụ đến sinh và tử, đồng thời lại muốn 
thuyết minh lý do sinh ra đời vị lai và lão tử, cho nên Tam 
Thế Lưỡng Trùng duy chỉ là hình thức đại khái, chứ không 
phải sự thuyết minh hiển bày luân hồi. Đồ biểu trên tuy tính 
từ quá khứ, nhưng để nói rõ tình hình luân hỏi, lại cầẦn phải 
lấy tám chi hiện tại, hay hai chỉ vị lai làm điểm xuất phát. 
Song, nói đúng ra, trong tám chi hiện tại đều bao hàm vô 
minh hay hành, cho đến sinh, lão tử. Tại sao? Vì, nếu cho 
vô minh và hành là nhân của sinh tử, thì cái nhân sinh tử ấy 
đã năm trong hiện tại, bởi thế, nên phải được nhiếp vào 
trong tám chị. Bản thân sinh và lão tử cũng là một thực thể 
hiện tại, cho nên không thể không là một chi nào đó trong 
tám chi. Như vậy, nếu lấy tám chi hiện tại phối hợp với bốn 
chỉ quá khứ và vị lai, sẽ có kết quả như sau. Và đây đại 
lược là điểm nhất trí của Nam và Bắc truyền: 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 165 


DANH SẠC BS 
LỤC NHẬP -------------------~--~~¬-~~- 


(Tham chiếu Compendium of Philosophy p. 263 và 
Câu-xá, quyên 9). 

Tức thức vào thai là sinh, qua sự hoạt động của danh 
sắc, lục nhập, xúc, thụ, coi đó như vận mệnh thụ động và 
cứ thế mà trôi chảy là lão tử, ái thủ chủ động trong khoảng 
này là đại biểu cho phiền não, tương đương với vô minh; 
hữu, nếu được coi như nghiệp hữu, thì tương đương với 
nghĩa hành. Nếu lấy hình thức luân hồi để biểu hiện, thì sẽ 
như đồ biểu “A” sau đây: 


ló6 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Cùng một nguyên lý đồng nhất đó mà phối hợp thành 
đồ biêu khéo hơn, là đô biêu 12 chỉ của Nam phương, như 
đỗ biểu “B” dưới đây: 


Thuyết Tam Thế Lưỡng Trùng, đối với phương pháp 
phối hợp Tam thế, Nam, Bắc tuy nhất trí, nhưng, như đã 
trình bày ở trên, đây không phải là thuyết duy nhất. 

Ngoài ra, có thể nói, còn có thuyết Nhị Thế Nhị 
Trùng, hay thuyết Nhị Thế Nhất Trùng. thuyết Nhị thế Nhị 
Trùng là do Bà-sa đề xướng và được Câu-xá, quyền 9 và 
Chính lý quyền 25 (Đại chính, 29, trang 481, thượng) v.v.. 
giới thiệu. Mười hai duyên khởi có thê được chia thành " 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 167 


minh duyên khởi và ái dục duyên khởi, phân trước nhiêp 
bảy chị, phân sau nhiêp năm chi, và cả hai đêu có nhân quả 
riêng. Như đô biêu dưới đây: 


© ..- Vô minh = Ái, thủ 
ĐỊ— Nhân —_ Hạnh = Hữu 
Z - Thức ————————————¬ 
l ⁄ 
z - Danh sắc 
“<L— Quả —}- Lục nhập —————————- Sinh, lão, tử 
¬ - Xúc 

tk Thụ 

- Ai Số ài 
r— Nhân —|- Thủ - Vô minh 
- - Hữu----------—-—— - Hành 
Z - Thức 
5 - Sinh - Danh sắc 
— Quả — - Lục nhập 

- Lão tử——————————- Xúc 

- Thụ 


Cứ theo Thuận chính lý luận thì thuyết phần trước, 
phần sau trên đây là phương pháp phân loại thích ứng với 
định nghĩa duyên khởi “Cái này có nên cái kia có, cái này 
sinh nên cái kia sinh”. Lập pháp nhân quả với thuyết Tam 
Thế Lưỡng Trùng tuy không có gì sai khác mấy, nhưng ở 
đây không khu biệt nhân quả mà lại chia thành tam, hậu tế, 
đại khái cũng có đặc sắc của nó. 

Thứ đến là thuyết Nhị Thế Nhất Trùng. Thuyết này là 
chủ trương của phái Duy thức, dòng Hộ Pháp. Nghĩa là, 12 
chi duy chỉ chia thành hai đời, lấy mười chỉ đầu làm nhân, 
hai chi sau làm quả, mà giữa khoảng đó có sự sai biệt về 
đời, bởi thế mà mệnh danh là Nhị Thế Nhất Trùng. Đồ biểu 
như sau: 


168 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Vô minh ———————(phát nghiệp hoặc) 


Hành ———————(nghiệp chủng tử) J HE 02n100V-, = 

Danh sắc y 

Lục nhập (danh ngôn chủng tử) Sở dẫn chỉ— | £ 

XS 2262áxz K5 

Thụ E 

- .®› 

ÁI ——————— `. ` - ¬.= 
: —(nhuận sinh hoặc) Năng sinh chị — 

Thủ ——————— 

Hữu —————————— (Ái thủ sở nhuận thì hành trở xuống 6 chỉ) 

Sinh _——_——————— : : - . 

. —(sở sanh ch1)————————2 quả (hiện) (vỊ) 
Lão tử —————— 


Về Thời phận duyên khởi này tuy có nhiều giải thích, 
nhưng, đề mục căn bản trong đó là chi Hữu. Tại sao Hữu tự 
nó là hình thái thụ động (sinh hữu), tại sao tự nó là hình 
thái năng động (nghiệp hữu), và xuyên tam thế để hiển bày 
cái quá trình vận mệnh sinh, lão, bệnh, tử: đó là những 
khóa để của Thời phận duyên khởi. Số mục về duyên khởi 
tuy có 12 chi, nhưng nếu đơn thuần hóa nó thì, có thể nói, 
có ba phương diện lớn, tức không ngoài việc quy định mối 
quan hệ hỗ tương giữa ba tác dụng: đó là, hoặc, nghiệp và 
sự; do phiền não mà có nghiệp, do nghiệp có sự (thân phận 
nhất định), rồi lại do sự mà có hoặc có nghiệp v.v... cứ như 
thế nối tiếp nhau đến vô cùng. Theo Câu-xá, quyền 9) thì 
vô minh, ái và thủ trong 12 chi được nhiếp vào hoặc, hành 
và hữu (nghiệp) thuộc về nghiệp; còn bảy chỉ kia (thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, sinh, lão tử) thuộc về sự. nếu 
thừa nhận sự giải thích này thì mười hai duyên khởi thật đã 
do quan hệ nhị trùng hoặc, nghiệp, sự mà thành. Tức là 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 169 


hoặc (vô minh) -nghiệp (hành) -sự (thức trở xuống đến 
thũ), hoặc (ái thủ) -nghiệp (hữu) sự (sinh, lão, tử). Mà sự, 
nói một cách khái quát, là sinh, lão tử; còn nói cho tường 
tế, thì là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ. Ở một phương 
diện, tuy là quả sinh hữu, nhưng, ở một phương diện khác, 
là hoạt động thể, trong đó nuôi dưỡng hoặc, nghiệp, và lại 
liên lạc hoặc, nghiệp, cho nên luân hồi vô cùng. Theo ý 
nghĩa ấy, bài tụng trong Câu-xá, quyên 9, nói “Từ hoặc, 
sinh hoặc nghiệp, từ nghiệp, lại sinh sự, từ sự, sự hoặc sinh, 
lý hữu chỉ ở đó”. Đây có thê nói là phương pháp quy kết rất 
gọn, rất khéo. 


4- Ý NGHĨA CÁC CHI TRONG MƯỜI HAI CHI. 


Có giải thích cho mười hai chỉ là phạm vi năm uẫn, có 
giải thích cho trạng thái tương phản về tác dụng hay trạng 
thái, như vậy, cách giải thích nào, trong đó, mười hai chị 
đều trình hiện tướng trạng bất đồng. Bởi thế, vấn đề được 
đặt ra là: cái ý nghĩa đích thực của các chi như thế nảo, làm 
sao để xác định? Đó là chúng ta không thê không liền giải 
thích trước. Mỗi chi trong mười hai chi, khi được dùng một 
cách độc lập, nhất là khi nó thành một chi của Thời phận 
duyên khởi, thì ý nghĩa của nó có hơi bất đồng. Khi được 
dùng một cách độc lập, nó chuyên lây tự thê hiện tượng 
làm chủ vị, đến khi nó ly vào mười hai chi Thời phận 
duyên khởi, thì trong đó lại có ý nghĩa khai triển hay tương 
tục biến hóa, so với khi độc lập thì ý nghĩa của chính nó đã 
trở nên khẩn mật. Sự giải thích mười hai duyên khởi có khi 
dễ biến thành bắt thiết, không thực tế, nhưng sự khu biệt 
này, không được rõ ràng lắm, bởi thế, chúng ta cần phải 


170 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


chú ý một cách thiết thực. Ngay trong bản thân các kinh, 
luận ở thời kỳ đầu, sự khu biệt cũng chưa thấy hiển nhiên. 
Cùng lấy mười hai duyên khởi để thuyết minh tác dụng 
hoạt động đồng thời tỒn tại của hiện tượng, cùng một lúc, 
lại cũng muốn thuyết minh quan hệ tung nữa, có thể nói, là 
tổ chức dùng một mũi tên mà bắn hai con chim. Song, ở 
đây khi muốn quyết định thời phận duyên khởi một cách rõ 
ràng để giải thích, trước sau tôi vẫn không quên lấy hệ lệ 
của một chi đỀ xứ lý thái độ của các chi khác. 

A- Ở đây, trước hết, hãy nói về ý nghĩa vô minh. Nói 
tóm một câu, vô minh có nghĩa là mê mờ không biết. Trong 
bảo nó là không biết lý Tứ đề và sự giải thích này quá hẹp, 
thật ra, vô minh theo nghĩa rộng là không biết gì về chân lý 
của sự vật. Theo ý nghĩa ây, Bà-sa giải thích vô minh là 
không đạt, không hiểu, không rõ''! (Bà-sa, quyên 25, Đại 
chính, 27, trang 129, cột giữa). Lại Phật Âm như đã trình 
bày ở trên, bảo “lấy vô tri làm tướng, lấy manh muội làm 
dụng, thủ hình ẩn tàng, lẫy lậu làm duyên”, là cách giải 
thích xác đáng. Nhưng, vô minh là điểm xuất phát của 


!! «Thế nào là bất động vô minh? — Đáp: Các vô minh đối với khổ không rõ, 
với tập, diệt, đạo không hiểu. (Trên đây là văn của Phát Trí). Ở đây nói 
không hiểu có nghĩa là không muốn không chịu. Nghĩa là do vô minh che lấp 
tâm trí, đối với Tứ Thánh Đề không muốn, không chịu nên gọi là không hiểu. 
Như kẻ đói gặp thức ăn ngon lại không muôn ăn (Bà sa, quyên 38, Đại chính, 
quyên 27, tr. 196, hạ). Lại nữa, bất cộng vô minh là kiên đoạn hay tu đạo? 
Thức thân túc luận thừa nhận bất cộng có vô minh là tu đoạn. Lại có thuyết 
bảo bất cộng vô minh duy là kiến đoạn. Tức bất cộng vô minh tự lực khởi 
chứ không tương ưng với tùy miên khác mà khởi tu sở đoạn vô minh, tuy 
không tương ưng với tùy miên mà khởi, nhưng cũng không tự lực khởi, nên 
không gọi là bất cộng (như trên, Đại chính, 27, trang 127, thượng). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 171 


duyên khởi thì có nhiều phương pháp thuyết minh. Thứ 
nhứt, bảo rằng vô minh tất kính lấy tiêu cực làm tướng, 
song, vô minh duy chỉ là vô tri hay tác dụng tích cực làm 
cho người ta có sự mê mờ? Chiếu theo những lời nói trong 
các kinh thì bất luận loại nào đi nữa cũng vẫn còn có chỗ 
phải được giải thích thêm tuy vẫn còn có chỗ không được 
rõ ràng, nhưng, theo tôi, nêu không bao hàm trong sự giải 
thích một tích cực tính thì vẫn không thể đạt đến kết luận 
được. Bởi thế, A-tỳ-đạt-ma''? cuối cùng đã biến thành nghị 
luận. Sự khu biệt nổi tiếng về nhiễm-ô-vô-tri và bất-nhiễm- 
ô-vô-tri có thể được coi là nghị luận này. Nhất là đến Câu- 
xá,''3 quyền 10, hiển nhiên cho vô minh là một thứ phiền 
não tích cực, vì không có trí tuệ (vô minh) không phải là 
danh xưng tiêu cực, lại cũng không phải là sự thấy biết sai 
lầm (ác tuệ), bởi thế, trước sau vẫn chủ trương một loại 
phiền não tích cực. Đương nhiên, ở một phương diện khác 
tất có sự đối kháng, cho vô minh duy chỉ là ý nghĩa vô tri. 
Như vậy, đến thuyết Thời phận duyên khởi, vô minh trong 
mười hai chỉ rốt cục đã biến thành ý nghĩa đại biểu cho tất 
cả phiền não ở quá khứ. Bà-sa, quyền 23 bảo rằng, luận Thi 
thiết giải thích vô minh là hết thảy phiền não quá khứ, và 
sửa lại là quá khứ phiền não vị rồi thu dụng định nghĩa này 
(Đại chính, 27, trang 119, thượng). Thứ hai, vô minh là một 


“ Bà sa, quyên 22 (Đại chính, 27, trang 119, thượng), nói: “Lại nữa, có 
thuyết nói vô minh có hai loại: 1-Tạp sự, 2-Bất tạp sự. Lại có hai loại: I-Hiển 
sự, 2-Bất hiển sự”. 


ki “Sáng suốt sửa trị vô minh, nên không phảithân thực, thì gọi là kẻ chẳng 


phải là kẻ ác tuệ kiến, tương ưng với kiến nên có thê làm nhiễm trí tuệ (Câu 
xá, quyền 10). 


172 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


trong những phiền não có tích cực tính, nhưng nên phải quy 
định tính chất của nó như thế nào? Nó cách khác vô minh 
là nguyên lý của sự biết (tri) hay là nguyên lý tình ý? Đứng 
về khía cạnh biểu diện mà nói, vô minh, như cái tên cho 
thấy, tuy là sự mê chấp của tri (biết), nhưng lại đứng đầu 
các chỉ duyên khởi, nên không thể không cho nó là cái biết 
tồn tại được. Vả lại, theo như các kinh nói, đã được trình 
bày ở trên, khi Phật khảo sát về duyên khởi từ nhiều điểm, 
thì có hai điểm trọng yếu nhất: một là vô minh, hai là hữu 
dục (khát ái). Thanh Tịnh Đạo luận (Vism.p.525) thường 
hay dẫn dụng điểm này. Không những thế, trong mười hai 
duyên khởi, Phật tuy cho vô minh là điểm xuất phát của tất 
cả hoạt động, nhưng trong Tứ để thì lấy dục làm nguyên 
nhân của khô (tức Tập đế), điều này tưởng không cần nhắc 
lại. "* Vấn đề là: sự quan hệ giữa dục và vô minh như thế 
nào? Thông thường tuy giải thích là không biết cõi đời là 
vô thường (hành), khư khư chấp chặt lẫy ngã dục, và 
nguyên nhân của luân hồi đau khổ, nhưng không giải thích 
theo vòng tròn vô minh - dục, vô minh - hành mà lại đặt 
dục ở sau thụ. Về thuyết duyên khởi, nếu chỉ giải thích một 
cách đơn giản như trên thì sẽ biến thành vô hiệu. Thuyết vô 
minh duyên khởi và ái dục duyên khởi là biệt lập; Mười hai 


biN “Chúng sinh từ đời này qua đời khác phải đọa các ngả ác đều do vô minh 


làm căn bản,cũng do tham dục làm nhân”. Bà sa, quyên 47 (Đại chính, 27, tr. 
245, trung) dẫn dụng. Cứ theo Bà sa, quyên 47, thì lấy dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu làm ba lậu. Thí Dụ Sư sửa lại làm hai lậu là vô minh lậu và hữu ái 
lậu, và chó đó là căn bản của Nhị tế duyên khởi. Nghĩa là vô minh là căn bản 
của Tiểu tế duyên khởi, hữu ái là căn bản của hậutế duyên khởi (Đại chính, 
27, tr. 245, thượng). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 173 


duyên khởi nên phải nói là vô minh duyên khởi lẫn lộn với 
thuyết ái dục duyên khởi, hay nên nói là trong vô minh của 
mười hai duyên khởi đã hàm ngụ ý nghĩa ái dục rồi? Đó 
chính là nguyên nhân đã phát sinh nhiều nghị luận. Như đã 
nói ở trên, Phật Âm tuy chỉ bảo vô minh duyên khởi là xu 
hướng ác thú (Vism.p.525), nhưng đến thuyết mười hai 
nhân duyên kết hợp, thì, vì, thừa nhận từ vô minh sinh thiện 
hành, ác hành và vô ký hành, nên nếu chỉ thuyết minh như 
trên thì không thể phán quyết được vấn đề này. Về quan hệ 
này, Bả-sa, nói như sau: 

Hỏi: Tại sao trong tiên tế duyên khởi, vô mình đứng 
đâu, và trong hậu tẾ duyên khởi hữu ái đứng đầu? 

Đáp: Vì hai phiền não này đều là căn bản. nghĩa là, vô 
minh là gốc của tiền tế, hữu ái là gốc của hậu tế. Lại nữa, 
phiền não vị tiền tế, vì đã hoại diệt, khó có thê biết, nên nói 
là vô minh. Phiền não vị hậu tế thì ở ngay hiện tại, nếu tìm 
sẽ thấy nên gọi là ái (Bà-sa, quyền 24, Đại chính, 27, trang 
121, thượng). 

Nếu cứ theo thuyết này thì vô minh là không hiểu rõ 
nghĩa hữu ái, vì hữu ái cũng biết rõ nghĩa vô minh, thành ra 
cả hai là đồng thể. Pháp Cứu giải thích vô minh là tính thị 
ngã (cậy mình) của hữu tình (Câu-xá, quyền 10). Theo ý 
nghĩa ấy, có thể nói, sự giải thích thỏa đáng. Trong cuốn 
Nguyên Thủy Phật Giáo Tư tưởng Luận, tôi đã nói: Thay vì 
vô minh được coi là nguyên lý của tri (biết), thì được coi là 
nguyên lý tình ý, cái lý tại sao cho vô minh là ý chí mù 
quáng chính là ở đó. Nếu nói một cách khái quát thì vô 
minh có hai nghĩa ấn và hiện. Về mặt hiện, chủ yếu là chỉ 


174 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


cái vô tri của tri; còn về mặt ân, nhiếp Ở sau f1, lây manh 
muội làm nguyên động lực, đồng thời, nếu được phát khởi, 
có thể bảo đó là dục, là nguyên lý ý chí của hành động. Về 
sau, vô minh được chia thành căn bản và thủy mạt, tôi cho 
rằng đã phát xuất từ điểm này. Vấn đề ở trên đây là: nếu coi 
duyên khởi làm thời phận thì, về mặt biểu diện, tuy được 
giải thích là tri, nhưng phần lớn lại thêm ý nghĩa dục, có thê 
cho là khế hợp với ý nghĩa thật của nó. Tóm lại, nếu y vào 
Thời phận duyên khởi thì vô minh là toàn thể nghĩa Túc 
hoặc vị, tôi cho rằng, A-ty-đạt-ma không thể không thừa 
nhận điều nảy. 

B- Thứ đến là hành. Hành cũng chia thành hai loại là 
ý nghĩa hiện tượng tâm lý hiện thực và ý nghĩa thời phận. 
Về ý nghĩa hiện thực thì như Thanh Tịnh Đạo luận trên kia 
bảo răng, hành lây hành vi làm tướng, lấy nỗ lực làm dụng, 
thủ hình ý chí, lấy vô minh làm duyên (Vism, p, 528). Lại 
chia thành ba loại phúc nghiệp, phi phúc nghiệp và bất 
cộng nghiệp là các phân loại nhất trí của cả nam và bắc A- 
ty-đạt-ma. Song, khi ở phân vị duyên khởi thì nghiệp hiện 
thực của nó, thì chỉ nghiêng hắn về phương diện dẫn phát 
nhân sinh sau, cho nên, nếu nói tóm tắt lại thì thay vì là 
hành vì hiện thực, nó lại được coi là nghiệp tập. Bả-sa, 
quyền 23, nói “Thế nào là hành? - Là nghiệp vị quá khứ” 
(Đại chính, 27, tr. 119, thượng). Câu-xá, quyền 9, nói: “Các 
nghiệp quá khứ gọi là hành”. Thanh Tịnh Đạo luận thì gọi 
là “upaccitakamma” (Vism. P. 545). Những giải thích này 
có thể được xem như thỏa đáng. Duyên vô minh mà có 
hành, thật ra, tuy có nhiều cách giải thích nhưng cái ý nghĩa 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 175 


vẫn là do phiền não mà có hành vi, do hành vi mà có 
nghiệp tập. 

C- Thứ ba là thức, Phật Âm nói: “Lấy phân biệt làm 
tướng, lấy sơ hành làm dụng, lấy tái sinh làm biểu thị, lấy 
hành làm duyên” (Vism, p. 538). Nếu đứng về mặt hiện 
tượng mà nói thì thức là tác dụng nhận thức tuy chia làm 
sáu thức, nhưng riêng ở Phận vi duyên khởi thì chuyên giải 
thích nó theo ý nghĩa khi ý thức nhập thai. Kinh Đại Duyên 
Phương Tiện nói: “ Do thức xuống thai mà có thác thai”, là 
thích ứng với nghĩa đó. Bà-sa, thì bảo là tâm nối sinh và 
thức trợ bạn (Bà-sa, quyền 23, Đại chính, 27, tr. I19, 
thượng). Câu-xá, thì bảo chính lúc kết sinh trong thai mẹ, 
trong một sát na, ngũ uân gọi là thức (Câu-xá, quyền 9) 
v.v... đều căn cứ theo ý nghĩa trên đây. Như vậy là do hành 
mà có thức, do tích tụ nghiệp mà có quả đị thục, có thể nói, 
trong tô chức của thân, tâm hiện thực, trước hết phái có 
thức phát sinh. 

D- Thứ tư là danh sắc. Trong Áo Nghĩa Thư, không! 
Ngay từ thời đại Phạm Thư, danh sắc đã được dùng với ý 
nghĩa hiện tượng hóa hay cá thể hóa rồi. Vì đây là một 
thuật ngữ nên Phật giáo cũng thu dụng. Nếu nói một cách 
đại lược thì đó là tổng hợp của tô chức thân tâm. Trong đó, 
có gì thuộc tinh thần thì gọi là sanh, thuộc vật chất (thân 
thể) thì gọi sắc, hợp cả danh sắc thì thành toàn thê tô chức 
của hữu tình. Nếu nói theo năm uân thì bốn uẫn vô hình, 
tức thụ, tưởng, hành, thức, thuộc danh, còn sắc uân thuộc 


176 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


sắc. Đó là sự giải thích thông lệ của Hữu-bộ''°. Song, thực 
ra, khi nhận xét toàn thê tổ chức thân tâm, trong đó có thức 
thì sự giải thích trên tuy hợp thức, nhưng, trong Phận vị 
duyên khởi, khi thức tách rời, đứng ở vị trí thứ ba mà theo 
thức thu nạp vào đó thì không thỏa đáng. Do thức mà có 
danh sắc, do danh sắc mà có thức, khi thức và danh sắc đối 
lập mà đem thức thu vào danh sắc thì cũng không thích 
hợp. Lưu ý về điểm này là luận bộ Nam phương. Trong Tỳ- 
bà-băng-già (trang 136) bảo danh là ba uẫn thụ, tưởng, 
hành. Thanh Tịnh Đạo luận cũng thu dụng sự giải thích này 
(Vism, p. 558). Sắc là nghĩa tứ đại, điểm này cả nam và bắc 
đều nhất trí. Nhưng danh sắc ở vị thứ tư thì chỉ cái gì? Phật 
Âm thuyết minh một cách khái quát về vẫn đề này như sau: 

Danh là tướng của danh, lấy tương ưng làm dụng, lấy 
không phân biệt làm biểu hiện (nghĩa là ba tác dụng cùng 
chung một tướng), lấy thức làm duyên, sắc lẫy biến hoại 
làm tướng, lấy phát tán làm dụng, lấy vô ký làm biểu hiện, 
lây thức làm duyên (Vism, p. 528). 

Về nhân duyên quan hệ giữa danh sắc và thức theo 
Phật Âm thì Dị thục thức, bất luận đối với danh hay đối với 
sự sắc (sắc hình thành năm căn?), đều là chín duyên. Đối 
danh là câu sinh duyên, hỗ vi duyên, y duyên, tưởng ứng 
duyên, dị thục duyên, thực duyên, căn duyên, hữu duyên, 
phi tạ diệt duyên; đối sắc, là câu sinh duyên, hỗ vi duyên, y 


-Ý Pháp Uấn Túc Luận quyền 41 (Đại chính, 26, trang 507, trung), Câu xá, 
quyên 10, nói (tụng): Danh, bốn uấn không SẮC; Chính lý, quyền 29 đồng với 
Câu xá; Xá-lợi-phât-a-tỳ-đàm quyền 12 bảo rằng “Thụ, tưởng, tư, xúc, tư duy 
là danh” (Đại chính, 28, trang 608, trung). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 177 


duyên, dị thục duyên, thực duyên, bất tương ứng duyên, 
hữu duyên, phi tạ diệt duyên (Vism. P. 561). Tức thức đối 
với danh sắc là tiên hành của danh sắc, đồng thời, cũng là 
cộng đồng của danh sắc. sự phát sinh của danh sắc phải nhờ 
sự giúp đỡ ở nhiều phương diện, bởi thế mới do thức mà có 
danh sắc. Nếu nhận xét vấn đề này thì theo kiến giải phát 
sinh học hay thai sinh học, thì trong khoảng sau khi thức 
thác thai vẫn chưa có danh sắc, đại ước tương đương với 
thời kỳ sáu căn còn chưa hoàn bị, bởi thế, đều Bà-sa, Câu- 
xá, v.v...bảo là danh sắc vị ở sau sự kết sinh và trước lục 
xứ (Câu-xá, quyền 9). 

Đ- Thứ năm là lục xứ, có nghĩa là căn, tức là cơ quan 
tác dụng ở ngoại bộ danh sắc. Thanh Tịnh Đạo luận nói: 

Lục xứ lấy nơi chỗ làm tướng, lấy thấy biết làm dụng 
(tức thấy, nghe, ngửi, nếm, va chạm, biết) cảm thấy trạng 
thái chuyên môn làm chỗ biểu hiện, lấy danh sắc làm duyên 
(Vism, p. 528). 

Trong Thanh Tịnh Đạo luận đưa ra nhiều cách thuyết 
minh về ý nghĩa danh sắc duyên với lục xứ (như khi vô sắc 
làm duyên sinh lục xứ thì có bảy duyên). Khi nhận xét toàn 
thể năm uân trong đó có đủ danh sắc, thì đối với lục nhập, 
là ý nghĩa câu sinh duyên, hỗ vi duyên, y duyên, dị thục 
duyên, tương ứng duyên, bất tương ứng duyên, hữu duyên 
và phi tạ diệt duyên. Sáu căn, nếu lấy đó làm tổ chức thê 
mà nhận xét, thì chủ yếu lấy danh sắc làm cơ sở, vì là cơ 
quan nhận thức nên mối quan hệ giữa chúng cũng rất chặt 
chẽ, và cũng hết sức phức tạp, cho nên, như Thanh Tịnh 
Đạo luận (như trên) đã nói, không thể giải thích từng điểm 


178 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


một được. Câu-xá bảo đó là Lục căn dĩ sinh (sáu căn đã 
sinh), nhưng vẫn chưa đến vị Tam hòa hợp, đại khái là chỉ 
khi ở khoảng đản sinh cũng chưa có. 

E- Thứ sáu là xúc. Phật Âm nói: “Lấy vật bị va chạm 
làm tướng, lấy khêu gợi làm dụng, lấy tiếp xúc làm biểu 
hiện, lấy sáu chỗ làm duyên” (Vism, p. 566). Tức là cảm 
giác do sự hòa hợp giữa căn, cảnh và thức mà sinh khởi. Về 
quan hệ lấy lục nhập làm duyên mà sinh khởi thì, theo 
Thanh Tịnh Đạo luận, năm căn đối với năm xúc là sở y 
duyên, tiền sinh duyên, căn duyên, bất tương ứng duyên, 
hữu duyên và phi tạ diệt duyên; một dị thục ý căn đối với dị 
thục ý xúc là ở câu sinh duyên, hỗ vi duyên, y duyên, dị 
thục duyên, thực duyên căn duyên, tương ứng duyên, hữu 
duyên và phi tạ diệt duyên (Vism, p. 528). Nói theo Thời 
Phận duyên khởi thì duy chỉ cảm giác mà không tự biết 
phân biệt ba thụ khổ, lạc và xả, đại ước ở vào khoảng sau 
khi đến ba, bốn tuổi (Câu-xá, quyền 9). 

G- Thứ bảy là thụ. Phật Âm nói: “Thụ lấy cảm thụ 
làm tướng, lấy mùi vị làm dụng, lấy khổ, lạc, xả làm biểu 
hiện, lấy xúc làm duyên” (Vism, p. 567). Quan hệ thụ lây 
xúc làm duyên mà sinh khởi tuy có nhiều, nhưng chủ yếu 
thì ở câu sinh duyên, hỗ vi duyên, y duyên, dị thục duyên, 
thực duyên, tương ứng duyên, hữu duyên, và phi tạ diệt 
duyên (Vism, p. 528). Nói theo Thời phận duyên khởi thì 
đại ước ở vào khoảng bốn, năm tuổi đến mười bốn, mười 
lăm tuổi. 

Trở lên năm vị từ thức đến thụ, bất luận là hiện tượng 
đồng thời tồn tại hay hiện tượng thời phận thuyết minh quá 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 179 


trình phát đạt, về phương ý nghĩa thụ động, đều là những vị 
ưu thắng. 

H, I- Thứ tám và thứ chín là ái và thủ, là những vị ưu 
thắng về phương diện chủ động. Tựu trung, ái như đã nói ở 
trên, là tác dụng quan sát vô minh về phương diện tình ý, 
nói theo lập trường Tứ để hiển nhiên ái được coi là căn 
nguyên hiện thực, tức là Tập đế. Thanh Tịnh Đạo luận nói: 

“Lẫy nhân làm tướng, lẫy cầu vui sướng làm dụng, 
lấy bất mãn làm biểu hiện, lấy thụ làm duyên” (Vism, p. 
568). 

Trong Ni Kha Da tuy lấy hữu làm chủ mà nói Tam 
hữu, nhưng, đến khi chú tâm về phương diện lẫy duyên 
khởi mà nói luân hồi thì kết quả cảm thấy không được thỏa 
mãn, nên đành phải đề cao ý nghĩa về phương diện Nghiệp 
hữu. Như vậy, nói theo điểm Nghiệp hữu này thì nó cùng 
với một ý nghĩa với Hành hữu ở trên kia, cho nên, trong 
Thanh Tịnh Đạo luận nó mới được giải thích tả phúc hành, 
phi phúc hành và bất động hành (Vism, p. 571). Lấy Sinh 
hữu làm chín loại, tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, 
tưởng hữu, phi tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu, 
nhất uấn hữu, tứ uẫn hữu, ngũ uân hữu (Vism, pp. 571 - 
572). Nếu cho vô minh, hành là nghiệp phiền não ở quá 
khứ, thì ái, thủ, hữu là nghiệp phát khởi hiện tại. Song, do 
thủ mà có hữu là nghĩa gì? Theo Thanh Tịnh Đạo luận thì: 

Thủ đối sắc, vô sắc hữu của nó là thiện nghiệp, với 
sinh của nó là cận y duyên. Đối với dục hữu, do tự thân 
tương ưng thiện, với nghiệp hữu của nó là câu sinh duyên, 


180 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hỗ vi duyên, y duyên, tương ứng duyên, phi tạ diệt duyên 
và nhân duyên (Vism, p. 575). 

Theo Câu-xá, thì hữu chính là nghiệp tích tập có kết 
quả. 

L- Thứ mười một là sinh. Nói theo phận vị thì cũng 
tương đồng với thức vị ở trên, tức giai đoạn được một thân 
phận nhất định. Do hữu mà có sinh, có nghĩa là do nghiệp 
mà được một thân phận nhất định. Theo Thanh Tịnh Đạo 
luận là hai duyên: Y nghiệp duyên và Cận y duyên (Vism, 
p-. 579). 

M- Thứ mười hai là lão tử. Là quá trình tự nhiên tử 
sinh mà có, nghĩa là y vào một duyên là Cận y duyên 
(Vism, p. 576) ''9, 


bế Theo Giải Thoát Đạo luận, ý nghĩa mười chi được nói một cách gản khiết 
như sau: Vô minh là không biết rõ ở Tứ đế, hành là nghiệp thân, khẩu, ý. 
Thức là một niệm nhập thai gọi là thức. Danh sắc là cùng với tâm tương tục 
khởi tâm số pháp và ca la la. Lục nhập là sáu chỗ bên trong. Xúc là sáu xúc 
thân. Thụ là sáu thụ thân. Ái là sáu ái thân. Thủ là bốn thủ. Hữu là nghiệp có 
thể khởi dục, sắc và vô sắc hữu. Sinh khởi hữu ấm, lão là khi ấm chín, tử là 
khi ấm tan hoại (Giải Thoát Đạo luận, quyền 10, Đại chính, 32, trang 450, 
thượng). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 181 


Thiên th sáu 
TU ĐẠO LUẬN 


182 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


ĐỘNG CƠ TU ĐẠO VỚI TU ĐẠO PHÁP 
NHÁT BAN 


1- ĐỘNG CƠ TU HÀNH VỚI KHỎ QUAN. 


Trở lên là tiếp theo tâm lý luận để trình bày một cách 
đại yếu về luận lý quan của A-tỳ-đạt-ma. Song, những điểm 
được trình bày trong chương cuối cùng thứ tư, cứ theo A- 
tỳ-đạt-ma, thì luân lý chủ yếu là thuộc phạm vi luân hồi, 
tuy có phân biệt thiện nghiệp sinh thiện thú, ác nghiệp sinh 
ác thú, nhưng tất cả chỉ là biến dị hữu lậu. Cho dù thiện 
nghiệp được luôn luôn kế tục nhưng phần kết quả thu lượm 
được vẫn dao động chứ không thê là cứu kính an định. Vả 
lại, hữu tình thường lấy ngã dục làm trung tâm, cho nên, có 
khi vì không biết, có khi vì tham dục, sân huệ mà ác 
nghiệp; và trường hợp đó xảy ra rất thường, bởi vậy mà kết 
quả thụ hưởng ra sao cũng có thể thấy rõ rồi. Như vậy, 
nhận thấy tầm mắt thấy xa thì tất cả mọi sự trong thế gian 
này đều không an định, nói một cách tóm tắt, tất cả đều là 
khổ. Cái chứng cứ lớn nhất của Khô quan là: vì cũng là một 
hiện tượng thiên nhiên nên, con người, một mặt tuy phải 
phục tòng định luật tất nhiên của vận mệnh, nhưng, mặt 
khác, vì cũng là một sự tồn tại tinh thần nên lại có yêu cầu 
tự do vô hạn. Đó là sự mâu thuần bất tương dung và vì phải 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 183 


sông trong thế giằng co ấy mà con người cảm thấy đau khổ: 
điều này tôi đã thường trình bày qua. Đức Phật cho tất cả 
đều là khô, cái lý do chính cũng ở đó. Song, cái cảm thống 
khổ đau ấy cũng lại là động cơ thúc đây con người tìm đến 
sự giải thoát trong tôn giáo. Đức Phật chủ trương đời là bể 
khổ chính là vì cái thực tướng này của thế gian. Do đó, chủ 
trương này, về sau đã trở thành một đặc trưng về nhân sinh 
quan Phật giáo thông cả Tiểu thừa và Đại thừa. Nhưng làm 
thế nào để giải thoát khỏi khổ? Cũng như các vấn đề khác 
trong Phật giáo, vấn đề này một khi được đặt ra thì cũng lại 
có nhiều nghị luận bất đồng. đạo Đại thừa Bồ tát chẳng 
hạn, xác lập lý tưởng vĩnh viễn, lây tất cả hoạt động tự phát 
mà định giá trị của lý tưởng đó, do vậy khổ cũng được coi 
như thứ hồi hướng tới đại lý tưởng ấy. Trong Tiểu thừa 
Phật giáo con đường giải thoát khổ có tính cách tiêu cực, 
trên thực tế, làm cách nào đề có thê đạt đến thế giới hết khổ 
đau? Đây chính là vẫn đề chủ yếu. Như ai nấy đều biết, A- 
tỳ-đạt-ma y theo giải thích bình diện, ở nhiều trường hợp, 
nói rõ nguyên nhân của thế giới khổ đau chính là đã phê 
phán giá trị của thế giới vậy. Đời là khổ, và chính đó là 
động cơ tu đạo. A-tỳ-đạt-ma đã thuyết minh khổ như thế 
nào? Trong các kinh có nhiều cách thuyết minh về khổ, và 
để thích ứng, A-tỳ-đạt-ma đối với khổ, cũng có nhiều 
thuyết minh. Nhưng nếu nói một cách tóm tắt thì cái 
phương pháp xử lý phố thông là đem định nghĩa khổ chia 
ra làm nhiều loại. Chiếu theo Khế kinh thì định bình của 
khổ có tám, đó là sống khổ, già khổ, chết khổ, cầu thương 
khổ, lo buồn khổ, oán ghét mà gặp gỡ là khổ, yêu thương 
mà chia lìa là khổ, tất cả sự cầu mong không thỏa mãn là 


184 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


khổ (Vism, p. 498). Lại nói một cách đơn giản là: tất cả vô 
thường là khổ, tất cả khổ là vô ngã, “biết các hành vô 
thường, đều là pháp biến dị, bởi thế nói thụ tất cả khổ, đó là 
điều người chính giác đã biết rõ” (Tạp-a-hàm quyển 17, 
Đại chính, 2, trang 12I, cột trên). Vì vô thường nên khổ, 
khổ vì vô ngã. A-tỳ-đạt-ma tuy thuyết minh nhiều về những 
nỗi khổ đó, nhưng dần dần đã đem thống nhất và, cuối 
cùng, còn muốn tập hợp lại nữa. Về định nghĩa của khổ, 
Phật Âm nói: 

Khổ tướng là sự buồn bực liên miên và là hình của sự 
buôn bực liên miên đó (Vism, p. 640). 

Lại có bốn trạng thái: I-Trạng thái buồn bực, 2-Trạng 
thái vô thường (hành), 3-Trạng thái thiêu đốt, 4-Trạng thái 
biến hoại (ibid p. 494). Trạng thái một và trạng thái ba là 
bản thân của khổ đau, còn trạng thái hai và trạng thái bốn, 
đại khái trong nhất thời không là khổ đau nhưng cuối cùng 
lại quy về khổ. Về pía Bắc truyền thông lệ chia khổ thành 
ba loại'”, tức là khổ khổ, hành khổ và hoại khô (Câu-xá, 
quyền 22). Khô khô là tự thân của khổ; hành khổ là sự vô 
thường, bất an nên khổ; hoại khổ là vì những khoái lạc hiện 
tại cuôi cùng cũng có lúc tiêu tan nên khổ (có thể so sánh 
với ba khô của Số luận là y nội khổ, y ngoại khổ, y hành 
khổ -Sáu Phái Triết Học Ấn Độ trang 7). Tựu trung, hai 
loại sau này là đặc trưng của nhân sinh Phật giáo, tức cuộc 
sống của con người, dù là hữu lậu, về mặt cảm giác, cho dù 
không thấy khổ, nhưng vì vô thường biến hoại, thiểu mất 


!” Xuất xứ đầu tiên của 3 khố thấy trong Trường Hàm, Chúng-Tập-Kinh 
(Đại Chính, I, trang 50, trung) 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 185 


tính bất biến thường hằng, cho nên, về điểm này, có thể nói 
tất cả ở thế gian đều là khổ. 

Từ nhân sinh quan đó, vẫn đề tất nhiên phải được đặt 
ra là: làm thế nào để có thê đạt đến cảnh giới triệt để giải 
thoát và rốt ráo yên ôn? Đây là đề mục tối cao của Phật 
giáo. Tập hợp và hiển bày một cách đơn giản khóa để này 
là Bốn Đế: khỏ, tập, diệt, đạo. Cội nguồn thống khổ của 
kiếp người lấy bất tuyệt dục làm cơ sở, vì y vào phiền não, 
bởi thế, muốn hết khổ phải diệt phiền não thì phải tu đạo: 
đó là căn cứ của Tu đạo luận. 


2- NHỮNG ĐỨC MỤC TU ĐẠO. 


Nhưng cái đạo diệt phiền não ấy là gì? Nói theo Tứ để 
luận thì phố thông là Bát chính đạo, tuy đưa ra tám đức 
mục, nhưng dần tiến đến A-ty-đạt-ma thì một mặt nói Bát 
chính đạo, mặt khác, trên Bát chính đạo, như Tứ niệm xứ, 
Bát chính đoạn, Tứ thần túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác 
chi, lại đưa ra cái gọi là bảy khoa ba mươi bảy đạo phẩm 
làm thông lệ. Ngoài Bát chính, sáu khoa kia, về ý nghĩa, 
đứng ngang hàng với Bát chính, nếu nói một cách thực tế, 
thì bảy khoa là những đức mục chỉ khác nhau về lập trường 
chứ không phải bất đồng về tính chất. Kỳ thực, những đức 
mục tu đạo trong Khế kinh không hạn định trong bảy khoa, 
mà ngoài ra còn có mười niệm, mười tưởng, bốn thiền, bốn 
vô lượng, bốn vô sắc v.v... do đó không thể đưa ra con số 
nhất định được. Do những đức mục đó không phải bất đồng 
trên tính chất, nên yêu cầu giải thoát không nhất định phải 
tu theo tất cả pháp môn. Cứ theo Phật giáo nguyên thủy thì 


186 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


tuy chuyên tu một pháp môn nào đó, nhưng vì thời cơ và 
tình thế có khác, nên, theo ý nghĩa “tùy bệnh cho thuốc”, 

đức Phật đã chỉ bày nhiều phương thức. Như đã trình bày ỡ 
trên, đặt chất của bộ phái Phật giáo là, thay vì lấy thế gian 
pháp làm chủ, lại đặt trọng tâm cái gọi là xuất thế gian 
pháp (giải thoát pháp) và, để thích ứng đức mục tu đạo là 
đối tượng là các A-tỳ-đạt-ma luận sư đã tận lực luận cứu, 
chỉnh lý và phân loại. Nhất là A-tỳ-đạt-ma ở thời kỳ, như 
tôi đã trình bày trước, chuyên lấy việc giải thích các đức 
mục tu hành làm đề mục chủ yếu. Thế rồi, đến A-tỳ-đạt-ma 
tiến bộ, ngoài Tu đạo luận ra, đối với việc thuyết minh thế 
giới sự thực, tuy có tăng gia nhiều, nhưng cái phương pháp 
của Tu đạo luận dần dần đã trở nên tinh tế, và nhiếp thủ 
toàn bộ các đức mục phối hợp chúng với quá trình tiến triển 
trong việc tu đạo, để muốn chỉnh lý chúng theo thuận tự: đó 
là một đặc trưng lớn của thời kỳ tiến bộ này. Bởi thế, trong 
các kinh, luận cổ, những đức mục được coi là trọng yêu 
cũng chỉ được thuyết minh một cách giản dị, đơn thuần; trái 
lại, trong các kinh, luận mới,tuy được chỉnh lý nhiều, 
nhưng thuyết minh về tu đạo, so với thời đại Phật giáo 
nguyên thủy, phức tạp hơn nhiều, và, nói theo một ý nghĩa 
nào đó, đã xa rời thực tế: đây là một sự thật hiển nhiên. Để 
thích ứng với tín ngưỡng, ở thời đại Phật giáo nguyên thủy, 
quả A-la-hán không phải khó khăn để đạt được, nhưng một 
khi đã được A-tỳ-đạt-ma chỉnh lý thì nó biến thành quả vị 
tối cao, người thường khó mà đạt được. Do sự tiễn bộ về 
học vấn mà Tiểu thừa Phật giáo thật đã mất hắn cái hương 
vị tôn giáo. Nếu nhận xét điều này về phương diện thần 
học, thì các phiền não, đạo diệt phiền não, và những cảnh 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 187 


giới nhờ đó mà đạt được, tất cả Tiêu thừa đều muốn chỉnh 
lý cho có trật tự hăn hoi: đây là điêm rât lý thú mà ta không 
thê bỏ qua. 


3- TƯ CÁCH TU ĐẠO. 


Về Tu đạo luận vẫn còn đề mục nữa không thê không 
bàn đến, đó là người ta phải có tư cách như thế nào đề thích 
ứng với việc tu đạo? Về luân lý đạo đức được trình bày 
trong thiên trước thì người ta, bất luận ai cũng đều nên 
theo, nhưng về tu đạo, nếu nói theo nghĩa hẹp, thì so với 
luân lý, phạm vi của nó còn hẹp hơn, và tính chất của nó 
không thích dụng. Điều này, chiếu theo các giáo phái Bả- 
la-môn thì người tu đạo thích hợp đại khái chỉ hạn cục 
trong ba giai câp trên mà thôi (tham chiếu kinh Phệ Đàn 
Đa, mục nói vê tư cách; trong phái Số luận, tuy lây ba giai 
cấp trên làm chủ, nhưng cũng có khi chấp nhận cả giai câp 
thứ tư). Nhưng Phật giáo chủ trương bốn giai cấp đều thanh 
tịnh, vì đặc chất ấy cho nên đến Phật giáo Bộ phải, đối với 
bốn giai cấp, tự nhiên đã không đặt ra một hạn chế nào cả. 
Về nam nữ tính thì Phật giáo nguyên thủy đã thừa nhận có 
sự tu đạo thích hợp cho cả nam nữ, và cũng có khả năng 
tính đạt được giải thoát, mà trên thực tế, nữ tính đắc quả 
cũng không phải ít. Bởi thế, đến Phật giáo Bộ phái đối với 
vấn đề này cũng không có dấu hiệu đã đặt ra hạn chế hay 
sự khu biệt đặt biệt nào. Duy có vấn đề là sự khu biệt giữa 
tại gia và xuất gia; tức muốn tu đạo phải xuất gia hay ở tại 
gia cũng có thể? Vấn đề này, chiếu theo Phật giáo nguyên 
thủy, đức Phật bảo là tuy ở tại gia nhưng nếu tâm ngay 
thắng, dốc lòng tu đạo thì tại gia cũng có thê tới giải thoát, 


188 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nhất là Ưu bà tắc, Ưu bà đi, trong bốn quả, đức Phật nhận 
là có thê đạt được quả thứ ba, điều này tôi đã trình bày qua 
rồi (Nguyên Thủy Phật Giáo Tư tưởng Luận). Song, sự tu 
dưỡng triệt để, muốn được giải thoát thật sự ngay trong 
hiện tại, thì công năng xuất gia lớn hơn công năng tại gia, 
đây cũng là một sự thật rõ rệt (như trong Trung a hàm 
quyền 31, Lại-tra-hòa-la-kinh, và Trung a hàm quyên 8, sa- 
kê-đế-tam-tộc-tính kinh v.v...). Nhưng thuyết này, đến 
Phật giáo Bộ phái thừa kế như thế nào? Nói một cách đại 
thê thì đến Phật giáo Bộ phái, thuyết này tuy cũng giống 
nhau, nhưng về phương diện tinh thần thì có điểm rất bất 
đồng. Phật giáo nguyên thủy tuy tưởng lệ xuất gia, nhưng 
cũng rất chú trọng đến sinh hoạt luân lý tại gia, đến Phật 
giáo Bộ phái thì, cứ theo A-tỳ-đạtma lại coi thường 
phương diện luân lý tại gia mà chuyên đề cao pháp tu 
dưỡng xuất gia và kết quả, đó là sự thật không thê chối cãi 
(Thành-thật-luận 17, Ác giác phẩm 182, bảo hành giả ngoài 
việc không được khởi dục niệm, tâm sân khuê và tâm não 
hại, còn đưa ra thân lý giác (tâm lo cho nước), quốc độ giác 
(tâm muốn đi du lịch các nơi), bất tử giác, lợi tha tâm và 
khinh tha tâm v.v... Tựu trung, bất tử giác, là trước hết đọc 
tụng năm tạng là tam tạng, tạp tạng vả Bồ tát tạng rồi mới 
nghiên cứu ngoại điển, nuôi dưỡng đệ tử và giáo hóa chúng 
nhân, tu đạo dần dần như thế. Đây là sự ngộ nhận về trước, 
sau). Nền thần học của A-ty-đạt-ma thật vô cùng phiền tỏa, 
nhận xuất gia là do nhà chuyên môn mà phát đạt. Tóm lại, 
theo ý nghĩa ấy, người chính đầy đủ tư cách tu dưỡng là 
người xuất gia, tại gia nhờ tôn kính cúng dàng xuất gia mà 
được tham dự phần phúc đức, đó là tư cách phổ thông, còn 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 189 


người tại gia nào dốc lòng tu dưỡng theo đạo xuất gia thì 
điều đó không ai cắm. Do đó, song song với sự hưng thịnh 
của Phật giáo Tiểu thừa, sự xuất gia cũng phát đạt rất 
nhiều, đến đây người ta không lấy làm lạ tại sao có nhiều 
người xuất gia. Ở thời đại đức Phật, vì Phật giáo hưng thịnh 
nên có đủ loại động cơ xuất gia, bởi thế đức Phật đã phải 
phân biệt thành nhiều thứ. Như trong Trường-a-hàm quyên 
3, Du hành kinh, trong phần Phật dạy Chân Na, có nói đến 
bốn loại xuất gia: 1-Hành đạo thù thắng, 2-Thiện quyết đạo 
nghĩa, 3-Y đạo sinh hoạt, 4-VỊ đạo tác uế (Đại chính, I1, 
trang 18, trung)''°, Tựu trung, hành đạo thù thắng nghĩa là 
đạo hạnh hơn người; thiện quyết đạo nghĩa, là đối với giáo 
nghĩa của Phật giáo có tải tuyên thuyết khéo léo, y đạo sinh 
hoạt là đạo hạnh tuy không thù thắng, thuyết pháp tuy 
không khéo léo, nhưng dù sao vẫn giữ được nếp sống 
người xuất gia; còn vị đạo tác uế là những Tỷ khưu phá 
giới.''” Lại Thập tụng luật quyền 1 (Đại chính, 23, trang 2, 
thượng), cũng đưa ra bốn loại Tỷ khưu: I-Danh tự Tỷ 
khưu, 2-Tự ngôn Tỷ khưu, 3-Vị khất Tỷ khưu, 4-Phá phiền 
não Tỷ khưu (Câu-xá, quyển 15 trích dụng). Tựu trung, 
Danh tự Tỷ khưu nghĩa là tuy xưng danh là Tỷ khưu nhưng 


'Š Ngoài ra, trong kinh Phật Ban Nê Hoàn còn nói có bốn loại Tỷ khưu: 1- 
Nghèo cùng không tự nuôi thân được, 2- Mắc nợ mà không trả nổi, 3-Vô 
dụng đối với xã hội, 4-Cao sĩ sông thanh khiết, khi nghe Phật pháp thì bổng 
nhiên tâm ngộ xuất gia (Đại chính, 1, trang 172, trung). 

!? Bà sa, quyền 66, giải thích rằng: Thắng đạo là Phật và Độc giác; Thị đạo 
là Xá Lợi Phất; Mệnh đạo là A Nan; Ô đạo tuy chỉ cho Mạt Hát Lạt Ca có vết 
như ăn trộm, nhưng cũng còn chỉ cho những Tỷ khưu đặc thù hóa khác (Câu 
xá, quyền 15). 


190 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


thật ra là thế tục; Tự ngộn Tỷ khưu nghĩa là người tự xưng 
là Tỷ khưu; Vị khất Tỷ khưu, chiếu theo nghĩa đen là người 
ăn xin, tức những người hành khất; Phá phiền não Tỷ khưu 
là những người Tỷ khưu chân chính. Tỷ khưu của Phật giáo 
phải là hạng thứ tư này: chính sự phân loại trên đã bao hàm 
ý nghĩa ấy. Ở thời đại Phật giáo nguyên thủy, về mặt đạo 
hạnh, đã cần phải có sự khu biệt như thế rồi, bởi thế, đến 
thời đại Phật giáo Bộ phái vốn chủ nghĩa hóa và hình thức 
hóa đạo xuất gia, thì dĩ nhiên, trên thực tế đã chia ra nhiều 
loại Tỷ khưu. Do đó, A-tỳ-đạt-ma luận thư lấy đó làm một 
trong nhiêu vấn đề cũng là lẽ tự nhiên vậy. Như các nhân 
phẩm được nói đến trong các A- -tỳ-đạt-ma luận thư (chẳng 
hạn, Nhân phẩm trong Xá-lợi-phất-a- tỳ-đàm luận, quyên 
7), tuy chưa hăn chỉ là những người xuất gia, nhưng dù sao 
cũng lấy trình độ tu hành của những người xuất gia làm 
trung tâm mà phân loại căn cơ hay tính chất của họ để hiển 
bày tiến trình đưa đến địa vị cao tột. 

Như vậy, đến thời đại Phật giáo Bộ phái, ít ra là trên 
hình thức, đã trở thành chủ nghĩa xuất gia, mà những người 
xuất gia đó, bất luận trên sự thực hay trên lý luận đêu phân 
loại thành nhiều căn cơ, và đối với cái phương thức tu 
dưỡng, một mặt thừa nhận, không nhiều thì ít, có sự bất 
đồng, mặt khác lại muốn nhất ban hóa, thống chế hóa 
những đức mục tu dưỡng, cho nên Tu đạo luận đã nghiễm 
nhiên trở thành cực phức tạp và chi ly. Tuy nhiên, nếu phân 
loại một cách đơn giản thì những đức mục đó rốt cục không 
ngoài tam học giới, định, tuệ, bởi thế, nói một cách giản dị 
thì sự tu dưỡng của Tỷ khưu không ngoài ý nghĩa tu tam 
học: đây là phương châm căn bản và nhất quán từ Phật giáo 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 191 


nguyên thủy và Phật giáo bộ phái. Do đó, trong thiên thứ 
sáu này, tuy đã lấy những đức mục đã được biểu thị ở trên 
làm bối cảnh, nhưng ở đây chỉ lấy đề mục tam học để nói 
rõ phương pháp tu dưỡng một cách đại thể, rồi từ đây, tiến 
lên bước nữa tôi tưởng lại phải bàn qua về quá trình đắc 
quả. 


192 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


NGUYÊN TÁC TU ĐẠO GIỚI, ĐỊNH, TUỆ 


1- QUAN HỆ GIỮA TU ĐẠO VÀ TAM HỌC. 


Về đức mục tu đạo, tuy có nhiều, nhưng chủ yếu thì 
không ngoài Tam học giới, định, tuệ. Từ đây, tôi tưởng nên 
trình bảy qua về Tam học (nhưng, về giới, đặc biệt về luật, 
đã nói trong thiên trước rôi, nên ở đây không đề cập đến 
nữa). Trước hết hãy nhận xét về tổng thê của Tam học. Sự 
quan hệ giữa nguyên tắc căn bản của Tu đạo luận như thế 
nào? Tôi tưởng phải thuyết minh cái quan hệ tất nhiên bất 
ly giữa Tu đạo và Tam học. Tam học của Phật giáo không 
phải chỉ là chia làm ba để tiện cho phương pháp tu dưỡng, 
nhưng trong đó giáo lý căn bản và tổ chức nhân sinh có sự 
quan liên mật thiết. 

Theo Phật giáo, sự sinh hoạt của chúng ta lẫy dục làm 
cơ sở để thành lập, ngã chấp, ngã dục là nền tảng của sự 
sinh tồn. Như đã nói nhiều lần, trong cái căn bản của ngã 
chấp, ngã dục ấy có yêu cầu sinh mệnh vô hạn mà, như đã 
trình bảy qua, tuy được gọi là tâm tính bản tịnh, nhưng về 
phương diện một hiện tượng thì sự sinh hoạt của chúng ta 
do vô minh và ái dục chi phối; đó là quan điểm nhất ban 
của Phật giáo. Như trước đã nói, người ta có nghiệp tập từ 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 193 


vô thủy, tự nhiên phải theo hạn định dự trước, người ta tuy 
sống nhưng được quy định bởi tính tích hay cảnh ngộ mà 
trong đó đặc trưng của sinh mệnh không thể không phát 
hiện hoạt động tự phát được. Cái lý do tại sao Phật giáo cho 
thế giới này là khổ là do sự sợ hãi tự nhiên về khổ khổ, hoại 
khổ và hành khổ như trên kia đã nói, tuy ở lực chi phối 
nhưng trong đó đã mang đầy đủ nghiệp tập tự nhiên ràng 
buộc mất tự do (đại khái được gọi là hành khổ), phương 
pháp để giải thoát khỏi sự ràng buộc tự nhiên từ cả bên 
trong lẫn cả bên ngoài ấy mà đạt đến tự do chân chính, ta 
không thê tìm kiếm ở bên ngoài mà phải tâm cầu bên trong, 
nếu nói một cách đơn giản thì đó là sự cải tạo tinh thần của 
ta, đây không những là con đường giải thoát duy nhất; mà 
là con đường tắt tất nhiên: có thê nói, đó là chú ý nhất quán 
của Phật giáo. Theo Phật giáo thì sức ép thiên nhiên có thê 
được cải tạo, nhưng phải rất từ từ chứ không gấp rút được. 
Trái lại, tâm người ta, trên thực Tổ, thật vô cùng khó khăn 
nếu không có một ý chí kiên quyết và cỗ gắng không ngừng 
thì không thể nào cải tạo được nó một cách triệt để. Đây 
chính là lý do tại sao Phật giáo, nhận xét về phương diện 
giá trị, chủ trương thế giới là sản phẩm của tâm, bất luận 
mê hay ngộ, tất cả đều do nơi tâm. Về điểm này, xin trích 
mấy câu kinh văn để chứng minh: 

Xe do các nghiệp mà khởi, tâm thức quay với xe, theo 
nhân mà chuyên đến, hễ nhân hoại thì sẽ diệt - Tạp-a-hàm, 
Kinh 49 (Đại chính, 2, trang 356, cột dưới). 


194 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Tâm mang thế gian đi, tâm dẫn thế gian đến, chỉ có 
tâm là thể chế ngự được thế gian - Tạp-a-hàm, Kinh 36 
(Đại chính, 2, trang 264, thượng). 

Tâm là căn bản, tâm sai tâm khiến, trong tâm nghĩ ác 
thì tức làm ác, tội khổ đuổi theo cũng như bánh xe quay 
theo trục xe. Tâm là căn bản, tâm sai tâm khiến, trong tâm 
nghĩ thiện thì tức tâm thiện, hạnh phúc đi theo cũng như 
bóng theo hình - Xá-lợi-phất-a-tỳ-đàm luận, quyên 15 (Đại 
chính, 28, trang 628, trung). 


2- TUỆ HỌC. 


Đến đây, vấn đề được nêu lên là: làm thế nào để cải 
tạo tâm một cách triệt để? Ở đây, phát sinh tác dụng là tam 
học Giới, Định, Tuệ. 

Để cải tạo tâm, trước hết không thê không biết rõ sự 
thực hiện tại. Nói một cách khác, đồng thời với cảm giác 
thống khổ mất tự do, phải thức tỉnh tinh thần mong cầu lý 
tưởng vĩnh viễn bất động. Phật giáo nói đến như thực tri 
kiến và bát nhã rốt ráo không ngoài ý nghĩa đó. Phật giáo 
sở đĩ được coi là một tôn giáo trọng trí tuệ nhất trong các 
tôn giáo là vì Phật giáo lây sự tự giác chân chính làm trọng 
yếu. Bởi thế, mà trí tuệ kể là một trong Tam học. Song, có 
điều quan trọng là chúng ta đừng lầm lẫn trí tuệ ở đây với 
trí thức do học vấn. Phật giáo, đặc biệt đến A- -tỳ-đạt-ma, 
như đã trình bảy ở trên, tuy rất giàu thuyết minh tri thức 
học vấn, nhưng đó thật ra chỉ là phương tiện để đạt đến trí 
chứ không có một nhiệm vụ tất nhiên nào cả. Trí tuệ của 
Phật giáo có nghĩa là trí phán đoán cuộc đời là vô giá trị, 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 195 


đầu đau khổ, và tin chắc chắn vào giá trị của giải thoát Niết 
bàn: đó là điều chúng ta cần ghi nhận (về sau, kinh Bát nhã 
lây không làm đối tượng của trí tuệ chính cũng từ đây mà 
ra). Theo ý nghĩa ấy, Phật giáo trên đại thể, có thể nói bao 
hàm khuynh hướng chủ trí chủ nghĩa và hợp lý chủ nghĩa. 
Nhưng, nếu cho Phật giáo là chủ nghĩa hợp lý, và chủ nghĩa 
chủ trí thì lại là một sai lầm lớn, bởi lẽ, trong trí tuỆ của 
Phật giáo còn bao hàm cả phán đoán tình ý, cho nên, trọng 
trí tuệ mà không bỏ qua tình tình ý. 


3- BA TUỆ VĂN, TƯ, TU. 


Song, làm thế nào để nuôi thành trí tuệ đó? Theo Phật 
giáo, trí tuệ có nhiều giai đoạn, phải dần dần và theo thứ tự 
mà tiễn sâu vào. đầu tiên phát tâm cũng do trí tuệ mà cuối 
cùng được giải thoát cũng lại do trí tuệ. Về điểm nảy tôi xin 
nói sau, ở đây, hiện đang bàn về vấn đề tu dưỡng, và trên 
đại cương, có thể chia tuệ làm ba giai đoạn, tức là ba tuệ 
văn, tư, tu. Trong luận Thành Thật, quyền 1ó, phẩm Tam 
tuệ 194, lấy nó làm một đề mục độc lập để luân cứu; trong 
Câu-xá, quyền 22, thì nó làm phương tiện để vào kiến đạo. 
Đương nhiên, đây chưa hăn đã là cách phân loại đặc hữu 
của Phật giáo. Trong kinh Du Già (Yogasutra I, 48), cũng 
nói “Do thánh giáo lượng, tỷ lượng và nhiệt liệt tu tập thiền 
định, do ba thứ đó mà hành giả được trí tuệ, được vô 
thượng Du già”. Cứ theo chú giải của VI Da Xá thì câu đó 
vì là truyền thuyết được dẫn dụng cho nên được thừa nhận 
là phương pháp đạt đến trí tuệ cần thiết cho tất cả hạng 
người tu hành, nhưng trong Phật giáo, sự phân loại này, ít 
ra cũng có một ý nghĩa rất trọng yêu. 


196 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Tựu trung, cái gọi là văn tuệ, như Thành-thật-luận 
nói, chỉ là cho trí tuệ phát sinh các Tu Đa La. Nếu nói một 
cách đơn giản thì đó là trí tuệ do nghe mà hiểu được nghĩa 
lý của điều mình nghe mà có. Trong tất cả trí tuệ, đây tuy là 
nông cạn nhất, nhưng, về phương diện tu dưỡng nhập môn 
trong Phật giáo, sự xuất hiện của nó được coi là rất trọng 
yếu. Vì văn tuệ ở đây không phải hàm ý tất cả học vấn 
thuộc về tai, nhưng tất phải là văn tuệ của Phật giáo. Theo 
ý nghĩa ấy, Thành-thật-luận trích lời trong kinh nói: “nghe 
các kinh điển của Vi Đà của thế tục vì không thê sinh trí 
tuệ vô lậu nên không thể gọi là văn tuệ” (Tam tuệ phẩm 
194). Đệ tử của Phật được xưng là Thanh văn rỐt cục cũng 
không ngoài ý nghĩa đó. Bởi vậy, ta có thê giải thích văn 
tuệ trong Phật giáo đã bao hàm ý thức tín ngưỡng Tam bảo, 
tức niềm tin vững chắc cho rằng duy. chỉ có Phật, Pháp, 
Tăng là điểm tựa chân chính cho việc cầu giải thoát. Do đó, 
nếu đứng về phương diện tiêu cực mà nói, ngoài Phật giáo 
ra, tất cả kinh điển, chế đa và giáo pháp khác, trên căn bản, 
không có sức cải tạo con người. Trên thực tế, so với các nơi 
Đại thừa Phật giáo thịnh hành, tại những xứ mà Thanh văn 
thừa (Tiểu thừa) được truyền bá, người ta thấy rất ít yếu tô 
khác xâm nhập Phật giáo, và nền Phật giáo tại các nơi đó 
được bảo trì một cách thuần tịnh, có thể nói, cũng nhờ ở ý 
thức tín ngưỡng trên. Đối với ý nghĩa và giá trị của văn tuệ, 
chúng ta cần phải đặc biệt chú ý. Tóm lại, nếu muốn từ 
Phật giáo để rút ra một sự phán đoán chính xác về đời 
người, thì điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ nghĩa lý trong 
các giáo phái được ghi chép trong kinh điển hay trực tiếp 
nghe Phật dạy. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 197 


Nghe chính pháp mà hiểu một cách chính xác và nếu 
chỉ ghi nhớ trong đầu óc không thôi thì rốt cục nó cũng chỉ 
là tri thức, không giúp ích cho tâm linh con người. Muốn 
cải tâm tất phải sinh hoạt hóa chính pháp, tức là phải sống 
theo chính pháp. Mà cái phương pháp sinh hoạt hóa chính 
pháp được đưa ra là hai loại tu tuệ và tư tuệ tiếp sau văn 
tuệ. Tư tuệ có nghĩa là nghiền ngẫm những điều mình đã 
được nghe để xác định nghĩa lý của nó. Bà-sa, quyền 42 
(Đại chính, 27, trang 217, trung), nói: văn tuệ chủ yếu là 
nơi câu văn, tư tuệ tuy cũng do văn nhưng lại đặt nặng ở 
nghĩa (tham chiếu Câu-xá, quyển 22). Lại tiến lên bước 
nữa, bỏ văn theo nghĩa mà sự quy định sinh hoạt nội tâm 
của người ta là tu tuệ, mà trên phương diện pháp tướng của 
A-tỳ-đạt-ma, chủ yếu là do thiền định mới có thể đạt được. 
Đến tu tuệ thì trí tuệ mới triệt để đến tâm linh, bởi thế, cái 
cực trí của tu tuệ là tâm giải thoát'”” (nghĩa là thoát dục), 
tuệ giải thoát (nghĩa là thoát vô minh), cuối cùng trở thành 
đại tự giác tận trí và vô sinh trí. 


4- ĐỊNH HỌC. 


Muốn đưa tu tuệ tiếp tục tiến lên, thì không phải chỉ 
dựa vào sự hoạt động cân não hay tác dụng quan niệm là 
đủ, mà thật ra, phải đợi đến năng lực thiền định và thực 
hành mới có thê tiễn lên được. Trong việc sinh hoạt hóa tư 
tưởng, mà tư tưởng lại phải do hành vi để tiến tới cụ thể 


''” Về ý nghĩa tâm giải thoát và trí tuệ giải thoát, có thể tham chiếu 
Visuddhimagga, “Dùng định đê ngăn phiên não nên gọi là tâm giảithoát” 
(Thành-thật-luận, quyên 44, thiện giác phâm 182). 


198 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hóa. Như vậy là ở đây, cuối cùng phải có công phu dung 
hòa tư tưởng và công phu làm cho hành vi đi đến cụ thể 
hóa. Cái phương pháp dung hòa tư tưởng là thiền định, còn 
quy định hành quy để đi đến cụ thể hóa là giới luật. Tựu 
trung, thiền định như sẽ trình bày sau, về phương diện tiêu 
cực thâm cảm sự tồn tại là vô giá trị, ức chế ngã chấp, ngã 
dục; còn về phương diện tích cực thì lấy sự tự do giải 
phóng sinh hoạt tinh thần làm tổ chức. Theo đồ thức ấy, 
một mặt ức chế cảm giác, mặt khác nhờ sức tập trung tính 
thần để cải tạo sự sinh hoạt của người ta. Có thể nói, 
phương pháp này là căn bản trong tất cả phương pháp hành 
đạo của Phật giáo và thông cả Đại, Tiểu thừa, không một 
giáo lý nào trong Phật giáo được thành lập ngoài thiên. 
Nhất là Tiểu thừa giáo, vì xây dựng trên cái gọi là tự lực 
chủ nghĩa, nên, nếu rời xa thiền thì tật cả chỉ còn một lý 
luân suông. Theo ý nghĩa â ấy, tôi cho rằng, nếu rời xa thiền 
thì không có tuệ là tất nhiên, nhưng đồng thời cũng không 
CÓ giới nữa. 


5- GIỚI HỌC. 


Như vậy thì giới hạnh chăng qua chỉ là sản phẩm phụ 
thuộc của thiền thôi sao? Không phải thế. Vì đứng ở một 
phương diện mà nói, nếu xa lìa tuệ và thiền thì giới hạnh 
chỉ là hình thức, nhưng đứng ở phương diện khác mà nói, 
nếu không thực hành giới hạnh thì tuệ và thiền không thể 
được hoàn thành; đồng thời nhờ thực hành giới hạnh mà 
tuệ và thiền mới trở nên thuần chân, bởi thế, giới hạnh 
quyết không thể được coi nhẹ hơn tuệ và thiền. Không 
những thế, nếu khảo sát xa hơn chút nữa, thì tuệ và thiền 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 199 


không khỏi có tính cách cá nhân, còn giới hạnh, bất luận 
theo ý nghĩa nào đều có tính xã hội, vì mỗi cử động của 
người giữ giới có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, về quan 
hệ, ít ra là về mặt thực tế, nói theo một M nghĩa nào đó, giới 
hạnh, so với thiền, tuệ, có ý nghĩa rất trọng yếu, đây là 
điểm chúng ta cần ghi nhận. Cái lý do tại sao Phật giáo đồ 
nguyên thủy tuy coi trọng thiền, tuệ, nhưng cũng nhiệt liệt 
thảo luận VỆ giới luật chính là ở đó. Theo ý nghĩa â ấy thì tuệ 
và thiền cần phải có giới mới được hoàn thành, nếu xa rời 
giới hạnh thì thiền và tuệ không thê coi là hoàn toàn. 


6- SỰ QUAN HỆ HỖ TƯƠNG GIỮA TAM HỌC. 


Tam học giới, định, tuệ, về mặt biểu diện, tuy thuộc 
những phạm trù khác nhau, nhưng về phương diện căn bản 
cải tạo sự sinh hoạt của người ta, thì chúng có quan hệ rất 
mật thiết, hay có thể nói, là quan hệ nhân duyên mà các bậc 
cô đức thường ví như chiếc đỉnh ba chân, thiếu một chân 
không đứng được. Tức là, muốn hoàn thành tuệ tất phải dự 
tưởng thiền và giới hạnh; cũng thế, muốn cho giới được 
hoàn thành tuệ tất phải dự tưởng thiền và tuệ, nêu không, sẽ 
chăng thể nào đạt đến giải thoát hoàn toàn. Đây không phải 
chỉ là chủ trương của Phật giáo chính thống mà ngay đến 
Phật giáo bộ phái cũng không có gì thay đôi. Đương nhiên, 
cứ theo văn tự mà nhận xét Tam học thì đó là phương châm 
lý tưởng để tu đạo, thể hiện tam vị nhất thể, nhưng, trên 
thực tế, từ thời đại Phật giáo nguyên thủy đã do ý kiến 
nhiều người mà có ít nhiều điểm bất đồng. Cũng vì thế mà 
đã sản sinh ra khuynh hướng các nhà chuyên môn (như Tu 


200 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Bồ Đề?! chuyên ở trong núi. Ưu Ba-li là nhà chuyên về 
luật, và A Nan thì chuyên về thiền định v.v...) Nhất là thời 
đại bộ phái'” thì khuynh hướng ấy lại càng rõ rệt, rồi đến 
Trung Quốc, Nhật Bản thì cuối cùng đã chia thành Luật 
tôn, Thiền tôn, Học vấn tôn (Giáo tôn) v.v... tuy có lập ra 
phái, nhưng đến Phật giáo bộ phái thì, tóm lại, lấy Tam học 
làm nhất thê mà hướng tời tu đạo, đó là nghĩa căn bản mà 
ta không thể bỏ qua. 


sẽ Tăng nhất a hàm,quyền 2 (Đại chính, 2, trang 557) — A. Lp. 24 — 26, có 
đưa ra cả Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, Tín nam, Tín nữ. 


!*2 Theo Bộ chấp dị luận thì như Khôi SƠN trụ bộ (Kê dân bộ, Ngưu gia bộ) 


lẫy luật làm phương tiện, nghiên hắn về thiền, đó là một thí dụ. Lại nữa, về 
giá trị tu đạo của giới, định, tuệ thì trong visuddhimagga Chapt, Ï, p. nói: “Do 
giới mà vượt ác thú, do định mà siêu Dục giới, do tuệ mà vượt “Tam giới”. 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 201 


Sương (Âu lá; 


THIÊN ĐỊNH LUẬN 


1- GỢI ĐÈ. 


Yếu lĩnh của sự tu đạo tuy là giới, định, tuệ quân 
bình, nhưng trong đó, như đã nói ở trên, điểm có ý nghĩa 
trọng yếu hơn cả là thiền định. Nếu đứng ở một phương 
diện mà nhận xét thì giới, định, tuệ tuy là quan hệ chân vạc, 
nhưng nhận xét ở phương diện khác thì chúng lại là quan 
hệ giai đoạn hỗ tương. Giới chủ yếu là chuẩn bị để được 
tuệ. điều này cứ xem trong Thanh Tịnh Đạo luận nói do 
giới mà vượt ác thú, do định mà thoát khỏi Dục giới và do 
tuệ mà siêu tam giới thì đủ rõ (Vism, p..). Tựu trung, định 
không những chỉ ở giữa mà còn khoáng trương cả hai bên, 
tức là tuệ siêu việt tam giới, ý nghĩa định phát tuệ thật ra 
cũng không ngoài sức định. Bởi vậy, ta có thể nói, trung 
tâm tu đạo là định. Phật giáo không lập nên một đẳng Thần 
linh mà trước sau vẫn chỉ lấy tâm làm trung, và cái khế cơ 
điểm về tôn giáo trong Phật giáo chủ yếu là ở sự tu dưỡng 
thiền định, đó là điểm chúng ta cần ghi nhận. Song, sự tu 
dưỡng thiền định này, theo một ý nghĩa nào đó, không 
những chỉ riêng cho Đại thừa, Tiểu thừa mà bất luận học 
phái nào đều lây định làm căn để cho sự tu dưỡng, có thê 


202 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


nói, nếu xa lìa thiền định thì Phật giáo không còn là Phật 
giáo nữa. Bởi thế, chuyên lấy ân tuẫn làm ý chỉ, do tâm 
thanh tịnh văng lặng mà được giải thoát, sự tu đạo từ 
Nguyên thủy Phật giáo đến Tiểu thừa Phật giáo đều lấy 
thiền định làm nền tảng cho tất cả sự tu đạo: điều này, 
tưởng cũng không có gì là lạ cả. Nếu bảo cái thật thể của 
các tôn giáo hữu thần là ở như sự cấu đảo, thì ta có thể nói 
thật thể của Phật giáo là ở như thiên. 


2- THIÊN QUÁN VỚI TỨ ĐÉ VÀ 12 NHÂN DUYÊN. 


Trưng theo giáo lý, như đã thường lập đi lập lại ở 
trên, Phật giáo nói nhiều giáo tướng, như nhân sinh quan, 
thế giới quan, thực tiễn quan v.v... tuy triển khai dần dần, 
nhưng chỗ quy kết thì có thể nói tất cả đều phát xuất từ 
thiền. Vì thế mà trong các thực tiễn quan, thiền có một ý 
nghĩa trọng yếu nhất. Đương nhiên, mới nhìn qua thì thay 
vì nói là Thiền quán lại nhận là phương thức thuyết minh 
sự thực và lý tưởng mà thiền chính là căn để của phương 
thức đó: đây là điểm ta không thể bỏ qua, Như Tứ đế, 12 
Nhân duyên, Tứ niệm xứ lấy đó làm hình thức thuyết minh. 
Tứ đề thuyết minh nhân quả giải thoát và luân hồi; 12 nhân 
duyên cho thấy do thuận quan mà luân hồi, do nghịch quan 
mà giải thoát; còn Tứ niệm xứ đối với sự tồn tại của người 
ta mà phám đoán theo hai phương diện sự thực và giá trị. 
Song, đây không phải là sự phán đoán lý luận, mà là sự 
phán đoán thiền quán, không những thế, bất luận là Tứ đế, 
12 nhân duyên hay Tứ niệm xứ, khi tu hành thiền quán thì 
tất cả đều là một loại công án. Thêm vào đó sự phân loại 
Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới, nếu nhận xét theo tinh thần 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 203 


đó thì, nhưng đã nói nhiều lần, chăng qua cũng chỉ để thích 
ứng với thái độ tỉnh thần tu thiền mà thôi. Lại nữa, Phật 
giáo hay nói đến những tổ chức sinh lý và cuối cùng thì 
cũng không ngoài cái thủ đoạn đem ứng dụng chúng vào 
thiền quán (như Bắt tịnh quán chẳng hạn). Cứ như thế mà 
tham cứu thì ta thấy giáo lý của Phật giáo dù có thuyết 
minh bằng thái độ nào đi nữa, nhưng tất cả đều có thể quy 
kết ở thiền quán, vì, nếu không hiểu được thiền quán thì 
quyết không thể nắm được cái chân lý của Phật giáo: tôi 
tưởng đây không phải là lời nói quá đáng. Theo ý nghĩa ấy, 
sự phát đạt của giáo lý Phật giáo chẳng qua cũng chỉ là sự 
phát đạt và biến thiên của thiền quán, Rốt cục, do thiền 
quán mà trạng thái tính thần đạt đến nguyên lý hóa, hiện tại 
hóa, rồi lấy đó làm cơ sở, đem những thuyết minh và thực 
tiễn pháp thành lập tổ chức: đó là sự biến thiên của nền 
giáo lý Phật giáo. Lại nữa, cũng là Phật giáo nhưng được 
chia thành nhiều Khế cơ điểm. Nhất là muốn hiểu rõ Phật 
giáo Đại thừa thì người ta không thể không nhớ kỹ điều 
này. 


3- Ý NGHĨA THIÊN ĐỊNH. 


Phật giáo là một tôn giáo lấy thiền làm trung tâm 
thành lập, có rất nhiễu ký lục về thiền, đồng thời, cũng có 
nhiều cách để biểu diễn thuật ngữ thiền. Về phương diện 
tổng luận, tôi tưởng trước hết hãy nói về bản chất của thiền. 
Nói một cách đại thê, thiền của Phật giáo chăng có gì sai 
khác với phương pháp tu dưỡng nhất ban của Ấn Độ thời 
bấy giờ mà người ta mệnh danh là Du Già, Tam Ma Địa. 
Không những thế, thiền của Phật giáo chính cũng đã thoát 


204 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


hóa từ những phương pháp tu dưỡng Ấy, điều này tôi đã 
trình bày ở một nơi khác rôi. Do đó, vê phương diện bản 
chất của thiền -mặc dù về phương pháp hay nội dung quan 
niệm có chỗ bất đồng - cũng chẳng có gì sai biệt với sự tu 
dưỡng nhất ban Du Già. Chủ yếu, cột tâm vào một chỗ ”, 
thống nhất các biểu tượng, cuối cùng phải đến chỗ vô niệm, 
vô tưởng: đó là tu định. Theo ý nghĩa ấy thì đặc chất của 
định rõ ràng là tiêu cực chế chỉ sự tán loạn của tâm, Nhưng, 
mục đích của sự tu định không những chỉ tiêu cực trần áp 
tán loạn nội tâm mà còn, đồng thời với sự trấn áp Ấy, dồn 
hết tâm lực vào một điểm, dựa trên sự quan sát triệt để một 
đối tượng nào đó khiến cho chính mình, cuối cùng, cũng 
hòa với đối tượng ấy làm một; đứng về phương diện này thì 
tu định có mục đích tích cực: đó là điểm chúng ta cần ghi 
nhận. Có thê nói, mục tiêu tu định là ở điểm này. Thiền có 
hai phương diện tuy cùng gọi là thiền, là định - phân biệt về 
nội dung - nhưng trong đó bao hàm nhiều tâm thái, và; để 
biểu đạt những tâm thái đó, đã sản sinh ra nhiều thuật ngữ, 
đây là lẽ tự nhiên. 

Trưng theo kinh Du Già thì có những thuật ngữ như 
Du Già, Tam ma địa, Tam ma bát đề, Đà diễn na và Tha lạp 
na v.v... và ý nghĩa của mỗi thuật ngữ, không nhiều thì ít, 
có chỗ sai khác. Trong Phật giáo cũng có nhiều thuật ngữ, 


s Về điểm này, có vài định nghĩa rõ ràng, giản dị nhất: I1-Tâm trụ một chỗ 
là tướng tam muội Thành Thật, quyên. 12, Định nhân phẩm 155), 2-Định có 
nghĩa là thanh tịnh, có công đức tỉnh tiến và tịch tĩnh thật yên tĩnh, không tán 
loạn, gọi là định (Giải thoát đạo luận, quyên 2, Phân biệt định phẩm 4, Đại 
chính, 32, tr. 406, ha), 3-Định nghĩa là khéo ở vào một cảnh (Câu xá, quyền 
28). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 205 


phố thông thường nói là bảy tên của định (Du già sư địa 
luận lược biên, quyền 5, Đại chính, 43, trang 66 trở đi. 
(Câu-xá, quyền 28). Đó là nói về khởi nguyên, về sau, 
trong sự hỗ tương, tuy không khu biệt một cách chặt chẽ, 
nhưng đến A-tỳ-đạt-ma, vốn ưa thích nghiêm cách hóa tất 
cả tựa hồ đã khu biệt nó một cách rất chặt chẽ. Sau đây là 
những danh xưng: 

a- Tam-ma-thả-đa (đẳng dẫn) hai định dùng cho cả 
hữu tâm và vô tâm. 

b- Tam-ma-địa (Tam muội, đẳng trì): lấy tính tâm 
nhất cánh làm đặc chất, chỉ dùng cho định hữu tâm. 

c- Tam-ma-bát-đề (đăng chí): thông cả hữu tâm, vô 
tâm thường được xưng tổng quát là Tứ thiền, Tứ vô sắc 
định. 

d- Đà-diễn-na, Thiền na (Tĩnh lự): tuy đặc biệt chỉ 
dùng cho từ thiền định, nhưng đến Đại thừa nó đã trở thành 
tên chung cho tất cả thiền định, thiền trong thiền định là 
chữ ihàna (thiền na) mà ra. 

đ- Chất-đa-y-ca-a-yết-la-đa; tâm nhất cảnh tính, chỉ 
dùng cho hữu tâm định, đại lược đồng nghĩa với Tam-ma- 
địa. 

e- Xa-ma-tha (chỉ): danh từ này được dùng song song 
với Tỳ-bát-xà-na (quán). Đối với tác dụng tích cực quán 
tưởng, nó là tác dụng tiêu cực chuyên làm cho tâm chìm 
lắng xuống. Đây cũng chỉ cho hữu tâm định thôi. 

ø- Hiện-pháp-lạc-trụ: trong Tứ thiền, đặc biệt là vào 
trạng thái căn bản định, duy chỉ có Thánh tâm. 


206 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


Những danh từ trên đây, như vừa nói ở trước, khi 
được dùng một cách mặc nhiên thì không phân biệt chặt 
chẽ, nhưng về phương diện A-tỳ-đạt-ma, khi chúng được 
dùng một cách nghiêm khắc, thì cái phạm vi của bảy danh 
từ kế trên, nếu nói một cách đại lược, thì đã từ phạm vi 
rộng nhất dần dần biểu hiện tâm thái đặc thù ở phạm vi 
hẹp. Song, một danh từ chung đó đại biểu cho thiền định 
của Phật giáo, là Tam-ma-địa. Đứng về phương diện Du 
Già sử mà nhận xét, trong Áo Nghĩa Thư cô xưa, danh từ 
vẫn chưa thấy được biểu hiện, đến thời đại học phái nó mới 
bắt đầu được dùng làm thuật ngữ. Nhưng, trong Phật giáo, 
nó được thu dụng ngay từ đầu, bởi thế, khi muốn nói đến 
thiền định, người ta luôn luôn dùng danh từ này. Nói một 
cách đơn giản, Chính định trong Bát chính đạo, định Ngũ 
căn, Ngũ lực, tất cả đều được biểu hiện bằng một danh từ 
Tam-ma-địa. Danh từ này do tiếng sam + v-dha. Cái gọi là 
trị tâm nhất xứ (giữ tâm ở một chỗ) tức là ý nghĩa tổng trì 
hay đăng trì vậy. Tâm thái biểu hiện thiện định một cách 
thật thích đáng đại khái đã từ đây để rồi đã đi đến cách 
dùng rất rộng rãi. 

Phật Âm, trong A-tha-sa-lị-noa (pp. 11§-9), đã giải 
thích Tam-ma-địa như sau: 

“Làm cho tâm chuyên chú vào một cảnh, đặc tướng 
của nó là không động loạn, không trạo cử, tác dụng của nó 
là kết hợp các pháp cùng sinh (tâm, tâm sở) vào một chỗ, 
cũng như nước rửa, biểu hiện của nó là lấy tĩnh tâm làm 
phát sinh trí tuệ. Vì có tĩnh tâm mới thấy rõ chân lý, bởi 
thế, chỉ lẫy sự vui làm chỗ lập cước. Tóm lại, khi không có 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 207 


gió thì đèn đứng ngay.tâm được đứng vững là nhờ Tam 
muội, người ta cần ghi nhớ điều đó” (Rhys Davids; 
Yogàvacàras Manua of Indian Mysticism as Practicsd by 
Buddhists London 1896, p. XXVI, trích dụng). 


Trên đây, có thể nói, là sự giải thích gần thỏa đáng. 


4- KHÓA ĐÈ THIÊN ĐỊNH. 


Bản chất của thiền định là như thế, nhưng khi luận 
cứu về vẫn đề này thì nên chia thành mấy bộ môn cho 
đúng? Muốn thuyết minh điểm này, trước hết phải nói rõ về 
mục đích tu thiền đã. Nói một cách tóm tắt thì mục đích tối 
cao của sự tu thiền là ở như sự giải thoát nhưng ngoài mục 
đích chính đó ra, tu thiền cũng cón có những mục đích phụ 
nữa mà, nếu muốn luận cứu về thiền, tất cũng phải xem 
chúng như những khóa đề để khảo sát. A-tỳ-đạt-ma chia 
mục đích tu thiền thành ba hay bốn loại, nhưng lấy bốn làm 
thông lệ: Thứ nhất, là đắc hiện pháp lạc trụ; Thứ hai, đắc 
thắng trí kiến; Thứ ba, đắc phân biệt tuệ; Thứ tư, là tận chư 
phiền não (lậu tận) (Câu-xá, quyền 28; Thành Thật, quyên 
12, Từ tu định phẩm 158 cũng giống nhau). Thứ nhất hiện 
pháp lạc trụ có nghĩa là nhờ tu định mà thân tâm được an 
tĩnh; thứ hai thắng trí kiến nghĩa là được thần thông; thứ ba 
phân biệt được tuệ tức là thấy được tính, tướng của các 
pháp như thế; thứ tư lậu tận đã được giải thoát tối cao. Xem 
thế thì bốn điểm trên đây là khóa đề của Thiền na và nêu cứ 
lấy đó mà luận về Thiền quán một cách tô hợp cũng được, 
nhưng, thật ra bốn điểm trên chủ yếu là dựa vào công đức 
tu thiền mà đưa ra số mục, bởi vậy, nêu thuyết minh về cái 


208 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


gọi là thiền mà chỉ có thế thôi thì chưa đủ. Về điểm này, tôi 
đã nói qua một nơi khác '”'. Nếu muốn luận cứu một cách 
có căn bản về nhất ban thiền thì những mục sau đây cần 
phải được lưu ý. Thứ nhất là tâm lý quan; yếu nghĩa của 
thiền là làm cho tâm chuyên chú vào một cảnh. Nếu xử lý 
tâm như thế nào? Đó là vấn đề tiên quyết. Trong đề mục 
Tâm lý luận Phật giáo mà tôi đã trình bày ở trên có một 
khóa trình nói về Thiền định tâm lý luận chính cũng ở đó. 
Trước khi bàn về Thiền định tâm lý luận, phải nói qua tâm 
lý luận nhất ban, đó là một đề mục của Thiền định luận. 
Thứ hai là lý tưởng luận: làm thế nào để do thiền mà đạt 
được lý tưởng tối cao? Nội dung của thiền, trên quan hệ 
quy định, nếu không phải là lý tưởng luận thì thiền không 
thê được thành lập; thứ ba là phương pháp luận: làm thế 
nào cho tâm được thống nhất để thực hiện lý tưởng, đó là 
phương pháp thực tiễn mà, theo một ý nghĩa nào đó, là vận 
đề trung tâm của thiền; thứ tư là thần thông và những yếu 
tố khác: đây là dựa vào công đức của thiền mà nói chứ 
chưa hắn đã là mục đích tối cao của thiền. Bất luận trong 
hiện tại, quá khứ, dựa vào kiện khang pháp, an tĩnh pháp 
cho đến sức bất khả tư gnhị của thiền, nếu cho đó là một 
mục đích tu dưỡng của thiên, thì đó phải đặt thành một đề 
mục khác để luận cứu. Hình thức Thiền định luận được 
chỉnh lý ít nhất phải có bốn đề mục này, nhưng ở đây, trong 
Tâm lý luận nhất ban của Phật giáo đã bàn qua rồi. Còn lý 
tưởng luận nên việc bản riêng với thiền luận, về thần thông 


”* Xem bài khảo sát về sự triển khai của tư tưởng Phật giáo với Thiên trong 
mục “Từ Chân không đên Diệu hữu). 


Việt dịch Hòa thượng Thích Quảng Độ 209 


lực cũng là một bộ phận của tuệ, tưởng cũng phải nên luận 
cứu một cách thích đáng, vậy, rốt cục, chỉ còn lại có 
phương pháp luận mà thôi. Song, phương pháp luận trong 
trường hợp Phật giáo, không những là phương pháp bề 
ngoài mà còn bao hàm ý nghĩa dùng công án với Thiền 
quán như thế nào cho thích ứng. Bởi thế, theo ý nghĩa ấy, 
phương pháp luận lại có thể chia thành hai đề mục: một là 
phương pháp bề ngoài, hai là phương pháp nội dung. 
Phương pháp trước, khi nhập định, luận về những dụng ý 
bên ngoài (cũng có hơi đề cập đến nội dung); còn phương 
pháp thứ hai nên chuyên luận về nội dung của pháp quan. 
Như vậy, tập hợp tất cả ý nghĩa Ấy để lại nói rõ ý nghĩa 
Cửu thứ đệ định thì phải đề cập đến tất cả nghị luận của A- 
tỳ-đạt-ma và, như vậy, vẫn đề nói ra sẽ cực kỳ phiền tỏa, 
bởi thế, ở đây, tôi xin kết thúc chương này (Thiền định 
luận). 


210 Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 


